NI. 'en 
lật A 


CHARLLS 
MA) 


Trần Bá Tín dịch 
SA 2008)/201/0051901/9//9/8//)/217, 


TP. €(0/.\0:7.0)8(2181-IV/9 





NGUỒN GÓC CÁC LOÀI 


QUA CON ĐƯỜNG CHỌN LỌC TỰ NHIÊN 
` HAY + 
SỰ BẢO TỒN NHỮNG NÒI ƯU THÊ 
TRONG ĐẦU TRANH SINH TỒN 


CHARLES DARWIN/ NGUỒN GỐC CÁC LOÀI 
Bản Hêng Việt © Nxb Tri thức và Trần Bá Tín. 
Dịch theo bản tiếng Anh On the origin öƒ species bụ means 0ƒ natural 


selectHon 0y the preseruatlon 0ƒ ƒauowred races 1m the strugele for hƒc. London: 
John Murray. 1859. 


TỦ SÁCH TINH HOA TRI THỨC THÊ GIỚI 
CHARLES DARWIN,M.A 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI 


QUA CON ĐƯỜNG CHỌN LỌC TỰ NHIÊN 
HAY 
SỰ BẢO TỎN NHỮNG NÒI ƯU THÊ 
TRONG ĐẦU TRANH SINH TỎN 
1859 
Trần Bá Tín đ¡ch, Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu, 
Nguyễn Duy Long thẩm định thuật ngữ 


NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC 


TỦ SÁCH TINH HOA TRI THỨC THÊ GIỚI 


Đã xuất bản: 
Roland Barthes: Những huyền thoại 
Gustave le Bon: Tâm Ìú học đám đông 
John Dewey: Dân chủ uà giáo dục 
Denis Diderot: Cháu ông Rameau 
Albert Einstein: Thể giới như tôi thấu 
F. A, Hayek: Đường 0ê nô lệ 
Car] hung: Thăm dò tiềm thức 
Immanuel Kant: Phê phản năng lực phán đoán 
Immanuel Kant: Phê phán lú tính thực hành 
Thomas Kuhn: Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học 
John Locke: Khảo luận thứ hai bề chính quyền 
Francols Lyotard: Hoàn cảnh hậu hiện đại 
John Stuart MiH: Bàn oê tự do 
John Stuart MII: Chính thể đại điện 
Plato-Xenophon: Socrates tự biện 
Plutarque: Những cuộc đời song hành (tập l) 
Alexis de Tocqueville: Nên dân trị Mỹ (2 tập) 
Max Weber: Nên đạo đức Tin lành uà Tình thần của chủ nghĩa tư bản 
Voltaire: Candide - Chàng Noâu Thơ 
Virginia Woolf: Căn phòng riêng 


Sắp xuất bản: 


John Rawls: Lý thuyết công bằng 
Claude Lévi - Strauss: Nhiệt đới buôn 
Gaston Bachelard: Sự hình thành tỉnh thân khoa học 


“Nhung, đối với thể giới vật chât, ít nhât ta có thể đi xa đến mức 
như thể này: ta có thể nhận thức rằng những sự cố xảy ra không phải 
do những can thiệp có tính cách ly của Quyển năng Thần linh được 
thi thố trong từng trường hợp đặc thù, mà bảng việc xác lập những 


định luật phổ biến”. 
[Willlam| Whewell: Chuyên luận Bridgewater 
[Chuyên luận III: Về thiên văn học và vật lý học đại cương, 
trong Bridgewater Treatises, tập hợn các công trình khoa học thời Victoria, 
mang tên Francis Henry, bá tước vùng Bridgewater]. 


-V) thể, để kết luận, xin đừng để ai thoát khỏi một lòng tự phụ yếu 
đuối về đức điểm đạm, hay một sự ốn hòa vụng dại khi nghĩ hay khư 
khư cho rằng một con người, bằng thần học hay triết học, có thể tìm 
tòi quá xa hay nghiên cứu quá giỏi trong quyển sách ghi Lời của 
Chúa [Kính Thánh] hoặc trong quyển sách ghi lại những công trình 
của Ngài [giới Tự nhiên], thần học hoặc triết học, mà tốt hơn, hãy để 
con người phân đâu cho một sự tiên bộ không ngừng hay sự thành 


thạo trong cả hai”. 
Bacon: Tăng tiến trí thức. 
Down, Bromley, Kent, 
Ngày 1 tháng 10 năm 1859, 


Cuốn sách này được dịch và xuất bản 
trong chương trình 
Tủ sách Tình hoa Trì thức Thế giới 


với sự hỗ trợ của 
Công tụ sách Thời đại 
394 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, Tp. Hổ Chí Minh 
ĐI: 0838344030; Email: nhasachtre@yahoo.com 





Lời nhà xuất bản 


N” sốc các loài là tên rút gọn của cuốn sách Về nguôn sốc các 
loài qua con đường chọn lọc tự nhiên, ha sự bảo tồn những nòi ưu 
thê trong đẫu tranh sinh tôn (On the origin of species by means of natural 
selectHion, or the preservation of favoured races in the struggle for life) 
của Charles Darwin, xuất bản năm 1859. Hiếm có cuốn sách khoa học 
nào mà 1250 bản in lần đầu được bán hết trong vòng một ngày! Hiềm có 
tác phẩm khoa học nào chỉ trong một thời gian ngắn đã làm “rung 
chuyển” cả thế giới! 

Cuốn sách này là kết quả của những quan sát của Darwin trong 
chuyền đi gần 5 năm, từ 1831 đến 1836, trên con tàu biển Bezgi£ vòng 
quanh thế giới, cùng với những suy tư và nghiên cứu của ông trong hai 
mươi năm sau đó, trong đó ông đặt vẫn để có tính quyết định về biến 
đổi luận hay sự tiến hóa. Sách của ông đã được xuất bản nhiều lần, sửa 
đổi, liên tục cập nhật cho đến khi ông mắt. 

Darwin đã đi đến quan niệm rằng các loài không phải là những thực 
thể bất biến từ các sáng tạo riêng biệt, mà biến đối dần từ loài này sang 
loài khác, và như vậy toàn bộ giới sinh vật đã tiền hóa. Cơ sở của nó là có 
sự đấu tranh sinh tôn (struggle for life) giữa các cá thể ở từng loài, loại bỏ 
nhiều cá thể trong đó và dẫn tới sự sống sót của dạng thích nghỉ nhất 
(survìval o£ the ñttest). Sự chọn lọc này bắt nguồn từ các đặc điểm có 
thuận lợi hay không của các cá thể khác nhau. Đó là sự chọn lọc điễn ra 
tự động trong tự nhiên, hay chợơn lọc tự nhiên (natural selection). Qua tích 
lũy, các biễn đối được chọn lọc tự nhiên giữ lại, dẫn dẫn biến đổi loài, và 
từ đó, giới sinh vật đần dần có đạng như hiện nay. 

Nguôn gốc các loài (1859) đã có một tiếng vang lớn và khơi ra nhiễu 
cuộc tranh luận sôi nổi, không những ở nước Ánh — tổ quốc của DarWwimm, 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI.., 


mà cả ở nhiều nước khác trên thế giới, do việc áp dụng nó một cách tự 
nhiên vào nguồn gốc loài người. Thuyết tiến hóa của Darwin đã được đại 
bộ phận giới sinh học công nhận, về cả nguyên lý và các sự kiện, dù ngày 
càng được bổ sung và phát triển cho đến nay. Nhưng số người chống đối 
nó cũng không ít, không chỉ khi Darwin còn sống, mà còn kéo dài cho tới 
bây giờ. 

Cuộc “chiến tranh” trong gân 150 năm, kể từ khi cuốn sách đầu tiên 
ra mất, xem ra vẫn không dịu đi. Nguồn sốc các loài đã đối lập những 
người bảo vệ thuyết tiến hóa với những người cho rằng, trong các vẻ đẹp 
của tự nhiên và tính đa đạng của sinh vật, có bàn tay của một đẳng Sáng 
tạo lớn, thiết kế ra Vũ trụ. Nếu như các nhà sáng tạo luận ở Mỹ trong 
những năm 1920 từng dựa vào Kính thánh, thì hiện nay mọi tham khảo 
tôn giáo đều được giảm bớt một cách khéo léo, và có những giáo sư đại 
học uyên bác ở đây đã theo thuyết “thiết kế thông mỉnh” (ntellgent 
design, hay ID)12, Giới khởi xướng thuyết “thiết kế thông minh” cho rằng 
chỉ có một trí tuệ cao siêu mới có thể giải thích tính đa dạng kỳ lạ của 
sinh vật. Ở Mỹ, những người này rất tích cực và có tổ chức, muốn áp đặt 
tư tưởng của họ vào các giáo trinh sinh học như một nội dung đáng tin 
cậy xen kế với thuyết tiến hóa. Được phái hữu bảo thủ nắm quyền ủng 
hộ, họ xâm nhập vào hội đồng các trường học, xuất bản sách và tổ chức 
các hội nghị. Dù có tự bào chữa, nhưng họ vẫn là các nhà sáng tạo luận 
được Nhà thờ Tin Lành ở Mỹ bênh vực. 

Cho dù thuyết tiến hóa ban đầu của Darwin vẫn còn những hạn chế 
dưới ánh sáng của các hiểu biết hiện nay, nhưng nó vẫn có một ưu thế cơ 
bản trước các đối thủ là luôn được đặt lại vẫn để và được các thế hệ sau 
phát triển. Quan niệm chọn lọc tự nhiên của Darwin đã xâm nhập vào 
nhiều lĩnh vực sinh học và y học, như chọn lọc tự nhiên với sự phát triển 
não của Gerald EdelmanỶ, chọn lọc tự nhiên và bệnh ung thư, thuyết 


! La Recherche, 4/2006, p. 30-52. 

ˆ Nahure, 2008, p. 581-582. 

3 La Recherche, 5/1996, p. 62-77. 

* ScienHfic American, 1/2007, p. 53-59. 


Lời nhà xuất bản 


tiên hóa hiện đại và hậu hiện đạ?#... Dù thuyết tiến hóa đã thay đối, 
nhưng Darwin vẫn được coi như là một trong những người đối mới vĩ 
đại, giúp chúng ta biết nhìn nhận thế giới bằng một con mắt khác, vì ông 
đã khắc sâu sự kiện tiền hóa vào tâm trí nhân loại. 

Ở Việt Nam, đã có ít nhất hai bản dịch cuốn Nguôn sốc các loài. Ty 
nhiên, những bản dịch này thường được dịch từ nguyên bản là những 
lần xuất bản sau. Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Darwin (1809- 
2009) và 150 năm (1859-2009) ra đời cuỗn sách này, Nhà xuất bản Trị thức 
xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuỗn Nguồn gốc các loài được địch 
từ nguyên bản đầu tiên năm 1859. Đây là một tài liệu tham khảo rất tốt 
cho bạn đọc quan tâm đến thuyết của Darwin và đối chiếu nó với các 
thuyết tiến hóa khác đang được phát triển hiện nay. 


NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC 


! ScienHfic American, 1/2007, p. 53-59. 
? Nature, 2008, p. 281-284. 


Lời người dịch 


ác bạn đang cầm trong tay bản dịch cuốn sách nổi tiếng của 

Charles Darwin - Nguôn sốc các loài. Cuỗn sách sinh học quan 
trọng này, dường như ai cũng biết ngay từ thời còn học phổ thồng, đã 
trở thành sở hữu chung, để đàng tìm thấy trên Internet. Từ lần xuất bản 
đầu bên (năm 1859) cho đến những lần xuất bản tiếp theo cuốn sách 
được chính Darwin chỉnh sửa và bổ sung khá nhiều. Chẳng hạn, lần xuất 
bản cuối cùng, lần thứ 6 (năm 1872), ông thêm vào chương “Những phản 
đối khác nhau về thuyết chọn lọc tự nhiên“. Và Darwin còn phủ chính 
những chì trích hay bình luận những nhận xét của giới khoa học thời ấy. 

Chính vì vậy, ở những lần tái bản, nội dung quyền sách nhiều khi đi quá 

xa chủ để chính, không còn hấp dẫn và dễ đọc như lần xuất bản đầu 

tiên. 

Vì lý đo trên và cũng vì tôn trọng tính lịch sử của tác phẩm, chúng 
tôi dịch trọn vẹn bản in năm 1859. Ngoài ra, chúng tôi còn dịch thêm hai 
phần nữa mà thiển nghĩ là hữu ích cho các độc giả: 

- __ Bản tóm tắt lịch sử quá trình nhận thức về nguồn gốc các loài (thêm 
vào lần xuất bản thứ ba năm 1861). 

- Lời giới thiệu của Ngài Juhan 5. Huxley (1887 - 1975) nhân địp 100 
năm bài báo chung của Darwin và Wallace công bố tại Hội Linne 
(ngày 1 tháng Bảy năm 1858), sau khi cuỗn Nguồn gốc các loài xuất 
bản gắn 100 năm. 

Trong khi dịch, gặp một số thuật ngữ chưa có từ tiếng Việt tương 
đương, nhất là một số từ chuyên môn, chúng tôi vẫn giữ nguyên, độc giả 
có thể tìm hiểu bằng Hềng Anh giải thích trong các tài liện khác. Và 
chúng tôi cũng soạn thêm một số chú thích để độc giả dễ theo đõi bản 
địch hơn. Bản dịch chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong 
sự góp ý, chỉ giáo của người đọc 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Cuối cùng, chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến những 
người đã giúp đỡ và khích lệ để bản địch được ra mắt: ông Nguyễn Duy 
Long (Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi), ông Chu Hảo (Nhà xuất bản Trị 
thức), ông Lê Nguyên Đại (Công ty Sách Thời đại), ông Đỗ Quang Minh 
(Bệnh viện Chợ Rẫy), ông Nguyễn Đăng Vũ (Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Quảng Ngãi)... đặc biệt là ông Bùi Văn Nam Sơn, dịch giả của 
những tác phẩm triết học quan trọng, đã xem lại bản thảo lần cuối cùng 
và viết lời giới thiệu cho bản dịch. 


TRẢN BÁ TÍN' 


Dịch giả Trần Bá Tín: Sinh năm 1964 tại Huế, tốt nghiệp Trường Quốc Học Huế 
năm 1982, tốt nghiệp ĐH Y Khoa Huế năm 1988, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp Ï 
ngành sản phụ khoa, Trường Đại học Y khoa Huế năm 1995, tốt nghiệp bác sĩ chuyên 
khoa cấp II ngành sản phụ khoa, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2004; từ năm 1989 đến nay là bác sĩ khoa Phụ Sản Bệnh viện Đa khoa Quảng 
Ngãi. 


12 


Mục lục 


Lời nhà xuất bản 
Lời người dịch 


200 năm Darwin, 150 năm Nguồn gốc các loài: Tiến hóa 
như một sơ đồ lý giải 


Dẫn nhập 


Chương I: Biến đổi thuần hoá 

Những nguyên nhân biến đối - Ảnh hưởng của thói quen - Tương 
quan của tăng trưởng - Tính thừa kế - Đặc tính của biến chủng thuần hoá 
- Khó khăn trong phân biệt giữa biến chủng và loài - Nguồn gốc của 
những biến chủng thuần hoá từ một hay nhiều loài - Bồ câu nhà, sự khác 
biệt và nguồn gốc của chúng - Nguyên lý của sự chọn lọc đã có từ xưa, 
những tác dụng của nó - Chọn lọc vô thức và chọn lọc hệ thống - Nguồn 
gốc chưa biết của một số sản phẩm thuần hoá - Những hoàn cảnh thuận 
lợi cho sự chợn lọc nhân tạo. 


Chương II: Biên đổi tự nhiên 

Tính biên đối - Sự khác biệt của các cá thể - Những loài còn hỗ nghỉ - 
Những loài phân bó trải rộng, phân tán và thường gặp biến đổi nhiều 
nhất - Những loài thuộc những giống quy mô hơn trong một vùng thì 
thường biến đổi hơn so với những loài thuộc những giống nghèo nàn 
hơn - Nhiễu loài thuộc những giống quy mô hơn có những biên chủng 
tương tự nhau ở chỗ có quan hệ rất gần gũi với nhau nhưng không bằng 
nhau và ở chỗ phân bố hạn chế. 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Chương III: Đấu tranh sinh tồn 

Dựa trên chọn lọc tự nhiên - Thuật ngữ được hiểu theo nghĩa rộng - 
Tăng theo cấp số nhân - Sự tăng nhanh của những động vật và thực vật 
hợp thuỷ thổ - Bản chất của những việc kiểm soát sự gia tăng - 5ự cạnh 
tranh có tính phố biến - Những ảnh hưởng của khí hậu - Bảo vệ số lượng 
cá thể - Mối quan hệ phức tạp của động vật và thực vật trong tự nhiền - 
Cuộc đấu tranh sinh tổn ác liệt nhất giữa những cá thể và các biến chủng 
trong cùng một loài; thường ác liệt giữa những loài trong cùng một giống 
- Mỗi quan hệ giữa các sinh vật với nhau là mối quan hệ quan trọng nhất 
trong mọi mỗi quan hệ. 


Chương 1V: Chọn lọc tự nhiên 

Chọn lọc tự nhiên - sức mạnh của chọn lọc tự nhiên so với chọn lọc 
nhân tạo - sức mạnh đối với những tính trạng không quan trọng - sức 
mạnh ở mọi lứa tuổi và trên giới tính - Sự chọn lọc giới tính - Vẻ tính phổ 
quát của sự giao phối giữa các cá thể trong cùng một loài - Những hoàn 
cảnh thuận lợi và bất lợi đến kết quả trong chọn lọc tự nhiên như gìao 
phối chéo, cách ly, số lượng cá thể - Hoạt động tiệm tiến - Sự tuyệt chủng 
do chọn lọc tự nhiên gây ra - Sự phân ly tính trạng liên quan đến sự đa 
dạng của cư dân sống ở bất kỳ khu vực giới hạn nào và liên quan đến 
quá trình tự nhiên hoá - Tác dụng của chọn lọc tự nhiên, thông qua sự 
phân ly tính trạng và sự tuyệt chủng lên hậu duệ từ một tổ tiên chung - 
Giải thích về sự phân nhóm. 


Chương V: Quy luật biến đổi 

Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài - Việc sử dụng hay không sử 
dụng, kết hợp với chọn lọc tự nhiên; bộ cánh và thị giác - Sự thích nghi 
với khí hậu - Sự tương quan tăng trưởng - Sự bù trừ và cơ câu của tăng 
trưởng - Những tương quan giả tạo - Những cầu trúc đa dạng, sơ khai và 
tố chức thấp thì hay biến đối - Những bộ phận nào phát triển theo cách 
không bình thường thì đễ biến đổi hơn: những tính trạng đặc hiệu thì dễ 
biến đổi hơn những tính trạng chung: những tính trạng sinh đục thứ 
phát thì dễ biến đổi - Những loài cùng một giống thì biến đổi theo cùng 
một kiểu - Sự trở lại những tính trạng đã mất từ lâu - Tổng kết. 


14 


Mục lục 


Chương VI: Những khó khăn về mặt lý thuyết 

Những khó khăn của lý thuyết về dòng dõi biến đối - Sự chuyển tiếp 
- Tình trạng không có hoặc hiếm có những loài chuyển tiếp - Chuyển 
tiếp trong tập quán - Tập quán đa đạng trong cùng một loài - Loài có tập 
quán khác xa với những tập quán của loài họ hàng - Những cơ quan 
hoàn hảo tuyệt đối - Hình thức chuyển tiếp - Những trường hợp khó - 
Tự nhiên không tạo ra những bước nhảy vọt (Natura non facit saltum) - 
Những cơ quan ít quan trọng - Những cơ quan không phái lúc nào cũng 
hoàn hảo tuyệt đối - Học thuyết chọn lọc tự nhiên bao gồm cả quy luật 
đồng nhất về loại và những điều kiện tồn tại. 


Chương VII: Bản năng 

Bản năng có thể so sánh với thói quen nhưng khác nhau về nguồn 
gốc - Bản năng đặc biệt - Rệp vừng (aphi42s) và kiến - Bản năng có thể 
biến đổi - Bản năng đo thuần hoá, nguồn gốc của nó - Bản năng tự nhiên 
của chim cu cu, đà điều và ong nghệ - Kiến thợ (slaøe-making an!) - Ong 
thợ, bản năng làm tổ - Những khó khăn của học thuyết chọn lọc tự nhiên 
về bản nãng - Những côn trùng vô sinh hay vô tính - Tổng kết. 


Chương VIII: Sự lai giông 

Phân biệt vô sinh ở vật đem lai lần đầu (first crosses) với vô sinh ở vật 
lai - Vô sinh khác nhau về mức độ, không phổ biến, bị ảnh hưởng bởi việc 
cận giao, mất đi do thuần hoá - Quy luật chỉ phối sự VÕ sinh của vật lai - 
Vô sinh không phải là một khả năng thiên phú đặc biệt mà là ngẫu nhiên 
theo đặc trưng khác nhau - Nguyên nhân gây vô sinh ở vật đem lai lần 
đầu và vật lai - Mối quan hệ song song giữa tác động của điều kiện sống 
thay đối và tác động của lai giống - 5inh sản ở những biến chủng khi được 
lai và con cháu của nó nhưng không phải phố biến - So sánh loài lai và 
giống lai, không phụ thuộc vào khả năng sinh sản của chúng - Tổng kết. 


Chương IX: Nhược điểm của cứ liệu địa chất 

Về việc thiếu vắng những biến chủng trung gian hiện nay - Về bản 
chát của biến chủng trung gian tuyệt chủng, về sô lượng của nó - Về sự 
vận hành của thời gian khi suy luận từ tỉ lệ bào mòn và tỉ lệ trầm tích - 


L5 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Về sự nghèo nàn trong chứng cứ cổ sinh vật học - Vẻ tính gián đoạn 
trong quá trình hình thành địa chất - Về việc thiếu vắng những biến 
chủng trung gian trong bất kỳ một lớp địa tầng' nào - Về sự xuất hiện 
đột ngột của một số loài - Về sự xuất hiện đột ngột của chúng trong 
những lớp hoá thạch nằm thấp nhất. 


Chương X: Sự tiền biến về mặt địa chất của các sinh thể 

Về sự xuất hiện tiệm tiền và kế thừa của các loài mới - Về tốc độ biến 
đổi khác nhau của chúng. Loài một khi biến mất sẽ không xuất hiện trở 
lại - Nhóm loài tuân theo những quy luật chung về sự xuất hiện và sự 
biến mẤt như một loài duy nhất - Về sự tuyệt chủng - Về những thay đổi 
đồng thời của những hình thái sự sống ở khắp thé giới - Về mối quan hệ 
giữa những loài tuyệt chủng với nhau và với những loài đang tổn tại - Về 
sự phát triển của những hình thái sự sống cổ xưa - Về sự kế tiếp nhau 
của cùng một hình thái trên cùng một vùng - Tổng kết những chương 
trước và chương này. 


Chương XI: Phân bố địa lý 

Không thể lẫy sự khác nhau về điều kiện vật lý để giải thích sự phân 
bồ hiện tại - Tầm quan trọng của các giới hạn - Mối quan hệ của các sinh 
vật trong cùng lục địa - Những trung tâm của sự tạo thành - Phương tiện 
phát tán do thay đổi khí hậu, độ cao của mặt đất, và các phương tiện 
ngẫu nhiên - Phát tán trong kỷ Băng hà với quy mô trên toàn thế giới. 


Chương XII: Phân bố địa lý (tiếp theo) 

Phân bố các sinh vật nước ngọt - các sinh vật trên đảo ở đại dương - 
Thiếu vắng ếch nhái và động vật có vú trên cạn - Về mỗi quan hệ các 
sinh vật trên đảo với những vùng lục địa lần cận - Về sự thực địa hoá từ 
nguồn gần nhất với sự biến đổi sau đó - Tổng kết những chương cuối và 
chương này. 


! Địa tầng (formation). Formation địa chất học là một đơn vị địa chất học chính thức. 
Formalion là đơn vị địa tầng thạch học, khái niệm các lớp là trung tâm của việc mô tả 
các lớp địa tầng. Khái niệm formation địa chất được các nhà địa chất học và các nhà 
địa tầng học sử đựng vào thế kỷ 17 và 18. 


lồ 


Mục lục 


Chương XII: Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: Hình 
thái học: Phôi thai học: những cơ quan sơ khai 

PHẢN LOẠI, những nhóm phụ so với nhóm - Hệ thống tự nhiên - 
Những quy luật và những khó khăn trong phân loại, giải thích về thuyết 
nguồn gốc có biến đổi - Phân loại biến chủng - Nguồn gốc thường được 
dùng trong phân loại - Những tính trạng thích nghỉ hoặc tương đồng - 
Những mối quan hệ chung, phức tạp, và phân tán - Sự tuyệt chủng riêng 
biệt và loài xác định - HÌNH THÁI HỌC, giữa những cá thể cùng lớp, 
giữa những bộ phận trên cùng cơ thể - PHÔI SINH HỌC, quy luật của 
nó, được giải thích bằng những biến thể không xảy ra ở giai đoạn sớm và 
được di truyền ở độ tuổi tương ứng - NHỮNG CƠ QUAN SƠ KHAI; giải 
thích về nguồn gốc của nó - Tổng kết. 


Chương XIV: Tóm tắt và kết luận 

Tóm tắt những khó khăn trong học thuyết chọn lọc tự nhiên - Tóm 
tắt những trường hợp tổng quát và cụ thể ủng hộ cho học thuyết chọn 
lọc tự nhiên - Nguyên nhân của niềm tin chung về tính bắt biên của loài - 
Học thuyết chợn lọc tự nhiên có thể mở rộng đến đâu - Tác động của 
việc áp dụng học thuyết chọn lọc tự nhiên trong nghiên cứu lịch sử tự 
nhiên - Kết luận. 


Phụ lục 1. Bản tóm tắt lịch sử quá trình nhận thức về nguồn 
gôc các loài 


Phụ lục 2. Lời giới thiệu của Ngài Julian Huxley1 


Bảng chỉ dẫn 


_ Ngài Julian Sorell Huxley (1887-1975), con trai của Thomas Henry Huxley (1825- 
1895), nhà sinh vật học, người Ánh. 


17 


200 NĂM DARWIN 
150 NĂM NGUÔỒN GÓC CÁC LOẠI 
“TIÊN HÓA” NHƯ MỘT SƠ ĐỒ LÝ GIẢI? 


BÙI VĂN NAM SƠN 


1. “Newton về lá cỏ” 

“Chúng ta có thể cho phép những vệ tỉnh, hành tinh, vũ trụ, thậm 
chí cả toàn bộ hệ thống nứng vũ trụ vận hành theo những định luật tự 
nhiên, nhưng ta lại muốn con côn trùng bé bỏng nhất cũng được sáng 
tạo tức thời bằng một hành vi đặc biệt”. Ghi nhận trên đây của Charles 
Darwin (12.02.1809-19.04.1882) là sự băn khoăn ban đầu, là dự phóng 
nghiên cứu nên tảng của ông khi bước chân vào con đường khoa học. 
Thật thế, vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 ở phương Tây, sau thắng lợi 
rực rỡ của mô hình cơ giới luận của Newtơn về thế giới vật lý, hầu như 
chỉ còn một lĩnh vực chưa được lý giải: lĩnh vực sinh học, hay nói theo 
ngôn ngữ lúc bấy giờ, lĩnh vực của những “sinh thể hữu cơ có tổ chức” 
(trong đó có cả con người!), 

Khi bàn về lĩnh vực này trong phần 2 của quyển Phê phán năng lực 
phán đoán (1790), I. Kant viết: “... điều hoàn toàn chấc chắn là ta không 
thể nhận thức hoàn chỉnh chứ đừng nói đến giải thích được những thực 
thể có tổ chức lẫn khả thể nội tại của chúng đơn thuần dựa theo các 
nguyên tắc cơ giới của Tự nhiên; và cũng chắc chắn để đám mạnh đạn 
nói rằng thật là phi lý cho con người chúng ta khi ta ra sức hay hy vọng 
sẽ có một Newton khác xuất hiện trong tương lai có thể làm cho ta hiểu 
rõ về sự sản sinh đù chỉ là của một lá cỏ đựa theo các định luật tự nhiên 
mà khóng do một ý đỗ nào đã sắp đặt cả; trái lại, ta buộc phải đứt khoát 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 

phủ nhận năng lực thấu hiểu này nơi con người”1. Kant còn viết rất dài, 

nhưng tựu trung có hai ý chính, nói lên một thế lưỡng nan: 

- một mặt, không thể lý giải thế giới sinh vật một cách đơn thuần cơ 
giới nêu không muốn đánh mất tính phức tạp và nhát là tính kỳ diệu 
của nó; 

- - mặt khác, mô hình lý giải truyền thống theo mục đích luận khách 
quan kiểu Aristoteles hay thẫn học Trung cổ cũng đã trở nên bất khả 
thi: ta không thể chứng minh sự có mặt của một ý đỗ khách quan nơi 
bản thân sự vật hoặc của một Đẳng tạo hóa bằng con đường thường 
nghiệm - và vì thể, không thể có một “Newton về lá cỏ”. Giải pháp 
của Kant là: ta cứ nghiên cứu tối đa về thế giới sinh vật theo con 
đường thường nghiệm, đẳng thời cần gid định về một tính mục đích 
khách quan nào đó, nhưng chỉ dựa trên nguyên tắc phê phán chủ 
quan của nãng lực phản đoán phản tư của ta mà thôi. Kant phân biệt 
giữa năng lực phán đoán xác định và năng lực phán đoán phản tư, Với 
cái trước, ta đã có săn một cái phổ biến (chẳng hạn, một định luật), 
rồi đi tìm và thâu gồm những dữ kiện cá biệt vào dưới cái phổ biến 
Ấy để cấu tao nên nhận thức. Đó là con đường thông thường của khoa 
học tự nhiên. Với cái sau, ta có săn những dữ kiện cá biệt nhưng lại 
phải đi tìm cho chúng một cái phổ biến, để hiểu chúng. Nghĩa là bằng 
cách gi định nơi chúng một tính mục đích, nhưng chỉ có giá trị chủ 
quan cho ta thôi. Tính mục đích ấy không có gìá trị cầu tạo nên nhận 
thức mà chỉ định hướng, cổ vũ và thúc đấy nỗ lực nghiên cứu. 


Chỉ hai thể hệ sau Kant, một “Newton về lá cỏ” - tưởng rằng không 
thể có được - đã xuất hiện: Darwin với thuyết tiến hóa, được phát biểu có 
đọng ngay trong nhan để tác phẩm chính của ông: Ơn the origin 0ƒ species 
bụ means öƒ nalural selecHon; or, The preseruaHon oƑ fauourcd races tm the 
strugele for life (1859) (Về nguồn gốc các loài qua con đường chọn lọc tự 
nhiên, hay sự bảo tổn những nòi ưu thế trong đấu tranh sinh tổn) mà 
chúng ta đang có trong tay qua bản dịch công phu của Trần Bá Tín. Chưa 


' Immanuel Kant,1780: Phê phán năng lực phán đoán, §75, B338, Bùi Văn Nam Sơn địch 
và chú giải, NXB Trị thức 2006, tr.419. 


2Ô 


200 năm Darwin 150 năm Ajguôn góc các loài... 


đi sầu vào nội dung tác phẩm và lịch sử vẫn đề, ta thầy tư tưởng cốt lõi ở 
đây là: tiến trình ra đời các giỗng loài mới được thúc đầy bằng sự biến dị 
(và rồi sự đột biến trong sự phát triển lý thuyết về sau. Ở đây, tạm gọi 


ˆ ” 


chung là sự đột biến), đi kèm với một sự chọn lọc “tự nhiên”. Tác động 
hỗn hợp giữa những sự đột biến và sự chọn lọc tự nhiên cho phép 
chuyển khái niệm mục đích luận (Teleologie) cổ truyền thành một tính 
mục đích (nhưng không có tác nhân đặt ra mục đích) trong hình thức của 
sự thích nghi. Như thế, một số nhân tố của khái niệm mục đích luận cổ 
truyền vẫn được tiếp thu, bởi kết quả của sự chọn lọc tuy không hướng 
đến một mục đích, nhưng vẫn tỏ ra có tính-mục đích. Cũng thế, nhân tổ 
của sự tiến bộ vẫn được bảo lưu, vì sự đột biến tuy có tính ngẫu nhiên và 
khó nhận ra trong từng bước cá biệt, nhưng trong mỗi tiền trình tiến hóa, 
xét tổng thể và một cách hồi cố (retrospectiv), cho thấy xu hướng tiến 
đến một sự phức tạp cao hơn. Tuy nhiên, mô hình lý giải này về sự ra 
đời và tiến hóa của các giống loài là khác về chất với sơ đỗ nhân quả 
(thường được gọi là sơ đồ Hempel-Oppenheim, viết tắt là HO) lẫn với 
mô hình mục đích luận cổ truyền. Nó mang hình thải của mô hình lý giải 
chức năng, thể hiện ngay trong nhan để tóm tắt của tác phẩm: “Sự chọn lọc 
tự nhiên”. Với tiền già định về sự xuất hiện của những đột biến không 
lường trước được, sự chọn lọc ấy nhắm đến việc hoàn thành tốt hơn hoặc 
kém hơn chức năng đảm bảo sự sống còn và duy trì nòi giỗng, một chức 
năng mà sinh thể hữu cơ được đột biến luôn phải đáp ứng. Với tiển-giả 
định ây, sơ đồ nhân quả (sơ đồ HO) không thể áp đụng cho sự đột biến 
lẫn tiến trình chọn lọc, bởi thời điểm xuất hiện và nội dung của sự đột 
biến là không thể dự đoán, cũng như các chức năng nói trên không thể 


! Sơ đỗ do C. G. Hempel và P. Oppenheim đẻ ra (gọi tắt là sơ đỗ HO) thể hiện cầu 
trúc hình thức của một sự giải thích khoa học đối với câu hỏi về nguyên nhân: stự 
kiện 5 xuất hiện đựa trên những mệnh để tiển-piả định A, đến A, nào vẻ các điều 
kiện xuất phá! và đựa trên các mệnh đề quy luật Q; đến Q, nào? Sự kiện S (cái được 
giải thích / Explanandum) được giải thích bằng một suy luận hay mội suy diễn từ các 
mệnh đề quy luật Q, đến Q, cùng với các điều kiện tiên quyết A; đến A„ như là các 
tiên đề; cả hai tạo nên cái dùng để giải thích (Explanans). Xem: Car] Gustav Hempel / 
Paul Oppenheim; Stuái£s ¡n the Logic of Explanahon, trong Philosophy oƒ Science 15 
(1948) tr, 135.175. Phát triển thêm trong: C. G, Hempel: Aspects oƒ Scientific ExplanaHion 
and Other EssaUs In the Philosophụ oƒ Sciences, New York, 1965. 


21 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


được nêu một cách đây đủ và rõ ràng, nhất là đối với các khả năng lựa 
chọn khác. Như thể, so với yêu cầu rất cao của câu hỏi nhân quả, có thể 
nói ngay rằng sơ đỗ tiến hóa tỏ ra có năng lực giải thích yêu hơn, khiêm 
tốn hơn, thường mang lính hồi cỗ hơn là dự báo, nhưng lại rất sinh động 
và lý thú như sẽ còn bàn đến ở sau. 

Từ khi công bố tác phẩm vĩ đại này của Darwin, thuyết tiến hóa đã 
được thừa nhận rộng rãi trong ngành sinh học, mặc dù từ sau Darwin, 
còn có nhiều cách tiếp cận mới mẻ, đa dạng, nhất là về tác động tổng 
hợp của sự lựa chọn nội tại và ngoại tại (chẳng hạn các điều kiện môi 
trường và tố chất trong bản thân sinh thể) hay về mỗi quan hệ giữa sự 
tiền hóa vĩ mô và sự tiễn hóa ví mô: quan hệ giữa các bước nhỏ với các sự 
nhảy vọt lớn trong điễn trình tiên hóa. 

Song, học thuyết tiến hóa không chỉ làm đảo lộn ngành sinh học mà 
còn làm thay đối sâu sắc quan niệm của ta về thể giới. Copernic đã đẩy 
con người và quả đất từ trung tâm vũ trụ ra ngoài vùng biên của một 
trong vô số thiên hà. Bacon và Galilei đã loại bỏ nguyên nhân mục đích 
để du nhập một cách lý giải thuần túy nhân quả, và, từ đó, cơ giới hóa 
toàn bộ thế giới không-thời gian. Ngay cả nguyên tắc phề phán của lý 
tính trong hình thức của năng lực phán đoán phản tư vừa nói trên của 
Kant cũng chỉ còn giá trị “an ủi“ và là sự thú nhận công khai về tính hữu 
hạn của con người. Nói một cách triệt để, thế giới đã hoàn toàn bị tước 
bỏ hết mọi ý nghĩa H¿ thân. Từ khi Laplace trả lời cầu hỏi của Napoléon tại 
sao không thấy có mặt Thượng để trong mô hình vũ trụ học của mình 
rằng: Sire, Je nai pas besoin de cette hụpothèse-là! (Thưa Ngài, tôi không cần 
đến giả thuyết ây!), thuyết tiễn hóa được hiểu như là sự từ khước và bác 
bỏ mọi khả thể mang lại một ý nghĩa “siêu việt” nào đó cho thề giới. 

Như thể, các công trình của Darwin không đơn thuần là những công 
trình khoa học. Dù muốn hay không, chúng đã trở thành cơ sở cho các 
thế giới quan khác nhau. Điều ấy không có gì lạ: khi một lý thuyết khoa 
học không chỉ mô tả những tiền trình lý hóa mà còn có tham vọng giải 
thích mọi sự sống - từ một lá cỏ cho đến con người -, nó tắt yếu đã đứng 
một chân trong triết học và đạo đức học, hay ít ra, ẩn chứa tiểm năng cho 
một thế giới quan. 


”2 


200 năm Darwin 150 năm Mguôn gốc các loài... 


Thật thế, hiếm có công trình nào có sức lan tỏa như của Darwin. Nó 
thầm nhập vào triết hợc, lý thuyết lịch sử, xã hội học, lịch sử nghệ thuật, 
đân tộc học, và tất nhiên, giữ vị trí tung tâm trong sinh học với nhiều 
hướng phát triển mới mẻ về sau như di truyền học, sinh học phân tử 
hoặc sinh học-xã hội. Nó gây phân hóa ở bắt cứ nơi đâu nó hiện điện: với 
người này, nó là đại điện chân chính cho tỉnh thân khoa học khai minh: 
lý giải mọi tiến trình trong tự nhiên bằng phương pháp khoa học, loại trừ 
mọi yếu tổ siêu nhiên; với người khác, nó đồng nghĩa với chủ trương ưu 
thắng liệt bại, mạnh được yếu thua, biện minh cho lập trường tân-tự do, 
thậm chí cho chiến tranh, cho chủ nghĩa phát xít, đưới danh hiệu không 
mãẫy đẹp đẽ: “thuyết Darwin xã hội”. 

Về mức độ sôi nổi, gay gất trong tranh luận, lẫn các hệ quả chính trị 
lẫn xã hội của nó, Nguồn sốc các loài của Darwin có thể so sánh với Tư Bản 
của Karl Marx Và sự Thịnh uượne của các dân lộc của Adam Smith. Một nhà 
xuất bản ở Anh gần đây cho ra mắt bộ sách Bøoks that Shook the World 
(Những quyền sách làm rung chuyển thế giới), tác phẩm này thậm chí 
được xếp ngang hàng với Kinh Thánh và Kinh Koranl 

Bên cạnh ý nghĩa “thế giới quan” của thuyết tiến hóa, một đặc điểm 
khác là việc gắn liền lý thuyết ấy với tên tuổi của bản thân Darwin. 
Trong thế kỷ 19, các môn đệ đều thường gắn tên ông với các công trình 
của chính mình, tiêu biểu nhất là Asa Gray (1876) và Alfred Russel 
Wallace (1889)!. Đến tận ngày nay, lý thuyết khoa học 150 tuổi ấy vẫn 
còn được trích dẫn trong các tạp chí chuyên ngành, là một điều hiếm có 
và lạ thường. Tuy nhiên, việc viện dẫn đến Darwin không có nghĩa là 
người ta hiểu giống nhau vẻ “thông điệp” của Darwin. Họ thường đề 
xướng các lập trường mâu thuẫn nhau, vì ngay trong tác phẩm của 
Darwin cũng không thiểu những chỗ hàm hỗ và đa nghĩa. Đối với các tác 
phẩm của mình, ông nhiều lần bổ sung các kiến thức mới, thêm bớt, sửa 
chữa nhờ tiếp thu các sự phê bình trong mỗi lẫn tái bản. Quyển Nguồn 


!~ Ása Gray: Dari0iniana. EssaUs and Repiztos Perlaining lũ Dartpinism, 1876. 
- Alfred Russel Wallace: Dơy Danrutmsmus. Eime Darsiellung dcy lzhre 0am der 
naHirlichen Zuchtipahl tund einniger threr Amuendungen / Thuyêt Darunn. Một trình 
bàu uê học thuyết chọn lọc tự nhiên 0à một số sự úp dụng của nó. (bản tiếng Đức), 1889. 


25 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


gốc các loài có tới sáu ân bản kế từ lần xuất bản thứ nhất (1859). Quyển 
Nguỗn gốc con người (1871) có đến ba phiên bản chính thức. Một ví dụ nổi 
bật: trang cuối Ấn bản I của Nguồn gốc các loài, Darwin cho rằng mầm 
mống của sự sống bắt nguồn từ một số ít, mà cũng có thể từ một hình 
thức nguyên thủy duy nhất, tức để mở câu hỏi từ đâu vật chất vô cơ có 
được sự sống, thì ở ân bản thứ hai, ông lại đặt nó vào trong tay một 
“Thượng để sáng tạo”. Hai cách viết khác nhau một trời một vực! Vì thế, 
hiếm khi các lý giải về Darwin lại hoàn toàn nhất trí với nhau. Cái gọi là 
“Darwin Industry“ sản xuất hàng năm vô số sách vở, trình bày và lý giải 
thuyết tiền hóa đa đạng và phức tạp như một chiếc kính vạn hoa. Khuôn 
khổ một Lời giới thiệu chỉ cho phép chúng tôi - từ cái nhìn của một người 
“ngoại đạo”, không thuộc chuyên ngành sinh học - để cập hết sức khái 
quát về mây điểm: 

- — Darwin và lịch sử thuyết tiến hóa 

- - Một số nghi vẫn chung quanh Darwin: hiểu như thế nào về thuật 


ˆ^ ” 


ngữ “chọn lọc tự nhiên” và “đấu tranh sinh tổn”? Darwin là một nhà 
vô thần? “Chọn lọc tự nhiên” là một “định luật tự nhiên”? 

- Các câu hỏi ấy dẫn đến sự quan tâm chủ yếu của người viết: việc mở 
rộng mô hình tiến hóa trong sinh học sang các lĩnh vực hoàn toàn 
khác: từ thuyết Darwin xã hội cho đến “nhận thức luận tiến hóa”. 
Như đã nêu trong nhan để của bài viết, sự tiễn hóa đã trở thành một 
sơ đồ lú giải vượt ra khỏi phạm vi nguyên thủy của nó: việc mở rộng 
Ấy điễn ra như thế nào? Phải chăng sự phê phán sơ đồ nhân quà là lý 
do dẫn đến sự tán đồng khá rộng rãi đối với sự mở rộng này? Và sau 
cùng, liệu có thể hiểu sơ đồ tiễn hóa như một sơ đỗ lý giải mang tính 
siêu hình học về lịch sử? 


2. Darwin và lịch sử thuyết tiễn hóa 

Con đường dài gập ghênh, gian khô trong việc nghiên cứu giới tự 
nhiên suốt hàng ngàn năm lắng đọng lại một cách tưởng như để dàng, 
đơn giản trong các sách giáo khoa hiện đại, và đã trở thành kho tàng 
kiến thức phổ thông cho mọi người. Bản thân Darwin cũng đã bỏ công 
sức lần theo đấu chân những vị tiền bối của thuyết tiến hóa. Trong Ấn 


24 


ˆ 200 năm Darwin 150 năm Mguôn góc các loài... 


bản lần thứ 6 của quyển sách này (1872), thay cho Lời tựa là một “Phác 


$ š P = vế P: z .À À À £ z `. /^ 
thảo lịch sử uề những tiến bộ trong các quan niệm uÈ nguồn gốc các loài”. Ông 


kể tên một loạt người, trong đó có Aristoteles, Johann Wolfgang von 


Goethe và Jean-Baptiste de Lamarck (mặc dù ông thú nhận: “thật xâu hổ 
là đã chưa bao giờ đọc Aristoteles!“". Ta thử lần theo vài dẫu chân tiêu 


-.^ 
biều: 


2.1. Vũ trụ luận của các triết gia Hy Lạp 


Trong vũ trụ luận của các triết gia Hy Lạp đã có những cách tiếp cận 
mà nguyên tắc cơ bản rất giống với thuyết tiến hóa hiện đại: từ ít 
thành nhiều; từ cũ thành mới, với mức độ phát triển cao hơn. 
Anaximander (611-547 tCN) đã nhận ra một nguồn gốc chung của 
mợi hình thức sự sống. Thales hiểu tổn tại và biến địch ở trong một 
vòng tuần hoàn vĩnh cừu. Ngay ý tưởng về một sự “chọn lọc” những 
hình thức sự sống được hình thành một cách ngẫu nhiên cũng 
không phải là điều hoàn toàn mới, nó đã có nơi Empedokles. Nhìn 
chung, họ đều quan niệm sự xuất hiện của sự sống trên hành tinh 
này là kết quả của một sự phát triển lâu dài từ đơn giản đến phức tạp 
chứ không phải từ một hành vị sáng tạo duy nhất. 


Các tư tưởng này - được xem là tiến bộ theo cách nhìn ngày nay -— đã 
mất ảnh hưởng trong vài thế kỷ sau đó. Parmenides đặt “tồn tại” vào 
tâm điểm nghiên cứu và qua đó, đã ảnh hưởng sâu đậm đến Platon 
và Aristoteles. Người ta không còn nhân mạnh đến sự phát triển mà 
xem mọi vật đã, đang và sẽ tồn tại đều đã tốn tại một lúc nào đó, ít ra 
ở dạng tiểm năng. Cái hoàn toàn mới không thể tự phát triển mà 
không quy về cái gì đã có từ trước. Nổi bật ở đây là quan niệm của 
Aristoteles. Tác phẩm Hisforia animalium vào thế kỷ TV tCN của ông — 
một trong những tác phẩm để lại ảnh hưởng lâu bền và sâu đậm 
nhất - hình dung giới Tự nhiên được chia làm năm lĩnh vực: các 
thiên thể, con người, thú vật, cây cối, và những gì không có sự sống. 


t Trả lời phỏng vấn năm 1838, dẫn theo Eve-Marie Engels: “Daroin”, Mùũnchen 2007, 
kr. 60. 


25 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Sự phân chia này được hình dung như một cái khung cố định với 
những ranh giới rõ ràng. Ông phát triển mô hình về một trật tự thứ 
bậc. Tuy có những sản phẩm tự nhiên khó xếp hẳn vào một thứ bậc, 
nhưng nhìn chung, giới tự nhiên có hình thức của một chiếc thang, 
như Charles Bonnet (Oeuores ÄHstoire naturelle c† de philosophte, 1745) 
đã tán đồng. 


Giống như Darwin, Aristoteles và Bonnet không phân chia giới tự 
nhiên một cách tách bạch theo phạm trù mà mồ tả nó bằng những 
bước quá độ. Nhưng, khác với Darwin, - cho tới cuối thế kỷ 18 -, các 
bước quá độ này không được hiểu như kết quả của một tiên trình lịch 
sử. Các sự giỗng nhau là bộ phận của một trật tự tự nhiên được sắp 
xếp tinh vi, nhưng không phải là sản phẩm của lịch sử. Theo quan 
niệm này, động vật hay thực vật không biến đổi từ thế hệ này sang 
thế hệ khác, trái lại, chúng giữ nguyên vị trí trong chiếc thang cấp 
bậc, dù các bậc thang có tinh vi, phức tạp đến mấy. Hình ảnh chiếc 
thang cho thấy: chúng không chuyển sang nhau. Việc đưa mô hình 
chiếc thang này vào kích thước lịch sử sẽ là công lao của J. B. Lamarck 
như sẽ thấy ở sau. 


2.2. Thời Trung cổ 

Dưới sự thống trị của giáo hội Kitô giáo, mô hình tư duy triết học tự 
nhiên của các triết gia cổ đại bị đầy lùi. Việc lý giải Kinh Thánh (nhất là 
Sáng Thế Ký) theo nghĩa đen đã kìm hãm sự phát triển khoa học cho tới 
thời Phục Hưng. Leonardo đa Vinci (1452-1519) đã có tư tưởng thiên tài 
về sự ra đời và phát triển của sự sống và về sự đa dạng các giỗng loài, 
Ông làm việc với những vật hóa thạch và nhận ra những sự tương đồng 
giữa con người và giống linh trưởng: một phát hiện thật táo bạo và nguy 
hiểm vào thời điểm bấy giờ! 


2.3. Các tiền bối trực tiến của Darwin 

Phong trào khai minh với quan niệm mới mẻ về khoa học (cùng 
phương pháp thuản lý và thường nghiệm nghiêm ngặt) là bà đỡ cho việc 
hình thành thuyết tiến hóa hiện đại. 


26 


200 nãm Darwin 150 năm AJjguôn gốc các loài... 


- - Bước đi đầu tiên, tuy chưa tự giác, là của Carolus Linnaeus (Karl von 
Linné), bác sĩ và nhà nghiên cứu tự nhiên người Thụy Điển (1707- 
1778). Ông phân loại sinh vật theo loài (species) và giống (genus) như 
thể do Thượng đề tạo ra và chưa có ý tưởng về sự tiến hóa, nhưng 
chuỗi thứ tự của việc ra đời các giống loài trong sự phân loại của ông 
là cơ sở cho thuyết tiến hóa sau này. 

- - Georg Louis Leclerc Comte đe Buffon (1707-1788) - đồng thời với 
Lânné - là người đầu tiên nêu rõ tính khả biến của các giống loài, Khi 
các giống loài biến đổi, chúng có thể cho ra đời những giống loài hoàn 
toàn mới. Khởi điểm cho ý tường về một giống loài nguyên thử chung 
cho tất cả cũng được Buffon phỏng đoán từ những sự trùng hợp rõ rệt 
về hình thái học và sinh lý học của các giỗng loài khác nhau. 

- - Về phương pháp nghiên cứu, công trạng bất hủ được dành cho 
Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) với phép tính xác 
xuất, một công cụ không thể thay thế được cho đến tận ngày nay 
trong lĩnh vực sinh học. 

- _ Song, như vừa nói, tên tuổi trứ danh nhất, ngoại trừ Darwin, chính là 
Jean-Baptiste đe Lamarck (1744-1829). “Thuyết Lamarck” — được đặt 
theo tên ông - là nỗ lực khoa học đầu tiên xác lập sự hình dung về 
một sự tiến hóa sinh học. Quyển Philosophie zoologigue (1809) của nhà 
nghiên cứu người Pháp này chứng mỉnh một sự thích nghi có mục 
đích của kiểu đi truyền (genotype) với những điển kiện môi trường 
đặc thù (ví dụ nối tiếng nhất là sự ra đời chiếc cổ đài của hươu cao 
cổ: do thói quen phải nỗ lực kiếm ăn ở những cành lá trên cao, 
những biến đổi tuần tự trong genotype dẫn đến ra đời của chiếc cổ 
cực dài trong phènotype / kiểu hình bên ngoài! ở các thế hệ sau). Học 
thuyết tiến hóa của Lamarck dựa trên giả định rằng “tiến trình tiến 
hóa chịu ảnh hưởng lớn bởi sự thích nghi với môi trường chung 
quanh”. 


' Genotype là toàn bộ những yếu tố đi truyền ở cấp độ phân tử, trong khi PhenoHype 
biểu thị hình ảnh bên ngoài của một cá thể. 


27 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


- - Tất nhiên, không thể không kể đến vai trò của Thomas Robert 
Malthus (1766-1834), nhà sử học và kinh tế chính trị Anh là người mà 
Darwin, trong Tự (ruyện của mình, đã thú nhận rằng có ảnh hưởng 
lớn đến mình. Ngoài ra cũng phải kể đến ảnh hưởng của Charles 
Lyell, nhà địa chất học, người đã bác lại các giả định của Lamarck. 


2.4. Công trình của Darwin 
Tuy không phải là người đầu tiên tin vào một thế giới khả biễn chứ 

không tĩnh tại, Darwin giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển 
của một thuyết tiến hóa phổ quát. Đóng góp lớn của ông cho sinh học 
hiện đại là việc nêu bật ba yếu tổ tiễn hóa cơ bản: sự sinh sản 0ượt mức, sự 
chọn lọc và sự thích nghỉ của cá thể. Dù ðng chưa biết tới các cơ sở phân tử 
của việc di truyền, và qua đó, của sự đột biến, nhưng ông đã phát triển 
một khung lý giải bao quát về sự ra đời của các giỗng loài. 

- - Theo Darwin, một giống loài sinh sản nhiều hậu duệ hơn mức cần 
thiết để duy trì nòi giống (hyperproduction). Những cá thể riêng lẻ ở 
thế hệ sau không hoàn toàn giỗng nhau mà khác nhau ở những đặc 
điểm nhất định (sự biến dị). Những cá thể nào đã thay đổi 
Phenotype (kiểu hình bên ngoài) tỏ ra thích nghỉ với môi trường sinh 
sống, sẽ có ưu thế về sự “chọn lọc” so với những cá thể còn lại, nghĩa 
là, có cơ may sống sót lớn hơn trong cuộc đấu tranh sinh tồn (chúng ta 
sẽ có dịp trở lại với thuật ngữ khá “bất hạnh” này ở sau, xem 3.1) so 
với những đồng loại không có sự “thích nghĩ”. 

- - Tuy nhiên, điểm quyết định là: sự biến đổi có lợi này là có thể đi 
truyền lại cho hậu đuệ của cá thể ấy. Như thế, những giống loài cá 
biệt tuyệt nhiên không phải là những hình thức tĩnh tại, bất biến qua 
hàng thiên niên kỷ, trái lại, sự kiện này dẫn tới ý tưởng cho rằng sự 
đa dạng của những giống loài hiện nay có thể quy về một số ít, hay 
thậm chí về một hình thức nguyên thủy duy nhất. Ta lưu ý hai điểm 
đị biệt đáng kế giữa Darwin và Lamarck: Lamarck không chủ trương 
một nguồn gốc chung của mọi piống loài; và mặt khác, Darwin có cái 


 Darwin, Charles; Awtobiographie; bàn tiếng Đức của Feurich, Rolí. Leipzig / Jena, 
195. 


28 


200 năm Darwin 150 năm Ajguân gốc các loài... 


nhìn mềm đẻo hơn trong quan niệm về một sự phát triển hợp quy 
luật theo hướng tiến lên cao hơn: trong mô hình của ông, nhiều 
giống loài vẫn không hề biến đổi qua nhiều thế hệ, cũng như có thể 
tuân theo nhiều con đường phát triển khác nhau. Nơi Lamarck chỉ có 
một hướng phát triển; nơi Darwin có nhiều hướng, thậm chí không 
có hướng nào cả. 

- — Vào năm 1871, Darwin đưa “con người” vào trong khuôn khổ tiến 
hóa luận của mình!, khí cho rằng nhiều sự biến đối nhỏ nơi những 
loài linh trưởng giống người rút cục sẽ dẫn đến con người Homo 
sapiews (xem 3.2). 

- _ Song, vì lẽ Darwin chưa kịp biết tới các cơ chế của sinh học phân tử 
và các nguyên tắc đi truyền (được Gregor Mendel đặt cơ sở), nên đối 
với việc thích nghỉ của cá thể với môi trường, ông đành trở lại với 
học thuyết Lamarck. 


2.5. Thuyết Tân-Darwin | 

Thuyết “Tân-Darwin”, như tên gợi của nó, biểu thị sự phát triển và 
mở rộng học thuyết của Darwin đựa trên các thành tựu mới mẻ của thế 
kỷ 20. Trước hết có lẽ là khả năng mô tả chính xác những diễn trình đi 
truyền-phân tử dựa trên thành qưả của sự nghiên cứu cơ bản khi ta nói 
về sự đột biến (mutation) và tái câu trúc kiểu đi truyền (genotype) như là 
điểm quyết định của sự biến dị. Đặc điểm tiếp theo là sự mở rộng tư 
tưởng tiễn hóa sang các ngành khoa học khác, chẳng hạn vũ trụ học (và 
cả địa chất học). Theo đó, các cơ chế tiễn hóa không chỉ khả hữu trong 
các hệ thống vi mô mà cũng có tác động trong sự ra đời hệ thống vĩ mô, 
Đặt chất liệu hữu cơ hay mầm mống đầu tiên - mà ta gọi là sự sống ~ vào 
trong một hệ lý thuyết khoa học có lẽ là nỗ lực táo bạo nhất trong thế kỷ 
vừa qua. Theo đó, những phân tử vĩ mô nào có khả năng tự nhân lên sẽ 


! Charles Darwin: The Descent of Man and SelecHon in RelaHon to Sex, 1871. 

" Gregor Mendel (1822-1884), tu sĩ người Áo có đóng góp lớn cho khoa học khi ông 
đành tám năm để lai tạo các giỏng đậu Hà Lan, qua đó phát hiện những quy luật của 
sự dì truyền được gọi là những “định luật Mendel”. Khòng được biết đến nhiều lúc 
đương thời, nhưng vào thế kỷ XX, ông được tôn vinh là người đặt cơ sở cho sinh học 
phân tử và là cha đẻ của đi truyền học hiện đại. 


29 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


tỏ ra có năng lực sống sót tốt hơn những phân tử không có khả năng Ấy. 
Sau cùng, chính những phân tử trước lại có ưu thế trong sự chọn lọc, vì 
cơ chế tự nhân lên luôn được cải thiện bằng những sự đột biễn ngẫu 
nhiên, từ đó hình thành nên cao điểm là hệ thống trao đổi chất khép kín 
đầu tiên được gọi là đơn bào. Người ta trở về lại với Buffon và khẳng 
định rằng toàn bộ sự đa dạng của những giống loài trong hệ sinh thái là 
trái đất này được ra đời từ mầm mồng đâu tiên ấy của sự sống hữu cơ, 
và, đến lượt mình, lại được tác động bởi những nguyên tắc tiến hóa, như 
đối với những phân tử hữu cơ trước đó. 

Như thẻ, hai nguyên tắc chính yếu của sự tiễn hóa sinh học là sự đột 
biến và sự chọn lọc. Nơi cả hai đều có sự tham gia của yếu tố hay nguyên 
tắc ngẫu nhiên mà phép tính xác xuất là công cụ phương pháp không thể 
thiếu được. Có thể nói vẫn tắt: thuyết Tân-Darwin mang lại một hình 
ảnh có tính zmô t4 chính xác về Tự nhiên, tuy nó không thể giải thích từng 
chí tiết một. Điểm mẫu chốt nhất là nó chưa thể giải thích được rút cục tại 
sao những đột biến ngẫu nhiên lại có thể xảy ra. Nhiều bí nhiệm của Tự 
nhiên đang phơi mở dản, nhưng chưa phải đã đến lúc các nhà khoa học 
tự nhiên, và nói riêng, các nhà sinh vật học, có thể ca khúc khải hoàn. 


3. Vài điều chung quanh Darwin 


3.1. Minh xác về khái niệm “chọn lọc tự nhiên” 


“ 


“Chọn lọc tự nhiên” là một trong hai sợi chỉ đỏ xuyên suốt thuyết 
tiến hóa của Darwin. Có ít nhất ba cách dùng chữ nơi ông: nafurảl 
selecHơn (chọn lọc tự nhiên); swrof0al of the fittest (sống còn của cái thích 
nghi tốt nhấẤt) và sirusole for existence (phân đẫu để sinh tổn). Do nhiều 
cách dịch và cách hiểu khác nhau, ba chữ này đã gây nên không ít ngộ 
nhận. Nhiều công trình gắn đây nố lực minh xác về ba thuật ngữ này: 
thuật ngữ sớm nhất là naturzl selection, dường như được ông rút ra từ học 
thuyết của Malthus (Essay ơn the Principle oƒ PopulaHon, 1798) vào năm 
1858. Thuật ngữ sfrussle for exislence cũng được Darwin tìm thấy nơi 
Malthus và nhà địa chất học Charles Lyell (Principles øƒ Geolosy). Thuật 
ngữ swroiual oƒ the fíttest nguyên là của nhà xã hội học và triết học Herbert 
Spencer (Principles of Biolosu, 3 tập, 1864). A. R. Wallace khuyên Darwin 


äả0 


200 năm Darwin 150 năm Ajguôn góc các loài... 


sử dụng thuật ngữ này của S5pencer vào năm 1869 trong Án bản lần thứ 5 
của quyền Nguôn gúc các loài, đồng nghĩa với natural selectiam. 

Darwin sớm cho thấy ông không thực sự thỏa mãn với cả ba thuật 
ngữ trên. Trong khi nztural sẽlecHon chì nói lên cơ chế hay sự kiện: không 
phải mọi hậu đduệ của một giống loài đều sống sót thì surufual oƒ the fiest 
đường như biểu thị một Hêu chuẩn cho sự chọn lọc. “Fifness” là một khái 
niệm mềm dẻo, vì thế dễ dẫn đến cách hiểu đơn thuẫn về sức mạnh cơ 
bắp. Xu hướng này càng tăng cường đến mức nguy hiểm khi “suroipal 0ƒ 
the fitfest” (dịch đúng là: sự sống sót của cái thích nghi tốt nhất / “thích 
giả sinh tồn”) được dịch sang tiếng Đức thành “Llberleben des Stärkeren” 
(“sự sống sót của kẻ mạnh hơn”), xem giới Tự nhiên như một trường giác 
đâu “mạnh được yêu thua” trong bói cảnh một nước Đức hiểu chiến, 
đang ra sức giành giật thuộc địa với Anh, Pháp! Trong Ấn bản lần thứ 6 
của Nguôn sốc các loài, Darwin đã chứng minh ngược lại: chính những 
sinh vật to lớn, mạnh mẽ về thể xác, cơ bắp, móng vuốt lại bị điệt vong 
do thiếu thức ăn; những giỗng có cánh mạnh bị gió cuốn ra biển trong 
khi những con bọ yếu ớt, bộ cánh không phát triển lại sống sót!. Như 
thể, sự chọn lọc không đồng nghĩa với hình dung thông thường về sức 
mạnh. Trong khi surøfual oƒ the fiHest dễ bị liền tưởng sai lạc thì natural 
selecHon (mượn từ thuật ngữ của ngành chăn nuôi) cũng dễ khiến ta nghĩ 
đến một hành động có trí tuệ hay một sự lựa chọn tự giác, rất gần với 
hình ảnh một “bàn tay vô hình” hay một đẳng sáng tạo can thiệp vào Tự 
nhiên. Trong thư gửi cho Charles Lyell vào tháng 9, 1860, ông tỏ ra ân 
hận đã không dùng một chữ khác: “Nếu có thể làm lại từ đầu, ắt tôi sẽ 
dùng chữ “ratural preseroation” (sự bảo tồn tự nhiên)?”. 

Sau cùng, chữ sfrugole for ljƒe cũng “bát hạnh” khi nó lại được dịch 
sang tiếng Đức là “Kampƒ um Dasein” (chiến đấu cho sinh tổn), đi quá xa 
với nghĩa của chữ s‡z„gsle (phân đấu, nỗ lực) trong tiếng Anh. Thật thê, 
Darwin hiểu selectiow là một tập hợp những sự tác động qua lại giữa thực 
vật, động vật và môi trường, trong đó yếu tô giữ vai trò “chọn lọc” (môi 


' Xem: Julia Voss, Charles Darzin, Junius, Hamburg, 2009, tr. 117 và tiếp. 
? The Correspondence 0ƒ Charles Darruin, tập 1-16 (1821-1868), Cambridge, 1983-2008, tập 
8, tr. 39ó, dẫn theo Julia Voss, Sđd. 


ð1 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


trường, đồng loại, kẻ địch ăn thịt..,) là bất định, chứ không thể được giản 
lược đơn thuần vào sự “đấu tranh”, “chiến đẫu”!, Tóm lại, ta cần cẩn 
trọng và có sự phân biệt nhiều hơn khi tìm hiểu các thuật ngữ cốt lõi của 


thuyết Hến hóa Darwin. 


3.2. Khi và người 
Gay go nhất cũng như gây ngộ nhận và tranh cãi nhiều nhất trong 

học thuyết của Dawin là mối quan hệ thân thuộc giữa người và khi. 

Stephen Jay Gould, nhà cổ sinh vật học và nhà tiễn hóa luận hàng đầu 

của thế kỷ XX đã nêu câu hỏi cũng đã từng làm Darwin thắc mắc: “Tại 

sao những gì xấu xa ở trong ta thì bị xem là đi sản của khi, còn những gì 
tốt đẹp là riêng của con người? Tại sao ta không đi tìm những phẩm chất 

“cao quý” trong ta như là sự tiếp nối với những con vật khác”?? 

Trong Nguồn sốc các loài (1859), Darwin chưa để cập đến khi, càng 
chưa bàn về con người. Nhưng từ 1859 cho đến 1871, ông tích cực quan 
sát, ghi nhận nhiều sự tương đẳng giữa người và thú vật, nhất là với 
những thú vật nuôi trong nhà (trở thành phong trào rằm rộ ở nước Anh 
đương thời nhờ đường hàng hải quốc tế phát triển) và nhất là với các loài 
linh trưởng (đười ươi, tình tỉnh...). Quyến Descent 0ƒ Man (Nguồn gốc 
con người, 1871) cùng với Expressi0n 0ƒ the EmoHoms tH Man and Arnttmadls / 
(Diễn tả xúc cảm nơi người và thú vật), một năm sau đó (1872) đúc kết 
những nhận định cơ bản của ông: 

- khác với Ernst Haeckel, nhà động vật học người Đức (1874), Darwin 
không đặt con người ở vị trí trung tâm hay cao nhất, trái lại, ông xem 
đười ươi và tỉnh tính là họ hàng gần gũi nhất của con người, và con 
người chỉ là một giống loài bên trong giới linh trưởng mà thôi. 

- - khác với Nietzsche (trong tác phẩm dì cảo Vệ sự thật oà nói dối theo 
nghĩa ngoài luân lụ, 1873), theo đó con người vì yêu đuổi so với thú vật 
nên thí thố sức mạnh bằng sự giả vờ, vuốt ve, dối trá, lừa đảo, 


1 Darwin nêu ví dụ về loại cây ở gần sa mạc “phần đầu chống lại sự khô hạn để sinh 
tồn” (N cuôn cốc các loài, Án bản ó, tr. 84). 

° Dẫn theo Frans đe Waal: “Der Afƒf£ tm uns. Warum tui sid, tuït tủy sinÄ” / Con khỉ rong 
ta. Tại sao ta lại là ta nhĩ thể, Mũnchen 2006, tr. 233. 


2 


200 năm Darwin 150 năm AMguân góc các loài... 


Darwin lại rút ra các đức tính tốt từ đó: thiện cảm, tình yêu và sự hợp 
quân. (Về sau, Arnold Gehlen? xem con người là “sinh vật bất toàn”, 
vì thế con người ra sức phát triển định chế, tổ chức để tìm chỗ đựa và 
sự an toàn; Frans de Waal2, chuyên gia về loài linh trưởng, nhận thầy 
thêm các đức tính như: trung thành, tin cậy, trắc ấn và vị tha. 


Như thế, với Darwin, sự tương đồng giữa con người và thú vật 
không chỉ ở phương điện sinh lý học hay cơ thể học mà còn cả ở trong 
bản tính, đầu óc và “tỉnh thân”. Một phát hiện lý thú và hết sức căn bản 
vào thời gian Darwin chuẩn bị quyền Diễn tả cảm xúc nơi người nà thú 0ật, 
làm thay đối nhận định quen thuộc trước đó: con vật cũng biết cười, một 
đặc điểm tưởng chỉ là đặc quyển của con người”. Như thế, hợ hàng gần 
øùi giữa con người và thú vật không tạo nên một dã thú mà mang lại 
một con khi tươi cười! Trong khi những nhà tiễn hóa luận khác như 
Ernst Haeckel hay Thomas Henry Huxley không ngần ngại xem những 
người châu Phi hay châu Úc là mắt xích nối liền khi và người, thì Darwin 
lại thầy những người Anh đồng hương của ông giống với... những thú 
vật nuôi trong nhà! Họ hàng thân thích với thú vật không làm hạ g1á con 
người, trái lại, Darwin đã “cao quý hóa” thú vật. Sự nối kết giữa con 
người và thú vật không tạo nên một con người mang thú tính, mà ngược 
lại, một động vật mang tính người! 


3.3. Darwin: nhà vô thân? 
Tạm gác lại sự ồn ào của cuộc tranh chấp, nhiều khi rất quyết liệt 
giữa thuyết tiến hóa và thuyết sáng tạo kéo dài mãi cho đến ngày nay!, ta 


' Amold Gehlen: Der Mensch / Con người, 1940. 

? Frans de Waal: Der Affe und der Sushùneister. Das kulturelle Lehen der Tiere / Con khỉ nà 
ông thâu làm Sushi. Đời sống ăn hóa của thú uật, Mũnchen, 2005. 

# Xem: Julia Voss, “Charles Darruin”, Hamkburg 2009, tr. 161 và tiếp. 

* Sự tranh chấp thậm chí điển ra ngay ở tòa án của Hoa Kỳ. Năm 1925, giáo viên môn 
lịch sử tự nhiên John Scspes ở tiểu bang Tennessee bị tuyên có lội vì đã giảng dạy 
huyết liên hóa. Từ đó, các nhà “sáng tạo luận” cực đoan liền tục kiện cáo, khi thắng 
khí thua! Trong khi đó, Giáo Hoàng Panl ]I đã tuyên bố thuyết tiến hóa là phù hợp 
với đức tin Kitô giáo vào năm 1996. Dẫn theo Julia Voss, Sđd, tr. 166. Xem: Edward ]. 


3 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


thử đến với bản thân Darwin chung quanh vấn để này. Trước hết, ông 
không thể tán thành môn Thân học tự nhiên giáo điều theo kiểu Wiliam 
Whewell, giáo sư ở Cambridge vào năm 1840 hay của Willhiam Paley, 
1802: “Làm gì có sự ngẫu nhiên đối với ta? Trong cơ thể con người, sự 
ngẫu nhiên có chăng là ở vết tàn nhang hay nốt ruồi mà thôi, chứ không 


„ Lêu h +. ⁄ .À Z 
f1, Với Darwin, sự ngẫu nhiên - gắn liển với sự 


bao giờ ở con mắt được 
chọn lọc - có chức năng then chốt trong sự ra đời cái mới trong lịch sử 
tiến hóa. Ông còn đi xa hơn: sự ngẫu nhiên không chỉ tác động ở cấp độ 
trật tự hay sự phân loại của tự nhiên mà cả đối với từng cá thể. Ông 
không thấy có sự hoàn hảo nào trong thế giới hữu cơ cả, kể cả nơi đôi 
mắt của con người, để từ đó có thể quy về cho một trí tuệ siêu nhiên: 
“Trong sự biến đị của sinh thể hữu cơ và trong tiến trình chọn lọc tự 
nhiên, dường như chẳng có một kế hoạch nào nhiều hơn so với hướng 
gió thổi?. Sự bất toàn của thế giới sinh vật không phải là lý do để xem 
thường chúng: ông nghiên cứu hoa lan, đây leo, côn trùng với tất cả tình 
âu yếm. Nhưng sự chết chóc đau thương - trường hợp cô con gái cưng 
của ông — làm ông sụp đồ lòng tin vào một Đẳng sáng tạo lòng lành! Tuy 
nhiên, như nhiều đồng nghiệp của mình, Darwin tự nhận mình là một 
người “bát khả trí”, một khái niệm đo Thomas Henry Huxley du nhập vào 
năm 1889. Khác với nhà vô thần luận, người “bất khả trí” xem câu hỏi về 
sự tổn tại của Thượng đề là không thể trả lời được. Trong triết học, thái 
độ này có một truyền thống lâu đài ngay từ thời Platon khi ông thuật lại 
câu nói nổi tiếng của Protagoras, nhà biện sĩ vào thế kỷ V tCN: “Tôi 
chẳng biết gì vẻ thần linh cả: họ tổn tại hay không tốn tại, làm sao tôi biết 
được?”. Vì thể, một mặt, Darwin chủ trương: “thần học và khoa học nên 
đi riêng con đường của mình”, mặt khác, ông cũng không có xu hướng 


Larson: “Summer for the qods. The scopes trial and Americas conlinuing debule œuer 
sciencesˆ, New York, 1997, 

" Wiliam Palcy: Natural theologv; or coidence 0ƒ the existence and attribules oƒ the đetty. 
London 1802, tr. 49. dân theo Michael Ruse: Darrofn and destgn. Does epoluHow haue a 
purpose? New York 2003, tr. 43 và tiếp. 

? Charles Darwin: Miein Leben, 1809-1882 / Đời lôi, 1609-1882, (bản tiếng Đức), do Nora 
Barlow ấn hành, Frankfurt /M, 1993, tr. 92, dấn theo Julia Voss, Sđđ, tr. 171. 

* Correspondence / Thự tín, Sđd, tập 14, tr. 126. 


4 


200 năm Darwin 150 năm Mguàn góc các loài... 


muốn biến khoa học thành một định chế luân lý đuy nhất trong đời sống 
công cộng, khác hắn thái độ bài tôn giáo cực đoan của Ernst Haeckel. 
Khoa học tìm cách tả lời câu hỏi “như thế nào” chứ không có tham vọng 
trả lời câu hỏi rốt ráo: “lzi sao” và “có ý nghĩa gì”, vốn là một nan đề triết 
học từ muôn thuở: 1Z¡ saø lại có sự tổn tại chứ không phải là không có gì 
hết? Ngày nay, thái độ ấy của Darwin góp phần vào việc giảm căng thẳng 
giữa tôn giáo và khoa học, để cả hai thực sự góp phần vào việc bảo tổn 
và trân trọng sự hiện hữu “có một không hai” của các giỗng loài, một sự 
thật mà không phía nào có thể nghỉ ngờ cả. 


3.4. “Chọn lọc”: một định luật tự nhiên? 

Khi nói về sự “chọn lọc” như một định luật tự nhiên, ta thường nhập 
chung hai chuyện vốn cần được tách rời nhau rat Một mặt, khái niệm 
“định luật tự nhiên“ có ý nghĩa mô tả (bằng phương pháp toán học hay 
thống kê) về những hiện tượng: ví dụ như sự rơi, không có gì nhanh 
bằng tốc độ ánh sáng v.v... Điều ấy không chỉ cho phép ta mô tả mà còn 
tên đoán nữa, nhất là dựa vào đó để tạo ra... máy hơi nước hay máy bay. 
Đó là một nghĩa cơ bản của định luật tự nhiên. 

Nhưng khi ta dùng khái niệm này đối với sự chọn lọc, ta lập tức gặp 
phải một ý nghĩa thứ hai, mang màu sắc đ⁄1/ phạm (normatru): cái gì đã là 
“định luật tự nhiên” thì hầu như bắt biến, phải tuân theo. Đó chính là 
trường hợp đối với thuyết “nhân măn” khét ñềng của Malthus: nều đân 
số tăng theo cập số nhân mà sản xuất lương thực tăng theo cấp số cộng 
thì chiến tranh, bệnh tật, đói kém là biện pháp tự nhiên để cân đối lại. 
Hơn thể, các “định chế tự nhiên” này là mẫu mực để con người làm theo: 
không được tương trợ người nghèo! Sự khắc nghiệt của Tự nhiên là tắm 
gương cho sự khắc nghiệt của xã hội! 

Ta thây ngay rằng ở đây sự nối kết giữa hành ví con người và “định 
luật tự nhiên” tuyệt nhiên không phải là một chuỗi nhân quả đơn giản 
như sấy tay thì rơi xuống vực. Ngược lại, quyết định chính trị hay việc ban 
hành luật pháp là ở trong quyền hạn cân nhắc của chính con người. Sự kết 
hợp giữa “định luật” và “hành vi” theo kiểu Malthus là có tính quy phạm, 
nghĩa lã: nội dung của nó là một cái “phải là“ chứ không phải cái “là”. 


ch 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Trước thế ký XVHI, phương Tây tin vào trật tự do Thượng đề sắp 
đặt, thì từ thế kỷ XĨX, người ta tin vào “quyền uy luân lý của tự nhiên”: 
“tự nhiên” là tốt, “trái tự nhiên“ là xấu! Trong tiến trình lịch sử này, 
thuyết tiến hóa, nhất là hiện tượng “chọn lọc tự nhiên” giữ vai trò quyết 
định. Friedrich Engels là người đã sớm nhận ra điều ây, ông viết: “Bên 
cạnh học thuyết dân số của Malthus, toàn bộ học thuyết của Darwin về 
đấu tranh sinh tổn chỉ đơn giản là việc chuyển học thuyết của Hobbes về 
bellum omnium contra onmes [cuộc chiến tranh của tất cả chống lại tất cả] 
của Hobbses và học thuyết kinh tế tư sản từ xã hội vào cho giới Tự nhiên 
có sự sống. Rồi sau khi người ta làm xong công việc giả tạo ấy (...), họ lại 
chuyển các học thuyết ấy từ giới Tự nhiên hữu cơ vào cho lịch sử, và bây 
giờ, khẳng định rằng người ta đã chứng mỉnh được tính hiệu lực của 
chúng như là các định luật vĩnh cửu của xã hội loài người”". 

Ở đày, Engels cho thấy thuật ngữ “đầu tranh sinh tổn” đã nhiều lần 
bị chuyển địch lĩnh vực từ lịch sử tự nhiên sang kinh tế học và lý thuyết 
về nhà nước. Trong quá trình ấy, khái niệm “định luật” bắt đầu chao đảo, 
trộn lẫn cấp độ mô tả với cấp độ quy phạm. Cái gợi là “định luật vĩnh 
cửu của xã hội loài người hoàn toàn không phải là bất biến và bất khả 
thay đổi như định luật trọng trường! Vậy, phải chăng sự chọn lọc tự 
nhiên không phải là một định luật tự nhiên? 

Hơn ai hết, chính Darwin đã bàn kỹ về “tính định luật tr nhiên” của 
thuyết tiến hóa. Bản thân ông đã giới thiệu một Biểu đô (Diasramm) tiễn 
hóa trong Nguồn sốc các loài (1859), như là một chuỗi những đường giao 
thoa, bắt định. Ông nói rõ trong Ấn bản lần thứ 6: “Tuy nhiên, ở đây tôi 
muốn lưu ý rằng tôi không hề muốn nói tiến trình điễn ra một cách hợp 
quy tắc và ôn định như đã được trình bày trong Biểu đồ, cho dù bản 
thân Biển đổ cũng đã tỏ ra phần nào bất định“. Nghĩa là, ông còn muốn 
Biểu đồ tỏ ra bất định và phức tạp hơn nhiều nữa! 

Lý do khiến sự tiễn hóa không phải là một con đường thẳng tấp là ở 
tính ngẫu nhiên của sự biễn dị. Ta chỉ nắm bất được sự chọn lọc ở những 
nơi nào sự biến đị tỏ rõ sức mạnh của nó. Vì thế, đối với những nhà 


' Thư của F. Engels gửi cho P. L. Lawrow, 12-17.11.1875; trong Marx & Engels, Tác 
phẩm, tập 34, Berlin, 1966, tr. 170 (Hềng Đức). 


b6 


200 năm Darwin 150 năm Nguồn gốc các loài... 


nghiên cứu quen với những quy luật toán học trong thế giới vô cơ, sự 
tiến hóa đây hỗn loạn và bất ngờ kiểu Darwin không thể mang lại câu trả 
lời thòa đáng. Chẳng hạn nhà thiên văn John Herschel nhạo báng thuyết 
tiến hóa của Darwin là “law of the higgledy-piggledy” (quy luật của sự 
lung tung, bừa bãi!)!. 

Như ta đã biết, Darwin chưa giải thích được nguồn gốc của sự biến 
đị. Ông cũng chưa giải thích được tại sao một số đặc điểm là có thể di 
truyền, còn các đặc điểm khác thì không. Ông thú nhận năm 1868 trong 
Sự biến dị của thú uật uà câu cối: “không thể nêu rõ lý do cho sự khác biệt 
này”, và để sự việc dừng lại ở đó. 

150 năm sau Darwin, sự øsấu nhiên củng không thể được gạt bỏ ra 
khỏi sự di truyền. Tuy nhiên, sự tiến hóa không thể diễn ra tùy tiện, mà 
trong số ranh giới nhật định nào đó, thường được các nhà sinh vật học gợi 
là “những ước chế phát triển” (developmental constraints). Nhưng, vì 
không thể xác định rõ những ranh giới này, nên cuộc tranh luận về vai trò 
của ngẫu nhiên và tất yếu vẫn cứ tiếp diễn. Vì không thể phủ nhận vai trò 
của sự ngẫu nhiên, chính Darwin đã đưa ra một kết luận gây “sốc” ngay 
trong Nguồn gốc các loài, ân bản 6: “Tôi không tin vào một quy luật phát 
triển cỗ định”. Sự tiễn hóa không phải là tiền trình hợp quy luật, và, nếu ta 
hiểu câu nói trên của Darwin theo nghĩa đen, thì sự chọn lọc không phải là 
một định luật tự nhiên! Khẳng định trên của ông rõ ràng nhắm đến nghĩa 
“mô tả” của khái niệm định luật: nêu hiểu định luật tự nhiên theo nghĩa 
toán học, rõ ràng sự biến dị lẫn sự chọn lọc không thuộc về loại này. Một 
con vật khác với bố mẹ nó như thế nào và được “chọn lọc” dựa vào những 
đặc điểm gì là điều không ai có thể dự đoán được. 

Ernst Mayr, nhà sinh học tiến hóa nổi Hếng ở thể kỷ 20, là người bàn 
kỹ nhất về tính quy luật tự nhiên của thuyết tiễn hóa. Theo ông, các hệ 
thông sinh học khác căn bản với tắt cả những hệ thống không có sự sống 
khác, vì thể “định luật tự nhiên” ở đây buộc phải được hiểu theo nghĩa 
khác (đo có quá nhiều yếu tô ngẫu nhiên của môi trường, của đồng loại, 
của thiên địch làm tăng thêm tính phức tạp và tính không thể đự đoán). 
Sinh vật là một cơ chế “nhị nguyên”. Nó là vật chất, nên phải phục tùng 


t Correspondence / Thự tín, tập 7, tr. 423, dẫn theo Julia Voss, Sđd, tr, 191. 


T 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


những định luật của vật lý học, hóa học, nhưng nó cũng còn lệ thuộc vào 
các tiên trình lịch sử, dù đó là các quan hệ tương tác ở cấp độ phát triển cá 
nhân (ontogenese) hoặc ở cắp độ phát triển giống loài (phylogenese). Để 
mô tả các tiễn trình ấy, không có những định luật phổ quát, mà, theo E. 


3 // 


Mayvr, chỉ có những “miêu tả lịch sử“ (historical narralives)'. Vì thế, về bản 
chất, sinh học là một khoa học lịch sử. Nhà sính học - giỗng như nhà sử 
học - tập hợp những thông tín từ lịch sử, dàn dựng lại thành một kịch bản 
và sau cùng, kiểm tra xem cách giải thích nào là trùng hợp một cách khả 
tín, khả thủ (plausible) nhất với những thông tin đã có. Thomas Henry 
Huxley, đồng minh gần gũi với Darwin, gọi phương pháp ây là “tiên đoán 
hồi cố” (relrospective prophecy): nhà nghiên cứu phải tập luyện để có 
năng lực “nhìn những gì mà mắt thường không thể nhìn thấy”. Trong các 
khoa học vật lý, phương pháp này dường như chỉ được áp đụng chơ một 
số ít lĩnh vực, chẳng hạn trong vũ trụ học và địa chất học. Còn trong sinh 
học tiễn hóa, phương pháp lịch sử lại là phương pháp cơ bản và thích hợp. 
Và, cũng giống như mọợi khoa học lịch sử, nó khó có được những định luật 
tự nhiên phổ quát đúng nghĩa để mô tả các tiến trình. Nói như Jay Gould, 
nhà Hẻn cố sinh vật học nối tiếng: “Sự tiền hóa là một suy luận không thể 
tránh được, chứ không phải là một sự kiện trần trụi”°. 

Ngày nay, có sự đồng thuận chung rằng sự chọn lọc tự nhiên, cùng 

VỚI SỰ biến dị, thúc đây sự tiễn hóa. 150 năm sau Darwin, không có lý 

thuyết nào hiệu nghiệm hơn học thuyết ấy. Nhưng, sự chọn lọc diễn ra ở 

cấp độ nào là vân đề đang gây tranh cãi sôi nối: 

- - Richard Dawkins, nhà động vật học người Anh, trong tác phẩm nổi 
tiếng Gan ích kỷ (1976) đã để ra luận điểm nổi tiếng: sự chọn lọc diễn 
ra ở cấp độ hệ gen (genom). Theo Dawkins, hệ gen được “chương 
trình hóa” để tự nhân lên, còn sinh thể hữu cơ chỉ là cái vỏ bọc hay 
cô xe để thực hiện chương trình ấy: “con khi là một cỗ máy lo việc 
trường tốn của những gen leo cây; con cá là một cỗ máy lo việc 


' Xem Frnst Mayr: Wliat makes biology unique? Consideralians 0n the aulonomU 0ƒ a 
sclentific discipline, Cambridge 2005. 

? Stephan Jay Gould: Äg4ssiz auƒ den Galápneos, tr. 105-117, đẫn theo Jnlia Voss, Sđả, tr. 
195. 


58 


200 năm Darwin 150 năm Mguôn gốc các loải... 


trường tồn cửa những gen dưới nước”, Ta liên tường đến cách nói 
quen thuộc ở thế kỷ 19 về một giới tự nhiên được trang bị đến tận 
răng! Dawkins dùng hàng loạt những ẩn dụ trong sinh học vay 
mượn từ toán học và kỹ thuật: chương trình, sự điêu khiển, cỗ máy... Cơ 
sở của chúng là một cách nhìn lẤt định luận về Tự nhiên: hành vi 
không phải là tự do mà là thực hiện một điều bắt buộc. Hành vi chỉ 
tuân theo nguyên tắc tự-bảo tồn, tức cái gọi là sự ích kỷ của gen: “sự 
chọn lọc tự nhiên tạo thuận lợi cho những gen nào điều khiển cỗ 
máy sống còn để tận dụng được những lợi ích tốt nhất từ môi trường 
của chúng”. Tuy nhiên, Dawkins cũng thừa nhận có những hiện 
tượng tỏ ra không phục tùng quy tắc “ích kỷ” ấy: nhiều sinh vật sẵn 
sàng hy sinh thân mình để báo động hay bảo vệ cho đồng loại, nhất 
là hiện tượng nhận những sinh vật khác làm con nuôi (adoption), 
một hành vi “có vẻ thật cảm động nhưng lại trái với quy tắc, vì nó 
phung phí thời gian và năng lượng lẽ ra phải dành cho chính con cái 
của mảnh”?. Một lần nữa, ta gặp lại sự trộn lẫn giữa tính mồ f4 và tính 
quụ phạm của định luật: giỗng như MaÌthus, ông vừa rút ra quy luật 
từ Tự nhiên, đồng thời xem nó có tính quy phạm cho hành vif 

Đang gây sôi nổi hiện nay là quyển sách Mật! mã Daruin / Daruins 
Cođe của Thomas Junker, nhà lịch sử sinh học và Sabine Paul, nhà 
sinh học phân tử người Đức, vừa mới phát hành nhân kỷ niệm 200 
năm ngày sinh Darwin (02.20093. Quyền sách đặt câu hỏi: phải 
chăng các định luật của sự tiến hóa cũng có giá trị cả cho lĩnh vực 
văn hóa? Theo hai tác giả, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, ba biểu hiện 
của tỉnh thần và sự tự đo của con người kỳ cùng chỉ là một chiến lược 
sống còn, chỉ là một bộ phận trong bản tính sinh học của con người: 
chúng cần thiết chơ sự tổn tại và hạnh phúc như là những hằng số 
căn bản (Grundkonstanten) trong viễn tượng của sự tiến hóa, kể cả 
nơi hành động nghịch lý như... đánh bom tự sát! 





! Richard Dawkins: Das egoisHsche Gen / Gen ích ký (bản tiếng Đức), Heidelberg, 2007, 


tr. 64. 

?Sđd, tr. 186. 

* Thomas Junker / Sabine Paul: Darroín-Code, Das Buch zưưu Darioim-]ahr 2009 / Mật mã 
Darroin, Quyến Sách nhân năm I2arrom 2009, Verlag Beck, Hamburg, 2009. 


S3 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Ngược lại với hai cách nhìn ít nhiều mang màu sắc duy khoa học và 
tắt định luận ấy, là quan điểm của Stephan Jay Gould hay của Frans đe 
Waal, chuyên gia về loài linh trưởng của Hà Lan'. Qua ví dụ của ba con 
hồ con được một chó mẹ nuôi lớn ở một vườn thú Thái Lan, De Waal - 
cũng như Darwin trước đây - xem thái độ vị tha, xã hội cũng là một ưu 
thế trong việc sống còn. Nhưng, xa hơn, ông đành cho hành ví một 


⁄ 


không gian rộng lớn hơn nhiều: “... động cơ nuối dưỡng con cái của 
giống loài khác 0ượt ra khỏi chức năng làm mẹ... Động cơ thường có một 
đời sống riêng, vì thể nó không phải hoàn toàn tương ứng với các ẩn dụ 
quen thuộc của khoa sinh hợc luôn nhấn mạnh đến một cuộc cạnh tranh 
sinh tổn tàn khốc”?, Như thế, De Waal nhìn thấy sự đa đạng và sáng tạo 
trong hành vi của thú vật. Trong khi đó, ngược lại, Dawkins chỉ thấy quy 
tắc và thuyết tất định. Những phát hiện ngày càng nhiều về những hành 
vi độc đáo của sinh vật (vd: chỉm cũng biết dùng dụng cụ, khi biết rửa 
trái cây trước khi ăn...) củng có cho thuyết của Ernst Mavr! trước đây về 
sự phức tạp của các hệ thống sinh học. Vậy, nếu các hệ thống sinh học 
không thể được mô tả đơn giản trong hình thức những “định luật” thì ta 
cũng không thể uội oàng rút ra từ chúng những quy tắc có tính quy phạm. 
Cuộc tranh luận xem sinh học là một khoa học độc lập hoặc có thể được 
giản lược vào các định luật vật lý vẫn còn tiếp diễn. Điều cần ghi nhớ là: 
Darwin không bao giờ tin rằng sự phát triển của sự sống có thể quy vẻ 
một định luật bất biến nào cả". 


4. Việc mở rộng thuyết tiến hóa sang các lĩnh vực khác 

Sự đột biến và sự chọn lọc - hai trụ cột của thuyết tiến hóa - có sức 
hấp dẫn lạ thường như một mô hình hai “pha” đường như có thể được 
áp dụng vào mọi lĩnh vực! Trong tâm lý học, trong lý thuyết về sự tiễn 
hóa văn hóa, trong xã hội học tôn giáo, nhân loại học văn hóa và cả trong 


* Erans de Waal: Dzr Áffc und der Sushimetster. Das kulhurelle Leben der Tiere / Con khi oà 
ông thâu làm Sushi. Đời sẵng uăn hỏa của thí nật. Mùnchen, 2005, tr. 295. 

? Sđd, tr. 205. 

°“Ernst Mayr; 7s ¡s bioloe. The seience oƒ he liuine toorld. Cambridge / Mass 1997, tr. 9 

* Xem; Juhia Voss, Charf«s Darrom, Hamburg 2008, tr, 198, 


40 


200 năm Darwin 150 năm Ajguốn gốc các loài... 


kinh tế học. Jean Piaget sử dụng nó trong lý thuyết về sự phát triển của 
tư duy trẻ em. Ngay cả sự phát triển kỹ thuật cũng được đem ra so sánh 
với môn sinh học, thậm chí được khai thác như là chiến lược cho việc 
phát triển kỹ thuật, gọi là công ziehệ học tiến hóa!. Các vẫn đề giá trị cũng 
được xem xét trong một môn đạo đức học tiến hóa”. Với Kar] Popper, ta lại 
có khái niệm về một thuyết Darwin trong khoa học luận, theo đó các 
khoa học được thăng tiên nhờ sự đột phá của nhưững ý tưởng mới không 
được dự báo trước và sau đó sẽ được cộng đồng khoa học “chơn lọc”. Ta 
lại có môn nhận thức luận tiến hóa hiểu như việc đặt ra câu hỏi siêu 
nghiệm (transcendental), tức câu hỏi về các điều kiện khả thể của nhận 
thức qua việc các phạm trù nhận thức của ta thích nghỉ với thế giới qua 
tiến trình tiễn hóa như thế nào!. 

Tất nhiên cũng có những tiếng nói ngược, nhưng nhìn chung dường 
như sơ đô tiễn hóa đã tìm được sự đồng thuận khá phổ biến. 

Tất cả các trường hợp trên đây đều có một điểm chung: trong những 
lĩnh vực hoàn toàn khác nhau về mặt bản thể học, người ta gi4 định một 
sự phát triển có câu trúc tương tự như trong lĩnh vực sinh học. Vậy, sự 
tương tự hay sự loại suy (Analosie) giữ vai trồ quyết định ở đây. Sự tương 
tự - hay đúng hơn, sự tương tự về tỉ lệ - là việc chuyển một quan hệ “A 
với B“ từ một lĩnh vực này thành “C với D” trong một lĩnh vực khác: 

Á quan hệ với B trong lĩnh vực L giống như C quan hệ với D 
trong lĩnh vực V hoàn toàn khác. 

Vậy, ở đây ta chỉ so sánh các quan hệ với nhau chứ không so sánh 
các lĩnh vực liên quan. Nói theo cách hiện đại, chúng có cùng một cấu 


' Ingo Rechenberg: Euolulionsstraftesie. OpHmiierung technischer Susteme / Chiến lược tiến 
húa. Tối ưu hóa các hệ thông kỹ thuật, Stuttgart, 1973. 

* Hans Mohr: Nalz und Moral. Fthik ín der Biologie (DmensioneH đer mmodcrnen Bioloere) 
B44 / Tự nhiên uà luân lý. Đạo đức học trong sinh học (Các chiều kích của sinh học hiện đại), 
tập 4. Darmstadt, 1987, tr. 76 và tiếp; và Kurt Bayertz (chủ biên): FøoluHon u4 Ethik / 
Tiễn hóa nà Đạo đức học, Stuttgart, 1993. 

" Karl Popper: The RaHonal oƒ ScicnHfic ReuoluHons, trong Problem oƒ Srientific 
Reooluhon, Rom Harréc chủ biên, Oxford LJniversily Press, 1975, tr. 72-101 

 Gerhard Vollmer: EuoluHonäre Erkenutnistheorte / Nhận thức luận tiển hóa, Stuttgart, 
1975. 


41 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


trúc, và, trong thực tế, phần lớn những sự loại suy là những loại suy về 
cầu trúc. Trước đây, loại suy được chấp nhận như một phương tiện 
chứng minh, bởi nếu thế giới nối kết chặt chẽ với nhau và bản thân thế 
giới là tắm gương soi cho ý chí của Thượng đề thì sự tương ứng, nếu có, 
chỉ là sự phản ánh của cái Một làm nên tảng, xét như nguồn gốc của tất 
cả. Ở thời cận và hiện đại, người ta không còn chấp nhận phương thức 
chứng minh ấy nữa, thậm chí xem nó là phản khoa học, và, có chăng, chỉ 
có chức năng hướng dẫn nghiên cứu (heuristic) trong việc lập giả thuyết. 
Nói một cách chặt chẽ, như cảnh báo của nhà khoa học luận Wolfgang 
Steemiiller, cần phải hết sức thận trọng khi sử dụng nó, bởi nó có thể là 
một cái bẫy đẫn đến sai lầm. Đó là “nói một cách chặt chẽ” trong phạm vi 
khoa học luận, còn trong thực tế, nó vẫn rất được yêu thích. Lý đo tại 
sao? 


4.1. Phê phán “thế giới quan” nhân quả 

Nếu tất cả đều trồi chảy, biến địch thì, nói như Heraclitus, ít nhất 
phải có một cái lozos bắt biến, Hay nói theo kiểu hiện đại, nếu giả thử 
một cái gì đồng dạng không bao giờ diễn ra theo quy luật, ta ắt không 
thể nhận thức được gì vẻ thế giới cả. Nắm bắt sự biến dịch bằng quụ luật là 
tư tưởng nền tảng của mợi khoa học thường nghiệm. Ngay cả việc mở 
rộng thành quy luật thống kê, chẳng hạn trong vật lý lượng tử, cũng 
không thay đổi cơ bản cách nhìn ấy. Thắng lợi của “thế giới quan nhân 
quả” lấy vật lý học làm mẫu mực từ thời Phục hưng đã buộc tất cả các 
khoa học tình thần và khoa học xã hội đều phải đồng lòng với nó. Việc ra 
đời của môn thônz điền học (Hermeneutics) vào thê kỷ 19 từ Schleiermacher 
đến Dilthey là nỗ lực đầu tiên của sự bất phục tùng! Ngày nay, ta đã đễ 
đàng hơn để thấy cả mặt ưu lẫn khuyết của “thế giới quan” nhân quả; 
bên cạnh kho tàng kiến thức đổ sô nhờ nó mang lại, ta cũng chứng kiến 
Thiên nhiên phong phú biến thành vật chất đơn thuẫn, và cùng với nó, 
mọi sinh thể, kế cả con người, cũng trở thành những cỗ máy. Thêm vào 
đó, nhìn ở giác độ những định luật, ta chỉ còn có trong tay cái phổ biến 
thay vì cái cá biệt; cái thường tồn thay vì cái độc nhất vô nhị; cái sơ đỗ 


thay vì sự giàu có không thể tát cạn của mỗi phút giây: giữa cuộc sống 


42 


200 năm Darwin 150 năm AJguôn gốc các loài... 


được trải nghiệm với giới tự nhiên được hiểu theo nghĩa khách quan, 
liên chủ thể có một vực thẳm cách ngăn. Vả chăng, bản thân việc đi tìm 
cái thường tồn trong tự nhiên cũng có tính lịch sử, nghĩa là luôn gắn hển 
và phụ thuộc vào những hệ hình tư duy (Paradigms). Vì thể, ngày nay, 
đường như đang có một sự chuyển trọng tâm: thay vì chỉ đi ìm những 
định luật của sự biến đổi, người ta hướng đến bản thân cái đang biễn đối. 
Thiên nhiên không còn được hiểu là vật chất đơn thuần mà là một “thế 
giới cuộc sống” hay một “sinh thế” (“Lebenswelt“) mà con người phải nỗ 
lực bảo vệ; một cách nhìn “sinh học” đang dần thay chỗ cho một cách 
nhìn nhân quả đơn thuần. Như đã nói, môn thông điễn học (môn học về 
việc “Hiểu”) đã có bước đi đầu tiên, nhưng vì lẽ đối tượng của nó không 
phải là nghiên cứu về câu trúc của sự thay đối lịch sử, nên nó không có 
nhiệm vụ đưa ra cầu trả lời về “logos” của sự biến đổi, liên quan đến sự 
hình thành mang tính lịch sử của những tiến trình đa dạng về sinh học, 
xã hội và văn hóa. Pháp biện chứng cũng có những tt điểm, nhưng trong 
sơ đồ lý giải của nó, không có chỗ cho những hiện tượng bị “phủ định 
sạch trơn” (chẳng hạn sự diệt vong của toàn bộ nhiều giống loài hay của 
những nền văn hóa), cũng như chưa có đủ độ sáng rõ và rành mạch về 
khái niệm để phát huy hiệu quả trong từng khoa học riêng lẻ. Trong tình 
hình đó, không có gì lạ khi sơ đô tiến háa luận — vay mượn từ môn sinh 
học tiễn hóa ~ đang được đành cho sự quan tâm và tán đồng sâu rộng. 


4.2. Đặc điểm của sơ đỏ tiến hóa 

Trong việc mở rộng sơ đồ tiến hóa sang các lĩnh vực khác, người ta 
không hề nghĩ đến việc lẫy môn sinh học làm nền tảng cho các lĩnh vực 
ây. Người ta chỉ đơn thuần mượn sơ đồ của thuyết tiến hóa, tức sự đột 
biến và sự chọn lọc, như một sơ đồ lý giải theo phép loại suy. Ở đây, rõ 
ràng sơ đỗ tiến hóa có vai trò như một sơ đỗ lý giải có tính siêu hình học- 
lịch sử, nhắn mạnh đến cách hiểu mới mẻ về 0ị thê của con người đối với 
thể giới! Điều này sẽ rõ hơn khi ta so sánh cách nhìn mục đích luận, cách 
nhìn nhân quả và cách nhìn tiến hóa luận về lịch sử: 


' Xem: Hans Poser, Wissenschaftstheorie / Khoa học luận, Stuttgart, 2004, tr. 270 và tiếp. 


45 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


314 


cách nhìn mục đích luận dựa vào causa ƒinalhs (nguyên nhần mục đích 
hay cứu cánh) kiểu Aristoteles không quy về một sự giải thích nhân 
quả, vì trong cách nhìn mục đích luận, hiện ta: được quy định bởi 
kương lai: mục Hêu của sự biễn đối là có sẵn. Đó là cảm thức về đời 
sống của thời Trung cổ Tây phương luôn hướng đén một sự cố sẽ xảy 
ra trong tương lai: Ngày Phán xét cuỗi cùng. Ở đây, lịch sử bao giờ 
cũng có nghĩa là thời tiên sử, 

Ngược lại, cách nhìn nhân quả mô tả hiện trạng từ bất kỳ một trạng 
thái quá khứ nào đó để dự đoán tương lai. Qua đó, quá khứ và tương 
lai, về nguyên tắc, là giếng nhau, vì cả hai đều được hiện tại soi sáng, 
và, tương lai không mang lại một cái gì mới mẻ về nguyên tắc, bởi các 
quy luật đã được khẳng định ngay từ hiện tại. Trong cách nhìn này, 
con người được cung cập phương tiện để dự phóng tương lai dựa 
vào kiến thức về những quy luật nhân quả. Vì thế, cách nhìn nhân 
quả gắn liền với ý tưởng về một sự fiến bó do con người kiến tạo. 
Cách nhìn tiến hóa luận khác căn bàn với cả hai cách nhìn trên: như 
đã nói ngay ở đầu bài, nó chỉ giải thích một cách hôi cô (retrospekHu) (ví 
đụ: các giống loài đã tiêu vong như thể nào và các giống loài hiện 
nay có những đặc tính gì). Thay sơ đổ nhân quả bằng sơ đồ đột biến- 
chọn lọc và cùng với sự xuất hiện tự phát của những sự đột biến thì 
tương lai và cải mới, về nguyên tắc, là để ngỏ, và có chăng chỉ có thể 
dự đoán được “xu thế” trong tương lai gần. 

Như thế, sơ đỗ tiến hóa có năng lực giải thích yêu hơn sơ đề nhân 
quả nhưng lại có những ưu điểm vượt trội: - nhẫn mạnh đến tính 
không thể lặp lại của sự kiện, đồng thời lý giải được từng sự kiện 
riêng lẻ; - cho thấy rõ rằng: để hiểu biết chính mình, ta phải quan 
tâm đến quá khứ. Nó thay lòng tin vào một tương lai xa vời (sơ đỗ 
mục đích luận) lẫn vào sự tiễn bộ tuyên tính bằng một khái niệm 
trung lập hơn về sự phát triển: có thể là phúc mà cũng có thể là họa. 
Tất nhiên, sơ đồ tiến hóa không đẹp bỏ sơ đổ nhân quả (cũng như sơ 
đỗ nhân quả không xóa bỏ sơ đồ mục đích luận); nó chỉ cho thây sự 
hạn chế của hai sơ đỗ trước. Một ví đụ đơn giản: ta vẫn phải cần đến 
sơ đồ nhân quả khi chế tạo động cơ của xe hơi, nhưng sơ đồ ấy 


200 năm Darwin 150 năm Ajguân gốc các loài... 


không thể nói gì về mẫu xe trong tương lai, càng không thể nói về 


L\ £. & 
mẫu Xe CUÔI cùng! 


4.3. Chấp nhận sự ngẫu nhiên 
Ở đâu có sự đột biến, có cái mới không dự báo trước được, ở đó phải 

chấp nhận sự ngẫu nhiên. Sự ngấu nhiên có nhiều nghĩa khác nhau: 

- - sự trùng hợp hay giao thoa của hai chuỗi nhân quả độc lập. Ví dụ 
quen thuộc nhất: viên ngói rơi vào đâu! 

- - không thể dự báo vì ta thiếu kiến thức chính xác về các điều kiện 
xuất phát. Ví dụ tiêu biểu: ném con súc sắc, trong đó mỗi vòng quay 
đều diễn ra một cách nhân quả. 

- sự ngẫu nhiên thuộc bản tính của sự vật, được hiểu như sự tự phát, 
vô nguyên nhân, vốn không có chỗ đứng trong hai sơ đỗ kia. Trái lại, 
sơ đỗ tiền hóa Hển giả định sự hiện hữu khách quan của loại ngầu 
nhiên này (giỗng với cách lý giải của trường phái Copenhagen trong 
thuyết lượng tử). 


Đối với sự ngẫu nhiên theo nghĩa thứ ba này, ta không chỉ không thể 
tiên đoán loại hình và thời điểm của sự đột biễn sắp tới, mà còn do bản 
thân sự việc, về nguyên tắc, là tự khởi, theo nghĩa thiếu một nguyên nhân 
riêng biệt để có thể tiền đoán được: sơ đồ nhân quả HO không thể áp 
dụng ở đây, bởi không có quy luật nào có thể phát biểu về sự xuất hiện 
của sự đột biến cả. Và đo đó, cái giá phải trả là ta đành phải gác lại yêu sách 
có thể giải thích thế giới hoàn toàn bằng nguuên tắc túc lý (nguyên tắc nguyên 
nhân đẫy đủ của thời cận đại). Sự biện minh cho việc sử dụng sơ đề Hến 
hóa xuất phát từ một nguồn suối riêng biệt: hành vi sáre fao của con người 
trong các lnh vực văn nghệ, lý luận, khoa học, kỹ thuật và đời sống xã hội. 
Sự sáng tạo, sự tự khởi và sự tự do là bàn chất của tính nhân loại: sự tự khởi - 
với tư cách là sự tự quyết - là tên để của sự tự do; còn chính sự sáng tạo 
mới làm cho con người trở thành Homo ƒaber, thành chủ nhân của văn hóa 
Và văn minh. Như đã biết, khi sơ đỗ nhân quả còn thống trị như trước đây, 
việc lý giải ba phẩm tính nhân loại nói trên thường rất khó khăn; người ta 
cần cầu viện tới sự tư biện triết học; chẳng hạn; 


45 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


- Spinoza: tự đo là sự tất yêu được nhận thức; 

- Letbmz: tự do là sự “thấu trước” (praeuisio) chứ không phải là sự 
định trước (praedeterrminatio) của Thượng đề; hay 

- Kant: Tự do là hình thức đặc thù của tính nhân quả từ Tự do! 


5. Thay lời kết: 

Darwin nói về sự chọn lọc tự nhiên. Sơ đỗ tiền hóa luận trong lĩnh vực 
nhân văn và xã hội lại nói lên sự chọn lọc của con người. Sơ đỗ này không 
nói lên một sự tự khởi mù quáng: con người làm hoặc không làm một 
điều gì là do chính mình lựa chọn và chịu trách nhiệm. Tất cả những 
hành vì ấy tiển-giả định những quy phạm và giá trị; và chúng không thể 
được phó mặc cho trò chơi của sự may rủi. Chúng không thể được rút ra 
từ kiến thức thường nghiệm, bởi kiến thức thường nghiệm chỉ có tính 
mô tả chứ không có tính quy phạm. Do đó, chỉ có chính con người là kẻ 
phải mang lại một ý øsÙa cho thế giới, bởi nếu không, ta không còn là 
con người nữa. Ý nghĩa ấy có nguồn gốc nhân loại hoặc siêu việt kỳ cùng 
lại cùng đo chính con người chọn lựa, dựa trên một quan năng thật độc 
đáo: năng lực phán đoán phản tư như cách mà Kant đã đặt tên cho niềm tự 
hào lớn nhất của con người. 

BVNS 
03.2009 


46 


Dẫn nhập 


hi ở trên tàu H.M.S. Beagle với tư cách là nhà tự nhiên học, tôi 

buộc phải chú ý nhiều đến những hiện tượng liên quan đến 
việc phân bố cư dân ở Nam Mỹ và đến mối liên quan về mặt địa lý giữa 
những cư dân quá khứ và hiện nay ở lục địa này. Những hiện tượng này 
đường như đem lại cho tôi chút ánh sáng về nguồn gốc các loài - điều 
huyền bí của những huyền bí, như các nhà triết học vĩ đại nhất đã gọi 
“- như vậy. Trên đường trở về, vào năm 1837, trong tôi đã nảy ra điều gì đó 
có thể giải thích cho vẫn để này nhờ sự (ích luỹ và suy ngẫm bản bỉ về 
mợi hiện tượng có chút quan hệ nào đó đến vấn để nguồn góc các loài. 
Sau 5 năm làm việc, tôi tự cho phép mình nghiên cứu vấn đẻ này và viết 
ra những ghì chú ngắn gọn; rồi vào năm 1844 tôi mở rộng ra thành một 
bản tóm tắt những kết luận mà lúc đó tôi nghĩ là có thể đúng: từ đó đến 
nay tôi cứ đeo đuổi đều đặn để tài này. Tôi hy vọng các bạn bỏ qua cho 
tôi khi đì vào những chi tiết mang tính chất cá nhân này bởi vì tôi đưa 
những chỉ tiết này ra để chứng tỏ rằng mình đã không vội vàng khi kết 
luận. 

Công trình của tôi giờ đây (1859) gần như đã xong; nhưng cũng phải 
mất thêm hai hoặc ba năm nữa để hoàn tất, và bởi vì sức khỏe của tôi 
hoàn toàn không tốt cho nên tôi buộc phải xuất bản bản tóm tắt này. Tôi 
đặc biệt bị thôi thúc xuất bản bản tóm tắt này hơn nữa, khi ông Wallace, 
người đang nghiên cứu lịch sử tự nhiên ờ quân đảo Mã Lai, đã đi đến 
những kết luận chung gần như hoàn toàn giỗng với tôi về nguồn gốc các 
loài. Năm ngoái, ông ta có gửi cho tôi một luận văn về đẻ tài này và yêu 
cầu tôi chuyển nó cho ngài Charles Lyell!, người sẽ gửi nó cho Hội Linne! 


! Sir Char]es Lyell (1797-1875): nhà địa chát học, người Anh. 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


và nó được xuất bản trong tập thứ ba của tập san của hội này. Ngài C. 
Lyell và Bác sĩ Hooker?, cả hai đều đã biết về công việc của tôi, riêng Bs 
Hooker thì đã đọc bản tóm tắt của tôi năm 1844, đã coi trọng tôi khi cho 
rằng là hợp lí khi cho xuất bản những bản tóm tắt từ những bản viết tay 
của tôi càng với luận văn xuất sắc của ông Wallace. 

Bản tóm tắt mà tôi xuất bản lúc này chắc chắn là không hoàn hảo, 
Tôi không thể đưa ra ở đây những hài liệu tham khảo và những tác giả 
mà tôi dẫn lời, tôi phải đựa vào niềm tin của người đọc đối với sự chính 
xác của tôi. Chấc chắn sẽ có những sai sót len lỏi vào trong bản tóm tắt 
của tôi mặc dù tôi hy vọng mình luôn luôn thận trọng khi chỉ tin tưởng 
vào những tác giả tốt. Ở đây, tôi chỉ đưa ra những kết luận chung mà tôi 
đã đạt được với một số ít chứng cứ mỉnh họa nhưng tôi nghĩ trong phần 
lớn trường hợp chừng đó là đủ. Không ai hơn tôi có thể cảm nhận được 
sự cẩn thiết trong việc đưa ra chỉ tiết những chứng cứ, với những tài liệu 
tham khảo mà từ đó tôi đưa ra những kết luận, và tôi hy vọng sẽ làm việc 
này trong cuốn sách sắp tới. Bởi vì tôi nhận thức rất rõ rằng, gân như tắt 
cả các chỉ tiết nhò nào trong tập này mà không viện dẫn ra được những 
chứng cứ thì sẽ dẫn đến những kết luận ngược lại. Kết quả tốt đẹp chỉ có 
được khi phát biểu đầy đủ và cân đối giữa chứng cứ và lý lẽ từ cả hai 
phía của mỗi vấn đẻ, và có lẽ điểu này chưa thực hiện được lúc này. 

Tôi rất tiếc vì không đủ chỗ để bày tỏ lòng biết ơn đến sự giúp đỡ 
hào phóng của rất nhiều nhà tự nhiên học dành cho tôi, nhiều người 
trong số họ tôi chưa biết rõ. Tuy vậy, tôi không thể bỏ qua cơ hội này để 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bs. Hooker, người 15 năm qua đã giúp đỡ 
tôi bằng một kho kiến thức to lớn và sự nhận định tuyệt vời của ông. 

Khi xem xét về nguồn gốc các loài, một điểu hoàn toàn có thể hiểu 
được là một nhà tự nhiên học, khi suy nghĩ về môi quan hệ qua lại giữa 
những sinh thể, về mối liên quan phôi thai học của chúng, sự phân bế về 
mặt địa lý, diễn tiến của địa chất và các hiện tượng khác, ắt phải đi đến 
kết luận rằng mỗi loài không thể được tạo ra một cách riêng biệt mà có 


! Hội Linne ở Iondon, là Hội Linne đầu hên của thế giới, thành lập năm 1788, nghiên 
cứu vẻ lịch sử tự nhiên và phân loại học. 
“Joseph Hooker (1817-1911): nhà thực vật học, người Anh 


48 


Dân nhập 


nguồn gốc từ những loài khác, cũng như biên chủng vậy. Tuy nhiên, một 
kết luận như vậy, dù có nền tảng vững vàng, cũng không thể thoả mãn, 
cho đến khi nó có thể chứng minh vô số loài đang tốn tại trên thê giới 
này đã biến đổi như thế nào để có được sự hoàn hảo về cầu trúc và sự 
thích nghi làm chúng ta thực sự khâm phục. Các nhà tự nhiên học tiếp 
tục quy cho những điều kiện bên ngoài như khí hậu, thức ăn... là 
nguyên nhân khả đi duy nhất gây biến dị. Theo một ý nghĩa rất hạn hẹp 
thì điều này có thể đúng, như sau này chúng ta sẽ thấy, nhưng sẽ rất là 
ngớ ngần néu quy chỉ do điều kiện bên ngoài mà, ví đụ như, cấu tạo của 
chim gõ kiến với chân, đuôi, mỏ và lưỡi lại thích nghị một cách kỳ lạ với 
việc bắt côn trùng nằm bên dưới vỏ cây. Trong trường hợp cây tắm gửi, 
nó hút chất đinh dưỡng từ một số cây, hạt của nó phát tán nhờ một số 
loài chim và hoa của nó phân biệt rõ đực cái, đòi hỏi phải có những côn 
trùng trung gian để mang phần từ hoa này sang hoa kia, thì cũng thật là 
ngớ ngẵn khí giải thích cầu tạo của loại tảm gửi này, mối liên quan của 
nó với các sinh vật hữu cơ riêng biệt là do tác dụng của điều kiện bên 
ngoài hoặc do thói quen hoặc do ý chí của tự bản thân cây đó. 

Tôi đoán rằng, tác giả cuỗn Những uất tích của sáng tạo muỗn nói 
rằng, sau một số thế hệ nào đó chưa biết rõ, một số loài chim đã sinh ra 
loài chim gõ kiến, một số loài cây đã sinh ra cây tắm gửi và những loài 
này được tạo ra một cách hoàn hảo như ngày nay chứng ta thấy; nhưng 
với tôi cách thừa nhận như vậy không phải là lời giải thích bởi vì nó 
không giải thích và không đả động gì đến sự thích nghi của những sinh 
thể với nhau và với điều kiện sống của chúng. 

Do đó, điều quan trọng nhất là có được một cái nhìn thông suốt từ 
bên trong của sự thích nghi và sự biên đổi. Ngay từ khi bắt đầu quan sắt, 
tôi thấy có lẽ việc nghiên cứu cần thận những cây và con thuần hoá chấc 
hắn sẽ là cơ hội tốt nhất để hiểu được vấn đề chưa rõ ràng này. Tôi đã 
không lằm; trong những trường hợp này và trong tất cả những trường 
hợp phức tạp khác, tôi đã thẫây một cách hằng định rằng, mặc đù chưa 
hoàn hảo, kiến thức của chúng ta về sự biến đổi thuần hóa đã tạo ra 
được những manh mỗi tốt nhất và đáng tín cậy nhất. Tôi có thể liều lĩnh 
bày tỏ niềm tín của tôi vào những nghiên cứu có giá trị cao như vậy mặc 
dù nhiều nhà tự nhiên học rất thờ ơ với nó. 


49 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Từ những suy nghĩ này, tôi sẽ dành chương đầu tiền của bản tóm 
lược này để nói về biến dị do sự thuần hoá. Như vậy, chúng ta sẽ thấy 
phần lớn những biến đổi có tính đi truyền rất ít khi xảy ra, cái gì quan 
trọng ngang nhau và quan trọng hơn và con người có sức mạnh như thế 
nào trong việc tích luÿ những biến đổi nhỏ nhặt kế tiếp nhau bằng sự 
chọn lọc của mình. Tôi sẽ chuyển sang để tài tính biến đổi của các loài 
trong tự nhiên, nhưng không may là, tôi bị buộc phải bàn về nó rất ngắn 
gọn chỉ bằng cách đưa ra một bản liệt kê đài những chứng cứ, trong khi 
đáng lý ra phải bàn đến nó một cách đúng đắn. Tuy nhiên, chúng tôi có 
thể bàn đến những trường hợp tiêu biểu nhất cho sự biến đổi. Chương 
tiếp theo sẽ bàn đến đấu tranh sinh tổn giữa các sinh vật hữu cơ, một 
việc không thể tránh khỏi đo sự gia tăng theo cấp số nhân của chúng. 
Đây là học thuyết của Malthus!, được áp dụng cho toàn bộ giới động vật 
và thực vật, Khi có quá nhiều cá thể của một loài được sinh ra, nhiều hơn 
mức có thể sống sót và khi có sự đấu tranh sinh tổn diễn đi điến lại thì 
bát kỳ cá thể nào có biến đối theo bắt kỳ chiều hướng nào mà có lợi cho 
bản thân nó trong môi trường sống phức tạp và đôi khi có biễn đối, thì cá 
thế đó có cơ hội tốt hơn đề sống sót và như vậy là nó ĐƯỢC CHỌN 
LỌC MỘT CÁCH TỰ NHIÊN. Theo nguyên lý di truyền thì bắt kỳ biến 
chủng nào được chọn lọc cũng sẽ có xu hướng nhân rộng đạng mới đã 
biến đổi. 

Vấn để cơ bản của chọn lọc tự nhiên sẽ được bàn đến trong Chương 
4; chúng ta sẽ thấy Chọn lọc Tự nhiên sẽ gần như chắc chắn gây ra diệt 
chủng ở những dạng ít biển đổi và gây ra cái mà tôi gọi là sự phân ly tính 
trạng. Trong chương tiếp theo tôi sẽ bàn về những quy luật phức tạp 
nhưng còn ít được biết đến về biến dị và mối tương quan của sự phát 
triển. Trong 4 chương tiếp theo, tôi sẽ đưa ra những phản đối quan trọng 
nhất và hiển nhiên nhất của học thuyết, đó là, thứ nhất, những phản đối 
về sự chuyển tiếp, hay quan niệm về việc làm thế nào mà một sinh vật 
đơn giản hay một cơ quan đơn giản có thể biến đối và hoàn thiện thành 
một cơ thể phát triển cao hơn hoặc một cơ quan có cầu trúc tỉnh vi, thứ 


! Thomas Robert Malthus (1766-1834): nhà kinh lễ học tư sản, người Anh, tác giả 
thuyết nhân mắn. 


50 


Dẫn nhập 


hai là vẫn để vẻ bản năng hay là sức mạnh tỉnh thân của động vật, thứ 
ba, sự lai giỗng hay nguyên nhân gây vô sinh ở loài và khả năng sinh sản 
được ở giống khi được lai chéo với nhau; và thứ tư, tính bất toàn của 
những tài liệu về địa chất. Trong chương tiếp theo tôi sẽ bàn đến tính 
liên tục về mặt địa chất học của sinh thể theo thời gian, trong Chương 11 
và 12, sự phân bố về mặt địa lý của chúng theo không gian, trong 
Chương 13, sự phân loại và mối quan hệ qua lại giữa những sinh thể cả 
khi chúng trưởng thành lần khi còn là bào thai. Trong chương cuỗi cùng 
tôi sẽ đưa ra bài tống kết vấn tắt cho cả cuốn sách và một số kết luận. 

Ai đó sẽ không phải ngạc nhiên về nhiều điều vẫn còn chưa giải 
thích được về vấn để nguồn gốc của các loài và biến chủng nếu người đó 
thừa nhận sự hiểu biết hết sức hạn chế của chúng ta về mối quan hệ qua 
lại giữa các sinh vật sống quanh chúng ta. Ai có thể giải thích tại sao một 
loài này lại có phạm vi biến đối rộng và số lượng cá thể rất nhiền trong 
khí loài khác có quan hệ thân thuộc lại có phạm vi biến đổi hẹp và số 
lượng cá thể thì ít? Những mỗi quan hệ này có tầm quan trọng cao nhất 
bởi vì chúng quyết định sự an toàn hiện nay và, tôi tin như vậy, sự biến 
đổi và thành công trong tương lai của mỗi một cá thể trong thế giới này. 
Chúng ta vẫn còn biết ít về mối quan hệ qua lại của vô số cá thể trên thế 
giới trong suốt nhiều giai đoạn địa chất đã qua. Mặc đù còn nhiều điển 
mơ hỗ và sẽ còn mơ hồ lâu đài nữa, nhưng tôi vẫn tán thành một cách 
chấc chắn là, sau khi nghiên cứu thận trọng và phán xét vô tư những 
việc mà tôi có thể làm được, quan điểm, mà hầu hết các nhà tự nhiên học 
đều tán thành cũng như tôi trước đây đã tán thành - cho rằng các loài 
được sáng tạo ra một cách độc lập - là sai lầm. Tôi hoàn toàn tin chắc 
rằng các loài không phải là bất biến; nhưng những loài thuộc về cái được 
gọi là những giống như nhau là những hậu duệ trực hệ của những loài 
khác đã diệt chủng hoàn toàn, cũng tương tự như là những biến chủng 
đã được công nhận của bất cứ loài nào là hậu đuệ của những loài đó. 
Hơn nữa, tôi tin chắc rằng Chọn lọc tự nhiên là nguyên nhân chính 
nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất của sự biến đối. 


hãi 


Chương Ï 
BIẾN ĐỔI THUẦN HOÁ 


Những nguyên nhân biến đổi - Ảnh hưởng của thói quen - 
Tương quan của tăng trưởng - Tính thừa kế - Đặc tính của biên 
chủng thuần hoá - Khó khăn trong phân biệt giữa biến chủng và 
loài - Nguồn gốc của những biến chủng thuần hoá từ một hay 
nhiều loài - Bỗ câu nhà, sự khác biệt và nguồn gốc của chúng - 
Nguyên lý của sự chọn lọc đã có từ xưa, những tác dụng của nó 
- Chọn lọc vô thức và chọn lọc hệ thông - Nguẫn gốc chưa biết 
của một số sản phẩm thuần hoá - Những hoàn cảnh thuận lợi 
cho sự chọn lọc nhân tạo. 


hi chứng ta quan sát những cá thể của cùng một biến chủng 

hoặc chủng phụ (sub-variety) vật nuôi hoặc cây trồng đã thuẫn 
hoá lâu đời thì một điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là nói chung 
chúng khác nhau hơn rất nhiều so với những cá thể cùng loài hay cùng 
biến chủng trong tự nhiên. Khi chúng ta suy nghĩ về sự đa dạng vô cùng 
của động vật và thực vật đã được thuần hoá và đã biến đổi qua nhiều thế 
hệ dưới ảnh hưởng của khí hậu và tác động của con người thì tôi nghĩ 
chúng ta có chiều hướng kết luận rằng sự biến đổi rất lớn này chỉ đơn 
thuần là đo những sản phẩm thuần hoá của chúng ta được tạo ra trong 
điều kiện sống không giống mà hơi khác so với điều kiện sống mà 
những loài bế mẹ của chúng đã hếp xúc. Tôi nghĩ, cũng có thể một số 
điều nào đó trong quan điểm mà Andrew Knight! đã để xuất là đúng, đó 
là khả năng biến đổi này một phân có liên quan đến tình trạng thừa thức 


' Thomas Andrew Knight (1759-1839): người làm vườn và là nhà thực vật học, người 
Ảnh. 


NGUÔỒN GỐC CÁC LOÀI... 


ăn. Để gây ra bắt cứ biến đị đáng kể nào thì rõ ràng là sinh vật hữu cơ 
phải tiếp xúc với điều kiện sống mới qua vài thế hệ và một khi cầu tạo cơ 
thể đã thay đối thì nó sẽ tiếp tục thay đổi trong nhiều thế hệ tiếp theo. 
Không có một trường hợp nào được ghi lại rằng một biến dị sẽ ngừng 
biến đổi dưới tác động của sự thuần hóa. Những thực vật đã được thuần 
hóa lâu đời nhất, ví dụ cây lúa mù chẳng hạn, vẫn còn tiếp tục tạo ra 
những biến chủng mới, những động vật đã được thuần hoá lâu đời nhất 
hiện nay vẫn còn biến đổi và cài thiện nhanh chóng. 

Người ta đã bàn cãi về việc những nguyên nhân gây biến dị, bắt luận 
là nguyên nhân gì, thường tác động vào giai đoạn nào của đời sống, giai 
đoạn phát triển sớm hay muộn của phôi hay vào lúc thụ thai. Những thí 
nghiệm của Geoffroy St. Hilaire cho thấy rằng những tác động không 
phải do tự nhiên gây ra lên phôi thai, gây ra những quái thai và những 
quái thai thì không thể phân biệt một cách rạch ròi với những cái chỉ đơn 
thuần là sự biến dị. Nhưng tồi thì lại rất nghiêng về phía cho rằng 
nguyên nhân thường gặp nhất của sự biến đổi có thể quy cho những cơ 
quan sinh dục đực và cái đã bị ảnh hưởng trước khi thụ thai. Có nhiều 
nguyên nhân làm chơ tôi tin vào điều này và nguyên nhần chính là hậu 
quả nổi bật do sự sinh sản hoặc trồng trọt tác động lên cơ quan sinh dục, 
cơ quan này đường như nhạy cảm với những thay đổi của điều kiện 
sống hơn rất nhiều so với các cơ quan khác. Không có gì dễ hơn việc 
thuần hoá một con vật và ít có gì khó hơn việc làm cho nó sinh sản thoải 
mái khi bị nhốt trong chuồng thậm chí trong trường hợp nhốt chung con 
cái và con đực. Đã có nhiều con vật không sinh sản mặc dù đã sống lâu 
trong điều kiện không nuôi nhốt tại vùng đất của chúng! Đây là do 
những bản năng đã mắt hiệu lực gây ra nhưng nhiều loài cây được trồng 
cho thấy chúng có sức sống mãnh liệt nhưng lại hiếm khi hoặc không 
bao giờ tạo hạt giống. Trong một số ít trường hợp như vậy, người ta thấy 
rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ nhặt như thừa hoặc thiếu nước ở một giai 
đoạn đặc biệt nào đó trong khi phát triển cũng sẽ quyết định cây sẽ tạo 
hạt hay không. Ở đây tôi không thể đi vào vô số chỉ tiết mà tôi đã thu 
thập được về đề tài hấp dẫn này, tôi sẽ đưa ra những quy luật đơn giản 
quyết định việc sinh sản của động vật trong điều kiện nuôi nhốt. Tôi có 
thể chỉ đề cập đến những động vật ăn thịt, thậm chí ở vùng nhiệt đới, 


54 


Biến đổi thuần hóa 


sinh sản khá là tự do trong điều kiện nuôi nhốt ở vùng này ngoại trừ loài 
đi bằng gan bàn chân hay họ gấu, trái lại, những loài chim ăn thịt, ngoại 
trừ những trường hợp rất hiểm, hầu như không bao giờ đẻ ra những quả 
trứng có thể nở thành con được. Nhiều loại thực vật nhập từ bên ngoài 
vào có phần hoa hoàn toàn không có giá trị gì trong cùng điều kiện như 
của phần lớn những cá thể lai không sinh sản được. Một mặt, chúng ta 
thấy những động vật và thực vật được thuần hoá, mặc dù thường yếu ớt 
và bệnh tật lại sinh sản hoàn toàn tự đo trong điều kiện bị nuôi nhốt; mặt 
khác, những cá thể mà chúng ta bắt vẻ từ tự nhiên, mặc dù từ khi chúng 
còn nhỏ, được thuần dưỡng tốt, sống lâu, khoẻ mạnh (tôi có thể đưa ra 
rất nhiều ví đụ loại này) nhưng hệ sinh sản bị ảnh hưởng nặng nẻ từ 
những nguyên nhân không nhận thấy được cho nên không hoạt động, 
thì chúng ta cũng không ngạc nhiên khi hệ sinh sản, trong điều kiện bị 
nuôi nhốt, hoạt động không đều đặn và sinh ra thế hệ sau không hoàn 
hảo như bỗ mẹ chúng hoặc bị biến đối. 

Hiện tượng vô sinh được coi là tai họa của nghề trồng vườn, nhưng 
dựa trên quan điểm này, chúng ta có được tính hay biến đổi, nhiều tính 
hay biến đổi có cùng một nguyên nhân với nguyên nhân gây ra hiện 
tượng vô sinh, và tính hay biến đổi là nguồn gốc của những sản vật tính 
túy trong nghề làm vườn. Tôi có thể nói thêm rằng một vài loài sẽ sinh 
sản rất thoải mái trong những điều kiện sống hoàn toàn không tự nhiên 
(ví dụ, thỏ và chỗn sương (#errf) bị nhốt trong chuồng) cho thấy rằng hệ 
sinh sản của chúng không bị ảnh hưởng; do vậy một số động vật và thực 
vật chịu được sự thuần hoá và biến đổi rất ít, có lẽ hầu như không hơn gì 
so với trong tự nhiên. 

Có thể đưa ra một đanh sách dài những loài "cây biến đị", theo cách 
gọi của những người làm vườn để chỉ những nụ hoặc chổi cây đột nhiên 
có những tính trạng mới và hơi khác với những cây khác. Những nụ này 
có thể được nhân lên bằng cách ghép cành hoặc đôi khi bằng hạt. Những 
"cây biến đị" này cực kỳ hiếm trong tự nhiên nhưng không hiếm lắm 
trong trồng trọt, trong trường hợp này chúng ta thẫy rằng việc tác động 
lên cây mẹ đã ảnh hưởng lên nụ và chổi cây chứ không phải lên noãn 
hay phần hoa. Nhưng phản lớn các nhà sinh lý học lại có ý kiến cho rằng 
không có sự khác biệt căn bản giữa chổi cây và noãn trong giai đoạn hình 


35 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


thành sớm nhất; như vậy "cây biến dị" ủng hộ cho quan điểm của tôi, đó 
là, tính biến đối phân lớn do noãn hoặc phân hoa tạo ra hoặc do cả hai, 
chịu tác động của việc săn sóc cây mẹ trước khi thụ phẫn. Những trường 
hợp này dù sao cũng cho thấy rằng sự biến dị không nhất thiết liên quan 
đến việc sinh sản như một số tác giả để nghị. 

Các cây con của cùng một quả, các con vật cùng lứa đẻ đôi khí rất 
khác nhau mặc đù cả con và bố mẹ đều tiếp xúc với cùng một môi 
trường sống, như Muller đã lưu ý đến, điều này cho thấy rằng tác động 
trực tiếp của môi trường sống cũng không quan trọng khi so sánh với 
những quy luật vẻ đi truyền, phát triển và sinh sản bởi vì nếu môi trường 
sống có tác động trực tiếp thì khi có một cá thể non biến đối, tất cả phải 
biến đổi theo cùng một kiểu. Trong trường hợp có biến đổi nào đó, việc 
đánh giá xem nên quy bao nhiêu cho tác động trực tiếp của nhiệt độ, độ 
ầm, ánh sáng, thức ăn... là một việc khó nhất: theo cảm giác của tôi, 
những yếu tổ đó có tác động trực tiếp lên động vật rất ít mặc đù đối với 
thực vật thì nhiều hơn. Với cùng quan điểm như vậy, những thí nghiệm 
gần đây của ông Buckman trên thực vật cực kỳ có giá trị. Khi tất cả hoặc 
gần như tất cả mọi cá thể chịu tác động theo cùng một kiểu do tiếp xúc 
với điều kiện sống nào đó thì những biến đối thoạt nhìn tưởng rằng trực 
tiếp do những điều kiện sống như vậy gây ra như trong vài trường hợp 
thì những điều kiện sống hoàn toàn trái ngược cũng tạo ra những biến 
đổi về cầu tạo cơ thể tương tự như vậy. Tuy nhiên tôi nghĩ, một số ít 
những thay đổi như vậy là do tác động trực tiếp của điều kiện sống, ví 
dụ, tăng kích thước cơ thể nhờ định đưỡng, màu đa do một số loại thức 
ăn đặc biệt và đo ánh sáng; độ dày của lông thú do khí hậu. 


Tác dụng của thói quen và việc sử dụng hay không sử 
dụng một bộ phận nào đó. 

Tập quán cũng có vai trò quyết định, ví dụ trong việc ra hoa lúc nào 
khi đi chuyển các loài cây từ vùng khí hậu này sang vùng có khí hậu 
khác. Ở động vật điều này còn rõ hơn, ví dụ, vịt nhà thì xương cánh nhẹ 
còn xương chân thì nặng hơn so với vịt trời và tôi nghĩ những biến đổi 
này làm cho vịt nhà bay kém hơn nhưng đi thì nhanh hơn vịt trời. Việc 


SỐ 


TT +. Lị ˆ 
Biên đối thuần hóa 


sử dụng một cơ quan nào đó cũng có tác dụng, ví dụ vú ở bò và đê ở 
vùng nuôi lẫy sữa thì tơ và đi truyền được khi so sánh với các vùng khác. 
Những động vật nuôi thì tai cụp (drooping) mà theo một số tác giả, tai 
cụp là đo con vật ở trong hoàn cảnh không còn cảnh giác với nguy hiểm 
nữa nên không dùng cơ ở tai nữa. 

Có nhiều quy luật điều khiển sự biến đị, một số ít trong đó có thể 
không rõ và sẽ được đề cập sau đây một cách ngắn gọn. Ở đây tôi chỉ ám 
chỉ đến cái gợi là mối tương quan về phát triển. Trong giai đoạn phôi 
hoặc ấu trùng, bắt cứ thay đổi nào hầu như chấc chắn sẽ gây ra những 
biến đổi lên con vật sau này. Ở những con vật đị dạng thì mỗi liên quan 
giữa các bộ phận hoàn toàn khác nhau rất kỳ lạ, và nhiều trường hợp 
được kể ra trong tác phẩm vì đại của Isidore Geoffroy St. Hilaire' về để 
tài này. Những người chăn nuôi tin rằng chân dài hầu như luôn đi đôi 
với đầu dài. Đôi khí mối liên quan rất kỳ dị, ví dụ như mèo mà có mắt 
xanh thì chắc chắn bị điếc, ở động vật và thực vật có thể kể ra nhiều ví 
dụ tiêu biểu về việc màu da và những cái đặc biệt về thể tạng thường đi 
đôi với nhau. Những chứng cứ do Heusinger? thu thập cho thấy rằng, 
những con lợn hoặc cừu có màu da trắng khác với những con đa có màu 
là do nó bị ảnh hưởng của những độc chất có trong rau cỏ. Những con 
chó không có lông thì bộ răng cũng không hoàn hảo, những con vật có 
lông thô và đài thì, điều này đã được quả quyết, có khuynh hướng có 
nhiều sừng và đài; chim bổ câu mà có lông ở bàn chân thì giữa các ngón 
chân có đa; chìm bổ câu mỏ ngắn thì chân nhỏ, mỏ dài thì chân to. Do 
vậy con người nếu tiếp tục chọn lọc, tức là tiếp tục gia tăng những cái 
đặc biệt, thì chắc chắn cũng làm biến đổi những bộ phận khác một cách 
không ý thức đo những quy luật huyền bí về mối tương quan của phát 
triển. 

Kết quả của những biến đổi do những quy luật khác nhau, hoàn 
toàn chưa biết hoặc còn mù mờ thì rất đa đạng và phức tạp. Cho nên rất 
có giá trị nêu nghiên cứu cần thận những tác phẩm được xuất bản về 
những loại cây trồng lâu năm như cây đạ lan hương (í2cinth), khoai tây, 


'1, G. St. Hllaire (1805 ~ 1861): nhà sinh vật học người Pháp. 
ˆ Karl Friedrich Heusìinger (1792-1885): nhà bệnh học, người Đức, 


57 


NGUỘỒN GỐC CÁC LOÀI... 


thậm chí cây thược được, v.v... và thực sự thú vị để ghi lại vô số những 
điểm hơi khác nhau vẻ cấu trúc và thể tạng của biến chủng và chủng 
phụ. Câu tạo của cơ thể có vẻ trở nên dễ uốn nắn và có xu hướng khác 
với bô mẹ ở mức độ nhỏ. 

Nếu không được đi truyền thì bất cứ biến dị nào đối với chúng ta 
cũng không quan trọng, trong khi đó, số lượng và tính đa đạng của 
những biến đổi về câu tạo cơ thể có thể đi tuyển được, bao gồm cả 
những biến đổi ít có giá trị và có giá trị về sinh lý, thì nhiều vô kể. Công 
trình của Bs. Prosper Lucas!, gồm hai tập, là công trình tốt nhất và đầy 
đủ nhất về để tài này. Không một nhà chăn nuôi nào nghỉ ngờ về khả 
năng to lớn của đi truyền: cha nào con ấy là niễm tin căn bản của họ, chỉ 
những tác giả lý thuyết suông mới nghỉ ngờ nguyên tắc này. Khi một sai 
lệch xuất hiện không phải là không thường xuyên, xuất hiện ở cả cha và 
con, chúng ta không thể nói rằng chúng do cùng một nguyên nhân ban 
đầu tác động lên cả cha và con; nhưng khi giữa những cá thể tiếp xúc 
cùng một điều kiện sống thì bắt kỳ một sai lệch hiểm có nào, do sự kết 
hợp đặc biệt nào đó của hoàn cảnh, xuất hiện ở cha, xảy ra chỉ một trong 
vài triệu cá thể, mà lại tái xuất hiện ở con thì lý thuyết xác suất mách bảo 
ta rằng sự tái xuất hiện đó là do di truyền. Mọi người ai cũng nghe về 
những trường hợp bạch tạng, đa có gai (prickly skin), đa đầy lông v.v... 
xuất hiện ở vài người trong cùng một gia đình. Nếu những sai lệch hiếm 
và lạ về cầu trúc thực sự đi truyền được thì huống chỉ những sai lệch ít 
đặc biệt và thường gặp hơn mà có thể khẳng định là là cũng có thể đi 
truyền được. Có lẽ phương cách đúng đắn để xem xét toàn bộ vẫn đề là 
xem việc đi truyền bất kỳ tính trạng nào là chuyện quy luật, còn không 
đi truyền là bất thường. 

Những quy luật chi phối đi truyền hoàn toàn chưa được biết đến; 
không ai có thể giải thích tại sao tính trạng đặc biệt ở những cá thể khác 
nhau trong cùng một loài hoặc ở những cá thể của những loài khác nhau 
đôi khi di truyền được, đôi khi không; tại sao con cái thường có một vài 
tính trạng giống ông bà hoặc từ tổ tiên rất xa; tại sao một tính trạng đặc 
biệt thường được truyền từ một giới cho cả hai giới hoặc chỉ cho một giới 


f Prosper Lucas (1815-1885): là bác sĩ, người Pháp, nghiên cứu về sự đi truyền. 


28 


v... 2, ¬ ˆ 
Bien đối thuần hóa 


mà thôi, thường là, nhưng không phải luôn lưôn như vậy, cho cùng giới, 
Một hiện tượng ít quan trọng đối với chúng ta là, những tính trạng đặc 
biệt ở những con đực của giống vật nuôi thường truyền lại hoặc riêng 
cho, hoặc ở mức độ rất lớn, chỉ cho con đực. Một quy luật quan trọng 
hơn rất nhiều mà tôi nghĩ có thể tìn được, là một tính trạng đặc biệt lần 
đầu tiên xuất hiện lúc nào trong đời thì nó cũng có xu hướng xuất hiện ở 
con cháu tại thời điểm tương ứng mặc đù đôi khi sớm hơn. Trong nhiều 
trường hợp, điều này có thể ngược lại: những tính trạng đặc biệt ở sừng 
gia súc chỉ xuất hiện ở con cháu khi chúng sắp trưởng thành, ở loài tằm 
thì những tính trạng đặc biệt xuất hiện ở g1ai đoạn sâu hoặc kén. Nhưng 
về những bệnh lý đi truyền và một số hiện tượng khác làm cho tôi tin 
rằng có thể áp dụng quy luật này rộng rãi hơn và nêu không có lý do xác 
đáng để một tính trạng đặc biệt (peculiarity) phải xuất hiện ở thời điểm 
nhất định nào đó thì tính trạng này có xu hướng xuất hiện ở con cháu 
cùng thời điểm mà lần đầu đầu tiên xuất hiện ở cha mẹ. Tôi tìn rằng đây 
là nguyên tắc quan trọng nhất để giải thích những quy luật về phôi thai 
học. Dĩ nhiên, những điều lưu ý này chỉ dành cho SỰ XUẤT HIỆN lần 
đầu tiên của những khác thường, chứ không dành cho nguyên nhân gây 
ra khác thường, những nguyên nhân này tác động lên noãn hoặc yếu tố 
của cha, theo gần như cùng một kiểu khi lai chéo giữa bò cái sừng ngắn 
với bò đực sừng dài thì con cháu có sừng dài hơn, mặc dù xuất hiện 
muộn trong cuộc đời nhưng rõ ràng là do yêu tố của cha. 

Vì đã nói đến vẫn đề lại giống (reversion) cho nên ở đây tôi có thể 
dẫn lời phát biểu mà những nhà tự nhiên học thường nói, là những biến 
chủng thuần hóa khi trả lại đời sống hoang đã thì đẳn đần mà chắc chắn, 
quay trở lại những tính trạng của tổ tiên bản xứ của nó. Cho nên người ta 
đã chứng mính rằng không thể nghiên cứu các nòi thuần hóa để có 
những suy luận áp dụng cho những loài trong thiên nhiên. Tôi đã từng 
có gắng uống công để phát hiện yéu tổ quyết định nào giúp cho người ta 
thường xuyên và táo bạo khi phát biểu như vậy. Phải rất khó khăn để 
chứng minh rằng nó đúng: chúng ta chỉ có thể kết luận một cách an toàn 
rằng một số trong những biến chủng thuần hoá rõ ràng nhất không thể 
sống trong hoang đã. Nhiều trường hợp chúng ta không biết tổ tiên bản 
xứ của nó là gì cho nên không thể nói là việc lại giống như vậy có xảy ra 


529 


NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


gần như hoàn hảo hay không. Để tránh những tác động của việc lai chéo 
thì một việc hoàn toàn cần thiết là chỉ thả rông một biến chủng duy nhất 
trong nơi ở mới của nó. Tuy nhiên, vì chắc chắn nó sẽ lại giống một số 
tính trạng như tổ tiên cho nên đới với tôi không phải là không thể hoang 
đã hoá, hoặc phải nuôi cây, qua nhiễu thế hệ, một số nòi, ví dụ, bắp cải, 
khi trồng trên đất cần (tuy nhiên trong trường hợp mà hậu quả được quy 
cho tác động trực tiếp của đất cần) để cho chúng trở lại một phần hoặc 
toàn bộ những đặc tính của tổ tiên bản xứ hoang đã của chúng. Dù thí 
nghiệm có thành công hay không thì nó cũng không quan trọng lắm đối 
với lập luận của chúng ta bởi vì tự bản thân thí nghiệm cho thấy điều 
kiện sống đã thay đối. Nếu có thể chỉ ra rằng các biến chủng thuần hoá 
của chúng ta có xu hướng lại giỗng mạnh, nghĩa là sẽ đánh mất những 
tính trạng tập nhiễm được trong khi vẫn giữ cho điều kiện sống không 
thay đổi và giữ được một số lượng cá thể đáng kể thì việc lai chéo tự do, 
bằng cách trộn chung với nhau, ắt phải ngăn chặn bất cứ sai lệch nhỏ 
nào trong cầu tạo cơ thể, trong trường hợp như vậy, tôi đồng ý rằng 
chúng ta không thể suy luận gì về biến chủng từ những loài thuần hoá. 
Nhưng không có chút bằng chứng nào ủng hộ quan điểm này: việc quả 
quyết rằng chúng ta không thể gây giỗng ngựa kéo và ngựa đua, gia súc 
có sừng ngắn và dài, các loại gia cảm và rau ăn được sau một số thế hệ 
nhất định, là chống lại thực tiễn. Tôi có thể nói thêm rằng, khi điều kiện 
sống trong tự nhiên thay đối, chắc chắn sẽ xảy ra biến đị và lại giống 
nhưng sự chọn lọc tự nhiên (sẽ được giải thích sau), sẽ quyết định việc 
bảo tổn những tính trạng mới xuất hiện như thể nào. 

Khi chúng ta xem xét những biến chủng đi truyền hoặc nòi động vật 
và thực vật thuần hoá và sơ sánh chúng với những loài lân cận, chúng ta 
thường nhận thấy rằng ở mỗi nòi thuần hoá, ít có sự đồng nhất về tính 
trạng hơn so với loài nguyên bản. Các nòi thuần hoá của cùng một loài 
thường có một tính trạng hơi khác lạ, tôi nói theo nghĩa là mặc dù chúng 
khác nhau và khác với những loài khác cùng một giống, về một vài 
phương diện lặt vặt, chúng thường khác nhau tột bậc ở một phân nào đó 
cả khi so sánh với nhau và đặc biệt là khi so sánh với mọi loài trong tự 
nhiên có quan hệ gần gũi nhất. Với những ngoại lệ này (và với những 
ngoại lệ về việc sinh sản hoàn hảo của những giống khi lai chéo, một đề 


6Ô 


Biến đổi thuần hóa 


tài sẽ bàn sau), những nòi thuần hoá của cùng một loài sẽ khác nhau 
theo cùng một kiếu như các loài gần gũi nhau của cùng một giống trong 
tự nhiên, chỉ ở mức độ ít hơn thôi. Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận 
điều này, khi chứng ta thấy rằng hầu như không có bắt cứ nòi thuần hoá 
nào, cả động vật lẫn thực vật, theo cách phân loại này thì không xếp là 
biến chủng, theo cách phân loại khác thì là hậu duệ của một loài có 
nguồn góc riêng biệt. Nếu giữa nòi và loài thuần hoá có bắt cứ sự khác 
biệt nổi bật nào thì không thể để cho nguyên nhân của sự ngờ vực tiếp 
tục tái điễn như vậy. Người ta thường nói rằng những nòi thuẫn hoá thì 
không được khác nhau ở những tính trạng đặc trưng của loài. Tôi nghĩ 
câu này không đúng nhưng vì các nhà tự nhiên học không đồng nhất 
khi quy định tính trạng nào là đặc trưng của loài, hiện nay tắt cả sự đánh 
giá như vậy chỉ có tính chất kinh nghiệm. Hơn nữa, vẻ vẫn đề nguồn gốc 
của các giống mà tôi sẽ trình bày ở đây, chúng ta không có quyền mong 
đợi sự thường xuyên tình cờ có được những điểm khác biệt về giống 
trong những sản phẩm đã được thuần hóa. 

Khi chúng ta thử đánh giá sự khác biệt về cấu tạo giữa những nòi 
thuần hoá của cùng một loài, chúng ta sẽ vấp ngay phải sự ngờ vực do 
không biết chúng có nguồn gốc từ một hay nhiều loài bố mẹ. Nếu làm rõ 
được điều này sẽ rất thú vị, ví dụ, nếu biết được các giống chó bun, chó 
spaniel, chó sục, chó săn, chó săn thỏ mà chúng ta đều biết rất chính xác 
cách nhân giỗng, đều là con cháu của một loài riêng biệt nào đó thì 
những chứng cứ này rất có giá trị trong việc làm cho ta nghi ngờ về tính 
bát biến của nhiều loài hoang đã có quan hệ gần gũi với nhau, ví dụ 
nhiều loài cáo, sống ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi không tin như chúng ta 
có thể nhận thấy trong hiện thực bây giờ rằng tất cả mọi giống chó của 
chúng ta đều có nguồn gốc từ chỉ một loài hoang đã nhưng trong trường 
hợp một số nòi thuần hoá khác thì lại có những bằng chứng hợp lý, thậm 
chí chắc chắn, ủng hộ quan điểm này. 

Người ta thường cho rằng con người đã chọn các loại cây và con có 
xu hướng cỗ hữu đặc biệt trong biến đổi và chịu đựng những kiểu khí 
hậu khác nhau để thuần hoá. Tôi không tranh luận vẻ việc những khả 
năng này đã đóng góp phần lớn giá trị cho những sản phẩm thuần hóa 
của chúng ta; nhưng một người nguyên thuỷ khi lần đầu tiên thuần hóa 


ó† 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


một con vật làm sao có thể biết được rằng nó có biến đổi trong những thể 
hệ tiếp theo hay không và nó có chịu đựng được những khí hậu khác 
không? Có phải vì khả năng biến đổi rất ít của giống lừa hay gà Nhật, 
hoặc sức chịu nóng kém của tuần lộc, sức chịu lạnh kém của lạc đà đã 
cản trở việc thuần hoá chúng không? Tôi không nghỉ ngờ việc các thực 
vật và động vật khác khi đưa từ hoang đại về, có số lượng tương đương 
với những sản vật đã thuần hoá và thuộc đủ loại và nơi khác nhau, được 
nhân giỗng qua một số thế hệ tương đương trong điều kiện thuần hoá. 
Trung bình, chúng sẽ biến đổi ở mức độ lớn như loài bố mẹ của những 
sản vật được thuần hóa trong hiện tại đã biến đối. 

Đối với phần lớn những thực vật và động vật đã được thuần hoá lâu 
đời thì tôi không nghĩ có thể đi đến một kết luận rõ ràng về việc chúng 
có nguồn gốc từ một hay nhiều loài hoang dại. Cơ sở chủ yếu mà những 
người tin vào nguồn gốc đa dạng của vật nuôi dựa vào là trong những 
tài liệu cổ xưa nhất, đặc biệt trong những lăng mộ Ai Cập, đã có rất nhiều 
nòi, một số trong số đó gân giống, có lẽ y hệt với những nòi đang tổn tại 
hiện nay. Mặc dù những chứng cứ sau cùng đối với tôi là đúng sự thật 
thì điều này nói lên cái øì trừ việc những thực vật, động vật của chúng ta 
có nguồn gốc từ đó cách đây bốn hoặc năm ngàn năm? Nhưng những 
nghiên cứu của ông Horner đã diễn giải cho vấn để này ở một mức độ 
nào đó, rằng có thể con người có đủ văn mính để sản xuất đồ gốm ở 
vùng thung lũng sông Nile cách đây 15 hoặc 14 ngàn năm và ai sẽ có kỳ 
vọng tuyên bố xem trước giai đoạn cổ xưa này bao lâu thì người hoang 
đã, như người ở Tierra del Fuego hoặc ở châu Úc, người có giống chó bản 
thuần chủng, có thể không sống ở Ai Cập? 

Tôi nghĩ toàn bộ vẫn đề vẫn còn mơ hồ, tuy vậy tôi có thế nói rằng, 
mặc dù không đưa ra đây bất cứ chỉ tiết nào, từ nghiên cứu về địa lý và 
những nghiên cứu khác, tôi nghĩ rất có thể là loài chó nuôi có nguồn gốc 
từ vài loài hoang đại. Về cừu và đê thì tôi không có ý kiến gì. Từ những 
tài liệu mà ông Blyth! cho tôi biết về thới quen, tiếng kêu và thể tạng 
v.v... của loài bò Ấn Độ có bướu, tôi nghĩ rằng chúng có nguồn gốc từ 
châu Âu; một số chuyên gia thì tin rằng loài bò châu Âu có nguồn gốc từ 


' Edward Blyth (1810-1875): nhà hoá học, nhà động vật học, người Anh. 


62 


Biến đổi thuần hóa 


nhiều loài cha mẹ hoang dã. Còn về loài ngựa, từ những lý do mà tôi 
không thể đưa ra ở đây, trái với một vài tác g1ả, tôi có khuynh hướng ngờ 
rằng tất cả các nòi ngựa đều có nguồn gốc từ một loài hoang dại. Ông 
Blyth có vốn kiến thức rộng và phong phú, tôi đánh giá ý kiến của ông ta 
cao hơn của những người khác. Ông Blyth nghĩ rằng tất cả các nòi gia 
cằm đều bắt nguồn từ nồi gà Ấn Độ hoang đại (Gallus bankrua). Về loài vịt 
và thỏ thì các nòi của chúng rất khác nhau về câu tạo cơ thể, tôi không 
nghỉ ngờ gì về việc chúng có nguồn gốc từ một loài vịt và thỏ hoang đại. 
Học thuyết về nguồn gốc các nòi thuần hoá xuất phát từ một vài đàn 
súc vật bản địa đã làm cho một số tác giả đi đến luận thuyết cực kỳ phi 
lý. Họ bỏ qua những tính trạng riêng biệt, tin rằng mỗi nòi thuần hoá có 
sinh sản thực sự đều có nguyên mẫu hoang đại. Nếu thế phải có ít nhất 
hai mươi loài bò hoang, cừu và một số đê chỉ có ở riêng châu Âu, thậm 
chí số đê bên trong nước Anh cũng nhiều như vậy. Một tác giả tin rằng 
ban đầu chỉ riêng ở Anh đã có 15 loài cừu hoang! Khi chúng ta nhớ rằng 
hiện nay ở Anh không có loài có vú riêng biệt nào, nước Pháp thì có một 
ít, từ Đức và ngược lại, ở Hungary, Tây Ban Nha v.v... cũng như vậy, 
nhưng mỗi quốc gia đều sở hữu vài nòi bò, cừu v.v... riêng cùa mình, 
chúng ta phải thừa nhận rằng nhiều dòng thuần hoá có nguồn gốc từ 
châu Âu bởi vì chúng còn có nguồn gốc từ đâu nữa khi các nước này 
không có những loài là tổ tiên riêng biệt? Ở Ấn Độ cung tương tự như 
vậy. Thậm chí trong trường hợp các giỗng chó nhà trên khắp thế giới mà 
tôi hoàn toàn thừa nhận là có nguồn gốc từ các loài hoang dã, tôi cũng 
không nghi ngờ rằng đã có rất nhiều biên đổi được đi truyền. Ai có thể 
tin rằng những con vật giống với chó săn thỏ Ý, chó săn, chó bun hoặc 
chó Blenheim spaniel v.v..., lại rất khác với loài chó hoang đã từng tổn 
tại tự do trong tự nhiên? Người ta thường nói một cách thiếu thuyết 
phục là tất cả nòi chó của chúng ta được tạo ra nhờ lai chéo một số loài 
bản địa; nhưng việc lai chéo chỉ đem lại những đạng trung gian của cha 
mẹ chúng và nễu chúng ta giải thích các nòi chó nhà theo kiểu này thì 
chúng ta phải thừa nhận sự tổn tại ban đầu của những dạng cực kỳ khác 
nhau như chó săn thỏ Ý, chó săn, chó bun v.v... trong tự nhiên. Hơn 
nữa, khả năng tạo ra nòi riêng biệt của việc lai chéo đã bị thổi phỏng lên 
rát lớn. Người ta không nghí ngờ gì việc một nòi có thể bị biến đổi do lai 


6ð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chéo ngẫu nhiên nêu được chọn lọc cẩn thận những cá thể lai có tính 
trạng mong muốn; nhưng tôi không thể tin là một nồi có thể thụ đắc gần 
như trung bình của hai nòồi hoặc loài khác nhau tột bậc. Ngài J. Sebright! 
đã làm thí nghiệm chỉ riêng cho vẫn để này và đã thất bại. Thế hệ đầu 
tiên của việc lai chéo hai dòng thuần chủng thì rất giống nhau (như tôi 
đã thấy ở bồ câu) và mọi việc có vẻ đơn giản; nhưng khi những con lai 
này lai chéo với nhau thêm vài thế hệ nữa thì hầu như không có hai con 
nào giống nhau cả, lúc này nhiệm vụ trở nên cực kỳ khó khăn hay tuyệt 
đối vô vọng. Chắc chắn không thể có được giỗng trung gian của hai 
dòng RẤT KHÁC BIỆT nếu không có sự chọn lọc kéo dài liên tục và 
chăm sóc cần thận; tôi không tìm thấy trong tài liệu một trường hợp đơn 
lẻ nào về một nòi cô định được tạo ra như vậy. 


Về việc chọn nồi bồ câu nhà 

Vì tin rằng cách tốt nhất là nghiên cứu một nhóm đặc biệt nào đớ, 
sau khi cân nhắc, tôi đã chọn bổ câu nhà. Tôi đã giữ từng nồi mà tôi mua 
hoặc có được từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ ngài W. Elliot ở Ấn 
Độ và ngài C. Murray” ở Ba Tư, những người đã gửi đến cho tôi những 
bộ lông chim. Nhiều công trình nghiên cứu về bồ câu với nhiều ngôn 
ngữ khác nhau đã được xuất bản, một số trong đó rất quan trọng vì tính 
lâu đời. Tôi đã kết giao với một số người sành chơi chim và được cho 
phép gia nhập hai câu lạc bộ bổ câu London. Sự đa đạng các nồi bổ câu 
nhà là điều làm ta phải ngạc nhiên. Hãy so sánh bề cầu đưa thư của Anh 
với bổ câu nhào lộn mặt ngắn, và hãy xem sự khác biệt kỳ lạ ở mỏ chim 
đẫn đến sự khác biệt tương ứng ở đầu. Loài bổ câu đưa thư, nhất là con 
đực, nổi bật nhờ sự phát triển kỳ lạ của cái mào da trên đầu và đi kèm 
với nó là mi mắt bị kéo đài ra nhiều, hai lỗ mũi nở rất tơ và miệng rộng. 
Loài bồ câu nhào lộn mặt ngắn thì mỏ giống chím sẻ; bỗ câu nhào lộn có 


! John Saunders Sebright (1767-1846): người có kinh nghiệm vẻ nuồi chìm bồ câu, 
nhiều giỗng gà được đặt theo tên ông. 

2? Walter Elliot (1803-1887): nhà tự nhiên học. 

3 Charles Augustus Muywray (1806-1895): nhà ngoại giao, đại điện toàn quyền nước 
Anh tại triêu đình Ba Tư. 


64 


Biến đổi thuần hóa 


thói quen được đi truyền khắt khe và lập dị là bay cao thành từng đàn 
dày đặc và nhào lộn lăn lông lốc trong không khí. Bổ câu gộc là loài chim 
cỡ lớn, mỏ to và đài, chân to; một số loài bổ câu gộc có cổ rất đài, những 
con khác thì cánh và đuôi rất đài, những con khác nữa thì đuôi ngắn một 
cách kỳ đị. Bồ câu có râu có quan hệ gắn gũi với bồ câu đưa thư nhưng 
thay vì mỏ rất đài thì có mỏ ngắn và bạnh. Bề câu to điều thì thân mình, 
cánh và chân rất dài và cái điều phát triển không lỗ của nó, khi nó tự hào 
thổi phỏng to lên, làm ta phải ngạc nhiên thậm chí buôn cười. Bổ câu 
đầu bằng thì mỏ rất ngắn và có hình nón với một hàng lông mọc ngược 
xuống tận ức; nó có thói quen là liên tục phình nhẹ đoạn thực quản phía 
trên. Bồ câu thầy tu có những cái lông mọc ngược phía sau cổ tạo thành 
cái mũ trùm đâu, và nó có những lông đuôi và lông cánh kéo dài tỉ lệ 
thuận với cơ thể. Bồ câu kèn và bổ câu cười nhạo như tên của nó đã chỉ 
ra, phát ra tiếng gù rất khác với những loài bổ câu khác. Bồ câu đuôi quạt 
có 30 thậm chí 40 chiếc lông đuôi thay vì chỉ có 12 hoặc 14 chiếc là con số 
bình thường của họ bồ câu, những chiếc lông này được giữ cho xoè ra và 
dựng đứng lên cho nên đầu và đuôi chạm nhau; tuyến bã nhờn thì 
không phát triển. Người ta có thể chỉ ra một số nòi bổ câu nhà ít đặc biệt 
hơn. 

Bộ xương của một vài loài bỗ câu nhà có sự khác nhau rất lớn ở 
xương mặt về chiều đài, chiểu rộng và độ cong. Hình đáng cũng như 
chiều đài và chiêu rộng của xương hàm dưới biến đối rất dễ nhận thây. 
Số lượng các đốt sống cùng và cụt cũng khác nhau; số lượng, bề ngang 
và các mẫu của xương sườn cũng biến đổi tương tự như vậy. Hình đáng, 
kích thước của các khe ở xương ức thay đổi rất nhiều làm cho độ mở và 
kích thước tương đối của hai cánh xương chạc giữa các loài rất khác 
nhau. Mức độ há miệng, chiều dài mí mắt, lễ mũi, chiều đài của lưỡi 
(khóng phải lúc nào cững liên quan chặt chẽ với chiều dài mỏ), kích 
thước của diều và phần trên của thực quản; tuyến bã nhờn phát triển 
hay tiêu biến, số lông đuôi và lông cánh ban đầu; chiều dài tương đối 
giữa cánh và đuôi và với cơ thể; chiều đài tương đối giữa cẳng chân và 
bàn chân; số lượng vảy trên ngón chân, sự phát triển của da giữa các 
ngón chân, tất cả là những cấu trúc có thể biến đổi. Giai đoạn nào thì bộ 
lông chỉm phát triển hoàn chỉnh cũng như bộ lông tơ khi chim mới nở 


65 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


giữa các loài cũng khác nhau. Hình dạng và kích thước quả trứng cũng 
khác nhau. Cách bay của chỉm cũng như giọng hót và tính khí khác nhau 
rõ rệt. Và cuối cùng là con trồng và con mái cũng khác nhau chút ít. 

Nói chung, là ít nhất có thể chọn ra hai chục loại bồ câu mà nếu đưa 
cho một nhà nghiên cứu về chim và nói với ông ta đó là chim hoang đã 
thì tôi nghĩ ông ta sẽ xếp chúng thành những loài riêng biệt. Hơn nữa, tôi 
không tin rằng có nhà nghiên cứu về chim nào có thể xếp các loài bổ cầu 
đưa thư của Anh, bồ câu nhào lộn, bồ câu gộc, bổ câu có râu, bổ câu to 
điều, bổ câu đuồi quạt, nhất là những nhóm nhỏ hơn được di truyền thật 
sự của từng loài bŠ câu nhà này vào cùng một nòi phụ, hay là loài như 
cách họ gọi, 

Có sự khác biệt rất lớn giữa các loài bồ câu nhà nhưng tôi hoàn toàn 
thừa nhận rằng ý kiến chung của các nhà tự nhiên học là đúng khi nói 
rằng tất cả các loài bể câu nhà đều có nguồn gốc từ loài bồ câu núi 
(Colurmba liuia), thuật ngữ này bao gồm cả vài nòi phân bố theo địa lí hoặc 
loài phụ mà hai khái niệm này chỉ khác nhau rất nhỏ. Tôi sẽ đưa ra ở đây 
một cách ngắn gọn những lý đo làm tôi tin như vậy và có thể áp dụng 
trong những trường hợp khác ở mức độ nào đó. Nếu một vài nòi bồ câu 
nhà không phải là những biến chủng và không có nguồn gốc từ bổ câu 
núi thì chúng phải có nguồn gốc từ 7 hoặc 8 dòng bản địa bởi vì không 
thể tạo ra những nòi bỗ câu nhà như hiện nay bằng cách lai chéo một số 
lượng ít hơn: ví dụ làm thế nào mà tạo ra giống bổ câu to điểu bằng cách 
lai chéo hai nòi trừ phi một trong bỗ mẹ chúng có cái diễu to khống lỗ 
đặc trưng đó? Những dòng bản địa giả định đó cũng phải là bổ cầu núi, 
nghĩa là những biến chủng này không đậu hoặc làm tổ trên cây một cách 
tự nhiên. Nhưng ngoài bổ câu núi cùng với những loài phụ phân bố theo 
địa lý của nó thì chúng ta biết chỉ có hai hoặc ba loài bổ câu núi khác; và 
những loài này không có bất cứ tính trạng nào của bổ câu nhà. Do vậy, 
dòng bỏ câu bản địa giả định hoặc là phải còn đang tổn tại ở những nơi 
chúng đã được thuần hoá và vẫn chưa được các nhà nghiên cứu về chim 
biết đến; mà điều này thì dường như không thể có được vì kích thước, 
thói quen và những tính trạng nổi bật của chúng; hoặc chúng đã tuyệt 
chủng trong tự nhiên. Nhưng những con chim sống trên vách đá, bay 
lượn giỏi rất khó có thể bị tuyệt điệt, và loài chim bổ câu núi, loài vẫn có 


66 


Biến đổi thuần hóa 


cùng những tập tính giống với bổ câu nhà vẫn chưa bị tuyệt diệt ngay ở 
trên vài hòn đảo nhỏ của Anh hoặc bờ biển Địa Trung Hải. Do đó việc 
giả định rằng có sự tuyệt chủng của nhiều loài có tập tính giống với bổ 
câu núi theo tôi là quá vội vàng. Hơn nữa, các nòi bổ câu nhà đã kể tên 
trên đã được đưa đến khắp nơi trên thế giới, và như vậy thì đã có một số 
được đưa trở lại nơi đã sinh ra chúng nhưng không có con nào trở lại 
trạng thái hoang đã mặc đù loài bổ câu dovecot là một loài bổ câu núi có 
biến đổi rất ít, đã trở lại trạng thái hoang đã ở một vài nơi. Một lẫn nữa, 
tắt cả những kính nghiệm gần đây cho thấy rằng việc khó nhất là làm 
cho động vật hoang đã sinh sản một cách tự do trong điều kiện thuần 
hoá; còn về giả thuyết đa nguôn gốc của bỏ câu nhà thì phải thừa nhận 
có ít nhất 7 hoặc 8 loài đã được những người bán khai thời cổ xưa thuần 
hoá hoàn toàn để có thể mắn đẻ trong điều kiện bị nhốt như vậy. 

Một lập luận mà tôi cho là có giá trị và có thể áp đụng cho những 
trường hợp khác là những nòi bổ câu nhà đặc biệt kế trên, mặc dù nói 
chung là hoà hợp với nòi bồ câu núi hoang đại về thể tạng, tập tính, 
giọng hót, màu lông và phần lớn cầu tạo cơ thể, chúng vẫn có những cầu 
tạo rất khác thường: chúng ta không thể tìm thấy trong họ bồ câu loài 
nào có mỏ giống bồ câu đưa thư của Anh, hoặc của bồ câu nhào lộn hoặc 
của bổ câu có râu; những lông mọc ngược của bổ câu thây tu; cái điều 
như của bô câu to diểu; lông đuôi như của bổ câu đuôi quạt. Do đó 
chúng ta phải thừa nhận rằng con người bán khai không chỉ đã thành 
công trong việc thuần hóa vài loài bŠ câu mà họ còn đã cỗ tình hoặc ngẫu 
nhiên tìm ra được những loài cực kỳ bất thường; và hơn nữa, những loài 
riêng biệt này đã tuyệt chủng hoặc không được biết đến từ lâu. Có quá 
nhiều những sự cỗ ngẫu nhiên kỳ lạ mà đối với tôi chúng có vẻ hoàn 
toàn không có thực. 

Màu lông bỏ câu cũng đáng để chúng ta quan tâm. Bồ câu núi có 
màu xanh của đá phiến, đít trắng (loài phụ Inđian, C. tnfermedi42 ở vùng 
Strickland, có đít hơi xanh); đuôi có vạch đậm ở cuối, bờ ngoài của 
những chiếc lông ngoài cùng màu trắng; cánh có hai vạch đen; vài nòi bổ 
câu bán thuần hoá và bồ câu hoang đại ngoài hai vạch đen, cánh còn kẻ 
ô vuông màu đen. Những đặc điểm này không xảy ra ở những loài khác 
trong cả họ. Thế mà,trong mỗi nời bổ câu nhà, khi chọn những con nuôi 


67 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


dưỡng tốt thì những đặc điểm kể trên, kể cả đặc điểm viễn trắng ở 
những lông đuôi ngoài cùng, đói khi đổng thời hình thành một cách 
hoàn hảo. Hơn nữa, khi hai con thuộc hai nòi riêng biệt lai chéo với 
nhau, trong đó không có con nào có màu xanh hoặc có bắt cứ đặc điểm 
nào kể trên thì thế hệ con lai lại đột nhiên đễ dàng có được những tính 
trạng này; ví dụ khi tôi lai chéo giỗng bồ câu đuôi quạt màu trắng thuần 
chủng với bể câu có râu đen thuẫn chủng thì được những con chim đen 
nâu lốm đốm; tôi cho lai chéo những con này lần nữa thì thể hệ cháu của 
những con bỏ câu đuôi quạt màu trắng tuyển và những con bồ câu có 
râu đen tuyển là những con có lông xanh rất đẹp, đít trắng, cánh có hai 
vạch đen, lông đuôi có viễn trắng và có vạch giống hệt bất kỳ con bổ câu 
núi hoang dại nào! Chúng ta có thể hiểu những hiện tượng này dựa vào 
nguyên tắc đã biết rõ về hiện tượng trở lại những tính trạng của tổ tiên 
nếu những con bỏ câu nhà có nguồn gốc từ bổ câu núi. Nhưng nếu phủ 
nhận điều này thì chúng ta phải đưa ra hai khả năng rất khó xảy ra như 
sau, Thứ nhất là, những dòng sơ khai phải có màu lông và những đặc 
điểm giống với bổ câu núi, mặc dù hiện tại không có loài nào có màu 
lòng và những đặc điểm như vậy, cho nên trong từng nòi bổ câu nhà 
riêng biệt phải có xu hướng xuất hiện trở lại cũng màu lông và những 
đặc điểm đó. Hoặc, thứ hai là, mỗi nòi bổ câu nhà, đù là thuần chủng 
nhất, cũng đã bị lai chéo khoảng 12 hoặc tối đa 20 thế hệ: tôi nói là từ 12 
đến 20 thế hệ bởi vì chúng ta biết rằng không có bằng chứng ủng hộ 
niềm tín rằng con cháu trở lại tình trạng của tổ tiên sau rất nhiều thế hệ. 
Đối với một nời bổ câu nhà chỉ lai chéo một lần với nòi khác thì xu hướng 
lại giống từ việc lai chéo như vậy sẽ ngày càng ít đi bởi vì sẽ có ngày càng 
ít đi máu lạ trong mỗi thế hệ tiếp theo; nhưng khi không lai chéo với nòi 
khác mà ở bế mẹ lại có xu hướng lại giống cho một tính trạng nào đó đã 
mắt đi ở các thế hệ trước đó thì xu hướng này có thể truyền lại hằng định 
cho vô số thế hệ. Hai trường hợp khác biệt này thường gây ra lầm lẫn 
trong các nghiên cứu về di truyền. 

Cuối cùng, những con lai giữa các nòi bổ câu nhà sinh sản rất tốt. Tôi 
có thể nói như vậy từ chính những quan sát của bản thân, được thực 
hiện có chủ định ở hâu hết các nòi riêng biệt. Hiện nay thì khó, có lẽ 
không thể, đưa ra một trường hợp con lai của hai con vật khác nhau một 


68 


. Ẩ Ns Pì , 
Biên đôi thuân hóa 


cách rõ ràng mà sinh sản tốt được. Một số tác giả tìn rằng việc thuần hoá 
liên tục kéo dài sẽ loại trừ xu hướng võ sinh: từ lịch sử của loài chó, tôi 
nghĩ giả thuyết này cũng có thể xảy ra nếu áp dụng cho những loài có 
quan hệ gần gữi nhau mặc dù nó không được một thực nghiệm nào ủng 
hộ cả. Nhưng mở rộng giả thuyết này ra đến mức cho rằng các loài, lúc 
sơ khai đã riêng biệt như bổ câu đưa thư, bổ câu nhào lộn, bỗ câu to điều 
và bổ câu đuôi quạt như hiện nay, cũng tạo ra con cháu có khả năng sinh 
sản một cách hoàn hảo, giữa chúng với nhau, thì theo tôi là cực kỳ thiếu 
suy nghĩ. 

Vì các lý đo sau đây, việc con người đã có 7 hoặc 8 loài bể câu giả 
định sinh sản thoải mái trong điều kiện thuần hoá là không chắc chắn; 
những loài giả định này hoàn toàn chưa được biết đến trong tự nhiên và 
không có nơi nào loài thuần hóa lại trở thành loài hoang đại những loài 
này có những tính trạng rất bắt thường về phương điện nào đó khi so 
sánh với các họ bổ câu khác, mặc dù trong phần lớn các phương diện 
khác thì chúng rất giếng với bổ câu núi; màu lông xanh và nhiều đặc 
điểm khác thỉnh thoảng xuất hiện ở mọi nòi bổ câu nhà, cả khi giữ thuần 
chủng cũng như khi lai chéo; con lai sinh sản rất tốt; - từ tất cả những lý 
do này, kết hợp chúng lại, tôi cảm thấy rằng rất có thể tất cả bỗ câu nhà 
của chúng ta có nguồn gốc từ bổ câu núi với những loài phụ phân bố 
theo địa lý. 

Để ủng hộ quan điểm này tôi có thể bỗ sung, trước hết, là loài bổ cầu 
núi hoặc C. líøi có thể thuần hoá ở châu Âu và Ấn Độ; và nó hòa hợp về 
tập quán cũng như một số lớn các cấu tạo cơ thể với các nòi bỏ câu nhà. 
Thứ hai là, mặc dù bổ câu đưa thư của Anh, bỗ câu nhào lộn mặt ngắn rất 
khác với bŠ câu núi về một số tính trạng thế nhưng khi so sánh với những 
nòi phụ, đặc biệt hơn là với những nờòi từ các vùng xa xôi, chúng ta có thể 
tạo ra một chuỗi quan hệ khá hoàn chỉnh giữa những câu trúc đối lập 
nhau. Thứ ba là, những tính trạng riêng biệt cho từng nòi, ví dụ cái yếm 
thịt và chiều đài của mỏ bồ câu đưa thư, cái mỏ ngắn của bổ câu nhào lộn, 
số lông đuôi của bỗ câu đuôi quạt, cũng biến đổi rất nhiều trong từng 
giống; việc giải thích những hiện tượng này sẽ rõ ràng khi chúng ta trình 
bày các vấn đề liên quan đến chọn lọc. Thứ tư là, nhiều người quan tâm, 
chăm sóc và yêu mến bỏ câu nhà. Chúng đã được thuần hoá cách đây 


ó9 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


hàng ngàn năm và khắp nơi trên thể giới; những ghi nhận sớm nhất về 
bổ câu nhà có từ triểu đại Ai Cập thứ năm, khoảng 3.000 năm trước CN, 
theo như Gã. Lepsius! chỉ cho tôi thấy; nhưng ông Birch lại cung cấp 
thông tin cho tôi rằng bồ câu được ghi trong thực đơn của triều đại trước 
đó nữa. Trong thời đại La Mã, như chúng tôi có được thông tin từ Pliny), 
bổ câu có giá trị vô cùng, nhà tự nhiên học La Mã viết: "Nói cho đúng hơn 
họ tính đến phả hệ và nòi giống của bổ câu” Ở Ấn Độ vào khoảng năm 
1600, Akber Khan rất chuộng bổ câu, trong cưng điện có không ít hơn 
20.000 con bổ cần. "Các quốc vương lran và Turan gửi chơ ông ta các 
giống chìm hiểm"; nhà viết sử hoàng gia viết tiếp: "Đức vua đã biến đổi 
các nòi bổ câu nhà một cách đáng kinh ngạc bằng cách lai chéo, một 
phương pháp mà trước đó chưa ai từng làm." Cũng vào thời gian này ở 
Hà Lan, người ta cũng ham chuộng bỏ câu như ở La Mã vậy. Những điều 
này có tắm quan trọng rất lớn trong việc giải thích sự đa đạng của bỗ câu 
và sẽ rõ hơn khi chúng ta bàn đến sự chọn lọc. Lúc đó chúng ta cũng sẽ 
thầy các nòi bể câu nhà thường có những tính trạng kỳ lạ như thế nào. 
Chính từ việc con trông và con mái để dàng bắt cặp và nhờ vậy các nòi bổ 
câu nhà khác nhau có thể nhốt chung một chuồng đã tạo ra hoàn cảnh 
thuận lợi nhất cho việc tạo ra những giống bỏ câu riêng biệt. 

Tôi đã bàn về nguồn gốc có thể có của bổ câu nhà khá đài, mặc dù 
chưa đủ; bởi vì khi lần đầu tiền tôi nuôi và quan sát vài loại, biết rõ 
chúng sinh sản như thế nào thì tôi hoàn toàn cảm nhận được khó khăn 
như thế nào khi tin rằng chúng có nguồn gốc chung cũng như bất cứ 
nhà tự nhiên học nào khi đi đến những kết luận tương tự như vậy trong 
lúc nghiên cứu về nhiều loài chim sẻ hoặc những nhóm chim khác trong 
tự nhiên. Một tình huỗng gây Ân tượng cho tôi rất nhiều là ở chỗ, tất cả 
những người chăn nuôi và trồng trọt mà tôi từng nói chuyện hoặc tôi đã 
đọc những tác phẩm của họ, đều tin tưởng chắc chắn rằng từ sơ khai các 
nòi thuần hoá đều có nguồn gốc từ rất nhiều loài riêng biệt. Nếu bạn hỏi, 
như tôi đã từng hỏi, một người nổi tiếng chăn nuôi giỏi giống bò 
Hereford rằng có phải giỗng bò của ông không có nguồn gốc từ giống bò 
' Carl Richard Lepsius (1810-1884): nhà nghiên cứu về Ai Cập, người Đức. 

? Caius Phnius Secundus hay Pliny the Elder (23-79): nhà tự nhiên học của La Mã cổ 


đại, tác giá cuốn Lịch sử tự nhiên, Pĩny“s Natural History. 


70 


Biến đổi thuần hóa 


có sừng dài thì ông ta sẽ cười và xem thường bạn ngay. Tôi chưa bao giờ 
#øặp một người g1ỏi về nuôi thỏ, vịt, gia cảm hay bồ câu mà không hoàn 
toàn tin rằng mỗi giống vật nuôi chính có nguồn gốc từ một loài riêng 
biệt. Van Mons trong nghiên cứu của mình về táo và lê, cho thấy ông 
hoàn toàn không tin rằng vài loại ví dụ như táo Ribston-pippin hoặc 
Codlin lại có thể có nguồn gốc từ những hạt của cùng một cây. Có thể 
dẫn ra vô số những ví dụ khác. Theo tôi nghĩ việc giải thích cũng đơn 
giản: từ những nghiên cứu kéo dài và liên tục, những người nuôi trồng 
bị gây ấn tượng rất mạnh vẻ sự khác biệt giữa các nòi; và mặc dù họ biết 
rất rõ rằng mỗi nòi biến đổi rất ít bởi vì họ chiếm được những giải 
thưởng nhờ vào việc chọn lọc những khác biệt nhỏ đó, nhưng mà họ 
phớt lờ những lý lẽ chung và từ chối tóm tắt trong đầu những khác biệt 
nhỏ được tích luỹ trong suốt nhiều thể hệ tiếp nối nhau đó. Có thể 
những nhà tự nhiên học, những người ít hiểu biết về những quy luật di 
truyền so với những người nuôi trỗng và không biết về mỗi liên kết 
trung gian trong chuỗi đài các thế hệ, không thừa nhận rằng nhiều nòi 
thuần hoá có cùng nguồn góc - có thể họ chưa học bài học thận trọng khi 
cười nhạo ý tưởng rằng các loài trong tự nhiên là hậu duệ trực hệ của 
những loài khác chăng? 


Sự chọn lọc 

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một cách ngắn gọn các bước tạo ra các 
nòi thuần hoá từ một hoặc vài loài lân cận. Có lẽ có một số tác động nhỏ 
được quy cho tác động trực tiếp của điều kiện sống bên ngoài, và một số 
cho tập tính; nhưng sẽ là liều lĩnh khi cho rằng những yếu tô này tạo ra 
sự khác biệt giữa nòi ngựa kéo và ngựa đua, giữa chó săn và chó săn thỏ, 
giữa bồ câu đưa thư và bố câu nhào lộn. Một trong những điểm nổi bật 
nhất ở các nòi thuần hoá là tính thích nghỉ, thực sự không phải vì lợi ích 
cho chính động vật hay thực vật mà cho lợi ích hay việc sử đụng cho con 
người. Một số biến đối có ích cho con người có lẽ xuất hiện đột ngột hoặc 
từng bước, ví dụ, nhiều nhà thực vật học tin rằng cây tục đoạn của thợ 
chuội vải, với những cái móc của nó, mặc dù không thể sánh với các máy 
cơ khí, chỉ là một đạng của cây đipsacus hoang đại biến đối mà ra, và thay 
đổi này đột ngột xuất hiện khi gieo trồng. Với nòi chó urnspit có lẽ cũng 


f1 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


vậy; và đây cũng là trường hợp của loài cừu øconr (cừu khuýu). Nhưng 
khi chúng ta so sánh ngựa kéo và ngựa đua, lạc đà một bướu và lạc đà 
hai bướu, các nòi cừu thích hợp với vùng đất trồng trọt hoặc thích hợp 
với các đám cỏ trên núi mà len của nó phù hợp với từng mục đích; khi 
chúng ta so sánh các nòi chó nhà, mỗi nòi phục vụ cho con người theo 
những cách khác nhau; khi chúng ta so sánh gà chọi, rất kiên cường khi 
chợi nhau, với các nòi khác rất ít gây gỗ, với gà đẻ liên tục không còn 
muốn ấp trứng nữa và với gà trồng bartzm nhỏ nhắn và có vẻ thanh lịch; 
khi chúng ta so sánh những cây chủ trong nông nghiệp, trong thực 
phẩm, cây ăn quả và cây hoa, tất cả đều có ích cho con người tuỳ theo 
mùa vụ và tuỳ theo mục đích khác nhau hoặc làm vưi cho mắt người thì 
tôi nghĩ chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc hơn là chỉ đơn thuẫn cho rằng do 
biến đổi mà có. Chúng ta không thể cho rằng tất cả được tạo ra một cách 
đột ngột mà hoàn hảo và hữu ích như hiện nay, thực ra, chúng ta biết 
rằng trong một số trường hợp, lịch sử của chúng không phải như vậy. 
Chìa khoá là ở chỗ khả năng của con người trong việc chọn lọc tích luỹ: 
tự nhiên đưa ra những biến đổi kế tiếp nhau; con người bố sung vào 
những biến đổi đó theo hướng có lợi cho mình. Theo nghĩa này thì người 
ta nói con người thuần hoá để có lợi cho bản thân mình. 

Tâm quan trong của nguyên lý chọn lọc không phải chỉ mang tính 
giả thuyết. Chắc chắn là một số nhà chăn nuôi nổi tiếng của chúng ta, chỉ 
trong một cuộc đời của mình thôi, đã biến đổi một số nồi bò và cừu đến 
mức độ lớn. Để hiểu hết những việc họ đã làm, chúng ta cần phải đọc 
một vài trong số nhiều nghiên cứu đành cho để tài này và cần kiểm tra kĩ 
lưỡng trên động vật. Những nhà chăn nuôi thường nói về câu tạo cơ thể 
động vật như là cái gì đó rất mềm đẻo đến mức họ có thể uốn nắn tuỳ 
thích theo ý mình. Nếu có đủ chỗ thì tôi sẽ liệt kê vô số đoạn văn vẻ VIỆC 
này từ những tác giả có trình độ cao. Youatt!, một người có lẽ đã quen 
thuộc hơn với những tác phẩm về nông nghiệp so với bắt cứ ai khác và 
chính ông là một người sành sởi về động vật, nói về nguyên lý chọn lọc 
là: "nhờ nó mà các nhà nông nghiệp không chỉ biến cải tính trạng của 


' Wiliam Youatt (1776-1847): thầy thuốc thú y, nhà nghiên cứu về lịch sử tự nhiên nồi 
. M Ỷ: : : 
tiếng, người Anh, tác giả của những cuốn sách viết về chó, ngựa, bò, cừu, 


%5, 


.Á 2. > ˆ 
Biên đối thuân hóa 


bầy đàn của mình mà còn thay đối nó hoàn toàn. Nó như cây đũa thần 
của phù thuỷ, nhờ nó mà họ có thể biến cuộc sống thành bất cứ hình 
thức nào mà họ muốn." Ngài Somerville nói về việc làm của người nuôi 
cừu: "nó giống như họ vẽ lên tường một mẫu hình hoàn hảo rồi truyền 
cho nó sự sống." Nhà thuần dưỡng nổi tiếng nhất, ngài John Sebripht, 
thường nói về bổ câu rằng: "họ có thể biến đổi bất kỳ chiếc lông nào 
trong 3 năm, nhưng với đầu và mỏ, họ phải mất 6 năm để thu được sự 
biến đổi." Ở vùng Saxony (Đức) tầm quan trọng của nguyên lý chọn lọc 
đối với cừu merino đã được biết rõ đến mức người ta theo nó như một 
nghề nghiệp: người ta đặt cừu lên bàn và nghiên cứu, giỗng như một 
người sành điệu chơi tranh vậy; việc này cứ vài tháng làm ba lẳn, mỗi lần 
người ta đều đánh dẫu và xếp loại cừu để có thể cuối cùng chọn ra được 
những con tốt nhất làm giỗng. 

Cái mà những nhà chăn nuồi người Anh thực sự đem lại được chứng 
mính qua giá cả ngất trời của các con vật có nòi tốt; và hiện nay chúng 
được xuất đi khắp thế giới. Việc cải thiện nòi giống nói chung không 
phải do lai chéo các nòi khác nhau; tất cả các nhà chăn nuôi giỏi đều 
phản đối cách làm này, đôi khi chỉ sử dụng trong trường hợp các nòi phụ 
có quan hệ mật thiết với nhau.. Và nếu phải lai chéo thì không thể bỏ qua 
việc chọn lọc khắt khe nhất so với những trường hợp bình thường. Nếu 
việc chọn lọc chỉ cốt để tách riêng các biến chủng rất riêng biệt nhau và 
rồi nhân giống biến chủng đó lên thì nguyên lý này quá rõ không có gì 
để bàn. Nhưng tầm quan trọng của nó nằm ở chỗ kết quả to lớn được tạo 
ra nhờ việc tích luỹ theo một hướng nhất định, qua nhiều thế hệ tiếp nối 
nhau, những khác biệt mà dưới con mắt của người ngoại đạo là hoàn 
toàn không đáng kể, sự khác biệt mà tôi cũng đã có gắng đánh giá 
nhưng uống công. Cả ngàn người cũng không có lấy một người có con 
mắt và sự phán đoán chính xác đủ để trở thành một người chăn nuồi nổi 
Hếng. Nếu có được những phẩm chất này kết hợp với việc nghiên cứu về 
nghề này trong nhiều năm và hiến đời mình cho nó cùng với lòng kiên 
trì không thể lung lay thì người đó sẽ thành công, và có thể tạo ra những 
cải tiến to lớn; nếu thiếu một trong những phẩm chất này thì chắc chắn 
sẽ thất bại. Rất ít người sẵn sàng tin rằng năng khiếu và thời gian thực 
hành là những điều kiện cần thiết để trở thành người sành sỏi về bổ câu. 


Uế) 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Những người làm vườn cũng phải tuân theo cùng những nguyên 
tắc như vậy; nhưng những biến đổi ở đây bất ngờ hơn. Không ai nghĩ 
rằng những sản phẩm tỉnh hoa nhất được tạo ra do một biến đổi đơn 
giản từ cây bản địa. Chúng ta có bằng chứng phủ nhận điều trên trong 
một số trường hợp, những tài liệu chính xác còn được giữ lại có thể trích 
dẫn trường hợp tăng kích thước liên tục của cây lý gai để xem như là một 
ví dụ rất nhỏ nhặt, Khi so sánh hoa hiện tại với những bức tranh vẽ chỉ 
mới cách đây 20 hoặc 3U năm, chúng ta se ngạc nhiên trước nhưng tiến 
bộ kỹ thuật của người trồng hoa. Một khi một nòi cây đã ổn định khá tốt 
thì người chọn giống sẽ không chọn những cây tốt nhất mà chỉ xem xét 
kỹ lưỡng những luống đất đã gieo hạt và nhố đi những "thằng nhóc" 
như họ vẫn gọi những cây không đúng tiêu chuẩn. Thực ra người ta 
cũng làm như vậy khi chọn lọc động vật bởi vì hầu như không có ai lại 
bất cần đến nỗi cho phép nuôi những con vật quá tệ. 

V cây trồng thì có nhiều cách để quan sát những kết quả tích luỹ của 
việc chọn lọc - đó là, bằng cách so sánh sự đa dạng của bông hoa của các 
biên chủng khác nhau trong cùng một loài trong vườn hoa; sự đa dạng 
của lá, vỏ hoặc củ hoặc bắt cứ bộ phận nào được ưa chuộng trong vườn 
rau khi so với hoa của cùng một biến chủng; và sự đa đạng của quả của 
các biến chủng khác nhau trong cùng một loài ở vườn cây ăn trái khí so 
sánh với lá và hoa giữa các cây trong cùng một biến chủng. Hãy xem lá 
của cây bắp cải khác nhau như thế nào còn hoa thì quá giống nhau ra sao; 
hoa của cây bướm dại khác nhau thế nào còn lá thì giống nhau ra sao; quả 
của cây lý gai khác nhau như thế nào vẻ kích thước, màu sắc, hình đáng 
và lông trong khi đó thì hoa khác nhau rất ít. Không phải là các biến 
chủng khác nhau chủ yếu ở vài điểm nào đó còn những điểm khác thì 
không khác nhau, điều này chưa bao giờ, có lẽ là không bao giờ như vậy. 
Những quy luật về tương quan phát triển mà tầm quan trọng của nó 
không bao giờ được bỏ qua sẽ bảo đảm cho một số sự khác biệt; nhưng 
theo quy luật chung, tôi không hề nghỉ ngờ rằng việc chọn lọc liên tục 
những biến đổi nhỏ nhặt, hoặc ở lá cây, hoa hoặc quả sẽ tạo ra những nòi 
cây khác nhau chủ yếu ở những tính trạng này. 

Người ta có thể phản đối rằng nguyên lý chọn lọc đã từng được 
chuyển thành phương pháp thực hành trong hơn ba phần tư thế kỷ nay; 


74 


Biến đổi thuần hóa 


chắc chắn trong những năm gần đây người ta đã chú ý nhiều hơn và có 
nhiều nghiên cứu về đề tài này; và tôi có thể nói thêm là, kết quả, trong 
một mức độ tương ứng, là nhanh và quan trọng. Nhưng nói nguyên lý 
chọn lợc là một phát minh của thời hiện đại thì đi quá xa sự thật. Tôi có 
thể đưa ra vài tài liệu tham khảo về việc người ta đã biết rõ tắm quan 
trọng của nguyên lý chọn lọc trong những cổ thư. Từ thời cổ sơ và hoang 
đã của lịch sử nước Anh, người ta thường nhập những con vật có giỗng 
tốt và người ta có luật câm xuất khẩu những con vật này: việc giết đi 
những con ngựa không đủ kích thước là một hình thức giống như việc 
nhồ những "thằng nhóc" đi của những người làm vườn ươm. Tôi tìm 
thấy rõ trong một cuốn bách khoa thư cổ của Trung Quốc về nguyên lý 
chọn lọc. Một số tác giả La Mã cổ điển cũng đã thừa nhận những quy 
luật hiển nhiên. Những đoạn văn trong Sáng thề ký cho thầy người ta đã 
chú ý đến màu lông của con vật nuôi từ thời kỳ rất sớm. Những người 
hoang đã hiện nay đôi khi cũng lai chéo chó của họ với chó hoang để cải 
thiện vật nuôi và trước đây họ đã từng làm vậy như trong các đoạn văn 
của Pliny đã xác nhận. Những người hoang đã ở Nam Phi cho bò của hợ 
bắt cặp sơ bộ theo màu lông, giỗng như những người Esquimaux làm với 
bây chó của họ. Livingstone! chỉ ra rằng những người da đen của lục địa 
châu Phi, những người không kết giao với người châu Âu ưa chuộng 
những con vật nuôi tốt giống như thế nào. Một số chứng cứ này không 
phải là sự chọn lọc trực tiếp nhưng nó cho thấy rằng những con vật nuôi 
đã được chăm sóc một cách cần thận từ thời cổ và ngày nay vẫn được 
những người hoang đã chăm sóc như vậy. Thực ra nếu không chú trọng 
đến việc nuôi trồng mới là chuyện lạ bởi vì việc thừa kế những đặc tính 
tốt và xâu đã quá rõ. 

Hiện nay, những nhà thuần hoá nổi tiếng đang cố gắng, trên một 
đỗi tượng riêng biệt, tạo ra một chủng mới hoặc loài phụ mới có ưu điểm 
hơn những loài đang có hiện nay nhờ sự chọn lọc có phương pháp. 
Nhưng theo mục đích của chúng ta thì quan trọng là ở cách chọn lọc, dù 
nó là chọn lọc vô thức và nó là kết quả của bất kỳ ai đang cố để có được 


! David Livingstone (1813 — 1873): nhà truyền giáo người Stoland thuộc Hội Truyền 
giáo London và là nhà thám hiểm khu vực Trung Phi, 


ro 


NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


và nuôi được những con vật tốt nhất. Như vậy, một người có ý định giữ 
lại những con chó săn, cô để có những con chó tốt một cách tự nhiên và 
sau đó thuần hoá những cơn tốt nhất nhưng không mong chờ việc biến 
đổi vĩnh viễn con vật nuôi. Tuy nhiên tôi không nghi ngờ rằng quá trình 
này, liên tục qua nhiều thế kỷ, đã cải thiện và làm cho các nòi vật nuôi tốt 
lên, theo cùng cách như Bakewell, Collins..., nhờ cùng một quá trình 
như vậy, chỉ có là thực hiện có phương pháp hơn, thậm chí trong đời 
mình, đã thay đối rất nhiều về hình thức và chất lượng bò nuôi của 
mình. Những thay đổi chậm chạp và không cảm thấy được thuộc loại 
này có thể không bao giờ nhận ra được trừ phi có sự đo lường thực sự 
hoặc có những bức tranh vẽ cần thận để lẫy đó mà so sánh. Tuy nhiên có 
một số trường hợp người ta thấy ở những vùng ít văn minh, các nòi vật 
. nuôi ít được cải thiện vì những cá thể trong cùng một nòi ít biến đổi hoặc 
không biễn đổi. Có lý đo để tin rằng giống chó spaniel của vua Charles 
đã biến đối rất nhiều một cách vô thức từ thời đó. Một số tác giả trình độ 
cao tín rằng giống chó lông xù có nguồn gốc trực tiếp từ giống chó 
spaniel và có lẽ biên đổi một cách chậm chạp từ giống chó này. Người ta 
biết rằng giỗng chó sãn chỉ điểm của Anh đã thay đổi rất nhiều trong 
vòng một thế kỷ qua và trong trường hợp này thì người ta tin rằng sự 
biến đổi chủ yếu nhờ vào việc lai chéo với giống chó săn cáo; nhưng điều 
mà chúng ta quan tâm là người ta đã biến đối một cách vô thức, dẫn dân 
mà lại hiệu quả đến nỗi mặc dù giống chó săn chỉ điểm trước đây của 
Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha thế mà ông Borrow không còn thấy 
một con nào ở Tây Ban Nha giỗng như những con chó săn chỉ điểm tôi 
thông báo cho ông ta. 

Nhờ vào quá trình chọn lọc tương tự và nhờ việc được đào tạo cẩn 
thận mà toàn bộ giống ngựa đua của Anh đã vượt hơn về tốc độ và kích 
thước so với dòng Ả Rập bố mẹ, cho nên giống ngựa đua của Ánh, theo 
quy định của kỳ đua ngựa ở Goodwood, được ưu tiên mang một khối 
lượng ít hơn. Ngài Spencer và những người khác chỉ ra rằng giống bò 
của Anh đã tăng về trọng lượng và trưởng thành sớm hơn so với các 
đòng ban đầu còn giữ lại trong nước Anh. Bằng cách so sánh những 
miêu tả về bổ câu đưa thư và bổ câu nhào lộn trong những tác phẩm cổ 


 Robert Bakewell (1725-1795): nhà nông nghiệp, người Anh, 


f6 


,Á ra x + 
Biên đôi thuân hóa 


viết về bổ câu với những nòi bỗ câu hiện nay đang có ở Anh, Ấn Độ và 
Ba Tư thì tôi nghĩ chúng ta có thể đò theo một cách rõ ràng những giai 
đoạn mà chúng đã trải qua một cách vô tình và trở nên khác biệt rất lớn 
so với bổ câu núi. 

Youatt đã đưa ra những hình ảnh tuyệt vời về kết quả của quá trình 
chọn lọc được thực hiện một cách vô thức đến mức mà nhưng nhà thuần 
hoá không bao giờ mong chờ hoặc muốn tạo ra, đó là hai chủng riêng 
biệt. Hai bầy cừu Leicester của ông Buckley và ông Burgess, "được thuần 
hoá một cách thuần khiết từ đòng ban đầu của ông Bakewelì trong hơn 
50 năm. Những người am hiểu về nghề chăn nuôi chẳng ai có thể nghi 
ngờ chủ sở hữu của một trong hai đàn cừu trộn lẫn dòng thuần chủng 
của ông Bakewel]l cũng như sự khác biệt mà hai bây cừu có được nhờ hai 
chuyên gia chăn nuôi này là lớn đến mức đường như chúng là hai biến 
chủng hoàn toàn khác nhau. 

Nếu có tổn tại một giống người hoang dại đến mức không hề nghĩ 
đến những tính trạng được đi truyền ở những con vật nuôi của mình, 
vậy thì bất kỳ con vật nào có ích một cách đặc biệt đối với họ, theo một 
mục đích nào đó, sẽ được bảo tổn cần thận trong những lúc đói kém 
hoặc tai ương nào khác, mà những việc này rất có khả năng xảy ra với 
những người hoang dại, và như vậy thì những con vật được chọn đó để 
lại nhiều con cái hơn những con xếp thấp hơn nó; như vậy trong trường 
hợp này đã có một sự chọn lọc vô thức điễn ra. Chúng ta thấy những 
giống người hoang đại ở vùng đất Tierra de] Fuego' coi trọng những con 
vật của họ qua việc họ cho giết những người phụ nữ đã già trong những 
lúc đói kém vì họ có glá trị ít hơn những con chó. | 

Đối với thực vật thì quá trình cải thiện dân dẫn cũng tương tự như 
vậy, qua việc bảo tổn ngẫu nhiên những cá thể tốt nhất, đù sự khác biệt 
có đủ để xếp thành một biến chủng riêng biệt hay không khi xuất hiện 
lần đầu và dù hai hoặc nhiều hơn hai loài hoặc nòi có được trộn lẫn nhau 
qua lai chéo hay không, có thể chỉ nhận biết được dựa vào kích thước gia 
tăng và vẻ đẹp mà ngày nay chúng ta thấy ở các giỗng cây như hoa 
bướm dại, hoa hồng, cây quỳ thiên trúc, cây thược được và các cây khác 


! Tierra del Fuego: một vùng đất thuộc Nam Mỹ. 


lái 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


khi so sánh chúng với những thế hệ trước đó hoặc với nguồn gốc của 
chúng. Không ai có thể mong chờ có được những cây hoa bướm dại hay 
cây thược được hạng nhất từ hạt của một cây hoang dại. Không ai có thể 
mong tạo ra được giống lê đễ tan trong miệng hạng nhất từ hạt giống lê 
hoang đại mặc dù có thể có được giống lề hạng nhất đó từ những hạt 
giống xấu đang mọc hoang nhưng có nguồn góc từ vườn ươm. Cây lê, 
mặc đù được thuần hoá từ lâu nhưng theo những mô tả của Phny, có vẻ 
là một loại quả có chất lượng rất thập. Tôi đã từng thấy sự quá đỗi ngạc 
nhiên của những người có tay nghề rất tuyệt vời trong việc làm vườn khi 
họ tạo ra những kết quả rất tốt đẹp từ những chất liệu tổi; nhưng tôi thì 
khóng thể nghi ngờ gì về kĩ thuật thực hiện vì nó đơn giản và trong một 
chừng mực có liên quan đến kết quả cuối cùng, nó xảy ra hoàn toàn vô 
thức. Vẫn đề cốt lõi là ở chỗ: luôn trồng những biến chủng đã được biết 
là tốt nhất, gieo hạt của nó và khi một biến đổi theo hướng có lợi đù nhỏ 
nhất có cơ may xuất hiện thì chọn lẫy nó và cứ thế tiếp tục mãi. Nhưng 
những người làm vườn ở thời cổ trồng những cây lê tốt nhất mà họ tìm 
được, lại không hề nghĩ đến việc chúng ta sẽ ăn loại quả ngon lành này 
sau này; mặc dù chúng ta có được những trái cây tuyệt vời là nhờ, trong 
mức độ nhỏ bé nào đó, họ đã chọn lọc một cách tự nhiên và bảo tổn 
những biến chủng tốt nhất mà họ m được. 

Tôi tin rằng, một số lớn những biến đổi ở cây trồng, dù được tích 
luy một cách vô thức và chậm chạp, đã giải thích một hiện tượng ai 
cũng biết, đó là một số lớn các trường hợp chúng ta không thể nhận ra 
được, và vì thế không biết được, nguồn gốc hoang đại của các cây đã 
được trồng từ rất lâu trong vườn hoa hay vườn rau của chúng ta. Nếu 
phải mất nhiều thế kỷ hoặc hàng ngàn năm để cải thiện hoặc biến đổi 
cây trồng đạt đến mức có ích cho con người như chúng hiện nay thì 
chúng ta có thể hiểu tại sao những vùng đất như ở Úc, mũi Hảo Vọng, 
hoặc bắt cứ vùng nào chỉ có người hoàn toàn không văn minh cư trú, 
đã không cung cấp cho chúng ta một cây nào có giá trị để trồng trọt. 
Không phải là những vùng đất này, do một sự ngẫu nhiên kỳ lạ nào đó, 
không có những tổ Hên bản địa của những cây có ích hiện nay, mặc dù 
những vùng đất này rất đổi dào về các loài, mà là ở chỗ những cây bản 
địa đã không được cải thiện nhờ việc chọn lọc liên tục để đạt đến mức 


rö 


Biến đổi thuần hóa 


độ hoàn hảo như các loài cây ở các vùng đất có người văn minh cổ đại 
sinh sống, 

Bàn về động vật thuần hoá của những người không văn minh, 
chúng ta không được bỏ qua một điều là họ hầu như luôn luôn phải đầu 
tranh để kiếm thức ăn cho chính họ, ít nhất trong một số mùa nhất định. 
Và ở hai vùng đất hoàn toàn khác nhau, những cá thể của cùng một loài, 
có những khác biệt rất ít về cầu tạo hoặc thể tạng, thường thích hợp với 
vùng đất này hơn so với vùng đất kia, và như vậy, nhờ quá trình "chọn 
lọc tự nhiên”, sẽ được giải thích kỹ càng hơn sau này, ắt sẽ tạo ra hai nòi 
phụ. Có lẽ điều này giải thích một phần cái mà một số tác giả đã đẻ cập, 
đó là việc các biến chủng động vật của người hoang đã thì có nhiều tính 
trạng của loài hơn là các biển chủng động vật của người văn minh. 

Đưa ra vai trò quan trọng của chọn lọc do con người thực hiện để 
chúng ta hiểu ngay việc các nòi thuần hoá có những thích nghi vẻ cầu 
tạo cơ thể hoặc tập tính theo nhu câu hoặc thị hiểu cửa con người như 
thế nào. Tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu hơn về tính trạng thường là bất 
thường của các nòi thuần hoá và cũng như sự khác biệt của chúng 
thường rất lớn về các tính trạng bên ngoài và chúng khác nhan tương đối 
ít về nội tạng. Con người hầu như không thể chọn lọc, hoặc nều có thì rất 
khó khăn, những biến đổi về câu tạo cơ thể ngoại trừ những cái có thể 
nhìn thấy từ bên ngoài; và thực sự hợ hiểm khi chú ý đến nội tạng. 
Người ta chỉ có thể chọn lọc những biến đổi, ở mức độ ít ỏi nào đó do tự 
nhiên mà có, lần đầu tiên xuất hiện với mình. Không có ai lại cố tạo ra 
giỗng bê câu đuôi quạt, cho đến khi người ta thấy một con bỏ câu có cái 
đuôi hơi khác với bình thường, hoặc không ai lại cỗ tạo ra một con bồ câu 
to điều cho đến khi người ta thầy một con bồ câu với cái điều to hơn bình 
thường; và một tính trạng càng bất thường chừng nào khi xuất hiện lẫn 
đầu tiên, thì nó càng có khả năng thu hút sự chú ý của con người. Nhưng 
tôi tin rằng dùng cách điễn tả này để nói về việc tạo ra giống bổ câu đuôi 
quạt thì hoàn toàn sai lầm trong hầu hết các trường hợp. Người đầu tiên 
chọn con bỏ câu có cái đuôi hơi lớn một tí không bao giờ mơ ước về cái 
mà con cháu của con bố câu đó sẽ trở thành sau này nhờ vào việc chọn 
lọc liền tục, kéo đài, một phần vô thức, một phần có phương pháp. Có lẽ 
những con bỏ câu tổ tiền của giống bỗ câu đuôi quạt chỉ có 14 cái lông 


79 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đuôi hơi xoè ra, như giống bổ câu đuôi quạt ở Java hiện nay hoặc như các 
cá thể của các nòi bổ câu khác mà người ta đếm được có đến 17 cái lông 
đuôi. Có lẽ những con bồ câu to điều đã không phình cái điều của nó to 
hơn nhiều lắm so với loài bổ câu đầu bằng hiện nay phình đoạn thực 
quản trên của nó - một thói quen mà người sành chơi bổ câu không quan 
tâm đến vì nó không phải là một trong những điểm nổi bật của nòi bồ 
câu này. 

Đừng nghĩ rằng cần có những thay đổi lớn về cầu tạo mới làm cho 
người sành chơi để mắt đến: họ nhận biết ngay cả những khác biệt cực 
kỳ nhỏ và việc lượng giá bất kỳ cái mới nào, dù là nhỏ, trong tài sản của 
mình là bản chất của con người. Giá trị của một biến đổi trước đây 
thường dựa vào bất cứ sự khác biệt nào dù nhỏ ở những cá thể trong 
cùng một loài nhưng hiện nay người ta không đưa vào giá trị của chúng 
nữa sau khi một số nòi đã được tạo ra khá rõ ràng. Nhiều khác biệt nhỏ 
ất đã và đang xảy ra giữa những con bồ câu nhưng bị bỏ đi, xem đỏ là 
những khiếm khuyết hoặc sai lệch so với những chuẩn mực hoàn hảo 
của mỗi giỗng. Loài ngỗng bình thường đã không tạo ra được biến 
chủng nào nổi bật cả; cho nên loài ngỗng Thoulouse và loài ngỗng bình 
thường chỉ khác nhau ở màu lông, là tính trạng nổi bật nhất, sau này 
được xem như là đặc trưng ở các cuộc triển lãm gia cằm. 

Tôi nghĩ những quan điểm này giải thích rõ hơn cái đã từng được 
nói đến, ấy là việc chúng ta không biết gì về nguồn gốc hay lịch sử của 
bất cứ nòi thuẫn hoá nào của chúng ta cả. Nhưng thực ra, một nòi vật 
nuối, cũng giống như một phương ngữ, khó có thể nới là có một nguồn 
gốc rõ ràng. Một người gìn giữ và nuôi những con có hơi khác về cầu tạo, 
hoặc cần thận hơn mức bình thường trong việc ghép cặp các con vật 
nuôi tốt nhất của mình và nhờ vậy đã cải thiện chúng, và những con vật 
được cải thiện đó nhân lên một cách chậm chạp ra xung quanh. Nhưng 
lúc này chúng chưa có tên riêng và do chỉ được đánh giá hơi trội hơn nên 
lịch sử của nó cũng sẽ không được quan tâm. Khi chúng trở nên tốt hơn 
qua một quá trình chậm chạp và tiệm tiên, chúng sẽ nhân lên rộng hơn 
và người ta sẽ công nhận chúng như những con vật có giá trị và riêng 
biệt, và lúc này có lẽ đầu tiên chúng sẽ có một cái tên địa phương. Ở 
những vùng đất bán khai, việc thông tin ít tự do, việc nhân rộng và kiến 


80 


Biến đổi thuần hóa 


thức về bất cứ nồi phụ nào mới xuất hiện cũng sẽ là một quá trình chậm 
chạp. Một khi giá trị của một nòi phụ mới xuất hiện được công nhận 
hoàn toàn thì nguyên lý chọn lọc vô thức, theo cách tôi gợi, sẽ luôn có xu 
hướng là, - có lẽ lúc này hơn lúc khác bởi vì chăn nuôi lên hoặc xuống 
theo thời, có lẽ chỗ này hơn chỗ khác tuỳ theo tình trạng văn minh của 
cư đân - là chậm trong việc tăng thêm những tính trạng đặc trưng của 
vật nuôi, bất luận chúng là con gì. Nhưng cơ hội bảo tổn những tài liệu 
về những biến đối chậm chạp, không hằng định và không để nhận biết 
được như vậy là vô cùng nhỏ. 

Bây giờ tôi phải nói ít lời về những hoàn cảnh thuận lợi hoặc bất lợi 
của sự chọn lọc nhân tạo. Sự đa dạng ở mức độ cao rõ ràng là ủng hộ 
việc chọn lọc nhân tạo vì nó cung cấp nguyên liệu một cách thoải mái 
cho quá trình chọn lọc thực hiện; không phải do những khác biệt mang 
tính cá thể là không đủ để cho phép tích luy thành một số lượng lớn 
những biến đối theo bắt kỳ mong muốn nào, mà bởi vì những biến đổi rõ 
ràng có ích hoặc thoả mãn cho con người thì đường như chỉ xuất hiện 
ngẫu nhiên cho nên cơ hội xuất hiện những biến đổi này sẽ tăng lên rất 
nhiều nhờ việc nuối với số lượng lớn, do vậy đây là yếu tổ quan trọng 
nhất để thành công. Bàn về nguyên tắc này, khi để cập đến loài cừu ở 
vùng Yorkshire, Marshall đã lưu ý rằng: “bởi vì chúng thường là của 
những người nghèo và thường có số lượng ít nên không bao giờ có thể 
cải thiện chúng được.” Ngược lại, những người làm vườn ươm, do chăm 
sóc số lượng lớn những cây trồng cùng loại nên thường thành công hơn 
những người nghiệp dư trong việc có được những biến chủng mới và 
quý. Việc nuôi trồng đại trà các cá thể của cùng một loài ở bất cứ đâu 
cũng cần có những điều kiện sinh sản thuận lợi nhất. Khi số lượng cá thể 
của bất cứ loài nào mà ít, thì dù chất lượng của chúng thế nào đi nữa, 
mọi cá thể đều được cho phép nuôi trồng và vì thế đã ngăn cản hiệu quả 
việc chọn lọc. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất trong tất cả là vật nuôi 
hay cây trồng phải rất có ích hoặc có giá trị cao cho con người thì người 
ta mới chú tâm đến cho dù đó là những biến đổi nhỏ nhặt nhất về chất 
lượng hay cấu tạo cơ thể của từng cá thể. Nếu không có sự chú tâm đó 
thì không có hiệu quả gì cả. Tôi đã thấy điều này rất rõ, điều may mắn 
nhất là cây dâu tây bất đầu biến đổi ngay khi những người làm vườn bắt 


81 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đầu quan tâm đến loài cây này. Rõ ràng là cây đâu tây luôn luôn biễn đổi 
kể từ khi được con người trỗng nhưng người ta đã bỏ qua những biến 
đổi nhỏ nhặt. Tuy nhiên, ngay khi những người làm vườn nhặt ra những 
cây có quả tốt hơn, sớm hơn và lớn hơn, và trồng những hạt của những 
cây này rồi lại nhặt ra những cây giống tốt nhất rồi chăm sóc thì lúc đó 
xuất hiện (được hỗ trợ nhờ việc lai chéo với những loài riêng biệt) nhiều 
biến chủng dâu tây nổi tiếng mới có trong vòng 30 hoặc 40 năm qua. 

Trong trường hợp động vật đơn tính, việc ngăn chặn lai chéo là một 
yêu tố quan trọng giúp thành công trong việc hình thành nồi mới, - ít 
nhất là ở những vùng đã có sẵn những nòi khác. Về mặt này thì việc rào 
đất có vai trò của nó. Những người nguyên thuỷ sống nay đây mai đó 
hoặc những cư dân của những vùng đồng bằng rộng mở hiếm khi sở 
hữu nhiều hơn một giống vật nuôi cùng loài. Chim bỗ câu có thể được 
ghép cặp suốt đời và đây là một thuận lợi rất lớn cho người chơi chỉm bởi 
vì người ta có thể giữ được nhiều nòi chim thuân chủng mặc dù nhốt 
chúng chung trong cùng một chuồng; trường hợp này đã làm lợi rất 
nhiều cho việc cải thiện và hình thành những nòi mới. Tồi bổ sung thêm 
là, chim bổ câu có thể nhân giống lên thành số lượng lớn và với tốc độ rất 
nhanh, và những con chim xấu bị loại rất đễ, người ta giết chúng để làm 
thực phẩm. Ngược lại, giống mèo, do thói quen lang thang vào ban đêm 
nên không thể ghép cặp, cho nên mặc dù rất có giá trị với phụ nữ và trẻ 
con nhưng chúng ta hầu như không thấy có nòi riêng biệt nào được bảo 
tồn cả; những giống mèo mà đôi khi chúng ta thầy thường là nhập từ các 
vùng khác, thường là từ các đảo. Mặc dù tôi không nghi ngờ việc một số 
con vật nuồi loại này biến đổi ít hơn loại khác nhưng hiện tượng hiểm có 
hoặc không có những nời riêng biệt ở mèo, lừa, con công trồng, ngỗng... 
có thể là nguyên nhân chính làm cho sự chọn lọc không thể điễn ra: ở 
loài mèo đo khó khăn trong việc ghép cặp, ở loài lừa do chỉ có ít con 
được những người nghèo khổ nuôi cho nên ít được chú ý chăn nuôi; ở 
loài công thì do không để nuôi và không nuôi đại trà; ở loài ngỗng thì đo 
chỉ có giá trị ở hai việc: thực phẩm và lông và nhất là cảm giác không vui 
vẻ gì khi đưa ra những giống ngỗng đặc biệt. 

Tổng kết về nguồn gốc các nòi vật nuôi và cây trồng: Tôi tín rằng 
những điều kiện sống, do tác động của chúng lên hệ sinh sản, có tầm 


82 


Biến đổi thuần hóa 


quan trọng cao nhất trong việc gây ra sự đa dạng. Tôi không tin rằng sự 
đa dạng là sự ngẫu nhiên cần thiết và vốn có của mọi sinh vật hữu cơ, 
trong mợi hoàn cảnh như một số tác giả đã nghĩ. Hiệu quả của sự đa 
dạng bị biến đổi do các mức độ khác nhau của sự di truyền và sự lại 
giống. Sự đa dạng do nhiều quy luật chưa được biết đến điều khiển, đặc 
biệt hơn là quy luật tương quan phát triển. Một số có thể được quy cho 
tác đụng trực tiếp của điều kiện sống. Một số phải được quy cho việc 
dùng hay không đùng một cơ quan nào đó. Vì vậy kết quả cuối cùng trở 
nên vô cùng phức tạp. Ở một số trường hợp, tôi không nghỉ ngờ việc lai 
chéo giữa các loài có nguồn góc riêng biệt đóng vai trò quan trọng trong 
nguồn gốc các sản phẩm thuần hoá của chúng ta. Khi ở một vùng nào đó 
đã có vài nòi thuần hoá ổn định thì việc lai chéo ngẫu nhiên giữa chúng, 
cùng với sự chọn lọc giúp thêm vào, đã giúp một phân lớn trong việc tạo 
ra các nòi phụ mới; nhưng tôi tin là tắm quan trọng của lai chéo giữa các 
biến chủng được gia tăng rất nhiều cả đối với động vật và đối với thực 
vật nhân giống bằng hạt. Ở thực vật mà nhân giống tạm thời bằng cành 
giâm, chổi... thì tằm quan trọng của lai chéo giữa những cá thể cùng loài 
hoặc cùng biến chủng đều rất lớn; bởi vì người trồng ở đây hoàn toàn coi 
thường những biến đổi rất lớn ở những cây lai và sự vô sinh hay gặp ở 
cây lai; nhưng trong trường hợp những cây không nhân giống bằng hạt 
thì ít quan trọng đối với chúng ta vì sự tổn tại của chúng chỉ tạm thời. 
Qua việc xem xét mọi nguyên nhân gây ra biến đổi, tôi tin chấc rằng tác 
động tích luy của sự chọn lọc, dù được áp dụng một cách có phương 
pháp và nhanh hơn hay một cách vô thức và chậm hơn nhưng có hiệu 
quả hơn, rõ ràng là động lực chủ đạo. 


8ð 


Chương Ï] 
BIẾN ĐỔI TỰ NHIÊN 


Tính biến đổi - Sự khác biệt của các cá thể - Những loài còn hỗ 
nghi - Những loài phân bố, tầm trải rộng, phân tán và thường 
gặp biến đổi nhiều nhất - Những loài thuộc những giống quy 
mô hơn trong một vùng thì thường biến đổi hơn so với những 
loài thuộc những giỗng nghèo nàn hơn - Nhiều loài thuộc 
những giống quy mô hơn có những biến chủng tương tự nhau ở 
chỗ có quan hệ rất gần gũi với nhau nhưng không bằng nhau và 
ở chỗ phân bế hạn chế. 


ý Een khi áp dựng những nguyên lý đã đạt được trong chương 
trước cho những sinh vật hữu cơ trong tự nhiên, chúng ta phải 
bàn đến một cách ngắn gọn việc xem những sinh vật hữu cơ có phải là 
đối tượng của sự biến đổi hay không. Để giải quyết vẫn để này một cách 
thích hợp nhất, cần phải đưa ra một bản liệt kê đài những sự kiện ngẫu 
nhiền nhưng tôi sẽ dành việc này trong một tác phẩm sau này. Tôi cũng 
sẽ không bàn ở đây những định nghĩa khác nhau về thuật ngữ loài. 
Không một định nghĩa nào có thể thoà mãn tất cả các nhà tự nhiên học; 
vì vậy mỗi một nhà tự nhiên học đều hiểu một cách mơ hồ ý nghĩa của 
cái mà họ nói về loài. Nói chung thuật ngữ này bao gồm cả yếu tố chưa 
được biết đến của một hoạt động sáng tạo đặc biệt. Thuật ngữ "biến 
chủng" cũng hầu như khó khăn không kém khi định nghĩa nó; nhưng ở 
đây nói chung người ta ám chỉ đến cộng đồng hậu đuệ, mặc dù hiểm khi 
có thể chứng minh được. Chúng tôi cũng dùng cái gọi là đị dạng 
(monfrosifies); nhưng nó trộn lẫn với biến chủng. Tôi dùng từ 4; đang để 
chỉ một số biến đổi cầu trúc đáng kế làm tốn thương đến hoặc không có 
lợi cho loài và chúng thường không được nhân giỗng lên. Một số tác giả 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


thì dùng từ “biến đị” (variation) theo nghĩa kỹ thuật khi ám chỉ đến sự 
biến đối trực tiếp do những điều kiện sống vật chất; và từ "biến đị”" theo 
nghĩa này được xem là không di truyền được: nhưng ai có thể nói rằng 
những con sò còi cọc ở vùng nước mặn biển Baltic, hoặc những cây lùn 
trên đỉnh núi cao, hoặc lớp lông đày của những con vật vùng cực bắc, 
trong một số trường hợp lại không thể di truyền cho ít nhất vài thế hệ? 
và trong trường hợp này tôi tin chắc có thể gọi nó là một biến chủng. 

Một lần nữa, chúng ta có nhiều sự khác biệt nhỏ mà có thể gọi là sự 
khác biệt cá thể, một hiện tượng được biết là thường xuất hiện ở con 
cháu của cùng bố mẹ hoặc có thể quan sát thẫy thường xuất hiện ở 
những cá thể cùng loài, sống trong cùng một vùng nào đó. Không ai 
nghĩ rằng mọi cá thể cùng loài đều được đúc ra từ một khuôn. Những 
khác biệt cá thể này đối với chúng ta rất quan trọng vì chúng cung cấp 
nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên tích luy theo một cách tương 
tự như con người tích luỹ những khác biệt cá thể trong sản phẩm thuần 
hoá của mình theo một hướng nhất định. Những khác biệt cá thể này tác 
động đến những cơ quan mà các nhà tự nhiên học cho là không quan 
trọng, nhưng tôi có thể đưa ra nhiều chứng cứ để chứng minh rằng 
chúng là quan trọng dù được nhìn từ quan điểm phân loại học hay sinh 
lý học, những cơ quan này thay đối theo từng cá thể trong cùng một loài. 
Tôi tín rằng một nhà tự nhiên học có kinh nghiệm nhất cũng phải ngạc 
nhiên về một số trường hợp biến đổi, thậm chí là biến đổi ở những cơ 
quan quan trọng trong cấu tạo cơ thể mà mình có thể thu thập được từ 
một nguồn đáng tin cậy, như tôi đã thu thập trong nhiều năm. Cần nhớ 
rằng những nhà phân loại học chưa hài lòng khi đi m những biến đổi 
trong những tính trạng quan trọng và không có nhiều những người 
khảo sát miệt mài những nội tạng quan trọng, và so sánh chúng trên 
nhiều tiêu bản cùng loài. Tôi không bao giờ cho rằng sự chia nhánh của 
những đây thân kinh chính nằm cạnh hạch lớn trung tâm của một con 
côn trùng nào đó là có thể biến đổi trong cùng một loài; tôi cho rằng 
những đạng biển đối này có thể bị ảnh hưởng một cách chậm chạp: gần 
đây ông Lubbock! đã đưa ra những biến đối trên những dây thân kinh 


! John Lubbock (1834-1913): nhà tự nhiên hợc và khảo cổ học, người Anh. 


8ó 


Biến đổi tự nhiên 


chính này ở loài Coccus mà những biến đổi này có thể so sánh với những 
nhánh bất thường từ một thân cây. Tôi có thể nói thêm là nhà tự nhiên 
học này mới đây thôi đã cho thấy các cơ của những ấu trùng của một số 
côn trùng hoàn toàn không giỗng nhau. Một số tác giả đôi khi tranh luận 
trong vòng luẩn quần khi cho rằng những cơ quan quan trọng không hẻ 
biến đổi; những tác giả này trong thực tế đã xếp những tính trạng không 
biển đối là quan trọng (một số ít tác giả đã thừa nhận như vậy); và, dưới 
góc nhìn này sẽ không thấy trường hợp nào có cơ quan quan trọng biến 
đối: nhưng dưới góc nhìn khác thì lại có thể kể ra một cách hiển nhiên 
nhiều trường hợp. 

Có một điểm liên quan đến sự khác biệt cá thể mà với tôi cực kỳ khó 
hiểu: đó là những giỗng đổi khi được gọi là "protean"” hoặc 
"polymorphic", trong đó loài có quá nhiễu dạng biến thể; và hầu như 
không có hai nhà tự nhiên học nào có thể đẳng ý với nhau trong việc xếp 
cái nào là loài, cái nào là biến chủng. Chúng ta có thể lấy thí đụ ở thực 
vật là hoa Rubus, hoa hồng, hoa đồng tiền (Hieracixm), một số giỗng côn 
trùng, một số giỗng sò Brachiopod. Trong phần lớn những giống đa hình 
thái, một số loài có tính trạng ốn định và rõ ràng. Những giống đa hình 
thái ở vùng này thì cũng đa hình thái ở vùng khác, trừ một số ít ngoại lệ, 
tương tự ở giống sò Brachiopod cũng vậy, từ thời trước đây. Những hiện 
tượng này có vẻ rất khó hiểu bởi vì hình như chúng cho thấy rằng hình 
thức biến đối này phụ thuộc vào điều kiện sống. Tôi nghiêng vẻ phía cho 
rằng trong những chủng đa hình thái này, những biến đổi về cầu tạo cơ 
thể không có ích gì cho loài cả, và như vậy chọn lọc tự nhiên đã không 
chộp lấy những biến đổi này và làm cho chúng hằng định, việc này sẽ 
giải thích sau. 

Những dạng mà sở hữu trong mức độ nào đó tính trạng của loài 
nhưng lại rất giỗng với những đạng khác hoặc có những đạng trung gian 
liên hệ gần gũi với nó đến mức mà các nhà tự nhiên học không muốn 
xếp loại chúng thành những loài riêng biệt, thì những đạng đó, trong 
một số phương điện nào đó là quan trọng nhất đối với chúng ta. Chúng 
ta có lý đo để tín rằng nhiều trong số những đạng còn hỗ nghỉ và có 
quan hệ gần gũi này luôn luôn giữ lại những tính trạng của chúng trên 
vùng đất của chúng trong thời gian đài, miễn là, trong chừng mực những 


87 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


cái mà chúng ta biết, có loài tốt và có thất. Trong thực tế, khi một nhà tự 
nhiên học có thể kết hợp hai dạng tồn tại với nhau qua một dạng khác có 
những tính trạng trung gian thì họ sẽ xem cái này là một biến thể của cái 
kia, chọn cái phố biến nhất, nhưng có khi là cái được mô tả đầu tiên là 
loài và cái còn lại là biến chủng. Nhưng có những trường hợp rất khó 
trong việc quyết định xếp một đạng này là biến chủng của dạng khác 
hay khóng, ngay cả khi chúng liên hệ gần gũi với nhau qua những dạng 
trung pian; mặc dù dạng trung gian thường được giả đình là sự lai tạo tự 
nhiên cũng không giải quyết được những khó khăn này. Tuy nhiên, 
trong rất nhiều trường hợp khi một đạng này được xếp là biễn chủng của 
đạng kia không phải do thực sự tìm ra những đạng trung gian mà đo 
phép loại suy làm cho nhà quan sát giả định hoặc chúng đang tốn tại đâu 
đó hoặc chúng có thể đã tổn tại; điều này dẫn đến sự phỏng đoán và ngờ 
VỤC. 

Do vậy, việc quyết định một đạng nào đó là loài hay là biến chủng 
phải theo sự hướng dẫn của các nhà tự nhiên học có kinh nghiệm phong 
phú và phán đoán có cơ sở. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp chúng ta 
phải nhờ đến số đông các nhà tự nhiên học quyết định bởi vì một số ít 
biến chủng nổi tiếng và đã được biết rõ có thể được đặt tên nhưng chưa 
được, ít nhất bởi những trọng tài có thấm quyền, xếp là loài. 

Những biến chủng còn hồ nghỉ này rất hay gặp. Khi so sánh vài 
quản thể thực vật ở Anh, ở Pháp, hoặc ở Mỹ, đo nhiều nhà thực vật học 
đưa ra và thấy rằng một số lượng đáng ngạc nhiên những dạng này 
được nhà thực vật học này xếp là loài nhưng người kia chỉ xếp là biến 
chủng thì ông H, C. Watson', người mà tôi phải chịu ơn vì đã giúp đỡ tôi 
mọi mặt, đã lưu ý cho tôi 182 loại cây của Anh thường được xem là biến 
chủng nhưng lại được các nhà thực vật hợc xếp là loài và khi viết danh 
sách này ông đã bỏ sót nhiều biến chủng không quan trọng, nhưng 
những cái được các nhà thực vật học xếp là loài thì ông đã hoàn toàn để 
sót vài giống có tính đa hình cao. Ở cấp dưới giống, gồm phần lớn 
những dạng đa hình, ông Babington” đưa ra 251 loài, trái lại ông 


' Hewett Cottrcll Watson (1804-1881): nhà sinh thái học thực vật và là người ủng hộ 
thuyết tiến hoá. 
? Charles Cardale Babington (1808-1895): nhà thực vật học và khảo cổ học, người Anh. 


88 


„Ấ 2. .^ 
Biên đối tự nhiên 


Bentham! chỉ đưa ra 112 - chênh lệch đến 139 dạng còn hỗ nghi! Đôi với 
động vật giao cầu sinh sản theo từng lứa, sống nay đây mai đó, còn ở 
dạng hồ nghỉ thì nhà động vật học này xếp là loài, nhà động vật học kia 
xếp là biến chủng, có thể hiểm gặp trong cùng một vùng nhưng dạng 
này thường thây ở những vùng riêng biệt. Nhiều loài chím và côn trùng 
ở Bắc Mỹ và ở châu Âu chỉ khác nhau chút ít thôi nhưng đã bị một nhà 
tự nhiên học nổi tiếng xếp thành những loài còn hỗ nghỉ, còn những 
người khác thì xếp thành những biến chủng hoặc, theo cách họ thường 
gọi, nòi phân bố theo địa lý. Cách đây nhiều năm, khi so sánh và xem 
những người khác so sánh những loài chìm ở những hòn đảo riêng biệt 
ở vùng quản đảo Galapagos với những loài chim ở vùng lục địa châu 
Mỹ, tôi ấn tượng rất nhiều vì việc phân biệt giữa loài và biễn chủng mới 
mơ hỗ và tuỳ tiện làm-sao. Trên những hòn đảo nhỏ Madeira, có nhiều 
côn trùng được xếp là biến chủng theo như trong công trình đáng khâm 
phục của ông Wollaston2, nhưng lại được nhiều nhà côn trùng học xếp 
không một chút hoài nghỉ là loài riêng biệt. Thậm chí vùng Ireland có 
một ít động vật hiện nay thường được xem là biến chủng nhưng lại bị 
một số nhà động vật học xếp là loài. Vài nhà nghiên cứu về chim có kinh 
nghiệm nhất xem giống gà gô đỏ của nước Anh chúng ta chỉ là một nòi 
rất riêng biệt của một loài ở Na Uy, trong khi phần lớn những nhà 
nghiên cứu về chim thì xếp chúng là loài đặc trưng của nước Anh. Nơi cư 
trú của hai đạng còn hồ nghi cách xa nhau đáng kể làm cho các nhà trự 
nhiên học xếp cả hai thành những loài riêng biệt, nhưng người ta đã đặt 
ra một câu hỏi rất đúng, khoảng cách bao nhiều là đủ? Nếu giữa châu 
Mỹ và châu Âu là rất lớn thì giữa Cựu lục địa với vùng Àzores, hoặc 
Madeira, hoặc Canaries, hoặc Ireland có đủ không? Phải thừa nhận rằng 
nhiều dạng, được các trọng tài có thấm quyền xếp là biến chủng, lại có 
những tỉnh trạng của loài quá hoàn hảo đến nỗi chúng được những 
trọng tài có thẩm quyền khác xếp là loài thực sự. Nhưng việc bàn cãi xem 
nên xếp chúng là loài hay là biển chủng mà chưa thừa nhận những định 
nghĩa về những thuật ngữ này thì cũng vô ích như đấm tay vào không 
khí. 


' George Bentham (1800-1884): nhà thực vật hợc, người Anh. 
? Thomas Version Wollaston (1822-1878): nhà côn trùng hợc nổi tiếng, người Anh. 


89 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Nhiều biến chủng đã hoàn toàn rõ ràng hoặc nhiều loài còn hỗ nghỉ 
đáng được đưa ra bàn liận; nhiều vấn đề phải bàn cãi, từ sự phân bố 
theo địa lý, những dạng tương tự, sự lai giống... được đưa ra để tập 
trung vào việc xác định đơn vị. Tôi chỉ đưa ra đây một trường hợp, - 
trường hợp đã biết rõ của cây anh thảo (ørửmrose) và cây anh thảo hoa 
vàng (cœusiip), hoặc cây môi bò (Prữmula 0errs và elaHor). Những cây này 
rất khác nhau về bể ngoài, chúng có mùi khác nhau, nở hoa ở những thời 
điểm khác nhau, phát triển ở những vùng hơi khác nhau; chúng mọc 
trên núi ở những độ cao khác nhau; có phạm vi địa lý khác nhau, và cuỗi 
cùng, theo vô số thực nghiệm được một người quan sát cần thận qua 
nhiều năm là ông Gartner, chúng rất khó lai chéo với nhau. Chúng ta 
hầu như không còn muốn những bằng chứng gì hơn nữa để xếp hai loại 
này thành hai loại riêng biệt. Trái lại, có nhiều liên kết trung gian giữa 
chúng, và rất đáng nghi ngờ những liên kết này là những dạng lai, và 
đường như với tôi, có quá nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng 
chúng là hậu duệ của tổ tiên chung, và như vậy phải xếp chúng là những 
biễn chủng. 

Trong nhiều trường hợp, việc quan sát sâu sát sẽ làm cho các nhà tự 
nhiên học đi đến thống nhất trong việc nên xếp các đạng còn hỗ nghỉ 
như thể nào. Nhưng phải thừa nhận rằng chính ở những vùng đã biết rõ 
nhất lại có số lượng những đạng còn hỗ nghỉ nhiễu nhất. Tôi có ấn tượng 
với việc là nếu cây hoặc con nào trong tự nhiên mà có ích cho con người 
hoặc được con người chú ý vì nguyên nhân gì đó thì những biến chủng 
của nó được ghi chép lại hết. Hơn nữa, những biến chủng này thường 
được một số tác giả xếp là loài. Hãy xem cây sôi, người ta đã nghiên cứu 
kỹ về nó; vậy mà một tác giả người Đức phân loại ra hơn một tá loài sồi 
mà những dạng này vẫn thường được xem là biến chủng; và trong nước 
Đức thì có thể trích dẫn từ những chuyên gia thực vật học hoặc những 
chuyên gia thực hành giỏi nhất để biết cây sỗi có cuống và cây sồi không 
cuống là loài riêng biệt hay chỉ là biến chủng mà thôi. 

Khi một nhà tự nhiên học trẻ tuổi bắt đầu nghiên cứu một nhóm 
sinh vật mà mình hoàn toàn chưa biết thì ban đầu anh ta rất khó xác 


' Karl Friedrich Gartner (1772-1850): nhà thực vật học, người Đức. 


90 


Biến đổi tự nhiên 


định sự khác nhau nào được xem là đặc trưng, và cái nào là biến chủng 
bởi vì anh ta không biết số lượng và loại biến dị nào mà nhóm sinh vật 
đó phải chịu và điều này, ít nhất, cũng cho thấy rằng có một số biến đị 
rất phổ biền. Nhưng nếu họ chỉ giới hạn chú tâm vào một lớp nào đó 
trong một vùng nào đó thì chẳng bao lâu họ sẽ quyết định được làm sao 
để xếp loại được phần lớn những đạng còn hỗ nghị. Xu hướng chung là 
xếp thành nhiều loài bởi vì họ sẽ có ấn tượng, như những người sành 
chơi bổ câu hoặc gia cằm mà tôi đã để cập, về những khác biệt ở những 
đạng mình đang nghiên cứu liên tục; họ ít kiến thức tổng quát về những 
biến đối tương tự ở những nhóm sình vật khác và ở những vùng khác 
mà nhờ những kiến thức này họ mới có thể điều chỉnh được Ấn tượng 
ban đầu của mình. Khi mở rộng tắm quan sát, họ sẽ gặp nhiều trường 
hợp khó hơn vì họ sẽ đối mặt với một số lớn những dạng có quan hệ gần 
gũi với nhau. Nhưng nếu mở rộng tầm quan sát, cuỗi cùng họ sẽ có thể 
quyết định gọi cái nào là biến chủng, cái nào là loài; họ sẽ thành công với 
cái giá phải trả là việc thừa nhận nhiều biến đổi, - và sự thật vẻ việc thừa 
nhận này thường sẽ được các nhà tự nhiên học khác bàn cãi. Hơn nữa, 
khi nghiên cứu những dạng từ những vùng đất hiện nay không còn liên 
lạc được nữa, những trường hợp mà họ không thể hy vọng là tìm thấy 
những mối liên hệ trung gian với đạng còn hỗ nghỉ thì họ sẽ phải hoàn 
toàn dựa vào phép loại suy và khó khăn sẽ lên đến đỉnh điểm. 

Chấc chắn là không có ranh giới rõ ràng nào giữa loài và loài phụ - 
nghĩa là, theo ý kiến của một số nhà tự nhiên học, những đạng đã đến 
rất gằn nhưng chưa đạt đến cấp phấn loại loài; hoặc, một lần nữa, không 
có ranh giới rõ ràng nào giữa loài phụ và biên chủng đã xác định, hoặc 
giữa biến chủng ít hơn và những khác biệt cá thể. Những khác biệt này 
hoà lẫn nhau trong một chuỗi những khác biệt không để nhận biết, và 
một chuỗi gây ấn tượng về một biến đổi thực sự. 

Do vậy, tôi để ý đến những khác biệt mang tính cá thể, mặc dù các 
nhà phân loại học ít quan tâm nhưng với chúng tôi thì rất quan trọng vì 
nó là bước đầu tiên để người ta xem những biến đối nhỏ nhặt như vậy 
đáng để ghi chép vào trong những nghiên cứu về lịch sử tự nhiên. Và tôi 
để ý đến những biến chủng ốn định và riêng biệt hơn dù ở bất kỳ mức 
độ nào, xem đó là những bước để đi tới những biến chủng ổn định và rõ 


91 


NGUÖN GỐC CÁC LOÀI... 


rệt hơn nữa, và từ những biến chủng như vậy sẽ đi đến loài phụ và loài. 
Sự chuyển đổi từ một giai đoạn này sang một giai đoạn khác cao hơn 
trong một số trường hợp có thể chỉ đo tác đụng kéo dài của điều kiện vật 
lớ khác nhau ở hai vùng khác nhau, nhưng tôi không tin lắm vào quan 
điểm này, và tôi quy cho tác dụng của chọn lọc tự nhiên trong việc tích 
luỹ (sẽ giải thích kỹ hơn sau này) những khác biệt về cầu tạo cơ thể theo 
những hướng nhất định để tạo ra sự thay đối của một biến chủng từ một 
trạng thái chỉ hơi khác chút ít so với bỗ mẹ đi đến trạng thái khác biệt rõ 
rệt hơn. Vì vậy, lôi tin rằng một biến chủng đã xác định rõ có thể được 
gọi là một loài khởi sinh nhưng niềm tin này hợp lý như thế nào thì phải 
được phán xét dựa trên những sức thuyết phục của chứng cứ và những 
quan điểm được trình bày suốt cuỗn sách này. 

Khóng nhất thiết phải nghĩ rằng mọi biến chủng hoặc loài khởi sinh 
cần phải đạt đến cấp phân loại loài. Chúng có thể bị tuyệt chủng trong 
khi đang ở trạng thái loài khởi sinh, hoặc chúng có thể tồn tại dưới đạng 
biến chủng trong một thời gian rất đài như trường hợp các biến chủng sò 
đất hoá thạch ở vùng Madeira mà ông Wollaston đã đưa ra. Nêu một 
biến chủng phát triển vượt quá số lượng của loài bố mẹ thì lúc đó nó 
phải xếp là loài còn loài thì thành biến chủng; hoặc nó sẽ thay thế và tiêu 
diệt loài bố mẹ; hoặc cả hai cùng tổn tại và cả hai cùng xếp là những loài 
độc lập. Chúng ta sẽ trở lại vẫn để này sau. 

Từ những điều này, người ta sẽ thấy rằng tồi để ý đến thuật ngữ loài, 
một từ được dùng một cách tùy tiện cho thuận lợi để chỉ những cá thể 
tương tự nhau và thuật ngữ này không khác một cách căn bản với thuật 
ngữ biến chủng, được dùng cho những dạng ít riêng biệt và thường thay 
đổi hơn. Một lần nữa, từ biến chủng lại bị dùng một cách tùy tiện chỉ cốt 
cho thuận lợi khi so sánh với những khác biệt chỉ mang tính cá thể. 

Nhờ quan tâm đến lý thuyết, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể có được 
những kết quả thú vị về bản chất và mối quan hệ của những loài biến đổi 
nhiều nhất nhờ vào việc lập bảng liệt kê tất cả các biến chủng của một số 
quản thể đã được nghiên cứu kỹ. Ban đầu việc này có vẻ đơn giản, 
nhưng ngay sau đó ông H. C Watson!, người mà tôi chịu ơn rất nhiều vì 


' Xem chú thích trang 88. 


92 


Biến đổi tự nhiên 


sự giúp đỡ và những lời khuyên có giá trị cho để tài này, đã sớm thuyết 
phục tôi rằng có rất nhiều khó khăn, sau này tiến sĩ Hooker cũng nói như 
vậy bằng những lời lẽ kiên quyết hơn. Tôi sẽ dành phần bàn về những 
khó khăn này và những bảng kê vẻ số lượng các loài đang biến đổi trong 
công trình sau này của tôi. Sau khi đọc kỹ bản thảo của tôi, tiến sĩ Hooker 
cho phép tôi bổ sung và xem lại các bảng kê, ông nghĩ rằng những lời 
phát biểu kéo theo đã được thiết lập khá tốt. Tuy vậy, toàn bộ vẫn để cần 
được nghiên cứu như nó cần có khi đem trình bày ở đây vẫn rất ngắn 
gọn, khá khó hiển và không thể tránh nói đến "đấu tranh sinh tổn”, "sự 
phân ly tính trạng” và những vân đẻ khác cần được bàn luận sau này. 
Alph. de Candolle` và những người khác đã chỉ ra là những thực vật 
mà có phạm vĩ rộng thì thường có nhiều biến chủng; và điều này chắc hắn 
là đúng vì chúng tiếp xúc với những điều kiện vật lý đa dạng và cạnh 
tranh với những sinh vật khác (chúng ta sẽ thấy là trường hợp này quan 
trọng hơn nhiều). Những bảng kê của tôi cho thấy rằng, ở bất kỳ vùng 
khép kín nào, loài nào phố biến nhất, nghĩa là chứa nhiều cá thể nhất, và 
loài nào phân bố rộng nhất trong vùng đất của chúng thì thường tạo ra 
những biến chủng đủ rõ ràng để được ghi nhận trong các nghiên cứu vẻ 
thực vật (đây là một sự xem xét khác từ góc độ sự phân bố rộng, là một sự 
xem xét khác trong một mức độ nào đó từ góc độ lính phổ biến). Do vậy, 
chính loài phát triển mạnh nhất - hay có thể gọi là loài chiếm ưu thế - là 
những loài có phạm vi khắp thế giới, là loài phân bố nhiều nhất trong 
vùng của nó, có số lượng cá thể lớn nhất - tạo ra nhiều biến chủng nổi bật, 
hoặc, như tôi gọi chúng, những loài mới khởi sinh. Và có lẽ chúng ta phải 
thấy trước điều này; bởi vì cũng như biến chủng vậy, để trở nên nổi trội ở 
mức độ nào đó thì cần phải đấu tranh với những cư dân khác trong vùng, 
những loài đã chiếm tru thể sẽ có cơ hội nhiều nhất để sinh con đẻ cái, rồi 
những thế hệ này dù chỉ cải tiễn chút ít thôi, sẽ thừa hưởng những ưu thế 
mà nhờ đó bố mẹ chúng trở nên ưu thế hơn so với đồng bào của mình. 
Nếu thực vật ở một vùng nào đó mà bị chia làm hai nửa bằng nhau, 
mọi cá thể thuộc giỗng quy mô hơn đặt về một phía còn phía kia là mọi 


 Alphonse de Candolle (1806-1893): nhà tr nhiên học, người Thụy S1, con trai của 
Augustin Pyramus de Canđolle (1778-1841), nhà sinh vật học. 


95 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


cá thể thuộc về một giống nghèo nàn hơn thì chúng ta sẽ thây ở phía 
giông quy mô sẽ có nhiều loài tu thế hơn, phân bố rộng hơn và phổ biến 
hơn. Một lần nữa, chúng ta phải thấy trước điều này; bởi vì chỉ nội một 
việc là có nhiều loài của cùng một giống trong một vùng nào đó cũng 
cho thấy rằng có cái gì đó trong điều kiện vô cơ và hữu cơ của vùng đất 
đó đã tạo thuận lợi cho giỗng đó; và như vậy, chúng ta phải mong tìm 
thấy nhiễu loài có ưu thế trong những giếng quy mô hơn hoặc có nhiều 
loài hơn. Nhưng có quá nhiều nguyên nhân có xu hướng làm mờ đi kết 
quả này đến nỗi tôi phải ngạc nhiên khi thấy trong bảng kê của mình 
phía có nhiễu giống quy mô lại có số lượng nhỏ hơn. Ở đây, tôi sẽ chỉ để 
cập đến hai nguyên nhân làm mờ đi kết quả. Thực vật sống ở nước ngọt 
và nước mặn thường có phạm vì rất rộng và phân bố nhiều hơn, nhưng 
việc này dường như liên quan đến môi trường sống của chúng và rất ít 
hoặc không liên quan đến kích cỡ của giống bao hàm loài đó. Những 
thực vật có cấu tạo cơ thể thuộc cấp thấp thường phân bố rộng hơn 
những thực vật thuộc cấp cao hơn; điều này không có liên quan đến kích 
cỡ của giống. Nguyên nhân của việc thực vật có cầu tạo cơ thể thấp hơn 
lại có phạm vi rộng hơn sẽ được bàn đến ở chương phân bố theo địa lý. 

Từ việc xem loài chỉ là biến chủng đã được xác định rõ ràng và nối 
bật, tôi đi đến việc thấy trước rằng loài của những giỗng quy mô trong 
một vùng thường có nhiều biến chủng hơn những loài thuộc một giống 
nghèo nàn; bởi vì bẤt cứ nơi đâu hình thành nhiều loài có quan hệ gần 
gũi nhau (nghĩa là những loài thuộc cùng một giống) thì theo quy luật 
chung, cũng có nhiều biến chủng hoặc loài mới khởi sinh đang hình 
thành. Nơi nào có nhiều cây lớn mọc thì ở đó sẽ có cây con. Ở đâu có 
nhiều loài của một giống được tạo ra nhờ sự biến đối thì hoàn cảnh ở nơi 
đó thuận lợi cho sự biến đối; vì vậy chúng ta có thể mong đợi là hoàn 
cảnh nói chung vẫn còn thuận lợi cho sự biến đối. Trái lại, nếu chúng ta 
xem mỗi loài như là một chứng nhận đặc biệt của sự sáng tạo thì không 
có lý do rõ ràng nào để giải thích tại sao có nhiều biến chủng xuất hiện 
trong nhóm có nhiều loài hơn là trong nhóm có ít loài. 

Để kiểm chứng cho việc tiên đoán này, tôi đã xếp cây cỏ của 12 
vùng, và cồn trùng cánh cứng của hai miền thành hai nhóm gần như 
bằng nhau, loài của những giống quy mô hơn về một phía và loài của 


94 


Biến đổi tự nhiên 


những giống nghèo nàn hơn vẻ phía kia và kết quả luôn luôn là loài 
thuộc giống quy mô thì có nhiều biễn chủng hơn so với loài thuộc giỗng 
nghèo nàn. Hơn nữa, loài của những giỗng quy mô thì luôn luôn có số 
lượng biến chủng trung bình cao hơn so với loài của những giống nghèo 
nàn. Cả hai kết quả này vẫn lặp lại như vậy khí chia theo kiểu khác hoặc 
bỏ ra khỏi bảng kê những giống nhỏ nhất - là những giống chỉ có từ một 
đến bốn loài. Những chứng cứ này có ý nghĩa thật đế hiểu nếu đứng 
trên quan điểm cho rằng biến chủng chỉ là giỗng đã hằng định và rõ rệt; 
bởi vì bất cứ nơi đâu đang hình thành nhiều loài trong cùng một giỗng, 
hoặc là nơi mà chúng ta có thể đùng cách điễn tả là nhà máy tạo loài 
đang hoạt động thì chúng ta thường phải thấy quá trình đó hãy còn 
đang hoạt động, đặc biệt hơn khi chúng ta có lý do để tín rằng quá trình 
tạo loài mới là một quá trình chậm chạp. Điểu này chắc chắn là như vậy 
khi người ta xem biến chủng như là loài mới khởi sinh; bởi vì trong bảng 
kê của tôi chỉ ra rõ ràng một quy luật chung là, bắt cứ ở đâu hình thành 
nhiều loài của một giống thì những loài của giống đó có nhiều biến 
chủng, tức là loài mới khởi sinh, vượt hơn mức trung bình. Điều này 
không có nghĩa là tắt cả những giống quy mô hiện nay đang biến đổi 
nhiều và vì thế đang gia tăng số lượng loài, hoặc không có những giống 
nghèo nàn nào đang biến đổi và phát triển; bởi vì nều như thế thì theo lý 
thuyết của tôi nó sẽ chét, nhất là khi khoa địa chất chỉ ra cho chúng ta 
một cách rö ràng là những giống nghèo nàn sau một thời gian thường 
gia tăng rất lớn còn những giống quy mồ thường đạt đến mức tối đa, 
giảm dân rồi biến mất, Tắt cả những điều chúng tôi muốn đưa ra là ở 
đâu có nhiều loài của một giỗng đã được hình thành thì ở đó so với mức 
trung bình vẫn có nhiều loài đang hình thành. 

Có những mối quan hệ khác nữa giữa những loài của những giống 
quy mô với những biến chủng được phí nhận của chúng cũng đáng 
được quan tâm. Chúng ta đã thấy rằng không có những tiêu chuẩn tin 
cậy để nhờ đó chúng ta phân biệt loài với biến chủng; và trong những 
trường hợp mà giữa những đạng còn hỗ nghỉ chúng ta không tìm thấy 
những liên kết trung gian thì những nhà tự nhiên học bị buộc phải đi 
đến quyết định nhờ vào số lượng những cái khác biệt giữa chúng, đánh 
giá dựa vào sự tương tự. Nếu số lượng những cái khác biệt như vậy có 


95 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI.., 


đủ để đưa một hay cả hai lên đơn vị loài hay không. Vì vậy, số lượng 
những cái khác biệt là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong việc 
quyết định hai dạng này phải xếp là loài hay là biến chủng. Hiện nay 
Fries', về thực vật, và Westwoođ7, về côn trùng, đã nhận thấy là trong 
những giống quy mồ, số lượng những cái khác nhau giữa các loài thường 
là cực kỳ nhỏ. Tôi cũng đã cô gắng thử lại điều này bằng sự ước lượng 
trung bình, và trong chừng mực những kết quả còn đở đang của tôi, 
chúng thường xác nhận quan điểm này. Tôi cũng đã tham khảo một số 
nhà quan sát sắc sảo và có kinh nghiệm nhất, sau khi cân nhắc, họ đẳng 
tình với quan điểm này. Do đó, về mặt này thì những loài của những 
giống quy mô tương tự như những biến chủng nhiều hơn nếu so với loài 
của giống nghèo nàn hơn. Hoặc nói cách khác, là trong những giống quy 
mô, mà số lượng biến chủng hoặc loài mới khởi sinh lớn hơn mức trung 
bình thì nhiều loài đã được hình thành rồi vẫn tương tự như biến chủng 
ở mức độ nào đỏ, bởi vì chúng có số lượng những điểm khác nhau ít hơn 
bình thường. 

Hơn nữa, loài thuộc những giỗng quy mô có liên quan với nhau như 
mới liên quan của biến chủng trong cùng một loài. Không một nhà tự 
nhiên học nào nguy tạo ra rằng mọi loài trong một giỗng đều khác biệt 
với nhau; chúng thường được chia thành những giỗng phụ, hoặc phân 
chi (section), hoặc những nhóm nhỏ hơn. Như Fries đã chỉ ra, những 
nhóm nhỏ trong một loài thường kết thành chùm giỗng như những vệ 
tình xung quanh một số loài khác. Và biến chủng là gì nếu không phải là 
những nhóm của các dạng thức liên quan với nhau không đều và kết 
thành chùm quanh một số đạng thức nào đó - nghĩa là quanh dạng điển 
hình của loài? Rõ ràng có một điểm quan trọng nhất về sự khác biệt giữa 
biến chủng và loài, đó là, toàn thể những điểm khác nhau giữa các biến 
chủng khi so sánh chúng với nhau hoặc với dạng điển hình của loài thì ít 
hơn nhiều sơ với toàn thể những điểm khác nhau giữa những loài trong 
cùng một giống. Nhưng khi chúng ta bàn đến định luật, mà tôi gọi là 
định luật phần ly tính trạng thì chúng ta sẽ thây điều này được giải thích 


! Elias Magnus Fries (1794-1878): nhà thực vật học, người Thụy Điển. 
? John Obadiah Westwood (1805-1893): nhà côn trùng và khảo cổ, người Anh, 


96 


Biến đổi tự nhiên 


như thế nào và sự khác nhau ít hơn giữa các biến chủng sẽ có xu hướng 
gia tăng thành sự khác nhau nhiều hơn giữa các loài như thế nào. 

Còn một điểm khác cũng đáng được quan tâm. Các biến chủng 
thường phân bố rất hạn chế: điểu này thực sự là một chuyện hiển nhiên, 
bởi vì nếu một biến chủng mà có sự phân bố rộng hơn sự phân bố đạng 
điền hình của loài thì việc gọi tên cho nó ất phải đảo ngược lại. Nhưng 
cũng có lý đo để tin rằng những loài mà có quan hệ quá gần gũi với 
những loài khác, và tới mức tương tự như biến chủng thì thường được 
phân bố hạn chế. Ví dụ, ông H. C. Watson đã lưu ý cho tôi, trong cuốn 
Catzloeue Cây cỏ London rất hay (xuất bản lần thứ tư) có 63 loại cây được 
xếp là loài nhưng ông ta nhận xét là chúng quá gần gũi với những loài 
khác nên có giá trị không chắc chắn: 63 loại cây được xem là loài này 
được phân bố trung bình ở 6,9 vùng, theo cách phân chia vùng thực vật 
nước Anh của ông Watson, Hiện nay, cũng trong cuốn catalogue này, có 
ghi 53 biến chủng cây đã được công nhận, và chúng phân bố khắp 7,7 
vùng; trái lại, những loài liên quan đến những biến chủng này thì phân 
bố khắp 14,3 vùng. Cho nên, những biến chủng đã được công nhận hầu 
như phân bố hạn chế tương trr như những đạng thức có quan hệ rất gần 
gũi, mà ông Watson đã lưu ý cho tôi đó là những loài còn hỗ nghị, 
nhưng những nhà thực vật học nước Anh xem là loài thực thụ và điển 
hình gần như phổ biến. 

Vậy, cuối cùng, vì các biến chủng có những đặc tính chung tương tự 
như loài cho nên không thể phân biệt biến chủng với loài được, - ngoại 
trừ, thứ nhất là nhờ vào việc tìm ra những dạng thức liên kết trung g1an, 
và nhờ vào việc những đạng thức liền kết như vậy không ảnh hưởng 
đến những tính trạng thực sự của những dạng thức mà chúng làm trung 
gian, và thứ hai là nhờ vào một số lượng những điểm khác nhau nhất 
định, đối với hai dạng thức, nếu sự khác biệt rất nhỏ, thường được xếp 
vào biến chủng, mặc dù chưa tìm ra những dạng liên kết trung gian; 
nhưng số lượng những điểm khác nhau được cho là cần thiết để xếp hai 
đạng thức thành loài hiện nay hoàn toàn chưa xác định. Ở bất cứ vùng 
đất nào nều trong những giống mà có số lượng loài nhiễu hơn mức trung 
bình thì những loài của những giống đó sẽ có số lượng biến chủng nhiều 
hơn mức trung bình. Trong những giếng quy mô thì các loài có xu hướng 


97 


NGUỘỒN GỐC CÁC LOÀI... 


lên kết với nhau chặt chẽ nhưng không đều, tạo ra những chùm nhỏ 
xung quanh một loài nào đó. Những loài mà có liên hệ rất gần với những 
loài khác thì rõ ràng được phân bỗ trong phạm vi hẹp. Qua việc xem xét 
một số phương điện như vậy chúng ta thấy các loài thuộc những giống 
quy mô thể hiện sự tương tự rõ rệt với các biến chủng. Và chúng ta có 
thể hiểu sự tương tự này một cách rõ ràng, néu cho rằng các loài đã từng 
là các biến chủng và như vậy biến chủng có nguồn gốc từ từ loài: trái lại, 
hoàn toàn không thể giải thích được sự tương tự nếu cho rằng mỗi loài 
được tạo ra một cách độc lập. 

Chúng ta cũng đã thấy rằng khi tính trung bình ra chính những loài 
chiếm ưu thể và phát triển nhất của những giỗng quy mô hơn lại tạo ra 
nhiều biễn chủng nhất, còn những biến chủng này có xu hướng biến đổi 
thành loài mới và riêng biệt. Như vậy, những giống quy mô hơn có xu 
hướng trở nên quy mô hơn nữa, và khấp trong tự nhiên này, những 
hình thái của sự sống nào hiện nay đang chiếm ưu thể có xu hướng trở 
nên ưu thê hơn nữa bằng cách để lại nhiều hậu đuệ ưu thế và đã được 
biến đổi tốt hơn. Những giống quy mô hơn cũng có xu hướng chia thành 
những giống ít quan trọng hơn nhưng vẫn đề này sẽ được giải thích đần 
dần sau này. Và như vậy, các hình thái của sự sống khắp vũ trụ này sẽ 
phân chia thành những nhóm phụ cho những nhóm khác. 


98 


Chương TH 
ĐẦU TRANH SINH TỒN 


Dựa trên chọn lọc tự nhiên - Thuật ngữ được hiểu theo nghĩa 
rộng - Tăng theo cấp số nhân - Sự tăng nhanh của những động 
vật và thực vật hợp thuỷ thổ - Bản chất của những việc kiểm 
soát sự gia tăng - Sự cạnh tranh có tính phổ biến - Những ảnh 
hưởng của khí hậu - Bảo vệ số lượng cá thể - Mỗi quan hệ phức 
tạp của động vật và thực vật trong tự nhiên - Cuộc đẫu tranh 
sinh tổn ác liệt nhất giữa những cá thể và các biến chủng trong 
cùng một loài; thường ác liệt giữa những loài trong cùng một 
giỏng - Mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau là mối quan hệ 
quan trọng nhất trong mọi mỗi quan hệ. 


§ kến khi đi vào vẫn đề của chương này, tôi phải đưa ra một ít 
những lưu ý sơ bộ để chỉ ra việc đẫu tranh sinh tổn ảnh hưởng 
như thế nào đến việc chọn lọc tự nhiên. Trong chương trước, chúng ta đã 
thấy rằng giữa những sinh thể trong tự nhiên có tỗn tại một số biến đổi cá 
thể; thực ra thì tôi không biết rằng người ta đã tranh luận về vấn đề này 
rồi. Việc vô số những dạng thức còn hỗ nghỉ phải gợi là loài hay loài phụ 
hay là biễn chủng đối với chúng ta không quan trọng; ví đụ như hai hoặc 
ba trăm loài cây ở Anh quốc còn hồ nghi được xếp vào đâu, nếu người ta 
thừa nhận việc tôn tại của bất kỳ biến chủng nào đã xác định rõ ràng. 
Nhưng chỉ đơn thuần là việc tổn tại sự biến đổi cá thể và một số ft những 
biến chủng đã xác định rõ ràng, mặc đù là cẦn xem như nên tảng của vẫn 
đề trên, cũng giúp chúng ta rất ít trong việc hiểu được các loài đã phát sinh 
trong tự nhiên như thế nào. Làm thế nào mà những thích nghỉ tỉnh vi của 
một bộ phận này đối với bộ phận khác của cơ thể, và đối với điều kiện 
sống, và của một sinh vật riêng biệt này với một sinh vật khác, lại hoàn 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


hảo như vậy? Chúng ta thấy những đồng thích nghi để hiểu nhất ở loài 
chim gõ kiến và cây tầm gửi; chỉ hơi ít đễ hiểu hơn ở những loài ký sinh 
trùng nhỏ nhặt nhất sống bám vào lông thú hoặc lông chìm; ở câu trúc của 
loài bọ cánh cứng khi lặn xuống nước; ở những hạt có lông được phát tán 
nhờ những cơn gió rất nhẹ; nói ngắn gọn, chứng ta thấy sự thích nghỉ 
tuyệt vời ở khắp nơi và ở mọi bộ phận cơ thể của thể giới hữu cơ. 

Một lần nữa, người ta có thể đặt ra vẫn đề rằng, làm thế nào mà trong 
phần lớn các trường hợp các biến chủng, mà tôi đã gọi là loài khởi sinh, 
cuối cùng chuyển thành loài riêng biệt và thực sự, khác biệt nhau một cách 
rõ rệt hơn nhiều so với các biến chủng trong cùng loài? Những tập hợp 
loài này, những tập hợp đã tạo ra những giống riêng và khác nhau rất 
nhiều so với những loài trong cùng một giống, đã hình thành như thế 
nào? Tất cả mọi hậu quả này đều do đấu tranh sinh tổn tạo ra, việc này 
chúng ta sẽ thấy đầy đủ hơn trong chương tiếp theo. Do đấu tranh sinh 
tôn mà bát kỳ một biển đị nào - đù nhỏ và do bất kỳ nguyên nhân nào gây 
ra, nêu nó thuận lợi cho một cá thể trong bất kỳ loài nào trong mỗi quan 
hệ phức tạp một cách vô định của nó với các sinh vật khác và với môi 
trường bên ngoài - sẽ có xu hướng bảo tổn cho cá thể đó và thường được 
truyền lại cho thế hệ sau. Thế hệ sau cũng sẽ có cơ hội tốt hơn để sống sót, 
bởi vì tuy có nhiều cá thể trong một loài được sinh ra nhưng chỉ có một số 
ít là sống sót. Tôi đã gọi nguyên lý này - nhờ nó mà những biến đối nhỏ 
nhặt, nêu có ích, sẽ được bảo tồn - là nguyên lý Chọn lọc Tự nhiên để lưu 
ý mỗi liên quan của nó với sự chọn lọc nhân tạo. Chúng ta đã thấy rằng 
nhờ việc chọn lọc mà con người có thể tạo ra những kết quả rất lớn, và có 
thể bắt sinh vật thích nghỉ theo như cầu của bản thân mình, qua việc tích 
luỹ những biến đị nhỏ nhưng có ích mà bàn tay của Tự nhiên đã trao cho 
con người. Nhưng Chọn lọc Tự nhiên là một sức mạnh hoạt động không 
ngừng và vượt hơn hẳn so với khả năng nhỏ bé của con người bởi vì 
những tác phẩm của Tự nhiên là những tác phẩm của Nghệ thuật. 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn chỉ tiết hơn về đấu tranh sinh tổn. Trong tác 
phẩm sau này của tôi, vẫn để này sẽ được bàn đến ki hơn nhiều vì nó 
xứng đáng được vậy. Ông de Candolle! (cha) và Lyell đã chỉ ra trên quy 


' Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841): nhà sinh vật học, người Thụy Sĩ, có con 
trai là Alphonse de Candolle (1806-1893). 


100 


Đấu tranh sinh tổn 


mô lớn và có tính triết học rằng mọi sinh vật đều phải đương đầu với 
cuộc cạnh tranh khốc liệt. Đối với vẫn đề thực vật thì không ai hơn ông 
W. Herbert, linh mục địa phận Manchester về nhiệt tình và khả năng 
nghiên cứu, đây là thành tựu rất lớn về kiến thức nghề làm vườn của 
ông. Không có gì dễ hơn việc thừa nhận bằng lời về sự thật của đâu 
tranh sinh tổn, hoặc không gì khó hơn, ít nhất là tôi đã thấy như vậy, 
việc ghì nhớ không quên kết luận này. Trừ phi điều này ăn sâu trong suy 
nghĩ chứ tôi vẫn thừa nhận rằng người ta sẽ hiểu một cách mập mờ hoặc 
hoàn toàn không hiểu cơ câu tổ chức của tự nhiên với từng hiện tượng 
về phân bố, có ít, có nhiều, diệt chủng và biến đối. Chúng ta nhìn tự 
nhiên tươi sáng, hân hoan, chúng ta thấy nguồn thức ăn đổi đào; chúng 
ta không thấy, hoặc chúng ta quên rằng những con chim đang hót vu vơ 
quanh ta sống chủ yếu dựa vào côn trùng và hạt, và như vậy là chúng 
đang liên tục huỷ hoại sự sống; hoặc chúng ta quên rằng phần lớn 
những chú chim hót này, trứng và tổ của chúng bị chim và thú săn mỗi 
huỷ hoại, chúng ta thường không nhớ rằng mặc dù thức ăn hiện nay 
đang đổi đào nhưng không phải trong những năm sắp tới mùa nào cũng 
được như vậy. | 

Tôi nên đặt tiền đẻ là tôi dùng từ Đấu tranh Sinh tổn theo nghĩa 
rộng và ấn dụ, bao gồm việc phụ thuộc lẫn nhau và bao gồm (điều này 
quan trọng hơn) không chỉ đời sống của cá thể mà còn cả việc tạo ra thế 
hệ sau. Hai con chó trong lúc đói kém phải đầu tranh với nhau để có 
thức ăn và để sống. Một loại cây trong sa mạc phải chống lại sự khô hạn 
để sống, mặc dù chính xác hơn phải nói là nó sống dựa vào hơi ẩm. Một 
loại cây hằng năm tạo ra một ngàn hạt giống, trong số đó trung bình chỉ 
có một hạt phát triển đến lúc trưởng thành, có thể nói chính xác hơn là 
phải đấu tranh với những cây cùng loại và khác loại đã mọc đây trên mặt 
đất rồi. Cây tảm gửi sống phụ thuộc vào cây táo và một số ít cây khác 
nhưng chỉ trong ý nghĩa gượng gạo mới nói rằng cây tâm gửi phải đấu 
tranh với những cây này bởi vì nếu có quá nhiều cây ký sinh trên cùng 
một cây thì cây này sẽ úa tàn và chết. Nhưng vài cây tầm gửi phát triển 
gần nhau trên cùng một cành thì có thể nói đúng hơn là chúng phải đâu 
tranh với nhau. Nếu cây tâm gửi phát tán đi nhờ chìm thì sự tồn tại của 
nó phụ thuộc vào chim; và chúng ta có thể nói một cách ẩn dụ là chúng 


IÔI 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đầu tranh với những cây có quả khác để quyến rũ những cơn chim nuốt 
lầy hạt của chúng và nhờ đỏ phát tán nhiều hơn những cây khác. Tôi 
dùng thuật ngữ chung là đấu tranh sinh tổn để cho tiện trong một số 
tình huống có thể chuyển đổi lẫn nhau. 

Đầu tranh sinh tổn không thể tránh khỏi xảy ra ở mức độ gay gắt khi 
mọi sinh vật đểu có xu hướng gia tăng. Mọi sinh vật mà trong đời sống 
tự nhiên của mình đẻ trứng và tạo hạt thì phải chịu đựng sự huỷ hoại 
trong một số giai đoạn trong cuộc đời của chúng, và trong vài mùa hoặc 
một năm ngẫu nhiên nào đó, nếu không thì theo quy luật gia tăng theo 
cấp số nhân, số lượng của chúng ắt sẽ nhanh chóng tăng lên quá lớn mà 
không một vùng đất nào có thể nuôi nồi chúng. Bởi vì số cá thể được tạo 
ra nhiều hơn số cá thể có thể sống sót cho nên trong từng trường hợp 
phải có sự đấu tranh sinh tổn, hoặc giữa một cá thể này với cá thể khác 
trong cùng loài hoặc với cá thể khác loài, hoặc với những điều kiện sống 
vật lý. Đây chính là học thuyết Malthus với những tác động đa dạng 
được áp dụng cho toàn bộ giới động vật và thực vật bởi vì trong trường 
hợp này không hề có sự gia tăng nhân tạo lương thực hoặc sự hạn chế 
kết hôn. Mặc dù hiện tại một số loài có thể đang gia tăng về số lượng, ít 
nhiều nhanh chóng, nhưng không phải tất cả đều có thể làm được như 
vậy vì thế giới ắt không thể chứa nổi chúng. 

Không có ngoại lệ của quy luật cho rằng nêu không bị tiêu diệt thì 
mỗi sinh vật sẽ gia tăng một cách tự nhiên ở tốc độ rất cao đến nỗi Trái 
đất chẳng bao lâu ắt sẽ ngập tràn con cháu từ một cặp sinh vật mà thôi. 
Thậm chí con người là giỗng sinh sản chậm mà còn tăng đân số gấp đôi 
trong vòng 25 năm, và với tốc độ này thì sau vài ngàn năm ắt sẽ không 
còn đủ chỗ đứng theo nghĩa đen cho con cháu mình. Linnaeus'" đã tính 
toán rằng nếu một cây mỗi năm chỉ tạo ra hai hạt giống - và thực sự thì 
không có cây nào tạo ra ít hạt giống như thế này - và thế hệ sau trong 
năm sau tạo ra hai hạt giống nữa, rồi cứ thế tiếp tục, thì trong 20 năm ắt 
sẽ có một triệu cây. Loài vơi được liệt vào loài sinh sản chậm nhất trong 
tất cả động vật quen thuộc và tôi đã cố công tính toán tốc độ gia tăng tự 
nhiên tối thiểu có thể có của chúng: mặc dù tính toán này chưa đạt so với 


! Carh von Linnaeus (1707-1778): nhà tự nhiên học, người Thụy Điển. 


102 


Đấu tranh sinh tổn 


thực tế khi cho rằng voi sẽ bất đầu sinh sản khi được 30 tuổi và tiếp tực 
sinh sản cho đến năm 90 tuổi, trong thời gian này chúng sinh ra 3 cặp voi 
con, nêu như vậy thì đến cuối thế kỷ thứ 5 ắt sẽ có 15 triệu con voi còn 
sống, xuất phát từ một cặp voi. 

Nhưng chúng ta có những chứng cử tốt hơn cho văn để này chứ 
không chỉ là những tính toán lý thuyết, đó là vô số những trường hợp 
được phì lại về việc nhiều động vật trong tự nhiên gia tăng một cách kỳ 
lạ khi có điều kiện thuận lợi cho chúng trong suốt hai hoặc ba vụ sau đó. 
Chứng cứ vẫn còn gây ấn tượng cho chúng ta là một số loài vật nuôi của 
chúng ta đã phát triển lung tung ở một số nơi trên thể giới: nều những 
phát biểu về tốc độ tăng nhanh của những loài sinh sản chậm như ngựa, 
bò ở Nam Mỹ và sau này là ở Úc không được xác nhận là đúng thì những 
điều này ắt là khó tin được. Với thực vật cũng tương tự như vậy: chúng 
ta có thể đưa ra những trường hợp đưa những cây lạ đến sau đó nó trở 
nên phố biến khắp những hòn đảo trong một khoảng thời gian dưới 10 
năm. Một số loại cây được đưa đến từ châu Âu giờ đây mọc rất nhiều 
phủ hết những cánh đồng rộng lớn ở vùng La Plata, bao phủ điện tích 
nhiều đặm vuông đến mức loại trừ hết những cây khác; và có những cây 
hiện nay đang mọc khắp Ấn Độ, theo như tôi nghe Ts. Falconer! kể lại, từ 
mũi Comorin đến tận dãy Hymalaya, mà những cây này được nhập từ 
châu Mỹ từ khi nó được tìm ra. Trong những trường hợp này, và vô số 
những trường hợp khác có thể được đưa ra thì không ai cho rằng việc 
này là đo khả năng sinh sản của những cây và con này gia tăng đột ngột 
và tạm thời dù ở bất kỳ mức độ hợp lý nào. Cách giải thích rõ ràng nhất 
là điều kiện sống quá thuận lợi, và như vậy những cá thể già và trẻ 
không bị tiêu diệt, và hầu như tất cả cây hoặc con non đều sống được. 
Trong những trường hợp này thì một sự đáng ngạc nhiên là tỉ lệ gia tăng 
theo cấp số nhân không bao giờ sai, điều này giải thích một cách đơn 
giản việc gia tăng quá nhanh và phân bó rộng khắp của những sản phẩm 
được nhập tịch tại nơi ở mới của mình. 

Trong tự nhiền thì hâu như cây nào cũng tạo hạt và trong số động 
vật thì có rất ít loài không kết đôi hằng năm. Vì vậy chúng ta có thể 


! Hugh Falconer (1808-1865): nhà cổ sinh vật học, người Scotland. 


105 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


khẳng định một cách tự tin rằng tất cả động vật và thực vật đều có xu 
hướng gia tăng theo cấp số nhân, rằng tất cả ắt sẽ phát triển rất nhanh ở 
mỗi nơi mà chúng có thể dễ đàng tổn tại, và rằng xu hướng gia tăng theo 
cấp số nhân phải được không chế bằng cách tiêu điệt xu hướng này tại 
một số thời điểm trong cuộc đời. Tôi nghĩ rằng đo chúng ta quen với việc 
con vật nuôi của chúng ta phát triển nhanh nên chúng ta hiểu lầm: 
chúng ta không thấy chúng bị tiêu diệt với số lượng lớn, và chúng ta 
quên rằng hằng năm có hàng ngàn con bị giết thịt làm thức ăn và rằng 
trong tự nhiên bằng cách này hay cách khác một số lượng con tương 
đương như vậy cũng bị tiêu điệt. 

Sự khác biệt duy nhất giữa những sinh vật mỗi năm đẻ hàng ngàn 
trứng hoặc tạo ra hàng ngàn hạt giống với những loại đẻ rất ít là ở chỗ 
những loại sinh sản chậm cần một số năm nhiều hơn để trong những 
điều kiện thuân lợi, lắp đầy toàn bộ một vùng. Chim kển kên đẻ một cặp 
trứng, chim đà điểu đẻ hai chục trứng, vì vậy mà số lượng chim kến kển 
trong vùng đó có thể nhiều hơn. Loài chim hải âu Fulmar chỉ đẻ một 
lrứng nhưng nó là loài chim đông nhất trên thế giới. Một loại ruỗổi đẻ 
hàng trăm trứng, còn loại khác, như con mòng (hippobosca) thì chỉ đẻ 
một trứng; nhưng sự khác biệt này không quyết định vùng đất đó có thể 
nuôi bao nhiêu cá thể của hai loài. Số hrợng trứng nhiều có vai trò quan 
trọng đối với những loài phụ thuộc vào lượng thức ăn bắp bênh vì giúp 
chúng tăng số lượng nhanh. Nhưng tầm quan trọng thực sự của số lượng 
trứng nhiều hoặc hạt giỗng nhiền là để bù đắp vào sự huỷ hoại xảy ra 
trong một số thời điểm của cuộc đời; với phần lớn các trường hợp, thời 
điểm này là ở giai đoạn đầu đời. Nếu một con vật bảo vệ được trứng 
hoặc con nhỏ của nó thì có thể chỉ sinh ra một số lượng nhỏ và nguyên 
liệu gốc trung bình vẫn được giữ ồn định? Nhưng nếu bị huỷ hoại nhiều 
trứng và con nhỏ thì cần sinh ra nhiều nếu không sẽ bị tuyệt chủng. Nếu 
một cây sông trung bình một ngàn năm thì để giữ số lượng ổn định, nó 
chỉ cần tạo ra một hạt giỗng trong một ngàn năm với điều kiện là hạt 
giỗng này không bị huỷ hoại, bảo đảm mọc trên vùng đất thích hợp. 
Như vậy thì trong mọi trường hợp, số lượng trưng bình của bắt kỳ động 
vật hoặc thực vật nào cũng chỉ phụ thuộc một cách gián tiếp vào số 
lượng trứng hoặc hạt giỗng của nó. 


104 


Đấu tranh sinh tốn 


Khi xem xét tự nhiên, điều cần thiết nhất là luôn luôn nhớ đến 
những lưu ý đã nói ở trên - không bao giờ quên rằng mỗi sinh vật hữu cơ 
đơn giản quanh ta đang đấu tranh đến mức tối đa để gia tăng số lượng, 
rằng mỗi sinh vật sống được là nhờ vào sự đấu tranh ở một số thời điểm 
trong cuộc đời; rằng việc huỷ hoại nặng nề là không thể tránh được sẽ 
rơi xuống những cá thể còn non hoặc đã già trong mỗi thế hệ và ở những 
giai đoạn lặp đi lặp lại. Chỉ cần làm nhẹ việc hạn chế, giảm bớt chút ít sự 
huỷ hoại thì số lượng cá thể của một loài lập tức tăng nhanh đến bất kỳ 
cỡ nào. Khuôn mặt tự nhiên có thể xem như một bể mặt mềm dẻo có 
10.000 cái nêm nhọn xếp cạnh nhau và bị đóng vào liên tục, cái này bị 
đóng rồi cái kia bị đóng mạnh hơn. 

Cái gì đã kiểm chế xu hướng tự nhiên của mỗi loài trong việc gia 
tăng số lượng hiện tại vẫn còn rất mơ hồ. Hãy xem một loài đông nhất; 
số lượng của loài càng đông thì xu hướng gia tăng sẽ càng tiếp tục gia 
tăng hơn nữa. Chúng ta không biết chính xác cái gì đã kiểm chế xu 
hướng gia tăng số lượng tự nhiên dù ở một trường hợp đơn giản. Điều 
này không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai nghiền ngẫm tại sao chúng ta lại 
đốt nát về vần đề này như vậy, thậm chí cả về con người là đối tượng mà 
chúng ta biết rõ nhất so với bất kỳ động vật nào khác. Nhiều tác giả đã 
nghiên cứu về vẫn đẻ này, và trong tác phẩm sau này của tôi, tôi sẽ bàn 
luận nhiều hơn về một số sự kiểm chế phát triển này, đặc biệt hơn là về 
những động vật hoang đã ở Nam Mỹ. Ở đây tôi chỉ đưa ra một ít lưu ý, 
chỉ để nhắc cho độc giả nhớ lại những điểm chính. Trứng và những con 
vật còn non là những đối tượng thường phải chịu thiệt hại nhiều nhất, 
nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ở thực vật thì hạt gióng bị huỷ hoại 
rất nhiều, nhưng theo những quan sát của tôi, tôi tin rằng chính những 
cây non mới chịu thiệt hại nhiều nhất khi phải nảy mẫm trên một mảnh 
đất đã có những cây khác mọc dày đặc rồi. Cây non còn bị vô số kẻ thù 
huỷ hoại; ví dụ trên một mầu đất dài 3 feet!, rộng 2 feet, được đào lên và 
làm sạch để các cây khác không choán hết chỗ, tôi đánh dấu tất cả các 
cây cỏ non mọc lên, và trong số 357 cây thì có không ít hơn 295 cây bị 
chết, chủ yếu do những cơn sên và côn trùng. Nếu cho cỏ đã bị cất từ lâu, 


! feet: đơn vị đo chiều đài của Anh, 1 feet = 30,48 cm, mười feet bằng khoảng ba mét. 


1Ó5 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


và cỏ đã bị súc vật gặm trụi (cũng cho kết quả tương tự), mọc lên thì 
những cây mạnh hơn sẽ giết những cây yêu, mặc đù tất cả đều được cho 
mọc lên đầy đủ: như vậy trong số 20 loài mọc trên đám cỏ nhỏ (3 x 4 feet) 
có 9 loài bị chết đi do những loài khác được phép mọc tự do, 

Khối lượng thức ăn cho mỗi loài dĩ nhiên tạo ra giới hạn cực đại mà 
mỗi loài có thể gia tăng đến mức đó, nhưng đây thường xuyên không phải 
là thức ăn có được mà là thức ăn dùng làm môi cho những động vật khác, 
đây là yếu tô xác định số lượng cá thể của một loài. Như vậy đường như 
khá chắc chắn rằng số lượng gà gô, gà gô trắng và thỏ rừng trong bất kỳ 
trang trại nào chủ yếu phụ thuộc vào việc tiêu điệt các con thú gây hại 
chúng. Nếu không bắn được một con thú săn nào trong suốt 20 năm ở 
nước Anh, và cùng lúc đỏ, không tiêu điệt những con thú gây hại, thì rất 
có thể, lúc đó ít có thú săn như hiện nay mặc dù hiện nay có hàng trăm 
ngàn tiuú săn bị giết mỗi năm. Ngược lai, trong một số trường hợp, ví dụ 
với loài voi hoặc tê giác, không con nào bị ăn thịt cả: thậm chí những con 
hồ ở Ân Độ cũng hiếm khi đám tấn công những con vơi con có mẹ bảo vệ. 

Khí hậu đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định số lượng cá 
thể của một loài, và tôi tin là những mùa cực lạnh hoặc cực khô hạn là 
những yếu tô có hiệu quả nhất trong việc kiểm chế sự phát triển. Tôi đã 
tính toán được rằng mùa đông năm 1854-1855 đã tiêu diệt bốn phần năm 
số chim trên đất của tôi; và đây là một sự huỷ hoại khủng khiếp nếu 
chúng ta nhớ rằng 10% là H lệ tử vong nặng nề nhất đo một trận địch 
gây ra ở người. Ban đầu,tác động của thời tiết có vẻ hoàn toàn độc lập 
với sự đầu tranh sinh tổn nhưng đến mức mà khí hậu gây thiếu thức ăn 
thì nó sẽ gây ra cuộc đấu tranh ác liệt nhất giữa các cá thể, đù là cùng loài 
hay khác loài, sống nhờ vào cùng một loại thức ăn. Thậm chí khi thời tiết 
rất lạnh tác động trực tiếp, thì những con vật yêu nhất hoặc những con 
kiểm ra ít thức ăn nhất trong suốt mùa đông phải chịu tốn thất nhiều 
nhất. Khi chúng ta đi từ nam lên bắc, hoặc từ vùng ấm ướt sang vùng 
khô, chúng ta luôn thấy một số loài ngày càng hiếm hơn và cuối cùng 
biến mất; và sự thay đổi về thời tiết đang rõ ràng ngay trước mắt chúng 
ta, chúng ta bị lôi cuốn để quy mọi hậu quả này cho tác động trực tiếp 
của khí hậu. Nhưng đây là một quan điểm rất sai lắm: chúng ta quên 
rằng mỗi loài, dù ở nơi đông đúc nhất, vẫn luôn phải chịu đựng sự huỷ 


LÔó 


Đầu tranh sinh tồn 


hoại tại một số thời điểm trong cuộc đời, do kẻ thù hoặc đo những kẻ 
cạnh tranh nơi ở và thức ăn giống nhau; và nếu những kẻ thù hoặc 
những kẻ cạnh tranh này có được thuận lợi dù ở mức độ ít nhất nhờ bất 
kỳ sự biến đối thời tiết dù nhỏ nhất chúng cũng sẽ gia tăng số lượng, và, 
dù cho mỗi vùng đã có đầy cư dàn ở đó, những loài khác sẽ giảm dẫn. 
Khi chúng ta đi về phương nam và thấy một loài nào đó giảm về số 
lượng, chúng ta có thể cảm thấy chắc chắn rằng nguyên nhân nằm hoàn 
toàn ở chỗ có loài khác đang được thuận lợi còn loài đó đang bị hại. Khí 
chúng ta đi về phía bắc thì tình hình cũng tương tự như vậy nhưng ở 
mức độ ít hơn, một số loài, và do đó những loài cạnh tranh với nó, giảm 
đi; do vậy khi đi về phía bắc, hoặc trèo lên một ngọn núi chúng ta hay 
gặp những đạng còi cọc, đo thời tiết đã gáy tốn thương trực tiếp, hơn là 
khi chúng ta đi về phía nam hoặc trèo xuống núi. Khi chúng ta đến cùng 
Bắc cực, hoặc những đỉnh phủ tuyết, hoặc vùng sa mạc thì cuộc đấu 
tranh sinh tổn hầu như dành riêng cho từng yếu tố. 

Thời tiết đóng vai trò chính một cách gián tiếp qua việc ủng hộ cho 
loài khác, chúng ta có thể thấy điều này rất rõ trong vô số loài cây trong 
vườn chúng ta, chúng chịu đựng rất tốt khí hậu của chúng ta nhưng 
chúng không bao giờ trở thành loài cây bản địa được bởi vì chúng không 
cạnh tranh được với cây bản địa của chúng ta cũng như không thể chống 
lại sự huỷ hoại do các loài động vật bản địa của chúng ta gây ra. 

Khi một loài nào đó nhờ hoàn cảnh rất thuận lợi cho nên gia tăng số 
lượng một cách bắt thường trên một vùng đất nhỏ thì dịch bệnh, ít nhất 
điều này cũng thường xảy ra với động vật săn mỗi của chúng ta, thường 
hay xảy ra: và ở đây chúng ta có một sự kiểm chế hoạt động độc lập với 
đâu tranh sinh tôn. Nhưng thậm chí một số địch bệnh như vậy dường 
như là đo giun sán ký sinh gây ra bởi do nhiều nguyên nhân, có thế một 
phân là do sự lây lan để đàng giữa các đàn súc vật đông đúc, cũng xảy ra 
không tương xứng với nhau: và đây là một đạng của cuộc đâu tranh giữa 
ký sinh trùng và con mỗi của nó. 

Trái lại, trong nhiều trường hợp, số lượng cá thể của một loài nhiều 
hơn so với số lượng kẻ thù của nó là tuyệt đối cần thiết cho sự bảo tổn. 
Nhờ vậy chúng ta có thể trồng được nhiều bắp và hạt cải đầu, v.v... trên 
cánh đồng của mình bởi vì hạt giống thì nhiều hơn rất nhiễu so với số 


107 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


lượng chim ăn hạt giống; không có loài chim nào, dù mùa này có đổi dào 
thức ăn, có thể tăng số lượng tỉ lệ thuận với số hạt giống được bởi vì số 
lượng chim bị kiểm chế trong mùa đồng: nhưng bất cứ ai đã trải qua 
cũng biết phiển phức như thế nào khi nhặt các hạt từ một ít cây lúa mì 
hay những cây tương tự trên đồng: trong trường hợp này tôi đã bỏ cuộc. 
Tôi tin rằng, quan điểm cho rằng cần phải có một số lượng lớn những cá 
thể của một loài để bảo tổn chúng giải thích được một số hiện tượng đơn 
giản trong tự nhiên, ví dụ như những cây rất hiếm gặp đôi khi mọc rất 
nhiều ở một vài nơi mà chúng xuất hiện; và một số cây sống thành quân 
thể thì sống thành quân thể, nghĩa là có rất nhiều cá thể, thậm chí ở tận 
cùng biên giới lãnh địa của nó. Chúng ta có thể tin rằng, trong những 
trường hợp như vậy, thì một cây chỉ có thể sống trong những điều kiện 
sống thuận lợi cho nhiều cây cùng tốn tại với nhau nhờ vậy cứu nhau 
khỏi bị huỷ diệt toàn bộ. Tôi phải nới thêm rằng những kết quả tốt của 
việc lai chéo thường xuyên và những kết quả xấu của việc lai giếng gần 
gũi có lẽ xuất hiện trong những trường hợp này; nhưng tôi sẽ không mở 
rộng vẫn đề phức tạp này ở đây. 

Nhiều trường hợp có ghỉ lại trong hỗ sơ cho thầy mối quan hệ và sự 
kiểm chế phát triển giữa các sinh vật phức tạp và bắt ngờ như thế nào để 
đâu tranh lẫn nhau trên cùng một vùng đất. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ 
mặc dù đơn giản nhưng đã làm tôi quan tâm. Tại vùng Staffordshire, 
trên một trang trại của một người bà con mà ở đó tôi có nhiều phương 
tiện để nghiên cứu, có một vùng đất rộng lớn và cực kỳ cần cỗi chưa có 
bàn tay con người động đến, nhưng 25 năm trước cũng trên vùng đất đó 
người ta đã rào kín khoảng vài trăm mẫu Anh và trồng cây linh sam (fir) 
xứ Scotch. Sự thay đổi của thảm thực vật bản địa ở vùng đất hoang được 
trồng cây thật là đáng kể, thường thấy rõ hơn khi đi từ vùng này qua 
vùng khác: không chỉ hoàn toàn số lượng cây thay đổi mà còn có 20 loài 
cây (không kể những cây thân cỏ và cây cói túi (carex- carices) mọc sum 
sê trên khu đất trồng cây, điều này không thấy trong khu đất hoang. Tác 
động lên côn trùng còn lớn hơn nữa bởi vì có 6 loài chim ăn côn trùng 
thường hay gặp trên khu đất có trồng cây mà không tìm thấy ở khu đất 
hoang, và khu đất hoang chỉ có hai hoặc ba loài chim ăn côn trùng riêng 
biệt thường lui tới. Ở đây chúng ta thấy hiệu lực của việc trồng một loại 


108 


Đấu tranh sinh tổn 


cây, không cần làm thêm việc gì ngoài việc rào quanh khu đất lại không 
cho trâu bò vào. Nhưng tôi đã thấy rõ tâm quan trọng của việc rào chắn 
khu đất lại ở vùng Surrey, gần Farnham. Ở đây có những khu đất hoang 
rộng lớn với một ít bụi cây linh sam xứ Scotch già cỗi mọc trên đỉnh đôi 
xa: trong vòng 10 năm qua người ta đã rào chắn lại những vùng đất rộng 
và giờ đây những cây linh sam tự gieo hạt đang mọc vô số, mọc san sát 
nhau đến mức không mọc được. 

Khi tôi chắc chắn rằng những cây non này không được gieo hạt hoặc 
trồng thì tôi cũng rất ngạc nhiên về số lượng cây đến mức tôi phải xem 
xét từ nhiều khía cạnh, tôi đã xem xét vùng đất hoang không được rào 
chắn rộng hàng trăm mẫu Anh và thực sự không tìm thấy một cây linh 
sam Scolch nào ngoại trừ những bụi cây già côi. Nhưng khi xem xét kỹ 
hơn tôi đã Đìm thầy vô số cây con và cây nhỏ bị trâu bò gặm liên tục. Trên 
mảnh đất rộng một mét vuông Anh tại một vị trí cách một bụi cây già 
khoảng vài trăm mét Anh tôi đã đếm có 32 cây nhỏ trong đó có một cây 
đã 26 năm tuổi liên tục cố mọc vượt lên nhưng không được. Cho nên 
không ngạc nhiên chút nào, ngay sau khi vùng đất được rào lại thì 
những cây linh sam non mọc lên rất mạnh và nhanh chóng phủ dày 
vùng đất đó. Dù sao thì vùng đất quá cằn cỗi và rộng đến mức không ai 
tưởng tượng rằng trâu bò sẽ đến gắn và tìm được thức ăn ở đó. 

Ở đây chúng ta thấy rằng trâu bò quyết định tuyệt đối sự tổn tại của 
cây linh sam Scotch; nhưng một số nơi trên thế giới thì côn trùng quyết 
định sự tổn tại của trâu bò. Về hiện tượng này, có lẽ ở vùng Paraguay, là 
xảy ra một trường hợp lạ lùng nhất; bởi vì nơi đây không có trâu bò hay 
ngựa hay chó đã từng phát triển tự đo mặc dù ở phía nam và phía bắc thì 
chúng rất đông và ở trong tình trạng hoang đã; ông Azara và Rengger đã 
cho thấy rằng điều này xảy ra ở Paraguay là đo một loại ruồi đẻ trứng 
vào rồn của những con vật này lúc mới sinh ra, Số lượng loài ruôi này rất 
đông, do đó, phải có một số biện pháp kiểm chế sự phát triển của chúng 
lại, một trong số các biện pháp đó có lẽ là chỉm. Bởi vì nến một số loài 
chim ăn côn trùng (mà số lượng của chúng có lẽ tuỳ thuộc vào những 
con điều hâu hay động vật săn mỗi) tăng lên ở Paragunay thì loài ruỗi sẽ 
giảm - như vậy thì trâu bò và ngựa sẽ trở nên hoang đã, và việc này chắc 
chắn ảnh hưởng rất lớn lên thảm thực vật (như tôi đã thực sự quan sát ở 


109 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


một số vùng ở Nam Mỹ): việc này lại ảnh hưởng lớn đến côn trùng; và 
việc này ánh hưởng đến chim ăn côn trùng như chúng ta vừa thấy ở 
vùng Staffordshire, và cứ như vậy, vòng phức tạp gia tăng mai. Chúng ta 
đã bắt đầu chuối phức tạp này từ những loài chỉm ăn côn trùng, và kết 
thúc cũng với chúng. Trong tự nhiên, không phải lúc nào những mỗi 
quan hệ cũng đơn giản như thế này. Trận chiến bên trong trận chiến 
đang tái điễn với thắng lợi thay đối; và nhìn toàn cảnh thì các lực lượng 
cân bằng nhau rất tính ví đến nỗi khuôn mặt của tự nhiên vẫn không đổi 
sau thời gian dài mặc dù chắc chắn một tí nhỏ nhặt nhất cũng đem lại 
chiến thắng cho sinh vật này so với sinh vật kia. Tuy nhiên, sự đốt nát 
của chúng ta quá sâu sắc và sự kiêu căng của chúng ta thì quá cao đến 
nỗi chúng ta ngạc nhiên khi nghe về sự điệt chủng của một loài sinh vật; 
và bởi vì chúng ta không thấy nguyên nhân cho nên chúng ta viện dẫn 
đến những cơn đại hồng thuỷ đã tàn phá thể giới hoặc phát minh ra 
những quy luật vẻ thời gian tồn tại của những đạng sinh vật. 

Tôi bị lôi cuốn trong việc đưa ra thêm một ví dụ nữa chơ thầy những 
thực vật và động vật cách biệt nhau nhất trong bậc thang của tự nhiên lại 
gắn kết với nhau qua một mạng lưới quan hệ phức tạp. Côn trừng không 
bao g1ờ bay đến cây Lobelia fulgens ngoại nhập, vì vậy do cầu trúc kỳ dị 
của loài cây này: nó không bao giờ tạo hạt được. Nhiều cây thuộc họ lan 
tuyệt đối cần có bướm bay đén để lấy khối phần hoa, nhờ đó chúng mới 
thụ phần được. Tôi cũng có lý do để tin rằng ong nghệ là loài không thể 
thiểu được cho việc thụ phắn cho cây hoa bướm đại (heartseaese-viola 
tricolor) vì những loài ong khác không bay đến hoa này. Từ những thực 
nghiệm đã làm, tôi thấy rằng những con ong, nếu không phải là điều 
kiện không thể thiếu, thì ít nhất chúng cũng rất hữu ích cho việc thụ 
phân của cỏ ba lá; nhưng chỉ có loài ong nghệ là bay đến cỏ ba lá đỏ phổ 
biến (Trolium pratense) bởi vì những loài ong khác không với tới được 
mật hoa. Do vậy tôi ít nghi ngờ rằng nếu toàn bộ chủng ong nghệ bị diệt 
chủng hoặc rất hiểm ở Anh thì cây cỏ ba lá và cây hoa bướm đại ất cũng 
trở nên rất hiểm hoặc biến mắt hoàn toàn. Số lượng ong nghệ ở bất cứ 
đầu cũng phụ thuộc phản lớn vào số lượng chuột đồng vì chúng phá 
hoại lỗ và tổ ong; và ông H. Newman là người đã quan tâm từ lâu đến 
hành vi của ong nghệ tỉn rằng "khắp nước Ảnh có hơn 2/3 tổ ong nghệ bị 


!1Ô 


Đấu tranh sinh tổn 


phá hoại". Hiện nay, số lượng chuột phần lớn phụ thuộc vào số lượng 
mèo; và ông Newman nói rằng, "tôi thấy có nhiều tổ ong nghệ ở gần 
những làng và thị trần nhỏ hơn ở những nơi khác mà tôi cho là đo số 
mèo diệt chuột nhiều hơn. Do đó, hoàn toàn có thể tin rằng số lượng 
mèo nhiều ở một vùng quyết định, đầu tiên là chuột rồi đến ong, cuỗi 
cùng là tần số xuất hiện một số loài hơa trong vùng đó.” 

Trong từng loài, có lẽ xảy ra nhiều s1 kiểm chế mức độ phát triển 
khác nhau tác động lên các chu trình sông và trong các mùa khác nhau 
hoặc những năm khác nhau, có tác động thì nhiều, có tác động thì ít hiệu 
lực nhưng tất cả cùng nhau quyết định số lượng cá thể trung bình hoặc 
thậm chí sự tồn tại của loài. Trong một số trường hợp, người ta có thể chỉ 
ra rằng có những sự kiểm chế hoàn toàn khác nhau tác động lên cùng 
một loài ở nhiều vùng khác nhau. Khi nhìn những cây và bụi cây mọc 
phủ trên bờ sông một cách rồi rắm, chúng ta bị cám dỗ để quy số lượng 
cân đối và chủng loại của chúng cho cái chứng ta gọi là ngẫu nhiên. 
Nhưng đây là một quan điểm rất sai lầm. Mợi người đều đã từng nghe 
rằng khi một khu rừng châu Mỹ bị đến thì một thảm thực vật rất khác 
biệt sẽ mọc lên; nhưng người ta quan sát thấy rằng những cây hiện nay 
đang mọc trên những ngọn đổi của thổ dân châu Mỹ cổ xưa ở vùng phía 
nam Hoa Kỳ cũng cho thầy sự đa đạng và H lệ giữa các loại cây tương tự 
như những khu rừng nguyên sinh chung quanh. Ở đây đã diễn ra cuộc 
đầu tranh giữa vài loại cây trong suốt nhiều thế kỷ đài, hàng năm phát 
tán hàng ngàn hạt giống của chúng; một cuộc chiễn giữa côn trùng và 
côn trùng - giữa côn trùng, ốc sên và những con vật khác với chim và thú 
săn mỗi, tất cả đang đầu tranh để phát triển, tất cả đang lớn lên, dựa vào 
nhau hoặc dựa vào cây hoặc hạt giống hoặc cây non hoặc dựa vào những 
cây khác đã mọc trên đất đầu tiên và như vậy đã kiểm chế những cây 
thân mộc phát triển. Tung lên một nhúm lông, tất cả sẽ rơi xuống đất trở 
lại theo những quy luật rõ ràng nhưng vấn để này quá đơn giản khi so 
với tác động và phản ứng của vô số thực vật và động vật quyết định, 
trong nhiều thế kỳ, số lượng cân đối và các loại cây hiện nay đang mọc 
trên những tàn tích thổ đâần châu Mỹ cổ xưa. 

Sự phụ thuộc cửa một sinh vật này lên sinh vật khác, ví dụ của ký 
sinh trùng lên con mỗi của nó, thường xảy ra giữa những sinh vật nằm 


1III 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


cách xa nhau trong bậc thang của tự nhiên. Đây là trường hợp có thể nói 
đúng ra là đấu tranh với nhau để tổn tại như trong trường hợp giữa con 
châu chấu với động vật ăn cỏ. Nhưng cuộc đâu tranh luôn ác liệt là cuộc 
đấu tranh giữa những cá thể cùng loài vì chúng thường ở cùng một vùng 
đất, đòi hỏi cùng loại thức ăn và tiếp xúc với những nguy hiểm cùng loại. 
Trong trường hợp những biến chủng cùng loài thi cuộc đấu tranh 
thường sẽ ác liệt ngang nhau và đôi khi chúng ta thấy cuộc thì tài được 
quyết định ngay: ví dụ gieo vài biến chủng lúa mù cùng nhau rồi sau đó 
gieo lại những hạt giỗng hỗn hợp, một số biến chủng mà thích hợp nhất 
với đất đai hoặc khí hậu hoặc có khả năng sinh sản lớn nhất một cách tự 
nhiên sẽ đánh bại những biến chủng khác và như vậy sẽ tạo nhiều hạt 
giống hơn và như vậy sau vài năm sẽ hoàn toàn thay thế các biến chủng 
khác. Muốn duy trì một quản thể hỗn hợp của những biến chủng rất gần 
nhau như vậy, ví dụ những giống cây đậu hoa (sweel-pe4) có màu sắc 
khác nhau thì mỗi năm phải thu hoạch riêng, những hạt giống sẽ được 
trộn theo tỉ lệ thích đáng, nếu không thì những loại yếu hơn sẽ giảm dần 
về số lượng rỗi mắt hẳn. Các biến chủng cừu cũng tương tự: người ta đã 
xác nhận rằng một số biến chủng cừu núi sẽ làm những biến chủng cừu 
núi khác chất đói đo đó không nhốt chung chúng với nhau được. Những 
kết quả tương tự cũng xảy ra khi nhốt chung những biến chủng điỉa 
dùng trong y học thuộc các biến chủng khác nhau. Thậm chí người ta 
còn nghí ngờ là các biến chủng cây trồng và vật nuôi của chúng ta sẽ giữ 
được cùng thể tạng, tập quán và sức mạnh chính xác đến mức như vậy, 
không để tỉ lệ ban đầu của quân thể hỗn hợp có thể được duy trì trong 6 
thế hệ nêu cho phép chúng đấu tranh với nhau như trong tự nhiên và 
nếu không chọn lựa hạt giống hoặc cây non hằng năm. 

Bởi vì các loài trong cùng một giống thường, mặc dù không có nghĩa là 
lúc nào cũng vậy, như nhau về tập quần và thể tạng và luôn giống nhau về 
câu tạo cơ thể cho nên cuộc đấu tranh thường sẽ ác hệt hơn giữa các loài 
trong cùng một giống khi chúng cạnh tranh với nhau hơn là giữa các loài 
thuộc các giống khác nhau. Chúng ta nhận thấy điều này khi sự bành 
trướng ra khắp nước Mĩ của một loài chim nhạn đã làm giảm số lượng của 
các loài khác. Việc gia tăng gần đây của loài chim hét tầm gửi (missel-thrush) 
ở một số vùng của Scotland đã làm loài chim hét nhạc (sone-thrush) giàm số 


112 


Đầu tranh sỉnh tồn 


lượng. Chúng ta cũng hay nghe về việc một loài chuột nào đó chiếm chỗ 
của loài khác những khi thời tiết khác thường nhất. Ở Nga, loài gián 
(cockroach) Á châu nhỏ bé đã bị xua đuổi khắp nơi trước đồng loại lớn hơn 
của nó. Một loài bạch giới ruộng (charlock) sẽ thay thể loài khác và nhiều 
trường hợp khác cũng như vậy. Chúng ta có thể hiểu một cách mơ hỗ tại 
sao sự cạnh tranh lại ác liệt nhất giữa những sinh vật có liên quan với nhau 
gần như sống cùng một nơi trong tự nhiên; nhưng có lẽ không có trường 
hợp nào để chúng ta có thể nói một cách chính xác tại sao loài này lại chiên 
thắng loài kia trong trận chiến vĩ đại của đời sống. 

Một hệ quả quan trọng nhất có thể suy ra từ những lưu ý kể trên, đó 
là, cầu tạo cơ thể của bắt kỳ sinh vật nào cũng có liên quan, dạng căn bản 
nhất thường ấn đi, với cầu tạo cơ thể của các sinh vật khác mà chúng cạnh 
tranh vì thức ấn hoặc chỗ ở, hoặc chúng phải thoát khỏi, hoặc chúng săn 
tìm. Điều này thể hiện rất rõ trong cầu tạo răng và vuốt của loài cọp, trong 
câu tạo chân và móc của loài ký sinh trùng bám vào lông cọp. Nhưng 
trong cầu tạo của những hạt có lông rất đẹp của cây bổ công anh Trung 
Quốc (đandelion) và trong cầu tạo chân có tua và đẹt của những con bọ 
cánh cứng đưới nước (œaier-beetlz) thà đầu tiên mối liên quan đường như bị 
thu hẹp trong các yêu tố nước và không khí. Nhưng mà ưu thể của hạt 
giống có lông rõ ràng liên quan mật thiết với vùng đất đã bị những cây 
khác bao phủ đầy rồi, nhờ đó những hạt giống có lông có thể được phát 
tán rộng hơn và rơi xuống vùng đất trồng. Đối với loài bọ cánh cứng dưới 
nước thì cầu tạo chân của nó rất thích hợp với việc bơi lặn cho phép nó 
cạnh tranh được với những côn trùng đưới nước khác, để săn những con 
mỗi của nó và thoát được cảnh làm mỗi cho những con vật khác. 

Việc dự trữ chất đình dưỡng trong hạt của nhiều loại cây thoạt đầu 
có vẻ không liên quan gì đến các loại cây khác. Nhưng nhìn thấy sức 
phát triển mạnh của những cây non từ những hạt giống như vậy (như 
hạt đậu và đậu Hà Lan) khi được gieo vào giữa những đám cỏ cao, tôi 
nghĩ rằng chất đỉnh dưỡng trong hạt chủ yêu được dùng để giúp cho cây 
con phát triển trong khi chống lại với những cây khác đang phát triển 
mạnh mẽ quanh mình. 

Tại sao một loại cây không tăng gấp đôi hoặc gắp bốn lần số lượng 
của mình trong vùng đất của nó? Chúng ta biết rằng cây có thể chịu 


I1ð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đựng được trong điều kiện hơi nóng hoặc lạnh hơn, hơi ảm hoặc khô 
hơn một chút. Trong trường hợp này rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu 
chúng ta muốn có cây có khả năng gia tăng về số lượng thì chúng ta phải 
cho nó một số ưu thế so với đối thủ của nó hoặc so với con vật đùng nó 
làm thức ăn. Về phạm vi địa lý thì một biến đổi về thể tạng theo khí hậu 
rõ rằng là một ưu thế cho cây; nhưng chúng ta có lý đo để tin rằng chỉ có 
một ít cây hoặc con có phạm vi rộng là bị duy nhất sự khắc nghiệt của 
khí hậu hủy hoại. Không phải ở nơi khắt khe nhất của đời sống, như 
vùng Bắc cực hoặc sa mạc thì sẽ không có cạnh tranh. Vùng đất cực lạnh 
hoặc cực khô thì cũng có cạnh tranh giữa một số ít loài hoặc giữa những 
cá thể cùng loài giỗng như ờ vùng âm áp nhất hoặc ẩm ướt nhất. 

Do vậy, chúng ta cũng thấy rằng khi một cây hoặc con được đưa đến 
vùng đất mới giữa những kẻ cạnh tranh mới, mặc dù khí hậu có thể 
tương tự như ở quê nhà nhưng điều kiện sống thường sẽ bị đổi thay căn 
bản. Nếu muốn gia tăng số lượng ở chỗ mới thì chúng ta phải biến đổi 
chúng theo một cách khác với cách mà chúng ta phải làm ở chốn cũ bởi 
vì chúng ta phải cho chúng những ưu thế hơn so với những kẻ thù hoặc 
kẻ cạnh tranh mới. 

Như vậy trong trí tưởng tượng, chúng ta cỗ tạo cho bất kỳ đạng nào 
một số ưu thế so với đạng khác. Có lẽ không có trường hợp đơn giản nào 
giúp chúng ta biết nên làm gì để thành công. Điều này xác nhận sự đốt 
nát của chúng ta về mối quan hệ giữa các sinh vật, một sự xác nhận cần 
thiết nhưng đường như khó chấp nhận. Một việc có thể làm, đó là luôn 
luôn nghĩ rằng mỗi sinh vật đang đấu tranh để gia tăng theo tỉ lệ câp số 
nhân, rằng mỗi sinh vật tại từng giai đoạn của cuộc sống, suốt trong một 
só mùa trong năm, trong từng thế hệ hoặc từng giai đoạn, đều phải đâu 
tranh để sinh tổn, và phải chịu đựng sự huỷ hoại rất lớn. Khi phản ánh 
cuộc đầu tranh này chúng ta có thể tự an ủi với niễm tin toàn vẹn rằng 
cuộc chiến của tự nhiên không phải là liên tục, rằng không có gì phải sợ, 
rằng cái chết thường là đúng lúc, và rằng cá thể hạnh phúc, khoẻ mạnh 
và đầy sinh lực sẽ sống sót và nhân lên. 


114 


Chương IV 
CHỌN LỌC TỰ NHIÊN 


Chọn lọc tự nhiên - sức mạnh của chọn lọc tự nhiên so với 
chọn lọc nhần tạo - sức mạnh đổi với những tính trạng không 
quan trọng - sức mạnh ở mọi lứa tuổi và trên giới tính - Sự chọn 
lọc giới tính - Tính phổ quát của sự giao phối giữa các cá thể 
trong cùng một loài - Những hoàn cảnh thuận lợi và bắt lợi đến 
kết quả trong chọn lọc tự nhiên như giao phối chéo, cách ly, số 
lượng cá thể - Hoạt động tiệm tiến - Sự tuyệt chủng do chọn lọc 
tự nhiên gây ra - Sự phân ly tính trạng liên quan đến sự đa dạng 
của cư dân sống ở bắt kỳ khu vực giới hạn nào và liên quan đến 
quá trình tự nhiên hoá - Tác dụng của chọn lọc tự nhiên, thông 
qua sự phân ly tính trạng và sự tuyệt chủng lên hậu duệ từ một 
tổ tiên chung - Giải thích về sự phân nhóm. 


âu tranh sinh tồn mà chúng ta đã bàn một cách ngắn gọn trong 

+) chương vừa rồi sẽ tác động lên biến đị như thế nào? Nguyên lý 
chọn lọc mà chúng ta thấy rất có hiệu quả trong tay con người có thể áp 
dụng trong tự nhiên hay không? Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nó có thể tác 
động rất hiệu quả. Hãy nhớ rằng những tính trạng kỳ lạ ở sản phẩm 
thuần hoá của chúng ta, còn ở trong tự nhiên thì ở mức độ ít hơn, biến 
đối với số lượng vô tận và có tính kế thừa rất mạnh. Dưới tác động của 
thuần,hoá người ta có thể nói một cách chính xác là toàn bộ cầu tạo cơ 
thể đã trở thành chất đẻo ở mức độ nào đó. Hãy nhớ rằng mối quan hệ 
qua lại giữa các sinh vật với nhau và với điều kiện sống của chúng ăn 
khớp với nhau và phức tạp vô hạn như thể nào. Lúc này có thể nghĩ đâu 
đâu rằng, khi thầy những biến dị có ích cho con người xảy ra một cách rõ 
ràng, những biến đị khác có ích cho mỗi sinh vật theo cách nào đó trong 


NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


cuộc chiến phức tạp và vĩ đại của đời sông, đôi khi có xảy ra sau hàng 
ngàn thế hệ hay không? Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể nghỉ ngờ 
rằng (phải nhớ ràng phải có rất nhiều cá thể sinh ra hơn là số cá thể còn 
sống sót) những cá thể có ưu thế hơn, dù rất nhỏ, so với những cá thể 
khác ắt sẽ có cơ hội tốt hơn để sống sót và sinh sản? Trái lại, chúng ta có 
thể cảm thấy chắc chắn rằng bắt kỳ một biến đị nào, dù nhỏ nhất, mà có 
hại ắt sẽ bị huỷ hoại một cách tàn nhẫn. Việc bảo tổn những biến đị có lợi 
và từ chối những biến đị có hại, tôi gọi đó là Chọn lọc tự nhiên. Những 
biến đị không có lợi mà cũng không có hại thì không bị chọn lọc tự nhiên 
tác động, và được để lại xem như là một yếu tế đao động mà chúng ta 
thầy trong những loài được gọi là đa hình thái. 

Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tiến trình có thể có của chọn lọc tự nhiên 
nhờ vào việc xem xét một vùng đất trải qua một số thay đổi về điển kiện 
vật chất, chẳng hạn như khí hậu. Số lượng cá thể cân đối ắt đã thay đối 
hầu như lập tức, và một số loài đã tuyệt chủng. Từ những cái đã biết về 
những cá thể trong một vùng đất gắn bó với nhau một cách phức tạp và 
mật thiết, chúng ta có thể kết luận rằng bất kỳ một thay đổi nào về số 
lượng cá thể, không phụ thuộc vào khí hậu ất sẽ ảnh hưởng nặng nề lên 
những cá thể khác. Nếu vùng đất đó mở rộng cửa thì sẽ có những hình 
thức lạ đi cư đến và sẽ gây rồi loạn trầm trọng cho những cư dân cũ. 
Chúng ta hãy nhớ lại ảnh hưởng tơ lớn của việc đưa một cây hoặc một 
loài thú lạ đến một vùng đất như thế nào. Nhưng trong trường hợp của 
một hòn đảo hoặc một vùng đất được rào kín nên những hình thức lạ và 
thích nghì tốt hơn không thể xâm nhập thì những cư dân ban đầu được 
biến đổi theo cách nào đó chắc chắn sẽ chiếm hết vùng đất ấy bởi vì nếu 
vùng đất mở cửa cho đi đân thì những kẻ xâm nhập sẽ chiếm vùng đất 
đó. Trong những trường hợp như vậy, mỗi biến đối rất nhỏ, xuất hiện 
theo tuổi đời, và có lợi cho cá thể của bất kỳ loài nào, giúp cho chúng 
thích nghỉ tốt hơn với điều kiện sống đã thay đối, ắt sẽ có xu hướng được 
bảo tồn; và như vậy chọn lọc tự nhiên có cơ hội tự do thực hiện công việc 
cải thiện. 

Chúng ta có lý đo để tin rằng, như đã nói ở chương đâu Hiên, một 
thay đổi trong điều kiện sống, đặc biệt khi tác động lên cơ quan sinh dục, 
tạo ra hoặc gia tăng khả năng biến đói; và trong trường hợp đã nói, nếu 


11ó 


Chọn lọc tự nhiên 


giả sử điều kiện sống có thay đổi, và việc này có lợi rõ ràng cho chọn lọc 
tự nhiên, bởi vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho những biến dị có ích xảy 
ra; và nêu không xảy ra những biến đị có lợi thì chọn lọc tự nhiên chẳng 
làm được gì cả. Tôi tin rằng không cần thiết phải có số lượng biến đối 
thật nhiều; bởi vì con người có thế tạo ra một cách chắc chắn những kết 
quả hết sức 1o lớn bằng cách gia tăng những khác biệt cá thể theo bất kỳ 
hướng nào đã xác định, thì tự nhiên cũng làm được như vậy, nhưng để 
dàng hơn rất nhiều bởi vì không gì sánh được với nó các quyền sử đụng 
thời gian lâu hơn, đài hơn, ví dụ như về khí hậu hoặc thực sự cẫn phải có 
sự cô lập đến mức bất thường để kiểm chế việc di cư, do đó tạo ra được 
vùng đất mới, chưa có cư dân sinh sống để chọn lọc tự nhiên ra tay lấp 
đầy vùng đất đó bằng cách biến đối và cải thiện những cư dân đang biến 
đỗi. Khi tất cả cư dân trong một vùng đất đang đấu tranh lẫn nhau với 
những lực lượng được cân bằng một cách tinh vi thì những biến đối cực 
nhỏ trong câu tạo cơ thể hoặc trong tập quán của một cư dân ắt sẽ tạo 
cho nó một ưu thế so với những cư dân khác; và những biến đối thuộc 
loại như vậy tiếp tục gia tăng hơn nữa ưu thế cho nó. Chúng ta không 
thể kể ra được vùng đất nào mà ở đó tất cả mọi cư dân bản địa hiện tại 
đã thích nghì với nhau và với điều kiện sống quá hoàn hảo đến mức 
không có cư dân nào có chút gì được cải thiện; bởi vì trong mỗi vùng, 
những sản phẩm ngoại nhập sẽ tắn công những sản phẩm bản địa nhiều 
đến mức chúng chiếm đất vĩnh viễn luôn. Và khi những kẻ ngoại xâm 
tắn công cư dân bản địa khắp nơi như vậy, chúng ta có thể kết luận một 
cách an toàn là những cư dân bản địa phải biến đổi với những ưu thế để 
đề kháng tốt hơn với những kẻ xâm nhập. 

Khi con người đã tạo ra một kết quả hết sức to lớn nhờ vào việc chọn 
lọc vô thức và có phương pháp thì ảnh hưởng của chọn lọc tự nhiên sẽ 
đừng lại ở điểm nào? Con người chỉ có thể tác động đến những tính 
trạng nhìn thấy được và bên ngoài: tự nhiên không quan tâm đến vẻ bên 
ngoài ngoại trừ trong chừng mực chúng có thể có ích cho bắt kỳ sinh vật 
nào. Bà chúa tự nhiên có thể tác động lên từng nội tạng, lên từng sắc thái 
của sự khác biệt vẻ thể tạng, lên toàn bệ bộ máy của cuộc sống. Con 
người chỉ chọn lọc những cái có lợi cho bản thân rrủnh, tự nhiên chỉ chọn 
lọc sinh vật mà nó hướng đến. Tự nhiên sử đụng hết mức mỗi một tính 


117 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


trạng được chọn lọc và đặt sinh vật trong điều kiện sống thích hợp nhất. 
Con người thì nhốt những cư dân thuộc nhiễu miễn khí hậu khác nhau 
trên cùng một nơi, họ ít khi sử dụng mỗi một tính trạng được chọn lọc 
theo cách riêng và thích hợp; họ cho chim bỏ câu mỏ ngắn và mỏ đài ăn 
cùng một loại thức ăn; họ không sử dụng những con thú chân đài hoặc 
mình ngắn theo một cách riêng nào; họ cho cừu lông dài và lông ngắn 
tiếp xúc cùng một loại khí hậu. Họ không để cho con đực mạnh mẽ nhất 
đẫu tranh để giành con cái. Họ không triệt để huỷ điệt những con vật 
thứ phẩm mà còn bảo vệ tắt cả theo hết khả năng của mình trong những 
lúc thời tiết thay đổi. Con người thường bắt đầu chọn lọc từ những đạng 
hơi kỳ quái; hoặc ít nhất từ những biến đổi nổi bật làm cho họ chú ý, 
hoặc chỉ đơn thuần là có lợi cho họ. Trong tự nhiên thì những khác biệt 
nhỏ nhặt nhát về cần tạo cơ thể hoặc thể tạng cũng có thể thay đổi bậc 
thang cần bằng rất tỉnh tế trong cuộc đấu tranh sinh tồn và vì vậy được 
bảo tổn. Mong ước và khả năng của con người thật là phù du! Đời người 
ngắn quá! Và như vậy thì kết quả của con người thật nghèo nàn khi so 
sánh với những sản phẩm của tự nhiên tích luỹ qua thời gian. Như vậy 
chúng ta có thể tự hỏi rằng những sản phẩm của tự nhiên phải “chân 
thật” về mặt tính trạng hơn nhiều so với những sản phẩm của con người, 
rằng chúng phải thích nghỉ tốt hơn một cách rõ ràng với những điều 
kiện sống phức tạp nhất và rõ ràng phải mang đấu ấn của tay nghề cao 
hơn nhiều so với của con người không? 

Có thể nói rằng quá trình chọn lọc tự nhiên đang xem xét cần thận 
hằng ngày và hằng giờ, trên khắp thể giới này, từng biến đối cho đù nhỏ 
nhất, từ chối những cái có hại, bảo tổn và gia tăng mọi cái có lợi, đang 
hoạt động một cách yên lặng và vô tình, ở bắt cứ đâu và bất cứ khi nào 
có cơ hội nhằm cải thiện mỗi sinh vật trong mối liên quan với điều kiện 
sống hữu cơ và vô cơ của nó. Chúng ta không thấy gì trong quá trình 
biến đổi chậm chạp này cho đến lúc sau một thời gian đài trôi qua, lúc đó 
đo tâm nhìn không hoàn hảo của chúng ta về những thời đại địa chất đã 
qua lâu làm cho chúng ta chỉ thấy rằng những hình thức của sự sống 
hiện nay khác với những hình thức đã tồn tại trước đây. 

Mặc dù chọn lọc tự nhiên có thể tác động nhằm có lợi cho mỗi sinh 
vật nhưng nó có thể tác động lên những tính trạng và cầu tạo cơ thể, cái 


118 


Chọn lọc tự nhiên 


mà chúng ta thường cho là không quan trọng. Khi thấy những con côn 
trùng ăn lá cây thì có màu xanh, ăn vỏ cây thì có màu xám lỗm đốm; gà 
gô xám ở vùng núi cao có màu lông trắng trong mùa đông, gà gô đỏ ở 
vùng đất khô cần, gà gô đen ở vùng than thì chúng ta phải tin rằng 
những màu sắc như vậy là công cụ cho những loài chim và côn trùng 
này bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm. Giỗng gà gô, nêu không bị 
huỷ điệt ở vài thời điểm trong cuộc đời của nó thì sẽ tăng đến mức đếm 
không xuể; chúng phản lớn bị các loài chim săn mổi tiêu diệt; và diễu 
hâu hướng tầm nhìn theo những con mỗi của nó, nhiều tới mức mà ở 
một số vùng trên đại lục người ta khuyến cáo là không nên nuôi chim bổ 
câu trắng bởi vì rất đễ bị tiêu điệt. Vì vậy tôi thấy không có lý do gì để 
hoài nghi rằng chọn lọc tự nhiên là công cụ hiệu lực nhất trong việc tạo 
ra màu lông thích hợp cho từng loại gà gô và duy trì màu lông này, một 
cách hằng định và chính xác một khi màu lông này đã có được. Chúng ta 
không được nghĩ rằng việc tiêu diệt ngẫu nhiên một con vật có màu lông 
kỳ đị lại có ít tác dụng: chúng ta phải nhớ rằng việc phải huỷ một con 
cừu non có vệt đen rất nhạt trên lông trong một đàn cừu màu trắng là 
cân thiết như thế nào, Đối với thực vật thì các nhà thực vật học xem 
những tính trạng như có lông trên quả và màu cùi thịt của quả là những 
tính trạng không quan trọng nhưng ông Downing là một nhà trồng trọt 
nổi tiếng nói rằng ở Mỹ thì những quả đa trơn bị một loại con bọ cánh 
cứng là con bọ vòi vơi (cuculio) tắn công nhiều hơn những quả có lông; 
rằng quả mận tía mắc một bệnh gì đó nhiều hơn quả mận vàng, ngược 
lại thì một loại bệnh khác lại tấn công những quả đào ruột vàng nhiều 
hơn những quả đào có màu khác. Nếu nhờ sự giúp đỡ của kĩ xảo mà 
những khác biệt nhỏ nhặt này tạo ra được sự khác biệt rất lớn trong việc 
trồng một số giống cây, tất nhiên là trong tự nhiên, tại đây những cây 
này phải đẫu tranh với những cây khác và với một số kẻ thù, thì những 
khác biệt như vậy ắt sẽ quyết định một cách có hiệu lực giỗng cây nào, có 
lông hay trơn, ruột quả màu vàng hay tía, phải chiến thắng. 

Xem xét những điểm khác biệt nhỏ giữa các loài, những khác biệt có 
vẻ hoàn toàn không quan trọng, với một kiến thức rất hạn chế để phán 
đoán, chúng ta không được quên rằng khí hậu, thức ăn... có lẽ có một số 
tác động nhẹ nhàng và trực tiếp. Tuy nhiên cần thiết hơn là phải nhớ 


119 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


rằng có nhiều quy luật chưa biết về mối tương quan phát triển, nghĩa là, 
khi một cơ quan trong cơ thể bị biễn đổi và những biến đổi này được 
chọn lọc tự nhiền tích luỹ vì lợi ích của sinh vật, thì sẽ gây ra những biến 
đổi khác mà thường có bản chất bát ngờ nhất. 

Bởi vì chúng ta thầy rằng những biến đị khi thuần hoá xảy ra tại bất 
kỳ thời điểm đặc biệt nào đó trong cuộc đời bố mẹ, có xu hướng lặp lại ở 
con cháu cùng những thời điểm đó; - ví dụ, ở hạt giỗng của nhiều loại 
cây nông nghiệp và cây phục vụ cho nhà bếp; Ở giai đoạn tạo kén và 
bướm của con tằm; trong trứng gia cầm và màu lông tơ của gà con; ở 
sừng của cừu và trâu bò khí gần trưởng thành; - thì ở trong tự nhiên 
cũng vậy, chọn lọc tự nhiên tác động và làm biến đối sinh vật tại bất kỳ 
thời điểm nào, bằng cách tích luỹ những biến dị có lợi tại thời điểm đó và 
bằng cách đi truyền lại những biến đị này tại một thời điểm tương ứng. 
Nếu một loại cây cần nhờ gió phát tán hạt của nó đi xa hơn thì tôi thấy 
không có khó khăn hơn giưa việc chọn lọc tự nhiên tác động và việc 
người trồng bông tăng cường và cải thiện nhờ vào việc chọn lọc những 
hạt có lông từ những cây bông của mình. Chọn lọc tự nhiên có thể làm 
cho ấu trùng của một loại côn trùng biến đổi và thích nghỉ với nhiều 
hiểm nguy bất ngờ mà những hiểm nguy bất ngờ này hoàn toàn khác 
với những hiểm nguy bất ngờ liên quan đến côn trùng đã trưởng thành. 
Những biễn đổi này, theo luật tương quan, rõ ràng sẽ tác động đến câu 
tạo cơ thể lúc trưởng thành; và có lẽ trong trường hợp những con côn 
trùng chỉ sống vài giờ và không ăn gì, thì phần lớn cầu tạo cơ thể của 
chúng chỉ là kết quả của những biến đổi trong giai đoạn ấu trùng. Ngược 
lại, những biến đổi trong giai đoạn trưởng thành cũng sẽ có thể ảnh 
hưởng đến câu tạo cơ thể của âu trùng nhưng trong mọi trường hợp, 
chọn lọc tự nhiên sẽ bảo đảm là những biến đối xảy ra sau một biến đổi 
khác tại một thời điểm khác trong cuộc đời sẽ không gây tốn thương một 
chút nào cả: bởi vì nếu gây tốn thương thì nó ắt sẽ gây tuyệt chủng cho 
loài đó. 

Chọn lọc tự nhiên sẽ biến đổi cầu tạo cơ thể của thể hệ sau tương 
quan với bỗ mẹ chúng và của bố mẹ tương quan với thế hệ sau. Ở động 
vật sông thành bầy đàn thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm cho câu tạo cơ thể 
của từng cá nhân thích nghi với cộng đồng nếu từng cá nhân lợi dụng sự 


120 


Chọn lọc tự nhiên 


thay đổi được chọn lọc. Cái mà chọn lọc tự nhiên không làm được, đó là 
biến đổi cầu tạo cơ thể của một loài mà không đem lại cho nó một ưu thế 
nào, lại có lợi cho loài khác; mặc dù vẫn có những phát biểu về tác đụng 
này trong các nghiên cứu về lịch sử tự nhiên nhưng tôi không tìm thấy 
một nghiên cứu nào như vậy cả. Một cơ quan được dùng chỉ một lần 
trong suốt cuộc đời con vật, nêu rất quan trọng với nó thì phải được chọn 
lọc tự nhiên biến đổi đến mức nào đó; ví dụ, một số côn trùng có hàm 
lớn chì để đùng riêng cho một việc là mở cái kén - hoặc mỏ chim non rất 
cứng để phá vỡ trứng mà chưi ra. Người ta đã xác nhận rằng những con 
chim bồ câu nhào lộn có mỏ ngắn chết khí còn ở trong trứng nhiều hơn 
số có thể phá vỡ trứng để ra ngoài; vì vậy những người chơi chim phải 
hỗ trợ chúng bằng cách phá vỡ trứng. Hiện nay nếu tự nhiên phải làm 
cho bổ câu trưởng thành có mỏ rất ngắn vì lợi ích của chính loài bỗ câu 
thì quá trình biên đổi ắt phải rất chậm và đồng thời ắt có một quá trình 
chọn lọc khắt khe hơn xảy ra giữa những con chim non bên trong trứng, 
đó là những con chim non có mỏ khoẻ và cứng nhất và những con chim 
mà mỏ yêu chắc chắn phải chết: hoặc, phải chọn những quả trứng đễ vỡ 
và mỏng hơn, người ta biết là độ dày của vỏ trứng cũng biến đổi như 
những câu trúc khác. 


Chọn lọc theo giới tính 

Vì những tính trạng lạ hay xuất hiện trong điều kiện thuần hoá ở 
trong một giới và di truyền cho đứa con cùng giới nên trong tự nhiên có 
lẽ cũng xảy ra như vậy, và nếu như vậy thì chọn lọc tự nhiên có thể sẽ 
biến đổi những mối liên quan về chức năng của giới tính này trong môi 
quan hệ với giới tính kia,hoặc liên quan với những tập tính trong đời 
sống hoàn toàn khác nhau trong cả hai giới, ví đụ như trong trường hợp 
của côn trùng. Việc này làm tôi phải nói đôi lời về cái mà tôi gọi là sự 
chọn lọc theo giới tính. Việc này không phụ thuộc vào đấu tranh sinh 
tổn mà phụ thuộc vào cuộc đâu tranh giữa những con đực để giành lầy 
những con cái. Kết quả không phải là cái chết của kẻ thất bại mà là kẻ 
thất bại ít hoặc không có con. Do đó sự chọn lọc theo giới tính không 
khắc nghiệt như chọn lọc tự nhiên. Nói chung những con đực mạnh 
nhất, những con đực phù hợp nhất với nơi sống của chúng trong tự 


121 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nhiên sẽ để lại nhiều hậu đuệ nhất. Nhưng trong nhiều trường hợp, 
chiến thắng sẽ không phụ thuộc vào sức mạnh nói chung mà vào một vũ 
khí đặc biệt nào đó, đặc trưng riêng cho giỗng đực. Một con hươu không 
có sừng hoặc một con gà trồng không có cựa àt sẽ ít có cơ hội có con. Sự 
chọn lọc theo giới tính nhờ vào việc cho phép những kẻ chiến thắng sinh 
sản chắc chắn tạo ra sự dũng cảm, cựa dài và cánh khoẻ để tấn công, 
cũng như người chơi gà chọi biết rõ rằng họ có thể cải thiện vật nuồi của 
họ nhờ vào việc chọn lọc cần thân những con gà trồng tốt nhất. Tôi 
không biết cuộc chiến loại này trong tự nhiên ở cắp thấp như thế nào; 
những con cá sấu đực thường được mô tả là hiểu chiến, gầm rồng lên và 
cuộn mùnh, giống như những người Anhđiêng trong một điệu vũ chiến 
tranh, để chiếm hữu cơn cái; những con cá hồi đực chiến đấu suốt ngày 
đài; những con bọ vừng đực mang trên mình những vết thương đo 
những bộ hàm khống lỗ của những con đực khác. Có lẽ cuộc chiến khốc 
liệt nhát là giữa những con đực thuộc loại đa thê và những cuộc chiến 
như vậy thường được trang bị những vũ khí đặc biệt. Những động vật 
ăn thịt được trang bị tốt nhất, những phương tiện phòng vệ đặc biệt, cho 
chúng và cho những con khác, có được nhờ sự chọn lọc theo giới tính, ví 
dụ như bờm sư tử, tấm đệm lưng ở lợn lời và hàm răng có móc ở cá hồi 
đực; bởi vì tắm khiển bảo vệ cũng quan trọng để có được chiến thắng 
giống như gươm hoặc giáo. 

Giữa những con chim thì cuộc chiến thường có tính chất hoà bình 
hơn. Tất cả ai chú tâm đến vẫn để này đều tìn rằng có sự cạnh tranh 
khốc liệt nhất giữa con đực của nhiều loài chìm để đụ những con cái 
bằng giọng hót. Những con chim hét núi ở Guiana, những loài chim 
thiên đường và một số loài chim khác tập hợp lại; lần lượt từng con chim 
trỗng biểu điễn những bộ lông rực rỡ của chúng, làm những trò hề kỳ lạ 
trước những con chim mái đang đứng làm khán giả, đến cuối cùng chọn 
con trống hấp dẫn nhất làm bạn tình. Những ai chú tâm nhiều đến 
những con chỉm đang bị nhốt đều biết rõ rằng chúng thường có các sở 
thích và không thích riêng; do vậy ngài R. Heron đã mô tả một con công 
với bộ lông sặc sỡ hắp đẫn tất cả các con chim mái như thế nào. Có thể là 
âu trĩ nếu quy bắt kỳ hiệu quả nào cũng do những phương tiện có vẻ yếu 
ớt này. Ở đây tôi không thể đi vào chỉ tiết để bảo vệ quan điểm này; 


122 


Chọn lọc tự nhiên 


nhưng nếu con người trong một thời gian ngắn, tạo ra được đáng vẻ 
thanh lịch và vẻ đẹp cho giỗng gà bantam của mình, theo những tiêu 
chuẩn về cái đẹp thì tôi thầy không có lý do gì để nghi ngờ việc những 
con chim mái, nhờ vào việc chọn những con trống đẹp nhất và giọng hót 
du dương nhất theo tiêu chuẩn về cái đẹp của chúng, qua hàng ngàn thế 
hệ, phải tạo ra được một kết quả nổi bật. Tôi rất ngờ rằng một sỐ quy luật 
đã biết rõ về bộ lông của chỉm trỗng và chim mái, khi so sánh với bộ lông 
của chim non, có thể giải thích rằng bộ lông chủ yếu được biến đổi là 
nhờ vào sự chọn lọc theo giới tính, tác động khí chim bước vào tuổi sình 
sản hoặc trong mùa sinh sản; những biến đổi tạo ra như vậy đang được 
đi truyền tại những mùa hoặc tuổi tương ứng, hoặc chỉ nhờ con đực hoặc 
nhờ cả con đực và con mái. 

Như vậy, chính khi con đực và con cái của bất kỳ động vật nào có 
cùng tập quán chung nhưng khác nhau về cầu tạo cơ thể, màu lông hoặc 
cách trang trí, thì những khác biệt đó chủ yêu đo sự chọn lọc theo giới 
tính gây ra; nghĩa là, những con đực, qua nhiều thế hệ liên tiếp, có được 
một số ưu thế so với những con đực khác về vũ khí, về phương tiện bảo 
vệ hoặc sức quyền rũ; và truyền những ưu thế này cho những con đực 
thế hệ sau. Tuy vậy tôi không muốn quy mọi khác biệt về giới tính cho 
tác nhân này bởi vì khi chúng ta thấy những cái bất thường xuất hiện và 
gắn lên với giống đực ở các con vật nuôi của chúng ta (ví dụ như cái 
yếm thịt hoặc các chỗ lỗi lên như cái sừng ở những con chim trống, 
v.v...), thì chúng ta không tin những bất thường này là có ích cho con 
đực khi đánh nhau hoặc để hắp dẫn con mái. Chúng ta nhận thầy những 
trường hợp tương tự xảy ra trong tự nhiên, ví dụ, chùm lông ngực của 
con gà tây trồng không có ích hoặc cũng không phải là vật trang sức cho 
nó; thực ra nếu xuất hiện chùm lông này trong khi đang thuần hoá thì ắt 
phải gọi nó là quái đỊ. 


Những minh họa về tác động của chọn lọc tự nhiên 

Để nói rõ quá trình chọn lọc tự nhiên tác động như thế nào, xin đưa 
ra một hoặc hai minh họa tưởng tượng. Chúng ta hãy lây chó sói làm ví 
dụ, chúng săn các con vật khác làm mỗi nhờ vào mưu mẹo, sức mạnh và 


125 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


sự nhanh nhẹn; và chúng ta giả sử rằng con mỗi nhanh nhẹn nhất, một 
con hươu chằng hạn, trong vùng đó có dịp tăng số lượng hoặc những 
con mỏi khác bị giảm số lượng, vì vậy, trong thời gian này loài chó sói 
lâm vào cảnh kiếm thức ăn khó nhất. Trong hoàn cảnh như vậy, không 
có lý do gì để nghi ngờ việc những con sói nhanh nhẹn và xảo quyệt 
nhất sẽ có cơ hội tốt hơn để sống sót và vì vậy được chọn lọc và bảo tổn - 
miễn là chúng luôn giữ được sức mạnh để điều khiển con mỗi vào lúc 
này hoặc lúc khác khi chúng bị ép phải săn các con vật khác làm mỗi. Do 
đó, con người có thể cải thiện sự nhanh nhẹn cho những con chó săn thỏ 
bằng cách chọn lọc cần thận và có phương pháp hoặc bằng cách chọn vô 
thức và giữ lại những con chó tốt nhất mà không nghĩ gì đến việc biến 
đối vật nuôi cả. 

Dù không có sự thay đối về số lượng cân đối của con mỗi, thì một 
con sói con vẫn được sinh ra với xu hướng bẩm sinh là bám theo một loại 
con môi nào đó. Không phải việc này là không có thực vì chúng ta 
thường thấy có sự khác biệt rất lớn về xu hướng tự nhiên Ở các loài vật 
nuôi; ví dụ, một loại mèo bắt loại chuột lớn hơn chuột nhất; một loại 
mèo, theo như ông St. John, săn chim rừng, loại khác thì săn thỏ rừng 
hoặc thỏ nhà, và loại khác ở vùng đầm lầy vào ban đêm thì săn chim đế 
gà và chim đẽ giun. Xu hướng săn chuột lớn thay vì chuột nhất của loài 
mèo được đi truyền, Hiện nay, bất kỳ một thay đổi bẩm sinh nào dù nhỏ 
về tập quán hay cầu tạo cơ thể mà có lợi cho một con chó sói thì nó ắt có 
cơ hội tốt hơn để sống sót và đẻ con. Một số sói con có lẽ thừa hưởng 
được những tập quán hoặc câu tạo cơ thể như vậy và nhờ việc lặp đi lặp 
lại quá trình này mà một biên chủng mới được tạo ra và chúng có thể 
chiếm chỗ hoặc cùng tổn tại với đạng chó sói bố mẹ. Hoặc những con 
chó sói sống ở vùng núi và những con sống ở vùng thấp buộc phải săn 
mổi khác nhau; và nhờ việc bảo tổn liên tục những con sói thích hợp 
nhất cho hai vùng đất ắt sẽ có hai biến chủng sói hình thành một cách 
chậm chạp. Những biến chủng này khi gặp nhau sẽ lai chéo nhưng 
chúng ta sẽ trở lại vẫn để lai chéo sau. Tôi bố sung thêm là, theo ông 
Pierce, có hai biến chủng chó sói sống ở vùng nứi Catskill ở Mỹ, một 
đạng giống với chó săn thỏ mình thon chuyên săn hươu và một loại khác 
to hơn, chân ngắn hơn thường tắn công những đàn cừu, 


1243 


Chọn lọc tự nhiên 


Bây giờ chúng ta xem xét một trường hợp phức tạp hơn. Mội số loài 
cây tiết ra dịch ngọt, rõ ràng nhằm loại bỏ những tốn thương cho nhựa 
cây: việc này do các tuyến nằm ở gốc của các lá phụ của các cây họ đậu, 
và nằm ở mặt lưng của lá cây nguyệt qué. Dịch ngọt này tuy số lượng ít 
nhưng côn trùng rất thích tìm đến. Giả sử một ít địch ngọt này hay còn 
gọi là mật hoa Hết ra từ gốc của những cánh hoa. Trong trường hợp này, 
côn trùng khi tìm mật hoa sẽ phủ đầy phắn hoa và chắc chắn mang phần 
hoa từ hoa này đến nhuy hoa kia. Như vậy hai bông hoa khác nhau của 
cùng một loài được thụ phân chéo; và chúng ta có lý do để tin rằng (sau 
đây chúng ta sẽ bàn đến kỹ hơn) việc thụ phán chéo sẽ tạo ra những hạt 
giống rất tốt, chúng ắt sẽ có cơ hội tốt nhất để phát triển và sống sót. Một 
số hạt giống này có lẽ thừa hưởng được khả năng Hết ra mật hoa. Những 
bông hoa nào có tuyến dịch lớn nhất và tiết ra nhiều mật nhất thì có 
nhiều côn trùng đến nhiều nhất và ắt sẽ được lai chéo nhiều nhất; và 
như vậy sau thời gian dài ắt sẽ chiếm ưu thế. Những bồng hoa được ưu 
đãi và chọn lọc là những bông hoa có nhị hoa và nhuy hoa nằm ở chỗ 
phù hợp với kích thước của bông hoa và tập quán của côn trùng bay đến 
thì những yếu tố này ở mức độ nào đó cũng tạo thuận lợi cho việc di 
chuyển phần hoa từ hoa này sang hoa khác. Chúng ta phải lấy trường 
hợp côn trùng bay đến để thu thập phân hoa thay vì thu thập mật hoa; 
và do phần hoa tạo ra nhằm để thụ phần cho nên việc huỷ hoại phần 
hoa là một tổn thất để hiểu cho cây; tuy vậy, chỉ cần một ít phân hoa 
được những côn trùng thích phần hoa mang từ hoa này sang hoa kia, 
ban đâu là ngẫu nhiên và sau đó là thường xuyên, thì cũng có tác dụng 
thụ phấn chéo, mặc dù đến chín phần mười phần hoa bị huỷ hoại nhưng 
chừng đó vẫn còn là một nguồn lợi ích rất lớn cho cây; và những cá thể 
nào tạo ra được nhiều phắn hoa, và có bao phần ngày càng lớn thì ấắt sẽ 
được chọn lọc. 

Trong khi thực vật, nhờ quá trình bảo tốn liên tục hay chọn lọc tự 
nhiên làm cho những bông hoa ngày càng hắp dẫn hơn, trở nên rất hấp 
dẫn với côn trùng thì côn trùng, chúng không chủ tâm, cứ đều đặn mang 
phấn hoa từ hoa này sang hoa kia và do chúng làm việc này có hiệu quả 
nhất nên tôi có thể để dàng dẫn ra nhiều trường hợp đáng chú ý. Tôi sẽ 
chỉ đưa ra một trường hợp không phải quá nối bật mà là mủnh họa một 


125 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


bước cho việc phân biệt giới tính ở thực vật. Một số cây nhựa ruôi (hollu- 
free) chỉ có hoa cái; chúng có nhuy hoa to hết cỡ, và bón nhị hoa có bao 
phân bị teo lại, trong bao phân này không có lây một hạt phân hoa. Sau 
khi tìm thấy một cây cái cách một cây đực 6 thước Anh, tôi lấy nhuy hoa 
từ 20 bông hoa, từ nhiều cành khác nhau và xem đưới kính hiển vi thì 
thầy, tất cả không trừ một nhuy nào, đều có những hạt phân hoa, và một 
số nhuy có đảy phấn hoa. Bởi vì gió không còn thổi từ cây cái đến cây 
đực đã vài ngày rồi cho nên phần hoa không thể nhờ gió mang đi được. 
Thời tiết thì lạnh và khó chịu nên không thuận lợi cho ong, tuy vậy mỗi 
hoa cái mà tôi xem xét đều đã được thụ phấn có hiệu quả nhờ những con 
ong bám đầy phân hoa một cách ngẫu nhiên khi bay từ cây này sang cây 
kia tìm mật hoa. Nhưng trở lại trường hợp giả sử của chúng ta: ngay khi 
cây trở nên rất hấp dẫn với côn trùng nhờ vậy phần hoa được mang từ 
hoa này sang hoa kia một cách thường xuyên thì một quá trình khác phải 
xảy ra. Không một nhà tự nhiên học nào nghỉ ngờ ưu điểm của cái gọi là 
“s phân công lao động theo sinh lý”; vì vậy chúng ta có thể tin rằng việc 
trên một hơa hoặc trên toàn bộ cây chỉ có nhị hoa, và trên một hoa khác 
hoặc trên một cây khác thì chỉ có toàn nhuy hoa, là một ưu điểm. Ở các 
cây trông trong điều kiện sống mới, có khi cơ quan sinh dục đực hoặc cái 
trở nên ít nhiều bị bất lực; bây giờ nếu chúng ta giả sử việc này xảy ra 
trong tự nhiên dù ở mức độ rất nhẹ thì bởi vì côn trùng vẫn mang phần 
hoa từ hoa này sang hoa kia một cách bình thường và bởi vì việc phần 
chia giới tính ở thực vật là một ưu điểm theo nguyên lý của sự phân công 
lao động cho nên những cá thể nào ngày càng gia tăng xu hướng này ắt 
sẽ tiếp tục được ủng hộ và chọn lọc để cuỗi cùng tạo ra sự phân chia giới 
tính triệt đề. 

Bây giờ chuyển sang những côn trùng hút mật hoa trong ví dụ 
tưởng tượng của chúng ta: giả sử rằng cây mà chúng ta đã và đang gia 
tăng mật hoa nhờ chọn lọc liên tục là loại cây thường gặp; và một số côn 
trùng đựa vào mật hoa của cây đó để làm thức ăn. Tôi có thể đưa ra 
nhiều chứng cứ cho thấy là những con ong lo lắng cho việc tiết kiệm thời 
gian như thế nào; ví dụ như thói quen đục lỗ và hút mật hoa ở đáy của 
một số loại hoa, nhờ vậy chúng có thể đưa miệng vào dễ đàng. Nhờ để ý 
đến những việc này mà tôi thấy không có lý đo gì để nghỉ ngờ rằng một 


126 


Chọn lọc tự nhiên 


sự sai lệch ngẫu nhiên về kích thước và hình dáng của cơ thể hoặc về độ 
cong và chiều dài của cái vòi... mà chúng ta xem là quá nhỏ nhặt, có thể 
có lợi cho một con ong hoặc cồn trùng khác, nhờ vậy mà một cá thể có 
những tính trạng như vậy có thể lẫy được thức ăn nhanh hơn và có cơ 
hội tốt hơn để sống và sinh sản. Hậu duệ của nó ắt có lẽ thừa hưởng xu 
hướng có sai lệch nhỏ nhặt về câu tạo cơ thể. Những óng tràng hoa của 
cỏ ba lá hổng và đỏ (Triolium pralense và tncarnalưm) nhìn sơ qua thì có 
vẻ không khác nhau về chiều đài; vậy mà loài ong mật đễ dàng hút mật 
hoa của cỏ ba lá hồng nhưng không hút được mật của cỏ ba lá đỏ, loại 
này chỉ có loài ong nghệ mới hút mật được, vì vậy toàn bộ cánh đồng cỏ 
ba lá đỏ với nguồn mật hoa đổi đào và quý giá nhưng vô ích đỗi với loài 
ong mật. Như vậy, nếu vời của loài ong mật mà đài hơn một chút hoặc có 
câu tạo khác đi thì đây là ưu thế rất lớn cho nó. Ngược lại, tôi đã thây qua 
thực nghiệm, rằng việc thụ phân của cỏ ba lá phụ thuộc rất lớn vào 
những con ong khi bay đến làm rung động tràng hoa vì vậy làm đổ phẫn 
xuống bẻ mặt nhuy hoa. Như vậy, lại một lần nữa, nếu loài ong nghệ ở 
vùng nào đó mà ít đi thì loại cỏ ba lá đỏ nào mà có ống tràng hoa ngắn 
hơn hoặc chia sâu hơn thì đây là ưu thế rất lớn cho nó vì nhờ vậy mà loài 
ong mật có thể bay đến và hút mật cho nó. Như vậy, một loại hoa và một 
loại ong, hoặc tự nhiên hoặc cái này xảy ra sau cái kía, đã biến đổi và 
thích nghi với nhau một cách chậm chạp theo một phương thức hoàn 
hảo nhất nhờ việc bảo tổn liên tục những cá thể có những sai lệch có lợi 
lẫn nhau đù nhỏ nhặt. 

Tôi biết rõ rằng học thuyết chọn lọc tự nhiên này, được minh họa 
trong những trường hợp tưởng tượng trên, có thể bị những phản đối 
tương tự lúc đầu nhằm chống lại những quan điểm xuất sắc của ngài 
Charles Lyell về “những thay đổi hiện nay của trái đất qua mình họa của 
địa chất học”; nhưng hiện nay rất hiếm khi chúng ta nghe, ví dụ như, tác 
động của sóng biển, được gọi là một nguyên nhân không đáng kể, lên 
việc tạo thành những thưng lũng khống lỗ hoặc sự hình thành những 
vách đá đài chạy sâu vào trong đất hiển. Chọn lọc tự nhiên có thể tác 
động chỉ nhờ vào việc bảo tồn và tích luỹ những biến đối nhỏ xíu được 
đi truyền lại, mỗi biến đổi như vậy có lợi cho sinh vật được bảo tổn; và 
đo môn địa chất học hiện đại hầu như đã loại bỏ những quan điểm ví dụ 


127 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


như việc tạo ra những thung lũng khổng lỗ do sóng lũ tích, nên chọn lọc 
tự nhiên, nếu nó là một nguyên lý đúng đắn, cũng sẽ loại bỏ niễm tín 
cho rằng những sinh vật mới được sáng tạo liên tục hoặc cho rằng có sự 
biến đối đột ngột và đữ đội trong cầu tạo cơ thể. 


Bàn về việc lai chéo giữa các cá thể 

Ở đây tôi phải đi ra ngoài để một chút. Trong trường hợp động vật 
và thực vật có giới tính tách biệt, thì đi nhiên phải luôn luôn cần có hai cá 
thể kết hợp để sinh sản; nhưng trong trường hợp những loài lưỡng tính 
thì điều này không hề rõ ràng. Tuy vậy, tôi vẫn nghiêng về phía tin rằng 
trong tất cả các loài lưỡng tỉnh, hoặc ngẫu nhiên hoặc thường xuyên, hai 
cá thể kết hợp với nhau để sinh sản. Tôi có thể nói thêm là quan điểm 
này do Andrew Knight là người đầu tiên đưa ra. Chúng ta sẽ thấy tầm 
quan trọng của nó ngay; nhưng ở đây tôi phải bàn về để tài này hết sức 
ngắn gọn mặc đù tôi có đủ tài liệu được chuẩn bị cho một cuộc tranh 
luận rộng rãi. Tất cả động vật có xương sống, côn trùng và một số nhớm 
động vật lớn khác đều ghép cặp để sinh sản. Nghiên cứu hiện nay đã 
giảm số lượng những loài lưỡng tính giả định và trong số những loài 
lưỡng tính thực sự có một số lớn ghép cặp để sinh sản; nghĩa là có hai cá 
thể kết hợp với nhau một cách thường xuyên để sinh sản, đây là tất cả cái 
liên quan đến chúng ta. Nhưng vẫn còn nhiều loài động vật lưỡng tính, 
chúng chấc chắn không ghép cặp một cách thường xuyên và một số 
lượng thực vật rất lớn là lưỡng tính. Người ta có thể hỏi rằng có lý do gì 
để nghĩ rằng trong những trường hợp này có hai cá thể kết hợp với nhau 
để sinh sản? Bởi vì không thể đưa ra những chí tiết ở đây cho nên tôi 
phải đựa vào một số lưu ý chung mà thôi, 

Đầu tiên, tôi đã thu thập được một khối lượng chứng cứ rất lớn cho 
thây rằng, theo sự tin tưởng phố biến của hầu hết những người nuôi 
trồng, ở động vật và thực vật khi có sự lai chéo giữa hai biễn chủng khác 
nhau hoặc giữa hai cá thể cùng một biến chủng nhưng khác đòng thì sẽ 
tạo ra thế hệ sau khoẻ mạnh và sinh sản tốt; ngược lại, việc giao phối 
THÂN CẬN làm giảm sức sống và khả năng sinh sản; riêng những 
chứng cứ này làm cho tôi in rằng quy luật phổ biến của tự nhiên (mặc 
dù chúng ta hoàn toàn đốt đặc về ý nghĩa của quy luật này) là không có 


126 


Chọn lọc tự nhiên 


sinh vật nào tự nó thụ tinh để tồn tại mãi mà cần phải thỉnh thoảng, có lẽ 
ở những khoảng thời gian rất đài, lai chéo với một cá thể khác. 

Vì Hn rằng đây là một quy luật của tự nhiên, chúng ta có thể hiểu 
một số chứng cứ được xếp thành những loại lớn như sau, mà theo bắt cứ 
quan điểm nào khác là không giải thích được. Bất kỳ người lai giỗng nào 
cũng biết rằng hoa mà tiếp xúc với Ẩm ướt thì khó thụ phẫn như thế nào 
vậy mà rất nhiều loại hoa có bao phân và nhuy phơi trần ra với thời tiết! 
Nhưng nếu cần thỉnh thoảng phải có lai chéo thì phân hoa từ một hoa 
khác đi vào quá đễ đàng sẽ giải thích tình trạng phơi trần này, đặc biệt 
hơn khí mà bao phần và nhuy hoa thường nẫm quá gần nhau đến nỗi 
không thể tránh được sự tự thụ phân. Ngược lại, nhiều loại hoa có cơ 
quan sinh sản nằm gần nhau như ở họ đậu Hà Lan hoặc họ đậu có tràng 
hoa hình cánh bướm; nhưng ở một số hoa như vậy, mà có lẽ là tất cả, có 
sự thích nghi kỳ lạ gìữa cầu tạo của hoa và phương cách ong hút mật; bởi 
vì để hút được mật những con ong hoặc phải đổ phần hoa lên chính 
nhụy của hoa đó, hoặc mang phần hoa đến một hoa khác. Bởi vì việc ong 
bay đến những hoa họ đậu quan trọng đến nỗi tôi đã thấy rằng, qua 
những thực nghiệm được công bó ở nơi khác, việc thụ tỉnh bị suy giảm 
rất nhiễu nếu ngăn không cho ong bay đến. Hiện nay, không thể có 
chuyện ong bay từ hoa này sang hoa kia mà không mang phần hoa bởi 
vì tôi tin điều này có lợi rất lớn cho cây. Những con ong đóng vai trò 
giống như cây bút lông và chỉ cần chạm vào bao phần của hoa này rỗi 
chạm vào nhuy của hoa kia là đủ để thụ phân; nhưng không được nghĩ 
rằng những con ong sẽ lai giỗng cho nhiều loài khác nhau bởi vì nếu bạn 
đem phần hoa của nhiều cây khác loài trên cùng một cày bút lông thì loại 
phần hoa lây đầu tiên sẽ có một tác dụng vượt trội, nó sẽ phá huỷ một 
cách hoàn toàn và hãng định bất kỳ ảnh hưởng nào của loại phân hoa 
khác như ông Gartner' đã chỉ ra. 

Khi nhị hoa đột ngột bật về phía nhuy hoa hay chuyển động từ từ, cái 
này sau cái kia về phía nhuy hoa thì đường như sự xếp đặt chủ yếu là để 
bảo đảm cho việc tự thụ phần và rõ ràng là nó hữu ích cho mục đích này: 
nhưng thường cần cỏ Lắc nhân là côn trùng để làm cho nhị hoa bật ra, như 


- Xem chú thích trang 9U. 


129 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


ông Kolreuter' chỉ ra, trong trường hợp cây hoàng liên gai; và kỳ lạ là 
giống cây này đường như có sự bố trí đặc biệt cho việc tự thụ phân, người 
ta biết rõ là nễu những giống cây có quan hệ rất gần gũi hoặc những biến 
chủng mà trồng gần nhau thì hầu như không thể tạo những cây thuẫn 
chủng, tắt nhiên phần lớn chúng lai giỗng như vậy. Trong nhiều trường 
hợp khác khi mà khồng có sự hỗ trợ cho việc tự thụ phẫn thì có những 
cách bố trí đặc biệt, mà tôi có thể chỉ ra trong những bài viết của C. C. 
Sprengel2 và từ chính những quan sát của bản thân tôi, để ngăn cản một 
cách có hiệu quả nhuy hoa nhận phẫn hoa từ chính hoa của mình: ví dụ ở 
loài hoa Lohelia fulgens nhờ có sự bố trí tỉnh vị và thực sự đẹp mắt mà tất cả 
các hạt phẫn đều bị quét sạch khỏi các bao phần trước khi nhuy hoa đó có 
thể tiếp nhận phân hoa, và vì không có côn trùng bay đến những hoa này, 
ít nhất là trong vườn của tồi, cho nên không tạo được một hạt giống nào cả 
mặc dù tôi đã tạo ra rất nhiều hạt giống bằng cách bỏ phấn của hoa này 
lên nhuy của hoa kia; và trong khi những cây hoa Lobelia thuộc giống khác 
mọc cạnh đó nhưng có ong bay đến thì tạo ra nhiều hạt giống. Trong 
nhiều trường hợp khác dù không có sự bố trí về mặt cơ học đặc biệt để 
ngăn cản nhuy hoa nhận phần từ cùng một hoa, nhưng, như trong công 
trình của ông C. C. Sprengel chỉ ra và theo quan sát của tôi, hoặc là bao 
phấn nở ra trước khi nhuy hoa có thể nhận phân hoa để thụ phần, hoặc là 
nhuy hoa đã sẵn sàng để nhận phần hoa nhưng chưa có phần hoa do vậy 
những cây này thực ra là những cây có giới tính riêng biệt và phải thường 
xuyên được lai chéo. Những hiện tượng này thực là kỳ lạ! Rât kỳ lạ là bể 
mặt phần hoa và nhuy hoa trên cùng một hoa mặc dù nằm cạnh nhau 
giống như là để tự thụ phấn, thế nhưng trong nhiều trường hợp lại là 
không có tác dụng cho nhau! Nhưng rất đơn giản để giải thích những hiện 
tượng này trên cơ sở cho rằng một sự lai chéo không thường xuyên với 
một cá thể khác là có lợi và không thể thiếu được. 

Một số biến chủng cây cải bắp, cây củ cải, cây hành và một số cây khác 
khi trồng gần nhau thì tôi thấy phần lớn những cây giống con có được từ đó 
sau này chuyển thành những cây lai: ví dụ tôi trỏng 233 cây cây cài bắp 


! Joseph Gottlieb Kolreuter (1733-1816): nhà thực vật học, người Đức. 
Ý Christian Conrad Sprengel (1750-1816): nhà tự nhiên học, người Đức. 


150 


Chọn lọc tự nhiên 


được lây từ những biến chủng cải bắp khác nhau (mọc) gần nhau thì trong 
số này chỉ có 78 cây là cây cải bấp thực sự còn lại thì không phải. Bởi vì nhuy 
của mỗi hoa cây bắp cải không chỉ có 6 bao phân của chính nó mà còn có 
nhiều bao phân của những hoa khác trên cùng naột cây. Vậy thì tại sao mà 
lại có một số lớn hạt giỗng bị lai hoá như vậy? Tôi nghĩ là đo phấn hoa của 
một BIẾN CHỦNG khác có khả năng vượt trội hơn phấn hoa của chính hoa 
đó và đây là quy luật chung về những cá thể khoẻ mạnh có được từ sự lai 
chéo giữa những cá thể khác nhau trong cùng loài. Nhưng khi lai chéo với 
loài khác thì sẽ có kết quả ngược lại vì phấn hoa của chính cây đó sẽ có khả 
năng vượt trội hơn phần hoa lạ; nhưng chúng ta sẽ trở lại vấn để này trong 
một chương sau. 

Trong trường hợp một cây rất to trên đó có vô số hoa thì người ta có 
thể không thừa nhận là hiếm khi phần hoa được mang sang cây khác mà 
chỉ có từ hoa này sang hơa khác trên cùng một cây và như vậy là các hoa 
trên cùng một cây chỉ có thể được xem như là những cá thể riêng biệt 
trong nghĩa hẹp. Tôi Hn sự bác bỏ này có giá trị nhưng tự nhiên phần lớn 
đã dự phòng việc này bằng cách làm cho cây có xu hướng rất mạnh là chỉ 
có những hoa đơn tính. Khi giới tính được tách biệt ra mặc dù trên cùng 
một cây có cả hoa đực và hoa cái nhưng chúng ta có thể thấy rằng phân 
hoa phải được thường xuyên mang từ hoa này sang hoa kia; và điều này 
sẽ tạo cơ hội tốt hơn để phần hoa được mang từ cây này sang cây kia. 
Những cây thuộc về tất cả các bộ thì thường phân chia giới tính nhiều 
hơn những cây khác, tôi đã thấy điều này đúng như vậy ở nước mình; và 
theo yêu cầu của tôi, Ts. Hooker lập bảng gồm những cây ở New 
Zealand, Ts. Asa Gray thì ở Mỹ và kết quả đúng như tôi đã tiên đoán. 
Ngược lại, Ts. Hooker gần đây đã thông báo cho tôi biết rằng ông ta thấy 
rằng ở Úc thì không theo quy luật này; và tôi đã thực hiện một vài nhận 
xét về giới tính của cây trồng, cốt chỉ để kêu gọi sự chú ý về để tài này. 

Chuyển sang bàn luận một cách ngắn gọn về động vật: có một số 
loài lưỡng tính trên đất liền như động vật nhuyễn thể và giun đất; 
nhưng tất cả chúng đều ghép cặp. Cho đến nay, tôi chưa thầy một loại 
cộng vật nào sống trên cạn mà tự thụ tình cả. Chúng ta có thể hiển hiện 
tượng đáng chú ý này, nó tương phản gay gắt với thực vật sống trên cạn 
cần thiết phải có lai chéo không thường xuyên, nhờ việc để ý đến môi 


II 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


trường mà động vật trên c zn sinh sống và bản chất của việc thụ tỉnh; bởi 
vì chúng ta biết rằng khôn ,œ: có một phương tiện nào tương tự như vai trò 
của côn trùng và của gió đi với thực vật mà nhờ đó việc giao phối chéo 
có thể xảy ra ở động vật trần cạn mà không cần có hai cá thể. Ở động vật 
dưới nước, có nhiều ] oài lưỡng tính tự thụ tỉnh; nhưng nhờ có dòng 
nước là phương tiện ' ;õ ràng cho việc lai chéo ngẫu nhiên, Và cũng như 
đối với rường hợp của hoa, tôi vẫn còn bất lực không thể tìm ra một 
trường hợp nào mà một động vật lưỡng tính có cơ quan sinh sản nằm 
trong cơ thể một. ;ách hoàn hảo đến mức không thể có một cá thể khác 
có thể tiếp cận ở cược, sau khi đã tham khảo ý kiến với một trong những 
người có uy tín cao nhất là Gs. Huxley. Từ lâu, loài chân tơ đổi với tôi có 
vẻ là loài khó £ jài thích nhất khi đứng trên quan điểm này nhưng nhờ cơ 
hội may mắn tôi đã có thể chứng mảnh rằng, có hai cá thể đôi khi lai chéo 
với nhau mã c đ:ủ cả hai đều là loài lưỡng tính tự thụ tỉnh. 

Hầu h át cức nhà tự nhiên học đều chú ý đến một hiện tượng bắt 
thường kỲ ở lạ, ¿tó là ở cả động vật và thực vật, những loài cùng một họ và 
thậm cF ý tron;z cùng một giống, mặc dù cầu tạo cơ thể giống nhau thế 
nhưng không phải là hiếm khi một số lại là lưỡng tính và một số lại là 
đơn ` ánh. Nhưng thực ra, nếu tất cả các loài lưỡng tính thỉnh thoảng có 
lai : :héo với ninững cá thể khác thì sự khác biệt giữa loài lưỡng tính và loài 
đ' ơn tính trở nên rất nhỏ, ít nhất là về mặt chức năng. 

Từ một số nghiên cứu và những chứng cứ đặc biệt mà tôi đã thu 
thập được, nhưng không thể đưa ra ở đây, tôi càng có khuynh hướng 
nghi ngờ rằng, cả trong giới động vật và giới thực vật, việc lai chéo ngẫu 
nhiên là một quy luật của tự nhiên, Tôi biết rõ rằng, theo quan điểm này, 
có nhiều trường hợp khó giải thích mà tôi đang cỗ nghiên cứu. Như vậy 
cuối cùng, chúng ta có thể kết luận rằng ở nhiều sinh vật rõ ràng cân 
phải có sự lai chéo giữa hai cá thể cho mỗi lần sinh sản; ở những loài 
khác thì có lẽ chỉ xảy ra ở những khoáng thời gian dài nhưng tôi nghĩ 
không có loài nào có thể tự thụ tỉnh mãi mãi. 


Những trường hợp có lợi cho chọn lọc tự nhiên 
Đây là vẫn để cực kỳ phức tạp. Phần lớn những biến đổi đi truyềra 


được và đa đạng hoá là có lợi nhưng tôi tin rằng chỉ những khác biệt của 


132 


Chọn lọc tự nhiên 


cá thể cũng đủ rồi. Số lượng cá thể lớn, nhờ việc tạo cơ hội để những 
biến đổi có lợi xuất hiện tại những tiời điểm đã định, sẽ bù cho việc mỗi 
cá thể có số lượng biến đối ít và ti tín rằng đây là yêu tổ cực kỳ quan 
trọng cho việc thành công. Mặc du tự nhiên ban cho chọn lọc tự nhiên 
thời gian mênh mông đề thực hiện công việc của mình nhưng không 
phải là vô hạn bởi vì toàn bộ sinh vật đang đầu tranh, có thể nói như vậy, 
để giành chỗ đứng; của mình trong; tự nhiên, nếu bất kỳ loài nào mà 
không biến đối và cải thiện tương ứng với đối thủ của nó thì nó sẽ bị tiêu 
diệt ngay. 

Trong chọn lọc có phương pháp của con người, một người nuôi 
trồng chọn lựa một số đối tượng có hạn và nếu để lai chéo tự đo thì điều 
đó sẽ làm cho công việc của ông ta thất bại hoàn toàn. Nhưng khi có 
nhiều người, mặc dù không có ý định làm biến đổi vật nuôi, nhưng có 
chung một khuôn mẫu mà họ cho là hoàn hảo và tất cả đều có để chọn 
và thuần hoá từ những con vật tốt nhất của mình thì quá trình chọn lọc 
vô thức như vậy cũng tạo ra được nhiều biến đổi và cài thiện một cách 
chắc chắn nhưng chậm mặc dù phản lớn sự lai chéo xảy ra với những 
con vật kém chất lượng. Trong tự nhiên cũng như vậy, trên một vùng 
đất hạn hẹp, có những nơi chưa có những sinh vật chiếm cứ như đáng ra 
nó phải có thì chọn lọc tự nhiên thường có xu hướng bảo tôn mọi cá thể 
biến đổi theo đúng hướng, mặc dù ở nhiều mức độ khác nhau, để những 
cá thể tốt hơn lắp đầy những nơi chưa bị chiếm cứ đó. Trái lại, vùng đất 
mà rộng thì chắc chắn sẽ có những điều kiện sống khác nhau trên một số 
khu vực; và như vậy nều chọn lọc tự nhiên biến đổi và cải thiện một loài 
trong một số khu vực thì sẽ có sự lai chéo với những cá thể khác cùng 
loài ở vùng ranh giới của các khu vực đó. Trong trường hợp này thì tác 
dụng của lai chéo hầu như không thể đối trọng được với chọn lọc tự 
nhiên vốn luôn luôn có xu hướng biễn đổi mọi cá thể trong một khu vực 
hầu như cùng một kiểu theo điều kiện sống khu vực đó; bời vì trong một 
vùng đất liên tục thì điều kiện sống thường biến đổi đần dẫn mà không 
nhận biết được từ khu vực này sang khu vực khác. Sự lai chéo sẽ có ảnh 
hưởng lớn nhất lên những động vật cặp đôi để sinh sản mà đi lang thang 
nhiều nhất và không sinh sản với tốc độ quá nhanh. Vì vậy những động 
vật có bản chất như vậy, ví dụ loài chim, những biến chủng chìm thường 


155 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


bị giới hạn cho một vùng riêng biệt và tối in đúng là như vậy. Ở những 
sinh vật lưỡng tính chỉ thỉnh thoảng mới lai chéo, rất ít đi lang thang và 
sinh sản với tốc độ rất nhanh thì ở bất kỳ đâu, những biến chủng mới và 
được cải thiện cũng có thể được hình thành rất nhanh và tự chúng phải 
duy trì theo một nhóm cho nên mọi thứ lai chéo có xảy ra cũng chủ yếu 
xảy ra giữa những cá thể trong cùng biến chủng mới đó, Một biến chủng 
địa phương một khi được hình thành như vậy sau đó sẽ phát triển đẳn 
dần sang các khu vực khác dựa vào nguyên tắc trên mà những người 
làm vườn ươm thường thích chọn những hạt giống từ những quần thể 
lớn của những cây cùng biến chủng bởi vì sẽ giảm thiểu cơ hội lai chéo 
với những biến chủng khác. 

Thậm chí trong trường hợp những động vật sinh sản chậm mà cặp 
đôi trong mỗi lần sinh sản thì chúng ta không được đánh giá quá cao tác 
dụng của lai chéo trong việc làm cho quá trình chọn lọc tự nhiên chậm 
lại; bởi vì tôi có thế liệt kê ra nhiều chứng cứ cho thấy rằng trong cùng 
một vùng, các biến chủng của cùng một động vật vẫn có thể duy trì lâu 
đài sự khác biệt về địa điểm mà chúng hay đến, về việc cặp đồi vào 
những mùa khác nhau hoặc với những biến chủng khác mà chúng muốn 
ghép cặp với nhau. 

Việc lai chéo có vai trò rât quan trọng trong tự nhiên trong việc giữ 
cho những cá thể cùng loài hoặc cùng biến chủng có những tính trạng 
giống nhau và chính xác. Như vậy rõ ràng nó sẽ tác động có hiệu quả 
hơn đỗi với động vật ghép cặp cho mỗi lẳn sinh sản; nhưng tôi đã cố 
gắng để chứng minh là chúng ta có lý do để tin rằng việc lai chéo ngẫu 
nhiên xảy ra ở tất cả động vật và thực vật. Dù lai chéo chỉ xảy ra ở từng 
thời điểm cách nhau một khoảng thời gian đài nhưng tôi tin chắc rằng 
thế hệ con cháu được tạo ra như vậy vẫn khoẻ hơn và mắn đẻ hơn nhiều 
so với thế hệ con cháu sinh ra từ việc tự thụ tỉnh kéo đài, rằng chúng sẽ 
có cơ hội tốt hơn để sống sót và phát triển giỗng nời của chúng; và như 
vậy, trong thời gian đài, ảnh hưởng của sự lai chéo là rất lớn đù nó chỉ 
xảy ra ở những thời điểm hiếm hơi. Nếu có tổn tại những sinh vật không 
bao giờ lai chéo thì tính đồng nhất vẻ tính trạng có thể được duy trì giữa 
chúng cũng như điều kiện sống duy trì không đổi, chỉ nhờ vào nguyên 
lý thừa kế và nhờ vào chọn lọc tự nhiên tiêu điệt những đạng khác với 


1ð4 


Chọn lọc tự nhiên 


dạng đích thực; nhưng nếu điều kiện sống thay đối và chúng phải biến 
đổi thì sự đồng nhất về tính trạng chỉ có thể truyền lại cho thế hệ sau đã 
bị biến đối bằng cách nhờ chọn lọc tự nhiên giữ lại những biến đổi có lợi 
tương tự. 

Sự cách ly cũng là một yếu tố quan trọng trong quả trình chọn lọc tự 
nhiên. Trên một vùng đất biệt lập hoặc có giới hạn thì điều kiện sống 
hữu cơ và vô cơ thường sẽ rất đổng nhất cho nên chọn Ìoc tự nhiên sẽ có 
xu hướng biến đổi mọi cá thể của một loài khắp vùng đó theo cùng một 
kiểu hrơng ứng với điều kiện sống giỗng nhau. Việc lai chéo với những 
cá thể cùng loài sống ở những khu vực chung quanh và có điều kiện 
sống khác cũng sẽ không xảy ra. Nhưng có lẽ sự cách ly tác động có hiệu 
quả hơn trong việc kiểm soát việc nhập cư những sinh vật thích nghí tốt 
hơn với những thay đối vật lý như khí hậu hoặc nền đắt ở được nâng cao 
lên... và như vậy những nơi ở mới vẫn để dành cho những cư dân cũ 
đâu tranh với nhau và trở nén thích nghỉ thông qua việc biên đổi câu tạo 
cơ thể và thể tạng của mình. Cuối cùng, việc cách ly, nhờ kiểm soát việc 
nhập cư và hậu quả của nó là sự cạnh tranh, cho phép bắt kỳ biến chủng 
mới nào có đủ thời gian để cải thiện đần dẫn; và việc này đôi khi có tầm 
quan trọng trong việc hình thành loài mới. Tuy nhiên, nêu vùng đất cách 
ly quá nhỏ, hoặc đơ có hàng rào bao bọc chung quanh hoặc đo có những 
điều kiện sống rất đặc trưng, tổng số cá thể sống trên vùng đất đó nhất 
thiết phải rất nhỏ; và việc số lượng cá thể ít quá sẽ làm chậm quá trình 
hình thành loài mới thông qua chọn lọc tự nhiên do việc giảm cơ hội 
xuất hiện những biến đổi có lợi. 

Bây giờ, nếu chúng ta quay trở lại tự nhiên để kiếm chứng những 
điều nói trên và xem xét bất kỳ vùng đất nhỏ mà biệt lập, ví đụ một hòn 
đảo giữa đại dương, mặc dù tổng số cá thể sống trên đó là nhỏ, mà 
chúng ta sẽ thấy trong chương nói vẻ sự phân bố theo địa lý, nhưng 
những loài sống ở đó phần lớn là những loài đặc hữu, nghĩa là chỉ có ở 
đó mà thôi, nơi khác không có. Vì vậy, thoạt nhìn thì một hòn đảo giữa 
đại đương có vẻ rất thuận lợi cho việc hình thành loài mới. Nhưng nếu 
nghĩ như vậy là chúng ta có thể tự mắc lừa bản thân mình rất nhiều, bởi 
vì để chắc chắn một vùng đất nhỏ mà biệt lập, hoặc một vùng đất rộng 
lớn và mở cửa ví dụ một châu lục có phải là nơi thuận lợi nhất cho việc 


155 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


hình thành loài mới hay không thì chúng ta phải so sánh trong những 
thời gian bằng nhau, và chúng ta có thể làm được điều này. 

Mặc dù tôi không nghỉ ngờ việc cách ly có tầm quan trọng đáng kể 
trong việc hình thành loài mới, nhưng xét toàn thể thì tôi vẫn nghiêng về 
phía tin rằng độ lớn của vùng đất sống có tầm quan trọng hơn, nhất là 
trong việc hình thành loài mới có khả năng phân bố rộng và tổn tại lâu 
đài. Trên vìng đất rộng lớn và mở cửa thì không chỉ có nhiều cơ hội tốt 
hơn cho việc phát sinh những biến đối có lợi từ một số lượng lớn những 
cá thể cùng loài mà điều kiện sống cũng phức Lạp hơn đo có nhiều loài 
khác nhau cùng tổn tại; và nếu một số loài trong số này bị biến đổi và 
được cải thiện thì những loài khác cũng phải biến đổi theo một mức đệ 
tương ứng nếu không sẽ bị tiêu diệt. Mỗi dạng mới ngay sau khi đã được 
cải thiện nhiều rồi sẽ lan tràn qua những vùng đất liền kể và mở cửa, và 
như vậy bước vào cuộc đấu tranh với những cá thể khác. Do vậy, càng 
nhiều vùng đất mới được tạo ra thì cuộc đầu tranh giành quyền sông Ờ 
đó càng ác liệt trên vùng đất rộng hơn là trên vùng đất nhỏ và biệt lập. 
Hơn nữa, những vùng đất rộng, tuy hiện nay là liên tục nhưng do ở 
những độ cao khác nhau, cho nên thường có điểu kiện sống thay đối 
thất thường, vì vậy tác động của sự cách ly, ở mức độ nảo đó, thường xảy 
ra đồng thời. Cuối cùng, tôi kết luận rằng, mặc dù những vùng đất nhỏ 
mà biệt lập có lẽ trong một số phương diện nào đó là thuận lợi cho việc 
hình thành loài mới, nhưng quá trình biến đối thường xảy ra nhanh hơn 
ở những vùng đất rộng; và quan trọng hơn là, những loài mới được tạo 
ra trên những vùng đất rộng đã chiến thắng nhiều đối thủ, sẽ là loài 
phân bó rộng nhất, sẽ tạo ra nhiều loài mới và biến chủng mới nhất và 
do đó, đóng vai trò quan trọng trong việc làm thay đối lịch sử thế giới 
hưu cơ. 

Có lẽ đứng trên những quan điểm này chúng ta sẽ hiểu một số sự 
kiện sẽ được nói đến trong chương bàn về sự phân bố theo địa lý; ví dụ, 
những sản phẩm của tiểu lục địa châu Úc được sản xuất ra trước đây và 
hiện nay rõ ràng đang được tạo ra so với sản phẩm của vùng Á - Âu rộng 
lớn hơn. Cũng như vậy, chính những sản nhấm từ những lục địa trở nên 
nội địa hoá trên quy mô quá lớn trên những hòn đảo. Trên những hòn 
đảo nhỏ, cuộc đua vì sự sống không ác liệt cho nên sẽ ít có biến đổi và ít 


156 


Chọn lọc tự nhiên 


có điệt chủng, Vì vậy, có lẻ, quần thể thực vật ở Madeira, theo Oswald 
Heer', giống như quản thể thực vật ở kỷ thứ ba đã tuyệt chủng ở châu 
Âu. Tất cả vùng nước ngọt, gộp chung lại với nhau, tạo ra vùng đất nhỏ 
so với vùng biển và đất liển là vùng đất rộng; và như vậy, cuộc đấu tranh 
giữa những sinh vật sống trong nước ngọt ít ác liệt hơn những nơi khác; 
những đạng sinh vật mới được tạo ra chậm hơn và những đạng sinh vật 
cũ bị tiêu diệt cũng chậm hơn. Chính trong môi trường nước ngọt mà 
chúng ta đã tìm ra 7 giống cá vảy láng (Ganoid), những sinh vật còn sót 
lại của một bộ đã một thời chiếm ưu thế: và trong nước ngọt, chúng la 
tìm thấy một số đạng tương tự hiện nay đã biết, như thú mỏ vịt 
(Ormithorhynchus) và loài cá thở cả bằng mang lẫn bằng phối (Lepidosiren) 
mà, giống như hoá thạch, làm trung gian liên kết với một số bộ hiện nay 
xếp cách nhau xa trong bậc thang tiến hoá của tự nhiên. Những dạng 
tương tự này có thể xem như những hoá thạch sống; chúng sống kéo đài 
đến tận ngày nay đựa vào việc sống trong vùng hạn hẹp và nhờ vậy đối 
phớ với cuộc cạnh tranh ít ác liệt hơn. 

Trong chừng mực cho phép của vẫn để cực kỳ phức tạp này, để tóm 
tắt những hoàn cảnh thuận lợi và bất lợi cho quá trình chọn lọc tự nhiên, 
nhìn về tương lai, tôi kết luận rằng, đối với những sản phẩm trên cạn, 
một vùng đất lục địa rộng lớn có lẽ đã trải qua nhiều lần trồi sụt của nền 
đất và do vậy sẽ tổn tại trong điều kiện sống thay đối thất thường trong 
thời gian đài sẽ là yếu tô thuận lợi nhất cho việc hình thành nhiều đạng 
sống mới có khả năng tổn tại lâu dài và phán bố rộng khắp. Đối với 
những vùng đất ban đầu là một lục địa và cư đân của nó, trong giai đoạn 
này có rất nhiều cá thể và chủng loại, sẽ là đổi tượng cho sự cạnh tranh 
rất ác liệt. Sau này đo đất lún xuống, lục địa này biến thành những hòn 
đảo lớn, riêng biệt nên sẽ có nhiều cá thể cùng loài trên mỗi đảo: việc lai 
chéo trên vùng ranh giới của mỗi loài như vậy sẽ không xảy ra: sau 
những thay đổi của điểu kiện vật lý mà việc đi cư bị ngăn chặn cho nên 
những nơi ở mới trên mỗi hòn đảo sẽ đo những cư dân cũ đã biến đổi 
chiếm cứ hết; rổi thời gian cho phép các biến chủng trong mỗi loài đó 
biến đổi và hoàn thiện. Khi nên đất được nâng lên lại thì những hòn đảo 


- OØswald TTIcer (1809-1885): nhà tự nhiên học, người Thụy 51. 


157 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


lại trở thành những đại lục, lúc đó lại xảy ra cuộc đấu tranh ác liệt: 
những biến chủng nào được cải thiện và chiếm ưu thể nhất sẽ bành 
trướng: những dạng ít được cải thiện sẽ bị tiêu diệt, số lượng cân đối 
tương đỗi giữa các cư dân khác nhau sẽ lại thay đổi trên những đại lục 
mới này; và một lần nữa sẽ có một cuộc giao tranh với lực lượng cân 
bằng để cho chọn lọc tự nhiên cải thiện hơn nữa những cư dân của nó và 
nhờ vậy sẽ tạo ra những loài mới. 

Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng chọn lọc tự nhiên thường diễn ra cực 
kỳ chậm chạp. Tác động của nó tuỳ thuộc vào việc trong tự nhiên đang 
có chỗ đành cho những cư dân đang biến đối chiếm cứ. Những chỗ như 
vậy thường phụ thuộc vào những thay đối về mặt vật chất, thường xảy 
ra rất chậm, và vào việc ngăn chặn sự di cư của những sinh vật thích 
nghỉ tốt hơn. Nhưng có lẽ tự nhiên phụ thuộc nhiều hơn vào một số cư 
dân đang biến đổi dần dần; vì vậy mối quan hệ qua lại giữa những cư 
đân khác cũng bị xáo trộn. Không øì bị tác động cả trừ phi xảy ra những 
biến đối có lợi và bản thân sự biến đổi rõ ràng là một quá trình rất chậm. 
Việc lai chéo tự do thường làm cho quá trình này chậm đi vất nhiều. 
Nhiễu người sẽ nói rằng chỉ những nguyên nhân này cũng đủ chấm dứt 
hoàn toàn tác động của chọn lọc tự nhiên. Tôi không tin như vậy. Trái 
lại, tôi tin rằng chọn lọc tự nhiên luôn luôn tác động rất chậm, thường 
chỉ qua những khoảng thời gian dài và thường chỉ tác động lên một số 
rất ít cá thể trên cùng vùng đất đó và trong lúc đó. Hơn nữa, tôi còn tin 
rằng, tác động rất chậm và ngắt quãng của chọn lọc tự nhiên hoà hợp 
một cách hoàn hảo với những điều mà địa chất học nói với chúng ta về 
tốc độ và phương thức mà các sinh vật trên thế giới này đã thay đối. 

Mặc dù quá trình chọn lọc có thể là chậm, nhưng nếu con người yếu 
đuối có thể làm được rất nhiều nhờ chọn lọc nhân tạo thì tôi thấy những 
biến đổi là vô tận nhằm đạt đến sự thích nghi hoàn hảo và phức tạp vô 
cùng giữa những sinh vật với nhau và với điểu kiện sống của chúng mà 
chọn lợc tự nhiên tác động qua thời gian dài, 


Sự tuyệt chủng 
Vấn để này sẽ được bàn đến đẩy đủ hơn trong chương nói về địa 
chất học nhưng phải nói ra ở đây vì nó có lên quan mật thiết đến chọn 


158 


Chọn lợc tự nhiên 


lọc tự nhiên. Chọn lọc tự nhiên tác động chủ yêu qua việc bảo tôn những 
biến đị có lợi về phương diện nào đó mà do đó những biến dị này sẽ 
được kéo đài. Nhưng đo việc gia tăng số lượng cá thể theo cấp số nhân 
cho nên vùng đất nhanh chóng ngập tràn cư dân, vì vậy khi loại được 
chọn và được tạo thuận lợi gia tăng số lượng thì loại ít được thuận lợi sẽ 
giảm và trở nên ngày càng hiểm. Hiểm có là tiền để của tuyệt chủng, địa 
chất học nói với chúng ta như vậy. Chúng ta cũng có thể thấy rằng bất 
cứ loại nào mà có số lượng ít, qua sự biến đổi của thời tiết và số lượng kẻ 
thù, chúng có xu hướng tuyệt chủng hoàn toàn. Nhưng chúng ta có thể 
đi xa hơn trong vấn để này nữa; bởi vì những dạng mới được tạo ra 
chậm và liên tục, (trừ phí chúng ta tin rằng số lượng những đạng đặc biệt 
tiếp tục gia tăng mãi và hầu như vô hạn), số lượng của chúng không 
tránh khỏi trở thành tuyệt chủng. Địa chất học chỉ ra cho chúng ta một 
cách rõ ràng rằng, số lượng những dạng đặc biệt đã không tắng một cách 
vô hạn; và thực ra chứng ta có thể hiểu được lý do tại sao chúng đã 
không tăng được như vậy, bởi vì chỗ ở trong tự nhiên không phải là vô 
hạn - không phải vì chúng ta biết là chưa có nơi nào đã có số loài tối đa 
cả. Có lẽ không có nơi nào đã ngập đây cư dân cả, ví dụ ở vùng mũi Hảo 
Vọng, nơi mà có nhiễu loài cây nhất hơn bắt cứ đâu trên thế giới nhưng 
khi nhập một số cây ngoại lai vào thì, như chúng ta biết, cũng không làm 
tuyệt chủng cây nội địa nào cả. 

Hơn nữa, những loài có số lượng cá thể nhiều sẽ có cơ hội tốt nhất 
để có những biến đị có lợi trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng 
ta có bằng chứng vẻ việc này, trong chương II, chỉ ra rằng chính những 
loài hay gặp là những loài tạo ra số lượng lớn nhất những biến chủng 
được ghí nhận hoặc những )oài khởi sinh. Vì vậy những loài hiểm gặp sẽ 
bị biến đổi và cải thiện chậm trong khoảng thời gian nhất định và như 
vậy trong cuộc đấu tranh sinh tổn chúng sẽ bị những hậu duệ đã biến 
đổi của những loài hay gặp hơn đánh bại. 

Từ những nghiên cứu như vậy, tôi nghĩ không thể tránh được việc 
khi những loài mới được tạo ra theo thời gian qua quá trình chọn lọc tự 
nhiên thì những loài khác sẽ trở nên ngày càng hiễm và cuỗi cùng tuyệt 
chủng. Những đạng sinh vật cạnh tranh cận kể với những dạng sinh vật 
đang biến đổi và cải thiện là những dạng sinh vật phải chịu đựng lớn 


159 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


nhất. Và chúng ta đã thẫy trong chương Đầu tranh Sinh tổn là chính 
những đạng gần gũi nhất - những biến chủng cùng một loài và những 
loài cùng một giống hay giống có liên quan - chúng gần như có cùng cầu 
tạo cơ thể, thể tạng và tập tính nên thường là những kẻ cạnh tranh ác liệt 
nhất với nhau. Như vậy, mỗi biến chủng hay loài mới, trong quá trình 
hình thành, sẽ tạo ra áp lực lớn nhất lên những bà con gần gũi nhất và có 
xu hướng tiêu điệt chúng. Chúng ta xem quá trình huỷ diệt tương tự xảy 
ra giữa những vật nuôi, cây trỗổng qua việc con người chọn lọc những 
dạng được cải thiện. Nhiều trường hợp kỳ lạ cho thấy những nòi mới của 
trâu bò, cừu và các động vật khác, các biến chủng của các loại hoa, đã 
chiếm chỗ của những loài kém phẩm chất hơn và già nua hơn nhanh 
như thế nào. Ở vùng Yorkshire trong lịch sử người ta biết rằng loài bò 
đen cô xưa đã bị loài bồ có sừng dài thay thê và loài bò sừng dài này "bị 
loài sừng ngắn quét sạch giỗng như là bị địch hạch Hêu diệt" (Tôi dẫn lời 
của một nhà văn viết về nghề nông). 


Sự phân ly của tính trạng 

Nguyên lý mà tôi gọi tên theo thuật ngữ này có tầm quan trọng rất 
lớn trong lý thuyết của tôi, và tôi tin rằng nó sẽ giải thích nhiều sự kiện 
quan trọng. Đầu tiên, các biến chủng, thậm chí là những biến chủng nổi 
bật, dù có những tính trạng của loài - như những nghi ngờ thâm căn cố đề 
về cách xếp loại chúng mà một số trường hợp đã chỉ ra - chắc chắn khác 
nhau ít hơn nhiều so với những loài thực sự và khác biệt với nhau. Tuy 
vậy, theo quan điểm của tôi, biến chủng chính là loài đang hình thành, 
hoặc như tôi đã gọi, loài khởi sinh. Vậy thì làm thế nào mà sự khác biệt 
nhỏ giữa các biến chủng lại trở thành sự khác biệt lớn giữa các loài? Chính 
Vì việc này xảy ra thường xuyên cho nên chúng (a phải luận ra từ việc 
trong tự nhiên có vô số loài có sự khác biệt rất rõ; trái lại, các biến chủng, 
cái mà người ta cho sẽ là bố mẹ hay dạng ban đầu của những loài thực sự 
trong tương lai, lại khác nhau một cách không rõ ràng và không đáng kể. 
Chỉ có sự ngẫu nhiên, chúng tôi gọi như vậy, mới làm cho một biến chủng 
khác với bố mẹ chúng ở một vài tính trạng, và con cháu của biến chủng 
này lại khác với bố mẹ chúng cũng ở cùng một tính trạng này nhưng Ở 
mức độ lớn hơn; nhưng chỉ việc này không thối sẽ không bao giờ giải 


14Ö 


Chọn lọc tự nhiên 


thích được một số lượng khác biệt lớn và hay xảy ra đến như vậy giữa các 
biến chủng cùng loài và các loài cùng giống. 

— Cũng giống như công việc thường xuyên của tôi, bây giờ chúng La 
hãy tìm sự thực về vẫn đề này từ những sản phẩm thuần hoá. Chúng ta 
sẽ thầy ở đây những sự việc giỗng nhau. Một người chơi chim chú ý đến 
một con bổ câu có cái mỏ hơi ngắn; người khác thì chú ý đến con có cái 
mò hơi đài; và theo nguyên tắc đã được thừa nhận là "người sành chơi 
không và sẽ không ngưỡng mộ những cái trung bình, họ chỉ thích những 
cái thái cực", cả hai tiếp tục chợn và nuồi dưỡng những con có mỏ ngày 
càng dài hoặc những con có mỏ ngày càng ngắn (điều này đã xảy ra với 
bổ cầu nhào lộn). Tương tự như vậy, chúng ta có thể giả định là lúc ban 
đầu có người thích ngựa chạy nhanh, người thích ngựa khoẻ, người 
thích ngựa to lớn. Sự khác biệt lúc đầu ắt là rất nhỏ; theo thời gian, từ 
việc chọn lọc liền tục những loại ngựa chạy nhanh, ngựa khoẻ, sự khác 
biệt ngày càng lớn hơn và được xem như đang hình thành hai nòi phụ; 
cuối cùng, sau hàng thế kỷ, những nòi phụ biến đổi thành những nòi 
riêng biệt. Bởi vì sự khác biệt đẫn dần trở nên rõ rệt cho nên những con 
vật kém chất lượng có những tính trạng trung gian, nghĩa là không 
nhanh mà cũng không khoẻ sẽ bị bỏ quên và biên mất. Như vậy, ở đây 
chúng ta thầy trong những sản phẩm của cơn người, tác động của cái gọi 
là nguyên lý phân ly tính trạng đã tạo ra sự khác biệt, ban đầu chỉ mới 
nhận ra, rồi được tăng lên dẫn dẫn, và tạo ra các nòi phân ly tính trạng 
với nhau và với bỗ mẹ chúng, 

Nhưng người ta có thể hỏi, nguyền lý này có thể áp dụng trong tự 
nhiên như thế nào? Tôi tin rằng nó có thể và thực sự áp dụng rất hiệu 
quả, từ trường hợp đơn giản như hậu duệ của bất kỳ một loài nào càng 
có nhiều biển đối về cấu tạo cơ thể, thể tạng và lập quán thì chúng sẽ 
càng chiếm chỗ nhiều hơn trong thể chế của tự nhiên và như vậy càng 
thuận lợi để gia tăng số lượng. 

Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong trường hợp những động vật 
có tập tính đơn giản. Lẫy ví dụ loài thú ăn thịt, số hượng của chúng trong 
một vùng từ lâu đã đạt mức cân bằng. Nếu tự nhiên cho phép chúng gia 
tăng thì chúng có thể gia tăng (vùng đất không thay đổi về điều kiện 
sống) chỉ nhờ vào việc hậu duệ của chúng chiếm lẫy chỗ của các động 


141 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


vật khác: ví dụ, một số có thể ăn loại mỗi mới dù sống hay chết, một số 
có thể sống ở những vị trí mới như trèo cây, lội nước, và một số thì hóa ra 
ít thích ăn thịt hơn. Nếu hậu duệ của động vật ăn thịt càng trở nên đa 
đạng hoá về tập tính và cấu tạo cơ thể thì chúng càng có khả năng chiếm 
nhiều chỗ để sông. Điều này không chỉ áp dụng cho một động vật mà 
cho mọi loài động vật, cho mọi lúc, với điều kiện chúng phải có biến đổi 
vì nếu không thì chọn lọc tự nhiên không làm được gì cả. Đối với thực 
vật cũng vậy. Người ta đã chứng minh trên thực nghiệm là, nếu một 
miếng đất chỉ gieo một loài cỏ và một miếng đất khác giống như vậy 
nhưng gieo một vài giỗng khác nhau thì trên miếng đất thứ hai người ta 
thu được nhiều loại cỏ và số lượng cỏ cũng nhiều hơn ở miếng đất thứ 
nhất. Người ta cũng thu được kết quả tương tự như vậy khi lần đầu thì 
trồng một biến chủng lúa mì còn lần sau thì trồng một vài biến chủng lúa 
mì trên những mảnh đất giống nhau. Vì vậy, nếu một loài cỏ đang biến 
đổi và người ta chọn lọc liên tục những biến chủng khác nhau không tới 
mức là các loài cỏ hoặc các biến chủng riêng biệt thì sẽ có nhiều cây thuộc 
loài cỏ này, kế cả hậu duệ đã biến đối của nó, có thể cùng sống được trên 
cùng một mảnh đất. Và chúng ta biết rõ rằng mỗi loài và mỗi biến chủng 
cò được trồng hằng năm với số lượng hạt giống rất nhiều; như vậy có thể 
nói rằng chúng đang đấu tranh hết sức mình để gia tăng số lượng. Vì 
thế, tôi không nghỉ ngờ việc cho rằng, qua hàng ngàn thế hệ, những biến 
chủng cỏ khác biệt nhất của bất kỳ loài cỏ nào cũng luôn luôn có những 
cơ hội tốt nhất để chiến thắng và gia tăng số lượng, do đó thay thế 
những biến chủng cỏ ít khác biệt; và những biến chủng, sau khi có được 
sự khác biệt rất nhiều với những biến chủng còn lại, sẽ được xếp là loài. 
Tính đúng đắn của nguyên lý này thể hiện ở chỗ nó cho rằng sự đa 
dạng vô cùng của câu tạo cơ thể đã đem lại cho sự sống muôn vàn hình 
thức, có thể thấy ở nhiều trường hợp trong tự nhiên. Trong vùng đất cực . 
kỳ nhỏ, nễu mở cửa tự do cho đi dân và cuộc đầu tranh giữa các cá thể 
rất ác liệt thì chúng ta thấy cư đân ở đó rất đa dạng. Ví dụ, tôi đã thấy 
trên một mảnh đất cỡ ba và bốn feet mỗi chiều, qua nhiều năm điều kiện 
sống không thay đối, có 20 loài cây thuộc vẻ 18 giỗng và 8 bộ, điều này 
cho thẫy những cây này khác nhau như thế nào. Tình hình cũng tương 
tự với thực vật và côn trùng trên những hòn đảo nhỏ hoặc những hỗ 


142 


Chọn lọc tự nhiên 


nước ngọt nhỏ. Những người nông dân thấy rằng họ có thể có được 
nhiều sản phẩm nhất nhờ việc quay vòng trồng các cây thuộc nhiều bộ 
khác nhau: trong tự nhiên cũng tuân theo cái gọi là vòng quay đồng thời. 
Hầu hết động vật và thực vật sống gần một mảnh đất nhỏ nào thì cũng 
có thể sống trên mảnh đất đó (miễn là nó không phải mảnh đất có bản 
chất khác thường) và có thể nói là chúng đang đâu tranh để sống ở đó, 
nhưng người ta thấy khi nó bước vào cuộc đầu tranh cận kế với nhau thì 
những ưu thế do sự đa đạng vẻ cầu tạo cơ thể, đi cùng với nó là sự khác 
biệt về tập quán và thể tạng, sẽ quyết định những cư dân nào, đang chen 
lần lẫn nhau, sẽ thuộc vẻ cái mà chúng ta gọi là giỗng và bộ khác nhau. 

Người ta cũng thấy nguyên tắc tương tự xảy ra khi con người du 
nhập cây trồng đến vùng đất mới. Người ta nghĩ rằng cây trồng muốn 
đu nhập vào bát kỳ vùng đất nào thì thường phải có quan hệ gần gũi với 
những cây bản địa; bởi vì chúng thường được xem như được tạo ra và 
thích nghỉ cho riêng vùng đất đó. Có lẽ người ta cũng nghĩ rằng những 
cây du nhập ắt phải thuộc một số nhóm thích nghỉ đặc biệt với vùng đất 
mới. Nhưng thực ra không phải như vậy, ông Àlph de Candolle trong tác 
phẩm vĩ đại, tuyệt vời của mình đã chỉ rõ rằng, quần thể thực vật có 
được nhờ du nhập cân xứng với số lượng giống và loài của bản địa 
nhưng có nhiều giỗng mới hơn là loài mới. Đây là một ví dụ đơn giản: 
trong lần xuất bản cuối cùng cuốn sách Số !au quân thể thực uật uùng Bắc 
Hoa Kỳ của Ts. Ása Gray, có kê ra 260 loài thực vật được du nhập, và 
chúng thuộc về 162 giếng. Như vậy, chúng ta thấy những cây được đu 
nhập có bản chất rất đa dạng. Hơn nữa, chúng rất khác biệt với loài bản 
địa bởi vì trong số 162 giống đó thì không ít hơn 100 giống không phải 
thuộc bản địa, và như vậy có một tì lệ các giếng mới được du nhập vào 
những tiểu bang này. 

Nhờ việc xem xét những động vật và thực vật đã chiến thắng cư đân 
bản địa và nhờ vậy được du nhập vào một vùng đất nào đó mà chúng ta 
có thể có được một vài ý tưởng sơ bộ về cách mà những cư dân bản địa 
phải biến đổi để có những ưu thế hơn so với những cư đân bản địa khác; 
và tôi nghĩ chúng ta ít nhất cũng có thể yên tâm suy luận rằng việc đa 
đạng hoá cấu tạo cơ thể, đạt đến mức khác biệt về giống mới, ắt phải có 
lợi cho chúng. 


14ð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Thực ra, ưu thế của sự đa dạng hoá trong cư dân trên một vùng 
cũng tương tự như sự phân chia về mặt sinh lý công việc trong các cơ 
quan của cơ thể, vẫn để này thì ông Milne Edwards' nói rất rõ. Không 
một nhà sinh lý nào hoài nghỉ việc dạ dày thích nghi với việc tiêu hoá 
thức ăn chỉ toàn rau hoặc chi toàn thịt, lầy chất dinh đưỡng từ chúng. 
Trong cơ cấu lố chức chung của bất kỳ vùng đất nào cũng như vậy, 
những động vật và thực vật nào mà đa dạng hoá một cách hoàn hảo hơn 
và rộng khắp hơn ở những nơi cư trú khác nhau thì sẽ có nhiều cá thể có 
khả năng sống ở đó hơn. Một nhóm động vật mà cơ thể ít đa dạng thì 
khó mã cạnh tranh với một nhóm khác có cầu tạo cơ thể đa đạng hoàn 
hảo hơn. Ví dụ, người ta có thể nghi ngờ rằng, những loài thú có túi ở 
châu Úc, chúng được chia thành những nhóm có khác nhau chút ít, và, 
theo như ông Waterhouse” và những tác giả khác đã lưu ý, đại điện một 
cách không rõ ràng cho động vật có vú ăn thịt, nhai lại và gặm nhằm, có 
cạnh tranh nổi với những động vật thuộc những bộ kể trên không. 
Chúng ta thẫy quá trình đa đạng hoá của động vật có vú ở châu Úc đang 
ở giai đoạn ban đầu và chưa hoàn chỉnh. 

Sau khi bàn luận như vậy, một sự bàn luận cần phải được làm sáng tỏ 
nhiều hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta cớ thể cho rằng hậu duệ của bắt kỳ một 
loài nào đã biến đổi cũng sẽ thắng thế nhiều hơn khi chúng đa đạng hơn 
về cầu tạo cơ thể và nhờ vậy chúng có thể xâm lần vùng đất của những 
sinh vật khác đang chiếm cứ. Bây giờ chúng ta hãy xem lợi ích lớn lao có 
được Hừ nguyên lý phân ly của tính trạng, cùng với những nguyên lý về 
chọn lọc tự nhiên và tuyệt chủng, sẽ có xu hướng tác động như thế nào. 

Sơ đề kèm theo đây sẽ giúp chúng hiểu vấn để khá phức tạp này. 
Lây A đến L tượng trưng cho những loài của một giống quy mô trên một 
vùng, giả sử những loài này giống nhau với mức độ không đồng đều, 
điều này cũng hay gặp trong tự nhiên và trong sơ đỗ này thì khoảng 
cách giữa những chữ cái tượng trưng cũng không đều nhau. Tôi nói là 
thuộc một giống quy mô, bởi vì trong chương II chúng ta thấy rằng số 
lượng trung bình của loài trong giống quy mô thì biến đối nhiều hơn 


 Henri Milne Edwards (1800-1885): nhà đóng vật học, người Pháp. 
” George Robcrt Waterhouse (1810-1888): nhà tự nhiên học, người Ảnh. 


144 


Chọn lọc tự nhiên 


trong giống nghèo nàn; và những loài đang biến đổi trong giỗng quy mô 
thì có số lượng biến chủng nhiều hơn. Chúng ta cũng thầy rằng những 
loài hay gặp và phân bố rộng rãi nhất biến đổi nhiều hơn những loài 
hiếm gặp và sống ở một số nơi có giới hạn. Giả sử (A) là loài đang biến 
đổi, hay gặp và phân bố rộng rãi, nó thuộc về một giỗng quy mồ trong 
vùng đó. Những đường chấm hình quạt nhỏ có độ đài không bằng nhau 
xuất phát từ (A) tượng trưng cho con cháu của nó đang biến đổi. Người 
ta cho rằng những biến đối là rất nhỏ nhưng có bản chất rất đa dạng; 
người ta không cho rằng những biến đối này xảy ra đồng thời nhưng 
thường xảy ra sau những khoảng thời gian dài; cũng không cho rằng 
những biến đổi này đều tổn tại qua những giai đoạn tương đương nhau. 
Chỉ những biến đổi nào có lợi về phương điện nào đó thà sẽ được bảo tổn 
hoặc chọn lọc một cách tự nhiên. Ở đây bắt đầu chứng tỏ tầm quan trọng 
của nguyên lý có lợi xuất phát từ sự phân ly của tính trạng; bởi vì điều 
này thường sẽ dẫn đến những biến đổi phân kỳ hoặc khác biệt nhất 
(được tượng trưng bởi những đường chấm nằm ngoài cùng), những biến 
đổi này đang được chọn lọc tự nhiên bảo tồn và tích luỹ. Khi một đường 
chắm chạm đến một đường gạch ngang và được đánh đấu bằng một chữ 
số, có nghĩa là số lượng những biến dị đã tích luỹ đủ để hình thành một 
biến chủng khá rõ rệt, đáng để ghi vào trong một hệ thông phân loại. 

Khoảng cách giữa các đường ngang trong sơ đồ có thể tượng trưng 
cho một ngàn thế hệ; nhưng có lẽ tốt hơn là tượng trưng chơ 10 ngàn thế 
hệ. Sau một ngàn thế hệ, người ta cho rằng loài (A) đã hình thành ra hai 
biến chủng khá rõ rệt, đặt tên là a! và ml. Hai biến chủng này thường sẽ 
tiếp tục tiếp xúc với cùng một điều kiện sống đã làm cho bố mẹ chúng 
biến đổi, và biến đổi tự nó có tính thừa kế, như vậy chúng sẽ biến đổi và 
thường là biễn đối theo gắn như cùng một kiểu như bố mẹ chúng đã 
biến đổi. Hơn nữa, hai biến chủng này chỉ là những dạng đã biến đối rất 
ít, chúng sẽ có xu hướng thừa hưởng những ưu thế đã làm cho bỗ mẹ 
chúng (A) là những loài hay gặp có số lượng nhiều hơn phần lớn những 
cư dần trong vùng đất đó; chúng cũng thừa hưởng những ưu thế chung 
đã giúp cho loài bố mẹ chúng thuộc một giống quy mô trong vùng đất 
đó. Và chúng ta biết đây là những điều kiện thuận lợi để hình thành biến 
chủng mới. 


145 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 





14ó 


Chọn lọc tự nhiên 


“~.———~ 


: 
| 
| 





W Wost láa Za"eeC«siken. 


@ The Complete Work of Charles Darwin Online 


147 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Sau đó, nếu hai biến chủng này tiếp tục biến đối, những biến đối 
khác biệt nhất của chúng thường sẽ được bảo tổn trong một ngàn thể hệ 
Hếp nữa. Sau giai đoạn này, biễn chủng a' trong sơ đổ đã hình thành 
biến chủng a? mà theo nguyên lý phân ly thì chúng sẽ khác với (A) hơn 
biên chủng a! khác (A). 

Biến chủng m' được cho là đã tạo ra hai biến chủng, đặt tên là m2 và 
s?, chúng khác nhau và rất khác so với bố mẹ (Á) của chúng. Chúng ta có 
thể tiếp tục quá trình này bằng những bước tương tự cho bát kỳ khoảng 
thời gian nào; một số biến chủng, sau một ngàn thế hệ, chì tạo ra được 
một biến chủng, nhưng trong điều kiện sống biến đổi nhiễu hơn thì một 
số tạo ra được hai hoặc ba biến chủng, và một số không tạo ra được biến 
chủng nào. Như vậy, những biến chủng hoặc hậu duệ đã biến đổi, xuất 
phát từ bố mẹ chúng là (A), thường sẽ tiếp tục gia tăng số lượng và sự 
phân ly về tính trạng. Trong sơ đồ, quá trình này được biểu thị lên đến 
10 ngàn thế hệ, và trong sơ đỗ đơn giản và cô đọng hơn lên đến 14 ngàn 
thế hệ. 

Nhưng ở đây tôi phải lưu ý rằng tôi không cho rằng quá trình này lúc 
nào cũng điễn ra đều đặn như trong sơ đồ mà tự bản thân nó đôi khi 
không theo quy tắc. Tôi không hẻ nghĩ rằng những biến đổi khác biệt nhất 
sẽ luôn luôn thắng thế và sinh sôi nảy nở: hình thức trung gian thường tổn 
tại kéo dài hơn, và có thể tạo ra hoặc không tạo ra nhiều hơn một hậu duệ 
đã biến đổi; bởi vì chọn lọc tự nhiên luôn luôn tác động tuỳ theo bản chất 
của vùng đất đã có những sinh vật chiếm cứ một cách hoàn toàn hay chưa 
có; và điều này phụ thuộc vào những mối quan hệ rất phức tạp. Nhưng 
theo quy luật chung thì những hậu duệ của bắt kỳ loài nào mà có được 
càng nhiều sự đa dạng trong câu tạo cơ thể thì chúng càng có khả năng 
chiếm chỗ để sống nhiều hơn, và con cháu đã biến đổi của chúng sẽ gìa 
tăng nhiều hơn. Trong sơ đỗ của chúng tôi, đường gạch bị ngắt quãng tại 
những khoảng thời gian đều đặn bằng những chữ số để đánh dẫu những 
dạng kế tiếp nhau đã trở nên khác biệt đủ đề được xem là một biến chủng, 
Nhưng những chỗ gián đoạn này chỉ là tưởng tượng thôi và có thể chen 
vào bất cứ chỗ nào sau những khoảng thời gian đủ dài cho phép tích luỹ 
một số lượng đáng kể những biến đổi phân kỳ. 


148 


Chọn lọc tự nhiên 


Bởi vì tất cả con cháu đã biến đối có nguồn gốc từ một loài hay gặp 
và phân bố rộng rãi thuộc vào một giỗng quy mô thường có xu hướng 
thừa hưởng những ưu thế đã giúp cho bố mẹ chúng thành công cho nền 
chúng thường tiếp tục gia tăng về số lượng cũng như phân ly về tính 
trạng: điều này được tượng trưng trong sơ đồ bằng những nhánh phân 
kỳ xuất phát từ (A). Những nhánh tượng trưng cho thế hệ sau đã biến 
đối và được cải thiện nhiều hơn, có lẽ, sẽ chiếm chỗ và tiêu điệt những 
nhánh xuất hiện trước và ít được cải thiện: trong sơ đỗ điều này được 
tượng trưng bởi một số nhánh nằm thắp hơn nhưng không chạm tới 
được đường gạch ngang nằm trên. Tôi không nghi ngờ rằng trong một 
số trường hợp thì quá trình biến đổi chỉ hạn chế trong một nhánh của 
thế hệ sau và số lượng của chúng không gia tăng mặc dù số lượng những 
biến đổi phân kỳ có thể gia tăng trong những thế hệ tiếp theo. Trường 
hợp này phải được biểu thị trong sơ đồ dưới đạng tật cả những nhánh 
xuất phát từ (A) bị bỏ đi, trừ những nhánh từ a! đến a'", Ví dụ, thuộc loại 
này là giỗng ngựa đua Anh quốc và giống chó săn, cả hai chúng đều 
phân ly về tính trạng rất chậm so với nguồn gốc của chúng, cả hai đều 
không tạo ra được một nhánh hoặc một nòi mới nào. 

Sau 10 ngàn thế hệ, giả sử loài (A) đã tạo ra được ba đạng là a5, ƒ® và 
m'°, do đã bị phân ly về tính trạng qua những thế hệ liên tiếp nhau, 
chúng đã trở nên rất khác với nhau và khác với bố mẹ chúng mặc dù sự 
khác biệt này không đều nhau. Nếu chúng ta cho rằng sự thay đối giữa 
những đường gạch ngang trong sơ đồ của chúng tôi là quá nhỏ thì ba 
dạng này vẫn chỉ là những biến chủng khác biệt rõ rệt; hoặc có thể chúng 
đã đạt đến mức còn nghi ngờ của loài phụ; nhưng chúng ta phải giả định 
rằng cần có nhiều bước hơn nữa trong quá trình biến đổi ba đạng này 
thành loài thực sự: như vậy, sơ đồ mính họa những bước mà những khác 
biệt nhỏ nhặt để phân biệt giống với nhau được gia tăng để trở thành 
những khác biệt lớn hơn giúp phân biệt loài với nhau. Tiếp tục quá trình 
tương tự như vậy với số lượng thế hệ lớn hơn (được thể hiện trong sơ đỗ 
đơn giản và cô đọng hơn) chúng ta sẽ có được tám loài, được đánh dấu 
bằng những chữ từ a!*“ đến m*, tắt cả đến xuất phát từ (A). Tôi tin rằng 
theo cách như vậy mà số loài được tăng lên và tạo ra những giống. 


149 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Trong một giống quy mô thì có lẽ có nhiều hơn một loài sẽ biến 
đối. Trong sơ đồ tôi giả sử một loài thứ hai (I) đã tạo ra hai biễn chủng 
phân biệt rõ rệt (w'° và z'') hoặc hai loài, tuỳ theo mức độ biến đổi được 
thể hiện giữa hai đường gạch ngang theo các bước tương tự sau 10 
ngàn thế hệ. Sau 14 ngàn thế hệ giả sử là có sáu loài mới được tạo ra, 
được đánh dấu bằng những chữ từ n! đến z!!. Trong mỗi giống, các 
loài, vốn đã rất khác biệt về tính trạng, thường sẽ có xu hướng tạo ra 
những hậu duệ đã biến đổi với số lượng lớn nhất; bởi vì những hậu 
đuệ này sẽ có cơ hội tốt nhất để chiếm những chỗ đứng mới và rất khác 
nhau trong thể chế của tự nhiên: đo vậy trong sơ đồ tôi chọn một loài ở 
đầu (A) và một loài ở gần đầu (I) vì chúng biến đối rất phong phú và đã 
tạo ra được những biến chủng mới và loài mới. Chín loài khác (đánh 
đấu bằng những chữ in hoa) thuộc giống ban đầu tiếp tục truyền đến 
những đời sau mà không biễn đổi gì trong một thời gian dài; và trên sơ 
đồ điều này được biểu thị bằng những đường chấm không kéo đài lên 
trên được đo thiểu chỗ. 

Nhưng trong quá trình biển đổi, được trình bày trong sơ đồ, còn có 
một nguyên lý khác tên là nguyên lý của sự tuyệt chủng đóng vai trò 
quan trọng. Trong vùng đất đã có đủ cư dân thì chọn lọc tự nhiên nhất 
thiết phải tác động lên những đối tượng có một số ưu thế trong đầu 
tranh sinh tổn với những cá thể khác, những hậu duệ đã biến đổi của bắt 
kỳ loài nào cũng sẽ có xu hướng không đổi là chiếm chỗ và tiêu diệt 
những tiền bối và bố mẹ ban đầu của chúng trong từng thế hệ bởi vì 
người ta phải nhớ rằng cuộc cạnh tranh thường là ác liệt nhất giữa 
những cá thể có liên quan gần gũi với nhau về tập quán, thể tạng và cầu 
tạo cơ thể, Do vậy, tất cả những hình thức trung gian giữa lớp trước và 
lớp sau, nghĩa là tình trạng được cải thiện nhiều và tình trạng được cải 
thiện ít trong một loài, cũng như bản thân loài bố mẹ ban đâu, sẽ có xu 
hướng bị tuyệt chủng. Tình hình có lẽ tương tự như vậy đôi với những 
nhánh bằng hệ, những nhánh này sẽ bị khuất phục bởi những nhánh đã 
cải thiện và ra đời sau. Tuy nhiên, nếu thế hệ sau này đã biến đổi của 
một loài xâm nhập vào một vùng đất khác hoặc nhanh chóng trở nên 
thích nghi với môi trường hoàn toàn mới mà bỗ mẹ và con cái không 
cạnh tranh với nhau thì cả hai có thể tiếp tục cùng tôn tại. 


150 


Chọn lọc tự nhiên 


Bây giờ nếu sơ đổ của chúng ta được cho là tượng trưng cho một số 
lượng biến đổi đáng kể, loài (A) và tất cả các biễn chủng ban đầu đã bị 
tuyệt chủng, được thay thế bằng tám loài mới (a# đến m!), và loài (I) sẽ 
được thay bằng sau loài mới n'* đến z!), 

Nhưng chúng ta có thể tiễn xa hơn nữa. Các loài ban đầu trong một 
giống được giả định tương tự nhau không đều, bởi vì trong tự nhiên 
cũng xảy ra như vậy; loài (A) có liên quan gần gũi với loài B, C và Ð hơn 
những loài khác; và loài (I) gần với G, H, K, L hơn những loài khác. Hai 
loài (A) và (I) cũng được cho là rất hay gặp và phân bố rộng rãi, do vậy 
ngay từ đầu chúng đã có một số ưu thế hơn phần lớn những loài còn lại 
trong giống đó. Những hậu duệ đã biến đổi của chúng, đánh số 14 ở thế 
hệ thứ 14 ngàn, có lẽ sẽ thừa kế những ưu thế tương tự: chúng cũng bị 
biến đổi và cải thiện theo hướng đa dạng hoá ở mỗi thế hệ để trở nên 
thích nghi với điều kiện sống vùng đó. Do vậy, theo tôi rất có thể là 
chúng sẽ chiếm chỗ và tiêu diệt không chỉ bố mẹ chúng là (A) và () mà 
còn một số loài ban đầu có liên quan gần gũi nhất với bố mẹ chúng. Do 
vậy, có rất ít loài ban đầu sinh sôi đến thể hệ thứ 14 ngàn. Chúng ta có 
thể giả định rằng chỉ có một loài (F), trong số hai loài liên quan gần nhất 
với chín loài ban đầu là truyền được đến thế hệ cuối này. 

Những loài mới trong sơ đồ của chúng ta có nguồn gốc từ 11 loài ban 
đầu, bây giờ có số lượng là 15. Do khuynh hướng phân ly của chọn lọc tự 
nhiên, sự khác biệt về tính trạng giữa loài a' và z!! lớn hơn rất nhiều so 
với sự khác biệt giữa 11 loài ban đầu. Hơn nữa, những loài mới liên quan 
với nhau theo một kiểu hoàn toàn khác. Trong số 8 loài phát xuất từ (A), 
có 3 loài đánh dấu là a'*, q, p* có quan hệ gắn gũi với nhau vì phân 
nhánh từ a'”; b'* và £*, do đã phân ly sớm từ a” cho nên sẻ có khác biệt 


= ~ + ˆ^ ^ 
, * sẽ có quan hệ gần 


với 3 loài kể tên đầu tiên; và cuối cùng, o!,e!“ và mỉ 
gũi với nhau nhưng do đã phân ly từ lúc bắt đầu quá trình biến đổi cho 
nên sẽ rất khác biệt với 5 loài khác, và có thể tạo ra một giống phụ hay 
thậm chí một giống riêng biệt, 

Sáu loài xuất phát từ (I) sẽ tạo ra 2 giống phụ hay thậm chí giống 
mới. Nhưng do loài (I) ban đầu rất khác với loài (A), đứng ở gần điểm 


mút của giống ban đầu, cho nên sáu loài từ (J, do tính thừa kế, sẽ rất 


151 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


khác với tám loài xuất phát từ (A); hai nhóm này được cho là phần ly 
theo những hướng khác nhau. Những loài trung gian, liên quan với loài 
(A) và (I) ban đầu cũng giống như vậy (đây là một vẫn để quan trọng), 
tất cả ngoại trừ (F) đều bị tuyệt chủng và không có hậu duệ. Do vậy, sáu 
loài mới phát xuất từ (I) và tám loài từ (A) sẽ được xếp là những giống 
riêng biệt, hoặc thậm chí là nhưng họ phụ riêng biệt. 

Như vậy, theo như tôi nghĩ, hai hoặc nhiều giỗng mới được tạo ra, 
qua biến đổi, từ hai hoặc nhiều loài của cùng một giống. Và người ta cho 
rằng hai hoặc nhiều hơn hai loài bố mẹ đó có nguồn gốc từ một loài nào 
đó của một giống sơ khai hơn nữa. Trong sơ đồ của chúng tôi, điều này 
được tượng trưng bằng những đường gạch đứt nằm dưới những chữ cái 
viết hoa, hội tụ về một điểm ở phía đưới,; điểm này tượng trưng cho một 
loài duy nhất, một bố mẹ duy nhất được giả định của một số giống và 
giống phụ mới. 

Cũng cần suy nghĩ một chút về đặc điểm của loài mới f3, loài được 
cho là không phân ly nhiều về tính trạng mà vẫn còn giữ được hình thức 
của (F), không hề thay đổi hoặc chỉ thay đổi ít. Trong trường hợp này thì 
mối quan hệ của nó với 14 loài mới còn lại sẽ có bản chất loanh quanh và 
kỳ lạ. Có nguồn gốc từ một dạng nằm giữa hai loài bố mẹ là (A) và (I) mà 
hiện nay được cho là đã tuyệt chủng và không xác định, nó sẽ có tính 
trạng nằm trung gian giữa hai nhóm có nguồn gốc từ hai loài này. 
Nhưng bởi vì hai nhóm này đã trải qua sự phân ly về tính trạng từ loại 
của bố mẹ chúng cho nên loài mới (F14) này sẽ không làm trung gian 
trực tiếp giữa chúng mà là giữa những loại của hai nhóm này; và nhà tự 
nhiên học nào cũng có thể nhớ lại được những trường hợp tương tự. 

Trong sơ đổ, mỗi đường gạch ngang cho đến nay được cho là tượng 
trưng cho một ngàn thế hệ nhưng mỗi đường có thể tượng trưng cho một 
triệu hoặc một trăm triệu thế hệ cũng giỗng như một lát cắt qua lớp vỏ trái 
đất có những lớp liên iếp nhau trên đó người ta tìm thấy những hoá thạch 
còn lại. Chúng ta sẽ trở lại vẫn đề này khi đến chương nói về Địa chất học 
và tôi nghĩ lúc đó chúng ta sẽ thấy sơ đỗ làm sáng tỏ những mối quan hệ 
của những sinh vật đã tuyệt chủng, mặc dù chúng thường thuộc về cùng 
một bộ, một họ hay một giống, với những sinh vật hiện nay đang tôn tại, 
mối quan hệ này thường là trung gian về tính trạng giữa các nhóm đang 


152 


Chọn lọc tự nhiên 


tổn tại; và chúng ta có thể hiểu điều này bởi vì những loài đã tuyệt chủng 
đã sống vào thời rất xa khi mà sự phân ly của các nhánh con cháu ít hơn. 

Tôi không thấy có lý do gì để giới hạn quá trình biến đổi, được giải 
thích như hiện nay, chỉ vào việc hình thành các giống riêng biệt. Trong 
sơ để của chúng tôi, nếu chúng ta cho rằng số lượng những biến đổi, 
được biểu thị bởi mỗi nhóm ké tếp nhau của những đường gạch chấm 
phân kỳ, là rất lớn thì những dạng đánh số từ a'“ đến p*, từ b*“ đến £1* 
và từ o'“ đến m!* sẽ tạo ra ba giỗng rất khác biệt. Chúng ta cũng sẽ có hai 
giống rất khác biệt từ (I) và đo cả hai giống này đều xuất phát từ sự phân 
ly về tính trạng liên tục và từ việc thừa kế của một bố mẹ khác biệt cho 
nên chúng sẽ rất khác với ba giống xuất phát từ (A), hai nhóm nhỏ của 
những giống này sẽ tạo ra hai họ riêng biệt, hay thậm chí là bộ riêng biệt 
tuỳ theo số lượng những biến đổi phân kỳ được biếu thị trên sơ đỏ. Và 
hai họ hoặc bộ mới sẽ có nguồn gốc từ hai loài của một giỗng ban đâu; và 
hai loài này được cho là có nguồn gốc từ một loài của một giống hãy còn 
chưa biết và cỗ xưa hơn nữa. 

Chúng ta đã thấy rằng trong một vùng, chính những loài của những 
giống quy mô hơn thường tạo ra những biến chủng và loài khởi sinh 
nhất. Thực ra, người ta phải nghĩ như vậy bởi vì chọn lọc tự nhiên tác 
động lên một dạng có những ưu thế hơn những dạng khác trong cuộc 
đấu tranh sinh tổn, nó sẽ chủ yếu tác động lên những đạng đã có sẵn 
một số ưu thế; và sự lớn mạnh của bắt kỳ một nhóm sinh vật nào cũng 
cho thấy chúng đã thừa hưởng những ưu thế nói chung từ một tổ tiên 
chung. Do vậy, cuộc đấu tranh để tạo ra những hậu duệ mới, đã biến 
đổi, chủ yếu xảy ra giữa những nhóm sinh vật lớn hơn, những nhóm này 
đang có để gia tăng số lượng. Một nhóm lớn sẽ chiến thắng một nhóm 
lớn khác, làm giảm số lượng của nó và do đó làm giảm cơ hội biến dị và 
cải thiện hơn nữa của nó. Bên trong nhóm lớn đó, những nhóm phụ ra 
đời sau và hoàn hảo hơn, nhờ phân nhánh và chiếm những chỗ đứng 
mới trong thể chế của tự nhiên, thường sẽ có xu hướng chiếm chỗ và tiêu 
diệt những nhóm phụ ra đời trước và ít được cải thiện. Những nhóm và 
nhóm phụ nhỏ bé và ốm yếu cuối cùng sẽ biến mắt. Nhìn về tương lai, 
chúng ta có thể biết trước là những nhóm sinh vật nào hiện nay đang 
chiến thắng, có số lượng đồng đảo và những nhóm nào ít suy yếu nhất, 


155 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nghĩa là cho đến bây giờ ít khả năng bị tuyệt chủng nhất, sẽ Hếp tục phát 
triển trong một thời gian đài. Không ai có thể nói trước được nhóm nào 
cuối cùng sẽ chiến thắng bởi vì chúng ta biết rõ rằng nhiều nhóm sinh 
vật ban đầu phát triển rất mạnh nhưng hiện nay lại bị tuyệt chủng. Nhìn 
về tương lai xa hơn nữa, chúng ta có thể nói trước rằng, do những nhóm 
lớn liên tục và đều đặn gia tăng cho nên rất nhiều nhóm nhỏ hơn sẽ bị 
tuyệt chủng hoàn toàn và không còn có hậu duệ đã biến đổi nữa; và như 
vậy trong số những loài đang tồn tại ở bất kỳ thời điểm nào, sẽ có rất ít 
loài có thể truyền đời đến tương lai xa. Tôi sẽ trở lại vấn để này trong 
chương nói về Phân loại, nhưng tôi có thể bổ sung là trên quan điểm cho 
rằng rất ít loài cổ xưa lưu truyền được con cháu và trên quan điểm cho 
rằng mọi hậu duệ của cùng một loài tạo ra một lớp (class), chúng ta có 
thể hiểu các lớp trong mỗi nhánh của giới động vật và thực vật tuy là có 
nhưng ít như thế nào. Mặc dù có cực kỳ ít những loài cổ xưa nhất còn 
lưu truyền những hậu duệ đã biến đổi và đang sống hiện nay, nhưng dù 
ở thời kỳ địa chất xa xưa nhất, trái đất vẫn có nhiều loài thuộc nhiều 
giống, nhiều họ, nhiều bộ và nhiều lớp như hiện nay vậy, 


Tổng kết chương 

Tôi nghĩ không có vẫn để gì phải tranh cãi về việc trong khoảng thời 
gian dài và dưới tác động của điều kiện sống thay đổi, mọi sinh vật đều 
biễn đổi một số bộ phận trong cấu tạo cơ thể của chúng; đo mỗi loài đều 
gia tăng nhanh theo cấp số nhân cho nên tại một số thời điểm theo tuổi, 
theo mùa hoặc theo năm sẽ có cuộc đấu tranh sinh tồn ác liệt và chấc 
chắn cũng không có gì phải tranh cãi về vẫn đề này; vậy thì khi xem xét 
đến mỗi quan hệ vô cùng phức tạp giữa các sình vật với nhau và với điều 
kiện sống đã tạo ra sự đa dạng vô cùng trong cấu tạo cơ thể, trong thể 
tạng và trong tập quán có lợi cho chúng, tôi nghĩ ắt là một việc rất bất 
thường nếu không có biến đối nào có lợi cho chính bản thân sinh vật xảy 
ra, như đã xảy ra những biến đổi có lợi cho con người. Nhưng nếu có 
những biến đổi có lợi cho sinh vật thì tẤt nhiên những cá thể có đặc tính 
như vậy sẽ có cơ hội tốt hơn để được bảo tồn trong cuộc đấu tranh sinh 
tồn; và do nguyên lý chắc chấn của di truyền, chúng sẽ có xu hướng tạo 
ra con cháu có những đặc tính tương tự. Nguyên lý bảo tôn này, để ngắn 


154 


Chọn lọc tự nhiên 


gọn, tôi gọi là chọn lọc tự nhiên. Theo nguyên tắc vẻ chất lượng được 
thừa kế theo lứa tuổi tương ứng cho nền chọn lọc tự nhiên có thể biến 
đỗi trứng, hạt giồng hoặc cá thể còn non cũng đễ đàng như những cá thể 
trưởng thành. Đối với động vật, việc chọn lọc theo giới tính hỗ trợ cho 
việc chọn lọc thông thường bằng cách bảo đảm cho con đực khoẻ nhất 
và thích nghỉ tốt nhất, sinh được nhiều con nhất. Việc chọn lọc theo giới 
tính cũng tạo ra những tính trạng chỉ có lợi cho con đực trong cuộc đâu 
tranh với những con đực khác. 

Việc chọn lọc tự nhiên có thực sự tác động như vậy trong tự nhiên 
hay không, trong việc làm chơ những dạng sinh vật khác nhau biến đối 
và thích nghi với điều kiện và môi trường của chúng, cần được đánh giá 
bằng ý nghĩa chung và sự cân đối của bằng chứng sẽ được đưa ra trong 
những chương tiếp theo. Nhưng chúng ta đã thấy nó dẫn đến sự tuyệt 
chủng như thế nào; và địa chất học đã công bỗ một cách rõ rằng sự tuyệt 
chủng đã có tác động to lớn như thế nào trong lịch sử thế giới rồi. Chọn 
lọc tự nhiên cũng dẫn đến sự phân ly vẻ tính trạng; càng có nhiều sinh 
vật sống trong cùng một khu vực thì chúng càng đa dạng về câu tạo cơ 
thể, tập quán và thể tạng, trong đó ta thấy được những bằng chứng từ 
việc xem xét những cư dân tại bất kỳ vùng đất nhở nào hoặc xem xét 
những sản phẩm được du nhập. Vì vậy trong quá trình biến đổi của các 
thế hệ sau của bất kỳ loài nào và trong cuộc đấu tranh không dứt để gia 
tăng số lượng của các loài, những hậu duệ nào càng đa dạng hơn thì 
càng có khả năng tốt hơn để chiến thắng. Như thế thì những biến chủng 
trong cùng một loài có những khác biệt nhỏ sẽ liên tục tăng dần cho đến 
lúc trở thành những khác biệt lớn để thành những loài mới trong một 
giống hoặc thậm chí thuộc một giống riêng biệt. 

Chúng ta đã thấy rằng chính những loài hay gặp, phân bế rộng rãi 
với nhiều vùng cư trú khác nhau thuộc về những giỗng quy mô là 
những loài biến đối nhiều nhất và truyền cho con cháu đã biến đổi này, 
những ưu thế làm cho chúng hiện nay là loài vượt trội trong vùng đất 
của mình. Chọn lọc tự nhiên, như vừa nói, dẫn đến sự phân ly của tính 
trạng và làm tuyệt chủng nhiều dạng sinh vật trung gian và ít biến đổi. 
Tôi tin là người ta có thể giải thích được bản chất của mối quan hệ của 
mọi sinh vật dựa trên những nguyên lý này. Một hiện tượng thực sự là 


(55 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


kỳ lạ, kỳ lạ mà chúng ta thường bỏ qua vì biết rõ quá, là ở chỗ tắt cả động 
vật và thực vật mọi nơi và mọi lúc phải có hiên quan đến những nhóm 
phụ, theo một kiểu mà ta thấy mọi nơi, đó là, các biến chủng của cùng 
một loài có quan hệ rất gần nhau, những loài của cùng một giống có 
quan hệ không đều và ít gần nhau thì tạo thành các phân chỉ (section) và 
giống phụ, các loài của một giống riêng biệt rất ít quan hệ với nhau và 
những giống có liên quan ở mức độ khác nhau thì tạo ra các họ phụ, họ, 
bộ, lớp phụ và lớp. Trong bất kỳ lớp nào cũng có một vài nhóm phụ mà 
không thể xếp thành một nhóm được mà có vẻ được xếp thành chùm, rồi 
những chừm này quây quanh những điểm khác và cứ thế làm thành 
những vòng tròn vô tận. Nếu đứng trên quan điểm cho rằng mỗi loài 
được tạo ra một cách độc lập thì tôi thầy không có cách giải thích nào cho 
một hiện tượng lớn như thể này trong việc phân loại mợi sinh vật; 
nhưng, theo phán đoán của tôi, có thể giải thích được nhờ tính thừa kế 
và tác động phức tạp của chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự tuyệt chủng và sự 
phân ly của tính trạng như chúng ta đã thấy mảnh họa trong sơ đề. 
Những mỗi quan hệ giữa các sinh vật trong cùng một lớp đôi khí 
được biểu thị bằng một cái cây lớn. Tôi tìn sự sơ sánh này nói lên được sự 
thật. Những cành đang mọc và màu xanh là những loài đang tổn tại; và 
những cành đài mọc ra từ năm trước có thể tượng trưng cho sự kế tục lâu 
đài của những loài đã tuyệt chủng. Tại mỗi giai đoạn phát triển, mọi 
cành đều cố mọc nhánh ra mọi phía để vươn cao hơn và giết những cành 
chung quanh, giống như các loài và các nhóm của loài đều cố để thống 
trị những loài khác trong cuộc đẫu tranh sinh tốn. Thân cây chia thành 
những cành lớn rồi những cành này chia thành những cành nhỏ hơn và 
nhỏ hơn nữa, mà bản thân chúng khi cây còn nhỏ đã từng là những cành 
đang mọc ra. Mỗi liên quan giữa những nụ trước đây và hiện nay có thể 
tượng trưng rất tốt cho sự phân loại tất cả những loài đã tuyệt chủng và 
những loài đang sống thành những nhóm phụ. Khi cây còn nhỏ thì có 
nhiều cành nhưng hiện tại chỉ có hai hoặc ba cành phát triển thành 
những cành lớn và chứa tất cả các cành khác; tình hình cũng tương tự 
như vậy với những loài đã từng sống qua những thời kỳ địa chất từ rất 
lâu nhưng hiện nay có rất ít loài có hậu duệ đang còn sống và đã biến 
đổi. Từ khi cây phát triển, nhiều thân và cành đã mục nát và đã gãy, 


156 


Chọn lọc tự nhiên 


những cành đã mắt đi này có kích thước khác nhau có thể tượng trưng 
cho toàn bộ các bộ, các họ và các giông mà hiện nay không còn đại điện 
nào còn sống cả, chúng ta chỉ biết về nó nhờ tìm thầy những hoá thạch 
của chúng. Cũng như chúng ta thấy đâu đó một cành lẻ tẻ, mảnh mai 
mọc ra từ một chạc cây nằm thắp và nhờ một số ngẫu nhiên chúng có 
được điều kiện thuận lợi và vẫn sống đến ngọn cây thì đôi khi chúng ta 
cũng thấy một động vật như loài thú mỏ vịt hay loài cá phổi mà ở mức 
độ nào đó mối quan hệ của chúng kết nối hai nhánh lớn của sự sống và 
chúng được cứu thoát khỏi cuộc cạnh tranh chết người nhờ sống trong 
môi trường được bảo vệ. Cũng như những chổi cây nhờ sự phát triển mà 
mọc ra những chổi non và những chổi này nếu khoẻ mạnh sẽ mọc lên và 
vươn cao hơn những cành yếu hơn, tôi tỉn rằng nhờ việc sinh sản mà 
Cây vĩ đại của Đời sống lắp đây lớp vỏ trái đất bằng những cành khô và 
gãy của nó, che phủ bể mặt trái đất bằng những cành tốt đẹp và phát 
triển mãi. 


157 


Chương V 
QUY LUẬT BIẾN ĐỔI 


Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài - Việc sử dụng hay không 
sử dụng, kết hợp với chọn lọc tự nhiên; bộ cánh và thị giác - Sự 
thích nghỉ với khí hậu - Sự tương quan tăng trưởng - Sự bù trừ 
và cơ cầu của tăng trưởng - Những tương quan giả tạo - Những 
cầu trúc đa dạng, sơ khai và tổ chức thấp thì hay biễn đổi - 
Những bộ phận nào phát triển theo cách không bình thường thì 
dễ biến đổi hơn: những tính trạng đặc hiệu thì dễ biến đổi hơn 
những tính trạng chung: những tính trạng sinh dục thứ phát thì 
dễ biến đổi - Những loài cùng một giống thì biến đổi theo cùng 
một kiểu - Sự trở lại những tính trạng đã mất từ lâu - Tổng kết. 


ho đến lúc này, tôi đã từng nói đôi lần về sự biến đổi, một hiện 

tượng rất phố biến và đa dạng ở sinh vật được thuẫn hoá, còn 
trong tự nhiên thì ở mức độ ít hơn, cứ như thể biến đổi là nhờ vào ngẫu 
nhiên. Dĩ nhiên điễn tả như vậy thì hoàn toàn không đúng nhưng nó 
giúp chúng ta thừa nhận một cách rõ ràng sự đốt nát của chúng ta về 
nguyên nhân của từng biến đổi đặc biệt. Một số tác giả tin rằng chức 
năng của cơ quan sình sản tạo ra những khác biệt của cá thể hoặc những 
sai lệch rất nhỏ trong cấu tạo cơ thể cũng như làm cho con cái giống bố 
mẹ chúng. Nhưng những biến đổi lớn cũng như những trường hợp dị 
đạng thường xảy ra đối với vật nuói và cây trồng hơn là trong tự nhiên 
làm cho tôi tin rằng những sai lệch về cầu tạo cơ thể theo một cách nào 
đó là đo điều kiện sống mà bố mẹ và tổ tiên xa hơn của chúng đã tiếp xúc 
qua vài thế hệ. Tôi đã từng lưu ý trong chương đầu tiên - nhưng cần cá 
một bản liệt kề để chứng minh điều lưu ý đó là thật, do đài quá không 
thể đưa ra đây được - rằng hệ sinh sản rất nhạy cảm với những biến đối 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


về điều kiện sống; và tôi quy chủ yếu cho hệ sinh sản của bố mẹ đã bị rối 
loạn về mặt chức năng chịu trách nhiệm về tình trạng biến đối hoặc dễ 
uốn (mềm đẻo) của con cháu. Yếu tố giới tính của con đực và con cái 
đường như bị ảnh hưởng trước khi sự thụ tỉnh để tạo cá thể mới xảy ra. 
Trong trường hợp những cây "biến đị" thì chỉ có chỗi cây bị ảnh hưởng 
mà chổi cây thì không khác biệt với một noãn trong giai đoạn sớm nhất 
của nó. Nhưng tại sao chỉ có bộ phận này hoặc bộ phận kia biến đổi 
nhiều hoặc ít trong khi hệ sinh sản bị rối loạn thì chúng ta hoàn toàn 
không biết. Tuy vậy đâu đó chúng ta có thể thấy được tia sáng giải thích 
yêu ớt và chúng ta có thể cảm thấy chấc chắn rằng phải có vài nguyên 
nhân nào đó gây ra cho mỗi sai lệch về câu tạo cơ thể dù nhỏ. 

Sự tác động trực tiếp của khí hậu, thức ăn lên sinh vật khác nhau như 
thế nào thì cực kỳ không chắc chắn. Cảm giác của tôi là những tác động 
này lên động vật thì cực kỳ nhỏ nhưng đối với thực vật thì có lẽ nhiễu 
hơn. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể kết luận một cách chấc chắn là những 
ảnh hường như vậy không thể tạo ra những biến đối phức tạp và nổi bật 
trong cầu tạo cơ thể để cùng thích nghỉ giữa các sinh vật với nhau, điều 
này chúng ta thấy mọi nơi trong tự nhiên. Một số tác động nhỏ bé có thể 
quy cho khí hậu, thức ăn...: do vậy mà E. Forbes! quả quyết rằng vỏ sò ở 
vùng cực nam và ở vùng nước nông thì có màu sáng hơn vỏ sò cùng loài 
nhưng sống ở xa về phía bắc hoặc ở vùng nước sâu. Gould? tin rằng loài 
chim khi sống ở vùng có không khí trong lành có lông màu sáng hơn so 
với sống ở vùng đảo hoặc gần bờ biến. Với côn trùng cũng như vậy, 
Wollaston tin chắc rằng việc sống ở gắn biến ảnh hưởng đến màu sắc của 
chúng. Moquin-Tandon đưa ra một đanh sách các loài cây mọc gần bờ 
biển thì lá của chúng hơi dày, còn ở những nơi khác thì không như vậy. 
Người ta có thể đưa ra một số trường hợp khác nữa giống như vậy. 

Hiện tượng các biến chủng của một loài nào đó, khi chúng sống ở 
vùng đất của loài khác thì thường tập nhiễm một số tính trạng của những 
loài đó ở mức độ rất nhẹ, điều này phù hợp với quan điểm của chúng tôi 
' Edward Forbes (1815-1854): nhà tự nhiên học, người Anh. 

?John Gould (1804-1881): nhà nghiên cứu về chim, người Anh. 


” Alred Chrisian Horace Benedict Moquin-Tandon (1804-1863): nhà tự nhiên học, 
người Pháp. 


1ó0 


Ouy luật biến đổi 


khi cho rằng tất cả các loài chẳng qua là các biên chủng đã hằng định và rõ 
rệt. Do đó mà các loài sò sống ở vùng xích đạo và vùng biến nông thì 
thường có màu sáng hơn các loài sò sống ở vùng biển lạnh và sâu hơn. Các 
loài chim sống trong đất liển thì, theo ông Gould, có màu lông sáng hơn 
các loài chim sống ở vùng đảo. Bất kỳ người sưu tầm nào cũng biết là các 
loài côn trùng sống ở vùng bờ biến thường có màu đồng thau hoặc xanh 
nhợt. Cây chỉ mọc ở vùng bờ biển thì rất dễ có lá cây dày. Người nào tin 
vào sự sáng tạo của mỗi loài sẽ phải nói rằng, ví dụ, loài sò này được tạo ra 
có màu sáng cho vùng biển Âm; nhưng loài sò khác trở nên có màu sáng 
nhờ biến đổi khi chúng đến sống ở vùng nước nông hơn và ấm hơn. 

Khi một biến đổi có giá trị rất ít đối với một sinh vật thì chúng ta 
không thể quy cho tác động tích luỹ của chọn lọc tự nhiên là bao nhiêu và 
tác động của điều kiện sống là bao nhiêu trong việc tạo ra biến đổi đó. Do 
vậy, những người thuộc đa và lông thú thì biết rất rõ là những động vật 
cùng loài mà có lông tốt hơn và dày hơn thì chúng đã sống trong điều kiện 
sống khấc nghiệt hơn; nhưng ai có thể nói rằng trong sự khác biệt này có 
bao nhiêu trường hợp là do những cá thể được che phủ âm áp nhất đã 
được ưu đãi và được bảo tổn qua nhiều thế hệ, và bao nhiêu là đo tác động 
trực tiếp của khí hậu khắc nghiệt? Bởi vì dường như là khí hậu đã có một 
số tác động trực tiếp lên bộ lông của động vật nuôi bốn chân. 

Người ta có thể đưa ra những ví dụ về việc tạo ra những cá thể cùng 
một biến chủng trong những điều kiện sống rất khác biệt; và ngược lại, có 
những biến chủng khác nhau đã được tạo ra từ cùng một loài trong cùng 
một điều kiện sống. Những hiện tượng như vậy cho thấy điều kiện sống 
phải có tác động một cách gián tiếp như thể nào. Một lần nữa, mỗi nhà tự 
nhiên học đều biết vô số trường hợp những loài vẫn giữ nguyên không 
đổi chút nào dù sống trong những thời Hết đối nghịch nhất. Những suy 
luận như vậy làm cho tôi đánh giá thấp tác động trực tiếp của điều kiện 
sống. Một cách gián tiếp, như đã lưu ý, chúng dường như đóng vai trò 
quan trọng trong việc ảnh hưởng lên cơ quan sinh dục và đo đó tạo ra biến 
đổi; lúc này chọn lọc tự nhiên sẽ tích luỹ tất cả những biến đối có lợi, dù 
nhỏ, cho đến khi chúng trở nên rõ ràng và chúng ta có thể thầy được. 


lóI 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


Tác động của việc sử dụng và không sử dụng 

Từ những hiện tượng đã được nói đến trong chương đầu tiên, tôi 
nghĩ người ta ít nghỉ ngờ việc sử dụng một số bộ phận cơ thể của vật 
nuôi sẽ làm chúng fo ra và mạnh lên và việc không sử đụng một số bộ 
phận cơ thể sẽ làm chúng thu nhỏ lại; và sự biến đổi đó đi truyền được. 
Trong tự nhiên chúng ta không có chuẩn để so sánh, nhờ đó mà phán 
đoán những tác dụng của việc sử dụng hay không sử dụng kéo dài một 
số bộ phận cơ thể bởi vì chúng ta không biết hình thức ban đầu của 
chúng; nhưng nhiều động vật có câu tạo cơ thể có thể giải thích được là 
đo tác dụng của việc không sử dụng. Như Gs. Owen' đã lưu ý, trong tự 
nhiên không có gì bất thường hơn việc một con chỉm mà không bay 
được; thế mà có một số loài chim lại ở trong tình trạng như vậy. Loài vịt 
đân độn ở Nam Mỹ chỉ có thể vỗ cánh trên mặt nước, cánh của nó gần 
giống như loài vịt nhà Awlesbhury. Vì những loài chim lớn kiếm ăn trên 
mặt đất ít khi bay trừ khi gặp nguy hiểm cho nên tôi tin rằng tình trạng 
gần như không có cánh của một số loài chim hiện nay đang sống hoặc 
gần đây đã sống ở những hòn đảo trên đại đương không có thú săn mỗi 
sóng là do việc không sử dụng cánh. Loài đà điểu châu Phí thực sự sống 
trên lục địa, khi gặp nguy hiểm không thể trỗn thoát được nhờ bay mà 
nhờ vào những cú đá để có thể tự vệ trước kẻ thù cũng như bắt kỳ động 
vật bốn chân nhỏ hơn nào. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng tổ tiên ban 
đầu của đà điểu đã có những thói quen giống với loài gà OBis và chọn lọc 
tự nhiên đã làm tăng kích thước và khối lượng cơ thể của nó qua nhiều 
thể hệ liên tiếp, chân được sử dụng nhiều hơn, cánh thì ít đi, cho đến khi 
chứng không thể bay được nữa. 

Kirby? đã lưu ý (và tôi cũng đã quan sát thấy như vậy) rằng cổ chân 
trước hay bàn chân của nhiều con bọ cánh cứng đực ăn phân rất hay bị 
gãy rời ra; ông ta đã khám nghiệm 17 mẫu vật trong bộ sưu tập của chính 
mình mà không thấy đù chí là vết tích để lại. Ở loài Oniles zpzllzs, cỗ chân 
cũng thường bị biến mất đến nỗi người ta thường mô tả loài côn trùng này 





' Sr Richard Owen (1804-1892): nhà cổ sinh vật học, người Anh. 
Ý William Kirby (1759-1880): nhà côn trùng học, người Anh, được xem là cha đẻ ngành 
cỏn trùng. 


162 


Ouy luật biến đổi 


không có cổ chân. Ở một số chủng khác thì có nhưng trong tình trạng thô 
sơ. Những con bọ thiêng của người Ài Cập hay là loài Áfeuchus thì hoàn 
toàn không có xương cổ chân. Hiện tại không có đủ bằng chứng để chúng 
ta tin rằng tàn tật được di truyền, và tôi nên giải thích việc hoàn toàn 
không có xương cô chân trước ở loài Afewchus và tình trạng thô sơ của cơ 
quan này ở các chủng khác là do việc không sử dụng kéo dài ở tổ tiên 
chúng; bởi vì xương cổ chân hầu như luôn luôn biến mắt ở nhiều loài bọ 
cánh cứng ăn phân, chúng phải bị mắt đi từ giai đoạn rất sớm trong đời 
cho nên không được những côn trùng này sử dụng nhiều. 

Trong một số trường hợp, chúng ta đễ dàng quy cho việc không sử 
dụng gây ra những biến đổi về cầu tạo cơ thể, việc này một phần hoặc 
tắt cả là đo chọn lọc tự nhiên. Ông Wollaston đã phát hiện một hiện 
tượng khác thường là 200 loài bọ cánh cứng trong số 550 loài sống ở 
Maderra là thiếu cánh nên chúng không thể bay được; và trong số 29 
giống đặc hữu thì không dưới 23 giống có tất cả các loài của nó đều ở 
trong tình trạng này! Một số hiện tượng, đó là: việc những con bọ cánh 
cứng ở nhiều nơi trên thế giới thường bị thổi cuốn ra biển và chết; việc 
ông Wollaston quan sát thẫy những con bọ cánh cứng ở Madeira nằm 
núp chờ khi gió lặng và mặt trời chiếu sáng, việc H lệ bọ cánh cứng 
không cánh ở vùng Dezertas thoáng đãng lớn hơn ở vùng Maderra; và 
đặc biệt là một hiện tượng rất khác thường, được ông Wollaston nhân 
mạnh rất nhiều, rằng hầu như hoàn toàn không có một số nhóm bọ cánh 
cứng lớn mà ở chỗ khác thì rất nhiều, và những nhóm bọ cánh cứng mà 
trong đời sống nhất thiết phải bay; - những quan sát này đã làm cho tôi 
tin rằng nh trạng không có cánh của quá nhiều loài bọ cánh cứng ở 
Madeira chủ yêu là do tác động của chọn lọc tự nhiên, nhưng có lẽ được 
kết hợp với việc không sử dụng cánh. Trong suốt hàng ngàn thế hệ Hếp 
nói nhau thì con bọ cánh cứng riêng biệt nào mà bay ít nhất do cánh của 
nó phát triển quá ít hoàn hảo hoặc do thói quen lười biếng bay, sẽ có cơ 
hội tốt nhất để sống sót mà không bị thối cuốn ra biển; còn ngược lại, 
những con bọ cánh cứng nào để bay nhất sẽ hay bị thổi cuốn ra biển 
nhất và do đó bị tiêu điệt. 

Ở Madeira, những côn trùng không phải là loài kiếm ăn trên mặt đất 
mà là loài phải dùng đôi cánh của mình để tổn tại, ví dụ loài bọ cánh 


1ó6ð 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


cứng và loài bướm kiểm ăn nhờ hoa thì đôi cánh của nó không nhỏ đi 
chút nào mà thậm chí còn to thêm, giỗng như ông Wollaston đã nghỉ 
ngờ. Điều này hoàn toàn phù hợp với tác động của chọn lọc tự nhiên. 
Bởi vì khi một loài côn trùng mới, lần đầu tiên đến hòn đảo này thì xu 
hướng làm to thêm hay nhỏ lại cánh của chúng của chọn lọc tự nhiên 
phụ thuộc vào việc có một số lớn những cá thể được cứu sống nhờ thắng 
được gió hoặc nhờ việc từ bỏ có gắng để bay. Cũng như những thuỷ thủ 
bị đấm tàu gẵn bờ, cơ hội tốt hơn cho những người bơi giỏi nêu họ có thể 
bơi xa hơn nhưng tốt hơn cho những người bơi kém nếu họ không thể 
bơi được và bị kẹt lại trên con tàu đắm. 

Mắt của loài chuột chũi và của loài găm nhắm đào đất có kích thước 
rất nhỏ, và trong một số trường hợp hoàn toàn bị đa và lông che phủ. 
Tình trạng này có lẽ do việc không sử dụng nên bị giảm đần nhưng có lẽ 
có sự hỗ trợ của chọn lọc tự nhiên. Ở Nam Mỹ có một loài gặm nhầm đào 
đất là loài fuco-tuco, hay Clenomys, sông ngầm dưới mặt đất còn nhiều 
hơn cả loài chuột chũi; và một người Tây Ban Nha thường bắt được 
chúng, quả quyết với tôi rằng chúng thường bị mù; có một con tôi giữ 
vẫn còn sống và chắc chấn bị mù, nguyên nhân của chứng mù này là do 
viêm màng chớp (nictitating), biết được nhờ phẫu tích. Việc viêm mắt 
thường xuyên sẽ có hại cho bắt kỳ động vật nào và đo mắt thì chắc chấn 
không phải là tuyệt đối cần thiết đối với những động vật sống ngầm 
đưới mặt đất cho nên việc kích thước của mắt nhỏ đi cùng với việc đính 
hai mí mất lại với nhau và phủ lông lên trên trong những trường hợp 
như vậy là một thuận lợi; và nêu vậy thì chọn lọc tự nhiên ắt sẽ luôn hỗ 
trợ cho việc không sử dụng. 

Người ta biết rõ là một số động vật thuộc vẻ những lớp rất khác biệt, 
sống trong những hang vùng Styria và Kentucky bị mù. Ở một số loài 
cua, cuống của mắt thì còn mà mắt thì không có; chân đề của kính viễn 
vọng thì có mà kính thì đã mất. Bởi vì khó mà tưởng tượng rằng con mắt, 
mặc dù vô dụng, lại có thể có hại theo cách nào đó cho những động vật 
sống trong bóng tôi cho nên tôi quy việc không có mắt hoàn toàn đo việc 
không sử dụng. Ở một loài động vật bị mù, tên là chuột hang (czøe-rz!), 
mắt của chúng có kích thước rất lớn; và Gs Sillïiman nghĩ rằng nó lấy lại 
khả năng nhìn sau khi sống vài ngày trong ánh sáng. Ở Madeira cũng 


164 


Quy luật biến đổi 


tương tự như vậy, cánh của một số côn trùng thì to ra trong khi một số 
khác thì nhỏ lại do chọn lọc tự nhiên đã được việc sử dụng hoặc không 
sử dụng hỗ trợ, vì vậy trong trường hợp loài chuột hang, chọn lọc tr 
nhiên đường như chỗng lại việc mắt ánh sáng và tăng kích thước của 
mắt lên; trong khi đó với những cư dân sống trong hang khác, việc 
không sử dụng tự nó đã làm công việc của nó. 

Thật khó mà tưởng tượng có điều kiện sống nào tương tự nhau hơn 
trong những hang đá vôi nằm sâu trong những điều kiện thời tiết gần 
như giống nhau; đo vậy mà trên quan điểm thường thấy về việc những 
động vật bị mù được tạo ra riêng biệt cho vùng hang động ở châu Mỹ và 
châu Âu thì người ta phải cho là chúng giống nhau về câu tạo cơ thể và 
mối quan hệ, nhưng theo Schiodte' và những người khác, điều này 
không phải như vậy, và những côn trùng sống trong hang ở hai châu lục 
cũng không có quan hệ gần gũi hơn như người ta tưởng trừ sự tương 
đồng chung giữa những cá thể khác nhau của Bắc Mỹ và châu Âu. Theo 
quan điểm của tôi, chúng ta phải giả sử rằng các động vật châu Mỹ có thị 
lực bình thường, qua những thể hệ tiếp nói nhau đi cư dần dẫn từ thế 
giới bên ngoài vào những nơi ngày càng sâu trong những hang động 
vùng Kentucky, những động vật ở châu Âu cũng làm như vậy trong 
những hang động ở châu Âu. Chúng ta có bằng chứng vẻ việc thay đối 
đần dẫn về nơi ở như thế này; bởi vì, như Schiodte nhận xét, “những 
động vật không khác với dạng bình thường, chuẩn bị chuyển từ ánh 
sáng sang bóng tối. Tiếp nối với những thể hệ tạo ra cho cuộc sống tranh 
tối tranh sáng; và cuối cùng là những thế hệ đành cho cuộc sống trong 
bóng tối hoàn toàn”. Lúc mà một con vật, sau vô số thế hệ, đi đến chỗ 
sâu nhất của hang động thì việc không sử dụng mắt, theo quan điểm 
này, sẽ phá huỷ hoàn toàn mắt của nó một cách ít nhiễu hoàn hảo, và 
chọn lọc tự nhiên thường sẽ tạo ra những thay đổi khác, ví dụ như các 
xúc tu hay các ăng-ten dài ra để bù lại cho đôi mắt mù. Mặc đù có những 
biến đổi như vậy nhưng chúng ta vẫn có thể trồng chờ những điểm 
giống nhau giữa những động vật sống trong hang ở châu Mỹ với những 


' Jorgen Matthias ChriaHian Schiodte (1815-1884): nhà côn trùng học, người Đan 
Mạch. 


ló5 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


cư dân khác trên cùng châu lục, cũng như những động vật sống trong 
hang ở châu Âu với những cư dân khác ở châu Âu. Và điều này đã xảy ra 
với một số động vật sống trong hang ở châu Mỹ, việc này tôi nghe từ Gs. 
Dana'; và một số côn trùng sống trong hang ở châu Âu có quan hệ rất 
gần gũi với những côn trùng sống ở những vùng xung quanh đó. Ắt là 
rất khó đưa ra một giải thích có lý nào về sự giếng nhau giữa những 
động vật sống trong hang bị mù với những cư dân khác ở hai châu lục 
nêu theo quan điểm thông thường cho rằng chúng được sáng tạo ra một 
cách độc lập. Từ mối quan hệ đã biết rõ đối với hầu hết những sinh vật 
khác, chứng ta phải nghĩ rằng những cư dân sống trong những hang 
động ở cả Cựu lục địa và Tàn lục địa phải có quan hệ gần gũi với nhau. 
Tôi không hể ngạc nhiên chút nào về việc một số động vật rất kỳ đị sống 
trong hang, như Agassiz2 đã nói vẻ loài cá bị mù, loài cá Aznlyopsis, và 
trường hợp loài Proieus bị mù liên quan đến loài bò sát ở châu Âu, tôi chỉ 
ngạc nhiên là tại sao nhiều tần tích của đời sống cỗ xưa đã không được 
bảo tồn mặc dù sự cạnh tranh mà những cư dân sống trong điều kiện 
bóng tối như vậy thì ít khốc liệt hơn. 


Sự thích nghi với khí hậu 

Thực vật đi truyền lại những tập quán của nó, ví dụ thời gian ra hoa, 
lượng nước cần thiết để hạt giống nảy mắm, thời gian ngủ v.v..., và điều 
này làm cho tôi phải nói vài lời về sự thích nghi với khí hậu. Bởi vì một 
điều rất hay gặp là có nhiều loài trong cùng một giống lại sống ở những 
vùng đất rất nóng và rất lạnh, và bởi vì tôi tin rằng tật cả các loài của 
cùng một giống xuất phát từ một tổ tiền chung, nếu quan điểm này 
đúng, cho nên việc thích nghỉ với khí hậu ắt phải tác động đến những 
thê hệ kế Hếp nhau lâu dài về sau. Ai cũng biết là mỗi loài thích nghỉ với 
khí hậu mà nó sống: những loài sống ở vùng giá rét hoặc thậm chí ở 
vùng ôn đới không thể chịu đựng được khí hậu vùng nhiệt đới và IØƯỢC 
lại. Tương tự như vậy, nhiều loài cây mọng nước (xương rồng) không thể 





! James Dwight Dana (1813-1895): nhà động vật học, nhà địa chất, nhà khoáng vật 
học, người Mỹ. 
? Agassiz (1807-1873): nhà địa chất học và cổ sinh vật học, người Thụy Sĩ. 


1ó6 


Ouy luật biến đổi 


chịu được khí hậu ầm ướt. Nhưng người ta thường đánh giá cao mức độ 
thích nghỉ với khí hậu mà chúng sống của các loài sinh vật. Chúng ta có 
thể suy luận điều này nhờ việc chúng ta thường không thể tiên đoán 
một loài cây nhập khẩu có chịu đựng được khí hậu ở vùng đất của chúng 
ta không và nhờ việc có nhiều loài cây và con mang về từ những vùng 
đất ấm hơn vẫn có sức khoẻ tốt khi sống ở đây. Chúng ta có lý đo để tin 
rằng các loài trong tự nhiên bị hạn chế về vùng đất sống đo phải cạnh 
tranh với những sinh vật khác cũng phải cạnh tranh như vậy hoặc nhiễn 
hơn đo phải thích nghì với khí hậu riêng biệt. Nhưng dù sự thích nghĩ cố 
giống nhau hay không, chúng ta có bằng chứng, ở một số ít cây trồng, về 
việc chúng trở nên thích nghĩ một cách tự nhiên với môi trường có nhiệt 
độ khác nhau, nói cách khác là trở nên thích nghi với khí hậu: do vậy mà 
những cây thông và những cây đỗ quyên, mọc lên từ những hạt giống 
đo Ts. Hooker thu thập được từ những cây mọc ở những độ cao khác 
nhau trên vùng núi Hymalaya, khi đem về trồng ở nước Anh thì chúng 
có những khả năng thuộc vẻ thể chất khác nhau trong việc đề kháng với 
cái lạnh. Ông Thwaites! thông báo với tôi rằng ông cũng thấy những 
hiện tượng tương tự ở Ceylon, và ông H.C. Watson cũng quan sát thấy 
như vậy ở một số loài cây khi đem từ vùng Azores vẻ trồng ở Anh. Về 
động vật, người ta đã đưa ra những trường hợp đáng tin cậy về những 
loài động vật trong thời gian trước đây đã mở rộng vùng đất sống của 
chúng từ những vùng có vĩ độ âm đến những vùng có vĩ độ lạnh hơn và 
ngược lại; nhưng chúng ta không biết chắc là những động vật này đã 
thích nghi hoàn toàn với khí hậu quê nhà của chúng hay chưa, đối với 
những trường hợp thông thường thì chúng ta có thể cho là như vậy; 
chúng ta cũng không biết sau này chúng có trở nên thích nghi với khí 
hậu ở vùng đất mới của chúng hay không. 

Bởi vì tôi tin rằng động vật nuối của chúng ta ban đầu được những 
người man rợ chọn lọc vì chúng có ích và nuôi chúng bằng cách nhốt lại, 
và không phải do sau này người ta thấy chúng có khả năng đi chuyển xa 
cho nên tôi nghĩ rằng khả năng thông thường và kỳ lạ của động vật nuôi 
không phải chỉ là chịu đựng những khí hậu rất khác nhau mà còn có khả 
năng sinh sản rất tốt (đầy là một thử nghiệm còn khắt khe hơn nữa) trong 


' Sỉr John Thwaites (1815-1870): chính trị gia, người Anh. 


167 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


những điều kiện như Vậy, điều này có thể được đùng như một luận cứ để 
cho rằng có một số lượng lớn những động vật khác, hiện nay đang sống 
trong tự nhiên, có thế đễ đàng chịu đựng những điều kiện khí hậu rất 
khác nhau. Tuy nhiên chúng ta không được đấy luận cứ đã nói ở trên đi 
quá xa về việc giải thích nguồn gốc có thể có của một số vật nuôi từ một số 
nguồn gốc hoang đại: ví dụ, dòng máu của loài chó hoang hay loài chó sói 
vùng nhiệt đới và hàn đới vẫn còn chảy trong nòi chó nhà của chúng ta. 
Chuột đồng và chuột nhà không thể xem là vật nuôi nhưng con người đã 
mang chúng đi khắp thế giới và hiện nay chúng được phân bố rộng hơn 
bất kỳ loài gặm nhắm nào, chúng sông thoải mái trong khí hậu lạnh lẽo 
của vùng Faroe ở phía bắc và ở vùng Falkland ở phía nam và trên nhiều 
hòn đảo vùng nhiệt đới. Vì vậy, tôi nghiêng về phía xem sự thích nghi với 
bắt kỳ loại khí hậu đặc biệt nào là một đặc tính được ghép vào bản chất rất 
linh hoạt bẩm sình, điều này là phổ biến đối với hầu hết động vật. Theo 
quan điểm này thì khả năng chịu đựng những thời tiết rất khác biệt của 
bản thân con người và vật nuôi và những hiện tượng ví như những loài tổ 
tiên của vơi và tê giác đã chịu đựng thời tiết băng hà, thế mà giờ đây 
chúng sống ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, không thể được xem là 
bắt bình thường mà chỉ là những ví dụ về bản chất linh hoạt rất thường 
gặp, bộc lộ ra trong những hoàn cảnh đặc biệt. 

Trong sự thích nghỉ của các loài với bắt kỳ loại khí hậu đặc biệt nào, 
bao nhiêu chỉ là do tập quán, bao nhiêu là đo quá trình chọn lọc tự nhiên 
của những biến chủng có thể tạng bẩm sinh khác nhau và bao nhiêu là 
do cả hai yếu tố kết hợp lại, đây là một vấn để còn rất mơ hồ. Do cả hai 
yêu tố: phép loại suy và những hướng dẫn không ngừng trong các tác 
phẩm về nêng nghiệp, thậm chí trong cả Bách khoa thư cổ của Trung 
Quốc, nên tôi cho rằng thói quen và tập quán có một số ảnh hưởng nào 
đó, do vậy phải rất thận trọng trong việc đổi chỗ động vật từ nơi này 
sang nơi khác; bởi vì không chấc là con người sẽ thành công trong việc 
chọn được quá nhiều nòi và nòi phụ có thể tạng phù hợp một cách đặc 
biệt với vùng đất của nó: tôi nghĩ kết quả phải là đo tập quán. Ngược lại 
tôi thấy không có lý do để nghỉ ngờ việc chọn lọc tự nhiên sẽ tiếp tục bảo 
tổn những cá thể có thể tạng thích hợp nhất với vùng đất quê nhà của 
chúng. Trong những nghiên cứu viết về nhiều loại cây trồng, người ta 


1ó8 


Quy luật biến đổi 


nói rằng một số biến chủng cây chịu đựng được một loại thời tiết nào đó 
tốt hơn biến chủng khác: điều này được chỉ ra một cách rất gây ấn tượng 
trong một số nghiên cứu về cây ăn trái được công bố ở Mỹ, trong đó 
người ta thường khuyên trồng một số biến chủng cây cho các bang miền 
bắc và một số khác cho các bang miễn nam; và do phần lớn những cây 
này đều mới xuất hiện gần đây cho nên chúng không có những khác biệt 
về thể tạng đo tập quán tạo ra. Thậm chí để chứng tỏ rằng con người 
không thể tác động đến sự thích nghỉ với khí hậu, người ta đã đưa ra 
trường hợp cây atisô ở Jerusalem, cây này chưa bao gìờ nhân giống bằng 
hạt được và do vậy mà không tạo ra được những biến chủng mới từ cây 
này, bởi vì nó vẫn mỏng manh như trước đây! Người ta cũng thường 
nêu ra trường hợp cây đậu tây với mục đích tương tự nhưng có khả năng 
thuyết phục lớn hơn nhiều; nhưng kể cả khi ai đó gieo, suốt 20 thế hệ, 
những cây đậu tây của mình quá sớm đến nỗi làm cho phần lớn chúng bị 
chết vì lạnh, rồi thì thu thập hạt giống từ một số ít ỏi những cây còn sống 
sót, cần thận khóng cho lai chéo ngẫu nhiên, rồi lại lẫy hạt giống từ 
những cây này với sự thận trọng tương tự, thì việc làm như vậy cũng 
không thể kết luận rằng đã được chứng minh là đáng tin cậy. Việc đó 
cũng không nói lên rằng không có sự khác biệt về thể tạng giữa những 
cây đậu tây bởi vì người ta đã công bố một báo cáo về những cây đậu tây 
chịu đựng được rét tốt hơn nhiều so với những cây khác. 

Tóm lại, tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận rằng tập quán, việc sử 
dụng và không sử dụng, trong một số trường hợp, đóng một vai trò 
đáng kể trong việc biến đổi thể tạng và cầu tạo của nhiều cơ quan khác 
nhau; nhưng tác động của việc sử dụng và không sử dụng phần lớn 
thường kết hợp với, và đôi khi bị trấn áp bởi quá trình chọn lọc tự nhiên 
những sự khác biệt bẩm sinh. 


Sự tương quan về phát triển 

Qua cách trình bày này tôi muốn nóới rằng trong quá trình hình 
thành và phát triển, toàn bộ câu tạo của cơ thể bị ràng buộc với nhau cho 
nên khi một biến đối nhỏ xảy ra ở bộ phận này và được tích luỹ lại nhờ 
quá trình chọn lọc tự nhiên thì bộ phận khác cũng biến đổi theo. Đây là 
một đề tài rất quan trọng mà chúng ta còn hiểu về nó một cách thiếu sót 


1ó9 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


nhất. Trường hợp rõ rệt nhất việc những biến đối được tích luỹ lại chủ 
yêu vì có lợi cho những cá thể trong giai đoạn còn non hoặc âu trùng thì 
chúng ta có thể yên tâm kết luận là những biến đổi như vậy sẽ ảnh 
hưởng đến cấu tạo cơ thể lúc trưởng thành; chúng ta cũng sẻ kết luận 
như vậy bởi vì bât kỳ một sự không hoàn chỉnh nào xảy ra trong giai 
đoạn sớm của phôi thì sẽ ảnh hưởng rất nặng nề lên toàn bộ cơ thể trong 
giai đoạn trưởng thành. Một số bộ phận trong cơ thể là đồng đẳng và 
trong giai đoạn sớm của phôi, chúng giỗng nhau cho nên chúng có khả 
năng biến đối theo một kiểu có liên quan với nhau: chúng ta thấy điều 
này ở chỗ bên phải và bên trái cơ thể biến đổi theo cùng một kiểu, chỉ 
trước và chí sau, và thậm chí xương hàm và chí biến đối cùng với nhau vì 
người ta tin rằng xương hàm đưới và chỉ là đồng đẳng với nhau. Tỏi 
không nghi ngờ việc chọn lọc tự nhiên điểu khiển hầu như hoàn toàn 
những khuynh hướng này: do vậy mà một họ nhà hươu đực một khi 
sừng chi mọc một bên thôi; và nếu việc này có lợi lớn cho việc sinh sôi 
nảy nở thì có lẽ chọn lọc tự nhiên đã làm cho nó trở nền có định. 

Các bộ phận đồng đẳng thường có xu hướng dỉnh vào nhau, như 
một số Lác giả đã nói; người ta thường thấy điểu này ở những cây đi 
dạng; và không có gì hay gặp hơn là việc dính nhau giữa các bộ phận 
trong cơ thể bình thường, ví dụ như những cánh hoa đính với nhau làm 
cho tràng hoa trở thành một cái ống. Những bộ phận cứng dường như 
ảnh hưởng đến hình dạng của những bộ phận mềm gần kê; một số tác 
giả tin rằng sự đa dạng về hình đáng khung chậu ở loài chim tạo ra sự đa 
đạng đáng kể vẻ hình đạng thận của chúng. Những tác giả khác thì tin 
rằng hình dáng khung chậu của người mẹ sẽ ảnh hưởng lên hình dạng 
đầu đứa con do bị đè ép. Ở loài rắn, theo Schlegel, hình đáng cơ thể và 
cách nuốt thức ãn sẽ quyết định vị trí một số nội tạng quan trọng nhất. 

Bản chất sự ràng buộc này thường rất mơ hỏ. Ông Is. Geoffroy St. 
HUaire đã nói một cách sinh động là một số biến dạng thì hay gặp trong 
khi một số khác thì hiếm thấy mà chúng ta không thể quy cho một 
nguyên nhân nào cả. Có gì đơn giản hơn môi liên quan giữa mắt xanh và 
chứng điễc ở loài mèo, và màu sắc của con đổi mỗi (fortoise-sbell) giỗng 
cái; bàn chân có lông và lớp da giữa các ngón chân năm ngoài ở loài bỗ 
câu, mối liền quan giữa lông tơ ít hay nhiều khi chim mới nở với màu sắc 


170 


Ouy luật biến đổi 


bộ lông sau này, hoặc lại là mỗi liên quan giữa lông và răng ở loài chó 
trụi lông Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có lẽ có vai trò của tính đồng đẳng ở đây? 
Khi để ý đến trường hợp sau cùng về mỗi liên quan, tôi nghĩ không thể 
do ngẫu nhiên được, bởi vì nếu chúng ta chọn ra hai bộ của động vật có 
vú có lớp đa bát thường như là động vật biển có vú (như cá voi) và động 
vật thiếu răng (con tatu, thú ăn kiến có vảy v.v...) thì những con vật này 
cũng có những bắt thường nhất về hàm răng của chúng. 

Tôi không biết đến trường hợp thích nghỉ nào tốt hơn để chứng tỏ 
tầm quan trọng của những quy luật về sự tương quan trong việc biến đối 
những cơ quan quan trọng, không phụ thuộc vào việc sử dụng cơ quan 
đó và đo đó cũng không phụ thuộc vào quá trình chọn lọc tự nhiên hơn 
trường hợp về sự khác nhau giữa những hoa nằm bên trong và bên 
ngoài ở một số cây thuộc họ cúc (Compositơs) và cây có hoa hình tán 
(như cây cà rốt, cây cần tây, cây ngò tây, cây củ cải vàng, cây thì là). Ai 
cũng biết sự khác nhan giữa hoa phía ngoài của cụm hoa đầu (ray) và 
những chiếc hoa nằm ở giữa trong một cụm hoa, ví dụ ở cây hoa cúc, và 
sự khác biệt này thường kèm theo với việc phát triển không đủ một số bộ 
phận của hoa. Nhưng ở một SỐ cây thuộc họ cức, hạt giống khác nhau về 
hình dáng và đường vân và thậm chí bản thân bâu nhụy với những bộ 
phận đi kèm theo nó cũng khác nhau, như Cassini đã mô tả. Một số tác 
giả quy cho sức ép đã gây ra sự khác nhau này, và hình đáng của những 
hạt thuộc về những hoa nằm bên ngoài ở một số cây thuộc họ cúc ủng 
hộ cho ý kiến này; nhưng trong trường hợp tràng hoa của những cây 
hoa có hình tán, theo như Ts. Hooker thông báo với tôi, điều này không 
có nghĩa là những hoa nằm ngoài khác với hoa nằm trong ở những loài 
có mõm hoa dày đặc. Người ta đã phải nghĩ rằng những cánh hoa nằm 
ngoài đã làm hư hại những phân khác vì đã lẫy mất chất nuôi dưỡng của 
chúng; nhưng ở những cây họ cúc thì hạt của những hoa nằm trong và 
nằm ngoài khác nhau nhưng tràng hoa thì không khác nhau. Có lẽ sự 
khác biệt này liên quan đến một số khác biệt về dòng chảy của chất dính 
đưỡng đến những hoa nằm ở trung tâm và ngoại vi: ít nhất chúng ta 
cũng biết rằng những hoa bất thường nằm gần trung tâm nhất là những 
hoa thường chịu tính chỉnh hình ở thực vật nhiều nhất cho nên chúng 
trở lại bình thường. Tôi có thể bổ sung, xem như là một ví dụ của việc 


17] 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


này và cũng là một trường hợp kỳ lạ của mối tương quan, là gần đây tôi 
đã quan sát ở một số vườn cây quỳ thiên trúc (pelzrgoniun) thì thấy rằng 
hoa chính giữa thường thiếu mất những đốm màu sằm ở hai cánh hoa 
phía trên, và như vậy thì tuyển mật hoàn toàn không có; còn khi chỉ mắt 
màu một trong hai cánh hoa ở trên thì tuyển mật chỉ bị ngắn đi nhiều mà 
thôi. 

Từ sự khác biệt nơi tràng hoa của những hoa nằm trong và nằm 
ngoài của một tán hoa mà tôi không cảm thấy chắc chấn chút nào đối với 
ý kiến của C. C. Sprengel về việc những hoa nằm ngoài đóng vai trò hắp 
đẫn côn trùng, một tác nhân rất có lợi cho việc thụ phần của những cây 
thuộc hai bộ này, ý kiến này quá gượng gạo, bởi vì khi xuất hiện lần đầu, 
nếu đây là một ưu thế thì chọn lọc tự nhiên sẽ vào cuộc. Nhưng khi xem 
xét sự khác biệt về cầu tạo của những hạt giỗng nằm ở trong lẫn ở ngoài, 
sự khác biệt này không phải luồn luôn có liền quan đến sự khác biệt vẻ 
hoa, thì dường như chúng không thể là có lợi về phương điện nào đó 
cho cây: ngay cả ở những cây có hoa hình tán, sự khác biệt này này quan 
trọng đến nỗi - theo Tausch, những hạt thẳng ở những hoa nằm ngoài, 
những hạt cong ở những hoa nằm trong - De Candolle (cha) dựa vào 
những khác biệt như vậy để phân nhánh trong một bộ. Vì vậy, chúng ta 
thấy rằng những biến đổi trong cấu trúc, yếu tố mà các nhà phân loại 
học đánh giá rất cao, có thể hoàn toàn do những quy luật chưa được biết 
chỉ phối và, trong chừng mực mà chúng ta có thể thấy, không phải là 
việc không quan trọng đối với loài. 

Chúng ta thường sai lầm khi cho rằng câu tạo chưng của một nhóm 
loài là đo sự tương quan về phát triển nhưng thật ra cũng chỉ đơn thuần 
là đo đi truyền; bởi vì một tổ tiên cổ xưa có thể đã có được một số biến 
đổi về câu tạo cơ thể qua quá trình chọn lọc tự nhiên, và, sau hàng ngàn 
thế hệ, lại có được một số biến đổi khác và độc lập; và đương nhiên là 
người ta nghĩ rằng hai nhóm biến đổi này, được truyền lại cho toàn bộ 
con cháu có những tập quán đa dạng, là có liên quan với nhau theo một 
kiểu tất nhiên nào đó. Như vậy, một lần nữa, tôi không nghỉ ngờ việc 
một số mối lên quan rõ ràng, xảy ra trong khắp các bộ, hoàn toàn chỉ đo 
chọn lọc tự nhiên tác động. Ví dụ Alph. De Candolle đã nói rằng hạt có 
cánh không bao giờ thấy ở những loại quả không mở bung ra: tôi phải 


172 


Quy luật biến đổi 


giải thích điều này không phải là do chọn lọc tự nhiên mà các hạt dần 
dân trở nên có cánh, ngoại trừ đối với những hạt của loại quả nở bung 
ra; do đó mà những cây nào tạo ra những hạt thích hợp với việc được 
thối đi xa hơn sẽ có được ưu thế so với những cây mà hạt ít thích hợp 
cho việc phát tán; và quá trình này có lẽ không xảy ra ở những loại quả 
không nở bung ra. 

Geoffroy St. Hilaire (cha) và Goethe, gần như cùng lúc, đưa ra quy 
luật bù trừ hay cân bằng trong phát triển; hoặc như Goethe diễn tả: "Để 
sử dụng một bên, tự nhiên buộc phải tiết kiệm bên đối diện". Tôi nghĩ 
điểu này đúng ở mức độ nào đó đối với những sản phẩm thuần hoá của 
con người: nếu chất đinh dưỡng đưa đến một cơ quan hay một bộ phận 
nào đó quá nhiều thì hiếm khi nó đưa đến, ít nhất là ở mức quá nhiễu, 
cho bộ phận khác; vì vậy khó mà có một con bò cho sữa nhiều và dễ vỗ 
béo. Cùng một biễn chủng bắp cải không thể tạo ra nhiều lá, có chất dinh 
dưỡng và đồng thời tạo ra nhiều hạt có đầu. Khi hạt trong quả teo đi thì 
tự bản thân quả sẽ to ra và có chất lượng hơn. Đối với gia cằm, một chùm 
lông lớn trên đầu thường đi kèm cái mào nhỏ lại, chùm lông dưới mỏ mà 
lớn thì cái yếm thịt nhỏ lại. Đối với những loài trong tự nhiên thì hầu 
như không thể xác nhận quy luật này là có thể áp dụng phổ biến; nhưng 
nhiều nhà quan sát đáng tín cậy, nhất là các nhà thực vật học tin rằng nó 
là thật. Tuy nhiên tôi sẽ không đưa ra bắt kỳ ví dụ nào bởi vì tôi thấy hầu 
như không có cách gì để phân biệt giữa một bên là tác động của một bộ 
phận phát triển to ra nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên còn bộ phận khác 
và gần kể bị nhỏ đi cũng do cùng quá trình đó hoặc đo việc không sử 
đụng, và một bên là tác động của việc lấy mất đi thực sự nguồn dinh 
dưỡng khỏi một bộ phận này do sự phát triển quá nhiều ở một bộ phận 
khác và gần kê. 

Tôi cũng cho rằng một số trường hợp bù trừ mà tôi đã nói đến, cũng 
như một số trường hợp khác, có thể được kết hợp trong một nguyên lý 
phổ biến hơn, đó là, chọn lọc tự nhiên liên tục cố gắng tiết kiệm từng bộ 
phận của cơ thể. Nếu đo điều kiện sống thay đổi mà một cơ quan trước khi 
có ích trở thành không có ích thì bất kỳ một giảm thiểu nào trong phát 
triển của nó, dù ít, cũng sẽ được chọn lọc tự nhiên bắt lẫy, bởi vì điều này 
có lợi cho nó không phải phí chất dinh dưỡng để tạo ra một cơ quan vô 


175 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


ích. Nhờ vậy mà tôi chỉ có thể hiểu được một hiện tượng gây ấn tượng cho 
tôi rất nhiều khi xem xét loài chân tơ, và có thể đưa ra nhiều ví dụ khác về 
nó: đó là, khi một con hàu (zirripede) sống ký sinh bên trong một con khác 
và nhờ đó mà nó được bảo vệ thì nó mất đi hầu như toàn bộ vỏ giáp của 
nó. Đây là trường hợp của con hàu ibla đực và với loài chân tơ Profeolepas 
thì theo một kiểu thực sự kỳ lạ: trong tất cả loài chân tơ thì vỏ giáp gồm 3 
đoạn nằm phía trước đầu phát triển rất lớn, có những sợi cơ và thần kinh 
lớn; nhưng ở loài chân tơ Proteolzpas sông ký sinh và được bảo vệ thì toàn 
bộ phần trước của đầu teo lại chỉ còn là một mẫu nhỏ gắn vào gốc của 
những cái râu có thể nắm được. Hiện nay, việc bỏ đi những bộ phận phức 
tạp và lớn mà do đời sống ký sinh của loài chân tơ Prolzolepas làm cho 
chúng thừa ra, điễn ra theo từng bước dần dẳn, là một ưu thế rõ rệt đối với 
những cá thể sau này; bởi vì trong cuộc đấu tranh sình tổn mà mỗi động 
vật phải đối điện, mỗi con chân tơ Prøfeolepas có cơ hội tốt hơn để tự bảo vệ 
mình nhờ việc ít có chất đình dưỡng bị bỏ phí do phải phát triển những bộ 
phận hiện nay trở nên vô ích. 

Do vậy, tôi tin là chọn lọc tự nhiên sẽ luôn luôn tiếp tục để cuối cùng 
là giảm thiểu và loại bỏ từng bộ phận trong cơ thể ngay khi nó trở nên 
thừa mà không hề làm cho bộ phận khác to ra ở mức độ tương ứng. Và 
ngược lại, chọn lọc tự nhiên có thể liên tục làm cho bất kỳ bộ phận nào to 
ra mà không đồi hỏi sự giảm thiểu bộ phận gần kẻ nào để bù trừ. 

Dường như là một quy luật, theo ls. Geoffroy St. Hilaire đã nói, cả ở 
biển chủng và ở loài, đó là khi trong một cơ quan có nhiều bộ phận lặp đi 
lặp lại (ví dụ số lượng đốt sống của rắn, và số lượng nhị hoa trên một hoa 
có nhiều nhị) thì số lượng này có thể biến đối; trái lại, khi số lượng các bộ 
phận giống nhau ít hơn thì chúng thường hằng định. Cũng tác giả này và 
một số nhà thực vật học đã nói thêm rằng những bộ phận phức tạp thì rất 
dế bị biến đổi. Bởi vì “sự lặp đi lặp lại mang tính thực vật” này, theo cách 
diễn tả của Gs. Owen, có vẻ là một dấu hiệu của sinh vật bậc thấp; nhận 
xét trên có hiên quan đến ý kiến chung của các nhà tự nhiên học, rằng 
những sinh vật bậc thấp trong bậc thang tự nhiên thường hay biên đổi 
hơn những sình vật bậc cao. Tôi cho rằng chữ bậc thấp ở đây có nghĩa là 
một số bộ phận trong cơ quan ít chuyên biệt cho một chức năng đặc biệt 
nào đó; cũng như một bộ phận mà lại đảm nhiệm nhhiều công việc khác 


174 


Quy luật biến đổi 


nhau, có lẽ chúng ta có thể hiểu tại sao chúng còn phải biến đổi, nghĩa là 
hiểu tại sao chọn lọc tự nhiên đã bảo tồn hoặc loại bỏ từng biến đối nhỏ 
một cách ít cần thận hơn so với bộ phận chỉ phục vụ cho một mục đích đặc 
biệt duy nhất. Cũng giống như một con dao dùng để cắt được mọi thứ thì 
có thể có hình đạng sao cũng được nhưng một đụng cụ chuyên cho một 
đối tượng riêng biệt thì phải có một hình dáng nhất định nào đó. Đừng 
bao giờ quên rằng chọn lọc tự nhiên có thể tác động lên từng bộ phận của 
từng sinh vật chỉ vì lợi ích của nó. 

Một số tác giả đã tuyên bỗ rằng, và tôi tín là đúng, các bộ phận còn ở 
trạng thái sơ khai là có khả năng biễn đối rất cao. Chúng ta sẽ trở lại vẫn 
để chung về các cơ quan không phát triển hoặc trong tình trạng sơ khai; 
ở đây tôi chỉ bổ sung là dường như tính biến đểi là do việc không sử 
dụng gây ra và do đó, chọn lọc tự nhiên không có khả năng kiểm soát sự 
sai lệch trong cầu tạo cơ thể của chúng. Vì vậy mà những bộ phận còn ở 
trong tình trạng sơ khai được giao cho những quy luật khác nhau về 
phát triển tự do chì phối, giao cho tác động của việc không sử dụng kéo 
dài và cho xu hướng lại giống. 


Một bộ phận phát triển quá mức trong bất kỳ loài nào 
so với cùng bộ phận đó ở các loài lân cận thường có xu 
hướng biến đối rất lớn 

Cách đây vài năm, tôi rất có ẫn tượng với một nhận xét, gần giống 
với nội dưng nói trên, do ông Waterhouse công bố. Tôi cũng suy đoán là 
từ một quan sát về chiều dài cánh tay của loài khỉ ourans-oufang mà Gs. 
Owen đã đi đến một kết luận gần giống như vậy. Thật vô vọng khi cố 
thuyết phục ai đó về tính chân thật của xác nhận này nễu không đưa ra 
một đanh sách các chứng cứ đài mà tôi đã thu thập được, và không thể 
đưa danh sách đó vào đây được. Tôi chỉ có thể phát biểu sự tin chắc của 
mình rằng đây là một quy luật có tính phổ biển cao. Tôi biết có một số 
nguyên nhân gây ra sai lắm nhưng tôi hy vọng rằng tôi đã xem xét kỹ 
đến những điều đó. Chúng ta phải hiểu rằng quy luật này không phải áp 
dụng cho bất kỳ bộ phận nào, dù chúng phát triển một cách bắt thường, 
trừ phi chúng phát triển một cách bắt thường khí so với cùng những bộ 


175 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


phận đó ở các loài có quan hệ gần gũi. Do đó mà cánh con đơi là một cơ 
quan bất thường nhất trong lớp động vật có vú; nhưng không áp dụng 
quy luật đó ở đây được bởi vì toàn bộ nhóm dđơi đều có cánh; nó chỉ có 
thể áp đụng được nễu một số loài đơi có cánh rất phát triển so với những 
loài dơi khác trong cùng một giống. Quy luật này áp dụng tất tốt trong 
trường hợp những dấu hiệu sinh dục thứ phát khi chúng biểu lộ đưới 
bắt kỳ đạng bất thường nào. Thuật ngữ, những dẫu hiệu sinh đục thứ 
phát, đo Hunter sử dụng, dùng để chỉ những dấu hiệu gắn hiển với một 
giới tính nào đó nhưng không liên quan trực tiếp với hành động sinh 
sản. Quy luật này áp dụng cho cả giống đực và giống cái; nhưng đø con 
cái thì ít khi có những dấu hiệu sinh đục thứ phát nổi bật cho nên quy 
luật này ít khi áp dụng cho chúng hơn. Quy luật này có thể áp dụng quá 
hiển nhiên cho những dấu hiệu sinh dục thứ phát, có thể do tính biến 
đổi rất lớn của những dấu hiệu này, dù có được biểu lộ dưới đạng bất 
thường hay không - tôi nghĩ không có gì nghí ngờ về vẫn đề này. Nhưng 
quy luật này không chỉ giới hạn ở những dẫu hiệu sinh dục thứ phát, 
chúng biểu hiện rất rõ trong trường hợp của loài chân tơ lưỡng tính; ở 
đây tôi có thể bố sung là, tôi đặc biệt chú tâm đến nhận xét của Ông 
Waterhouse, trong khi nghiên cứu về Bộ này và tôi hoàn toàn tin chắc 
rằng quy luật này hầu như luôn luôn đúng đối với loài chân tơ. Trong tác 
phẩm sau này, tôi sẽ đưa ra một danh sách những trường hợp nỗi bật 
hơn; ở đây, tôi chỉ đưa ra một cách ngắn gọn một trường hợp, bởi vì nó 
minh họa cho khả năng áp dụng rộng rãi của quy luật này. Vỏ ốc của loài 
chân tơ không cuống (loài hàu đá) có cầu trúc rất quan trọng, theo đúng 
nghĩa của từ này, và chúng khác nhan cực kỳ ít dù ờ những giống khác 
nhau; nhưng trong một số loài cùng một giỗng, giỗng Pursoma, những vỏ 
sò này có sự đa đạng kỳ lạ: những vỏ ốc tương ứng trong những loài 
khác nhau đồi khi có hình dạng hoàn toàn khác nhau; và số lượng biến 
đổi ở những cá thể thuộc một số loài quá lớn đến mức không hề quá khi 
nói rằng sự khác biệt của những đặc điểm quan trọng trên những vỏ óc 
này giữa các giống với nhau còn hơn giữa các loài thuộc các giống khác 
nhau. 

Bởi vì các con chỉm trong cùng một vùng khác nhau ở mức độ rất ít 
cho nên tôi đã đặc biệt chú tâm đến chúng, và quy luật này đối với tôi 


176 


Quy luật biến đối 


đường như chắc chấn đúng trong trường hợp này. Tôi không thể giải 
thích việc áp dụng quy luật này đối với thực vật và điểu này ắt sẽ làm 
lung lay đữ đội lòng tin của tôi về tính đúng đắn của nó nếu ở thực vật 
không có sự biến đổi rất lớn để thuận lợi việc so sánh mức độ tương đối 
của sự biến đối. 

Khi chúng ta thây bất kỳ bộ phận hay cơ quan nào mà phát triển với 
mức độ hoặc cách thức nối bật trong bất kỳ loài nào thì suy đoán hợp lý 
là chúng rất quan trọng cho loài đó; tuy nhiên trong trường hợp này, bộ 
phận đó rõ ràng là có khả năng bị biến đổi. Tại sao lại như vậy? Nếu 
đứng trên quan điểm cho rằng các loài với tất cả các bộ phận mà hiện 
nay chúng ta thấy được tạo ra độc lập với nhau, thì tôi không thể giải 
thích gì được. Nhưng nếu đứng trên quan điểm cho rằng một số loài có 
nguồn gốc từ những loài khác và qua quá trình chọn lọc tự nhiên mà 
biến đổi thì tôi nghĩ chúng ta có thể có được một số điều sáng tỏ. Đối với 
động vật nuôi, nều một bộ phận nào đó, hoặc cả con vật không được chú 
ý, thì bộ phận đó (ví dụ mào của loài gà Dorking) hoặc cả con vật nuôi đó 
sẽ ngưng lại để có một tính trạng gân như đồng dạng. Lúc đó người ta sẽ 
nói vật nuôi đã thoái hoá. Đối với những cơ quan ở trong tình trạng sơ 
khai và những cơ quan ít chuyên biệt cho một chức năng đặc biệt nào đó, 
và có lẽ đỗi với những nhóm biến hình thì chúng ta thấy một trường hợp 
gần như song song tự nhiên; bởi vì trong những trường hợp như vậy, 
quá trình chọn lọc tự nhiên đã không hoặc không thể làm hét mình nên 
đã để cho cơ thể đó trong tình trạng dao động. Nhưng ở đây, điều đặc 
biệt liên quan đến chúng ta là, đối với vật nuôi của chúng ta, những bộ 
phận này hiện nay đang có những biến đổi nhanh nhờ việc chọn lọc liên 
tục, cũng là những bộ phận rõ ràng đế bị biến đổi. Hãy nhìn vào những 
nòi bổ câu nhà, chúng ta sẽ thấy số lượng những khác biệt về mỏ của 
những con bể câu nhào lộn, về mỏ và cái yếm thịt của những con bồ câu 
đưa thư, đáng đi và đuôi của loài bồ câu đuồi quạt..., đây là những điểm 
đang được những người sành chơi chim ở Anh chủ yêu quan tâm. Ngay 
ở trong nòi phụ, ví dụ ở loài bỗ câu nhào lộn mặt ngắn, rất khó nuôi cho 
chúng hoàn hảo, thường có những cá thể được sinh ra lệch lạc so với 
chuẩn mực. Thật sự có thể nói là đang có một cuộc đầu tranh thường 
xuyên giữa một bên là xu hướng trở lại trạng thái ít biến đổi, cũng như 


177 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


xu hướng bầm sinh đối với việc biến đổi hơn nữa của các loài, và một bên 
là áp lực của việc chọn lọc liên tục để giữ cho vật nuôi ở nguyên trạng. 
Chung cuộc thì việc chọn lọc sẽ thắng, và chúng ta cũng không muốn sẽ 
thất bại trong việc thuần đưỡng loài bể câu nhào lộn từ một chủng bỏ 
câu mặt ngắn thuần chủng. Nhưng miễn là việc chọn lọc tiếp tục một 
cách nhanh chóng, người ta có thể trồng đợi là có nhiều biến đổi ở các cơ 
quan đang có những biến đổi. Một điều đáng lưu ý hơn là những tính 
trạng có thể biến đổi này, đo chọn lọc nhân tạo mà có được, thì đôi khi 
gắn với giới tính, thường là với giỗng đực, đo những nguyên nhân mà 
chúng ta hoàn toàn chưa biết, ví dụ cái yếm thịt ở loài bổ câu đưa thư 
hoặc cái điều to ở loài bồ câu to điều. 

Bây giờ chúng ta trở lại với tự nhiên. Khi có một bộ phận phát triển 
theo một kiểu bất thường ở bát kỳ loài nào so với những loài khác trong 
cùng một giống, chúng ta có thể kết luận rằng bộ phận đó đã trải qua rất 
nhiều biến đổi từ khi loài đó tách ra từ một tổ tiên chung của một giống. 
Khoảng thời gian này thường cũng không xa quá bởi vì loài rât hiểm khi 
tồn tại dài hơn một kỷ địa chất. Một số lượng biến đổi rất lớn ngụ ý là một 
số lượng biến đổi liên tục, kéo dài và lớn một cách bát thường, được chọn 
lọc tự nhiên tích luỹ lại lên tục vì lợi ích của loài. Nhưng nếu sự biến đổi 
của một bộ phận hoặc một cơ quan mà quá lớn và xảy ra hiên tục trong một 
thời gian không quá dài thì, theo một quy luật chung, chúng ta phải tìm 
thấy nhiều biến đổi trong những bộ phận như thế hơn ở những bộ phận 
khác trong cơ thể mà trong suốt thời gian đài hơn vẫn hầu như không 
thay đối. Và tôi tin chắc điều này là đúng. Cuộc đấu tranh giữa một bên là 
chọn lọc tự nhiên và một bên là xu hướng lại giống và xu hướng biến đổi 
cuối cùng sẽ chấm dứt; và tôi không có lý do gì để nghỉ ngờ việc những cơ 
quan phát triển một cách bất thường nhất có thể được làm cho bất biến. Vì 
vậy khi một cơ quan, đù nó bất thường đến đâu nữa, đã được truyền lại 
cho nhiều thế hệ đã biến đổi trong cùng điều kiện sống như nhau, ví dụ 
trong trường hợp đôi cánh của loài dơi, thì theo lý thuyết của tôi, nó phải 
tổn tại trong một thời gian rất đài gần như là nguyên trạng; và như vậy nó 
trở nên không còn dễ biến đổi như các cơ quan khác. Chỉ trong những 
trường hợp trong đó biến đổi tương đối mới xảy ra gần đây và quá lớn thì 
chúng ta chắc chắn sẽ thấy SỰ BIẾN ĐỐI PHÁT SINH (GENERATIVE 


178 


Ouy luật biến đổi 


VARIABILITY), chúng ta có thể gợi nó như vậy, hãy còn ở mức độ cao. Bởi 
vì trong trường hợp này, biến đối hãy còn chưa được cỗ định bởi việc chọn 
lọc liên tục những cá thể đang biến đối theo hướng và mức độ của đòi hỏi 
và bởi việc tiêu diệt liên tục những cá thể đang có xu hướng trở lại tình 
trạng ban đầu hoặc ít biến đổi. 

Nguyên lý nằm trong những điểm lưu ý này có thể được mở rộng. Ái 
cũng biết rằng những tính trạng đặc hiệu thì để biến đổi hơn những tính 
trạng chung. Tôi sẽ dùng một ví dụ đơn giản để giải thích điểu này có 
nghĩa là gì. Nếu một số loài trong một giỗng thực vật có hoa màu xanh và 
một số loài thì có hoa màu đỏ thì màu hoa chỉ là một tính trạng đặc hiệu, 
và không ai ngạc nhiên khi có một loài hoa xanh biến đối thành màu đỏ 
hoặc ngược lại; nhưng nếu tất cả các loài đều có hoa màu xanh thì màu 
xanh trở thành một tính trạng chung và sự biến đổi của nó ắt là một 
trường hợp bất thường hơn. Tôi chọn ví dụ này bởi vì có một cách giải 
thích mà các nhà tự nhiên học thường đưa ra, nhưng không áp dụng được 
trong trường hợp này, đó là, những tính trạng đặc hiện thường dễ biến 
đổi hơn những tính trạng chưng bởi vì chúng xảy ra ở những bộ phận ít 
quan trọng về sinh lý học hơn những bộ phận thường được dùng để phân 
loại các chủng. Tôi tin cách giải thích này chỉ đúng một phần, mặc đù chỉ là 
gián tiếp; tuy nhiên tôi sẽ trở lại vẫn để này trong chương nói về Phân loại. 
Chắc là hoàn toàn không cần thiết khi viện dẫn bằng chứng để ủng hộ cho 
tuyên bố trên, rằng những tính trạng đặc hiệu thì đễ biến đổi hơn những 
tỉnh trạng chung; nhưng tôi đã để ý nhiều lần trong những nghiên cứu về 
lịch sử tự nhiên thì thấy rằng, khi một tác giả chú ý với một sự ngạc nhiên 
vẻ một số bộ phận hoặc cơ quan QUAN TRỌNG thường là không đổi 
trong một số lớn các loài, lại rất KHÁC BIỆT ở các loài có quan hệ gần gũi, 
thì nó cũng có thể BIẾN ĐỔI trong các cá thể ở một số loài. Hiện tượng 
này cho thấy rằng một tính trạng, thường là tính trạng chung, mắt dần giá 
trị và trở thành tính trạng đặc hiệu, thường sẽ trở nên để biến đổi mặc dù 
vai trò về sinh lý học của nó vẫn như cữ. Có thể áp dụng tương tự đổi với 
những trường hợp đị dạng: ít nhất thì ông Is. Geoffroy St. Hilaire có vẻ 
không nghỉ ngờ gì, một cơ quan càng khác biệt giữa những cá thể trong 
những loài khác nhau của cùng một nhóm thì nó càng là đối tượng cho 
những bắt thường mang tính cá thể. 


179 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Nếu đứng trên quan điểm cho răng mỗi loài đã được sáng tạo một 
cách độc lập thì tại sao bộ phận mà chúng khác nhau ở những loài được 
sáng tạo độc lập của cùng một giống lại đễ biến đổi hơn những bộ phận 
rất giống nhau giữa một số loài? Tôi thấy không thể đưa ra một lời giải 
thích nào cả. Nhưng nều đứng trên quan điểm cho rằng loài chỉ là những 
biến chủng đã ốn định và khác biệt rõ rệt, chúng ta chắc chắn phải trông 
đợi chúng vẫn tiếp tục biến đổi ở những bộ phận đã biến đổi trong thời 
gian tương đối gần đây và ở những bộ phận đã khác biệt. Hoặc nói rõ 
trường hợp này theo một cách khác: - những điểm mà tất cả các loài 
trong cùng một giống giỗng nhau và khác với các loài trong các giống 
khác, cái đó gọi là những tính trạng chung của giống; và những tính 
trạng này nói chung tôi quy cho việc thừa kế từ một tổ tiên chung, bởi vì 
chọn lọc tự nhiên hiếm khi làm cho một số loài biến đổi cho phù hợp với 
những tập quán ít nhiều rất khác nhau theo cùng một kiểu: và do những 
tính trạng gọi là chung cho cả giống này đã được truyền lại từ xa xưa, từ 
cái thời mà các loài lúc đầu thì tách ra khỏi tổ tiên chung, sau đó thì 
không biến đổi hoặc khác nhau gì nữa, hoặc nếu có thì rất ít, cho nên 
không chấc rằng hiện nay chúng sẽ biến đối. Trái lại, những tính trạng 
mà loài này khác với loài kia trong cùng một giống được gọi là những 
tính trạng đặc hiệu; và bởi vì những tính trạng đặc hiệu này đã biến đổi 
và đi đến chỗ khác nhau trong thời gian tách ra khỏi tổ tiền chung, có lẽ 
nó vẫn tiếp tục biến đổi ở mức độ nào đó, - ít nhất là cũng biến đối hơn 
so với những bộ phận vẫn hằng định trong khoảng thời gian rất đài. 

Liên quan đến vấn để này, tôi sẽ chỉ đưa ra hai nhận xét khác. Tôi 
nghĩ người ta sẽ thừa nhận mà không cần đi vào chỉ tiết, rằng những tính 
trạng sinh dục thứ phát rất dễ biến đổi. Tôi nghĩ người ta cũng sẽ thừa 
nhận rằng các loài trong cùng một nhóm khác nhau nhiều hơn ở những 
tính trạng sinh dục thứ phát của chúng so với những bộ phận khác trong 
cơ thể; ví đụ, so sánh số lượng những khác biệt giữa những con đực ở loài 
chim thuộc bộ gà (gallinaceous birds) có những tính trạng sinh dục thứ phát 
biểu lộ rõ rệt với số lượng những khác biệt ở những con cái thì người ta sẽ 
công nhận sự thật về tỉ lệ này. Nguyên nhân của sự biến đổi ban đầu của 
những tính trạng sinh dục thứ phát thì không rõ ràng; nhưng chúng ta có 
thể thấy tại sao những tính trạng này không được xem là hằng định và 


I8O 


Ouy luật biến đổi 


đồng nhất như những bộ phận khác trong cơ thể; bởi vì những tính trạng 
sinh dục thứ phát được sự chọn lọc theo giới tính tích lưỹ mà chọn lọc theo 
giới tính thì tác động của nó ít khắc nghiệt như chọn lọc bình thường, nó 
chỉ làm cho những con đực kém ưu thể sinh sản ít hơn chứ không bắt 
chúng phải chết. Nhưng đù nguyên nhân biến đổi của những tính trạng 
sinh dục thứ phát là gì đi nữa, do chúng có khả năng biến đổi nhiều chơ 
nên sự chọn lọc theo giới tính sẽ có phạm vì tác động lớn và do đó có thể 
để đàng thành công trong việc làm cho một loài nào đó trong nhóm trở 
nên có số lượng những khác biệt về tính trạng sinh đục của chúng nhiều 
hơn so với những bộ phận khác trong cơ thể của chúng. 

Một hiện tượng đáng chú ý là những khác biệt về sinh dục thứ phát 
giữa hai giới tính của cùng một loài thường được biểu lộ ra ở cùng những 
bộ phận trong cơ thể mà các loài khác nhau trong cùng một giống khác 
nhau. Tôi sẽ minh họa hiện tượng này qua hai ví dụ; ví dụ thứ nhất tình 
cờ tạo tin cậy cho danh sách của tôi và do sự khác nhau giữa hai trường 
hợp này có bản chất rất bất thường nên sự liên quan giữa chúng khó có 
thể là ngẫu nhiên. Số lượng khớp xương ở vùng cổ chân là một tính 
trạng thường là giống nhau ở những nhóm rất lớn của bọ cánh cứng, 
nhưng ở loài Engidae, mà Westwood đã để cập đến, số lượng này biến 
đổi rất nhiều, và cũng như có sự khác nhau về số lượng giữa hai giới 
trong cùng một loài: cũng như ở loài có cánh màng đào đất, cách phần 
bó dây thần kinh trên cánh là một tính trạng quan trọng nhất bởi vì 
chúng giống nhau trong những nhóm lớn; nhưng ở một số giống thì sự 
phân bố thân kinh ày khác nhau ở các loài khác nhau, và cũng như 
khác nhau giữa hai giới tính cùng loài. Mỗi lên quan này có một ý nghĩa 
rõ ràng theo quan điểm của tôi về vần để này: tôi xem tất cả các loài 
trong cùng một giống chấc chắn có nguồn gốc từ một tổ tiên chung cũng 
như bất kỳ loài nào cũng có hai giới nh. Như vậy thì, bắt kỳ bộ phận 
nào của tế tiền chung, hay của hậu duệ ban đầu của nó, trở nên đều có 
thể biến đối; những biến đổi ở bộ phận này, rất có khả năng là như vậy, 
được sự chọn lọc tự nhiên và sự chọn lọc theo giới tính lợi dụng để làm 
cho một số loài phù hợp với một số nơi trong thể chế của tự nhiên, và 
cũng như làm cho hai giới tính của cùng một loài phù hợp với nhau, 
hoặc làm cho con đực và con cái phù hợp với những tập quán sống khác 


181 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nhau, hoặc làm cho các con đực đâu tranh với những con đực khác trong 
việc sở hữu những con cái. 

Vậy thì cuối cùng, tôi kết luận rằng tính biến đổi nhiều hơn của 
những tính trạng đặc hiệu, hoặc của những tính trạng giúp phân biệt 
loài này với loài khác so với những tính trạng chung hoặc là những tính 
trạng mà tắt cả các cá thể trong loài đều có; - rằng sự biến đổi thường là 
rất lớn xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào phát triển theo kiểu bắt thường so với 
cùng bộ phận đó ở đồng loại; và sự biến đối không phải ở mức độ lớn, 
mặc đù nó có thể phát triển bất thường, ở bộ phận mà hay gặp trong một 
nhóm lớn gồm các loài; - rằng có sự biến đổi lớn về các tính trạng sinh 
đục thứ phát và số lượng những khác biệt trong những tính trạng này là 
lớn giữa những loài có quan hệ gần gũi nhau; rằng những khác biệt đặc 
hiệu bình thường và những khác biệt về sinh dục thứ phát thường được 
biểu lộ ra ở cùng những bộ phận trong cơ thể, - tất cả những nguyên tắc 
này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tất cả chủ yếu là đo: - các loài của 
cùng một nhóm đều có nguồn gốc từ một tổ tiền chung, chúng thừa 
hưởng từ tổ tiên chưng này nhiều lính trạng chung, - đo các bộ phận đã 
biến đổi gần đây và biến đối nhiều đang rất có khả năng tiếp tục biên đổi 
hơn những bộ phận được di truyền lại từ lâu và đã không biến đổi, - do 
chọn lọc tự nhiên, qua thời gian, ít nhiều đã khống chế hoàn toàn xu 
hướng lại giống và xu hướng biến đối thêm nữa, - đo sự chọn lọc theo 
giới tính ít tàn nhẫn hơn so với chọn lọc bình thường, - và đo những biến 
đổi trong cùng bộ phận đó đang được chọn lọc tự nhiên và chọn lọc theo 
giới tính tích luy, và như vậy thích nghi với những mục đích đặc hiệu 
thông thường và mục đích sinh dục thứ phát. 


Những loài riêng biệt lại có những biến đổi tương tự; và 
một biến chủng của một loài thường có một số tính trạng 
của một loài lân cận, hoặc quay trở lại một số tính trạng 
của tổ tiên 

Những nhận xét này sẽ rất đễ hiểu khi xem xét những nòi vật nuôi 
của chúng ta. Những nòi bổ câu riêng biệt nhất, sống ở những vùng xa 
nhau nhất, có những biến chủng phụ có những lông trên đầu mọc ngược 


182 


Quy luật biến đổi 


và lông trên ngón chân, - những tính trạng mà loài bổ câu núi ban đầu 
không có; vậy thì đây là những biến đổi tương tự ở hai hoặc nhiều hơn hai 
nòi riêng biệt. Việc hay gặp lông đuôi có 14 hoặc thậm chí 16 chiếc ở nòi bỗ 
câu to điều có thể được xem là một biến đối mà ở nời khác, nời bổ câu đuôi 
quạt, là bình thường. Tôi đoán sẽ không ai nghí ngờ rằng những biển đổi 
tương tự như vậy là do một số nòi bỗ câu thừa hưởng từ một tổ tiên chung 
cùng một thể tạng và có xu hướng biến đối khi bị tác động bởi những ảnh 
hưởng chưa xác định được nhưng giỗng nhau. Trong giới thực vật, chúng 
ta có trường hợp biễn đối tương tự, đó là cây củ cải Thụy điển và cây Ruta 
baøa, chúng đều có cuống, hay thường gọi là gốc, phát triển to ra, đây là 
những cây mà vài nhà thực vật học xếp là những biễn chủng được tạo ra 
từ một nguồn gốc chung: bởi vì nếu không xếp như vậy thì đây là một 
trường hợp có sự biên đổi tương tự xảy ra giữa hai loài riêng biệt; và có thể 
thêm vào đây một trường hợp thứ ba, đó là cây củ cải thông thường. Theo 
quan điểm hiện nay cho rằng mỗi loài đều được tạo ra một cách độc lập thì 
chúng ta phải quy sự giỗng nhau trong sự to ra của cuống của ba cây này, 
không phải cho nguyên nhân thực sự của cộng đổng hậu đuệ và xu 
hướng hợp lý là biến đổi theo cùng một kiểu, mà là do ba tác động của tạo 
hoá, riêng biệt mà gần gũi nhau. 

Tuy nhiên, với loài bỗ câu, chúng ta có một trường hợp khác, đó là, 
sự xuất hiện ngẫu nhiên trong tắt cả các nòi bŠ câu những con chim có 
màu xanh đá phiến (sfz!y-blue) với hai vạch đen trên cánh, đít trắng, một 
vạch ở cuối đuôi, lông nằm ngoài ở gốc có màu trắng. Bởi vì tẤt cả những 
đặc điểm này đặc trưng cho nờòi bổ câu núi gốc cho nên tôi cho rằng 
không ai nghỉ ngờ đây là một trường hợp lại giỗng chứ không phải là 
một biến đổi mới mà tương tự xảy ra trong một số nòi. Tôi nghĩ chúng ta 
có thể tự tin để đi đến kết luận này, bởi vì, như chúng ta thấy, những đặc 
điểm về màu sắc như thế này rö ràng là có khả năng xảy ra ở những thể 
hệ con lai giữa hai nòi riêng biệt và có màu sắc khác nhau, và trong 
trường hợp này điều kiện sống bên ngoài không gây ra st7 tái xuất hiện 
của lông có màu xanh đá phiến với một số đặc điểm, ngoại trừ tác động 
của việc lai chéo theo những quy luật đi truyền. 

Chắc chắn một hiện tượng làm chúng ta rất ngạc nhiên là có những 
tính trạng tái xuất hiện sau khi đã bị mất đi quá nhiều, có lẽ đến hàng 


185 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


trăm thế hệ. Nhưng khi lai chéo một nòi này với một số nòi khác chỉ một 
lần thể mà con cháu đôi khi có xu hướng trở lại tính trạng của nòi lạ 
trong nhiều thế hệ - một số người nói trong 12 thậm chí 20 thế hệ. Sau 12 
thế hệ thì tỉ lệ máu, nếu dùng cách diễn đạt thông thường, của bắt kỳ 
ông tổ nào cũng chỉ còn 1 phần của 2048; thế mà, như chúng ta thây, 
người ta thường tin rằng xu hướng lại giếng được giữ lại nhờ một phần 
rất nhỏ của máu lạ này. Trong một nời chưa lai chéo nhưng CÁ HAI bố 
mẹ đều đã mất một số tính trạng mà tổ tiên đã có, thì xu hướng, dù 
mạnh dù yếu, tái sinh lại những tính trạng đã mất phải được lưu truyền 
cho hầu như bất kỳ số lượng thế hệ nào, như đã được lưu ý trước đây, 
cho tất cả mà chúng ta có thể thầy điều trái ngược. Khi một tính trạng đã 
bị mắt đi trong một nòi nào đó, bây giờ tái xuất hiện sau rất nhiều thế hệ 
thì giả thuyết có lẽ đúng nhất là, không phải con cháu đột nhiên giếng tổ 
tiên cách đây vài trăm thế hệ mà là trong mỗi thế hệ kế tiếp nhau đều có 
xu hướng sỉnh ra tính trạng đang để cập đến, mà do những điều kiện 
thuận lợi nào đó không biết, cuối cùng bị có được uy lực. Ví dụ, có lẽ 
trong mỗi thê hệ bổ câu có râu (barb-pieeon), giỗng bổ câu này hiếm khi 
tạo ra một con có màu lông xanh với những vạch đen, đều có xu hướng 
khoác bộ lông màu này. Đây là giả thuyết, nhưng có một số bằng chứng 
ủng hộ; và tôi thấy, trong xu hướng một tính trạng được di truyền qua 
vô số thể hệ, không có việc gì vô bố và khó hiểu hơn là việc một cơ quan 
hoàn toàn vô ích hoặc trong tình trạng sơ khai, mà chúng ta đều biết 
chúng là gì, đang được di truyền theo cách như vậy. Quả thực, đôi khi 
chúng ta có thể thấy xu hướng tạo ra một bộ phận chưa hoàn chỉnh, 
được di truyền: ví đụ ở loài hoa mõm chó (Ántirrhinum) rất hay có một 
nhị hoa thứ năm chưa hoàn chỉnh đến nỗi cây này phải có xu hướng di 
truyền tạo ra cải nhị hoa thứ năm chưa hoàn chỉnh đó. 

Bởi vì theo lý thuyết của tôi, tất cả các loài trong một giống đều được 
cho là có nguồn gốc từ một tổ tiên chung cho nên điều bình thường là 
chúng đôi khi biến đối theo cùng một kiểu, vì thể mà một biến chủng của 
loài này có thể tương tự về một số tính trạng với loài khác; mà loài khác ở 
đây, theo quan điểm của tôi, cũng chỉ là một biến chủng hằng định và rẽ 
rệt. Nhưng những tính trạng có được như vậy có le không quan trọng bởi 
vì những tính trạng quan trọng sẽ đo chọn lọc tự nhiên chỉ phối, phù hợp 


184 


Quy luật biến đổi 


với những tập quán đa dạng của loài và sẽ không phó thác cho tác động 
qua lại. Hơn nữa, một điều cũng bình thường là các loài trong cùng một 
giống đôi khi biểu lộ việc quay trở lại những tính trạng đã mất đi của tổ 
tiên. Tuy nhiên, đo chúng ta không bao giờ biết được tính trạng chính xác 
của ông tổ chung đó cho nên chúng ta sẽ không thể phân biệt được hai 
trường hợp sau đây: ví dụ, nếu chúng ta không biết rằng nòi bổ câu núi 
không có lông ở chân và không có chùm lông trên đầu mọc ngược thì 
chủng ta không thể nói những tính trạng này ở nòi bồ câu nhà của chúng 
ta là sự lại giống hay chỉ là những biến đổi tương tự; nhưng chúng ta phải 
suy luận rằng lông màu xanh là một sự lại giếng từ một số đặc điểm có liên 
quan đến màu xanh và nó không có vẻ xuất hiện cùng nhau do sự biến đổi 
đơn giản. Đặc biệt hơn, chúng ta có thể suy luận như vậy vì màu lông 
xanh và những đặc điểm khác rất hay xuất hiện khi những nòi bổ câu 
riêng biệt có màu lông khác nhau lai chéo với nhau. Do đó, mặc dù trong 
tự nhiên chúng ta thường không chắc chắn cái nào là sự lại giống những 
tính trạng đã có trước đây, cái nào tuy mới nhưng chỉ là những biến đổi 
tương tự, nhưng theo lý thuyết của tôi, chúng ta đôi khi phải ầm ra con 
cháu đang biến đối của một loài nào đó có được những tính trạng (hoặc do 
sự lại giống hoặc do biến đổi tương tự) đã từng xảy ra ở những cá thể khác 
trong cùng một nhóm. Và chắc chắn trong tự nhiên cũng như vậy thôi. 
Một khó khăn đáng kể trong việc phân biệt một loài có thể biến đổi 
trong các hệ thống phần loại của chúng ta là do các biến chủng của loài 
đó bắt chước, chúng vẫn thường như vậy, một số loài khác trong cùng 
một giống. Người ta có thể đưa ra một bảng kê đáng chú ý về những 
đạng trung gian của hai dạng khác nhau mà bản thân chúng người ta 
còn phân vân trong việc xếp chúng là biến chủng hay là loài; và điều này 
cho thấy, trừ phi người ta cho rằng những dạng này là những loài được 
tạo ra một cách độc lập, rằng một dạng đang biến đổi đã có được một số 
tính trạng của những dạng khác để tạo ra những dạng trung gian. 
Nhưng chứng cứ tốt nhất lại có được từ những bộ phận hoặc cơ quan 
quan trọng và đồng nhất đang biến đổi để có được những tính trạng của 
cùng bộ phận hoặc cơ quan đó ở những loài gần gũi. Tôi đã thu thập 
được một đanh sách nhiều trường hợp như vậy nhưng cũng như trước 
đây, tôi phải cam chịu những bất lợi rất lớn trong việc không thể đưa 


185 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chúng ra được. Tôi chỉ có thể lặp lại rằng những trường hợp như vậy 
chắc chắn phải xảy ra và đối với tôi, chúng rất đáng chú ý. 

Tuy nhiên, tôi sẻ đưa ra một trường hợp phức tạp và kỳ lạ, thực ra 
không phải vì nó có vai trò gì quan trọng mà vì nó xảy ra ở một số loài 
trong cùng một giỗng một phần trong điều kiện thuần hoá và một phần 
trong điều kiện tự nhiên. Đây rõ ràng là một trường hợp lại giống. Con 
lừa không hiếm khi có những sọc ngang rất rõ ở chân, giỗng như những 
sọc ngang ở chân ngựa vằn: người ta đã xác nhận rằng những sọc ngang 
này rõ nhất ở lừa con và tôi đã điều tra đúng như vậy. Người ta cũng xác 
nhận rằng đôi khí sọc trên lưng nhiều gấp đôi. Những sọc trên lưng chắc 
chắn rất hay thay đối về chiều đài và hình đáng. Người ta đã mô tả một 
con lừa trắng, nhưng KHÔNG PHẢI bị bạch tạng không có sọc trên lưng 
và trên vai; và những sọc này đôi khi rất mờ hoặc hoàn toàn không có ở 
những con lừa có màu lông sẫm. Người ta đã nói và đã thấy loài ngựa 
hoang Palias có hai sọc trên lưng. Loài hươu tai lừa (hzmionus) thì không 
có sọc lưng; nhưng vết tích của nó, theo như ông Blyth và những người 
khác phát biểu, thì thỉnh thoảng xuất hiện: Đại Lá Poole đã thông báo cho 
tôi rằng con của loài này thường có sọc ở chân, và ở lưng thì mờ nhạt. 
Loài lừa văn, mặc đù trên cơ thể có những sọc rất rõ như ngựa văn 
nhưng chúng không có sọc ở chân; nhưng Ts. Gray đã minh họa một 
mâu vật với những sọc ở khuỷu chân sau rất rõ giỗng như ở ngựa văn. 

Vẻ loài ngựa, tôi đã thu thập những trường hợp có sọc trên lưng ở 
các nòi ngựa khác biệt nhau nhất ở nước Ánh và TẤT CẢ các loại màu; 
những sọc ngang trên chân có màu nâu, màu lông chuột không phải là 
hiểm và một trường hợp có màu hạt dẻ: một sọc mờ trên vai đôi khi có 
màu nâu, và tôi đã thây vất tích trên một con ngựa hồng. Con trai tôi đã 
xem xét cần thận và phác họa cho tôi một con ngựa kéo xe màu nâu ở Bỉ 
có hai sọc trên mỗi vai và những sọc ở chân; và một người đàn ông mà 
tôi hoàn toàn tin tưởng đã xem xét cho tôi một con ngựa pony xứ Wales 
màu nâu có BA sọc ngắn song song trên mỗi vai, 

Ở vùng tây bắc Án Độ, nòi ngựa KztH/uar rất hay có sọc đến mức, 
theo tôi nghe được từ Đại tá Poole, người chọn ngựa cho Chính phủ Ấn, 
ngựa mà không có sọc thì không được xem là ngựa thuần chủng. Trên 
lưng thường có văn; chân thường có vạch; những sọc vai đôi khi có hai, 


186 


Ony luật biến đổi 


đôi khi có ba, rất hay gặp; hơn nữa hai bên mặt đôi khi cũng có sọc. 
Những sọc này rõ nhất ở ngựa con; và đôi khi hoàn toàn biến mắt ở 
ngựa già. Đại tá Poole đã thấy cả hai giỗng ngựa Kaffyuar hồng và xám 
có sọc khi mới sinh ra. Tôi cũng có lý do để đoán rằng, theo những thông 
tỉn mà ông W.W. Edwards đã đưa cho tôi, nòi ngựa đua ở Anh thường 
thầy có sọc ở ngựa non hơn ở ngựa trưởng thành. Không đưa thêm 
những chỉ Hết hơn nữa ở đây, tôi có thể phát biểu là tôi đã thu thập 
những trường hợp ngựa có sọc ở lưng và ở chân thuộc nhiều dòng rất 
khác nhau, ở nhiều vùng khác nhau từ nước Anh đến nước Trung Quốc 
ở phía đông; từ Na Uy ở phía bắc đến quần đảo Malay ở phía nam. Khắp 
nơi trên thể giới thì những sọc hay gặp nhất thường có màu nâu và màu 
lông chuột; dùng từ màu nâu bao gồm phạm vị rộng, từ màu giữa màu 
đà và đen đến màu gần giống màu kem. 

Tôi biết rằng Đại tá Hamilton Smith, người đã viết về vẫn đè này, tin 
rằng một số nời ngựa có nguồn gốc từ một số loài bản địa - một trong số 
đó, nòi có màu nâu, có sọc; và những vẻ bẻ ngoài đã mô tả như trên tất 
cả là đo lai chéo từ xa xưa với dòng ngựa màu nâu. Nhưng tôi không 
thoả mãn chút nào với lý thuyết như vậy, và phải bất đắc đi áp dụng lý 
thuyết chơ những nòi ngựa rất khác biệt với nhau như nòi ngựa kéo xứ 
Bỉ to khoẻ, nòi ngựa pony xứ Wales, nòi ngựa khoẻ chân ngắn, nòi ngựa 
KaHvuar gầy cao lêu nghêu v.v..., sống ở những vùng xa xôi nhất trên 
thế giới. 

Bây giờ chúng ta trở lại vẫn để những tác dụng của việc lai giống 
một số loài trong giống ngựa. Rollin khẳng định, rằng con la từ việc lai 
giữa con lừa và con ngựa đặc biệt thường hay có vạch trên chân. Tôi đã 
một lần thấy một con la chân có rất nhiều vạch đến mức ai nhìn thấy lần 
đầu cũng nghĩ rằng nó là một con ngựa văn; và ông W. C. Martin, trong 
chuyên luận xuất sắc của mình về loài ngựa, đã đưa ra một bức họa một 
con la tương tự như vậy. Tôi đã thấy bỗn bức vẽ màu về những con lai 
giữa lừa và ngựa văn thì chân của chúng có nhiều vạch rõ hơn những 
phần còn lại trên cơ thể, một trong số đó là hai vạch ở lưng. Những con 
lai nối tiếng của ngài Moreton, lai từ lừa cái lông màu hạt đẻ với lừa vằn 
đực, thì con lai, và thậm chí con cháu thuần chủng sau này từ giống lừa 
cái Á rập đen, có nhiều vạch ở chắn rõ rệt hơn nhiễu so với cả loài lừa 


187 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


văn thuần chủng. Cuối cùng, và đây là một trường hợp khác nổi bật 
nhất, Ts. Gray đã minh họa một trường hợp lai (và ông ta báo cho tôi 
rằng ông biết một trường hợp thứ hai) giữa lừa với loài hươu tai lừa, và 
mặc đù lừa thì ít khi có vạch ở chân còn loài hươu tai lừa thì không có 
vạch ở chân, thậm chí không có một vạch ở vai nhưng con lai bốn chân 
đều có vạch và có ba vạch ngắn ở vai giỗng như những vạch ở loài ngựa 
pony xứ Wales lông màu nâu, và thậm chí có những vạch ở hai bên mặt 
gióng như ngựa vần. Xem xét trường hợp cuỗi cùng này tôi tin chắc rằng 
không một vạch màu nào xuất hiện từ cái thường được gọi là ngẫu nhiên 
được, rằng từ việc xuÃt hiện những sọc ở trên mặt những con lai từ lừa 
và loài hươu tai lừa đã làm cho tôi hỏi Đại tá Poole rằng những sọc trên 
mặt như vậy có xảy ra ở những nòi ngựa Katf/ruar có sọc rõ rệt không, thì 
câu trả lời, như chúng ta đã biết, là khẳng định có. 

Bây giờ chúng ta phải nói gì về những hiện tượng này? Chúng ta 
thầy vài loài ngựa rất khác biệt trong giống ngựa đang trở nên có vạch ở 
chân giống như ngựa vần, hoặc có vạch trên vai giỗng như lừa do những 
biến đổi đơn giản. Ở loài ngựa thì xu hướng này diễn ra mạnh bất cứ khi 
nào xuất hiện lông màu nâu, là màu gần giống với màu phố biến cho 
những loài khác cùng một giống. Việc xuất hiện những vạch này không 
đi kèm với bắt kỳ biến đổi nào về hình đạng hay bất kỳ tính trạng mới 
nào cả. Chúng ta thấy xu hướng có vạch biểu lộ rõ nhất ở những con lai 
giữa những loài rất khác biệt với nhau. Bây giờ hãy quan sát trường hợp 
một số loài bê câu: chúng đều có nguồn gốc từ một nồi bổ câu có lông 
màu hơi xanh (gồm có hai hoặc ba loài phụ hoặc dòng theo địa lý), có 
một số vạch và những đặc điểm khác; và khi bất kỳ nòi bỗ câu nào có 
lông màu hơi xanh do biễn đổi đơn thuần thì cũng có tái xuất hiện 
những vạch này và những đặc điểm khác một cách hằng định; nhưng 
không có bất kỳ một biến đổi nào khác về hình dáng và tính trạng. Khi 
lai những dòng xưa nhất và thuần chủng nhất có màu lông khác nhau 
thì chúng ta thầy xu hướng tái xuất hiện màu lông xanh và những vạch, 
những đặc điểm ở con lai rất mạnh. Tôi đã tuyên bố rằng giả thuyết có 
thể nhất để giải thích việc tái xuất hiện những tính trạng rất cổ xưa là, - ở 
những con non của từng thế hệ đều có xu hướng tạo ra những tính trạng 
đã bị mắt từ lâu, và do những nguyên nhân chưa biết, xu hướng đôi khi 


188 


Quy luật biến đổi 


chiếm ưu thế, Và chúng ta vừa thấy rằng ở một số loài thuộc giống ngựa 
thì những vạch rõ hơn hoặc thường xảy ra ở những con non hơn những 
con già. Nhắc lại những nòi bổ câu, một số đã được tạo ra những loài 
thực sự qua hàng thế kỷ; và nó tương tự một cách chính xác làm sao với 
trường hợp của những loài trong giống ngựa! Đối với bản thân, tôi đánh 
bạo một cách tự tín xem lại hàng ngàn thế hệ đã qua, và tôi biết một con 
vật có sọc giống với ngựa vằn nhưng có lẽ có cầu tạo rất khác biệt, là tổ 
tiền chung của giống ngựa nhà của chúng ta (dù nó có nguồn gốc từ một 
hay nhiều đòng hoang đã hay không), của lừa, của loài hươu tai lừa, của 
lừa vằn và của ngựa vằn. 

Tôi cho rằng, người nào tin rằng mỗi loài ngựa được sáng tạo ra một 
cách độc lập thì sẽ khẳng định rằng mỗi loài được sáng tạo ra với xu 
hướng biến đối theo kiểu đặc biệt này, cả trong điều kiện tự nhiên lẫn 
trong điều kiện nhân tạo, để cho thường xuyên trở nên có sọc cho giống 
với những loài khác trong cùng một giống; và rằng mỗi loài được sáng 
tạo ra thường có xu hướng, khi lai chéo với các loài đang sống khắp thế 
giới, là tạo ra những thế hệ con lai có sọc trên người, không phải giống 
với chính bố mẹ chúng, mà giống với các loài khác trong cùng một giống. 
Theo tôi, chấp nhận quan điểm này là chối bỏ một nguyên nhân thực tế 
để thừa nhận một nguyên nhân không thực tế hoặc ít nhất là một 
nguyên nhân chưa biết. Quan điểm này biến những tác phẩm của 
Thượng đề chỉ là trò lừa bịp và giả tạo; tôi ắt cũng như những nhà 
nghiên cứu già nua và đốt nát về nguồn gốc của thế giới, tin rằng những 
vỏ sò hoá thạch chưa bao giờ sống cả mà chỉ được sáng tạo ra trong đá để 
chế nhạo những con sò hiện nay đang sống trên bờ biển. 


Tổng kết 

Sự dốt nát của chúng ta về những quy luật của sự biến đối hết sức 
sâu sắc. Không phải một trong số hàng trăm trường hợp chúng ta có thể 
giả vờ quy cho lý đo gì đó để giải thích tại sao bộ phận này nọ, nhiều 
hoặc ít, khác với bố mẹ. Mà ở chỗ bắt cứ khi nào chúng ta thực hiện một 
sự so sánh thì cũng những quy luật đó xuất hiện để tác động trong việc 
tạo ra những biến đối giữa các biến chủng trong cùng một loài thì ít, giữa 
các loài trong cùng một giống thì nhiều hơn. Điều kiện sống bên ngoài 


189 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


như khí hậu, thức ăn v.v... dường như cũng gây ra một số biến đổi ở 
mức độ nhẹ. Tập quán tạo ra những khác biệt về thể tạng, việc sử dụng 
thì tăng cường và việc không sử dụng thì làm suy yêu và tiêu biễn các cơ 
quan, những yếu tố này đường như có tác dụng nhiều hơn. Những bộ 
phận đồng đẳng có xu hướng biến đổi theo cùng một kiểu và có xu 
hướng dính nhau. Sự biến đối những bộ phận cứng, nằm bên ngoài đôi 
khi ảnh hưởng đến những bộ phận mềm, nằm bên trong. Khi một bộ 
phận phát triển lớn lên, có lẽ nó có xu hướng lây đi chất đinh dưỡng từ 
những bộ phận lân cận; và mỗi một bộ phận mà có thể bớt đi mà không 
ảnh hưởng đến cá thể đó thì sẽ được bớt đi. Những biến đổi về mặt cầu 
trúc trong giai đoạn sớm thường sẽ tác động lên những bộ phận phát 
triển sau này; và có rất nhiều mối quan hệ về phát triển khác nữa mà 
chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được bản chất của nó. Những bộ 
phận đa dạng thì có thể biến đối về số lượng và về cấu trúc, có lẽ bởi vì 
những bộ phận như vậy không chuyên biệt cho một chức năng đặc biệt 
gì, cho nên chọn lọc tự nhiên không kiểm soát chặt chế những biến đổi 
của chúng. Có lẽ cũng vì lý đo này mà những sinh vật bậc thấp thì biến 
đổi nhiều hơn những sinh vật có cầu tạo cơ thể chuyên biệt hơn và xếp ở 
bậc cao hơn. Những cơ quan trong tình trạng sơ khai, do việc không sử 
dụng, sẽ bị chọn lọc tự nhiên xem nhẹ, và đo đó có lẽ có thể biến đối. 
Những tính trạng đặc hiệu —- nghĩa là những tính trạng se trở nên khác 
biệt giữa các loài trong cùng một giống xuất phát từ một tổ tiên chung - 
dễ biến đối hơn những tính trạng chung của giống, hoặc là những tính 
trạng đã được đi truyền từ lâu và không biến đổi trong cùng giai đoạn 
đó. Với những lưu ý như vậy chúng ta xem xét đến những bộ phận hoặc 
cơ quan đặc biệt đang hãy còn biến đổi, bởi vì chúng đã biến đối gần đây 
và đo đó trở nên khác biệt; nhưng chúng ta cũng đã thấy trong chương 
hai rằng quy luật tương tự cũng áp dụng cho toàn bộ một cá thể; bởi vì 
trong một vùng đất ở đó có nhiều loài thuộc bắt kỳ giống nào - nghĩa là ở 
đó đã có nhiều biến đổi và sự biệt hoá ban đầu, hoặc ở đó công việc hình 
thành ra những hình thức đặc biệt mới đang hoạt động tích cực - ở đó 
nói chung chúng ta tìm thấy phần lớn các biến chủng hoặc loài đang 
khởi sinh. Những tính trạng sinh đục thứ phát biến đổi nhiều, và những 
tính trạng đó khác nhan rất nhiều ở những loài trong cùng một nhóm. 


190 


Quy luật biến đổi 


Tính biến đối ở những bộ phận giống nhau trong cơ thể thường được 
xem là ưu thế trong việc tạo ra những khác biệt về sinh dục thứ phát cho 
các giới trong cùng một loài, và những khác biệt đặc hiệu cho một số loài 
trong cùng một giống. Bất kỳ một bộ phận hoặc một cơ quan nào mà 
phát triển đến một kích thước bất thường hoặc theo một kiểu bất 
thường, khi so sánh với cùng bộ phận hoặc cơ quan đó ở những loài lân 
cận, đều phải trải qua một số lượng những biến đối rất lớn kể từ khi 
chủng phát sinh; và như vậy chúng ta có thể hiểu lại sao nó thường biến 
đổi với mức độ lớn hơn rất nhiều so với những bộ phận khắc; bởi vì biến 
đổi là một quá trình liên tục kéo dài và chậm chạp, và trong những 
trường hợp như vậy chọn lọc tự nhiên sẽ không có thời gian để thắng 
được xu hướng biên đổi hơn nữa và trở lại tình trạng ít biến đổi hơn. 
Nhưng khí một loài có một cơ quan nào đó phát triển một cách bất 
thường đã trở thành bó mẹ của nhiều hậu duệ đã biến đổi - mà theo 
quan điểm của tôi đây phải là một quá trình rất chậm chạp, đòi hỏi một 
quãng thời gian dài - trong trường hợp này thì chọn lọc tự nhiên có thể 
đã thành công trong việc tạo ra một tính trạng cô định cho cơ quan đó. 
Các loài mà thừa hưởng hẳu như cùng một thể tạng từ một bố mẹ chung 
và tiếp xúc với những điều kiện giỗng nhau thì đương nhiên sẽ có xu 
hướng có những biến đối tương tự, và những loài này đôi khi có thể 
quay trở lại một số tính trạng của tổ tiên chúng. Mặc dù những biến đối 
quan trọng và mới không phải có được từ sự lại giống và biến đổi tương 
tự nhưng những biến đối như vậy sẽ tăng thêm tính đa dạng hài hoà và 
đẹp đề của tự nhiên. 

Dù nguyên nhân của mỗi một khác biệt nhỏ nào giữa các con cháu 
với hỗ mẹ chúng là gì đi nữa - và phải có một nguyên nhân cho mỗi sự 
khác biệt - thì chính sự tích luỹ đân đần những khác biệt đó, thông qua 
chọn lọc tự nhiên khi có lợi cho cá thể đó, đã tạo ra những biến đổi quan 
trọng hơn về cẫu tạo cơ thể cho tất cả các cả thể, nhờ đó mà vô số sinh 
vật trên mặt đất này mới có thể đấu tranh lẫn nhau, và cá thể thích nghi 
tốt nhất sẽ tồn tại. 


191 


Chương VỊ 
NHỮNG KHÓ KHĂN 
VỀ MẶT LÝ THUYÊT 


Những khó khãn của lý thuyết về dòng dõi biến đổi - Sự chuyển 
tiếp - Tình trạng không có hoặc hiếm có những biến chủng 
chuyển tiếp - Chuyển tiếp trong tận quán - Tập quán đa dạng 
trong cùng một loài - Loài có tập quán khác xa với những tập 
quán của loài họ hàng - Những cơ quan hoàn hảo tuyệt đối - 
Hình thức chuyến tiếp - Những trường hợp khó - Tự nhiên không 
tạo ra những bước nhảy vọt (Natura non facit saltum) - Những cơ 
quan ít quan trọng - Những cơ quan không phải lúc nào cũng 
hoàn hảo tuyệt đối - Học thuyết chọn lọc tự nhiên bao gầm cả 
quy luật đồng nhất về loại và những điều kiện tổn tại. 


Ẫ.. khi đi đến chương này, bạn đọc đã gặp vô số trở ngại. Một 
số trong đó quan trọng đến nỗi đến tôi luôn băn khoăn khi nghĩ 
về chúng; nhưng, theo sự phán đoán tốt nhất của tồi, phần lớn là rõ ràng 
và những trở ngại thực sự, theo tôi nghĩ không phải đóng vai trò quyết 
định trong lý thuyết của tôi. 

Những trở ngại và phản đối này có thể xếp theo những để mục như 
Sâu; 

Trước hết, tại sao, nêu các loài có nguồn gốc từ các loài khác nhờ quá 
trình chuyển đổi tỉnh vi không thể cảm nhận được, thì tại sao chúng ta 
không thấy vô số những dạng trung gian ở khắp nơi? Tại sao khắp tự 
nhiên không lẫn lộn mà thay vào đó, như chúng ta thấy, các loài xác định 
tất rõ? 

Thứ hai, có thể một động vật, ví dụ, có câu tạo và tập quán của loài 
đơi, có thể được hình thành do những biến đổi từ một số động vật có tập 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


quán hoàn toàn khác không? Chúng ta có thể tin rằng chọn lọc tự nhiên, 
một mặt, có thể tạo ra những cơ quan có tầm quan trọng không đáng kể, 
ví dụ như đuôi của hươu cao cỗ có vai trò như cái vi ruồi, mặt khác, tạo 
ra những cơ quan có cầu tạo kỳ lạ, ví dụ con mắt mà cho đến nay chúng 
ta hầu như chưa hiểu hết sự hoàn hảo không thể bắt chước được của nó 
không? 

Thứ ba, bản năng có thể tập nhiễm được và biến đổi qua quá trinh 
chọn lọc hự nhiên hay không? Chúng ta có thể nói gì về bản năng quá kỳ 
lạ làm cho loài ong xây tố, việc này loài ong trên thực tế đã làm trước cả 
những phát minh của những nhà toán học nổi tiếng? 

Thứ tư, chúng ta có thể giải thích như thế nào về việc, các loài, khi lai 
chéo, thì trở thành vô sinh và tạo ra những con cháu bị vô sinh, trái lại 
khi lai chéo các biến chủng thì khả năng sinh sản không bị ảnh hưởng? 

Hai để mục đầu tiên sẽ được bàn đến ở đây còn Bản năng và sự Lai 
giống bàn đến ở những chương riêng. 


Bàn về việc không có hoặc hiểm có những biến chủng 
chuyển tiếp 

Bởi vì chọn lọc tự nhiên tác động chủ yếu nhờ việc bảo tồn những 
biến đổi có lợi cho nên mỗi hình thức mới, sống trong vùng đất ngập 
tràn sinh vật, sẽ có xu hướng chiếm chỗ và cuối cùng là tiêu diệt chính bố 
mẹ kém thích nghỉ của chúng hoặc những những hình thức kém thuận 
lợi hơn mà chúng cạnh tranh. Như vậy sự tuyệt chủng và chọn lọc tự 
nhiên, như chúng ta thấy, đi cạnh nhau. Do đó, nếu chúng ta xem mỗi 
loài là hậu duệ của những hình thức khác chưa biết, thì bố mẹ và mọi 
biến chủng chuyển tiếp thường sẽ bị tiêu điệt do quá trình hình thành và 
hoàn thiện những hình thức mới. 

Nhưng, theo lý thuyết này thì phải có vô số hình thức chuyển tiếp 
đã tôn tại, thì tại sao chúng ta không tìm thấy chúng với số lượng vô kể 
nằm vùi (rong lớp vỏ trái đất? Vấn để này sẽ được bàn đến thuận tiện 
hơn nhiều trong chương nói về Sự Bắt toàn của tài liệu địa chất học; và ở 
đây tôi chỉ nói rằng: Tôi tin câu trả lời chủ yêu nằm trong tài liệu địa chất 
học nhưng chúng không hoàn hảo như người ta tưởng đâu; sự bắt toàn 


194 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


của tài liệu chủ yếu là do sinh vật không sống quá sâu đưới lòng đại 
đương, và do vết tích của chúng bị vùi lấp và chúng được bảo tổn chỉ với 
những khối trầm tích đủ dày và đủ rộng để chíu đựng được sự huỷ hoại 
khủng khiếp; và những khối hoá thạch như vậy có thể được tích luỹ chỉ 
ở những nơi mà có nhiều trầm tích trên đáy biển cạn trong khi nó lắng 
xuống dần. Những sự kiện ngẫu nhiên này hiểm khi xảy ra đồng thời, và 
sau những khoảng thời gian hết sức dài. Khi đáy biến đứng yên hoặc 
được nâng lên, hoặc khi có rất ít sự trầm tích thì sẽ có những khoảng 
trống trong lịch sử về địa chất của chúng ta. Vỏ trái đất là một viện bảo 
tàng ménh mông; nhưng việc thu thập tự nhiên đã được thực hiện chỉ ở 
những khoảng thời gian vô cùng cách xa chúng ta. 

Nhưng người ta có thể nhấn mạnh rằng vì một số loài có quan hệ 
gần gũi sống trên cùng một vùng đất cho nên chấc chắn bây giờ chúng ta 
phải tìm thấy nhiềwhình thức chuyển tiếp. Chúng ta hãy lẫy một trường 
hợp đơn giản: trên một châu lục, khi đi từ bắc xuống nam, chúng ta 
thường gặp những loài tiêu biểu hoặc có quan hệ gần gũi nhau ở những 
chặng liên tiếp nhau, rõ ràng chúng phủ kín gần như cùng một chỗ 
trong thể chế tự nhiên của vùng đất đó. Các loài tiêu biểu này thường 
hay gặp và đan xen với nhau; và khi một loài trở nên ngày càng hiểm thì 
loài khác trở nên ngày càng thường gặp hơn cho đến lúc loài này thay 
thế cho loài khác. Nhưng nếu chúng ta so sánh các loài này tại nơi mà 
chúng trên lẫn nhau thì chúng thường tuyệt đối khác biệt nhau trong 
từng chí tiết về cầu tạo cơ thể cũng như những mẫu vật lây từ thủ phủ 
của chúng. Theo lý thuyết của tôi thì những loài gần gũi với nhau này có 
nguồn gốc từ một tổ tiên chung và trong quá trình biến đối, mỗi loài trở 
nên thích nghỉ với điều kiện sống ở vùng đất của chính nó, chúng chiếm 
chỗ và tiêu diệt tổ tiên ban đầu của nó và mọi biến chủng chuyển tiếp 
giữa quá khứ và hiện tại. Do vậy chúng ta không mong øì hiện nay mà 
gặp được vô số những biến chủng chuyển tiếp ở mỗi vùng mặc dù chắc 
chắn chúng đã từng tổn tại ở đó và có thể bị vùi lắp đưới đạng hoá thạch 
ở vùng đất đó. Nhưng ở vùng đất trung gian, nơi có điều kiện sống 
trung gian, tại sao chúng ta hiện nay không tìm thấy những biến chủng 
trung gian kết nối gần gũi? Trở ngại này đã làm tôi lúng túng trong một 
thời gian đài. Nhưng tôi nghi phân lớn có thể giải thích được. 


195 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Đầu tiên, chúng ta phải hết sức thận trọng trong việc suy luận rằng, 
vì một vùng đất hiện nay là lên tực cho nên nó đã từng là liên tục trong 
một thời gian đài. Địa chất đã làm cho chúng Fa tín rằng hầu như mỗi lục 
địa đã bị vỡ ra thành những hòn đảo ngay trong cuối kỷ thứ ba; và trên 
những hòn đảo như vậy những loài riêng biệt phải được hình thành mà 
không có khả năng cho những biến chủng trung gian tốn tại trền những 
vùng đất trung gian. Do những biến đối về hình đạng vùng đất và khí 
hậu cho nên vùng biển hiện nay là lên tục nhưng trong thời gian trước 
đây tình trạng liền tục đã tổn tại và biến đổi ít hơn rất nhiều so với hiện 
nay. Nhưng tôi sẽ bỏ qua cách trồn tránh trở ngại bằng cách này; bởi vì 
tôi tin rằng nhiều loài riêng biệt một cách hoàn hảo đã được hình thành 
trên những vùng đất hoàn toàn liên tục; mặc dù tôi không nghỉ ngờ việc 
những vùng đất trước đây bị nứt ra, nay thì lên tục, đã đóng vai trò 
quan trọng trong việc hình thành các loài mới, đặc biệt đối với những 
động vật đi lang thang và lai chéo tự đo. 

Nhìn những loài hiện nay đang được phân bố trên một vùng đất 
rộng, chúng ta thường thấy chúng có số lượng vừa phải trên một vùng 
rộng rồi đột nhiên trở nền hiểm dẫn đi ở vùng giáp ranh và cuối cùng 
biến mất. Do đó, vùng đất trung tính giữa hai loài tiêu biểu thường là 
hẹp so với vùng đất thực sự của mỗi loài. Chúng ta thấy những chứng cứ 
tương tự khi đi lên núi, và đôi khi chúng khác biệt nhau rất đột ngột, 
như Alph. De Candolle đã quan sát, một loài thường gặp ở vùng núi cao 
biến mất. Ông Forbes cũng nhận thầy những chứng cứ tương tự khi 
thăm đò độ sâu của biển bằng lưới vét. Đối với những người xem khí hậu 
và những điều kiện sống vẻ vật lý là những yêu tố quan trọng hơn hết 
trong việc phân bố thì những chứng cứ này phải làm cho hợ ngạc nhiên 
bởi vì khí hậu và độ cao hoặc độ sâu thay đổi dần dẫn không nhận biết 
được. Nhưng khi chúng ta nhớ rằng hầu như mỗi loài, ngay ở thủ phủ 
của chúng, ắt sẽ gia tăng số lượng vô hạn nếu nó không cạnh tranh với 
các loài khác; rằng hầu như tắt cả, hoặc thú săn mỗi hoặc làm mỗi cho 
con khác; nói ngắn gọn, rằng mỗi sinh vật đều lên quan, trực tiếp hoặc 
gián tiếp, theo cách quan trọng nhất với sinh vật khác, chúng ta phải 
thấy rằng giới hạn đân cư của bất kỳ vùng đất nào không có nghĩa là phụ 
thuộc hoàn toàn vào những thay đổi không nhận biết được của điều kiện 


19ó 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


vật lý mà phụ thuộc phân lớn vào sự tổn tại của những loài khác mà 
chúng phụ thuộc vào, hoặc bị loài đó tiêu điệt, hoặc chúng cạnh tranh 
với nhau; và đo những loài này là những đỗi tượng đã xác định rõ ràng 
(tuy nhiên chúng có thể đã trở nên như thế), chứ không phải lẫn lộn 
nhau theo kiểu thay đổi dần dẫn mà không nhận biết được, cho nên 
vùng đất của bắt kỳ một loài nào, cũng như nó phụ thuộc vào vùng đất 
của loài khác, sẽ có xu hướng được phân định rõ một cách nghiêm ngặt. 
Hơn nữa mỗi loài trong ranh giới của vùng đất mình, tại đó chúng có số 
lượng ít, trong những lúc dao động vẻ số lượng kẻ thù và con mỗi của 
nó, sẽ cực kỳ đẻ bị tuyệt chủng hoàn toàn; và như vậy thì vùng đất theo 
địa lý của chúng sẽ trở nên được phân định rõ ràng một cách nghiêm 
ngặt hơn nữa. 

Nếu tôi đúng khi tin rằng các loài tiêu biểu hoặc tương đương, khi 
sống trên vùng đất liên tục, thường phân bố để cho mỗi loài đều có vùng 
đất rộng sơ với vùng đất trung tính tương đối hẹp năm giữa chúng, ở 
vùng đất trung tính này chúng trở nên ngày càng đột ngột hiểm hơn, lúc 
đó thì, bởi vì biến chủng và loài không có những khác biệt căn bản cho 
nên cả hai sẽ cùng chịu tác động bởi cùng một quy luật; và nếu chúng ta 
tưởng tượng rằng chúng ta làm cho một loài đang biến đổi trở nên thích 
nghỉ với một vùng đất rất rộng thì chúng ta sẽ phải làm cho hai biến 
chủng thích nghị với hai vùng đất rộng và một biến chủng thứ ba thích 
nghi với vùng đất hẹp nầm ở trung gian. Như vậy, biến chủng trung 
gian sẽ tổn tại với số lượng ít hơn do phải sống trong vùng đất hẹp; 
trong thực tế, trong chừng mực mà tôi có thể giải thích được, thì quy luật 
này rất đúng với các biến chủng trong hoàn cảnh tự nhiên. Tôi đã gặp 
những trường hợp đáng chú ý của quy luật này đối với các biến chủng 
trung gian giữa các biên chủng đã được phân biệt rõ ở giỗng Balanus. Từ 
những thông tin mà ông Watson, Ts. Asa Gray và ông Wollaston đưa cho 
tôi thì dường như thông thường khi có các biên chủng trung gian giữa 
hai biến chủng khác thì số lượng của chúng ít hơn rất nhiều so với 
những đạng mà chúng có liên quan. Hiện nay, nêu chúng ta có thể tin 
vào những chứng cứ này và những suy luận rút ra từ đó và do đó chúng 
ta kết luận rằng các biên chủng liên kết với hai biến chủng khác thường 
đã tổn tại với số lượng ít hơn các dạng mà chúng có liên quan, thì theo 


197 


NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


tôi nghĩ, chúng ta có thể hiểu tại sao các biến chủng trung gian đã không 
sông sót được qua những khoảng thời gian rất dài; - tại sao, theo quy luật 
chung, chúng đã tuyệt chủng và biến mắt, sớm hơn so với những dạng 
mà chúng liên kết với nhau ban đầu. 

Bởi vì bát kỳ đạng nào nêu có số lượng ít thì, như đã chỉ ra, có nhiều 
nguy cơ bị tiêu diệt hơn so với những đạng có số lượng lớn; và trong 
trường hợp đặc biệt này, dạng trung gian rõ ràng dễ bị tấn công bởi các 
dạng có quan hệ gần gũi sống cạnh hai bên nó. Nhưng một điều quan 
trọng hơn nhiều, theo như tôi tin, là rong quá trình biến đổi hơn nữa để 
nhờ đó mà hai biến chủng, theo lý thuyết của tói, biên đổi và hoàn thiện 
để trở thành hai loài riêng biệt, hai biến chủng có số lượng lớn hơn do 
sống ở vùng đất rộng hơn, sẽ có ưu thế hơn nhiều so với biển chủng trung 
gian có số lượng ít hơn sống ở vùng trung gian và hẹp. Bởi vì các đạng có 
số lượng lớn hơn thường sẽ có cơ hội tốt hơn, tại một giai đoạn nhất định, 
trong việc đưa ra nhiều biến đổi có lợi hơn để cho chọn lọc tự nhiên chộp 
lẫy so với những đạng hiểm gặp và có số lượng ít hơn. Vì vậy trong cuộc 
đua vì sự sỗng, những dạng hay gặp hơn thường sẽ có xu hướng đánh bại 
và chiếm chỗ các dạng ít gặp hơn bởi vì chủng biến đổi và cải thiện chậm 
hơn nhiều. Tôi tin rằng, cũng theo cùng một nguyên lý này để giải thích 
việc các loài phổ biến ở một vùng đất nào đó, như đã trình bày ở chương 
hai, có được số lượng trung bình các biến chủng đã được phân biệt rõ rệt 
nhiều hơn so với những loài hiếm gặp. Tôi có thể mỉnh họa điều tôi nói 
bằng việc giả sử có ba biến chủng cừu được nuôi, một biến chủng thích 
nghỉ với vùng núi rộng rãi, biến chủng thứ hai thích nghi với những dãy 
đổi tương đối hẹp; và biến chủng thứ ba thích nghi với vùng đồng bằng 
rộng rãi dưới cùng; và tất cả người dân đều cố cải thiện vật nuôi của mình 
bằng cách chọn lọc với kỹ năng và sự kiên trì như nhau; thì trong trường 
hợp này, cơ hội sẽ rất thuận lợi cho những ông chủ lớn ở vùng núi và 
đồng bằng trong việc cải thiện vật nuôi của họ nhanh hơn những ông chủ 
nhỏ ở vùng đổi hẹp nằm trung gian; và như vậy những con cừu vùng núi 
hoặc vùng đồng bằng sẽ nhanh chóng chiếm chỗ những con cừu ở vùng 
đồi ít cải thiện hơn; và như vậy thì hai nòi cừu, ban đầu có số lượng nhiều 
hơn, sẽ đi đến chỗ tiếp xúc với nhau mà không có nòi cừu vùng đổi trung 
gian đã bị chiếm chỗ, nằm chen ở giữa. 


198 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


Tóm lại, tôi tin rằng các loài sẽ trở nên phân biệt rõ rệt ở mức độ 
chấp nhận được, và không lúc nào chúng có tỉnh trạng hỗn loạn không 
tháo gỡ được về mối liên kết giữa các biến chủng trung gian và biến 
chủng đang biến đổi: trước hết là bởi vì các biến chủng mới được hình 
thành rất chậm chạp - đo biến đổi là một quá trình rất chậm chạp và 
chọn lọc tự nhiên thì không làm gì cả cho đến khi có cơ hội cho những 
biến đổi có lợi xảy ra và cho đến khi trong thể chế tự nhiên của một vùng 
đất có chỗ cho một số biến đối của ít nhiều cư dân ở đó. Và những chỗ 
như vậy sẽ phụ thuộc vào những biến đổi chậm chạp của khí hậu, hoặc 
vào việc đi dân ngẫu nhiên của những cư dân mới, và có lẽ ở mức độ hãy 
còn quan trọng hơn, là vào một số cư đân cũ đang biến đổi một cách 
chậm chạp, những dạng mới được tạo ra như vậy và những đạng cũ 
đang tác động và phản ứng lại với nhau. Vì vậy, tại bất kỳ một vùng đất 
nào và bắt kỳ một thời điểm nào, chúng ta chỉ có thể thẫy một số ít loài 
đang có những biến đối nhỏ về cầu tạo cơ thể ở mức độ thường xuyên và 
chắc chắn chúng ta phải thấy điều này. 

Thứ hai, những vùng đất hiện nay là liên tục, trước đây thường là 
những vùng tách biệt, nhiều dạng sống ở đó, nhất là trong số những lớp 
có giao phối với nhau cho mỗi lần sinh sản và chạy rông nhiều, chúng 
riêng biệt đủ để xếp chúng là những loài tiêu biểu. Trong trường hợp 
này thì các biến chủng trung gian giữa một số loài Hêu biểu và tổ tiên 
chung của chúng, ban đẫu ắt đã tồn tại trên những vùng đất bị tách rời 
nhau đó, nhưng qua quá trình chọn lọc tự nhiên thì những đạng trung 
gian này đã bị chiếm chỗ và tiêu điệt cho nên ngày nay chúng không còn 
sống nữa. 

Thứ ba, khi có hai hoặc nhiều biến chủng được hình thành trên 
những phần đất khác nhau của một vùng đất thực sự liên tục thì những 
biến chủng trung gian có lẽ đầu tiên được hình thành ở những vùng đất 
trung gian nhưng chúng thường có thời gian tôn tại ngắn ngủi. Những 
biến chủng trưng gian này, từ những lý do đã được quy cho nó (đó là từ 
cái chúng ta gọi là sự phân bố thực sự các loài tiêu biểu hoặc có quan hệ 
gần gũi cũng như những biến chủng đã được công nhận), sẽ tổn tại ở 
những vùng đất trung gian với số lượng ít hơn những biến chủng mà 
chúng có quan hệ. Chỉ vì lý đo này thôi mà những biến chủng trung gian 


199 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


sẽ đễ có khả năng bị tuyệt chủng một cách ngẫu nhiên; và trong quá 
trình biến đổi hơn nữa nhờ chọn lọc tự nhiên, chúng hầu như chắc chắn 
bị đánh bại và bị thay thế bởi những dạng mà chúng làm trung gian vì 
chúng có số lượng lớn hơn, cho nên tính chung lại, chúng sẽ có nhiều 
biến đổi hơn và đo đó được cải thiện nhiều hơn qua quá trình chọn lọc tự 
nhiên và có được ưu thế hơn. 

Cuối cùng, đừng nhìn vào một thời điểm nào cả mà hãy nhìn toàn 
bộ quá trình, nễu lý thuyết của tôi là đúng, thì có vô số biến chủng trung 
gian, liên kết tất cả các loài gần nhau nhất trong một nhóm với nhau, 
chắc chắn phải đã tôn tại; nhưng do quá trình chọn lọc tự nhiên luôn 
luôn có xu hướng, như thường đã được lưu ý, tiêu diệt những dạng tổ 
tiên và những dạng trung gian. Cho nên bằng chứng vẻ sự tổn tại trước 
đây của chúng chỉ có thể tìm được trong số những hoá thạch được bảo 
tổn còn lại mà chúng tôi sẽ cố gắng trình bày về hồ sơ cực kỳ bất toàn và 
gián đoạn của chúng trong chương sau này. 


VềỀ nguồn gốc và sự chuyển tiếp của những sinh vật có tập 
quán và câu tạo kỳ lạ 

Những người phản đối những quan điểm của tôi đã từng hỏi rằng, 
làm thế nào mà, động vật ăn thịt sống trên đất liền biến đối thành một 
động vật ăn thịt sống dưới nước; những động vật chuyển tiếp đã tổn tại 
như thế nào? Ắt là dễ thấy rằng trong nhóm động vật ăn thịt có từng 
mức độ trung gian giữa tập quán sống trên đất liền thực sự và sống đưới 
nước thực sự, và do từng cá thể tồn tại được nhờ đầu tranh sinh tôn cho 
nên rõ ràng từng cá thể phải có tập quán thích nghi với chỗ ở của nó 
trong tự nhiên. Hãy xem loài chỗn Musfela ở vùng Bắc Mỹ, chân nó có 
màng và giống với loài rái cá về bộ lông, chân ngắn và hình đáng của cái 
đuôi; mùa hè loài động vật này lặn xuống nước và săn bắt cá nhưng vào 
mùa đông dài thì chúng rời vùng nước lạnh lẽo và như những con chỗn 
hôi khác, chúng đi săn chuột và những động vật sống trên đất liền. Nếu 
có một trường hợp khác và người ta hỏi làm sao mà một con thú săn côn 
trùng lại có thể biến đối thành con đơi bay được, câu hỏi này chắc là khó 
hơn nhiều và tôi không thể trả lời được. Nhưng tôi nghĩ những trở ngại 
như vậy có rắt ít giá trị. 


200 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


Ở đầy cũng như những lần khác, tôi chịu một bắt lợi nặng nề bởi vì 
trong số nhiều trường hợp đáng chú ý mà tôi thu thập được, tôi chỉ có 
thể đưa ra một hoặc hai trường hợp về những cẫu tạo cơ thể và những 
tập quán kỳ lạ ở những loài có quan hệ gần gũi nhau trong cùng một 
giống; và về những tập quán rất đa dạng, ngẫu nhiên hay hằng định, 
giữa những loài giỗng nhau. Và đối với tôi không gì ít hơn một danh 
sách đài những trường hợp như vậy là đủ để làm vơi đi những khó khăn 
trong việc giải thích bát kỳ một trường hợp đặc biệt nào tương tự như 
trường hợp của con đơi. 

Hãy xem họ nhà sóc; ở đây chúng ta có sự biến đổi từ trạng thái này 
sang trạng thái kia tỉnh ví nhất từ con vật có đuôi hơi đẹt và từ những 
con mà theo ngài J. Richardson đã lưu ý, có phần thân sau khá rộng và 
da ở hai bên sườn khá đẫy cho đến những con gọi là sóc bay; và những 
con sóc bay này có bốn chân và thậm chí gốc đuôi nối với nhau bằng một 
dải đa rộng đóng vai trò như một cái dù giúp chúng lượn trong không 
khí để bay được một khoảng cách đáng ngạc nhiên từ cây này sang cây 
kia. Chúng ta không thể nghỉ ngờ việc mỗi một bộ phận cơ thể đều có 
ích cho mỗi loại sóc trong vùng đất của chúng, làm cho chúng thoát được 
các loài chim săn mỏi hoặc thú săn môi, hoặc kiếm thức ăn nhanh hơn, 
hoặc có lý do để tín rằng, giúp chúng ít bị nguy hiểm đo đôi khi bị ngã. 
Nhưng không phải từ việc này mà cho rằng cấu tạo cơ thể của mỗi con 
sóc là hoàn hảo nhất trong mọi điều kiện tự nhiên. Hãy để cho khí hậu 
và thực phẩm thay đổi, hãy để cho các loài gặm nhắm khác cạnh tranh 
với chúng hoặc những loài thú săn mỗi mới đến sống ở đó hoặc những 
thú săn mỗi cũ trở nên biến đối, và tắt cả những điều tương tự như vậy 
sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tin rằng ít nhất là một số sóc sẽ giảm số lượng 
hoặc bị tuyệt chủng trừ phi chúng cũng trở nên được biến đổi và được 
cải thiện về câu tạo cơ thể theo cách tương ứng. Do vậy, tôi thấy không 
có khó khăn gì, nhất là dưới tác động của điều kiện sống thay đổi, trong 
việc bảo tồn lên tục những cá thể có màng đa ở hai bên sườn ngày càng 
nhiều hơn, mỗi biến đối mà có ích thì biến đổi ấy được nhân lên cho đến 
khi tạo ra được loài sóc được gọi là sóc bay hoàn háo nhờ tác động tích 
luỹ của quá trình chọn lọc tự nhiên, 


201 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


Bây giờ hãy xem loài vượn cáo bay hay loài Galeopithecus mà lúc đầu 
người ta nhằm lẫn khí xếp chúng chung với loài dơi. Nó có màng ở hai 
bên sườn rất rộng, kéo đài từ góc hàm cho đến đuôi và có cả bốn chỉ và 
những ngón tay kéo đài ra: màng hai bên sườn này cũng được trang bị 
bằng một số cơ duối. Mặc dù hiện nay không có những dạng trung gian 
của sự thay đối dẫn dẫn về câu tạo cho thích hợp với việc bay lượn trong 
không khí giữa loài Galeopithecus với các loài Lemuwridae khác nhưng tôi 
thầy không có khó khăn gì trong việc nghĩ rằng những đạng trung gian 
đó lúc đầu đã tổn tại và từng dạng đã được hình thành từng bước như 
trong trường hợp những con sóc chưa bay lượn hoàn hảo; và từng mức 
độ của câu trúc đều có lợi cho chủ sở hừn của nó. Tôi cũng không thấy 
khó khăn nào mà không vượt qua được trong việc tin tưởng hơn nữa 
rằng có thể căng tay và những ngón tay có màng của loài Galeopithecus 
được kéo dài ra chủ yếu nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên, và điều này, 
trong phạm vi những cơ quan có liên quan đến việc bay, đã biến đối nó 
thành một con đơi. Ở loài đơi có cánh căng từ vai đến đuôi kể cả chân 
sau, chúng ta có thể thấy đầu vết của một cơ quan ban đầu dùng để lượn 
trong không khí hơn là đề bay. 

Nếu có khoảng một tá chủng chim bị tuyệt chủng hoặc chưa được 
biết thì ai đám phỏng đoán rằng đã từng có những loài chim đùng cánh 
chỉ để đập ruổi giống như loài vịt đần độn (Mficropterus of Eyfon); đùng 
cánh làm vây bơi đưới nước và khi lên cạn là hai chân trước giống như 
loài chim cánh cụt; làm cánh buồm giống như đà điểu; và không có chức 
năng gì cả giống như loài chim kiwi (Apteryx). Mặc dù từng cầu trúc như 
vậy có lợi cho nó trong điều kiện phải đấu tranh sinh tổn nhưng không 
nhất thiết cầu trúc đó là hoàn hảo nhất trong mợi điều kiện sống. Chúng 
ta không được từ những điểm này suy luận ra rằng bất kỳ cấp độ nào về 
cấu tạo đôi cánh được nói đến ở đây, mà có lẽ tất cả là đo việc không sử 
dụng mà ra, nhằm chỉ ra các bước tự nhiên mà nhờ đó loài chỉm có được 
khả năng bay hoàn hảo, nhưng tối thiểu, chúng đóng vai trò cho thấy các 
đạng chuyền tiếp đa dạng như thế nào. 


' Thomas Campbell Eyton (1809-1880): nhà tự nhiên học, người Anh. 


202 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


Nếu xem xét một số thành viên của lớp sống dưới nước, ví dụ loài 
tôm cua và loài nhuyễn thể thích nghi với đời sống trên mặt đất, xem xét 
những loài thú và chim bay được, những loài côn trùng rất đa dạng bay 
được và những loài bò sát xa xưa bay được thì chúng ta có thể hiểu được 
loài cá bay, hiện nay chúng có lượn xa trong không khí nhờ vỗ những cái 
vầy, ắt đã được biến đổi để thành động vật có đôi cánh hoàn hảo. Nếu 
thực sự như vậy thì ai đã từng tưởng tượng rằng trong giai đoạn chuyển 
tiếp ban đầu, chúng sống trong vùng hiển rộng và đã dùng cơ quan mới 
tạo ra dành riêng để bay, theo chúng tôi biết, nhằm thoát khỏi loài cá 
khác ăn thịt? 

Khi chúng ta thấy bắt kỳ cơ quan nào rất hoàn hảo phục vụ cho một 
tập quán đặc biệt nào đó, ví đụ như cánh chim để bay thì chúng ta phải 
nhớ rằng những động vật có những cơ quan đó ở trạng thái chuyển tiếp 
trong giai đoạn ban đầu sẽ ít khi tiếp tục tổn tại cho đến ngày nay bởi vì 
chúng sẽ bị chính quá trình hoàn thiện thay thế thông qua chọn lọc tự 
nhiên. Hơn nữa, chúng ta còn có thể kết luận rằng những trạng thái 
chuyển tiếp của những cơ quan cho phù hợp với những tập quán rất 
khác biệt sẽ hiếm khi phát triển ở giai đoạn ban đầu khi số lượng cá thể 
còn đông và dưới những dạng thập hơn. Do đó, trở lại với mính họa 
tưởng tượng về loài cá bay của chúng ta, không thể có chuyện loài cá có 
khả năng bay thực sự đã từng phát triển dưới nhiều đạng thấp hơn để 
săn nhiều loại mỗi theo nhiêu cách, trên đất và đưới nước, mà phải cho 
đến khi đôi cánh của chúng phát triển tới mức rất hoàn hảo nhờ đó 
chúng có được ưu thế quyết định so với những động vật khác trong cuộc 
đâu tranh sinh tồn. Vì vậy, cơ hội phát hiện những loài có các cơ quan ở 
trạng thái chuyển tếp trong điều kiện hoá thạch thường sẽ it hơn so với 
những loài đã có cơ quan đó phát triển hoàn chỉnh do số lượng đã tổn tại 
của chúng ít hơn. 

Bây giờ, tôi sẽ sẽ đưa ra hai hoặc ba trường hợp về những tập quán 
đã biến đối và đa đạng của những cá thể cùng một loài, Khi một trong 
hai trường hợp xảy ra thì nhờ một số biến đổi về cấu trúc mà chọn lọc tự 
nhiên dễ đàng làm cho con vật thích nghì với những tập quán đã biến 
đổi của chúng hoặc chỉ dành riêng cho một trong số những tập quán 
khác nhau của chúng. Nhưng rất khó nói rằng, đối với chúng ta thì 


205 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


không quan trọng, tập quán biến đối trước, sau đó cầu tạo cơ thể biến đối 
tiếp theo; hay những biến đổi nhỏ nhặt về cầu tạo cơ thể làm cho tập 
quán biến đổi theo; cũng có thể cả hai cùng biến đối đồng thời. Trong 
trường hợp những tập quán biến đổi, chỉ cần nói đến những tập quán đã 
biến đổi của những loài côn trùng ở nước Anh hiện nay sống bằng 
những cây nhập từ nước ngoài về hoặc chỉ nhờ vào thức ăn nhân tạo là 
đủ. Chúng ta có thể đưa ra vô số ví dụ về những tập quán đa dạng hoá: 
tôi thường quan sát loài chim đớp ruồi bạo chúa (Sazwrophagus sulphuratus) 
ở Nam Mỹ, lượn lờ chỗ này chỗ nọ như một con chim cắt, đôi khi đứng 
im bên mép nước rồi nhằm vào một con cá nhanh như một con chim bói 
cá. Ở vùng tôi sống, loài chỉm sẻ ngõ lớn (Parus major) có thể leo cây 
giỗng như một con vật biết bò, nó thường giết những con chim nhỏ bằng 
cách bổ vào đầu giỗng như một con chim bách thanh; và tôi đã nhiều lần 
thấy và nghe chúng đập hạt cây thuỷ tùng trên cành và làm vỡ những 
hạt này như một con chim trèo cây!, Ở Bắc Mỹ, ông Hearne đã thấy 
những con gấu đen bơi hàng giờ miệng mở to để bất côn trùng giống 
như cá voi vậy. Thậm chí trong trường hợp điển hình như thế này, nêu 
nguồn côn trùng không thay đổi và nếu không có những đối thủ thích 
nghi tốt hơn sống ở vùng đất đó thì tôi có thể thấy không khó khăn gì 
khi chọn lọc tự nhiên làm cho một nòi gấu có câu tạo cơ thể và tập quán 
trở nên ngày càng thích nghỉ với đời sống đưới nước, với cái miệng ngày 
càng rộng ra, cho đến khi một sinh vật kỳ quái như một cá voi hình 
thành. 

Bởi vì đôi khi chứng ta thầy những cá thể trong cùng một loài có 
những tập quán rất khác biệt với cả những cá thể trong cùng loài đó lẫn 
những cá thể của loài khác trong cùng một giỗng, cho nên theo lý thuyết 
của tôi, chắc chúng ta nghĩ rằng những cá thể đó có khi trở thành những 
loài mới có những tập quán bất thường và câu tạo cơ thể thì hơi hoặc 
biến đổi đáng kể so với cầu tạo cơ thể đúng của nó. Và những trường 
hợp như vậy đã xảy ra trong tự nhiên. Có ví dụ nào về sự thích nghỉ 
đáng chú ý hơn trường hợp loài chim gõ kiến trong việc trèo cây và bắt 


! Chim trèo cây (Nuthalch) một trong nhiều loài chim thuộc giống SiHa, sống ở châu 
Âu. 


294 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


côn trùng trong những kẽ nứt vỏ cây? Tuy vậy, ở Bác Mỹ có loài chim gõ 
kiến sống chủ yêu nhờ trái cây, và những loài khác thì có cánh dài để bắt 
côn trùng khi đang bay; và trên vùng đồng bằng sông La Plata, nơi này 
không có cây thì có một loài chỉm gõ kiến mà trong từng bộ phận chính 
của cơ thể, thậm chí ở màu lông, ở tiếng kêu chói tai, và cách bay lượn 
sóng, tất cả nói với tôi một cách đơn giản về mỗi quan hệ gần gũi của 
chúng với loài chim gõ kiến thường gặp; mặc dù chúng là loài chim gõ 
kiến không bao giờ trèo cây! 

Hải âu là loài chim sống ở biển và trên không phổ biến nhất, vậy mà 
ở những eo biển vùng Tierra del Fuego, loài chỉm Puffinuria berardi, về 
tập quán chung, về khả năng lặn kỳ lạ của chúng, về cách bơi của chúng 
và cách bay khi chúng bắt đấc đi phải cất cánh sẽ làm cho bất kỳ ai cũng 
nhầm nó là một con chim z/ca hoặc là một con chim lặn; tuy nó thực sự là 
một con chim hải âu nhưng nhiều bộ phận trong cơ thể của nó đã có 
biến đổi sâu sắc. Trái lại, người quan sát tỉnh tường nhất khi xem xét xác 
chết của con chỉm két nước ắt cũng không bao giờ nghĩ rằng chúng sống 
dưới nước; vậy mà loài chim kỳ lạ này thuộc họ chỉm hét sống hoàn toàn 
trên đất lại sống toàn bằng cách lặn, - kẹp những hòn đá ở chân và dùng 
cánh dưới nước, 

Người nào tin rằng mỗi loài sinh vật được tạo ra như hiện nay chúng 
ta đang thấy hẳn phải thỉnh thoảng ngạc nhiên khi bắt gặp một con vật 
có cầu tạo cơ thể và những tập quán không phù hợp chút nào cả. Có gì 
đơn giản hơn việc chân ngỗng và chân vịt có màng để bơi? Vậy mà có 
những loài ngỗng sống trên đất chân có màng mà không bao giờ hoặc 
hiểm khi xuống nước; và không có ai ngoại trừ Audubon! đã thấy loài 
chim chiến đậu xuống mặt biển cả. Trái lại, chìm lặn và chim sâm cầm rõ 
ràng là löài chim sống đưới nước mặc dù ngón chân của chúng chỉ được 
màng bao quanh. Cái gì đơn giản hơn việc những ngón chân của loài 
chim grallatore đài ra để đi trên vùng đầm lẫy và những thực vật nổi trên 
mặt nước? Vậy mà loài gà nước (0zfer-hen) sống dưới nước gần giống 
như chim sâm cầm; và loài landrail sống trên đất gẫn giống như chim cút 
hoặc gà gô. Trong những trường hợp như vậy và nhiều trường hợp có 


! John James Audubon (1785 — 1851): nhà điểu học, tự nhiên học người Mỹ gốc Pháp. 


205 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


thể đưa ra khác nữa, chúng ta thấy tập quán đã thay đổi mà không có sự 
biến đổi tương ứng ở câu tạo cơ thể. Bàn chân có màng ở loài ngỗng sống 
trên đất có thể được xem là sơ đẳng về mặt chức năng chứ không phải về 
mặt cầu tạo. Ở loài chim chiến, cái màng để múc nước ở sâu giữa các 
ngón chân cho thầy rằng cơ quan này đã bắt đầu biên đổi. 

Ai tin rằng sáng tạo là những tác động riêng biệt và không đếm xuể, 
trong những trường hợp này sẽ nói rằng việc một sinh vật thuộc loại này 
lại chiếm chỗ một sinh vật thuộc loại khác là để vui lòng Thượng đề; 
nhưng đối với tôi chỉ có thể trình bày lại việc này bằng lời nói có ý nghĩa. 
Ai tin vào sự đấu tranh sinh tổn và tin vào nguyên lý của chọn lọc tự 
nhiên thì sẽ biết rằng mỗi một sinh vật luôn luôn cỗ gắng gia tăng số 
lượng, rằng nêu bắt kỳ một sinh vật có biến đối, dù ít ỏi, trong tập quán 
hoặc trong cấu tạo cơ thể, và nhờ đó mà có được ưu thể hơn những cư 
dân khác trong vùng thì nó sẽ chiếm chỗ của những cư đân đó mặc dù 
chỗ ở đó có thể khác với nơi ở của chính bản thân chúng. Do vậy họ sẽ 
không ngạc nhiên về những con ngỗng và những con chim chiến chân 
có màng mà sống trên đất khô hoặc rất hiếm khi xuống nước; về những 
con chỉm corncrake có ngón chân đài sống trên những bài cỏ thay vì sống 
trên vùng đầm lầy; về những con chim gõ kiến sống ở vùng không có 
cây; về những con chim hét biết lặn và những con chim hải âu có tập 
quán như những con chim äÌka. 


Những cơ quan cực kỳ hoàn hảo và phức tạp 

Việc giả sử rằng con mắt, là một cơ quan với những khả năng không 
thể bắt chước được trong việc điều chỉnh tiêu cự theo khoảng cách, trong 
việc thui nhận ánh sáng có cường độ khác nhau và việc hiệu chỉnh quang 
sai về khối cầu và màu sắc, có thể do chọn lọc tự nhiên tạo ra được thì tôi 
thú nhận một cách công khai rằng điểu này cực kỳ ngu xuân. Vậy mà lý 
trí nói với tôi rằng, nếu có thể chỉ ra vô số trạng thái chuyển tiếp từ một 
con mắt phức tạp và hoàn hảo đến con mắt đơn giản và chưa hoàn hảo 
đã từng tồn tại; hơn nữa, nêu con mắt thay đối rất ít và những biến đổi 
này được di truyền mà điều này thì chắc chắn như vậy; và nếu bất kỳ 
biến đổi hoặc cải thiện nào trong cầu tạo của con mắt mà có lợi cho một 
con vật khi điều kiện sống thay đổi thì những khó khăn trong việc tín 


206 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


rằng chọn lọc tự nhiên có thể tạo ra được một con mắt phức tạp và hoàn 
hảo, mặc dù điều này vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, hầu như 
không thể được xem là thực tế. Hầu như chúng ta không quan tâm tới 
việc một dây thân kinh trở nên nhạy cảm với ánh sáng như thế nào so 
với việc bản thân sự sông bất đầu như thế nào; nhưng tôi có thể lưu ý 
rằng một số chứng cứ làm cho tôi nghĩ rằng bất kỳ một dây thần kinh 
nhạy cảm nào cũng có thể được làm cho nhạy cảm với ánh sáng giống 
như những rung động thô thiển của không khí cũng tạo ra âm thanh. 

Trong khi tìm kiếm những trạng thái chuyển tiếp đến mức độ hoàn 
hảo của một cơ quan của bất kỳ loài nào, chúng ta cũng phải tìm riêng 
đến những tổ tiên trực hệ của chúng; mà điều này thì không thể được, 
và đo vậy trong từng trường hợp chúng ta buộc phải tìm đến các loài 
trong cùng nhóm, nghĩa là tìm đến những hậu duệ có quan hệ từ dạng 
tố tiên ban đầu tương tự, để xem những trạng thái chuyển tiếp có thể là 
những cái gì và cơ hội của một số dạng chuyển tiếp đó được truyền lại từ 
những thế hệ ban đầu trong điều kiện sống ít hoặc không biến đổi. 
Trong số những động vật có xương sống đang tổn tại hiện nay, chúng ta 
chỉ tìm thấy một số ít đạng chuyền tiếp về cầu tạo của mắt và chúng ta 
không học được gì cả về đẻ tài này từ những bằng chứng hoá thạch. Ở 
một lớp lớn như thế này có lẽ chúng ta phải xuống sâu hơn, đưới lớp hoá 
thạch thắp nhất mà chúng ta đã biết để phát hiện ra những giai đoạn 
trước nữa, giai đoạn mà con mắt đã hoàn hảo. 

Ở loài thân đốt chúng ta có thế bắt đầu với một chuỗi mà dây thần 
kinh thị giác chỉ được bọc bằng sắc tố ngoài ra không có cơ chế gì khác; 
và từ giai đoạn thắp như thế này đã phân thành hai nhánh khác nhau 
chính mà người ta đã tìm thấy vô số cấu trúc chuyển tiếp đến giai đoạn 
hoàn hảo tương đối cao. Ví dụ ở một số loài giáp xác, chúng có hai lớp 
giác mạc, lớp trong phân thành nhiều mặt, bên trong mỗi mặt này có 
một chỗ phình lên giống như thuỷ tỉnh thể vậy. Ở một số loài giáp xác 
khác thì những nón trong suốt lỗi ở cực trên để hội tụ ánh sáng còn cực 
dưới thì có lẽ là một loại dịch thuỷ tĩnh chưa hoàn hảo, những nón trong 
suốt này được bọc bằng sắc tố và thực sự hoạt động chỉ bằng cách loại trì 
những chùm ánh sáng hai bên. Đưa ra những bằng chứng này một cách 
ngắn gọn và thiếu sót để cho thấy rằng có nhiều dạng theo cấp độ phát 


207 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


triển dần dần trong câu tạo của mắt của loài giáp xác đang tổn tại và nhớ 
rằng số lượng động vật đang sống hiện nay chỉ chiêm một tỉ lệ nhỏ so 
với những động vật đã tuyệt chủng, thì tôi có thể thấy không có khó 
khăn gì quá lớn trong việc tin rằng chọn lợc tự nhiên đã biên đối từ một 
cơ quan đơn giản là dây thần kinh thị giác chỉ được sắc tổ bọc quanh và 
màng trong suốt làm thành một công cụ thị giác hoàn hảo mà tất cả cá 
thể trong lớp lớn như lớp thân đốt đều có được. 

Ai mà đi xa hơn nữa, sau khi đọc hết công trình nghiên cứu này và 
thầy rằng có rất nhiều hiện tượng, nếu không giải thích được, thì có thể 
dùng lý thuyết vẻ đòng dõi để giải thích, thì không được ngại ngần đi xa 
hơn, và thừa nhận rằng một cơ quan hoàn hảo như con mắt loài chim đại 
bàng phải là do chọn lọc tự nhiên tạo ra mặc dù trong trường hợp này hợ 
không biết bắt kỳ một trạng thái chuyển tiếp nào. Lý trí phải chinh phục 
được tưởng tượng mặc dù tôi đã cảm nhận được khó khăn trong việc mở 
rộng nguyên lý chọn lọc tự nhiên đến mức đáng ngạc nhiên như vậy. 

Không thể tránh được việc so sánh con mắt với một kính viễn vọng. 
Chúng ta biết rằng dụng cụ đã được hoàn thiện bởi những nỗ lực liên tục 
của trí tuệ cao nhất của con người; và theo cách thông thường chúng ta suy 
đoán rằng con mắt cũng được hình thành với một quá trình tương tự như 
vậy. Nhưng ai bảo sự suy đoán như vậy không quá táo bạo? Chúng ta có 
đúng chút nào không khi cho rằng Thượng đề sáng tạo bằng khả năng trí 
tuệ như của con người? Nếu phải so sánh cơn mắt với một đụng cụ quang 
học thì chúng ta phải tưởng tượng một lớp mồ trong suốt đày, có một đây 
thần kinh nhạy cảm với ánh sáng nằm bên dưới, rỗi cho rằng từng phần của 
lớp này liên tục biến đổi về mật độ một cách chậm chạp để tách thành 
những lớp có độ dày và mật độ khác nhau được đặt ở những khoảng cách 
khác nhau và bề mặt từng lớp biến đổi đần dần vẻ hình dạng. Hơn nữa, 
chúng ta phải cho rằng có một quyền lực luôn luôn quan sát một cách chăm 
chú từng biến đối ngẫu nhiên nhỏ bé trong các lớp trong suốt này; và cần 
thận chọn ra từng biến đổi, trong những hoàn cảnh khác nhau, tạo ra hình 
ảnh rõ nét hơn bằng bắt kỳ cách nào, bắt kỳ mức độ nào. Chúng ta phải cho 
rằng mỗi trạng thái mới của công cụ này được nhân lên hàng triệu lần; và 
từng cái được bảo tồn cho đến lúc tạo ra một cái tốt hơn nữa, lúc đó cái cũ bị 
huỷ đi. Trong cơ thể sống, sự biến đị sẽ gây ra những biến đổi không đáng 


208 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


kể, việc sình sản sẽ nhân chúng lên hầu như vô định và chọn lọc tự nhiên sẽ 
nhặt ra từng sự cải thiện với kỹ năng luôn chính xác. Hãy để cho quá trình 
này điễn ra trên hàng triệu cá thể trong hàng trêu năm; và chúng ta có thể 
không tin rằng một dụng cụ quang học trên cơ thể sống được tạo ra như 
vậy hơn hân so với một dụng cụ bằng thuỷ tỉnh cũng như một tác phẩm của 
Thượng đề thì hơn hẳn so với của con người được hay sao? 

Nếu người ta có thể chỉ ra rằng có một cơ quan phức tạp đã tồn tại mà 
không thể hình thành nhờ vô số biến đổi không đáng kể kế tiếp nhau thì 
lý thuyết của tôi sụp đồ hoàn toàn. Nhưng tôi không tìm ra một trường 
hợp nào như vậy. Chúng ta không nghi ngờ việc chúng ta không biết 
những trạng thái chuyển tiếp của nhiều cơ quan đang tổn tại, nhất là nếu 
chúng ta xem xét các loài sống rất biệt lập mà theo lý thuyết của tôi thì 
chúng đã bị diệt chủng nhiều. Hoặc là, nễu xem xét đến một cơ quan phổ 
biến ở tất cả mọi cá thể của một lớp lớn, thì trong trường hợp này cơ quan 
đó đầu tiên phải được tạo ra từ một giai đoạn rất xa xưa, từ đó đến nay đã 
tạo ra được nhiều cá thể của lớp đó; và để phát hiện ra những trạng thái 
chuyển tHếp ban đầu mà cơ quan đó đã trải qua chúng ta phải xem xét đến 
những đạng tổ tiên rất xa xưa của chúng mà đã tuyệt chủng từ lâu. 

Chúng ta phải hết sức thận trọng khi kết luận rằng không có những 
trạng thái chuyển tiếp. Người ta có thể đưa ra vó số trường hợp vẻ 
những động vật bậc thắp có một cơ quan mà cùng lúc đảm nhận nhiều 
chức năng riêng biệt; ví dụ như ở âu trùng của con chuỗồn chuỗn và loài 
cá Cobifes thì ông tiêu hoá vừa hô hấp, tiêu hoá và bài tiết luôn. Ở loài 
thuỷ tức thì nó có thể lộn lòng ra ngoài để mặt ngoài làm nhiệm vụ tiêu 
hoá còn đạ đày thì hô hấp. Trong những trường hợp này thì chọn lọc tự 
nhiên ắt là để đàng làm cho một bộ phận hoặc một cơ quan, vốn làm hai 
nhiệm vụ, chuyên chơ chỉ một nhiệm vụ mà thôi nếu nhờ đó mà nó có 
được ưu thế nào đó và như thế biến đổi hoàn toàn bản chất của nó từng 
bước từng bước nhỏ đến nỗi khó nhận thấy được. Hai cơ quan riêng biệt 
đôi khi thực hiện cùng một nhiệm vụ trên cùng một cá thể; ví dụ có 
những loài cá dưới nước thì thở bằng mang, trên cạn thì thở bằng bong 
bóng cá, cơ quan này có một ông khí để cung cấp không khí và được các 
vách ngăn mạch máu chia nhỏ ra. Trong những trường hợp như thể này 
thì một trong hai cơ quan ắt phải đễ được biến đối và hoàn thiện để tự 


209 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


mình đảm nhận công việc, nó cũng được quá trình biển đối của cơ quan 
kia hỗ trợ; và như vậy cơ quan kia ắt phải được biến đối theo mục đích 
khác nào đó hoàn toàn riêng biệt, hoặc hoàn toàn bị tiên biến. 

Bong bóng cá là một minh họa tốt vì nó cho chúng ta thấy một bằng 
chứng rất quan trọng một cách rõ ràng, đó là việc một cơ quan ban đầu 
được tạo ra vì một mục đích, đó là để cho cá nổi lên, sau đó có thể được 
chuyển qua một mục đích hoàn toàn khác, đó là hô hấp. Bong bóng cá 
còn được dùng như một cơ quan hỗ trợ cho cơ quan thính giác ở một số 
loài cá, hoặc một bộ phận của cơ quan thính giác hoạt động như một bổ 
thể cho bơng bóng cá, bởi vì tôi cũng không biết hiện nay quan điểm nào 
có giá trị. Tất cả các nhà sinh lý đều thừa nhận rằng bong bóng cá là một 
cơ quan đồng đẳng hoặc “tương đương đúng như lý tưởng” về địa vị và 
câu trúc với phổi ở những động vật có xương sông cấp cao hơn: do vậy 
mà đối với tôi có lẽ không có khó khăn gì lớn trong việc tin rằng chọn lọc 
tự nhiên thực sự đã biến đổi bong bóng cá thành phổi hoặc một cơ quan 
đành riêng cho việc hô hấp. 

Thực sự thì tôi khó có thể nghỉ ngờ rằng tất cả động vật có xương 
sống đang thở bằng phổi, qua việc sinh sản thông thường, đểu có nguồn 
gốc từ một tổ tiên ban đầu, mà chúng ta không biết gì về chúng cả, 
những tổ tiên ban đầu này được trang bị cơ quan giúp nối lên hay là cái 
bong bóng cá. Nhờ đó mà chúng ta, cũng như tôi suy luận từ những mồ 
tả của Gs, Owen về những bộ phận này, có thể hiểu được một hiện 
tượng kỳ lạ là những hạt thức ăn hay nước uống khi chúng nuốt qua lỗ 
khí quản thì có nguy cơ rơi vào trong phổi mặc dù có một cầu tạo rất hay 
giúp cho thanh môn đóng lại. Ở động vật có xương sống bậc cao hơn thì 
mang cá hoàn toàn biến mất - những đường rạch hai bên cổ và động 
mạch đi theo hình quai trong thời kỳ bào thai hãy còn đánh dẫu vị trí 
ban đầu của nó. Nhưng người ta chấp nhận rằng cái mang cá hiện nay 
đã biến mất hoàn toàn đó, qua chọn lọc tự nhiên đã được dần dần phục 
vụ cho một số mục đích hoàn toàn khác: tương tự như quan điểm được 
các nhà tự nhiên học ủng hộ, đó là mang cá và vảy lưng của loài giun đốt 
(Anreiid) là tương đương với cánh và bao cánh ở côn trùng, có lé những 
cơ quan đó trong giai đoạn rất xa xưa dùng để hô hắp đã dân dần được 
biến đổi thành cơ quan để bay. 


2I1Ô 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


Khi quan tâm đến sự chuyển tiếp của các cơ quan, điều quan trọng 
'cần nhớ là khả năng có thể xảy ra của việc chuyển từ một chức năng này 
sang một chức năng khác, tôi sẽ đưa ra thêm một ví dụ nữa về việc này. 
Những loài chân tơ có cuỗng có hai nếp đa nhỏ, mà tôi gọi là dây hãm 
mang trứng (ovigerous frena), nhờ có chất tiết kết đính mà chúng giữ 
trứng cho đến khi nở bên trong một cái túi. Những loài chân tơ này 
không có mang như cá mà toàn bộ bề mật cơ thể và cái túi, gồm cả 
những dây hãm nhỏ, làm nhiệm vụ hô hấp. Trái lại, loài chân tơ không 
cuống hay là con Balznndae không có những dây hãm mang trứng, trứng 
nằm lỏng lẻo ở đáy túi trong một cái vỏ bọc quanh; nhưng chúng có 
mang lớn, xếp nếp. Bây giờ tôi nghĩ không ai bàn cãi về việc những dây 
hãm mang trứng ở họ này hoàn toàn tương đương với mang cá ở họ 
khác; mà thực ra cái này dẫn dần biến đối để thành cái kia. Do đó mà tôi 
không nghi ngờ việc những nếp đa nhỏ, ban đầu đóng vai trò là những 
dây hãm mang trứng nhưng chúng cũng giúp chút ít cho việc hô hấp, 
qua quá trình chọn lọc tự nhiên đã dẫn dẫn biến đổi thành mang cá, chỉ 
đơn giản bằng cách gia tăng kích thước những nếp da này và tiêu biến 
những tuyến Hết chất kết dính đi. Nếu tất cả loài chân tơ có cuống đã bị 
tuyệt chủng, và chứng đã từng phải chịu đựng sự tuyệt chủng nhiễu hơn 
sơ với loài chân tơ không có cuống, thì ai có thể tưởng tượng rằng mang 
cá ở loài chân tơ không cuống ban đầu đóng vai trò bảo vệ trứng không 
bí cuốn ra khỏi túi trứng? 

Mặc dù chúng ta phải cực kỳ thận trọng trong việc kết luận rằng bất 
kỳ cơ quan nào cũng không thể được tạo ra bằng cách chuyển tiếp dẫn 
đần qua những dạng trung gian kế bếp nhau nhưng rõ ràng là vẫn có 
những trở ngại lớn xày ra mà tôi sẽ bàn đến trong nghiên cứu sau này. 

Một trong những trở ngại lớn nhất là trường hợp của những còn 
trùng vô tính, chúng có cầu tạo cơ thể rất khác biệt so với những con đực 
hoặc những con cái sinh sản được; nhưng trường hợp này sẽ được bàn 
đến trong chương tiếp theo. Cơ quan phát ra điện ở loài cá là một trường 
hợp khó khăn đặc biệt khác. Người ta không thể thừa nhận bằng cách 
nào đã tạo ra cơ quan kỳ lạ này, nhưng mà theo như Owen và những 
người khác đã lưu ý, cầu tạo riêng biệt của chúng gần giỗng như của cơ 
thông thường; và sau này người ta thấy rằng loài cá đuỗi có một cơ quan 


211 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


gần giỗng như một máy phát điện mà không hệ phát ra chút điện nào 
như ông Matteuchi xác nhận, việc này thi chúng ta phải tự nhận là 
chúng ta quá đốt đến mức không thể biện luận rằng có thể không có 
hình thức trung gian nào cả. 

Cơ quan phát ra điện tạo ra một khó khăn khác và thậm chí còn trằm 
trọng hơn; bởi vì chúng chỉ có ở khoảng một tá loài cá, trong số này có 
một số loài rất là tách biệt với họ hàng của chúng. Nói chung là khi cùng 
một cơ quan mà xuát hiện trên nhiễu cá thể trong cùng một lớp, nhất là 
khi xuất hiện trên những cá thể có tập quán sống rất khác nhau thì 
chúng ta có thể quy nó cho việc kế thừa từ một tổ tiên chưng; và việc một 
số cá thể không có cơ quan đó là đo việc không sử dụng hoặc do chọn lọc 
tự nhiên. Nhưng nếu cơ quan phát ra điện là do kế thừa từ một tổ tiên xa 
xưa thì ắt chúng ta phải nghĩ rằng tất cả các loài cá phát ra điện phải có 
quan hệ đặc biệt với nhau. Địa chất học không chứng minh được chút 
nào rằng ban đầu hầu hết các loài cá đều có cơ quan phát ra điện mà sau 
này hậu duệ đã biến đổi của chúng không có nữa. Các cơ quan phát sáng 
ở một số loài côn trùng thuộc những họ và những bộ khác nhau cũng là 
một khó khăn tương tự. Có thể đưa ra những trường hợp khác nữa, ví 
dụ ở thực vật, có một cơ quan rất kỳ lạ là cái túi chứa hạt phần nằm ở 
chân cuống có tuyến tiết ra chất nhựa dính, cơ quan này ở loài phong lan 
và loài Ásclepizs thì giống nhau mặc dù chúng là những giống rất khác 
biệt nhau trong số những cây có hoa. Trong những trường hợp mà hai 
loài rất khác biệt nhau nhưng có cơ quan tương tự nhau thì người ta 
quan sát thấy rằng tuy vẻ bể ngoài và chức năng thì giống nhau nhưng 
vẫn có những khác biệt căn bản. Tôi thì nghiêng về phía tin rằng việc này 
cũng giống như trường hợp hai người độc lập cùng tìm ra một phát 
minh giống nhau, thì chọn lọc tự nhiên cũng vậy, trong khi tác động vì 
lợi ích của sinh vật và chọn ưu thế trong số những biến đổi giống nhau, 
đôi khi đã biến đối gần như cùng một kiểu cho hai bộ phận của hai sinh 
vật mà chúng thừa kế chỉ chút ít cầu tạo chung từ một tổ tiên chung. 

Mặc dù trong nhiều trường hợp, rất khó phỏng đoán những hình 
thức trung gian nào mà một cơ quan đã trải qua để đi đến tình trạng như 
hiện nay; tuy vậy khi thấy rằng tỉ lệ sinh vật đang sống hiện nay so với 
những dạng tuyệt chủng đã biết và chưa biết là rất nhỏ thì tôi vẫn ngạc 


212 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


nhiên là hiếm khi có thể kể đến một cơ quan mà chúng ta không biết 
những đạng trung gian của nó. Thật ra các sách xưa đã chỉ ra sự thật của 
nhận xét này về lịch sử hự nhiên khi viết rằng “Tự nhiên không tạo ra bước 
nhảy vọt” (Natura non facit saltem). Chúng ta bắt gặp việc thừa nhận này 
trong những tác phẩm của hầu hết các nhà tự nhiên học rất kinh nghiệm; 
hoặc như Milne Edwards! đã điễn tả điều này rất hay, tự nhiền hào phóng 
vẻ tính đa dạng nhưng hà tiện về sự đổi mới. Theo thuyết Sáng thể thì tại 
sao lại như vậy? Tại sao mọi bộ phận và cơ quan của nhiều sinh vật độc 
lập, mỗi sinh vật được cho là được tạo ra riêng biệt theo đúng chỗ của nó 
trong tự nhiên, lại luôn luôn được liên kết với nhau qua những giai đoạn 
tiệm tiễn như vậy? Tại sao tự nhiên không tạo ra bước nhảy vọt từ một cầu 
trúc này sang một cầu trúc khác? Theo thuyết chọn lợc tự nhiên thì chúng 
ta có thể hiểu một cách rõ ràng tại sao tự nhiên lại không làm như vậy; bởi 
vì chọn lọc tự nhiên có thể tác động chỉ bảng cách lấy ưu thế của những 
biến đổi nhỏ nhặt kế tiếp nhau; tự nhiên không bao giờ tạo ra bước nhảy 
vọt nhưng thúc đầy qua những bước ngắn nhất và chậm nhất. 


Những cơ quan có tầm quan trong ít rõ ràng 

Bởi vì chọn lọc tự nhiên tác động bằng sự sống và cái chết - bảo tổn 
những cá thể có bất kỳ biến đổi có lợi nào và huỷ điệt những cá thể có 
những sai lệch không có lợi về cầu tạo cơ thể - đôi khi tôi cảm thấy rất 
khó hiểu về nguồn gốc của những bộ phận đơn giản mà tầm quan trọng 
của chúng dường như không đủ để tạo ra được sự bảo tổn những cá thể 
đang biến đổi kế Hếp nhau. Đôi khi tôi cảm thấy rất khó, mặc dù về một 
vẫn đề rất khác biệt, trong trường hợp một cơ quan phức tạp và hoàn 
hảo như con mắt. 

Về vẫn để đầu tiên, vì chúng ta quá đốt về ảnh hưởng của bất kỳ 
một sinh vật hữu cơ nào lên thể chế chung cho nên không thể nói được 
một biến đổi nhỏ nhặt nào là quan trọng hay không quan trọng. Trong 
một chương trước tôi đã đưa ra những ví dụ về những tính trạng tầm 
thường nhất, ví đụ như lông tơ trên quả, màu cùi của quả, những tính 
trạng này quyết định việc công kích của côn trùng hoặc có liên quan đến 


' Milne Edwards (1800 — 18551: nhà động vật học người Pháp. 


215 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


những khác biệt về thể tạng, chắc chắn phải bị chọn lọc tự nhiên tác 
động. Đuôi của con hươu cao cổ trông như cái vỉ ruổi; và thoạt đầu có vẻ 
khó tin là đuôi của nó đã thích nghi qua những biễn đổi nhỏ nhặt kế tiếp 
nhau, càng ngày càng tốt hơn, chỉ vì một mục đích không đáng kể là để 
xua ruổi; tuy vậy chúng ta nên dừng lại trước khi trở nên quá quả quyết 
trong trường hợp này bởi vì chúng ta biết rằng việc phân bố và tồn tại 
của trầu bò và những động vật khác ở Nam Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào 
khả năng chống lại côn trùng của chúng: do đó những cá thể nào mà tự 
bảo vệ mình trước những kẻ thù bé nhỏ này dù bằng bất kỳ phương tiện 
gì thì ắt sẽ có khả năng sống ở những vùng đồng cỏ mới và như vậy sẽ có 
một ưu thế rất lớn. Không phải thực sự những động vật bốn chân lớn 
hơn bị tiêu diệt đo những con ruổi (ngoại trừ một số trường hợp hiếm) 
nhưng chúng bị quấy rầy liên tục, sức khoẻ giảm sút cho nên dễ mắc 
bệnh hoặc không thể kiếm được thức ăn trong lúc đói kém hoặc không 
thoát khỏi tay những con thú săn mỗi. 

Những cơ quan mà hiện nay có tầm quan trọng không đáng kế có lẽ 
trong một số trường hợp chúng đã từng có tầm quan trọng hơn đối với 
tổ tiên ban đầu, và sau khi đã được hoàn thiện một cách chậm chạp ở 
gìai đoạn trước đó, chúng được truyền lại cho thể hệ sau gần như 
nguyên trạng mặc dù hiện nay chúng trở nên ít được dùng đến, và chọn 
lọc tự nhiên sẽ luôn luôn kiểm tra bất kỳ sai lệch nào về cầu trúc thật sự 
có hại cho chúng. Điểu này có lẽ có thể giải thích về việc cái đuôi trong 
vai trò là một cơ quan để đi chuyển đối với phân lớn động vật đưới nước 
là rất quan trọng, còn đối với rất nhiều động vật sống trên đất liên mà 
phối hoặc bong bóng cá đã biến đối của chúng để lộ ra nguồn gốc ở dưới 
nước của chúng thì hay có đuôi và đuôi được dùng vào nhiều mục đích. 
Động vật đưới nước đã tạo ra một cái đuôi rất phát triển, sau đó cái đuôi 
được dùng vào nhiều mục đích khác nhau, dùng như cái vỉ ruổi, dùng 
như một cơ quan để cẩm nắm một vật khác, hoặc dùng để chuyển 
hướng đi chuyển như ở loài chó, mặc dù sự hỗ trợ này chắc là không 
đáng kế vì ở loài thỏ rừng tuy hầu như không có đuôi nhưng có thể 
chuyển hướng nhanh gắp đôi. 

Về vấn đề thứ hai, chúng ta đôi khi có thể quy cho những tính trạng 
thật sự rất ít quan trọng và những tính trạng có nguồn gốc từ những 


214 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


nguyên nhân hoàn toàn thứ yếu, không liên quan gì đến chọn lọc tự 
nhiên. Chúng ta phải nhớ rằng khí hậu, thức ăn v.v... có lẽ có một số ảnh 
hưởng nhỏ bé trực tiếp lên cơ thể; rằng những tính trạng tái xuất hiện 
theo quy luật của sự lại giống; rằng mối quan hệ vẻ phát triển sẽ có một 
ảnh hưởng quan trọng nhất trong việc biến đổi những cơ quan khác 
nhau; và cuỗi cùng là sự chọn lọc giới tính thường sẽ biến đổi phần lớn 
những tính trạng bên ngoài của con vật tạo cho con đực một ưu thế 
trong việc đầu tranh với các con khác hay để quyến rũ con cái. Hơn nữa, 
khi một biến đối về cấu tạo cơ thể xuất hiện chủ yếu do những nguyên 
nhân nói trên hoặc những nguyên nhân khác chưa biết thì có thể lúc ban 
đầu nó chưa có lợi cho loài mà sau này những thể hệ con cháu của chúng 
mới sử đụng ưu thế đó trong những điều kiện sống mới và với những 
tập quán mới tập nhiễm được. 

Một số trường hợp minh họa cho những lưu ý này. Nếu chỉ đã có 
loài gö kiến xanh mà thôi và chúng ta không biết rảng còn có nhiều loài 
có màu đen và pha nhiều màu thì tôi dám nói chúng ta ắt nghĩ rằng màu 
xanh là sự thích nghỉ rất tốt cho loài chỉm thường sống trên cây này 
tránh được kẻ thù; đo đó nó là một tính trạng có tầm quan trọng và chắc 
chắn có được là nhờ chọn lọc tự nhiên, như vậy tôi không nghĩ rằng màu 
lông là đo một số nguyên nhân hoàn toàn khác, ví dụ do sự chọn lọc giới 
tính. Ở quần đảo Mã Lai có một loài tre bò có thể trèo lên những cây cao 
nhất nhờ những cái gai được câu tạo một cách sắc bén nằm thành chùm 
ở cuối cành, rõ ràng bộ phận này phục vụ cho cây tre tốt nhất; nhưng đo 
chúng ta cũng thấy những cái gai tương tự như vậy ở nhiều cây không 
phải là cây leo, cho nên những cái gai trên cây tre có thể xuất hiện đo 
những quy luật vẻ phát triển mà chúng ta chưa biết được, rồi sau đó 
những cây có biến đổi và trở thành cây leo sẽ sử dụng ưu thẻ này. Chim 
kển kến bị trụi lông ở đầu mà người ta thường cho rằng do thích nghi 
trực tiếp với việc đầm mình trong xác súc vật thối rữa; và có thể đo Vậy 
hoặc đo tác động trực tiếp của chất thối rữa gây ra; nhưng chúng ta phải 
rất thận trọng khi rút ra những suy luận như vậy nêu chúng ta nhìn thấy 
những con gà tây đực ăn thức ăn sạch mà đầu vẫn trụi lòng. Người ta 
đưa đường khớp xương sọ ở những con thú con xem đó là một thích 
nghỉ rất tốt khi sinh đẻ và rõ ràng nó giúp cho việc sinh đẻ hoặc có thể 


215 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nói là không thể thiếu khi sinh đẻ; nhưng do những khớp này cũng có ở 
xương sọ của chim và bò sát là những loài đập trứng chui ra cho nên 
chúng ta có thể suy luận rằng cầu tạo như vậy xuất hiện đo những quy 
luật về phát triển và những động vật bậc cao hơn sử dụng ưu thế này 
trong sinh đẻ. 

Chúng ta hoàn toàn đốt nát về nguyên nhân gây ra những biến đổi 
nhỏ nhặt và không quan trọng; chúng ta ý thức về việc này ngay lập tức 
khi suy ngẫm về những khác biệt ở vật nuôi ở các vùng đất khác nhau, - 
nhất là ở những vùng đất kém văn minh, nơi đó chỉ có rất ít chọn lọc 
nhân tạo. 

Những người quan sát cần thận tín chắc rằng khí hậu ẩm ảnh hưởng 
đến sự phát triển của lông và cùng với lông thì sừng cũng có liên quan. 
Những đồng ở vùng núi thì khác với vùng thấp; môi trường sống ở vùng 
núi có lẽ ảnh hưởng đến hai chân sau do phải hoạt động nhiều hơn, và 
có lẽ ảnh hưởng cả hình đáng khung chậu; và lúc này thì do quy luật 
biến đổi tương đương làm cho hai chân trước và cả đầu cũng bị ảnh 
hưởng theo. Hình dáng của khung chậu cũng ảnh hưởng lên hình dáng 
đầu của thai trong tử cung do sức ép. Vùng núi cao thì cần phải thở 
nhiều hơn cho nên chúng ta có lý do để tin rằng việc này cũng làm cho 
lỗng ngực to lền, và quy luật về mỗi tương quan của phát triển lại xảy ra. 
Động vật do những người hoang đã ở các vùng đất khác nhau chăn nuôi 
thường phải đấu tranh để sinh tổn cho nên phải chịu đựng tác động của 
chọn lọc tự nhiên ở mức độ nào đó, và những cá thể có thể tạng hơi khác 
biệt sẽ thích nghỉ tốt hơn trong những điều kiện khí hậu khác nhau và 
chúng ta có lý do để tín rằng giữa thể tạng và màu lồng có liên quan với 
nhau. Một nhà quan sát giỏi cũng phát biểu rằng ở trâu bò thì tính nhạy 
cảm với sự tấn công của ruổi có liên quan với màu lông cũng như khả 
năng ngộ độc một số loài cây cho nên màu lông cũng chịu sự tác động 
của chọn lọc tự nhiên. Nhưng vì chúng ta quá đốt nên không thể nghiền 
cứu về tầm quan trọng tương đối của những quy luật đã biết và chưa biết 
vẻ biến đổi; và tôi nói về nó ở đây để cho thấy rằng, nếu không thể giải 
thích được những khác biệt về tính trạng mà chúng ta thường xác nhận 
là xuất hiện qua việc sinh sản thông thường của vật nuôi, cầy trồng thì 
chúng ta không nền nhấn mạnh quá nhiều vẻ việc chúng ta không biết 


216 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


nguyên nhần chính xác của những khác biệt tương tự nhỏ nhặt giữa các 
loài. Với cùng một mục đích như vậy mà tôi phải viện dẫn những khác 
biệt cũng rất rõ rệt giữa các tộc người; tôi có thể bố sung thêm là nguồn 
gốc của những khác biệt này rõ ràng đã được làm sáng tỏ, chủ yếu bằng 
quá trình chọn lọc theo giới tính cho một loại đặc biệt nào đó mà nếu 
không đưa nhiều chỉ tiết ra ở đây thì lập luận của tôi có vẻ ít có giá trị. 
Những lưu ý trên buộc tôi phải nói đôi lời về những phản đối mà 
sau này một số nhà tự nhiên học đưa ra nhằm chống lại học thuyết vị lợi 
cho rằng mỗi một chỉ tiết trong cấu tạo cơ thể được tạo ra nhằm có lợi 
cho chủ sở hữu của nó. Họ tin rằng rất nhiều cầu trúc được tạo ra nhằm 
mua vui cho mắt người hoặc chỉ để cho đa dạng. Nếu thực sự như vậy 
thì học thuyết này đúng là tai họa cho lý thuyết của tôi. Tuy vậy tôi hoàn 
toàn thừa nhận có nhiều câu trúc không có tác dụng trực Hếp cho chủ sở 
hữu của nó. Điều kiện vật lý đã có một số tác dựng nhỏ lên câu trúc, việc 
này thì hoàn toàn độc lập với bắt kỳ lợi lộc nào có được. Mối tương quan 
về phát triển rõ ràng đã đóng vai trò quan trọng nhất và việc biến đổi 
theo hướng có lợi của một bộ phận thường sẽ làm cho những bộ phận 
khác có những biến đổi đa dạng mà không có lợi ích trực tiếp. Vì vậy mà 
những tính trạng ban đầu thì có lợi hoặc ban đầu xuất hiện do mối tương 
quan về phát triển hoặc do những nguyên nhần khác chưa biết, có thể tái 
xuất hiện theo quy luật lại giỗng mặc dù bây giờ chúng không có lợi ích 
trực tiếp. Tác dụng của sự chọn lọc theo giới tính, được biểu hiện ra là cái 
đẹp để quyền rũ những con cái, có thể được xem là có lợi chỉ trong một 
nghĩa khá gượng gạo. Nhưng quan trọng nhất là bộ phận chính của một 
cơ thể sinh vật đơn thuần là đo đi truyền cho nền mặc dù sinh vật chắc 
chắn thích nghỉ tốt với nơi sinh sống nhưng có nhiều cơ quan hiện tại 
không có liên quan trực tiếp với tập quán sống của loài. Vì vậy chúng ta 
có thể không tin là bàn chân có màng ở loài ngỗng sống trên đất hoặc ở 
loài chim chiến có vai trò gì đặc biệt cho chúng; chúng ta không thể tin 
rằng cũng những cái xương đó ở tay khi, ở chân trước của ngựa, ở cánh 
đơi và ở chân chèo của hải cầu có vai trò gì đặc biệt cho chúng. Chúng ta 
có thể quy một cách an toàn là những cơ quan này là do đi truyền. 
Nhưng đối với tổ tiên của loài ngỗng sống trên đất liên và của loài chim 
chiến thì rõ ràng bàn chân có màng đã có ích cũng như hiện nay chúng 


217 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đang có ích cho phần lớn những )oài chim sống đưới nước. Vì vậy chúng 
ta có thể tin rằng tổ tiên của hải cầu không có bàn chân chèo mà là một 
bàn chân với năm ngón thích hợp cho việc đi lại và cảm nắm; và chúng 
ta có thể mạo hiểm hơn khi tin rằng một số xương chỉ ở loài khỉ, ngựa và 
dơi được thừa kế từ một tổ tiên chung, ban đầu có một có vai trò đặc biệt 
hơn đối với ông tổ đó, hoặc nhiều ông tổ, so với những động vật có lập 
quán quá đa dạng như vậy hiện nay. Vì vậy, chúng ta có thể suy luận 
rằng những xương này có được qua quá trình chọn lọc tự nhiên, cũng 
như hiện nay, ban đầu chúng cũng tuân theo một số quy luật về di 
truyền, lại giống, mỗi tương quan về phát triển v.v... Do vậy mỗi một chỉ 
tiết về cầu tạo cơ thể trong mỗi sinh vật (chiều có chút ít đối với tác động 
trực tiếp của điều kiện vật lý) có thể được xem như, hoặc đã từng có vai 
trò đặc biệt đối với một số tổ tiên hoặc hiện nay đang có vai trò đặc biệt 
đối với hậu duệ của những tổ tiên đó - hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua 
những quy luật phức tạp về phát triển. 

Chọn lọc tự nhiên có lẽ không thể tạo ra bát kỳ một biến đối nào trên 
bất kỳ một loài nào chỉ vì lợi ích của loài khác; mặc đù khấp tự nhiên loài 
này không ngừng lợi dụng cầu tạo cơ thể của loài khác. Nhưng chọn lọc 
tự nhiên có thể và thường tạo ra những bộ phận gây hại trực tiếp cho 
loài khác như chúng ta thấy ở răng nọc của loài rắn øipe (một trong 
những loài rấn độc ở châu Phí, châu Á và châu Âu) và ở bộ phận đẻ 
trứng của tò vò nhờ đó mà trứng của tò vò được gửi vào cơ thể sống của 
những côn trùng khác. Nếu người ta có thể chứng minh rằng bất kỳ bộ 
phận trong một cầu trúc nào của bắt kỳ loài nào cũng được tạo ra chỉ vì 
lợi ích của loài khác thì việc này ắt sẽ tiêu huỷ lý thuyết của tôi bởi vì 
chọn lọc tự nhiên không thể tạo ra như vậy được. Tuy có nhiều phát biểu 
vẻ ván để này trong những nghiên cứu vẻ lịch sử tự nhiên nhưng tôi 
không thấy cái nào có ý nghĩa. Người ta thừa nhận rằng loài rắn đuôi 
chuông có một cái răng nọc để tự vệ và tiêu huỷ con mỗi nhưng một số 
tác giả cho rằng đồng thời rắn này cũng được trang bị một cái đuôi 
chuông làm hại cho chính nỏ, nghĩa là cảnh báo cho con mỗi chạy thoát. 
Tôi tín ngay rằng con mèo cuộn chóp đuôi lại khi chuẩn bị về để cảnh 
báo cho con chuột xâu số. Nhưng ở đây tôi không có chỗ để đi vào vấn 
để này và những ván để khác tương tự. 


218 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


Chọn lọc tự nhiên sẽ không bao giờ tạo ra trong một sinh vật một cái 
gì mà có hại cho chính nó bởi vì chọn lọc tự nhiên tác động chủ yêu nhờ 
vào và vì lợi ích cho từng cá thể. Không bao giờ nó tạo ra một cơ quan vì 
mục tiêu là làm đau đớn hoặc gây tốn thương cho chủ sở hữu của nó, 
như Paley đã lưu ý!. Nếu có sự cân bằng hợp lý giữa tốt và xấu do từng 
bộ phận tạo ra thì nói chung bộ phận đó được xem là có lợi. Sau một thời 
gian dưới ảnh hưởng của điều kiện sông thay đổi nếu có bộ phận nào trở 
nên có hại thì nó sẽ bị biến đổi hoặc nếu khóng thế thì sinh vật sẽ bị 
tuyệt chủng như vô số sinh vật đã bị tuyệt chủng. 

Chọn lọc tự nhiên có xu hướng chỉ làm cho mỗi sinh vật hoàn hảo 
giỗng như hoặc hơn chút ít so với các cư dân trong cùng vùng đất mà nó 
phải đấu tranh để tồn tại. Và chúng ta thấy rằng trong điều kiện tự 
nhiên, sự hoàn hảo cũng đến mức thế này thôi. Ví dụ, những phẩm vật 
địa phương ở New Zealand cũng hoàn hảo như với các vùng khác 
nhưng hiện nay chúng đang chịu thua nhanh chóng trước số lượng đang 
ø1a tăng của động vật và thực vật du nhập vào từ châu Âu. Chọn lọc tự 
nhiên cũng không tạo ra được sự hoàn hảo tuyệt đối, chúng ta cũng 
không hay gặp mức độ cao như thế này trong tự nhiên trong phạm vì 
mà chúng ta'có thể phán xét được. Theo một người có chuyên môn cao 
thì việc điều chỉnh quang sai cũng chưa hoàn hảo thậm chí trong một cơ 
quan hoàn hảo nhất là mắt người. Nếu lý trí làm ta khâm phục vó số 
công cụ không thể bắt chước được trong tự nhiên thì cũng lý trí đó bảo 
chúng ta rằng, mặc dù chúng ta có thể đễ dàng mắc phải sai lầm từ cà hai 
phía, một số công cụ khác chưa hoàn hảo. Chúng ta có thể xem cái ngòi 
đốt của con ong bắp cày hay của loài ong là hoàn hảo được không khi 
ngòi đốt được dùng để chống lại những con vật tấn công nó, ngòi đốt 
này không thể rút ra được do có những răng hướng ra sau và vì vậy 
chính ngòi đốt này là nguyên nhân gây nên cái chết không thể tránh 
được cho chính con ong vì làm rách nội tạng? 

Nếu chúng ta xem xét đến ngòi đốt của loài ong, ban đầu ở tổ tiên xa 
xưa của chúng được đùng như công cụ để cưa và khoan, giỗng như 
nhiều cá thể khác thuộc cùng bộ lớn này, và ngòi đốt này đã được biến 


 William Paley (1743 - 1805): nhà triết gia người Anh, 


219 


NGUÔỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đổi nhưng chưa hoàn hảo cho mục đích sử dụng hiện tại, còn chất độc 
ban đầu là để tăng cường cho mật, thì có lẽ chúng ta có thể hiểu được 
việc dùng ngòi đốt thường sẽ làm chết chính nó: bởi vì nêu xét theo toàn 
thể thì ngòi đốt có ích cho cả cộng đồng cho nên nó thoả mãn mọi đồi 
hỏi của chọn lọc tự nhiên mặc dù nó có thể làm chết một số ít cá thể. Nếu 
chúng ta khâm phục mùi hương kỳ lạ nhờ nó mà nhiều con đực của 
nhiều loại côn trùng tìm được bạn tình thì chúng ta có thể khâm phục 
việc sản sinh hàng ngàn con ong đực chỉ vì một mục đích đơn giản này 
được không, khi mà những con ong đực thì hoàn toàn vô dụng đối với 
cộng đồng trong những mục đích khác và cuỗi cùng bị những con ong 
thợ vô sinh và cần cù ăn thịt? Có thể khó nhưng chúng ta buộc phải 
khâm phục lòng căm thù có tính bản năng hoang đã của con ong chúa 
thúc đầy nó luôn luôn hủy hoại những con ong chúa còn non là con gái 
của nó ngay sau khi sinh ra nu không nó sẽ chết trong cuộc chiến, bởi vì 
điều này có lợi cho cộng đồng; và tình yêu của bà mẹ hoặc lòng căm thù 
của bà mẹ, mặc dù may mắn là lòng căm thù thì rất hiểm, là hoàn toàn 
như nhau đối với nguyên lý không thay đối của chọn lọc tự nhiên. Nếu 
chúng ta khâm phục những công cụ tỉnh xảo nhờ nó mà những hoa 
phong lan và những cây khác có thể nhờ côn trùng mà thụ phân được 
thì chúng ta có thể xem việc những cây thông tạo ra những đám mây bụi 
phần để chỉ một ít hạt phấn nhờ cơn gió vô tình thổi đến những nhụy 
hoa là hoàn hảo tương đương không? 


Tổng kết chương 

Trong chương này chúng ta đã bàn đến một số trở ngại và phản đối 
lý thuyết của tôi. Trong số này có nhiều cái rất quan trọng; nhưng tôi 
nghĩ rằng khi bàn luận thì chúng đã sơi sáng một số vấn đề mà nếu theo 
thuyết những tác động độc lập của sáng tạo thì hoàn toàn mơ hỗ. Chúng 
ta đã thấy rằng loài trong bất kỳ giai đoạn nào cũng không phải biến đổi 
một cách vỏ định và không phải liên kết với nhau qua nhiều trạng thái 
trung gian, một phần là do quá trình chọn lọc tự nhiên luôn luôn diễn ra 
rât chậm và tại bất kỳ một thời điểm nào cũng chỉ tác động lên một số ít 
đạng sình vật; và một phần đo quá trình chọn lọc tự nhiên luôn luôn dẫn 
đến việc thay thế và tiêu diệt liên tục những trạng thái ban đầu và trung 


220 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


gian. Những loài có quan hệ gần gũi với nhau hiện nay đang sống trên 
một vùng đất liên tục thường phải được hình thành khi vùng đất đó 
không đính liển với nhau và khi điều kiện sống đã không biến đổi một 
cách từ từ không nhận biết được từ một vùng này sang một vùng khác. 
Khi có hai biến chủng được hình thành ở hai nơi trên một vùng đất liên 
tục thì thường có một biến chủng trung gian được tạo ra thích ứng với 
vùng đất nằm ở giữa; nhưng vì những lý do đã được quy là do các biên 
chủng trung gian thường có số lượng ít hơn hai dạng mà nó kết nối cho 
nên hai biến chủng ở hai đầu mút qua quá trình biến đổi hơn nữa, với số 
lượng lớn hơn sẽ có ưu thế hơn so với biển chủng nằm giữa có số lượng 
ít hơn và đo đó sẽ chiếm chỗ và tiêu điệt nó. 

Trong chương này chúng ta đã thầy cần phải thận trọng như thế nào 
khi kết luận rằng những (tập quán sống khác biệt nhất không thể đần 
dần phát triển thành giống nhau; ví dụ một con đơi không thể được 
hình thành qua quá trình chọn lọc tự nhiên từ một con vật ban đầu chỉ 
có thể lượn trong không trung. 

Chúng ta đã thấy rằng một loài, trong điều kiện sống mới, có thể 
biến đổi tập quán, hoặc có những tập quán đa dạng trong số đó có một 
số hoàn toàn khác với những tập quán của những đồng loại gần gũi 
nhất. Do đó chúng ta có thể hiểu, nếu nhớ rằng mỗi sinh vật đều có sông 
ở bất kỳ nơi nào chúng có thể sống được, làm sao đã tạo ra những con 
ngỗng sống trên cạn mà chân có màng, chim gõ kiến sống trên đất, loài 
chim hét biết lặn và chim hải âu có tập quán của chim alka. 

Mặc dù lòng tin về việc một cơ quan hoàn hảo như con mắt cũng có 
thể được tạo ra nhờ chọn lọc tự nhiên là quá đủ để làm bắt kỳ ai cũng 
phải dao động nhưng trong trường hợp một cơ quan nào đó mà chúng 
ta biết một chuỗi các đạng chuyển tiếp từ thấp tới cao về tính chất phức 
tạp, cái sau tốt hơn cái trước thì trong điều kiện sống biến đổi và qua quá 
trình chọn lọc tự nhiên chúng ta có thể có được bất kỳ mức độ hoàn hảo 
nào mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Trong những trường hợp 
mà chúng ta không biết về các trạng thái trung gian thì chúng ta phải rất 
thận trọng trong việc kết luận rằng không có trạng thái trung gian nào 
tổn tại cả bởi vì tính chất đồng đẳng của nhiều cơ quan và những trạng 


221 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


thái trung gian cho thấy rằng ít nhất cũng có thể có những sự biến hình 
kỳ lạ về mặt chức năng. Ví dụ như cái bong bóng cá rõ rằng đã được biến 
đổi thành phổi để hít thở không khí. Cùng một cơ quan cùng một lúc 
thực hiện được nhiều chức năng rồi sau đó được dùng chuyền vào một 
chức năng; và hai cơ quan riêng biệt cùng một lúc thực hiện một chức 
năng thì cơ quan hoàn hảo hơn, có sự hỗ trợ của cơ quan kia, thường 
phải dễ biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác hơn. 

Trong phần lớn các trường hợp chúng ta quá dốt nên không thể 
khẳng định rằng bộ phận nào hoặc cơ quan nào là không quan trọng đối 
với sự thịnh vượng của một loài cho nên việc biến đổi cầu trúc của nó đã 
không được tích luỹ dân dần nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên. Nhưng 
chúng ta có thể tin chắc rằng nhiều biến đổi hoàn toàn đo những quy 
luật phát triển và lúc đầu thì không có lợi gì cho loài cả, sau này mới 
được những hậu duệ đã được biến đổi nhiều hơn của loài này lợi dụng. 
Chúng ta cũng có thể tin rằng một bộ phận mà ban đầu rất quan trọng 
thường được giữ lại (ví dụ như cái đuôi của động vật sống đưới nước 
được các hậu duệ sống trên đất liền giữ lại), mặc dù nó đã trở nên tất ít 
quan trọng đến nỗi hiện nay chọn lọc tự nhiên không dùng đến nó nữa, 
mà chọn lọc tự nhiên là tác nhân tác động chủ yếu bằng cách bảo tổn 
những biến đối có lợi trong cuộc đầu tranh sinh tôn. 

Trong một loài thì chọn lọc tự nhiên không tạo ra cái gì chỉ nhằm 
làm tốt hoặc có hại cho loài khác mặc đù nó có thể tạo ra những bộ phận, 
những cơ quan và những chất tiết rất có lợi hoặc thậm chí không thể 
thiêu được hoặc rất có hại đến loài khác nhưng trong mọi trường hợp thì 
phải đồng thời có lợi cho chủ nhân của những bộ phận, những cơ quan 
hay những chất tiết đó, Trong mỗi vùng đất mà ở đó quần thể đã ổn 
định thì chọn lọc tự nhiên phải tác động chủ yếu qua việc cạnh tranh 
øiữa nhóm cư dân này với nhóm cư dân khác và như vậy nó sẽ tạo ra sự 
hoàn hảo hoặc sức mạnh trong cuộc đấu tranh sinh tổn chỉ theo chuẩn 
mực của vùng đất đó mà thôi. Do vậy cư dân thuộc một vùng đất nhỏ 
hơn sẽ thua cuộc, như chúng ta thấy chúng thua cuộc, trước cư dân 
thuộc một vùng đất khác lớn hơn. Bởi vì trong vùng đất lớn hơn sẽ có 
nhiều cá thể hơn và nhiều dạng hơn, cuộc cạnh tranh sẽ ác liệt hơn cho 
nên chuẩn mực của sự hoàn hảo cũng sẽ cao hơn. Chọn lọc tự nhiên 


222 


Những khó khăn về mặt lý thuyết 


không nhất thiết sẽ tạo ra một sự hoàn hảo tuyệt đỗi và chúng ta cũng 
không tìm thấy một sự hoàn hảo tuyệt đối nào trong khả năng phán 
đoán có giới hạn của chúng ta. 

Dựa vào lý thuyết chọn lọc tự nhiên chứng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa 
đầy đủ của một quy tắc cổ xưa trong thế giới tự nhiên, đó là "Tự nhiên 
không tạo ra những bước nhảy vọt". Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những 
cư dân hiện nay trên thế giới thì quy tắc này không hoàn toàn đúng 
nhưng nều chúng ta nhìn bao quát hết mọi cư dân của mọi thời đã qua 
thì theo lý thuyết của tôi, điều đó phải hoàn toàn đúng. 

Người ta thường chấp nhận rằng mọi sinh vật đều đã được hình 
thành theo hai quy luật vĩ đại, đó là thống nhất vẻ chủng loại và điều 
kiện sống. Thống nhất về chủng loại có nghĩa là sự thống nhất căn bản 
về cầu tạo cơ thể mà chúng ta thấy ở các sinh vật cùng chung một lớp và 
hoàn toàn đóc lập với tập quán sống. Theo lý thuyết của tôi thì sự thống 
nhất về chủng loại được giải thích bằng sự thống nhất về nguồn gốc. 
Việc điễn tả điều kiện sống hoàn toàn được bao hàm trong nguyên lý 
chọn lọc tự nhiên, đây là điều mà Cuvier! nổi Hếng thường khăng khăng 
như vậy. Bởi vì chọn lọc tự nhiên tác động bằng cách hoặc hiện tại làm 
cho các bộ phận đang biến đối của từng sinh vật thích nghỉ với điều kiện 
sống vô cơ và hữu cơ của chúng; hoặc đã làm cho chúng thích nghí trong 
suốt thời gian đài đã qua: việc thích nghỉ được hỗ trợ của việc dùng hay 
không dùng trong một số trường hợp, bị ảnh hưởng một cách nhẹ nhàng 
bởi tác động trực tiếp của điều kiện sống bên ngoài và mọi trường hợp 
đều chịu tác động của một số quy luật về phát triển. Do vậy thực chất, 
quy luật điều kiện sống là quy luật cao hơn vì nó bao hàm cả quy luật 
thống nhất về chủng loại thông qua sự kế thừa những thích nghi ban 
đầu. 


' Georges Cuvier (1769-1832): nhà tự nhiên học, người Pháp 


225 


Chương VI 
BẢN NĂNG 


Bản năng có thể so sánh với thói quen nhưng khác nhau về 
nguồn gốc - Bản năng đặc biệt - Rệp vừng (aphides) và kiến - 
Bản năng có thể biên đổi - Bản năng do thuần hoá, nguồn gốc 
của nó - Bản năng tự nhiên của chim cu cu, đà điều và ong 
nghệ - Kiến thợ (slave-making ant) - Ong thợ, bản năng làm tổ - 
Những khó khăn của học thuyết chọn lọc tự nhiên về bản năng 
- Những côn trùng vô sinh hay vô tính - Tổng kết. 


ăn để bản năng đã được bàn đến trong những chương trước 
va nhưng tôi nghĩ rằng ắt là tiện lợi hơn khi bàn riêng đến nó, 
nhất là một bản năng rất kỳ lạ như bản năng của loài ong trong việc xây 
tố mà có lẽ với nhiều người đọc thì đây là một trở ngại đủ để đánh đổ 
toàn bộ lý thuyết của tôi. Tôi phải giả thiết rằng tôi không bàn gì về 
nguồn gốc của những sức mạnh tỉnh thần nguyên thủy ngoài việc bàn 
về nguồn gốc của bản thân sự sống. Chúng ta chỉ bàn đến tính đa dạng 
của bản năng và tính đa dạng của những đặc trưng về tính thân khác của 
nhưng động vật trong cùng một lớp. 

Tôi không có ý định đưa ra bắt kỳ định nghĩa nào về bản năng. Chắc 
là đễ cho thấy rằng một số hoạt động tỉnh thần riêng biệt thường được 
bao hàm trong thuật ngữ này; nhưng ai cũng hiểu khi nói rằng bản năng 
thúc đầy loài chim cu di cư và đẻ trứng của mình vào tổ loài chim khác. 
Một hành động mà bản thân chúng ta cần phải có kinh nghiệm mới thực 
hiện được, thì đối với động vật, nhất là ở những con vật còn non trẻ, lại 
thực hiện được mà không cần có kinh nghiệm, Và có nhiều cá thể thực 
hiện theo cùng một kiểu mà không biết thực hiện để làm gì, thì thường 
được gọi là bản năng. Nhưng tôi có thể chỉ ra rằng không có một tính 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chất nào kể trên của bản năng có tính phổ quát cả. Thường là có một ít sự 
phán đoán và lý trí, như Pierre Huber' đã diễn tả, ngay cả ở những động 
vật ở bậc rất thÂp trong bậc thang của tự nhiên. 

Frederick Cuvier2 và một số nhà siêu hình học lớn tuổi đã so sánh 
bản năng với tập quán. Tôi nghĩ sự so sánh này đưa ra một khái niệm rất 
chính xác về tâm trạng trong đó một hành động bản năng được thực 
hiện nhưng không phải về nguồn gốc của bản năng. Có rất nhiều hành 
động tập quán được thực hiện một cách vô thức, thực sự không phải là 
hiểm, đối lập trực Hếp với ý thức của chúng ta! Tuy vậy chúng có thể bị 
biến đổi bởi ý chí hoặc lý trí. Tập quán thì đễ đàng kết hợp với những tập 
quán khác, với khoảng thời gian nào đó và những trạng thái của cơ thể, 
Một khi đã tập nhiễm được rồi thì chúng thường giữ hằng định suốt đời. 
Có thể chỉ ra một số điểm tương đồng giữa bản nãng và tập quán. Cũng 
giống như khi lặp đi lặp lại một bài hát quen thuộc, trong bản năng cũng 
vậy, một hành động này tiếp theo một hành động khác theo một kiểu 
nhịp; nếu có ai làm ngắt quãng bài hát hoặc ngắt quãng khi đang lặp lại 
một việc gì đó có tính chất học thuộc lòng thì người ta thường phải buộc 
quay trở lại từ đầu để hồi phục chuỗi thói quen của suy nghĩ: P. Huber 
đã thầy điều này ở con sâu bướm, loài sâu này làm một cái kén rất phức 
tạp; nều ông lấy một con sâu đã hoàn tất cái kén của nó đến giai đoạn 
thứ sáu, lẫy ví dụ, và đặt nó vào một cái kén mới chỉ xong đến giai đoạn 
thứ ba thì con sâu làm lại giai đoạn bốn, năm và sáu. Tuy nhiên, nêu lẫy 
một con sâu ra khỏi cái kén mới làm đến giai đoạn thứ ba, ví dụ vậy, rồi 
đặt nó vào một cái kén đã xong giai đoạn sáu, do đó có nhiều việc đã làm 
xong cho nó rồi, điều này không những không làm cho nó thấy có lợi mà 
làm cho nó rất lúng túng, và để hoàn thành cái kén, nó buộc phải bắt đầu 
từ giai đoạn thứ ba, giai đoạn mà người ta lây nó ra, và như vậy nó cô để 
hoàn tất những việc đã làm xong rôi. 

Nếu chúng ta cho rằng bất kỳ hành động theo tập quán nào cũng 
được di truyền - và tôi nghĩ rằng điều này đôi khi cũng xảy ra - thì sự 


! Pierre Huber (1777-1840): nhà côn trùng học, người Thụy Sĩ. 
“ Frederick Cuvicr (1773-1838): nhà động vật học, người Pháp, là em của Georges 
Cuvier. 


226 


Bản năng 


tương đồng giữa cái ban đầu là một tập quán và một bản năng trở nên 
quá gẳn gũi đến nỗi không thể nào phân biệt được. Nếu như Mozart, 
thay vì chơi piano lúc lên ba tuổi cùng với sự luyện tập kỳ lạ, lại chơi đàn 
mà không tập luyện gì cả thì người ta thực sự phải nói ông ta đã chơi 
piano một cách bản năng. Nhưng sẽ là một sai lẫm nặng nề nhất nễu cho 
rằng phần lớn những bản năng có được là nhờ thói quen của một thế hệ 
rồi truyền lại cho những thế hệ tiếp theo nhờ di truyền. Người ta có thể 
chỉ ra một cách rõ ràng là những bản năng kỳ lạ nhất mà chúng ta có 
được, đó là những bản năng của loài ong và của nhiều loài kiến, đã 
không thể có được bảng cách như vậy. 

Chúng ta sẽ thừa nhận một cách phổ biến rằng bản năng cũng quan 
trọng giống như cầu tạo cơ thể đối với sự sống của từng loài trong điều 
kiện sống hiện tại. Nếu điều kiện sống không thay đổi thì tối thiểu 
những biến đối nhỏ nhặt trong bản năng cũng phải có lợi cho một loài; 
và nều bản năng biến đổi quá ít thì tôi thấy chọn lọc tự nhiên không có 
khó khăn gì trong việc bảo tổn và tiếp tục tích luỹ những biến đổi về bản 
năng để đạt đến bắt kỳ mức độ nào miễn rằng điều đó là có lợi. Vì vậy tôi 
tin rằng những bản năng kỳ lạ nhất và phức tạp nhất đều có nguồn gốc. 
Bởi vì những biến đổi trong cấu tạo cơ thể xuất phát, và tăng lên, từ việc 
sử dụng hoặc tập quán, và giảm đi hoặc biến mắt do việc không sử dụng 
cho nền tôi không nghỉ ngờ bản năng cũng như vậy. Nhưng tôi tin rằng 
tác động của tập quán hoàn toàn thấp hơn tác động của chọn lọc tự 
nhiên đối với cái được gọi là những biến đổi ngẫu nhiên trong bản năng, 
nghĩa là tác động của những biến đổi do những nguyên nhân chưa biết 
tạo ra những biến đối nhỏ nhặt trong cầu tạo cơ thể. 

Không một bản năng phức tạp nào có thể được tạo ra qua quá trình 
chọn lọc tự nhiên ngoại trừ việc tích luỹ đẫn dẫn và chậm chạp từ vô sỐ 
những biến đối nhỏ nhặt nhưng có lợi. Vì vậy, cũng giống như trong câu 
tạo cơ thể, trong tự nhiên chúng ta phải Đm thấy, không phải những 
trạng thái chuyển tiếp từ thấp lên cao thực sự mà nhờ đó có được từng 
bản năng phức tạp - bởi vì chúng ta chỉ có thể tìm được chúng trong 
những tổ tiên trực hệ của từng loài - nhưng chúng ta phải tìm thấy từ 
những bàng hệ của dòng dõi những bằng chứng về những trạng thái 
chuyển tiếp như vậy; hoặc ít nhất chúng ta cũng có thể cho thầy một số 


2TT 


NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


dạng chuyển tiếp; và chắc chấn chúng ta có thể làm được việc này. Tôi 
đã từng ngạc nhiên khi thấy rằng, chúng ta đã nghiên cứu nhưng rất ít ỏi 
về bản năng của động vật ngoại trừ ở châu Âu và Bắc Mỹ và chúng ta 
không biết đến một bản năng nào của những loài đã tuyệt chủng, chúng 
ta có thể phát hiện ra những trạng thái chuyển tiếp từ thấp lên cao rất 
phố biến từ đó dẫn đến những bản năng phức tạp nhất. Quy tắc “Tự 
nhiên không tạo ra bước nhảy vọt” áp dụng giống nhau cho cả bản năng 
và cầu tạo cơ thể. Những biến đổi về bản năng đôi khi được một số loài 
có những bàn năng khác biệt tại những thời điểm khác nhau trong đời 
hoặc tại những thời tiết khác nhau trong năm hoặc khi đưa vào sống ở 
những nơi có hoàn cảnh khác nhau v.v... tạo điểu kiện thuận lợi; trong 
những trường hợp như vậy thì chọn lọc tự nhiên phải bảo tôn bản năng 
này hoặc bản năng khác. Và trong tự nhiên người ta có thể đưa ra những 
trường hợp vẻ tính đa dạng trong bản năng trong cùng một loài. 

Cũng giống như trong cầu tạo cơ thể và cũng phù hợp với lý thuyết 
của tôi, bản năng của từng loài là có lợi cho bản thân loài đó nhưng 
không bao giờ, trong phạm ví chúng ta có thể phán xét, một bản năng 
được tạo ra chỉ vì có lợi cho loài khác. Một trong những bản năng mạnh 
nhất của một động vật thực hiện vì một cái lợi duy nhất cho một động 
vật khác mà tôi biết, đó là bản năng của loài rệp vừng (2phide) tự nguyện 
tiết ra chất ngọt cho loài kiến: những chứng cứ sau đây sẽ chứng minh 
rằng chúng làm việc này một cách tự nguyện. Tói lẫy tất cả các con kiến 
ra khỏi một nhóm khoảng một tá con rệp vừng trên một cây chút chít 
(dock-plant), ngắn không cho chúng có mặt trong vài giờ. Sau khoảng thời 
gian này tôi chắc rằng những con rệp vừng ắt muốn tiết ra chất ngọt rồi. 
Tôi quan sát chúng qua một kính lúp trong một lúc nhưng không có con 
nào tiết ra cả; rồi tôi cù và vuốt ve chúng bằng một sợi tóc giỗng như 
kiểu những con kiến làm với những chiếc râu của chúng, theo khả năng 
của tôi, nhưng không có con nào tiết ra cả. Sau đó tôi cho một con kiến 
vào với chúng, và ngay lập tức với vẻ háo hức chạy loanh quanh, nó biết 
rõ là nó đã phát hiện ra một đám có nhiều chất ngọt, nó bắt đầu dùng 
râu chạm vào bụng hết con rệp vừng này rồi đến con khác và từng con 
rệp vừng, ngay sau khi cảm nhận được chiếc râu, lập tức nhắc cao bụng 
lên và tiết ra một giọt chất ngọt trong suốt, con kiến ăn ngấu nghiến 


228 


Bản năng 


ngay giọt chất ngọt này. Ngay cả những con rệp vừng còn non cũng 
hành động như vậy, điều này cho thấy rằng đây là một bản năng chứ 
không phải là một kinh nghiệm. Nhưng bởi vì chất tiết ra quá dính cho 
nên có lẽ việc nhờ kiến lây chất tiết này đi là một điều có lợi cho con rệp 
vừng; do vậy mà có lẽ những con rệp vừng tiết chất dịch ra không phải 
chỉ vì có lợi cho kiến một cách bản năng. Mặc dù tôi không tin là bắt kỳ 
con vật nào trong thế giới này hành động chỉ vì cái lợi cho một loài khác 
nhưng mỗi loài đều cố lợi dụng bản năng của những loài khác bởi vì mỗi 
loài đầu lợi dụng sự yêu kém trong cấu tạo cơ thể của những loài khác. 
Cũng tương tự, trong một số ít trường hợp thì một số bản năng không 
thể được cho là hoàn hảo tuyệt đối nhưng đi sâu vào chỉ tiết về vẫn đề 
này và những vẫn đề tương tự khác không phái là nhất thiết phải có cho 
nên chúng ta có thể bỏ qua chúng ở đây. 

Một số biến đổi về bản năng trong điểu kiện tự nhiên và việc di 
truyền những biến đối như thế không thể thiếu trong tác động của chọn 
lọc tự nhiên nhưng do không đủ chỗ nên tôi không thể đưa ra hết ở đây 
được. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng, bản năng chắc chắn có biên đối — ví 
dụ bản năng di cư, biến đổi cả về phạm vi, phương hướng và về việc mắt 
toàn bộ bản năng đi cư luôn. Tổ chim biến đổi tuỳ thuộc một phần Vào VỊ 
trí và vào bản chất và nhiệt độ vùng đất chúng cư trú, nhưng thường 
cũng do những nguyên nhân mà chúng ta hoàn toàn không biết: 
Audubon đã đưa ra những trường hợp đáng chú ý về sự khác biệt của tổ 
chim trong cùng loài ở phía bắc và phía nam Hoa Kỳ. Lo sợ về bắt kỳ một 
kẻ thù đặc biệt nào đó chắc chắn là một đặc trưng cỏ tính bản năng, có 
thể thấy điều này ở các con chìm non mặc dù bản năng này được kinh 
nghiệm và nỗi sợ hãi cùng một kẻ thù từ những con vật khác tăng cường 
thêm. Nhưng nhiều con vật sống ở đảo hoang tập nhiễm nỗi sợ con 
người một cách chậm chạp, điểu này tôi đã trình bày ở chỗ khác; và 
chúng ta có thể thấy tình trạng này ngay tại nước Anh, đó là ở những 
loài chim lớn thì tính hoang đã nhiều hơn so với ở những loài chim nhỏ 
bởi vì những loài chim lớn bị con người khủng bỗ nhiều nhất. Chúng ta 
có thể quy tính hoang đã nhiều hơn ở các loài chìm lớn cho nguyên nhân 
này một cách an toàn bởi vì ở những đảo không có người ở thì loài chim 
lớn không đáng sợ như loài chim nhỏ; chím ác là ở nước Anh thì rất cảnh 


229 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


giác với nguy hiểm nhưng ở Na Uy thì phục tùng con người, cũng như 
qua có mào ở Ái Cập vậy. 

Có nhiều chứng cứ cho thấy là tính khí chung của những cá thể, 
sinh ra trong điều kiện tự nhiên, trong cùng một loài, cực kỳ đa dạng. 
Người ta có thể đưa ta một số trường hợp về những tập quán kỳ lạ và 
ngẫu nhiên ở một số loài mà những tập quán này, nếu có lợi cho loài thì 
có thể trở thành những bản năng hoàn toàn mới qua quá trình chọn lọc 
tự nhiên. Nhưng tôi biết rõ là những lời phát biểu chung chung như thế 
này, nếu không đưa ra những chỉ tiết thì có thể chỉ tạo ra những tác 
động mờ nhạt trong tâm trí người đọc. Tôi chỉ có thể lập lại cam đoan 
của tôi rằng tôi không nói mà không có bằng chứng đúng. 

Khả năng có thể xảy ra, hoặc thậm chí xác suât những biến đổi trong 
bản năng được di truyền lại sẽ được củng cố nhờ việc xem xét một cách 
ngấn gọn một số trường hợp trong điều kiện thuần hoá. Như vậy chúng 
ta sẽ có thể thấy những lĩnh vực riêng mà tập quán và việc chọn lọc 
những biến đổi được gọi là ngẫu nhiên đã tác động trong việc làm biến 
đổi những khả năng thuộc vệ trí tuệ của các vật nuôi. Người ta có thể 
đưa ra những trường hợp kỳ lạ và có thực về việc di truyền mọi sắc thái 
của tính tình và sở thích cũng như của những thói quen kỳ quặc nhất xảy 
ra trong một số tâm trạng và một số thời điểm. Nhưng chúng ta hãy xem 
trường hợp hay gặp ở các nòi chỏ nhà: chắc chắn là những con chó săn 
chỉ điểm còn nhỏ (bản thân tôi đã chứng kiến một trường hợp lạ lùng) 
ngay trong lần đầu tiên cho đi săn thỉnh thoảng sẽ đứng ở tư thế thân 
không nhúc nhích, đầu hướng về phía con mỗi và thậm chí còn bảo vệ 
những con chó khác; việc tìm và mang những con vật sãn được về chắc 
chắn, ở mức độ nào đó, được di truyền ở loài chó tha mỗi; và khuynh 
hướng chạy loanh quanh, chứ không phải lao vào đàn cừu của chó chăn 
cừu, Những hành động này được thực hiện ở những con vật còn non 
chưa có kinh nghiệm và hầu như con nào làm cũng theo một kiểu, thực 
hiện với niểm vui háo hức và không biết đến mục đích - bởi vì những 
con chó săn chỉ điểm còn nhỏ không biết nó làm như vậy để giúp chủ 
của nó, nó cũng chẳng biết hơn gì loài bướm trắng biết tại sao nó lại đẻ 
trứng vào lá cải bấp - tôi thấy những hành động này về căn bản chẳng 
khác gì với những bản năng thực sự. Nếu chúng ta thây được một loài 


250 


Bản năng 


sói, khi chúng còn nhỏ và chưa có kinh nghiệm gì, ngay lập tức khi 
chúng phát hiện ra con mỗi, chúng đứng im bất động như tượng, rồi đẫn 
dần trườn tới với một điệu bộ riêng biệt; và thấy được loài sói khác khi 
chúng chạy vòng quanh chứ không nhảy bổ vào một đàn hươu, xua 
chúng tới một nơi rất xa thì chắc chắn chúng ta phải gọi những hành 
động này là bản năng. Bản năng của vật nuôi, nếu có thể gọi như vậy, 
chắc chắn là ít có định hoặc ít bất biến hơn nhiều so với những bản năng 
trong tự nhiên, chúng bị tác động bởi sự chọn lọc ít khắc nghiệt hơn, và 
được truyền lại qua một khoảng thời gian ngắn hơn, trong những điều 
kiện sống ít ổn định hơn. 

Những bản năng, tập quán và tính khí của vật nuôi được đi truyền 
một cách bền vững thế nào và chúng hoà trộn với nhau kỳ lạ thế nào 
được biểu hiện rõ ra khi người ta cho lai chéo các nòi chó khác nhau. Do 
vậy mà người ta biết rằng việc lai chéo với giống chó bui! đã làm cho 
giống chó săn thỏ trở nên đũng cảm và khó trị qua nhiều thế hệ; và việc 
lai chéo với giống chó săn thỏ làm cho toàn bộ họ nhà chó chăn cừu có 
khuynh hướng săn thỏ rừng. Khi được thí nghiệm bằng cách lai chéo 
như vậy thì những bản năng của vật nuôi cũng giỗng như bản năng của 
thú hoang, nghĩa là những bản năng này trộn lẫn nhau một cách kỳ lạ 
theo cùng một kiểu, và sau một thời gian dài chúng bộc lộ ra những vết 
tích bản năng của bố mẹ: ví dụ Le Roy đã mô tả một con chó mà cụ ky 
của nó là một con sói, con chó này có một vết tích về đòng đõi hoang đã 
của cha mẹ nó chỉ ở một điểm, đó là khi gọi thì nó đi tới chủ của nó 
không theo một đường thẳng. 

Đôi khi người ta nói đến bản năng của vật nuôi là những hành động 
được di truyền lại chủ yếu từ những tập quán cưỡng bức và kéo dài liên 
tục nhưng tôi nghĩ không phải như vậy. Chắc không ai từng nghĩ về việc 
đạy hoặc có lẽ đạy nhào lộn cho bồ câu nhào lộn, tôi đã từng thẫy những 
con bồ câu nhào lộn còn non thực hiện nhưng chưa bao giờ thẫy một con 
bổ cân bình thường nhào lộn. Chúng ta có thể tin là một số con bổ câu có 
chút ít thói quen kỳ lạ này và việc chọn lọc liên tục những con nhào lộn 
tốt nhất qua nhiều thế hệ tiếp nhau đã hình thành ra những con bổ cầu 
nhào lộn như ngày nay; ở gần vùng Glasgow có những con bỏ câu nhào 
lộn sống trong nhà, mà tôi nghe từ ông Brent là chúng không thể bay cao 


231 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


18 inch! mà không lăn lông lốc. Có thể người ta thắc mắc là liệu có có ai 
nghĩ về việc dạy một con chó việc chỉ điểm nễu ban đầu không có con 
chó nào có khuynh hướng theo kiểu này; việc này đôi khi cũng xảy ra 
như tôi đã có lần thấy ở loài chó sục thuần chủng. Khi khuynh hướng lần 
đầu tiên được bộc lộ ra thì việc chọn lọc có phương pháp và tác động di 
truyền của việc huấn luyện cưỡng bức qua từng thế hệ tiếp nối nhau sẽ 
đạt kết quả ngay; còn việc chọn lọc vô thức thì vẫn còn đang thực hiện vì 
mỗi người cỗ tìm ra những con chó săn mỏi tốt nhất chứ không nhằm để 
cải thiện giống vật nuôi. Trái lại, trong một số trường hợp chỉ cần bản 
thân tập quán cũng đủ; không có con vật nào khó thuần hoá hơn những 
con thỏ rừng còn non; hầu như không có con vật nào để bảo hơn thỏ nhà 
còn non; nhưng tôi không cho rằng thỏ nhà đã từng được chọn vì tính 
dễ bảo của nó; và tôi cho là chúng ta phải quy toàn bộ sự biến đổi đi 
truyền có được từ rất hoang đã trở thành rất thuần hoá này chỉ đơn giản 
là đo tập quán và việc nhốt gần người trong thời gian dài liên tục. 

Bản năng tự nhiên bị mất đi trong điều kiện thuần hoá: một ví dụ 
nổi bật là các nòi gà hiếm khi hoặc không bao giờ “ấp trứng”. Quá quen 
thuộc với các con vật nuồi làm chúng ta không thấy được rằng trí tuệ của 
vật nuôi đã được biến đổi rất nhiều và phố biến nhờ việc thuần hoá. 
Người ta không thể nghi ngờ việc yêu thương con người đã trở thành 
bản năng của loài chó. Tất cả các loài chó sói, cáo, chó rừng và các loài 
thuộc giỗng mèo đều rất muốn tấn công gia cầm, cừu và lợn; và khuynh 
hướng này không thể thay đổi được ở những con chó con đem vẻ nhà từ 
những vùng đất như Tierra đel Fuego và từ chân Úc, những nơi mà dân 
hoang đã không nuôi chó trong nhà. Trái lại, rất hiếm khi mà chó nhà 
của chúng ta, đù còn nhỏ, cần phải dạy chúng không được tắn công gia 
cảm, cừu và lợn! Chắc chắn đôi khi chúng cũng tân công, rỏi bị đánh; và 
nêu không chừa thì chúng bị tiêu diệt; do đó mà tập quán cùng với việc 
chọn lọc ở mức độ nào đó, có lẽ kết hợp lại với nhau để khai hoá loài chó 
nhà của chúng ta nhờ tính đi truyền. Ngược lạt, gà con, hoàn toàn theo 
tập quán, đã mất hết nỗi sợ chó và mèo, mà chắc chắn đây là một bản 
năng gốc của chúng, ở gà lôi con cũng tương tự, mặc dù chúng được một 


! Inch là đơn vị đo chiều đài của Anh, một inch bằng 2,54 cm. 


232 


Bản năng 


con gà mái nuôi lớn. Không phải gà con hoàn toàn không còn sợ gì nữa 
mà chúng chỉ sợ chó và mèo, bởi vì khi gà mái mẹ kêu lên những tiếng 
cục cục báo hiệu nguy hiểm thì chúng sẽ chạy đến bên mẹ (nhất là gà tây 
con) và tự giâu mình vào những bụi cây hay đám cỏ chung quanh. Quan 
sát ở loài chim rừng sống trên mặt đất thì rõ ràng đây là một bản năng 
nhằm để cho mẹ chúng có thể bay ra ngoài. Nhưng trong điều kiện 
thuần hoá thì bản năng này được giữ lại một cách vô ích vì gà mái mẹ 
hầu như không bay được nữa vì không còn dùng đến đời cánh. 

Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng những bản năng nhờ thuần 
hoá mà có được và những bản năng tự nhiên bị mất đi một phần là đo 
tập quán và một phần là đo con người chọn lọc và tích luỹ qua nhiễu thể 
hệ liên tiếp nhau, những tập quán thuộc về trí tuệ khác thường và 
những hành động mà ban đầu do không hiểu biết chúng ta gọi là một sự 
ngẫu nhiên. Một số trường hợp thì chỉ riêng tập quán do ép buộc cũng 
đủ tạo ra những biến đổi vẻ trí tuệ đi truyền được; một số trường hợp 
khác thì tập quán do ép buộc không tạo ra được gì, tắt cả là hậu quả của 
việc chọn lọc, cả chọn lọc có phương pháp và chọn lọc vô ý thức; nhưng 
trong hầu hết các trường hợp thì, có lẽ, tập quán và việc chọn lọc cùng 
tác động với nhau. 

Có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ nhất làm thế nào mà việc chọn lọc đã biến 
đối những bản năng trong điều kiện tự nhiên bằng cách xem xét một vài 
trường hợp. Tôi sẽ chọn ra ba trong số những trường hợp mà tôi sẽ bàn 
đến trong một cuốn sách sau này, - đó là bản năng đã làm cho loài chim 
cu cu đẻ trứng vào tổ các loài chim khác; bản năng làm nô lệ của một số 
loài kiến; và khả năng xây tổ của loài ong: hai bản năng sau cùng thường, 
và một cách rất chính xác, là được các nhà tự nhiên học xếp là những bản 
năng kỳ )a nhất trong những bản năng đã được biết. 

Hiện nay, người ta thừa nhận rằng nguyên nhân cuối cùng và trực 
tiếp hơn của bản năng của chỉm cu cu là nó đẻ trứng không phải hằng 
ngày mà cách khoảng hai hoặc ba ngày; do vậy mà nêu nó phải làm tổ cho 
chính nó và ấp trứng thì những quả trứng đẻ đầu tiên sẽ có những lúc 
không được ấp hoặc sẽ có những quả trứng và những con chim ron 
không cùng một lứa trong cùng một tổ. Nếu như vậy thì quá trình đẻ và 
Ấp trứng sẽ kéo đài một cách bắt tiện nhất là đo chim mái phải đi cư từ lúc 


25 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


rất sớm; và những con chìm non nở ra đầu tiên chỉ được một mình chim 
bố nuôi dưỡng. Nhưng loài chim cu cu châu Mỹ trong hoàn cảnh khó 
khăn như vậy thì chúng vừa làm tổ cho chính mình, đẻ trứng và ấp nở lần 
lượt, tất cả cùng một lúc. Người ta đã khẳng định rằng loài chim cu cu 
châu Mỹ thỉnh thoảng đẻ trứng vào tổ chim khác; nhưng theo Ts. Brewer! 
là người rẤt có uy tín thì cho rằng điều đó là một sai lầm. Tuy vậy tôi có thể 
đưa ra một số trường hợp vẻ các loài chìm mà người ta đã biết là thỉnh 
thoảng đẻ trứng vào tổ chim khác. Bây giờ chúng ta hãy giả sử tổ tiên cố 
xưa của loài chim cu cu châu Âu đã có tập quán như loài chìm cu cu châu 
Mỹ; nhưng thỉnh thoảng chúng cũng đẻ trứng vào tổ chim khác. Nếu cơn 
chim lớn có được lợi từ thói quen ngẫu nhiên này hoặc nễu con chỉm non 
được tạo ra mạnh mẽ hơn nhờ lợi dụng bản năng làm mẹ bị nhằm của loài 
chim khác so với được chỉnh mẹ nó chăm sóc, lúng túng vì không thể vừa 
đẻ trứng vừa chăm những con chim con không cùng một lứa trong cùng 
một lúc; thì những con chim mẹ và những cơn chim con nuôi đó sẽ có ưu 
thế. Và phép loại suy ất dẫn tôi đến việc tin rằng những con chim được 
nuôi lớn như thế ắt sẽ có khuynh hướng đi theo thói quen ngẫu nhiên và 
lệch lạc đó của mẹ chúng nhờ tính di truyền, rồi đến lượt chúng cũng đẻ 
trứng vào tổ chim khác và nhờ thể mà thành công trong việc nuôi chim 
con của chúng. Nhờ một quá trình liên tục theo kiểu như vậy mà tôi tin 
rằng cái bản năng kỳ lạ của loài chìm cu cu của chúng ta có thể, và đã được 
hình thành. Tôi có thể bổ sung rằng, theo Ts. Gray và một số nhà quan sát 
khác, chim cu cu châu Âu đã hoàn toàn mất hết tình mẫu tử và sự chăm 
sóc con của chúng. 

Thói quen thỉnh thoảng đẻ trứng của mình vào tổ loài chim khác, 
hoặc là cùng loài hoặc là khác loài, không phải là rất hiếm đối với loài 
Gallinaceae (chim thuộc bộ gà); và có lẽ điều này giải thích nguồn gốc của 
một bản năng đơn giản trong một nhóm đà điều châu Phi có liên quan 
với nhau. Một số đà điểu mái, ít nhất cũng là những loài ở châu Mỹ, kết 
đổi và đẻ một Ít trứng vào tổ này rồi một ít ở tổ khác, những trứng này 
đo con trống ấp nở. Bản năng này có lẽ là do con mái đẻ trứng nhiều 
quá; còn trong trường hợp của chim cu cu thì do khoảng cách đẻ trứng là 


'° Thamas Mayo Brewer (1814-1880): nhà tự nhiên học, người Mỹ. 


254 


Bản nãng 


hai tới ba ngày. Tuy nhiên, cho đến nay thì bản năng này của đà điều 
châu Mỹ cũng chưa hoàn hảo vì có một số lượng trứng đáng ngạc nhiên 
nằm rơi vãi khắp cánh đồng, trong một ngày mà tôi nhặt được không 
dưới 20 quả trứng rơi vãi và bị bỏ đi. 

Nhiều loài ong là loài ký sinh, chúng thường đẻ trứng vào tổ của các 
loài ong khác. Trường hợp này còn đáng chú ý hơn so với loài chỉm cụ cu 
nữa; bởi vì những loài ong này không chỉ có bản năng này mà cầu tạo cơ 
thể của chúng được biến đổi cho phù hợp với tập quán ký sinh như vậy; 
bởi vì chúng không có cơ quan thu gom phấn hoa, cơ quan này cần có nều 
chúng phải tích trữ thức ăn cho con cái. Tương tự, những loài thuộc họ 
Sphegidae (ong bắp cày) cũng sống ký sinh trên những loài khác; sau này 
ông Fabre đưa ra những lý lẽ chỉnh xác để tin rằng mặc dù loài Tachwføs 
niera thường tự đào hang và tích trữ những con mỗi đã bị nó làm cho tê 
liệt, những con mỗi này là thức ăn cho ấu trùng của chúng, ấy thế mà khi 
chúng 8m thấy một cái hang đã làm sẵn và có tích luỹ thức ăn sẵn của một 
con sphex khác thì nó chiếm luôn chiến lợi phẩm này và trở thành kẻ ký 
sinh ngẫu nhiên. Trong trường hợp này, cũng giống trong trường hợp của 
chỉm cu cu, tôi thấy không có khó khăn gì khi chọn lọc tự nhiền làm cho 
thói quen ngẫu nhiên này trở thành thường xuyên nêu điều đó có lợi cho 
loài và nếu loài côn trùng mà tổ và thức ăn dự trữ của chúng bị chiếm đoạt 
một cách ác độc như vậy không vì thế mà bị tiêu diệt. 


Bản năng làm nô lệ 

Bản năng đáng chú ý này được Pierre Huber phát hiện đầu tiên ở 
loài kiến Formrca (Polyerges) ruƒescens, Pierre Huber là một nhà quan sát 
còn giỏi hơn cả người cha nổi tiếng của mình nữa. Loài kiến này hoàn 
toàn phụ thuộc vào những con kiến nô lệ của nó; nều không có sự giúp 
đỡ của loài kiến nô lệ đó thì chắc chắn chúng sẽ bị tuyệt chủng trong 
vòng một năm. Những con đực và những con cái có thể sinh đẻ được 
không làm gì cả. Những con kiến thợ hay là những cort kiến cái không 
sinh sản được, mặc dù rất hăng hái và nhiệt tình trong việc đi bắt nô lệ 
nhưng cũng không làm việc gì khác. Chúng không có khả năng xây tổ 
hoặc nuôi âu trùng lớn lên. Khi tổ của chúng cũ nát thì chúng phải di cư, 
chính những con kiến nô lệ quyết định việc đi cư, chứng dùng hàm của 


2ảo 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


mình để mang các ông chủ của mình đi. Những ông chủ hoàn toàn vô 
dụng đến nỗi khi ông Huber nhốt khoảng 30 con không có một con nô lệ 
nào, mặc dù có đầy thức ăn mà chúng rất thích, những ấu trùng và 
nhộng của chúng khuây động cho chúng làm việc, thế mà chúng không 
làm gì cả; thậm chí chúng không thể tự ăn được, do vậy nhiều con đã 
chét vì đới. Lúc đó ông Huber thả vào một con kiến nô lệ (F. ƒusca) và nó 
bắt tay vào việc ngay, cho ăn và cứu sống những con còn sống sót; làm 
lại tổ và chăm sóc âu trùng và sắp đặt mọi việc đâu vào đó hết. Còn điều 
gì kỳ lạ hơn những hiện tượng được biết chắc chắn như vậy không? Nếu 
chúng ta không biết về những loài kiến làm nô lệ khác thì ắt là không thể 
suy nghĩ về một bản năng có thể hoàn hảo tới mức kỳ lạ như vậy. 

Loài kiến Formica sanguinea cũng được ông P. Huber phát hiện lần 
đầu tiên cũng là loai kiến nô lệ. Loài kiến này được m thấy ở phía nam 
nước Anh. Ông F. Smith làm việc ở Viện Bảo tàng Anh quốc, người mà 
tôi chịu ơn rất nhiều nhờ những thông tin về để tài này và những để tài 
khác, đã chú tâm quan sát những tập quán này. Mặc dù hoàn toàn tin 
tưởng vào những phát biểu của ông Huber và ông Smith nhưng tôi vẫn 
cố tiếp cận để tài này với tâm trạng hoài nghi bởi vì bất cứ ai cũng được 
thông cảm khi nghỉ ngờ về tính chân thật của một bản năng quá kỳ lạ và 
đáng ghét là bản năng làm nô lệ. Vì vậy, tôi sẽ đưa ra đây những quan 
sát mà chính tôi thực hiện với một số chỉ tiết. Tôi đã mở 14 cái tổ kiến loài 
F. sanguinea và thấy có một vài con kiến nô lệ. Những cơn kiến đực và 
những con kiến cái có thể sinh sản được thì chỉ tìm thấy được trong cộng 
đồng riêng của chúng chứ không bao giờ tìm thấy trong tổ của loài kiến 
F, sanguinea. Những con kiên nô lệ có màu đen và cơ thể chúng chì bằng 
một nửa so với những con kiến ông chủ của nö có màu đỏ, do vậy chúng 
rất tương phản với nhau. Khi cái tổ hơi bị lay động thì những con kiến 
nộ lệ bò ra ngoài, chúng cũng giống chủ của nó là bị kích động để bảo vệ 
cái tố: khi lay động cái tổ nhiền hơn làm lộ những con ấu trùng và nhộng 
thì những con kiên nô lệ làm việc một cách hăng hái cùng với chủ của nó 
đưa chúng đến nơi an toàn. Vì vậy, rõ ràng là những con kiến nô lệ cảm 
thấy giống như nhà của chúng. Trong suốt những tháng Sáu và tháng 
Bảy, trong ba năm liên tiếp tôi đã nhiều giờ quan sát một số tổ kiến ở 
vùng Surrey và Sussex và không thấy một con kiến nô lệ nào đi ra hoặc 


256 


Bản năng 


đi vào cả. Bởi vì trong những tháng này số lượng kiến nô lệ ít cho nên tôi 
đã nghĩ rằng chúng ắt sẽ ứng xử khác khi số lượng nhiều hơn; nhưng 
ông Smith báo cho tôi biết rằng ông ta đã quan sát những tổ kiến trong 
nhiều giờ trong suốt tháng Năm, tháng Sáu và tháng Tám, ở cả Surrey và 
Hampshire mà không thấy con kiến nô lệ nào đi ra hoặc đi vào tổ cả mặc 
dù số lượng chúng nhiều. Vì vậy, ông ta xem chúng thực sự là những 
con kiến nô lệ cùng tổ. Trái lại, chúng ta có thể luôn luôn thấy những con 
kiến chủ đang mang vật liệu xây tổ và thức ăn đủ loại. Tuy nhiên. vào 
tháng Bảy năm nay, tình cờ tôi gặp một đám kiến có số lượng kiên nô lệ 
nhiều một cách bất thường, và tôi đã quan sát thây có một ít kiến nô lệ 
cùng với những con kiến chủ của nó ởi ra khỏi tổ, đi theo cùng một 
đường đến một cây thông Scotch cao, cách đó khoảng 25 vards, chúng 
trèo lên cây với nhau có lẽ để đi tìm những con rệp vừng hoặc rệp son 
(cocc?). Theo như ông Huber là người có nhiều cơ hội quan sát thì ở Thụy 
Sĩ, những con kiến nô lệ có thói quen làm việc cùng với chủ của nó để 
xây tổ và chỉ có chúng mở và đóng cửa vào buổi sáng và buổi tối, và ông 
Huber phát biểu rất rõ ràng, nhiệm vụ chính của chúng là đi tìm rệp 
vừng. Sự khác nhau về tập quán của chủ và tớ ở hai quốc gia khác nhau 
có lẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc những con kiến nô lệ bị bắt về với số 
lượng ở Thụy 5ï lớn hơn so với ở nước Ảnh. 

Một ngày nọ tôi may mắn có cơ hội quan sát một cuộc đi cư từ tổ này 
sang tổ khác và đây là quang cảnh rất kỳ thú khi thầy những ông chủ cẩn 
thận tha những nô lệ của mình trong miệng của nó như ông Huber đã mô 
tả. Vào một ngày khác thì khoảng 20 con kiến chủ nô đang hướng về cùng 
một điểm làm cho tôi phải chú ý, rõ ràng là chúng không phải đi tìm thức 
ăn; chúng đi đến đó và bị một nhóm kiến thuộc loài nô lệ (F. Øusca) sống 
độc lập chống trả quyết liệt, có lúc có đến ba con bu vào chân một con kiến 
nô lệ F. sanguinea. Loài kiễn F. sanguinea giết không thương xót những đối 
thủ nhỏ hơn so với chúng, mang xác những con kiến chết về tổ làm thức 
ăn, tổ của chúng cách xa 29 yards; nhưng chúng không lấy bất kỳ con 
nhộng nào về để nuồi lớn làm nô lệ. Lúc đó tôi đã đào lên được một ít 
nhộng của loài F. fusca ở một cái tổ khác và đặt chúng vào một nơi cạnh bãi 
chiến trường kia; những con kiến bạo ngược hển hăm hở chiếm ngay và 
tha vẻ, có lẻ chúng tưởng rằng, cuối cùng chúng đã chiến thắng. 


257 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Cùng lúc đó tôi đặt vào cũng chỗ đó một ít nhộng thuộc loài khác, 
loài F. flaua, với một ít con kiến vàng nhỏ thuộc loài này còn bám theo 
những mảnh tổ bị vỡ. Loài kiến này đôi khi, mặc dù hiếm, cũng bị bắt 
làm nô lệ theo như mô tả của ông Smíth. Mặc dù chúng là loài kiến rất 
nhỏ nhưng chúng rất dũng cảm, tôi đã chứng kiến chúng tắn công các 
loài kiễn khác một cách hung tợn. Có một lân tôi ngạc nhiên khi m thây 
một nhóm kiến F. fzua độc lập dưới một hòn đá nằm dưới một cái tổ của 
loài kiến bắt nô lệ F. sangưinea: và khi tôi tình cờ phá cả hai cái tố thì 
những con kiến nhỏ đã tân công những con kiến láng giêng lớn hơn với 
lòng đũng cảm đáng ngạc nhiên. Bây giờ tôi rÂt tò mò muốn biết là loài 
kiến F. saneguinca có phân biệt được những con nhộng thuộc loài F. fwsca 
mà chúng thường bắt vẻ làm nô lệ với những con nhộng thuộc loài kiến 
F. flaua nhỏ mà hung tợn, loài kiến mà hiểm khi chúng bất vẻ, hay không, 
và rõ ràng là chúng phân biệt được ngay: bởi vì chúng tôi đã thầy chúng 
hăm hở và luôn luôn bắt những con nhộng thuộc loài F. f⁄sca, trái lại 
chúng rất khiếp sợ khi tình cờ gặp những con nhộng, hoặc thậm chí 
vùng đất thuộc tổ của loài kiến F. fzøa, và chạy nhanh khỏi chúng; 
nhưng khoảng một khắc sau khi tất cả những con kiến vàng nhỏ bé bò đi 
hết thì chúng hăng hái trở lại và tha những con nhộng đi. 

Một buổi chiều nọ tôi đi xem một nhóm kiến F. szneuinea khác và 
thây có một số con đang đi vẻ tổ của chúng, mang theo xác những con 
kiến F. ƒusea đã chết (điều này cho thấy rằng đây không phải là một cuộc 
đi cư) và nhiều con nhộng. Tôi lần theo hàng kiến trở về đang mang vác 
chiến lợi phẩm rất nặng, trong khoảng 40 yards, đến một ìùm cây thạch 
nam rất rậm rạp, tôi thấy một con kiến F, s2zngwinea cuỗi cùng xuất hiện, 
đang tha một con nhộng; nhưng tôi không thấy một cái tổ nào bị phá tan 
hoang trong bụi cây thạch nam rậm rạp này cả. Tuy nhiên cái tổ phải ở 
gần đây thôi vì có hai hoặc ba con F. ƒ/sca đang rất lo lắng, một con thì 
đậu bắt động trên ngọn một cành cây thạch nam trẻn cái tố của nó bị phá 
tan hoang, miệng đang ngậm một con nhộng của nó. 

Mặc dù không cần tôi xác nhận, những hiện tượng như vậy có liền 
quan đến bản năng kỳ lạ của việc đi bắt nô lệ. Chúng ta hãy quan sát sự 
tương phản giữa những hành ví có tính bản năng của loài kiến F, 
saneuinen với loài kiến PF. rwufescens. Loài kiên F. rufescens không làm tổ cho 


258 


Bản năng 


mình, không quyết định việc đi trú cho chính nó, không tích luỹ thức ăn 
cho nó và cho cơn của nó, và thậm chí không thể tự ăn được, chúng hoàn 
toàn phụ thuộc vô số kiến nô lệ của nó. Trái lại, loài kiến Formica 
sancuinea có ít nô lệ hơn, và vào đầu hạ thì cực kỳ ít nô lệ. Ông chủ quyết 
định tổ kiến mới sẽ đựng lên khi nào và ở đâu, và khi di trú thì ông chủ 
phải mang nô lệ theo. Ở cả Anh và Thụy Sĩ, đường như kiến nô lệ chỉ 
chuyên chăm sóc cho những con nhộng còn những ông chủ thì chỉ lo đi 
tìm bắt nô lệ. Ở Thụy Sĩ thì chủ và nô lệ cùng làm việc với nhau trong 
việc xây tổ, cả hai nhưng chủ yếu là kiến nô lệ chăm sóc và cho bú, có thể 
gọi như vậy cũng được, cho những con rệp vừng, cả chủ và tớ đều lo 
kiếm thức ăn cho cả tổ. Ở Anh thì một mình kiến chủ thường ra ngoài để 
tìm kiếm vật liệu xây tổ và thức ăn cho bản thân chúng, cho nô lệ và cho 
âu trùng. Do vậy mà kiến chủ ở đây làm ít việc của nô lệ hơn rất nhiều so 
với ở Thụy SI. 

Tôi sẽ không thử phỏng đoán bản năng của loài kiến F. sanguinea 
xuất phát từ đâu. Nhưng vì ở loài kiến không có nô lệ thì theo tôi thấy, 
chúng sẽ bắt đi những ấu trùng của loài khác, nếu chứng nằm rải rác gần 
tổ, có lẽ ban đầu thì những ẫu trùng này được đành để làm thức ăn 
nhưng chúng đã phát triển cho nên những con kiến không có ý định 
nuôi dưỡng chúng, lúc này học theo những bản năng riêng của chúng và 
làm những công việc mà chúng làm. Nếu sự có mặt của những con kiến 
nô lệ được chứng minh là có lợi cho loài kiến đã bắt chúng làm nô lệ - 
nếu việc đi bắt công nhân có lợi cho loài hơn là sinh sản ra công nhân - 
thì tập quán tích luỹ âu trùng lúc đầu là để làm thức ăn, qua quá trình 
chọn lọc tự nhiên đã được củng cỗ và chuyển vĩnh viễn thành một mục 
đích rất khác biệt là nuôi nô lệ. Một khi đã tập nhiễm được bản năng này 
rỏi, dù ở mức độ ít hơn nhiều so với loài kiến F. sznsuinea ở Anh, mà như 
chúng ta thầy loài kiến này ít được nô lệ của nó hỗ trợ hơn khi so với 
cùng loài kiến này ở Thụy Sĩ, thì tôi thẫy không có khó khăn gì trong việc 
chọn lọc tự nhiên tiếp tục tăng cường và biến đổi bản năng này - những 
biến đối này luôn luôn được cho rằng có lợi cho loài - cho tới lúc hình 
thành một loài kiễn phụ thuộc một cách hèn hạ vào nô lệ của chúng như 
ở loài kiến Forrmica ruƒescens. 


239 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Bản năng làm tổ của loài ong 

Tôi sẽ không đi vào những chỉ tiết nhỏ nhặt ở đây nhưng chỉ đưa ra 
một phác thảo về két luận mà tôi có được. Phải là một người đần độn mới 
không thán phục khi xem xét một tổ ong có cầu trúc tỉnh vi và thích ứng 
với mục đích một cách hoàn hảo như vậy, Chúng ta biết rằng các nhà toán 
học cho rằng loài ong thực tế đã giải được một bài toán bí hiểm, chúng đã 
tạo ra những lỗ tổ ong có hình đáng chính xác để có thể chứa được lượng 
mật ong lớn nhất ma tốn lượng sáp ong quý giá ít nhất. Người ta đã lưu ý 
rằng một công nhân khéo tay, với những công cụ và phương tiện thích 
hợp cũng cảm thấy rất khó làm những lỗ tổ ong bằng chất sáp có hình 
thức giống như vậy, mà việc này thì một đàn ong thực hiện một cách hoàn 
hảo trong tổ ong tối tăm của chúng. Chấp nhận bản năng gì là tuỳ các bạn 
và thoạt đầu thì có lẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi làm thế nào 
mà chúng có thể tạo ra được mọi góc và mọi mặt cần thiết được hoặc thậm 
chí hiểu được khi chúng được làm đúng cách. Nhưng khó khăn không 
quá lớn như vẻ thoạt đầu: tôi nghĩ, người ta có thể chỉ ra rằng tất cả công 
việc hoàn hảo này xảy ra nhờ một ít bản năng rất đơn giản. 

Ông Waterhouse là người chỉ ra rằng hình dáng của lỗ tổ ong có mối 
liên quan mật thiết với sự hiện diện của các lễ liền cạnh, đã hướng dẫn 
tôi nghiên cứu để tài này; và có lẽ quan điểm sau đây có thể được xem 
như chỉ là một biến cách lý thuyết của ông Waterhouse, Chúng ta hãy 
xem xét nguyên lý vĩ đại của sự chuyển đối dẫn dẫn từ trạng thái này 
sang trạng thái khác và xem có hay không việc tự nhiên không tiết lộ cho 
chúng ta phương pháp làm việc của nó. Một đằng là những con ong 
nghệ, chúng dùng những cái kén cũ của nó để chứa mật, đôi khi dùng 
thêm những ống ngắn bằng sáp, chúng tạo ra những lỗ tổ ong bằng sáp 
hình tròn hoàn toàn không đều và tách rời nhau. Một đằng khác là 
những lỗ tổ ong mật nằm theo một lớp kép: mỗi lễ tổ ong, như chúng ta 
đã biết rõ, là một hình lăng trụ sáu mặt mà những cạnh đáy của sáu mặt 
này nằm nghiêng để kết hợp với nhau mà thành một hình tháp gồm ba 
hình thoi ghép lại. Những hình thoi này có một số góc, và ba góc tạo ra 
đáy hình tháp của mỗi lỗ tổ ong ở bên này là đáy của ba lỗ tổ ong kế cân 
ở phía đối điện. Giữa hai thái cực, một đẳng là những lỗ tổ ong cực kỳ 
hoàn hảo của loài ong mật, một đằng là những lễ tổ ong đơn giản của 


240 


Bản năng 


loài ong nghệ thì chúng ta có những lỗ tổ ong của loài Melipona domestica 
ở Mexico, đã được ông Pierre Huber mô tả và vẽ hình cần thận. Bản thân 
giống Mefipơna 1à dạng trung gian về câu trúc giữa ong mật và ong nghệ 
nhưng có liên quan gần với ong nghệ hơn: nó tạo ra lễ tổ ong hình trụ 
bằng sáp khá đều đặn, những con non nở trong đó và những lỗ tổ ong 
bằng sáp hơi lớn hơn thì chứa mật. Những lỗ chứa mật thì gần như hình 
cầu và kích thước gần bằng nhau và kết chung lại với nhau thành một 
khối không đều. Nhưng điểm quan trọng cần lưu ý ở chỗ là những lễ tổ 
ong này thường ở gần với nhau, là nếu hoàn tắt quả cầu thì ắt chúng sẽ 
cắt nhau; nhưng điều này không bao giờ xảy ra, bởi vì những con ong 
xây nên những bức vách bằng sáp giữa các quả cầu có xu hướng cất 
nhau. Vì vậy mỗi lỗ tổ ong gỗm có phẳẩn ngoài cùng hình cầu và bên 
trong là hai, ba mặt phẳng hoặc hơn nữa, tuỳ theo mỗi lễ tổ ong kể cận 
với hai, ba lỗ tổ ong hoặc hơn nữa. Khi một lễ tiếp xúc với ba lỗ khác, do 
chúng có cùng kích thước, điều này thường xảy ra và cần phải như vậy 
thì ba mặt phẳng này hợp thành một hình tháp; và hình tháp này, theo 
Huber lưu ý, rõ ràng là một mô phỏng đại thể của đáy hình tháp ba mặt 
của lỗ tổ ong mật. Cũng giống như lễ tổ ong mật, ở đây cũng vậy, ba mặt 
phẳng của bất kỳ lỗ nào cũng nhất thiết là thành phần cần trúc của ba lỗ 
lân cận. Rõ ràng loài ong Melipona Hết kiệm sáp ong nhờ xây dựng theo 
cách này; bởi vì các bức vách phẳng giữa các lỗ kể nhau không dày gấp 
đôi mà có cùng độ dày như phần vỏ hình cầu bền ngoài và mỗi bức vách 
dùng chung cho hai lỗ. 

Khi suy nghĩ về trường hợp này, tôi chợt nảy ra ý nghĩ là nếu loài 
Melipona tạo ra các quả cầu cách nhau cùng một khoảng cách, chúng có 
kích thước bằng nhau và xếp đối xứng nhau theo một lớp kép thì câu trúc 
có được ắt cũng hoàn hảo như lỗ tổ ong mật vậy. Vì vậy tôi viết cho Ga. 
Mifler, ở Cambridge, và nhà hình học này đã tốt bụng đọc từ đầu đến cuối 
báo cáo sau đây, viết ra từ kiến thức của ông, và nói với tôi rằng điều đó 
hoàn toàn đúng: - Nếu một số hình cầu bằng nhau có tâm nằm trên hai 
lớp song song với nhau; tâm của mỗi hình cầu nằm tại khoảng cách là bán 
kính x căn bậc hai của hai hay bán kính x 1,41421 (hoặc ở khoảng cách nhỏ 
hơn một ít), từ tâm của sáu hình cầu nằm quanh nhau trong cùng một lớp, 
và từ cùng một khoảng cách từ tâm của các hình cầu nằm cạnh nhau 


241 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


thuộc lớp khác và song song; thì, nếu tạo ra những mặt phẳng phân cắt 
giữa các quả cầu ở cả hai lớp thì sẽ tạo ra một lớp kép gồm những khối 
lăng trụ sáu mặt liên kết với nhau nhờ những đáy hình tháp do ba hình 
thơi tạo ra; những hình thoi và mặt bên của khối lăng trụ sáu mặt này sẽ 
có mỗi góc giếng như kích thước tối ưu của những lỗ tổ ong mật. 

Vì vậy, chúng ta có thể kết luận một cách yên tâm rằng nếu có thể 
biến đổi chút ít bản năng chưa hoàn hảo lắm hiện có của loài ong 
Melipona, thì chúng ắt có thể tạo ra tổ ong cũng hoàn hảo một cách kỳ 
điệu như loài ong mật. Chúng ta phải cho rằng giỗng ong Melipona tạo ra 
những lỗ tổ ong có hình cầu và kích thước giỗng nhau; và điều này thì 
không quá kỳ lạ bởi vì chúng đã làm được điều đó ở mức độ nào đó rồi 
và bởi vì nhiều loài côn trùng, hình như bằng cách quay quanh một điểm 
cố định mà chúng có thể tạo ra những đường hâm hình ống trong thân 
cây một cách hoàn hảo. Chúng ta phải cho rằng giống ong Melipona sắp 
xếp các lễ tổ ong của chúng theo từng lớp ngang nhau bởi vì chúng đã 
làm ra các lễ tổ ong hình ống; hơn nữa, chúng ta phải cho rằng, và đây là 
việc khó khăn nhất, một con ong có thể phán đoán khá chính xác khoảng 
cách từ nó đến các con khác cũng đang tạo ra những quả câu của chúng; 
nhưng con ong đã rất có khả năng phán đoán về khoảng cách đến nỗi nó 
luôn bố trí các quả cầu sao cho chúng phần lớn là cắt nhau; lúc đó nỏ kết 
nối các điểm cất nhau bằng những mặt phẳng hoàn hảo. Hơn nữa, 
chúng ta phải cho rằng, việc này thì không khó, sau khi những lăng trụ 
sáu mặt được tạo ra nhờ các quả cầu kể nhau trong cùng một lớp cất 
nhau thì con ong có thể kéo dài khối sáu mặt đó ra bao nhiêu tuỳ thích 
để chứa mật, giỗng như cách mà loài ong nghệ thô thiển bồi thêm các trụ 
sáp vào các lỗ tròn của các kén cũ của nó. Tôi tin rằng nhờ cách biến đổi 
những bản năng chưa hoàn hảo như vậy - những bản năng mà chẳng kỳ 
lạ hơn gì so với những bản năng giúp cho một con chim làm tổ - mà loài 
ong mật, qua quá trình chọn lọc tự nhiên, đã tập nhiễm được khả năng 
kiến trúc không thể nào bắt chước được. 

Có thể chứng minh lý luận này bằng thực nghiệm. Làm theo những 
ví dụ của ông Tegetmeier', tôi đã tách hai tổ ong và đặt một đải sáp hình 


' Wilam Bernhardt Tegetmeier (1816-1912): nhà tự nhiên học, người Anh. 


242 


Bản nầng 


vuông dày và đài nằm giữa: ngay lập tức những con ong bắt đầu đào 
những lỗ nhỏ hình tròn lên đải sáp đó, khi chúng đào sâu thêm thì 
những lỗ này càng ngày càng rộng ra cho đến khi chúng trở thành 
những cái hỗ cạn, hiện ra trước mắt là toàn bộ hoặc một phẫn của quả 
cầu có đường kính bằng với đường kính của một lỗ tổ ong. Điều làm tôi 
thích quan sát nhất, đó là bất kỳ chỗ nào mà có một vài con ong bắt đầu 
đào những cái hỗ thì chúng đều bắt đẫn ở những khoảng cách đều nhau, 
đó là khi những cái hỗ có được chiều rộng đã nói ở trên (nghĩa là khoảng 
cở lễ tổ ong bình thường) và có chiều sâu khoảng một phần sáu đường 
kính quả câu thì bờ viễn của các hỗ cắt nhau. Ngay khi việc này xảy ra thì 
những con ong ngưng đào và bất đầu dựng lên những bức tường bằng 
sắp trên những đường cắt nhau giữa các hố, do vậy đã tạo ra từng khối 
lãng trụ sáu mặt trên cạnh nhấp nhô của một cái hỗ phẳng thay vì trên 
những cạnh thẳng của một hình tháp ba mặt như trong trường hợp của 
những lỗ tổ ong bình thường. 

Lúc này tôi đặt vào trong tổ ong một đải sáp mỏng, chóp như lưỡi 
đao, tô màu đỏ thay vì hình vuông và dày như trước. Ngay lập tức 
những con ong ở cả hai bên bắt đầu đào những cái hỗ nhỏ cạnh nhau 
như trước vậy; nhưng vì chóp sắp mỏng quá chơ nên nếu chúng đào sâu 
như thí nghiệm trước thì đáy hồ ở hai phía sẽ thông nhau. Tuy nhiên 
những con ong không để điều này xảy ra, chúng ngưng đào đúng lúc; vì 
vậy mà những cái hố đo bị khoét chỉ một tí thôi nên đáy hố nông, chúng 
nằm theo những mặt phẳng phân cắt tưởng tượng giữa các hồ ở phía đối 
điện một cách chính xác. Có những chỗ, chỉ một ít mẫu, còn những chỗ 
khác, để lại phần lớn mảng hình thoi giữa các hỗ nhưng công việc, do 
tình trạng không tự nhiên của công việc, không được thực hiện một cách 
gọn gàng. Những con ong phải làm việc với tốc độ giống nhau ở phía đối 
điện của chỏm sáp ong mâu son, khi chúng gặm tròn và làm các hỗ sâu 
thêm từ cả hai phía, để thành công trong việc đẻ lại những mặt phẳng 
giữa các hỏ, nhờ việc ngưng làm đọc theo những mặt phẳng trung gian 
hay mặt phân cất. 

Nếu để ý rằng sáp mỏng và đễ uốn thì tôi thầy không có khó khăn gì 
cho loài ong trong khi làm việc ở hai phía của đải sáp, chúng biết được 
khi nào thì gặm sáp đến một độ mỏng chính xác và ngưng lại. Trong 


245 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


những lỗ tổ ong bình thường thì tôi thầy không phải lúc nào những con 
ong cũng thành công trong việc cùng làm với tốc độ như nhau ở hai 
phía; bởi vì tôi thầy những cái hình thơi mới xong một nửa ở những lễ tổ 
ong mới bắt đầu làm thì một phía hơi lõm, tôi cho là do chúng đào 
nhanh quá, còn một phía thì lỗi, đo chúng đào chậm hơn. Có lần tôi đưa 
trở lại tổ ong để cho những con ong tiếp tục làm việc trong một thời gian 
ngắn rồi xem lại cái lỗ tố ong thì tôi thấy cái bản hình thoi đã xong và 
CỰC KỲ PHẲNG: một việc hoàn toàn không thể xảy ra được, từ cái bàn 
hình thoi cực mỏng mà chúng làm được như vậy bằng cách gặm đi phía 
lỗi ra; và tôi cho rằng trong những trường hợp như vậy thì những con 
ong đứng trong những lỗ đối điện đẩy và uốn chất sáp mềm và Ấm (tôi 
đã thử và thầy để làm) nhờ đó chúng làm phẳng các mặt phân cắt. 

Từ thí nghiệm về dải sáp màu đỏ chúng ta có thể thấy rö rằng nếu 
những con ong buộc phải xây những bức vách mỏng bằng sáp thì chúng 
phải tạo ra những lỗ tổ ong có hình đáng phù hợp nhờ việc phân chia 
khoảng cách với nhau thích hợp, nhờ việc đào với tốc độ bằng nhau, và 
nhờ việc cỗ tạo ra những lỗ hình cầu bằng nhau nhưng không để cho 
chúng thông nhau, Lúc bấy giờ những con ong, chứng ta có thể thấy rõ 
khi xem xét bờ viên của lễ tổ ong đang hình thành, phải tạo ra một bức 
vách hay một bờ viễn tròn sơ khai vòng quanh lỗ tổ ong cái đã; rồi chúng 
gặm từ phía đối điện, chúng luôn luôn làm vòng quanh khi đào sâu từng 
lỗ tổ ong. Chúng không tạo ra toàn bộ cái đáy hình tháp có ba mặt trong 
cùng một lúc mà chỉ tạo ra một, hoặc hai, cái bản hình thoi nằm ở đầu 
bờ, và chỉ làm xong mép trên của những cái bản hình thơi khi nào bắt 
đầu làm những bức vách sáu mặt. Một số nhận xét này khác với những 
nhận xét của một người nổi Hềng thực sự, lớn tuổi hơn tôi là ông Huber 
nhưng tôi tỉìn rằng nó chính xác; và nếu có chỗ tôi sẽ chỉ ra rằng những 
nhận xét đó phù hợp với lý thuyết của tôi. 

Phát biểu của ông Huber cho rằng lỗ tổ ong đầu tiên được đào từ 
bức vách bằng sáp có cạnh song song là không đúng, theo như tôi biết; 
khởi đầu bao giờ cũng là một chóp nhỏ bằng sáp nhưng tôi sẽ không đưa 
ra chỉ tiết ở đây. Chúng ta biết rằng việc đào bới đóng vai trò quan trọng 
như thế nào trong việc tạo ra lỗ tổ ong; nhưng sẽ là một sai lầm rất lớn 
khi cho rằng những con ong không thể dựng lên bức vách sơ khởi bằng 


244 


Bản năng 


sáp đúng chỗ - nghĩa là theo mặt phẳng cất nhau của hai quả cầu kế cận. 
Tôi có vài thí nghiệm cho thấy rõ chúng có thể làm được như vậy. Thậm 
chí trong bờ viên hay bức vách bằng sáp hình tròn sơ khởi vây quanh 
một lỗ tổ ong đang hình thành đôi khi có thể quan sát thấy những chỗ 
uốn cong tương ứng với vị trí của những bản đáy hình thoi của những lỗ 
sau này. Nhưng trong từng trường hợp thì những bức vách bằng sáp sơ 
khởi phải làm cho xong phân lớn nhờ vào việc gặm từ hai phía. Cách 
thức loài ong xây dựng thật kỳ lạ; chúng luôn tạo ra bức vách sơ khởi dày 
gấp 10 đến 20 lẫn so với bức vách cực mỏng sau khi đã hoàn tất mà lỗ 
này cuối cùng cũng sẽ bỏ đi. Chúng ta sẽ hiểu cách chúng làm việc khi 
cho rằng những con ong thợ xây đầu tiên đỗ một đồng xi măng, rồi bắt 
đầu gọt Ha cân đối mọi phía từ đáy lên cho đến khi còn lại một bức vách 
rất mỏng và phẳng ở chính giữa; những con ong thợ xây luôn thu gom 
chất xi măng được gọt tỉa, thêm vào đó chất xi-măng mới rồi xây cho 
phần ngọn. Vì thế chúng ta sẽ có một bức vách mỏng được xây dẫn dân 
từ dưới lên; nhưng luôn có mái tường rất lớn. Tất cả mọi lỗ tổ ong, cả 
những cái vừa mới bắt đầu cũng như những cái đã xong đều đội một mái 
tường vững chấc bằng sáp, những con ong có thể tụm lại và bò lúc nhúc 
trong lỗ tổ ong mà không làm hư những bức vách sáu mặt tĩnh tế này, 
những bức vách này chỉ đày khoảng 1/400 inch mà thôi; những tâm bản 
của cái đáy hình tháp thì đày gấp đôi. Nhờ cách xây dựng đơn giản như 
. vậy mà lỗ tổ ong liên tục được củng cỗ mà tiết kiệm tối đa chất sáp. 

Có vẻ mới thoạt nhìn thì việc cả một đàn ong cùng làm việc với nhau 
làm chúng fa thêm khó hiểu lễ tổ ong được làm ra như thế nào; một con 
ong sau khi làm việc một thời gian ngắn ở lỗ này lại tiếp tục làm ở lỗ 
khác cho nên như ông Huber đã nói, có đến 20 con ong riêng biệt làm 
việc ngay lúc bắt đầu một lỗ. Trên thực tế tôi có thể chỉ ra việc này, bằng 
cách phủ các cạnh của các bức vách sáu mặt hoặc viền ngoài cùng của 
một tổ ong đang xây bằng một lớp rất mỏng bằng sáp màu đỏ nung 
chảy; và tôi luôn luôn thấy rằng những con ong đã làm khuếch tán màu 
đỏ đó rất tình vì - tỉnh ví giống như người thợ sơn thực hiện bằng cây 
chổi của mình vậy - chúng lẫy những mẩu sáp có màu rồi dựng lên 
những bờ của lỗ tổ ong chung quanh. Công việc xây đựng có vẻ giống 
như một bàn cân giữa nhiều con ong, theo bản năng mà chúng đậu cách 


245 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nhau cùng một khoảng, tất cả cố tạo ra những khói cầu bằng nhau rồi 
đựng lên những mặt cất nhau giữa các khối cầu này hoặc để lại không 
gặm nữa. Thật sự là kỳ lạ khi thấy trong những trường hợp khó, khí hai 
mảnh của lỗ tổ ong bị gập góc, những con ong thường kéo đổ nhào 
xuống hết rồi xây lại theo cách khác, đôi khi xây trở lại hình đạng mà lúc 
đầu chúng không chịu. 

Khi những con ong có một chỗ thích hợp để làm việc - ví dụ một 
mảnh gỗ nhỏ đặt ngay giữa một tổ ong đang to ra về phía đưới do vậy 
mà phải xây tổ ong trên một mặt của mảnh gỗ - trong trường hợp này thì 
những con ong có thể đặt nền móng của một bức vách cho một hình sáu 
cạnh mới nằm lỗi ra ngoài những lỗ đã làm xong. Điều này giúp cho 
chúng có thể đứng ở mội khoảng cách thích hợp với nhau và với những 
bức vách của những lỗ đã xong cuôi cùng, rồi lúc này, nhờ việc cân đổi 
những khối cầu tưởng tượng, chúng mới có thể đựng lên bức vách nằm 
giữa hai khối cầu kể nhau; nhưng theo như tôi biết, chỉ khi đã xây gần 
xong một lỗ này và những lỗ xung quanh thì chúng mới gặm dẫn và 
hoàn thành các góc của một lễ tổ ong. Khả năng này ở loài ong rất quan 
trọng, khả năng mà trong một số trường hợp chúng dựng lên một bức 
vách sơ khởi đúng vị trí nằm giữa hai lỗ mới bắt đầu xây, bởi vì nó liên 
quan tới một việc mà thoạt đầu có vẻ có tính chất lật đồ lý thuyết đã nói 
trước đây, đó là, những lỗ nằm ở mép ngoài của tổ ong bắp cày đôi khí 
đúng là có sáu mặt; nhưng ở đây tôi không có chỗ để đi vào vấn đề này. 
Với tôi thì không có khó khăn gì lớn trong việc một loài côn trùng đơn 
độc (như trường hợp ong bắp cày chúa) tạo ra những lỗ tổ ong sáu mặt 
nếu nó làm xen kẽ bên trong rồi bên ngoài hai hoặc ba lỗ đẳng thời, luôn 
giữ đúng khoảng cách với những lỗ mới làm, phác qua những khối cầu 
hay những ống trụ rồi đựng lên những vách trung gian. Thậm chí người 
ta còn hiển được việc một con côn trùng, nhờ việc chọn một điểm để 
khởi đầu làm một lỗ, rồi bò ra ngoài, chọn một điểm rồi năm điểm khác 
nữa sao cho cách đều điểm chính giữa và cách đều nhau, cân đối các mặt 
phân cất và nhờ vậy mà tạo ra một khối sáu mặt: nhưng tôi không biết 
chắc có ai đã thấy có trường hợp nào như vậy chưa; việc xây dựng một 
khối sáu mặt riêng biệt như vậy không có lợi gì cả bởi vì tốn nhiều vật 
liệu hơn so với làm mội cái ông hình trụ. 


246 


Bản năng 


Bởi vì quá trình chọn lọc tự nhiên tác động chỉ nhờ vào việc tích luỹ 
những biến đổi nhỏ nhặt về cấu tạo hoặc bản năng, mỗi biến đổi như 
vậy có lợi cho từng cá thể trong điều kiện sống của nó, cho nên người ta 
có thể hỏi một cách có lý rằng, quá trình mà những bản năng xây tổ biến 
đổi dần dần và kéo đài như vậy có lợi cho tổ tiên loài ong mật như thế 
nào? Tôi nghĩ trả lời không khó: người ta biết rằng loài ong bị thúc ép 
làm sao cho đủ mật hoa; và ông Tegetmeier thông báo cho tôi rằng trên 
thực nghiệm người ta thấy rằng để tết ra một pound chất sáp ong thì 
một tố ong sử dụng không dưới 12 đến 15 pound đường khan; vì vậy 
những con ong phải thu thập và sử đụng một lượng địch mật hoa khổng 
lồ để tiết ra lượng sáp ong cần thiết để xây nên một tổ ong. Hơn nữa 
nhiều con ong phải ngồi không trong những lúc tiết ra sáp ong. Trong 
mùa đông thì phải có một lượng mật ong rất lớn không thể thiếu để nuôi 
đàn ong; an nguy của tổ ong phụ thuộc phần lớn vào số lượng mật ong 
phải chu cấp. Vì vậy việc tiết kiệm sáp ong phần lớn nhờ vào việc tiết 
kiệm mật ong phải là một yếu tổ quan trọng nhất trong việc sống còn của 
một đàn ong. Dĩ nhiên là việc sông còn của bắt kỳ loài ong nào cũng phụ 
thuộc vào số lượng vật ký sinh của nó hoặc kẻ thù, hoặc vào những 
nguyên nhân rất riêng biệt, và như vậy thì nói chung không phụ thuộc 
vào số lượng mật ong tích luỹ được. Nhưng giả sử rằng chúng ta tính 
được số lượng ong nghệ sống trong một vùng nào đó, việc này thì 
thường có thể tính được, và giả sử thêm rằng bầy ong này sống qua mùa 
đông vì vậy cần một số lượng mật ong, trong trường hợp đó thì rõ ràng 
điều này là một ưu thê cho loài ong nghệ, nêu có một biến đổi nhỏ nhặt 
làm cho nó làm ra những lỗ tổ ong bằng sáp gần nhau hơn, đo đó có cắt 
nhau một ít; một bức vách dùng chung cho hai lỗ gần nhau ắt sẽ tiết 
kiệm được sáp. Đo vậy mà điều này càng ngày càng có lợi cho ong nghệ 
nễu nó làm những lỗ ngày càng đều đặn hơn, gần nhau hơn và kết 
thành một khối giếng như những lỗ tổ ong của giỗng ong Mlelipona; bởi 
vì trong trường hợp này có nhiều mặt của một lỗ tổ ong dùng để liên kết 
cho nhiều lỗ khác và như vậy sẽ tiết kiệm nhiều chất sáp ong. Tương tự 
như vậy, ắt sẽ có lợi cho giỗng ong Melipona nêu nó tạo ra những lỗ gần 
nhau hơn, đều đặn hơn hiện tại; lúc đó thì, như chúng ta biết, những 
mặt cầu sẽ hoàn toàn biến mất mà thay vào đó tất cả là những mặt 


247 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


phẳng; và giống ong A1elipona sẽ tạo ra những lỗ tổ ong cũng hoàn hảo 
như của loài ong mật. Qua được giai đoạn hoàn thiện vẻ xây tổ này rồi 
thì chọn lọc tự nhiên không dẫn dắt gì nữa vì theo như chúng ta biết, lễ 
tố ong mật hiện nay là tuyệt đối hoàn hảo trong việc tiết kiệm chất sáp. 

Vì vậy, theo tôi, bản năng kỳ diệu nhất trong số những bản năng đã 
được biết của loài ong mật có thể được giải thích nhờ vào quá trình chọn 
lọc tự nhiên đã dùng ưu thế của vô số những biên đổi nhỏ nhặt, liên tục 
của những bản năng đơn giản hơn; chọn lọc tự nhiên, qua từng bước 
chậm chạp, ngày càng hoàn thiện hơn, đã khiến cho loài ong vạch ra 
những khối cầu bằng nhau nằm cách đều nhau trên một lớp kép rồi 
đựng lên và đào sáp theo những mặt phẳng phân cắt. Dĩ nhiên là loài 
ong chẳng biết gì về chuyện vạch ra những khối cầu cách đều nhau cũng 
như chuyện các góc trong khối lăng trụ sáu mặt và các góc của các bản 
hình thoi nằm ở đáy. Động lực của quá trình chọn lọc tự nhiên là tiết 
kiệm chất sáp; đàn ong nào ít hoang phí mật ong trong khí tiết ra chất 
sáp nhất sẽ thành công nhất, và truyền lại cho đàn ong mới cái bản năng 
tiết kiệm mới tập nhiễm được, và đến lượt chúng sẽ có cơ hội tốt nhất để 
chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tổn. 

Chắc chấn là nhiều bản năng rất khó giải thích có thể đối nghịch 
với lý thuyết chọn lọc tự nhiên, những trường hợp mà chúng ta không 
biết bản năng đó hình thành như thế nào; những trường hợp mà người 
ta không biết được những hình thức trung gian; những trường hợp bản 
năng quá tầm thường cho nên hầu như nó không bị chọn lọc tự nhiên 
tác động; những trường hợp quá giỗng nhau xảy ra ở những động vật 
quá cách xa nhau trong bậc thang tiến hoá cho nên chúng ta không thể 
lấy việc được đi truyền từ một tổ tiên chung để giải thích sự giống nhau 
đỏ, do đó phải tin rằng chúng có được những bản năng đó là nhờ 
những tác động độc lập của chọn lọc tự nhiên. Tôi sẽ không bàn hết 
những trường hợp nói trên nhưng sẽ tự giới hạn mình trong một vẫn 
đề đặc biệt mà thoạt đầu có vẻ là một khó khăn mà tôi không thể vượt 
qua được, và nó thực sự là vấn để sống còn đối với toàn bộ lý thuyết 
của tôi. Tôi nói đến côn trùng vô tính hay những con cái không sinh, 
sản được trong nhóm côn trùng: những con vô tính này có cấu tạo và 
bản năng rất khác biệt với cả những con đực và những con cái sinh sản 


248 


Bản năng 


được, và như vậy, vì không sinh sản được nên chúng không thể nhân 
giống được. 

Vấn đề này rất đáng được bàn luận kỹ nhưng ở đây tôi chỉ lầy một 
trường hợp đơn lẻ, đó là trường hợp của con kiến thợ hay kiến không 
sinh sản được. Làm thế nào mà những con kiến thợ bị biến thành ra 
không sinh sản được là một vẫn đề khó; nhưng điều đó cũng chưa khó 
như bắt kỳ một biến đổi nổi bật về mặt cẫu tạo cơ thể; bởi vì người ta có 
thể cho thấy rằng một số loài côn trùng và những động vật chân đốt 
khác trong tự nhiên đôi khi cũng trở nên không sinh sản được, và nêu 
những côn trùng đó sống thành bấy thì điều này có lợi cho cộng đồng vì 
hằng năm có một số được sinh ra để lao động nhưng không có khả năng 
sinh sản, chỗ này thì tôi không thấy khó khăn gì lớn trong việc chọn lọc 
tự nhiên tác động vào. Nhưng tôi phải bỏ qua khó khăn ban đầu này. 
Khó khăn lớn hơn nằm ở chỗ những con kiến thợ rất khác với những con 
kiến đực lẫn những con kiến cái sinh sản được về cầu tạo cơ thể, như về 
hình dáng của lồng ngực, về việc không có cánh và đôi khi không có mắt 
và về bản năng. Nếu chỉ nói về bản năng không mà thôi thì loài ong mật 
là một ví dụ rất tốt về sự khác biệt kỳ lạ giữa ong thợ và ong cái. Nếu một 
con kiến thợ hoặc một con côn trùng vô tính khác là một con vật ở trạng 
thái bình thường thì tôi không ngại ngắn gì khi cho rằng mọi tính trạng 
của nó đã được tập nhiễm dẫn dẫn thông qua quá trình chọn lọc tự 
nhiên, đó là, bằng cách một cá thể được sinh ra với một số biến đổi nhỏ 
nhặt về cấu tạo cơ thể nhưng có lợi, những biến đối này được truyền lại 
cho đời sau, đời sau lại biến đối và lại được chọn lọc, cứ thế tiếp tục. 
Nhưng trong trường hợp kiến thợ này thì chúng ta thấy nó rất khác biệt 
với bỗ mẹ nó, đó là hoàn toàn không sinh sản; vì vậy nó không bao giờ 
có thể truyền lại cho con cháu những biến đổi về cầu tạo cơ thể hoặc về 
bản năng tập nhiễm được. Người ta có thể hỏi rằng trong trường hợp 
này thì làm thế nào cho phù hợp với lý thuyết chọn lọc tự nhiên? 

Trước hết phải nhớ rằng chúng ta có vô số trường hợp, cả trong vật 
nuôi lấn trong tự nhiên, thuộc đủ loại khác biệt về cầu tạo có liên quan 
đến tuổi và giới tính. Có những khác biệt không chỉ liên quan đến giơi 
tính mà còn liên quan đến chỉ một giai đoạn ngắn khi hệ sinh đục hoạt 
động ví dụ như bộ lông lộng lấy của nhiều loài chim, miệng có móc câu ở 


249 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


loài cá hồi đực. Thậm chí có những khác biệt nhỏ về sừng ở các giỗng bò 
được nuôi khác nhau có liên quan đến tình trạng bất toàn đo con người 
tạo ra, ví dụ bò đực thiễn có sừng đài hơn bò đực và bò cái cùng giống. Vì 
vậy, không có khó khăn thực tế nào về những tính trạng có liên quan 
đến tình trạng vô sinh của một số thành viên trong cộng đồng côn trùng: 
khó khăn nằm trong việc hiểu đượcvẻ những biến đổi về cầu tạo cơ thể 
như vậy đã được tích luỹ dẫn dẳn qua quá trình chọn lọc tự nhiên như 
thế nào, 

Khó khăn này, mặc dù có vẻ khó vượt qua, được giảm thiểu, hoặc 
theo tôi, không còn nữa nếu người ta nhớ rằng việc chọn lọc có thể áp 
dụng cho cà tập thể cũng như cho từng cá thể và nhờ đó mà có được kết 
quả mong muốn. Do vậy mà khi nấu chín một loài cây có mùi thơm, 
chúng la huỷ hoại cá thể đó; nhưng những nhà làm vườn sẽ gieo hạt 
giống loại đó và tin rằng sẽ thu lại được cùng loại cây đó; những người 
nuôi bò mong muốn những con bò mà thịt và mỡ có vân với nhau cho 
đẹp; người ta sẽ giết thịt những con vật có những tính trạng đó nhưng 
người nuôi bò giữ lại những con có tính rạng như vậy. Tôi cũng có niềm 
tin như vậy về động lực của việc chọn lọc tự nhiên cho nên tôi chắc chắn 
rằng một nòi bò luôn tạo ra những con bò đực thiến có sừng rất dài, có 
thể được tạo ra dần dẫn nhờ việc theo dõi cần thận những con bò đực và 
những con bò cái mà khi kết đôi sẽ tạo ra những con bò đực thiển có sừng 
đài nhất tuy rằng không con bò đực thiến nào có thể nhân giống lên được 
cả. Đối với loài côn trùng sống thành bây, tôi cũng tin như vậy: một biến 
đổi nhỏ nhặt về câu tạo cơ thể hoặc bản năng có liên quan đến tỉnh trạng 
vô sinh của một số thành viên trong cộng đồng mà có lợi cho cộng đẳng 
thì những con đực và con cái có khả năng sinh sản được sẽ phát triển và 
truyền lại cho con cháu có khả năng sinh sản được của nó cái khuynh 
hướng tạo ra những thành viên vô sinh có cùng biến đổi đó. Và tôi tin 
rằng quá trình này được lập đi lặp lại cho đến khi tạo ra được sự khác biệt 
không lỗ giữa những con cái sinh sản được và những con cái vô sinh 
trong cùng một loài như chúng ta thầy trong nhiều xã hội côn trùng. 

Nhưng chúng ta cũng chưa chạm đến đỉnh điểm của khó khăn; đó 
là, những con kiến thợ không chỉ khác với những con kiến đực và kiến 
cái sinh sản được mà chúng còn khác lẫn nhau, đôi khi khác đến mức 


250 


Bản năng 


không tín được, do đó chúng được chia thành hai hoặc thậm chí ba đẳng 
cấp. Hơn nữa những đẳng cấp này ngay từ đầu đã phần biệt rất rạch ròi; 
khác nhau giỗng như hai loài của cùng một giống hoặc hai giống của 
cùng một họ. Ở Eciton, có những con kiến lính và kiến thợ mà miệng và 
bản năng rất khác nhau: ở loài Cruptocerus, kiến thợ của một đẳng cấp 
mang một cái mộc trên đầu rất kỳ lạ mà không biết để làm gì; ở loài 
Mexican Mlrmecocusius thì có một đẳng cấp kiến thợ không bao giờ rời tổ, 
chúng được những con kiến thợ của một đăng cấp khác nnôi dưỡng, cái 
bụng của chúng phát triển một cách kỳ đị để Hết ra một loại mật, cung 
cấp chỗ cho những con rệp vừng bài tiết, hoặc có thể gọi chúng là bò 
nuôi, mà kiến châu Âu của chúng ta canh giữ hoặc nhốt chúng. 

Người ta sẽ thực sự nghĩ rằng tôi quá tin vào nguyên lý chọn lọc tự 
nhiên khi không chịu thừa nhận những hiện tượng đã được xác mính rõ 
ràng và kỳ lạ như vậy đánh đồ ngay lý thuyết của tôi. Trường hợp đơn 
giản vẻ những côn trùng trung tính cùng đẳng cấp hay cùng một loại, 
mà theo tôi, đo chọn lọc tự nhiên làm cho chúng khác với những con đực 
và con cái không sinh sản được - trong trường hợp này chúng ta có thể 
yên tâm kết luận theo phép loại suy về những biến đổi thông thường, 
rằng mỗi biến đổi kế tiếp có lợi tuy là nhỏ nhặt có lẽ ban đầu chưa xuất 
hiện trong tắt cả mọi cá thể cùng một tổ mà chỉ ở một vài cá thể; rằng 
nhờ quá trình chọn lọc liên tục và lâu dài để chọn ra những bố mẹ sinh 
ra được những con vô tính có những biến đổi có lợi mà hiện nay những 
con vô tính có được tính trạng mong đợi. Nếu theo quan điểm này thì 
đôi khi chúng ta thấy có những con côn trùng vô tính của cùng một loài 
trong cùng một tổ biểu hiện nhiều mức độ về cấu tạo cơ thể từ thấp tới 
cao và chúng ta cũng thấy, thậm chí thường thấy, rằng ngoài châu Âu ra 
thì ít có những nghiên cứu chu đáo về côn trùng vô tính. Ông F. Smith 
đã chỉ ra việc một số loài kiến thợ ở Anh khác nhau một cách kỳ lạ về 
kích thước và đôi khi về màu sắc; và việc trong cùng một tổ có những 
đạng trung gian giữa những dạng cực kỳ khác nhau. Bản thần tôi đã so 
sánh các đạng trung gian loại này. Một điều thường xảy ra là số lượng 
loại lớn và loại nhỏ thì nhiều trong khi loại trung gian thì rất ít. Loài kiến 
Foymica flaua có những cơn kiến thợ nhỏ và lớn và một số là loại trưng 
gian; trong loài này ông F, Smith đã quan sát thấy, những con kiến thợ 


251 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


lớn có mắt đơn (ocelli) tuy nhỏ nhưng còn phân biệt rõ, trái lại loài kiến 
thợ nhỏ chỉ có đạng sơ khai của mắt đơn thôi. Sau khi phẫu tích những 
con kiến thợ nhỏ này, tôi có thể xác nhận rằng mắt của loài kiến thợ nhỏ 
này ở tình trạng sơ khai là chính chứ không chỉ nhỏ về kích thước theo tỉ 
lệ thuận với cơ thể; và tôi hoàn toàn tin rằng, mặc dù không đám khẳng 
định quá chắc chắn, những con kiến thợ cỡ trung gian có mắt đơn cũng 
ở đúng trạng thái trung gian. Vì vậy, ở đây chúng ta có hai nhóm kiến 
thợ trong cùng một tổ, chúng khác nhau không chỉ ở kích thước mà còn 
ở cơ quan thị giác, có liên hệ với nhau thông qua một số cá thể đạng 
trung gian. Có thể tôi bị lạc để nếu nói thêm rằng nếu loại kiến thợ nhỏ 
là loại có ích nhất cho cộng đồng và những con kiến đực và kiến cái liên 
tục được chọn lọc để tạo ra ngày càng nhiều những con kiến thợ nhỏ, 
cho đến khi tất cả kiến thợ đều là loại nhỏ; thì lúc đó ắt chúng ta đã có 
một loài kiến mà kiến thợ rất giống với giống kiến Mwrmica. Những kiến 
thợ giống Murmica thậm chí không có mắt đơn dạng sơ khai nữa mặc dù 
kiến đực và kiến cái của giống này đều có mắt đơn phát triển hoàn hảo. 

Tôi có thể đưa ra một ví dụ khác: vì quá tự tin là sẽ tìm thấy những 
trạng thái trung gian của một số điểm quan trọng trong cầu tạo cơ thể 
mà tôi đã vui vẻ sử dụng vô số những bệnh phẩm từ cùng một tổ loài 
kiến Anowna ở Tây Phi mà ông F. Smith đưa cho. Có lẽ bạn đọc sẽ đánh 
giá chính xác mức độ khác nhau giữa những con kiến thợ này, tôi không 
đưa ra những con số đo lường cụ thể mà chỉ là một sự minh họa hoàn 
toàn chính xác: Sự khác nhau cũng tương tự nêu chúng ta xem một 
nhóm thợ xây nhà cao 5 feet 4 inches và nhóm xây nhà cao 16 feet; 
nhưng nhóm thợ lớn thì đầu to gấp bốn lần thay vì gấp ba lần đầu của 
nhóm thợ nhỏ và miệng thì to gần năm lần. Hơn nữa miệng của kiên thợ 
có kích thước khác nhau thì khác nhau một cách kỳ lạ về hình đạng và số 
răng. Nhưng một điều quan trọng với chúng ta là, mặc dù có thể chia 
kiến thợ thành những đẳng cấp vẻ kích thước, vậy mà giữa chúng vẫn có 
những trạng thái trung gian không thể nhận biết được, sự khác nhau rất 
lớn về cầu tạo của miệng cũng tương tự như vậy. Về câu tạo của miệng 
thì tôi phát biểu một cách tự tin vì ông Lubbock dùng cái máy buỗng 
sáng (camera lucida) vẽ cho tôi những bức hình về miệng những con 
kiến thợ nhiều cỡ khác nhau mà tôi phẫu tích. 


252 


Bản năng 


Qua những hiện tượng này tôi tin rằng chọn lọc tự nhiên, bằng việc 
tác động lên những bỗ mẹ sinh sản được, đã tạo ra một loài mà có thể 
sinh ra những con kiến thợ, hoặc tắt cả đều có kích thước lớn với miệng 
cùng một dạng, hoặc tất cả đều nhỏ nhưng miệng thì có cầu tạo rất khác 
nhau; hoặc cuối cùng, một nhóm kiến thợ cùng kích thước và câu tạo, 
đồng thời một nhóm kiến thợ khác có kích thước và cầu tạo khác nhau; - 
một chuối những dạng trung gian được tạo ra đầu tiên như trong trường 
hợp kiến drioer', và sau đó là những dạng thái cực, từ đạng có ích nhất 
cho cộng đồng thì có số lượng ngày càng nhiều qua việc chọn lọc tự 
nhiên những bố mẹ sinh ra chúng; cho đến dạng không có lợi ích chút 
nào mà câu tạo cơ thể ở dạng trung gian. 

Tôi tin rằng hiện tượng kỳ lạ về hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt 
của kiến thợ vô sinh cùng sống trong một tổ, vừa rất khác nhau vừa rất 
khác với bố mẹ chúng đã được hình thành theo kiểu như vậy. Chúng ta 
có thể thấy việc đó có lợi như thể nào cho cộng đồng côn trùng cũng 
giỗng như việc phân công lao động có lợi như thế nào cho con người văn 
minh, Bởi vì loài kiến làm việc nhờ vào những bản năng và những vũ khí 
hoặc công cụ được di truyền lại chứ không phải nhờ vào kiến thức tập 
nhiễm được hay những công cụ làm ra được cho nên chỉ có những con 
kiến thợ vô sinh là có thể tác động đến việc phân công lao động hoàn 
hảo; bởi vì nềễu chúng mà sinh sản được thì chúng sẽ lai chéo và như vậy 
thì bản năng và cầu tạo cơ thể của chúng sẽ trở thành hỗn tạp. Tôi tin 
rằng tự nhiên đã tác động đến việc phân công lao động đáng khâm phục 
này bằng quá trình chọn lọc tự nhiên. Nhưng tôi buộc phải thú nhận 
rằng, dù hoàn toằn tin vào nguyên lý chọn lọc tự nhiên nhưng tôi không 
bao giờ lường trước rằng chọn lọc tự nhiên có hiệu lực cao đến như vậy 
nếu như không có sự thuyết phục của trường hợp những con côn trùng 
vô tính này. Vì vậy tôi bàn về trường hợp này, một ít thôi mặc dù hoàn 
toàn không đủ, để cho thấy khả năng của chọn lọc tự nhiền và còn bởi vì 
đây là một khó khăn đặc biệt, rất nghiêm trọng mà lý thuyết của tôi gặp 
phải. Trường hợp này cũng rất lý thú vì nó chứng tỏ rằng với động vật, 
cũng như với thực vật, sự tích luỹ của vô số những biến đổi nhỏ nhặt, 


' Thuộc chủng Douglus hay kiến SafZri. 


253 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chúng ta phải gọi là ngẫu nhiên, mà có lợi có thể tác động đến những 
biến đổi trong cầu tạo cơ thể mặc dù không hề có sự tập luyện hay thói 
quen nào cả. Không có sự tập luyện nào hay thói quen hay ý chí muốn có 
nào trong các thành viên hoàn toàn vô sinh của một cộng đồng nào có 
thể tác động đến cầu tạo cơ thể hoặc bản năng của các thành viên sinh 
sản được, là những thành viên duy nhất có được con cháu. Tôi ngạc 
nhiên là không có ai đưa ra trường hợp có luận chứng này về những con 
côn trùng võ tính để phản đối học thuyết nổi Hếng của Lamarck. 


Tổng kết 

Trong chương này tôi đã cố gắng trình bày một cách ngắn gọn rằng 
năng lực trí tuệ của động vật nuôi có biến đổi và những biên đổi đó di 
truyền được. Tôi cũng đã cỗ gắng chỉ ra một cách ngắn gọn, rằng bản 
năng có biến đổi chút ít trong tự nhiên. Không ai bàn cãi vẻ việc bản 
năng có tầm quan trọng cao nhất đối với động vật. Vì vậy tôi cho rằng 
nếu điều kiện sống thay đổi thì chọn lọc tự nhiên sẽ tích luỹ những biến 
đối bản năng nhỏ nhặt dù ở bất kỳ mức độ nào, theo bất kỳ hướng có lợi 
nào. Trong một số trường hợp thì thói quen, việc sử dụng hay không sử 
dụng có lẽ cũng có vai trò của nó. Tôi không ngụy biện rằng những hiện 
tượng nêu ra trong chương này làm gia tăng giá trị lý thuyết của tôi 
nhưng cũng không có trường hợp khó khăn nào, theo phán đoán tốt 
nhất của tôi, làm huỷ hoại nó được. Trái lại, một số hiện tượng như: 
những bản năng không phải lúc nào cũng tuyệt đối hoàn hảo và có khả 
năng sai lắm; không có bản năng nào tạo ra chỉ nhằm có lợi cho động vật 
khác mà là mỗi con vật lợi dụng bản năng của động vật khác; quy tắc 
trong lịch sử tự nhiên, "tr nhiên không tạo ra những bước nhảy vọt”, có 
thể áp dụng cho cả bản năng lẫn cấu tạo cơ thể và có thể dùng quan 
điểm đã nói trên giải thích một cách rõ ràng mà nếu đùng quan điểm 
khác đi thì không thể giải thích được, - tắt cả đều có khuynh hướng củng 
có lý thuyết về chọn lọc tự nhiền. 

Lý thuyết này còn được củng cỗ nhờ vào một số hiện tượng khác 
liên quan đến bản năng; ví dụ trường hợp hay gặp ở các loài có quan hệ 
gần gũi với nhau, nhưng riêng biệt, tuy rằng sống ở các vùng xa nhau và 


254 


Bản năng 


điều kiện sống hoàn toàn khác biệt nhưng thường giữ lại gần như những 
bản năng giống nhau. Ví dụ, dựa vào nguyên lý di truyền mà chúng ta 
có thể, hiểu được làm thế nào mà chim hét ở Nam Mỹ lót tổ bằng bùn 
giỗng như chìm hét ở Anh quốc vậy; làm thế nào mà chìm hồng tước đực 
(Troglodwtes) ở Bắc Mỹ làm những "tổ gà" để ngủ giống nhưr những con 
chim hồng tước riêng biệt của chúng ta - một thói quen hoàn toàn khác 
với các loài chim khác. Cuối cùng, một điều có thể không phải là một suy 
luận có lý, nhưng theo trí tưởng tượng của tôi, đó là đúng hơn chúng ta 
nên xem những bản năng như chỉm cu cu non đuổi những anh em nuôi 
của nó, kiến đi bắt nô lệ, ấu trùng loài ong bò vẽ (íchneumonidea) sống 
trong thân của nhừng con sâu bướm không phải là những bản năng 
được tạo ra hoặc được ban cho một cách đặc biệt mà chỉ là những kết quả 
bé nhỏ của một quy luật chung, quy luật này làm cho sinh vật phát triển, 
đó là nhân lên, biến đối, làm cho cá thể mạnh khoẻ nhất được sống và 
những cá thể yêu nhất phải chết. 


255 


Chương VII 
SỰ LAI GIỐNG 


Phân biệt vô sinh ở vật đem lai lẫn đầu (first crosses) với vô sinh 
ở vật lai - Vô sinh khác nhau về mức độ, không phổ biến, bị 
Ảnh hưởng bởi việc cận giao, mất đi do thuần hoá - Quy luật 
chỉ phối sự vô sinh của vật lai - Vô sinh không phải là một khả 
năng thiên phú đặc biệt mà là ngẫu nhiên theo đặc trưng khác 
nhau - Nguyên nhân gây vô sinh ở vật đem lai lần đầu và vật lai 
- Mỗi quan hệ song song giữa tác động của điều kiện sống thay 
đổi và tác động của lai giống - Sinh sản ở những biến chủng khi 
được lai và con cháu của nó nhưng không phải phổ biên - So 
sánh loài lai và giỗng lai, không phụ thuộc vào khả năng sinh 
sản của chúng - Tổng kết. 


đền nhà tự nhiên học thường ấp ủ quan niệm cho rằng các loài, 
khi lai chéo, được phú cho khả năng vô sinh một cách đặc biệt 
để tránh sự hỗn độn giữa các sinh vật. Quan điểm này thoạt đầu có vẻ 
chấp nhận được bởi vì các loài trong một vùng khó mà giữ cho được 
riêng biệt nếu chúng có khả năng lai chéo nhau một cách tự do. Tôi 
nghĩ các tác giả gần đây đã coi thường tầm quan trọng của việc lai 
giống vốn rất hay gây ra vô sinh. Theo lý thuyết về chọn lọc tự nhiên 
thì vẫn để này rất quan trọng bởi vì nếu việc vô sinh do lai giỗng 
không có chút lợi ích gì thì việc bảo tổn liên tục những mức độ lợi ích 
kế tiếp do việc lai giỗng mà có được sẽ không được các sinh vật tập 
nhiễm. Nhưng tôi hy vọng có thể chỉ ra rằng vô sinh không phải là 
một đặc tính được phú cho hay tập nhiễm được một cách đặc biệt mà 
chỉ là một đặc tính ngẫu nhiên theo những khác biệt tập nhiễm được 
khác. 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Khi bàn đến vẫn để này thì có hai nhóm hiện tượng khác nhau về 
bản chất rất lớn, thường bị nhằm lẫn với nhau, đó là tình trạng vô sinh 
của hai loài khi lai chéo với nhau lần đầu và tình trạng vô sinh của vật lai 
được tạo ra từ hai loài. 

Các loài thuần chủng đĩ nhiên có cơ quan sinh dục hoàn hảo, tuy 
vậy khi lai chéo, chúng không sinh được con hoặc rất ít con. Trái lại, ở vật 
laì, cơ quan sinh dục bị bắt lực về mặt chức năng, điều này có thể thẫy rõ 
ở những đặc điểm giống đực cả ở thực vật và động vật mặc dù bản thân 
cầu tạo cơ quan sinh dục thì hoàn hảo, điều này được xác nhận trên vì 
thể. Trong trường hợp đầu thì hai yêu tố sinh dục kết hợp để tạo thành 
phôi là hoàn hảo; trường hợp thứ hai thì yếu tố sinh dục hoặc không 
phát triển chút nào hoặc phát triển không hoàn chỉnh. Sự phân biệt này 
rất quan trọng khi chúng ta bàn đến nguyên nhân của tình trạng vô sinh, 
chúng là chung cho cả hai trường hợp. Sự phân biệt này có lé bị bỏ qua 
do người ta xem tình trạng vô sinh trong cả hai trường hợp là một khả 
năng đặc biệt vượt khỏi khả năng suy luận của chúng ta. 

Khả năng sinh sản của các biến chủng, đó là những dạng được biết 
và tín là xuất phát từ một tổ hiên chung mà khi lai chéo nhau thì cũng tạo 
ra con cháu có khả năng sinh sản, theo lý thuyết của tôi, có tầm quan 
trọng ngang với tình trạng vô sinh của các loài; bởi vì đường như chúng 
tạo ra một sự phân biệt rõ và rộng hơn giữa biến chủng và loài. 

Trước hết, nói về tình trạng vô sinh của các loài khi lai chéo và tình 
trạng vô sinh của các vật lai Không thể nghiền cứu một số hồi ký và 
công trình của hai nhà nghiên cứu tận tâm và đáng phục, là Kolreuter và 
Gartner, những người hầu như đã hiến trọn đời mình cho vấn để này, 
mà không có ấn tượng sâu sắc vẻ tính phố biến của một số mức độ của 
tình trạng vô sinh. Kolreuter làm cho quy luật này trở nên phổ biến; 
nhưng khi giải quyết vẫn để, trong 10 trường hợp mà ông thấy có hai 
đạng mà hầu hết các tác giả đều xem chúng là loài riêng biệt, hoàn toàn 
có thể sinh sản khi lai chéo với nhau, thì ông không ngại ngần xếp chúng 
là các biến chủng. Gartner cũng làm cho quy luật này phố biến như vậy; 
ông tranh luận về khả năng sinh sản của 10 trường hợp của ông 


258 


Sự lai giỗng 


Kolreuter. Nhưng trong 10 trường hợp này và nhiều trường hợp khác, 
ông Gartner cần thận đếm số hạt giống để chứng tỏ có tình trạng vô sinh 
ở mức độ nào đó. Ông luôn so sánh số hạt giống tối đa có được khi lai 
chéo hai loài và của vật lai với số hạt giống trung bình có được từ những 
loài bố mẹ thuần chủng trong tự nhiên. Nhưng có một nguyên nhân gây 
sai lầm nghiêm trọng mà tôi đưa ra ở đây: một cây được cho lai giống 
phải bị cất xén, và điều quan trọng hơn, chúng phải được cách ly để 
tránh côn trùng đem phần hoa đến từ cây khác. Phần lớn những cây mà 
ông Gartner thí nghiệm đều được trồng trong chậu và để trong phòng 
nhà của ông. Chính quả trình này chắc chắn gây tốn thương cho việc thụ 
phân, bởi vì ông Gartner đưa ra trong bảng kê của mình khoảng 20 
trường hợp ông đã cất xén, đã thụ phần nhân tạo với chính phấn hoa 
của chúng (ngoại trừ những trường hợp như cây họ đậu rất khó thao tác) 
và một nửa trong số 20 cây này suy giảm khả năng thụ phần ở mức độ 
nào đó. Hơn nữa, vì ông Gartner lai chéo lặp đi lặp lại cầy hoa anh thảo 
(primrose) với cầy anh thảo hoa vàng (£ø0sirp), mà chúng ta có lý do vững 
vàng để tin rằng chúng là hai biến chủng, thì chỉ có một hoặc hai lần là 
thành công trong việc có được những hạt giỗng sinh sản được; vì ông 
thấy cây hổ ngươi đỏ và xanh (Anasallis aruensis và coerulea), các nhà thực 
vật giỏi nhất xếp là các biễn chủng, khi lai chéo với nhau thì hoàn toàn 
vô sinh; và vì ông đi đến kết luận giếng nhau trong một số trường hợp 
tương tự khác cho nên tôi nghĩ chứng ta có thể được phép nghi ngờ liệu 
các loài khác có thực sự vô sinh như vậy không theo như ông Gartner. 
Một mặt, tình trạng vô sinh khi lai chéo giữa các loài khác nhau thì 
quá khác biệt về mức độ và biến đối dẫn theo một cách không nhận biết 
được, và mặt khác, việc sinh sản của các loài thuần chủng thì quá đễ bị 
ảnh hưởng bởi nhiều hoàn cảnh khác nhau đến nỗi thực tế rất khó nói ở 
đâu mà việc sinh sản hoàn hảo chấm đứt và tình trạng vô sinh bắt đầu. 
Tôi nghĩ không thể nào đòi hỏi những bằng chứng về việc này tốt hơn 
những bằng chứng mà hai nhà quan sát có kinh nghiệm nhất còn sống, 
đó là hai ông Kolreuter và Gartner đã đi đến những kết luận hoàn toàn 
đối nghịch nhau trên cùng những loài rất giỗng nhau. Cũng phải đưa ra 


259 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nhiều tài liệu nhất để so sánh — nhưng ở đây tôi không có đủ chỗ để đi 
vào chỉ tiết - bằng chứng do những nhà thực vật học giỏi nhất của chúng 
ta đưa ra về việc một số đạng còn nghí ngờ có nên được xếp là loài hay là 
biến chủng không đựa vào khả năng sinh sản của các con lai khác nhau 
hoặc theo cùng một tác giả, dựa vào những thực nghiệm qua nhiều năm 
khác nhau. Như vậy, người ta cũng có thể chỉ ra rằng khả năng sinh sản 
hay vô sinh cũng không có khả năng giúp phân biệt giữa loài và biến 
chủng, rằng những bằng chứng từ nguồn tài liệu này ngày càng mất đi 
và cũng không chắc chắn giống như những bằng chứng vẻ sự khác biệt 
trong cầu tạo cơ thể và thể chất. 

Vẻ vẫn để vô sinh của những con lai trong những thế hệ tiếp theo; 
mặc dù Gartner có thể nuôi trỗng một số con lai, cần thận tránh cho 
chúng không bị lai chéo với những loài thuần chủng qua sáu hoặc bảy 
thế hệ, có trường hợp qua 10 thế hệ nhưng ông ta vẫn thừa nhận rằng 
khả năng sinh sản vẫn không tăng lên mà thường là giảm đi rất nhiều. 
Tôi không nghi ngờ về việc này thường xảy ra và về việc khả năng sinh 
sản thường giảm đi một cách đột ngột trong vài thế hệ đầu Hên. Tuy vậy 
tôi ñn rằng trong những thí nghiệm kể trên thì khả năng sinh sản bị 
giảm đi đo một nguyên nhân độc lập, đó là, do việc lai chéo giữa những 
cá thể có quan hệ gần gũi. 

Tôi đã thu thập một số lớn những bằng chứng cho thấy rằng việc lai 
chéo gần làm giảm khả năng sinh sản và ngược lại, việc lai chéo ngẫu 
nhiên với một cá thể hoặc với một biến chủng khác biệt làm tăng khả 
năng sinh sản, những bằng chứng này cũng cho thấy rằng tôi không 
nghi ngờ việc các nhà chăn nuôi đều tin như vậy là đúng đắn. Những 
người làm thí nghiệm thường chỉ trỗổng một ít cây lai; và cũng như các 
loài bố mẹ chúng hay các cây lai khác có quan hệ gần gũi, chúng thường 
mọc lên trong cùng một khu vườn, người ta thường ngăn không cho côn 
trùng lai vãng trong mùa ra hoa cho nên các cây lai, trong từng thẻ hệ, 
thường thụ phân bằng chính phần hoa của chúng; và tôi tin rằng điều 
này chắc chắn có hại cho khả năng sinh sản của chúng mà khả năng này 


L‹ ~ ” Ấ ^ £ h ' ⁄ Am SN % ` + ` ` 
vốn đã bị yêu do nguôn gốc con lai của nó. Tôi càng tin vào điều này nhờ 


260 


Sự lai giống 


một phát biểu nổi tiếng lặp đi lặp lại của Gartner, đó là, dù những cây lai 
kém khả năng sinh sản nhưng nếu được thụ phần nhân tạo với phẫn 
hoa lai cùng loại thì khả năng sinh sản của chúng đôi khi tăng lên một 
cách rõ rệt và tiếp tục gia tăng, mặc dù việc làm này thường gây ra 
những tác động có hại. Hiện nay trong việc thụ phẫn nhân tạo, người ta 
thường lẫy ngẫu nhiên phẫn hoa từ bao phần của hoa khác (theo tôi biết 
từ những kinh nghiệm của bản thân) cũng như từ bao phẫn của bản 
thân hoa được thụ phẫn; vì vậy mà có được việc thụ phần chéo giữa hai 
hoa, mặc dù có lẽ trên cùng một cây. Hơn nữa, bất cứ khi nào mà thí 
nghiệm trở nên phức tạp thì một người quan sát cần thận như Gartner ắt 
phải cắt xén những cây lai của mình, điều này bảo đảm trong từng thế hệ 
có sự lai chéo với phẫn hoa từ một hoa khác, hoặc trong cùng một cây 
hoặc từ cày khác có cùng bản chất lai. Và đo đó, tôi tín rằng nhờ việc 
tránh lai chéo gắn mà người ta có đậu Crinum capense thụ phấn với loài 
đậu C, reoolutum tạo ra được một cây mà (ông nói) tôi chưa bao giờ thầy 
việc thụ phần tự nhiên xảy ra như vậy”. Vì vậy ở đây chúng ta thấy một 
khả năng sinh sản hoàn hảo khi lai lần đầu giữa hai loài khác nhau. 
Trường hợp loài đậu Criữmưmn làm tôi liên hệ đến một hiện tượng rất 
đơn giản, đó là việc có những cây riêng biệt ở một số loài Lobeliz và tất cả 
các loài thuộc giống thuỷ tiên (Hippeasrum), chúng có thể thụ phấn dễ 
hơn rất nhiều với phân hoa của những loài riêng biệt khác so với phần 
hoa của chính bản thân nó. Người ta đã thấy rằng những cây này có thể 
tạo hạt với phần hoa từ những loài khác biệt mặc đù chứng hoàn toàn 
không có khả năng sinh sản với phân hơa của chính nó, trong khi phân 
hoa của chúng hoàn toàn tốt bởi vì chúng có thể thụ phân được với 
những loài khác. Vì vậy mà một số cây riêng biệt và mợi cá thể của một 
số loài thực sự có thể lai giống đế đàng hơn nhiều so với việc chúng tự 
thụ phấn! Ví dụ, một củ loài Hippeastrum aulicum tạo ra bỗn bông hoa, ba 
bông được thụ phần bằng phân của chính nó, bông thứ tư sau đó được 
thụ phán bằng phấn của một cây lai tạp có nguồn gốc từ ba loài riêng 
biệt khác: kết quả là “các noãn của ba bông hoa đầu tiên sau đó ngưng 
phát triển, vài ngày sau thì hỏng hoàn toàn, trái lại, quả được tạo ra từ 


261 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


phần hoa của những cây lai thì phát triển mạnh mẽ, chín nhanh, tạo ra 
hạt tốt, hạt này đã mọc đễ dàng”. Trong một lá thư gửi cho tôi vào năm 
1839, ông Herbert nói rằng lúc đó ông đã tiến hành thí nghiệm trong 
năm năm, và ông tiếp tục tiến hành vài năm sau nữa và luôn có cùng 
một kết quả. Những kết quả này cũng được các người quan sát khác xác 
nhận trong trường hợp của giỗng thuỷ tiên (Hippeastrum) với những 
chủng phụ của nó, và trong trường hợp một số giống khác như Lobelin, 
Passtflora uà Verbascum. Mặc dù trong những thí nghiệm này thì cây có vẻ 
hoàn toàn khỏe mạnh, và mặc đù noãn và phần của cùng một hoa hoàn 
toàn tốt đối với loài khác thế nhưng chúng lại bất toàn về mặt chức năng 
khi chúng tự tác động lẫn nhau vì vậy chúng ta phải luận ra rằng những 
cây này đã ở trong tình trạng không bình thường. Tuy nhiên, những 
hiện tượng này cho thấy rằng khả năng sinh sản của loài khi lai chéo với 
nhau so với việc cũng các loài đó khi tự thụ phấn ít nhiều đôi khi phụ 
thuộc vào những nguyên nhân không đáng kể và huyền bí. 

Việc thí nghiệm thực tế của các nhà làm vườn, mặc dù không có tính 
chính xác của khoa học nhưng cũng đáng được quan tâm. Một điều rất 
nổi Hềng là các loài Pelargonium, Puchsia, Calceolaria, Peturia, Rhododendron 
v.v... đã được lai chéo theo một cách rất phức tạp vậy mà cây lai của 
chúng tạo hạt một cách đễ đàng. Ví dụ, ông Herbert chấc chắn rằng cây 
lai từ hai loài là Calceolaria tntegrifolia và plantaginea, hai loài này rất khác 
nhau về cách phát triển, “bản thân nó sinh sản cũng tốt giỗng như nó là 
một loài tự nhiên từ vùng núi Chile”. Tôi đã cỗ công để tìm hiểu chắc 
chắn về mức độ sinh sản của một số cây lai tạp của cây đỗ quyên 
(Rhododendron), và tôi bảo đảm rằng phần lớn chúng sinh sản rất tốt. Ví 
dụ, ông C. Noble có thông báo cho tôi rằng ông ta trồng được những gốc 
ghép từ một cây lai giữa loài Rhoảd. Ponticuưm ouà Catauubrense, và cây ]a1 này 
“tạo hạt cũng đễ đàng như người ta tưởng”. Nếu những cây lai, khi được 
xử lý khá tốt, tiếp tục giảm dẫn khả năng sinh sản qua từng thế hệ, như 
ông Gartner tin như vậy, thì những người chăm sóc vườn trơm ắt phải 
biết rõ hiện tượng này. Những người làm vườn tạo ra những mảnh đất 
lớn cho những cây lai cùng loại, riêng bản thân việc này được xử lý khá 


262 


Sự lai giống 


tốt bởi vì nhờ yếu tố côn trùng mà những cá thể lai của cùng một biến 
chủng được thụ phần chéo thoải mái với nhau và nhờ vậy tránh được tác 
hại của việc giao phối gần gũi. Ái cũng có thể tự làm cho mình tín về tác 
động của yếu tô côn trùng bằng cách xem xét hoa của các loại cây đỗ 
quyên lai mất khả năng sinh sản nhiều hơn thì thấy chúng không có 
phần hoa nhưng trên đầu nhuy của chúng thì có đẫy phần hoa được 
mang đến từ các hoa khác. 

Về phía động vật thì số lượng thí nghiệm được thực hiện cấn thận ít 
hơn nhiều so với thực vật. Nếu có thể tín tưởng vào sự sắp xếp theo hệ 
thống của chúng ta, nghĩa là nếu các chủng động vật khác biệt nhau 
giông như ở thực vật thì chúng ta có thể luận ra rằng động vật mà càng 
tách biệt nhau trong bậc thang tự nhiên thì càng có thể đễ đàng lai chéo 
với nhau hơn so với thực vật; nhưng tôi nghĩ bản thân con lai thì mất khả 
năng sinh sản nhiều hơn. Tôi băn khoăn không biết có trường hợp nào 
con vật lai có khả năng sinh sản tốt được chứng minh là có căn cứ hoàn 
toàn không. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng, đo ít có con vật nào mà phát 
triển thoải mái trong điều kiện nuôi nhốt cho nên ít có thí nghiệm nào 
được tiến hành cho tốt được: ví dụ, một con chim hoàng yến được lai 
chéo với 9 loài chim sẻ khác, nhưng vì không có loài nào trong 9 loài này 
phát triển thoải mái trong điều kiện nuôi nhốt cho nên chúng ta không 
có quyền mong rằng lần lai chéo đầu tiên giữa chúng với chim hoàng 
yến, nghĩa là con lai của chúng, phải có khả năng sinh sản tốt. Một lần 
nữa, về vẫn đề khả năng sinh sản ở các thể hệ tiếp theo của các con vật 
lai mắn đẻ hơn, tôi hầu như không biết một trường hợp nào mà trong đó 
người ta tạo ra được hai gia đình con vật lai cùng lúc từ bố mẹ khác nhau 
nhờ vậy mà tránh được tác động có hại của việc giao phối gần gũi. 
Ngược lại, anh em và chị em thường được lai chéo nhau trong từng thế 
hệ kế tiếp nhau, điều này ngược với lời khuyên mà mọi người chăn nuôi 
lúc nào cũng lặp đi lặp lại. Trong trường hợp này thì người ta không 
ngạc nhiên chút nào khi tình trạng mất khả năng sinh sản của con vật lai 
ngày càng gia tăng. Nếu chúng ta làm như vậy thì chấc chắn sẽ mất nòi 
vật nuôi chỉ sau một vài thế hệ. 


265 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Mặc dù không biết có trường hợp nào mà con vật lai có khả năng 
sinh sản tốt được chứng minh là có căn cử nhưng tôi có lý do để tin rằng 
những con lai từ loài Cerowlus 0agtnalis với loài Re£uesi, từ loài Phastanus 
colchicus với loài D. torquatus và với loài P. 0erstrolor thì có khả năng sinh 
sản rất tốt. Những con lai từ loài ngỗng thường với ngỗng Trung Quốc 
(A. cụgnoides), là những loài rất khác biệt đến nỗi chúng được xếp thành 
những chủng riêng biệt, thường được gây giống ở nước này với một 
trong hai bỗ mẹ thuần chủng hoặc trong trường hợp đơn giản thì gây 
giống giữa chúng với nhau. Ông Eyton cũng có được những kết quả như 
vậy, ông đã nuôi được hai con lai từ cùng bỗ mẹ nhưng từ hai lứa ấp 
khác nhau; và từ hai con này ông đã nuôi được không ít hơn tám con lai 
(cháu của những con ngỗng thuần chủng) từ một tổ. Tuy nhiên ở Ấn Độ 
thì những con ngống lai chéo như thê này phải có khả năng sinh sản 
nhiều hơn bởi vì nhờ có hai người am hiểu có khả năng nổi bật, đó là ông 
Blyth và thuyền trưởng Hutton! mà tôi tin chắc rằng toàn bộ các bẩy 
ngỗng lai này được nuôi ở nhiều nơi trong nước và do người ta nuôi 
chúng để sinh lợi mà ở đó người ta không còn thấy các loài bố mẹ thuần 
chủng của chúng nữa cho nên chúng phải sình sản rất tốt. 

Một học thuyết có nguồn gốc từ Pallas được phần lớn các nhà tự 
nhiên học hiện đại chấp nhận, đó là, hầu hết các động vật nuôi của 
chúng ta đều có nguồn gốc từ hai hoặc nhiều hơn các loài nguyên thuỷ 
trộn lẫn nhau do hiện tượng lai chéo. Theo quan điểm này thì các loài 
nguyên thuỷ, hoặc ban đâu phải đã tạo ra được những con vật lai sinh 
sản rất tốt, hoặc những con vật lai trong những thế hệ tiếp theo trở nên 
sinh sản rất tốt trong điều kiện thuần hoá. Theo tôi, khả năng thứ hai là 
đễ xảy ra nhất và mặc dù không đựa vào một bằng chứng cụ thể nào cả 
tôi vẫn tin rằng đó là sự thật. Ví dụ, tôi tín rằng chó nhà của chúng ta có 
nguồn gốc từ vài đòng chó hoang; tuy vậy, có lẽ ngoại trừ một số chó 
nhà bản địa ở Nam Mỹ, tất cả chúng đều có khả năng sinh sản; và phép 
loại suy làm tôi rất nghỉ ngờ việc một số loài nguyên thuỷ ban đầu sinh 
trưởng một cách tự do với nhau và tạo ra những con lai có khả năng sinh 


! Frederick Wollaston Hutton (1836-1905): nhà khoa học, người Anh. 


264 


Sự lai giống 


sản tốt. Vì vậy, một lần nữa chúng ta có lý do để tín rằng loài bò Ấn Độ 
có bướu và loài bò châu Âu hoàn toàn có thể sinh sản với nhau; nhưng từ 
những trao đối giữa tôi và ông Blyth, tôi nghĩ rằng chúng phải được xem 
là những loài riêng biệt. Dựa theo quan điểm này về nguồn gốc của các 
động vật nuôi thì chúng ta hoặc phải từ bỏ niềm tin về việc mất khả 
năng sinh sản của các loài động vật khác biệt khi lai chéo với nhau, hoặc 
chúng ta phải xem tình trạng vô sinh không phải là một tính chất không 
thể tây rửa được mà phải xem nó là một khả năng bị mắt đi do thuần 
hoả. 

Tóm lại, xem xét tất cả các hiện tượng đã được tìm hiểu chắc chắn về 
việc lai chéo ở thực vật và động vật, người ta có thể kết luận rằng mức độ 
vô sinh, cả ở vật đem lai lần đầu và ở con lai, là một kết quả cực kỳ phổ 
biến nhưng theo kiến thức của chúng ta hiện nay thì điều này không 
được xem là tuyệt đổi phổ biến. 


Những quy luật điều khiển sự vô sinh ở vật đem lai lần 
đầu và ở những con lai 

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn những hoàn cảnh và những 
quy luật điều khiển tình trạng vô sinh ở vật đem lai lần đầu và ở con lai. 
Mục đích chính là để xem có hay không có những quy luật cho thấy rằng 
các loài được phú cho khả năng này một cách đặc biệt để ngăn cản 
chúng lai tạp và hoà trộn lẫn nhau. Những quy luật và kết luận sau đây 
được chủ yếu rút ra từ nghiên cứu đáng phục của Gartner về lai giỗng ở 
thực vật. Tôi đã chú ý rất nhiều để khẳng định những quy luật này có 
thể áp dụng cho giới động vật đến mức nào và trong khi xem thử kiến 
thức của chúng ta về lai giống động vật ít ỏi đến mức nào thì tôi ngạc 
nhiên khi thấy rằng cũng những quy luật đó có thể áp dụng cho cả hai 
giới. 

Một điều hoàn toàn hiển nhiên là mức độ sinh sản, của cả vật đem 
lai lần đầu lẫn của con lai, tăng dần từ số không đến mức hoàn hảo. Sự 
tiến triển từ thấp lên cao này tồn tại dưới nhiều hình thức kỳ đị làm 
chúng ta phải ngạc nhiên nhưng chỉ có thể nêu ra ở đây một phác thảo 


265 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


tối thiểu nhất về các bằng chứng. Khi phần hoa của một cây thuộc một 
họ này được đặt vào bầu nhuy cây thuộc một họ khác biệt thì nó không 
tạo ra một tác động gì hơn so với chất bụi vô cơ bám vào. Từ mốc là khả 
năng sinh sản tuyệt đối không có mà tiến dẫn lên, phần hoa của các loài 
khác nhau trong cùng một giống đặt vào bầu nhuy của một loài khác, 
làm tăng dân số hạt giống được tạo ra đến mức gần hoặc thậm chí hoàn 
toàn hoàn hảo trong khả năng sinh sản; và như chúng ta đã thấy, trong 
một số trường hợp bắt thường, đạt đến mức thừa, vượt quá khả năng mà 
phấn hoa của chính cây đó tạo ra. Trong bản thân những cây lai cũng 
vậy, có một số cây không bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ tạo được một 
hạt có khả năng sinh sản dù với phấn hoa của bố mẹ thuần chủng: 
nhưng một số trong những trường hợp này người ta phát hiện những 
đâu vết đầu tiên của khả năng sinh sản do phấn hoa của bố mẹ thuần 
chủng làm cho hoa của cây lai héo nhanh hơn bình thường, và chúng ta 
biết rằng việc hoa mà héo sớm là dấu hiệu của thụ tình mới chớm. Từ 
mức độ hoàn toàn không có khả năng sinh sản này mà tiền lên, chúng ta 
có những cây lai tự thụ tĩnh tạo ra số hạt giỗng ngày càng nhiều để đạt 
đến mức hoàn hảo. 

Vật lai từ hai loài, những loài mà rất khó lai chéo và hiểm khi tạo ra 
con cái, thì thường rất khó sinh sản. Nhưng quan hệ song song giữa việc 
khó lai lần đầu và tình trạng vô sinh của các vật lai được tạo ra theo cách 
như vậy - hai loại bằng chứng này thường nhằm lẫn với nhau - không có 
nghĩa hoàn toàn tuyệt đối. Nhiều trường hợp trong đó hai loài thuần 
chủng được kết hợp với nhau theo một cách không bình thường để tạo 
ra rất nhiều con lai nhưng những con lai này hoàn toàn không có khả 
năng sinh sản. Trái lại, có những loài rất hiếm khi có thể lai chéo với 
nhau hoặc lai chéo cực kỳ khó khăn nhưng cuối cùng khi đã tạo ra được 
con lai thì chúng rất đễ sinh sản. Thậm chí trong cùng một giống, ví dụ 
trong giống hoa cẩm chướng (Dianfhus), hai trường hợp đối nghịch này 
cùng xảy ra. 

Khả năng sinh sản của cả vật đem lai lần đầu lẫn con lai đều đế by tác 


động của những yếu tố không thuận lợi hơn so với khả năng sinh sản 


266 


Sự lai giỗng 


của các loài thuần chủng. Nhưng mức độ của khả năng sinh sản vốn dễ 
biến đổi thì giống nhau; bởi vì không phải lúc nào cũng có kết quả giỗng 
nhau khi cũng hai loài đó đem lai chéo nhau trong cùng hoàn cảnh bởi vì 
kết quả còn phụ thuộc một phần vào thể tạng của cá thể khi được chọn 
làm thí nghiệm. Với cây lai cũng vậy, bởi vì người ta thấy rằng khả năng 
sinh sản ở những cá thể mọc lên từ những hạt nằm cùng một bao, tiếp 
xúc cùng một điều kiện sống thì khác nhau rất nhiều. 

Thuật ngữ s/sfematic affinity (mỗi quan hệ có tính hệ thống) có nghĩa 
là sự giỗng giữa các loài về cầu tạo cơ thể và vẻ thể tạng, nhất là những 
bộ phận có tầm quan trọng cao về mặt sinh lý và những bộ phận không 
khác nhau lắm giữa các loài có quan hệ với nhau. Hiện nay khả năng 
sinh sản của các vật đem lai lần đầu và của các vật lai mà chúng tạo ra 
phần lớn là do mỗi quan hệ có tính hệ thống này điều khiển. Điều này 
thể hiện rõ ở những vật lai giữa những loài mà các nhà phân loại học xếp 
thành các họ riêng biệt, là những vật lai không bao giờ có thể nuôi trồng 
được; và ngược lại, ở những loài có quan hệ rất gần gũi có điểu kiện 
thuận lợi để kết hợp với nhau. Nhưng sự phù hợp giữa mối quan hệ có 
tính hệ thông và điều kiện thuận lợi cho việc lai chéo không có nghĩa 
hoàn toàn tuyệt đối. Người ta có thể chỉ ra nhiều trường hợp về các loài 
có quan hệ rất gần gũi nhưng sẽ không kết hợp với nhau được hoặc nếu 
có thì cực kỳ khó khăn, và ngược lại, có những loài rất khác biệt nhưng 
kết hợp với nhau rất dễ đàng. Trong một họ có thể có một giống, ví dụ 
giống hoa cẩm chướng, trong đó có rất nhiều loài đễ đàng lai chéo với 
nhau; còn các giống khác, ví dụ giống Sởene, dù những nỗ lực kiên trì 
nhất cũng không thể tạo ra được một vật lai giữa những loài cực kỳ gần 
gũi. Thậm chí trong cùng một giống, chúng ta cũng gặp sự khác biệt như 
vậy; ví dụ, nhiều loài thuộc giống NicoHana đã được lai chéo một cách 
rộng rãi hơn so với các loài của bất kỳ giống nào khác; nhưng ông 
Gartner thấy rằng loài N. acwminata, nó không phải là một loài riêng biệt 
nhưng không gây thụ phấn cho, hoặc cũng không được thụ phấn từ 
không ít hơn 8 loài khác thuộc giống Nicotiana. Người ta có thể đưa ra rất 
nhiều bằng chứng tương tự. 


267 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Không ai có thể chỉ ra loại khác biệt nào cũng như mức độ khác biệt 
là bao nhiêu về một tính trạng có thể biết được nào đó là đủ để ngăn 
không cho hai loài lai chéo với nhau. Người ta có thể chỉ ra rằng có 
những cây rất khác nhau về cách thức phát triển và dáng vẻ chung, các 
bộ phận của hoa thì rất khác biệt, thậm chí khác ở phẫn hoa, ở quả và ở 
lá mẫm, lại có thể lai chéo với nhau. Cây lâu năm và cây chỉ mọc một 
năm, cây thường xanh và cây sớm rụng lá, cây sống ở những vùng khác 
nhau và thích nghi với những khí hậu cực kỳ khác biệt lại thường có thể 
lai chéo với nhau một cách đễ đàng. 

Tôi muốn nói về sự lai chéo tương hỗ giữa hai loài, ví dụ, một con 
ngựa giống đem lai lần đầu với một con lừa cái rồi sau đó là một con lừa 
đực với một con ngựa cái: lúc đó người ta có thể gợi hai loài này được lai 
chéo hỗ tương. Có một sự khác biệt rất lớn về khả năng lai chéo hỗ tương. 
Những trường hợp như vậy rất quan trọng vì nó chứng minh rằng khả 
năng để cho hai loài có thể lai chéo với nhau thường độc lập hoàn toàn 
với sự thích nghỉ có tính hệ thông của chúng hoặc với bát kỳ str khác biệt 
nào có thể nhận biết được về câu tạo cơ thể của chúng. Mặt khác, những 
trường hợp này cho thấy một cách rõ ràng rằng khả năng lai chéo gắn 
liên với những khác biệt về thể tạng mà chúng ta không thể cảm nhận 
được và bị giới hạn trong phạm vi hệ sinh dục. Sự khác nhau về kết quả 
lai tương hỗ giữa hai loài từ lâu đã được Kolreuter quan sát. Xin đưa ra 
một ví dụ: loài Mirabilis jdlappa có thể thụ phần để đàng với phần hoa của 
loài MI. lonsrffora và những cây lai được tạo ra từ đó có đủ khả năng sinh 
sản; nhưng ông Kolreuter đã thử hơn 200 lẫn, trong suốt 8 năm, để thụ 
phần hỗ tương giữa loài M. longrffora với phân hoa của loài MI. /alappa mà 
lại hoàn toàn thất bại. Người ta cũng có thể đưa ra các trường hợp đáng 
chú ý tương tự. Ông Thuret đã quan sát những hiện tượng tương tự Ở 
một số loài rong biển hay là tảo thạch y. Hơn nữa ông Gartner đã thấy 
rằng sự khác nhau về khả năng lai chéo hỗ tương ở mức độ ít thì rất 
thường gặp. Ông ta đã quan sát điều này ngay giữa những dạng có quan 
hệ quá gân gũi với nhau (ví dụ loài Afatthiola annua và glaba) đến nỗi 
nhiều nhà thực vật học xếp chúng là biến chủng. Một hiện tượng cũng rất 


268 


Sự lai giống 


đáng chú ý, đó là những cây lai từ việc lai chéo hỗ tương, mặc dù đi nhiên 
chúng là sản phẩm của việc kết hợp giữa hai loài rất giống nhau trong đó 
có một loài sẽ là cha và một loài sẽ là mẹ, vậy mà chúng thường khác 
nhau về khả năng sinh sản có khi nhỏ nhưng đồi khi rất lớn. 

Một số quy luật đơn giản khác có thể rút ra từ nghiên cứu của ông 
Gartner: ví đụ, một số loài có khả năng nổi bật trong việc lai chéo với 
các loài khác; một số loài khác trong cùng một chủng thì có khả năng 
nổi bật trong việc làm cho thế hệ con lai giống với chúng, nhưng hai 
khả năng này không nhất thiết đi cùng với nhau. Một số cây lai thay vì 
như thông thường sẽ có những tính trạng trung gian giữa bố mẹ, 
chúng lại thường rất giỗng với một trong hai, bỗ hoặc mẹ; và những 
cây lai như vậy, mặc dù bên ngoài thì rất giống với loài bố mẹ thuẫn 
chủng của nó, lại là vô sinh hoàn toàn, ngoại trừ một số ngoại lệ hiểm 
mặp. Những cây lai mà cấu tạo cơ thể ở trạng thái trung gian giữa bố và 
mẹ thì tình hình cũng như vậy ngoại trừ những cá thể bất thường hoặc 
ngoại lệ, chúng rất giỗng với một trong hai bỗ mẹ thuần chủng của nó, 
những cây lai này hầu như luôn là vô sinh hoàn toàn, ngay cả trong 
trường hợp những cây lai khác, những cây này phát triển từ những hạt 
của cùng một quả, lại có khả năng sinh sản đáng kể. Những bằng 
chứng này cho thấy khả năng sinh sản phụ thuộc hoàn toàn vào sự 
giống nhau về hình thức bên ngoài giữa chúng với một trong hai bố mẹ 
như thế nào. 

Khi xem xét những quy luật hiện nay đưa ra, những quy luật chỉ 
phối khả năng sinh sản của vật lai đầu tiên và con lai, chúng ta sẽ thấy 
rằng những sinh vật được xem là những loài riêng biệt và là loài tốt, kết 
hợp với nhau thì khả năng sinh sản của chúng tiến dần từ không cho 
đến hoàn hảo hoặc thậm chí là quá mức trong một số trường hợp. Khả 
năng sinh sản này ngoài việc chúng nhạy cảm một cách rõ ràng với 
những điều kiện thuận lợi và không thuận lợi, chúng bẩm sinh đã dễ 
biến đổi. Khả năng sinh sản này không phải ở mức độ giỗng nhau ở 
những vật đem lai đâu tiên và những con lai được sinh ra từ đó. Khả 
năng sinh sản này không liên quan với mức độ giỗng về hình thức bên 


269 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


ngoài với bố hoặc mẹ chúng. Và cuối cùng, khả năng lai chéo lần đầu 
giữa bất kỳ hai loài nào không phải lúc nào cũng bị chỉ phối bởi sự thích 
nghĩ có tính hệ thống hay mức độ giống nhau của chúng. Nhận định 
cuối cùng này được chứng minh rõ ràng nhờ việc lai chéo tương hỗ giữa 
hai loài bời vì tuỳ theo loài nào được làm bố hoặc làm mẹ mà thường có 
một số khác biệt, và thường những khác biệt này có thể rất lớn, về khả 
năng tạo con lai. Hơn nữa những con lai được tạo ra từ việc lai chéo hỗ 
tương thường khác nhau về khả năng sinh sản. 

Thế thì có phải những quy luật đơn giản và phức tạp này cho thấy 
rằng các loài được phú cho khả năng vô sinh chỉ để ngăn không cho 
chúng trở nên hỗn độn trong tự nhiên? Tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì 
tại sao mức độ vô sinh lại quá khác biệt khi lai chéo các loài khác nhau 
mà những loài này thì tâm quan trọng của chúng cũng ngang nhau cần 
được giữ để không bị trộn lẫn nhau? Tại sao mức độ vô sinh lại vốn để 
biến đối trong các cá thể của cùng một loài? Tại sao một số loài thì đễ lai 
chéo nhưng những con lai của chúng thì hoàn toàn vô sinh; còn những 
loài khác lai chéo với nhau cực kỳ khó khăn nhưng lại tạo ra những con 
lai sinh sản khá tốt? Tại sao thường có sự khác biệt rất lớn vẻ kết quả khi 
lai chéo hỗ tương giữa hai loài? Thậm chí người ta có thể hỏi rằng có 
được phép tạo ra con lai hay không? Việc ban cho các loài một khả năng 
đặc biệt là tạo ra con lai rồi thì ngăn cản sự nhân giỗng chúng lên bằng 
các mức độ vô sinh, không chỉ hạn chế ở lần kết hợp đầu Hên của bố mẹ, 
có vẻ là một sự sắp đặt kỳ lạ. 

Mặt khác, với tôi, các quy luật và hiện tượng đã nói trước đây rõ ràng 
cho thấy rằng tính vô sinh của vật đem lai lần đầu và của con lai đơn 
giản chỉ là ngầu nhiên hoặc tùy thuộc vào những khác biệt mà chúng ta 
chưa biết, chủ yếu là ở hệ sinh đục của các loài được lai chéo. Sự khác 
biệt này có bản chất quá kỳ lạ và giới hạn đến nỗi khi lai chéo tương hỗ 
giữa hai loài thì yêu tố đực của bên này thường tác động đễ dàng lên yếu 
tô cái của bên kia nhưng ngược lại thì không được. Người ta yêu cầu nên 
đưa ra một ví dụ để giải thích rõ hơn về cái mà tôi nói rằng vô sinh có 
tính ngẫu nhiên đựa vào những sự khác biệt khác chứ không phải là một 


270 


Sự lai giỗng 


năng lực đặc biệt được phú cho. Bởi vì khả năng của một cây ghép hoặc 
mọc mâm lên một cây khác hoàn toàn không quan trọng cho sự phát 
triển của nó trong tự nhiên nên tôi cho là không ai cơi khả năng này là 
một năng lực ĐẶC BIỆT được phú cho mà sẽ thừa nhận nó là ngẫu nhiên 
do sự khác biệt về sự phát triển của hai cây. Có khi chúng ta biết được 
nguyên nhân làm cho cây này không chấp nhận cây kia, ví dụ do chúng 
khác nhau về tốc độ phát triển, gỗ cứng mềm khác nhau, chu kỳ và bản 
chất của nhựa cây v.v... nhưng nhiều trường hợp chúng ta không biết 
nguyên nhân. Kích thước hai cây rất khác nhau, một cây là thân mộc còn 
cây kia là thân thảo, một bên là cây thường xanh và một bên là cây rụng 
lá và thích nghỉ với điểu kiện khí hậu hoàn toàn khác nhau, tắt cả những 
yếu tố này không cản chúng ghép được với nhau. Đối với việc lai giống 
thì cũng như việc ghép cây vậy, khả năng này bị hạn chế do sự hoà hợp 
của cơ thể bởi vì không ai có thể ghép những cây thuộc về những họ 
hoàn toàn khác nhau được; và ngược lại, không phải lúc nào người ta 
cũng có thể ghép đễ đàng những cây thuộc những loài có quan hệ gần 
gũi nhau hoặc những cây thuộc các biễn chủng khác nhau trong cùng 
một loài. Nhưng cũng giống như trong lai giỗng, khả năng này không 
phải tuyệt đối chịu sự chi phối của sự hoà hợp của cơ thể. Mặc dù nhiều 
giống riêng biệt thuộc cùng một họ đã được ghép với nhau nhưng lại có 
nhiều loài thuộc cùng một giống lại không chấp nhận nhau được. Cây lê 
có thể ghép được dễ dàng lên cây mộc qua (4w#ce), mà nó được xếp là 
một giống riêng, hơn là lên cây táo, là cây thuộc cùng một giống. Thậm 
chí các biến chủng lê khác nhau thì khả năng ghép lên cây mộc qua cũng 
khác nhau. Tình hình tương tự cũng xảy ra khi ghép các biến chủng mơ 
và đào lèn một số biến chủng mận. 

Bởi vì Gartner đã thấy rằng đôi khi có một sự khác biệt bẩm sinh 
giữa những CÁ THỂ khác nhau trong hai loài khi đem lai chéo cho nên 
Sagaret tin rằng điều này cũng xảy ra giữa các cá thể khác nhau trong hai 
loài khi ghép với nhau. Cũng giống như trong lai chéo hỗ tương, khả 
năng tạo một hợp tử hoàn toàn không giống nhau thì trong việc ghép 
cây cũng tương tự; ví dụ cây lý gai (gøoseberry) không thể ghép lên cây lý 


271 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chua (curranf), trái lại cây lý chua thì ghép được lên cây lý gai mặc dù có 
khó khăn. 

Chúng ta đã biết rằng con lai bị vô sinh đo cơ quan sinh dục của 
chúng bắt toàn là một tình trạng khác hoàn toàn với việc khó hôn phối 
giữa hai loài thuần chủng, chúng có cơ quan sinh dục hoàn chỉnh, tuy 
vậy hai trường hợp riêng biệt này cũng tương đồng với nhau ở mức độ 
nào đó. Khi ghép cây cũng xảy ra những việc tương tự; bởi vì Thouin! đã 
thấy rằng ba loài của giống Robiria tạo ra hạt đễ dàng khi sống bằng rễ 
của chính nó và có thể ghép để đàng lên các loài khác nhưng khí ghép 
như thế thì không tạo hạt được. Ngược lại, một số loài của giống Sorbus 
khi ghép lên các loài khác thì tạo ra hạt gấp hai lần so với khi sống bằng 
rễ của chính nó. Hiện tượng này làm chúng ta nhớ lại trường hợp đặc 
biệt của loài thuỷ tiên, Lobelia v.v... chúng tạo hạt đễ hơn nhiều khi được 
thụ phẫn với phần của các loài khác sơ với tự thụ phần với chính phân 
hoa của nó. 

Như vậy chúng ta thấy rằng, mặc dù có sự khác biệt căn bản giữa 
một bên chỉ là sự đỉnh nhau của các cây ghép và một bên là là sự kết hợp 
hai vếu tố đực và cái trong hành ví sinh sản thể nhưng vẫn có sự tương 
đồng ở mức độ sơ đẳng trong việc ghép và lai chéo các loài khác nhau. 
Và do chúng ta phải xem những quy luật phức tạp và kỳ lạ đang chỉ phối 
khả năng giúp cho cây ghép được với nhau chì là ngẫu nhiên đựa vào 
những khác biệt mà chúng ta chưa biết trong hệ thực vật chơ nên tôi tin 
rằng những quy luật còn phức tạp hơn nữa đang chỉ phối khả năng của 
các con vật đem lai lần đầu cũng là ngẫu nhiên dựa vào những khác biệt 
mà chúng ta chưa biết, chủ yếu là ở hệ sinh sản của chúng. Trong cả hai 
trường hợp thì sự khác biệt này đều tuân theo, ở mức độ nào đó như 
người ta nghĩ, sự hoà hợp của cơ thể, là cái mà người ta muốn điễn tả tất 
cả những tương đỏng và khác biệt giữa các sinh vật. Những hiện tượng 
đó, với tôi, không có nghĩa là khó khăn ít hay nhiều khi ghép hoặc lai 
chéo các loài khác nhau là một khả năng được đặc biệt phú cho; những 


' Andre Thoưin (1746-1824): nhà sinh vật học, người Pháp. 


272 


Sự lai giếng 


khó khăn khi lai chéo để giúp trường tốn và Ổn định các sinh vật đặc 
hiệu có tầm quan trọng không khác gì việc ghép cây, nghĩa là nó không 


quan trọng gì cho sự sinh tồn của chúng. 


Những nguyên nhân gây vô sinh ở những vật đem lai 
lần đầu và ở con lai 

Bây giờ chúng la xem kỹ hơn về những nguyên nhân có thể có gây 
ra vô sinh ở vật đem lai lần đầu và ở con lai. Hai trường hợp khác nhau 
một cách căn bản bởi vì như đã nói, khi hôn phối hai loài thuần chủng, 
các yêu tố sinh dục đực và cái đều hoàn hảo, trái lại ở con lai thì bất toàn. 
Thậm chỉ trong trường hợp những vật đem lai lần đầu, khó khăn ít hay 
nhiều trong việc tạo thành hợp tử rõ ràng tùy thuộc vào một vài nguyên 
nhân riêng biệt, Đôi khí đó là sự bất khả về mặt cơ thể hợc làm cho yêu 
tố đực không thể chạm đến noãn, như trong trường hợp một loại cây có 
nhuy hoa quá dài làm cho các ống phần không thể chạm đến noãn được. 
Người ta đã thấy rằng khi đưa phấn hoa của một loài này vào đầu nhuy 
của các loài có quan hệ xa thì mặc dù ống phấn lỗi ra nhưng chúng 
không thể xuyên qua bề mặt nhụy hoa được. Hơn nữa, tuy yêu tố đực có 
thể chạm đến yếu tố cái nhưng không thể làm cho phôi phát triển được 
như trong trường hợp những thí nghiệm mà Thuret thực hiện trên tảo 
thạch y (Fuc?. Trong những trường hợp này chúng ta không thể giải 
thích gì hơn khi giải thích tại sao cây này không thể ghép vào cây khác. 
Nguyên nhân cuối cùng là phôi có thể được hình thành nhưng chết héo 
ngay từ gìai đoạn sớm. Mặc dù nguyên nhân cuối cùng này chưa được 
nghiên cứu đầy đủ nhưng từ những quan sát của ông Hewitt, là người 
rất kinh nghiệm trong việc lai chéo giống gà, đã trao đổi với tôi, tôi tin 
rằng phôi bị chết sớm là một nguyên nhân rất hay gặp gây vô sinh ở 
những vật đem lai lần đầu. Thoạt đầu tôi cũng bất đắc đi tin vào điều 
này bởi vì những con lai một khi đã được sinh ra thì thường khỏe mạnh 
và sống lâu như trong trường hợp con }a. Tuy nhiên những con lai trước 
và sau sinh được đặt trong môi trường khác nhau: khi sinh ra và sông 
trong vùng đất mà bố mẹ chúng sống được thì thường chúng ở trong 


273 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


điều kiện sống thích hợp. Nhưng một cơn lai thừa hưởng chỉ một nửa 
bản chất và thể tạng của mẹ nó, do đó trước khi sinh ra, khi chúng đang 
ở trong bụng mẹ hoặc trong trứng hoặc hạt giống mẹ chúng tạo ra, 
chúng có thể tiếp xúc với những điều kiện không thích hợp theo một 
mức độ nào đó và do đó chúng có thể chết đi ở giai đoạn sớm, nhất là 
những sinh vật quá non thì rõ ràng là nhạy cảm với những điều kiện 
sống không bình thường hoặc có hại. 

Về vẫn để vô sinh của con lai có cơ quan sinh dục phát triển chưa 
hoàn chỉnh thì lại là trường hợp hoàn toàn khác. Tôi đã từng thu thập 
được nhiều bằng chứng cho thấy là khi động vật và thực vật bị mang đi 
khỏi điều kiện sống tự nhiên của chúng thì hệ sinh đục của chúng cực kỳ 
để bị tác động. Đây thực sự là một rào cản cho việc thuần hoá động vật. 
Giữa chứng vô sinh đo những yếu tô tác động thêm vào như vậy và 
chứng vô sinh của vật lai có nhiều điểm tương đồng. Trong cả hai trường 
hợp thì chứng vô sinh không phụ thuộc vào sức khoẻ chung của cá thể, 
đôi khí cá thể đó có kích thước quá khổ hoặc rất sum sê. Trong cả hai 
trường hợp, chứng vô sinh xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau, trong cả hai 
thì yếu tố đực rất đễ bị ảnh hưởng nhưng có khi yếu tế cái bị ảnh hưởng 
nhiều hơn. Trong cả hai đều có xu hướng đi kèm với sự hoà hợp của cơ 
thể ở mức độ nào đó bởi vì toàn bộ một nhóm động vật hoặc thực vật bị 
làm cho bất lực do những điều kiện sống không bình thường và toàn bộ 
các nhóm thuộc một loài đều có xu hướng tạo ra những con lai vô sình. 
Trái lại, đôi khi có một loài trong số đó để kháng lại với những biến đổi 
lớn về điều kiện sống nhờ khả năng sinh sản không bị suy giảm và một số 
loài sẽ tạo ra được những con lai sinh sản được một cách khác thường. 
Không ai có thể nói được, ngoại trừ qua thực tế, rằng con vật cụ thể nào 
sẽ phát triển trong điều kiện nuôi nhốt hoặc cây nào sẽ tạo ra hạt dễ dàng 
trong điều kiện nuôi trồng; cũng không ai có thể nói được, ngoại trừ qua 
thực tế, rằng hai loài nào thuộc cùng một giống sẽ tạo ra được những con 
lai có khả năng sinh sản nhiều hay ít. Cuối cùng, khi một sinh vật được 
đặt trong điều kiện sống không quen thuộc với chúng qua vài thế hẹ thì 
chúng cực kỳ đễ biến đổi mà tôi tin rằng việc này là đo hệ sinh dục của 


271 


Sự lai giếng 


chúng đã bị ảnh hưởng, dù ở mức độ nhẹ hơn vô sinh. Đối với vật lai 
cũng vậy bởi vì vật lai qua nhiều thế hệ tiếp nối nhau thì chúng rất để 
biến đổi, việc này thì hầu hết các nhà thực nghiệm đã quan sát thấy. 

Như vậy chúng ta thấy rằng khi đặt sinh vật vào trong điều kiện 
sông mới, không quen thuộc và khi tạo ra những con lai bằng cách lai 
chéo không bình thường giữa hai loài thì hệ sinh dục sẽ bị chứng vô 
sinh tác động đến theo một cách giống nhau, điểu này không phụ 
thuộc vào tình trạng sức khỏe chung của cơ thể. Một bên là điều kiện 
sống thay đổi dù ở mức độ rất nhẹ mà chúng ta không đánh giá được 
và một bên là trường hợp của các vật lai, điều kiện sống bên ngoài 
không đổi nhưng cầu tạo cơ thể bị biến đổi do đó đã trộn lẫn hai cơ thể 
và thể tạng khác nhau thành một. Bởi vì chắc chắn không thể trộn hai 
cơ thể làm một mà không xảy ra những rối loạn về phát triển, về tác 
dụng định kỳ hoặc quan hệ qua lại giưa các bộ phận và cơ quan với 
nhau hoặc với điều kiện sống. Khi vật lai có thể tự mình phát triển 
được, chúng sẽ truyền cho con cháu của chúng từ thế hệ này sang thế 
hệ khác cùng một cầu tạo cơ thể được hoà trộn như vậy, và do vậy, 
chúng ta cũng không cần phải ngạc nhiên khi thấy chứng vô sinh, dù 
mức độ có biến đổi, hiểm khi giảm đi. 

Tuy nhiên cần phải thừa nhận rằng chúng ta không thể hiểu được 
một vài hiện tượng có liên quan đến chứng vô sinh của vật lai, ngoại trừ 
việc chúng ta dựa vào những giả thuyết mơ hồ, ví dụ, khả năng sinh sản 
không giống nhau của vật lai từ lai chéo tương hỗ, hoặc chứng vô sinh 
tăng lên ở những vật lai mà tình cờ và ngoại lệ, chúng rất giỗng với bố 
hoặc mẹ thuần chủng của nó. Tôi cũng không nguy biện khi cho rằng 
những điều kể trên đi vào gốc rễ của vẫn đề: người ta chưa đưa ra được lời 
giải thích tại sao một sinh vật khi đưa vào điều kiện sống không quen 
thuộc thì chứng bị vô sinh. Tất cả những việc tôi đã có chứng minh, đó là 
trong hai trường hợp, trên một số phương điện có liên quan, chứng vô 
sinh là một kết quả chung, - một bên là do điều kiện sống thay đối, một 
bên là do cấu tạo cơ thể bị biến đổi do hai cơ thể đang bị trộn lẫn nhau 
thành một. 


275 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Có thể việc này là kỳ khôi nhưng tôi cho rằng tính song song dẫn 
đến một loại bằng chứng rất khác nhưng có liên quan với nhau. Đó là 
một niềm tin lâu đời và rất phổ biễn mà tôi nghi là có cơ sở dựa vào 
một số bằng chứng đáng kể, cho rằng những biến đổi nho nhỏ của điều 
kiện sống thì có lợi cho mọi sinh vật. Chúng ta thấy những người nông 
dân và những người làm vườn làm việc này bằng cách thường xuyên 
trao đổi hạt giống, củ giống v.v... đến vùng đất hoặc vùng có khí hậu 
khác rồi đưa trở lại. Trong thời kỳ dưỡng bệnh của động vật chúng ta 
thấy rõ ràng tác đụng có lợi của việc thay đổi thói quen trong cuộc 
sông. Hơn nữa, có nhiều bằng chứng, cả động vật và thực vật, cho thấy 
rằng việc lai chéo giữa những cá thể rất khác nhau trong cùng một loài, 
nghĩa là giữa những cá thể thuộc về những chủng, những nòi phụ tạo 
ra con cháu rất mạnh khoẻ và mắn đẻ. Thực ra thì từ những bằng 
chứng được nói đến trong chương bốn, tôi tin rằng có một mức độ giao 
phôi không thể tránh được thậm chí đối với loài lưỡng tính, và việc 
giao phối gản gũi nhau qua nhiều thế hệ giữa các loài có quan hệ gần 
nhất, đặc biệt nếu xảy ra trong cùng một điều kiện sống thì luôn luôn tạo 
ra những con cháu yêu đuối và vô sinh. 

Vì vậy có lẽ một mặt thì những biến đối nho nhỏ về điều kiện sống 
thì có lợi cho mọi sinh vật và mặt khác thì việc lai chéo nho nhỏ, nghĩa là 
lai chéo giữa những con đực và con cái trong cùng một loài nhưng chúng 
đã biến đổi và hơi khác nhau một ít thì sẽ tạo ra con cháu khoẻ mạnh và 
mắn đẻ. Nhưng chúng ta đã thấy rằng những biến đổi lớn hơn hoặc 
những biến đổi đặc biệt thì thường làm cho sinh vật vô sinh ở mức độ 
nào đó; và việc lai chéo lớn hơn, nghĩa là lai chéo giữa con đực và con cái 
quá khác biệt hoặc khác nhau một cách đặc biệt thì tạo ra những con lai 
thường là vô sinh ở mức độ nào đó. Tôi không thể tín rằng tính song 


song này là một cái rủi hay là sự mắc lừa. 


276 


Sự lai giống 


Khả năng sinh sản của các biến chủng khi lai chéo và 
của con cháu của chúng 

Người ta có thể nhấn mạnh, xem đây là lý lẽ thuyết phục nhất, rằng 
cân phải có một số phân biệt cơ bản giữa loài và biến chủng, rằng phải có 
sai lầm nào đó trong những nhận xét nói trên, bởi vì các biễn chủng, mặc 
dù chúng khác nhau nhiều về hình thức bên ngoài nhưng lai chéo dễ 
dàng và tạo ra con cháu rất mắn đẻ. Tôi hoàn toàn thừa nhận đây là 
trường hợp bất biến. Nhưng nếu chúng ta xem các biến chủng được tạo 
ra trong tự nhiên thì ngay lập tức chúng ta vấp phải những khó khăn 
không hy vọng giải quyết được; bởi vì nếu tìm thấy hai biến chủng 
không thể sinh sản được khi kết hợp với nhau thì ngay lập tức phân lớn 
các nhà tự nhiên học đều xếp chúng là loài. Ví dụ, cây hỗ ngươi xanh và 
đỏ, cây anh thảo (primrose) và cây anh thảo hoa vàng (cørøslip) được nhiễu 
nhà thực vật học giỏi nhất xếp chúng là biến chủng, nhưng Gartner nói 
rằng chúng không sinh sản được khi lai chéo với nhau nên sau đó ông 
._ xếp chúng là các loài còn hỗ nghỉ. Nếu chúng ta cứ tranh cãi trong vòng 
luấn quấn vậy thì chắc chắn người ta sẽ phải thừa nhận khả năng sinh 
sản của các biễn chủng được tạo ra trong tự nhiên. 

Nếu chúng ta quay sang các biến chủng được tạo ra, hoặc được cho 
là được tạo ra nhờ thuần hoá thì chúng ta vẫn gặp những hoài nghi. Ví 
đụ, khi nói rằng giống chó Spi!z của Đức lai với loài cáo để hơn những 
giỗng chó khác, hoặc nói rằng một số giống chó nhà bản xứ Nam Mỹ 
không lai đễ đàng với chó châu Âu thì lời giải thích cho mọi người và có 
lẽ là lời giải thích đúng, đó là do những giống chó này có nguồn gốc từ 
một số loài nguyên thuỷ riêng biệt. Tuy nhiên, khả năng sính sản rất tốt 
của nhiều biến chủng thuần hoá tuy rất khác nhau về hình thức bên 
ngoài, ví dụ khả năng sinh sản của loài bổ câu và của cải bắp là một bằng 
chứng rõ ràng, đặc biệt hơn khi chúng ta suy nghĩ việc có nhiều loài mặc 
dù rất giống nhau nhưng khi lai chéo thì hoàn toàn vỏ sinh. Tuy nhiên, 
một số vẫn để ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các biến chủng 
thuần hoá thì không rõ ràng như lúc ban đầu chúng mới xuất hiện. Thứ 
nhất, có thể chỉ ra rõ ràng rằng chỉ đơn thuần khác nhau về bên ngoài 


277 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


giữa hai loài thì không quyét định việc vô sinh ít hay nhiễu khi lai chéo; 
chúng ta có thể áp dụng quy luật này đối với các biến chủng thuần hoá. 
Thứ hai, một số nhà tự nhiên nổi tiếng tín rằng việc thuần hoá lâu đài có 
xu hướng làm mất đi chứng vô sinh qua những thể hệ sau này của 
những con lai mà thoạt đầu chúng mắc chứng vô sinh chút ít thôi; và 
nếu đúng như vậy thì chắc chắn chúng ta không mong gì thầy được việc 
xuất hiện hoặc biến mất chứng vô sinh khi điều kiện sống không thay 
đối. Cuối cùng, và đây là điều đối với tôi là quan trọng nhất, việc tạo ra 
những giống vật nuồi và cây trồng mới qua sự chọn lọc có phương pháp 
hay vô ý thức của con người để sử dụng hay để giải trí: họ không muốn 
chọn lọc cũng không thể chọn lọc những khác biệt nho nhỏ trong hệ 
sinh dục hay những khác biệt về thể tạng khác có liên quan đến hệ sinh 
đục. Họ nuôi các biến chủng vật nuôi cây trồng của mình với những thức 
ăn giống nhau, chăm sóc chúng theo cùng một kiểu và không muốn thay 
đổi tập quán chung của chúng. Tự nhiên tác động chậm chạp và đồng 
nhất qua khoảng thời gian vô tận lên toàn bộ cơ thể sinh vật, theo bất kỳ 
cách nào miễn có lợi cho chính mỗi sinh vật; và như vậy, hoặc trực tiếp, 
hoặc có nhiều khả năng là gián tiếp hơn, tự nhiên thông qua sự tương 
quan mà biến đổi hệ sinh dục của các thế hệ về sau của bất kỳ loài nào. 
Thấy được sự khác nhau của hai quá trình chọn lọc này, của con người 
và của tự nhiên, chúng ta đừng ngạc nhiên về kết quả khác nhau của 
chúng. 

Cho đến nay tôi vẫn nói rằng khi lai chéo giữa các biến chủng thuộc 
cùng một loài thì chúng chắc chắn sinh sản được. Nhưng có vẻ tôi không 
thể chồng lại được những bằng chứng về tình trạng vô sinh trong những 
trường hợp mà tôi sẽ trình bày ngắn gọn sau đây. Những bằng chứng 
này ít nhất cũng có giá trị giống như những bằng chứng làm cho chúng 
ta tin về tình trạng vô sinh của vô số loài. Những bằng chứng này cũng 
có nguồn gốc từ những người làm chứng của bên chỗng đối, những 
người luôn xem sự mắn đẻ và vô sinh là những tiêu chuẩn an toàn để 
phân biệt các loài. Ông Gartner qua nhiều năm đã trồng một loại ngô 


thân lùn hạt vàng và một loại ngô thân cao hạt đỏ gần nhau trong vườn 


278 


Sự lai giếng 


của mình nhưng chúng không bao giờ lai chéo với nhau một cách tự 
nhiên mặc dù chúng có cơ quan sinh dục riêng biệt, Lúc đó, ông thụ 
phần cho 13 hoa của loại này bằng phấn của loại kia nhưng chỉ có một 
nhánh (head) tạo hạt và nhánh này tạo chỉ năm hạt. Thao tác trong 
trường hợp này không làm tốn thương cho cây vì chúng có hoa đực và 
cái rời nhau. Tôi tin không ai lại nghĩ rằng những biến chủng ngô này là 
những loài khác biệt nhau và điều quan trọng là những cây lai được tạo 
ra như vậy bản thân chúng sinh sản RẤT TÓT; vì vậy mà chính bản thân 
ông Gartner cũng không dám liều lĩnh xem hai biển chủng này là hai loài 
riêng biệt. 

Girou de Buzareingues! lai chéo ba biến chủng bầu cũng như cây 
ngô vậy, chúng có cơ quan sinh dục riêng biệt, và ông khẳng định rằng 
việc thụ phân cho chúng dễ hơn rất nhiều vì chúng rất khác nhau. Tôi 
không biết phải tin vào những thí nghiệm này đến mức nào nhưng 
những đạng được thí nghiệm như vậy thì được ông 5agaret, người sử 
dụng thử nghiệm về chứng vô sinh để phân loại, xếp là biến chủng. 

Trường hợp sau đây còn đáng chú ý hơn, và thoạt đầu không thể 
tin được; nhưng đây là kết quả của một số thí nghiệm kỳ lạ được ông 
Gartner, là một người quan sát rắt giỏi và cũng là người làm chứng của 
phía chống đối, thực hiện trong nhiều năm trên 9 loài của giống 
Verbascum, đó là các biến chủng thuộc cùng một loài của giỗng 
Verbascum vàng và trắng, khi lai chéo nhau thì tạo ít hạt hơn sơ với các 
biến chủng có màu như vậy được thụ phấn với phân của hoa có cùng 
màu như chúng. Hơn nữa, ông ta còn khẳng định rằng khi các biến 
chủng vàng và trắng thuộc cùng một loài được lai chéo với các biến 
chủng vàng và trắng của một loài KHÁC BIỆT thì nếu cùng màu với 
nhau chúng sẽ tạo ra nhiều hạt hơn so với khi chúng được lai khác 
màu. Những biến chủng của giỗng Vzrbascumr này chẳng khác gì nhau 
ngoài màu hoa và đôi khi người ta trồng được một giỗng này từ hạt của 
giống khác. 


' Louis Franeois Charles Girou de Buzareingues (1773-1856): nhà sinh lý và nông học, 
người Pháp. 


279 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Từ những quan sát mà tôi thực hiện trên một số giỗng cây thục quỳ 
(hollyhock) tôi có ý cho rằng chúng cũng là những bảng chứng tương tự 
nhau. 

Kolreuter, người mà tính chính xác được hầu hết những nhà quan 
sát sau này thừa nhận, đã chứng minh một hiện tượng đáng chú ý, đó là 
một biến chủng của cây thuốc lá để thụ phần khi lai chéo với các loài rát 
khác biệt hơn so với các biến chủng khác. Ông ta đã thí nghiệm trên năm 
đạng, mà thường được cho là biến chủng, và đã dùng một thử nghiệm 
khắt khe nhất, đó là lai chéo hỗ tương, và ông ta đã thây rằng những con 
lai của chúng sinh sản rất tốt. Nhưng có một trong năm biến chủng này, 
khi được dùng làm bố hoặc mẹ để lai với giống Nicoffiana giuHinosa, thì 
luôn luôn tạo ra những cây lai không đến nỗi vô sinh giỗng như cây lai 
tạo ra từ bốn cây còn lại lai chéo với cây N. glutinosa. Do vậy mà hệ sinh 
dục của giống cây này đã bị biến đổi theo một cách nào đó ở một mức 
nào đó rồi. 

Từ những bằng chứng này; từ những khó khăn rất lớn trong việc 
khẳng định khả năng sinh sản của các biến chủng trong trạng thái tự 
nhiên vì nếu không sinh sản được dù ở bắt kỳ mức độ nào người ta cũng 
thường xếp một biên chủng nào đó còn hỗ nghi là loài; từ việc con người 
chỉ đựa vào các tính trạng bên ngoài để chọn lọc mà tạo ra những biến 
chủng thuần hoá rất khác biệt và con người không muốn hoặc không thể 
tạo ra được những khác biệt về chức năng và những khác biệt còn bí ấn 
trong hệ sinh đục; từ những suy nghĩ và bằng chứng này làm cho tôi 
không nghĩ rằng khả năng sinh sản nói chung của các biến chủng được 
xem là một sự kiện có tính phổ quát hoặc nó tạo ra sự phân biệt căn bản 
giữa biến chủng và loài. Đối với tôi, khả năng sinh sản nói chung của các 
biến chủng không đủ để lật đổ quan điểm của tôi về vấn để vô sinh rất 
hay gặp, mặc dù không phải là hằng định, ở những vật đem lai lần đầu 
và ở con lai, quan điểm ấy là chứng vô sinh đó không phải là một khả 
năng đặc biệt trời phú mà chỉ là ngẫu nhiên dựa trên những biến đổi tập 
nhiễm được một cách chậm chạp nhất là những biến đối xảy ra ở hệ sinh 
dục của các đạng sinh vật được lai chéo. 


280 


Sự lai giống 


So sánh giữa loài lai và giống lai, không bàn đến khả 
năng sinh sản của chúng 

Người ta so sánh con cháu khi lai giữa các loài với con cháu khi lai 
giữa các biến chủng ở vài phương điện khác mà không phụ thuộc vào 
vân đề khả năng sinh sản. Gartner, người rất mong muốn có thể vẽ ra 
một ranh giới rạch rồi để phân biệt giữa loài và biến chủng, tìm ra được 
rất ít những khác biệt, và theo tôi, chúng hoàn toàn không quan trọng 
giữa cái gọi là loài lai (con cháu được tạo ra khi lai giữa các loài) và cái gọi 
là giống lai (con cháu được tạo ra khi lai giữa các biến chủng). Trái lại, 
chúng lại rất giống nhau về nhiều phương diện quan trọng. 

Tôi sẽ bàn về vẫn đề này ở đây một cách cực kỳ ngắn gọn. Sự khác 
biệt quan trọng nhất là, trong thế hệ đầu tiên, giống lai biến đổi nhiều 
hơn loài lai; nhưng ông Gartner thừa nhận rằng những loài lai từ 
những loài đã được trồng lâu đời thì thường biến đổi nhiền hơn trong 
thể hệ đầu tiên; và bản thân tôi đã thấy những trường hợp đáng chú ý 
thuộc loại này. Hơn nữa, ông Gartner thừa nhận rằng những loài lai từ 
những loài có quan hệ rất gần nhau thì đễ biến đổi hơn so với từ 
những loài rất khác biệt; và điều này cho thấy rằng sự khác nhau về 
mức độ biến đối dần dân biến mất. Khi các giống lai và các loài lai mắn 
đẻ được nhân giống lên qua vài thế hệ thì mức độ biến đối của con 
cháu của chúng thật là khủng khiếp; nhưng cũng có vài trường hợp 
chúng vẫn giữ nguyên các tính trạng lâu đài. Tuy nhiên ở các giống lai 
thì mức độ biến đổi qua nhiều thế hệ tiếp nối nhau nhiều hơn sơ với 
các loài lai. 

Hiện tượng biến đổi nhiều hơn ở các giống lai so với ở các loài lai 
không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Bởi vì bố mẹ của các giống lai là các 
biến chủng và phần lớn là các biến chủng thuẫn hoá (rất ít thí nghiệm 
được thực hiện trên các biến chủng trong tự nhiên), điều này có ý nghĩa 
rằng trong hầu hét các trường hợp những biến đổi này mới xuất hiện, do 
đó chúng ta phải nghĩ rằng chúng vẫn tiếp tục biến đổi và bổ sung thêm 
vào những biến đổi chỉ do lai chéo mà có. Biên đổi ở mức độ nhẹ xảy ra ở 
những loài lai trong lẫn lai chéo đầu tiên hoặc trong thẻ hệ đầu tiên, khác 


281 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


với những biến đối lớn xảy ra trong những thế hệ sau này, là một hiện 
tượng kỳ lạ và đáng để lưu tầm. Bởi vì nó có liên quan và chứng thực cho 
quan điểm mà tôi dùng để giải thích nguyên nhân của những biến đổi 
thông thường, nghĩa là, do hệ sinh dục nhạy cảm một cách rõ rệt với 
những biến đổi trong điều kiện sống, làm cho hệ sinh dục bất lực hoặc ít 
nhất cũng không thể tạo ra con cháu giống với bố mẹ được. Vậy những 
loài lai thế hệ đầu tiên xuất phát từ những loài (ngoại trừ những loài đã 
được thuần hoá lâu đời) mà hệ sinh đục không bị biễn đổi chút nào thì 
chúng sẽ không biến đối nhưng những loài lai mà bản thân chúng có hệ 
sinh dục bị biến đối nặng nề thì con cháu của chúng biến đổi rất nhiều. 

Quay trở lại việc so sánh giữa loài lai và giống lai: ông Gartner nói 
rằng giống lai có khả năng lại giỗng hơn so với loài lai; nhưng việc này, 
nếu có thật, chắc chắn chỉ là khác nhau về mức độ mà thôi. Hơn nữa 
ông Gartner còn khãng khăng cho rằng bất kỳ hai loài nào, đù cho 
chúng có quan hệ rất gần gũi, khi lai chéo với loài thứ ba thì những con 
lai rất khác nhau; trái lại, nêu hai giống rất khác biệt thuộc cùng một 
loài được lai chéo với loài khác thì con lai không khác nhau lắm. Kết 
luận này, theo khả năng tồi biết, dựa trên chỉ một lần thí nghiệm và có 
vẻ trực tiếp đối nghịch với kết quả một số thí nghiệm đo Kolreuter thực 
hiện. 

Những khác biệt này, mà ông Gartner đã chỉ ra, chỉ một mình chúng 
thì không quan trọng. Trái lại, sự giống nhau với bố mẹ chúng của loài lai 
và của giống lai, nhất là của những loài lai từ những loài có quan hệ gần 
nhau, theo ông Gartner, tuân theo những quy luật giống nhau. Khi lai 
chéo hai loài với nhau thì đôi khi một loài trội hơn trong khả năng làm 
cho con lai giống mình; và tôi tin điều này cũng xảy ra với các giống cây. 
Đối với động vật thì chắc chấn có một biến chủng có khả năng trội hơn 
so với biến chủng kia. Các loài lai của thực vật đo lai chéo hỗ tương tạo ra 
thường rất giống nhau, và tình hình các giống lai từ lai chéo hỗ tương 
cũng như vậy. Bằng việc lai chéo lặp đi lặp lại với bỗ mẹ qua nhiều thể 
hệ tiếp nỗi nhau người ta có thể làm cho cả loài lai lẫn giống lai trở về với 
đạng của bố mẹ thuần chủng ban đầu. 


282 


Sự lai giống 


Nhưng nhận xét này hoản toàn có thể áp dụng cho cả động vật; 
nhưng đối tượng này quá phức tạp, một phần là đo còn có những đầu 
hiệu sinh đục thứ phát nhưng quan trọng hơn là do tính trội trong việc 
truyền lại những tính trạng giống mình nhiều hơn cho một giới này so 
với giới kia. Trong ví dụ sau đây, tôi nghĩ các tác giả này đúng khi xác 
nhận rằng con lừa tru thế hơn con ngựa do vậy mà cả hai loại con la đều 
giống con lừa hơn con ngựa; nhưng ưu thế này ở lừa đực mạnh hơn lừa 
cái cho nên con la (le), là con của lừa đực với ngựa cái, thì giống con 
lừa hơn con la (hinn) là con của lừa cái với ngựa đực. 

Một số tác giả thì nhẫn mạnh nhiều đến những bằng chứng đối 
nghịch, đó là việc những giống vật lai bản thân chúng rất giỗng với một 
trong hai bố mẹ chúng nhưng hiện tượng cũng thỉnh thoảng xảy ra với 
loài lai; tuy nhiên, tôi đồng ý với ý kiến cho rằng hiện tượng này xảy ra ở 
loài lai ít hơn nhiều so với ở giống lai. Khi chú ý đến những trường hợp 
mà tồi đã thu thập được về vật lai rất giỗng với bố hoặc mẹ thì sự giống 
nhau này chủ yếu bị hạn chế ở những tính trạng có bản chất rất kỳ dị và 
xuất hiện đột ngột - đó là chứng bạch tạng, chứng nhiễm sắc tố, thiếu tai 
hoặc thiếu sừng, thừa ngón; chúng không liên quan gì đến những tính 
trạng có được một cách chậm chạp qua chọn lọc. Như vậy việc đột ngột 
xuất hiện trở lại những tính trạng tốt của bố hoặc mẹ ắt là hay xảy ra ở 
giống lai, là con cháu của những giống mới được hình thành và những 
tính trạng đó thường là bán dị dạng, hơn là ở loài lai, là con cháu của 
những loài được hình thành một cách chậm chạp và tự nhiên. Nói chung 
tôi hoàn toàn đồng ý với Tiến sĩ Prosper Lucas, là người sau khi sắp xếp 
lại một khối lượng bằng chứng rất lớn về động vật đã đi đến kết luận 
rằng những quy luật về sự giỗng nhau giữa con cái với bỗ mẹ của chúng 
là một cho đù bố mẹ khác nhau nhiều hay ít, nghĩa là bố mẹ cùng một 
giống hay khác biến chủng hay khác loài. 

Gác lại vẫn để sinh sản được và không sinh sản được thì đường như 
về các phương điện khác có một sự tương tự chung và gần gũi giữa con 
cháu các loài lai với nhau và con cháu các giòng lai với nhau. Nếu chúng 


`. ˆ , >+Tˆ^ ^ˆˆ ` .”.Á $ ` 
ta xem loài được tạo ra một cách riêng biệt và biên chủng thì được tạo ra 


285 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


do những quy luật thứ yếu thì tính giỗng nhau ắt phải là một hiện tượng 
kỳ lạ. Nhưng nó lại hài hoà một cách hoàn hảo nếu chúng ta có quan 
điểm cho rằng không có sự khác biệt cơ bản nào cả giữa loài và biến 
chủng. 


Tổng kết chương 

Việc lai chéo lần đầu giữa những đạng sinh vật khác nhau đủ để xếp 
chúng là loài, và con lai của chúng rất hay bị vô sinh (nhưng không phải 
mọi lúc mọi nơi). Chứng vô sinh này có đủ mọi mức độ, và thường là quá 
nhẹ đến nỗi hai nhà thí nghiệm cần thận nhất đang còn sống, đã đi đến 
những kết luận đối nghịch nhau hoàn toàn trong việc xếp loại những 
đạng sinh vật bằng những thí nghiệm đó. Chứng vô sinh này bẩm sinh 
đã khác nhau giữa những cá thể trong cùng một loài và rất nhạy cảm với 
những điều kiện sống thuận lợi và không thuận lợi. Mức độ vô sinh cũng 
không phải hoàn toàn đi theo sự hoà hợp của cơ thể mà nó bị chi phối 
bởi nhiều quy luật phức tạp và kỳ lạ. Khi lai chéo tương hỗ giữa hai loài 
thi kết quả thường khác nhau, có khi khác nhau rất nhiễu. Không phải 
lúc nào cũng có cùng một mức độ vô sinh trong lần lai chéo đầu tiên và ở 
những con lai được tạo ra do việc lai chéo như vậy. 

Cũng giống như trong ghép cây, khả năng của loài này hoặc biến 
chủng này chấp nhận một loài khác hoặc biến chủng khác là ngẫu nhiên 
dựa vào những sự khác biệt mà chúng ta thường chưa biết về hệ thống 
sinh trưởng của chúng, thì trong lai chéo cũng vậy, khả năng kết hợp 
giữa loài này với loài kia nhiều hay ít cũng là ngẫu nhiên đựa vào những 
khác biệt mà chúng ta chưa biết về hệ sinh dục của chúng. Không có 
nhiều cơ sở để tin rằng các loài được phú cho chứng vô sinh với nhiều 
mức độ khác nhau như vậy để ngăn không cho chúng lai chéo và trộn 
lẫn nhau trong tự nhiền, hơn là tin rằng cây cối được phú cho khả năng 
đặc biệt khi ghép với nhau thì cũng có những khó khăn tương tự để 
ngăn không cho chúng bị ghép áp với nhau ở trong rừng. 

Chứng vô sinh của việc lai lần đầu giữa những loài thuần chủng, có 
hệ sinh dục hoàn hảo đường như phụ thuộc vào một số hoàn cảnh, 


253 


Sự lai giống 


trong một số trường hợp phần lớn do phôi bị chết sớm. Chứng vô sinh 
của con lai, chúng có hệ sinh dục bất toàn và hệ sinh dục cũng như toàn 
bộ cơ thể của chúng bị rối loạn do hai loài khác nhau bị trộn lẫn nhau, 
đường như có quan hệ chặt chẽ với chứng vô sinh cũng xảy ra ở những 
loài thuần chủng khi điều kiện sống bị thay đổi. Quan điểm này được 
ủng hộ bởi tính tương đương của trường hợp khác; đó là, việc lai chéo 
giữa các dạng chỉ khác nhau chút ít thì tạo ra con cháu mạnh khỏe và 
mắn đẻ và việc thay đổi chút ít trong điều kiện sống sẽ giúp cho sinh vật 
mạnh khỏe và mắn đẻ. Chúng ta không ngạc nhiên về mức độ khó khăn 
khí kết hợp hai loài với nhau và mức độ vò sinh của con cháu lai do 
chứng sinh ra thường đo các nguyên nhân khác nhau bởi vì cả hai điều 
đó phụ thuộc vào mức độ khác nhau về một số phương điện giữa hai 
loài được lai chéo. Chúng ta cũng không ngạc nhiên về khả năng tác 
động lên lần lai chéo đầu tiên, lên khả năng sinh sản của con lai được tạo 
ra như vậy và lên khả năng ghép với nhau - việc ghép với nhau này rõ 
ràng phụ thuộc vào những hoàn cảnh rất khác nhau - tất cả, ở mức độ 
nào đó, đều đi song song với sự hoà hợp của cơ thể của các đạng sinh vật 
được thí nghiệm; bởi vì sự hoà hợp của cơ thể điến tả sự giỗng nhau giữa 
các loài. 

Việc lai chéo lần đầu giữa các dạng sinh vật đã được xem là biến 
chủng, hoặc đủ tương tự nhau để được xem là biển chủng và con cháu 
của chúng thường là, nhưng không phải hoàn toàn phổ biến, có thể sinh 
sản được. Chúng ta không ngạc nhiên về khả năng sinh sản hoàn hảo và 
gần như phổ biến này, khi chúng ta nhớ lại chúng ta có thể cứ tranh luận 
mãi trong vòng luấn quần về vẫn để các biến chủng trong tự nhiên; và 
nêu chúng ta nhớ lại rằng có rất nhiều biến chủng đã được tạo ra khi 
thuần hoá nhờ sự chọn lọc chỉ đơn thuần dựa vào si khác biệt bên ngoài 
chứ không phải vì những khác biệt ở hệ sinh dục. Ngoại trừ khả năng 
sinh sản còn những phương điện khác thì loài lai và giống lai rất giống 
nhau. Vậy thì, cuối cùng, những bằng chứng được đưa ra một cách ngắn 
gọn trong chương này đối với tôi dường như không đối lập với, mà thâm 
chí là ủng hộ, quan điểm cho rằng không có sự khác biệt căn bản giữa 


` # ` ^ Ấ + 
loài và biên chủng, 


285 


Chương IX 


NHƯỢC ĐIỂM CỦA 
CỨ LIỆU ĐỊA CHẤT 


Về việc thiểu vắng những biến chủng trung gian hiện nay - Về 
bản chất của biến chủng trung gian tuyệt chủng; về số lượng 
của nó - Về sự vận hành của thời gian khi suy luận từ tỉ lệ bào 
mòn và tỉ lệ trằm tích - Về sự nghèo nàn trong chứng cứ cố sinh 
vật học - Về tính gián đoạn trong quá trình hình thành địa chát - 
Về việc thiếu vắng những biến chủng trung gian trong bắt kỳ 
một lớp địa tầng" nào - Về sự xuất hiện đột ngột của một số loài 
- Về sự xuất hiện đột ngột của chúng trong những lớp hoá thạch 
nằm thắp nhất. 


rong chương ó6, tôi đã kê ra những phản đối chủ yếu được viện 

dẫn ra nhằm chống lại những quan điểm được xác nhận là 
đúng trong tập sách này. Phần lớn chúng hiện đang được bàn cãi. Một 
khó khăn rất hiển nhiên, đó là sự phân biệt các dạng sinh vật đặc hiệu và 
chúng không bị trộn lẫn nhau đo vô số các đạng trung gian. Tôi chỉ ra 
những lý do tại sao hiện nay không có những dạng trung gian như vậy 
trong điều kiện rõ ràng là rất thuận lợi cho chúng xuất hiện, đó là vùng 
đất liên tục và mở rộng với những điều kiện tự nhiên biến đổi dần dần. 
Tôi đã có gắng chỉ ra, rằng cuộc sống của từng loài phụ thuộc vào sự hiện 
điện của những sinh vật hữu cơ khác đã được xác định nhiều hơn là phụ 
thuộc vào khí hậu; và do đó mà những điều kiện sống thực sự chi phối 


! Địa tầng (formation). FormahHon địa chất học là một đơn vị địa chất học chính thức. 
Formation là đơn vị địa tầng thạch học, khái niệm các lớp là trung tâm của việc mô tả 
các lớp địa tầng. Khái niệm formaHơn địa chất được các nhà địa chất học và các nhà 
địa tầng học sử đụng vào thể kỷ 17 và 18. 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chúng không dần dân biến mát đi theo một cách không nhận biết được 
giống như nhiệt độ hoặc độ âm. Tôi cũng đã cố gắng cho thấy rằng, các 
biến chủng trung gian, do tổn tại với số lượng ít hơn những dạng mà 
chúng kết nối, thường sẽ bị đập tắt và tuyệt chủng trong quá trình biến 
đổi và hoàn thiện hơn nữa. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của việc các 
đạng trung gian hiện nay không có mặt ở khắp nơi phụ thuộc vào quá 
trình chọn lọc tự nhiên riêng biệt mà qua đó các biến chủng mới tiếp tục 
chiếm vị trí và tiêu điệt các đạng sinh vật bố mẹ. Nhưng nều chỉ xét riêng 
về tị lệ không thôi thì quá trình tuyệt chủng đã tác động ở mức khống lồ, 
do vậy mà số lượng những biến chủng trung gian đã từng tốn tại trên 
trái đất này phải thực sự khổng lô. Vậy thì tại sao trong mỗi một sự hình 
thành địa chất và mỗi một địa tầng lại không có đầy những hoá thạch 
của những đạng trung gian đó? Địa chất học chắc chắn không tìm ra bắt 
kỳ một chuỗi những sinh vật hữu cơ từ thấp lên cao nào hoàn hảo như 
vậy; và có lẽ đây là một phản đối quan trọng nhất và hiển nhiên nhất có 
thể được viện dẫn ra để chống lại lý thuyết của tôi. Giải thích điều này, 
theo tôi tin, nằm ở chỗ tài liệu địa chất học cực kỳ khiếm khuyết. 

Trước hết phải nhớ rằng, theo lý thuyết của tôi thì bất kỳ dạng sinh 
vật trung gian nào cũng đã từng tồn tại. Tôi đã thấy rằng, khi xem xét bất 
kỳ hai loài nào thì cũng khó mà tránh được việc tự mình vẽ ra những 
đạng sinh vật TRỤỰC TIẾP trung gian giưa chúng. Nhưng đây là một 
quan điểm hoàn toàn sai lầm bởi vì chúng ta phải tìm những đạng sinh 
vật làm trung gian giữa một loài hiện nay với tổ tiên chung của chúng 
mà chúng ta chưa biết, và tổ tiên thường sẽ khác với con cháu đã biến 
đối của nó về một vài phương diện. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa 
đơn giản: bỏ câu đuồi quạt và bổ câu to điều đều có nguồn gốc từ bổ câu 
núi; nêu chúng ta có được tất cả các dạng trung gian đã từng tôn tại thì 
chúng ta ắt sẽ có một loạt những biến chủng rất gắn gũi giữa cả hai giỗng 
bổ câu này với bồ câu núi; nhưng chúng ta sẽ không có biến chùng bổ 
câu nào làm trung gian trực tiếp giữa bồ câu đuôi quạt với bổ câu to điều, 
ví đụ, chúng ta sẽ không có dạng bỏ câu kết hợp giữa một cái đuôi hơi 
xoè với một cái điểu hơi to, là những tính trạng đặc trưng của hai nòi 
này. Hơn nữa, hai nồi này đã quá biến đối đến nỗi nếu chúng ta không 
có được một bằng chứng nào vẻ lịch sử hoặc bằng chứng gián tiếp nói về 


288 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


nguồn gốc của chúng thì không thể dựa vào chỉ việc so sánh cầu trúc cơ 
thể của chúng với của bổ câu núi để quyết định có phải chúng có nguồn 
gốc từ loài bề câu núi hay từ các loài gần gũi khác như loài C. 0enas hay 
không. 

Với các loài trong tự nhiên cũng vậy, nêu chúng ta xem các dạng 
sinh vật rất khác biệt, ví dụ giữa ngựa và heo vòi thì chúng ta không có lý 
do gì để cho rằng đã từng tổn tại những dạng trung gian trực Hếp giữa 
chúng, nhưng có dạng trung gian giữa từng loài với tổ tiên chưng của 
chúng mà ta không biết. Tổ Hên chung của chúng về câu tạo cơ thể nói 
chung sẽ có nhiễu điểm giỗng với heo vòi và với ngựa; nhưng có một số 
câu tạo cơ thể rất khác với cả hai, thậm chí có thể còn khác hơn cả sự 
khác nhau giữa heo vòi và ngựa nữa. Vì vậy, trong tất cả những trường 
hợp đó thì chúng ta không thể nào nhận ra được dạng tổ Hên của hai 
hoặc nhiều loài nào bất kỳ cho dù chúng ta đã so sánh cần thận câu tạo 
cơ thể tổ tiên với cầu tạo cơ thể của các hậu duệ đã bị biến đổi của chúng, 
trừ phi cùng lúc đó chúng ta có được một chuỗi gần như đầy đủ những 
đạng sinh vật trung gian. 

Có thể, theo lý thuyết của tôi, một trong hai đạng sinh vật đang sống 
có nguồn gốc từ dạng kia; ví dụ, ngựa có nguồn gốc từ heo vòi; và trong 
trường hợp này sẽ có những dạng trung gian TRỤỰC TIẾP tồn tại giữa 
chúng. Nhưng trường hợp như vậy ngụ ý rằng có một dạng sinh vật đã 
không bị biến đổi trong một thời gian rất đài trong khí đó thì con cháu 
của chúng đã trải qua những biến đối vô tận; và theo nguyên lý cạnh 
tranh giữa sinh vật với sinh vật, giữa con cái và bỗ mẹ, thì đây là một 
trường hợp rất hiếm gặp; bởi vì trong mọi trường hợp thì những dạng 
sinh vật đã được cải thiện và mới sẽ có xu hướng chiếm chỗ những dạng 
sinh vật không được cải thiện và già nua. 

Theo lý thuyết chọn lọc tự nhiên thì mọi sinh vật đang tôn tại đều có 
liên quan đến các loài tổ tiên thuộc từng chủng, bằng những sự khác biệt 
không hơn gì cái mà chúng ta thây giữa các biến chủng cùng thuộc một 
loài hiện nay; và các loài tổ tiên này, mà hiện tại hầu hết đã tuyệt chủng, 
đến lượt chúng lại có lên quan đến các loài tổ tiên xa xưa hơn nữa; và cứ 
như vậy mà quay về quả khứ thì luôn luôn hội tụ đến một tổ tiên chung 
cho từng lớp (class) lớn. Vì vậy mà số lượng các dạng chuyển tiếp hoặc 


289 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


trung gian giữa các loài đang tôn tại hiện nay và các loài đã bị tuyệt 
chủng phải lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Nhưng chắc chấn rằng, 
nêu lý thuyết này đúng thì những đạng sinh vật như vậy đã từng sống 
trên trái đất này. | 


Bàn về quãng thời gian 

Ngoài việc chúng ta không tìm thấy những hoá thạch của vô số 
những đạng sinh vật trung gian như vậy còn lại, người ta còn có thể 
phản đối bằng việc không có đủ thời gian để cho một khối lượng lớn 
những biến đổi hữu cơ như vậy bởi vì tất cả những biến đổi này đều chịu 
tác động rất chậm chạp thông qua chọn lọc tự nhiên. Với tôi thì không 
thể nhắc lại cho người đọc, những người không phải là những nhà địa 
chất học thực hành, những điều để cho họ hiểu về quãng thời gian này. 
Người nào có thể đọc tác phẩm đồ sộ của Ngài Charles Lyell Những 
nguyên lý của Địa chất học, tác phẩm mà những nhà sử học tương lai sẽ 
công nhận là đã tạo ra một cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên, mà 
vẫn không thừa nhận quãng thời gian này trong quá khứ đã vô tận 
không thể nhận biết được nữa thì có thể gắp cuốn sách này lại ngay. Nói 
như vậy không có nghĩa là nghiên cứu tác phẩm Những nguuên lú của Địa 
chẤt học là đủ, hoặc đọc những nghiên cứu đặc biệt của các nhà quan sát 
khác nhau về sự hình thành các tầng địa chất riêng biệt và chú ý từng tác 
giả đã thử đưa ra những ý tưởng chưa đây đủ về khoảng thời gian của 
mỗi địa tầng hay thậm chí từng lớp via là đủ đâu. Một người phải nhiều 
năm tự mình khảo sát hàng đống lớp vỉa địa tầng và quan sát công việc 
của biển đang bào mòn những khối đá già nua và đang tạo ra những lớp 
trầm tích mới thì mới mong hiểu được chút gì đó về quãng thời gian đã 
qua mà chứng tích của nó đang ở quanh ta. 

Việc đi thơ thần đọc theo những bờ biển có những khối đá khá 
cứng và chú ý đến quá trình phân rã của chúng cùng rất hay. Thuỷ 
triểu chỉ chạm đến những vách đá này trong thời gian ngắn mỗi ngày 
hai lần và sóng biển chỉ ăn sâu vào những vách đá này khi chúng có 
chứa cát và đá cuội; bởi vì chỉ có nước không thôi thì không thể xói 
mòn đá cứng được. Cuỗi cùng thì vách đá bị xói mòn dưới chân làm đổ 
nhào những mảng lớn, những phân còn lại bị có định, bị sóng biển xói 


290 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


mòn, từng tí một cho đến khi chúng bị sóng cuốn đi và nhanh chóng bị 
nghiễn thành đá cuội, cát hoặc bùn. Nhưng chúng ta thường thây dọc 
theo nền của những vách đá bị lệm đó có những viên đá cuội tròn, tất 
cả chúng bị một lớp thảm thực vật biển dày che phủ, điều này cho thấy 
rằng chúng Ít bị bào mòn và bị cuốn đi như thể nào! Hơn nữa nếu 
chúng ta đi chừng vài đặm men theo những vách đá đang bị phân rã 
thì chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có đây đó, xung quanh một mỏm đá nhô 
lên đang chịu đựng sự phân rã. Bề mặt của mỏm đá và lớp thảm thực 
vật phủ bên trên nó cho thấy rằng nhiều năm đã trôi qua kể từ khi sóng 
biển vỗ vào chân vách đá. 

Tôi tin rằng ai đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng tác động của biến lên bờ 
biển đều sẽ có ấn tượng rát sâu sắc về sự chậm chạp của quá trình làm 
mòn những vách đá bên bờ biển. Những nghiên cứu về vấn đề này đo 
Hude Miller và do một người quan sát tuyệt vời là ông Smith ở vùng 
Jordan HiI là gây được nhiều ấn tượng nhất. Khi đã có những Ấn tượng 
như vậy trong đầu rồi, hãy để cho họ xem xét những lớp đá cuội dày 
hàng ngàn feet, chúng được hình thành từ đá cuội bị bào mòn mà mỗi 
lớp đều mang dẫu ấn của thời gian và được tạo ra nhanh hơn so với 
những lớp trằm tích khác, việc này rất tốt vì nó cho thấy khối vật chất đó 
được tích tạ một cách chậm chạp như thế nào. Để cho hợ nhớ lại nhận 
xét sâu sắc của Lyell, rằng độ dày và độ rộng của các lớp trầm tích là kết 
quả và mức độ của sự phân rã mà lớp vỏ trái đất đã trải qua ở khắp nơi. 
Lớp trầm tích ở nhiều nơi cho thấy một khối lượng chất phân rã lớn đến 
như thể nào! Gs. Ramsay! đã cho tôi xem độ đày tối đa, phẫn lớn có được 
nhờ việc đo lường thực tế, một ít là đo ước tính, của từng lớp ở nhiều 
vùng khác nhau của nước Anh; và đây là kết quả: 

Những lớp thuộc đại cổ sinh (không kể những lớp đá núi lửa).. 57.154 feet 
Những lớp thuộc đại trung sỉnh...........................--.....--sese-.. 13,100 feet 
Nhưng lớp thuộc kỷ thứ ba... s3 5iioá 6taffeieiaietteiuae .. 2.240 feet 

Tổng cộng là 72.584 feet, š.0rbe là gần mười ba và ba nô Enh tư đặm 

Anh. Trong những lớp này có một số lớp ở nước Anh thì mỏng nhưng ở 


! Wiliam Mitchell Ramsay (1851-1939): nhà khảo cổ học, người Scotland, giáo sư đầu 
tiên về địa chất học ở Đại học Oxford. 


291 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đại lục thì đày đến hàng ngàn feet. Hơn nữa, theo ý kiến của hầu hết các 
nhà địa chất học, gìữa những lớp trầm tích kế tiếp nhau có những quãng 
thời gian trỗng rất đài. Do vậy mà hàng đống núi đá trầm tích cao ngất 
ngưởng ở Anh cũng chỉ đưa ra một ý tưởng chưa đủ về quãng thời gian 
đã trôi qua trong quá trình tích luỹ; vậy thì quá trình này phải mất bao 
nhiêu là thời gian! Các nhà quan sát giỏi đã tính toán rằng ở sông 
MississippI vĩ đại thì tốc độ trằm tích chỉ 600 feet trong một trấm ngàn 
năm. Có thể tính toán này hoàn toàn sai lầm nhưng xem xét việc các chất 
trầm tích rất mịn bị đòng biển cuỗn đi trên một phạm vi rất rộng thì 
chúng ta phải thấy rằng quá trình trầm tích ở bất kỳ nơi đâu đều phải 
điễn ra cực kỳ chậm chạp. 

Nhưng lượng chất bị bào mòn mà các lớp trầm tích ở nhiều nơi phải 
chịu tổn thất không liên quan gì đến tốc độ lắng của các chất phân rã, có 
Jé là một bằng chứng tốt nhất cho quãng thời gian đã trôi qua. Tôi nhớ 
mình đã bị gây ấn tượng rất mạnh khi thấy những bằng chứng của quá 
trình bào mòn ở các hòn đảo núi lửa, chúng bị sóng biển bào mòn và gọt 
đẽo chung quanh thành những vách đá dựng đứng có độ cao một hoặc 
hai ngàn feet; do các đòng nham thạch có độ đốc thoai thoải và do chúng 
ban đầu ở trạng thái lỏng cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua chúng ta 
cũng hiểu các lớp đá cứng này lan vào biển được bao xa. Cầu chuyện này 
còn được kể lại rõ ràng hơn nữa nhờ những chỗ đứt đoạn - ở những chỗ 
đứt đoạn rất lớn này các địa tầng một đầu bị nâng cao lên hay một đầu bị 
hạ thắp xuống đến độ cao hoặc độ sâu hàng ngăn feet; mặc dù vỏ trái đất 
bị đứt gãy như vậy nhưng đại đương đã làm cho mặt đất hoàn toàn bằng 
phẳng đến mức chúng ta không còn nhìn thấy dấu vết gì bên ngoài của 
sự chuyển đối vị trí khổng lỗ này. 

Ví dụ, chỗ đứt gãy ở Craven lên đến 30 dặm, và đọc theo vết nứt này 
thì sự xô lệch theo chiều thẳng đứng của các địa tầng thay đổi từ 600 đến 
3.000 feet. Gs. Ramsay đã công bồ một báo cáo về sự lún xuống 2.300 feet 
ở Anglesea; và ông ta thông báo cho tôi biết rằng ông ta hoàn loàn tin có 
một chỗ ở vùng Merionecthshire lún xuống 12.000 feet vậy mà ở những 
chỗ này trên bề mặt không có gì chứng tỏ rằng đã có một sự cbuyển 
động to lớn như vậy; hàng đồng núi 35 ở hai bên bờ đã và đang bị cuấn 
phăng đi phẳng lờ. Những he, tượng này đã khắc sân trong tâm trí tôi 


292 


Nhược điểm của cứ liện địa chất 


cũng giống như việc cô gắng vô hiệu trong việc nằm bắt ý tưởng về sự 
vĩnh cửu đã khắc sâu trong tâm trí tôi vậy. 

Tôi thử đưa ra một trường hợp khác, đó là trường hợp nồi tiếng về 
sự bào mòn ở vùng Weald. Mặc đù chúng ta phải thừa nhận rằng sự bào 
mòn ở vùng Weald chỉ là chuyện vặt khi so sánh với khối lượng vật chất 
bị mất đi của lớp thuộc đại cỗ sinh, có nơi dày đến mười ngàn feet như 
Gs. Ramsay đã chỉ ra trong cuốn hỏi ký bậc thầy của mình về vẫn đề này. 
Tuy vậy đây vẫn là một bài học tuyệt vời khi đứng ở vùng Bắc Down và 
nhìn về vùng Nam Down xa xa; bởi vì nếu chúng la nhớ rằng những 
vách đá phía bắc và phía nam gặp nhau và kết thúc ở một nơi không xa 
lắm về phía tây thì chúng ta có thể hình dung ra một cách chắc chắn cái 
vòm đá khống lô đã bọc kín vùng Weald trong một giai đoạn có hạn 
khoảng cuối kỷ Đá phân. Khoảng cách từ Bắc đến Nam Down vào 
khoảng 22 đặm và chiều dày vài lớp đá trầm tích trung bình khoảng 
1.100 feet theo như Gs. Ramsay thông báo cho tôi. Nhưng theo như một 
số nhà địa chất học, nếu có một đãy núi đá xưa nằm bên dưới vùng 
Weald, ở hai bên sườn của nó có lớp trâm tích mỏng hơn ở chỗ khác thì 
tính toán nói trên ắt là sai lắm; nhưng nghi ngờ này có lẽ không ảnh 
hưởng gì lớn đến việc tính toán khi áp dụng cho phía tây của vùng 
Weald. Lúc này nếu chúng ta biết được tốc độ mà biển bào mòn vách đá 
có độ cao nào đó thì chúng ta có thể tính được thời gian cần thiết để bào 
mòn ở vùng Weald. Dĩ nhiên chúng ta không thể làm được điều này, 
nhưng để hình thành một số khái niệm sơ đẳng về vấn đề này, chúng ta 
có thể cho rằng biển ăn mòn những vách đá cao 500 fcet với tốc độ là một 
inch trong một thế kỷ. Ban đầu kết quả có vẻ quá nhỏ; kết quả cũng 
tương tự khi chúng ta cho rằng một vách đá cao một vard bị ăn mòn toàn 
bộ dọc theo bờ biển với tốc độ một yard trong mỗi 22 năm. Tôi nghi ngờ 
liệu có núi đá nào, dù là mềm như núi đá vôi, có được tốc độ này không 
ngoại trừ trường hợp những bờ biển tiếp xúc với sóng biển nhiều nhất; 
trong khi không ai nghí ngờ một vách đá cao ngất bị phân rã nhanh hơn 
do những tảng đá rơi xuống vỡ vụn ra. Ngược lại, tôi không En rằng có 
bờ biên nào, đài 10 hoặc 20 dặm, lại bị phân rã cùng lúc đọc theo toàn bộ 
chiều đài lồi lõm của nó; và chúng ta phải nhớ răng hầu như tất cả các 
địa tầng đều có hứa những lớp hoặc những khối cứng hơn qua thời 


295 


NGUÔỒN GỐC CÁC LOÀI... 


gian đài chống chợi lại sự bào mòn đã tạo nên con đề ở đáy. Vì vậy trong 
điều kiện bình thường, tôi kết luận rằng một vách đá cao 500 feet thì sự 
bào mòn toàn bộ chiều đài với tốc độ một inch trong một thế kỷ hẳn là 
một giới hạn rộng rãi rồi. Với tốc độ này, theo những dữ kiện nói trên, 
thì việc bào mòn ở vùng Weald phải cần 306.662.400 năm; hay nói cách 
khác là ba trăm triệu năm. 

Tác dụng của nước mưa lên vùng Weald có độ nghiêng thoai thoải, 
dù đã tăng lên, hầu như không lớn mặc dù nó có làm giảm tính toán trên 
kia chút ít. Trái lại, chúng ta biết vùng đất này đã trải qua những biến 
động cho nên bể mặt là đất liên trong hàng triệu năm nhờ đố mà nó 
tránh được tác động của đại dương, tương tự, khi nó bị chìm sâu dưới 
đại dương trong quãng thời gian đủ dài nó cũng tránh được tác động của 
sóng ven bờ biển. Do vậy trong mọi khả năng có thể xảy ra thì quảng 
thời gian hơn 300 triệu năm đã trồi qua từ cuối thời kỳ đại trung sinh. 

Tôi đã đưa ra những nhận xét này vì chúng rất quan trọng trong việc 
có được, tuy là chưa hoàn chỉnh, những khái niệm về quãng thời gian đã 
trôi qua. Mỗi năm như vậy trên khắp thế giới này, đất và nước ngập tràn 
sinh vật. Biết bao nhiều thế hệ, mà trí óc ta không thể hiểu thấu, đã tiếp 
nỗi nhau trong vòng cuốn lân dài của thời gian! Nay nhìn lại những bảo 
tàng phong phú nhất của chúng ta để thấy chúng nhỏ bé đến chừng 
nào! 


Bàn về tình trạng thiếu thôn trong bộ sưu tập cổ sinh 
vật của chúng ta 

Việc các bộ sưu tập cổ sinh vật học của chúng ta rất không hoàn 
chỉnh thì ai cũng thừa nhận rồi. Chúng ta đừng quên lời nhận xét của 
một nhà cổ sinh vật học đáng phục, ông Edward Forbes đã quá cố, đó là, 
số lượng các loài hoá thạch mà chúng ta biết và đặt tên có từ những mẫu 
vật vụn và đơn độc hoặc từ những mẫu vật được thu thập ở một vài nơi. 
Chỉ có một phần nhỏ bể mật trái đất là được nghiên cứu về địa chất học 
và chưa có phẫn nào được chú tâm đẩy đủ, điều này thì những khám 
phá quan trọng được thực hiện hằng năm ở châu Âu xác nhận. Không 
thể bảo quản một sinh vật thân mềm nào cả. Vỏ sò và xương sẽ phân rã 


294 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


và tiêu biên đi khi rơi xuống đáy biển, tại đây chất trầm tích không tích 
luỹ chúng. Tôi tin rằng chúng ta đang tiếp tục sử dụng một quan điểm 
rất sai lầm khi chúng ta tự ngẫm ngầm thừa nhận rằng chất trầm tích 
đang được lắng đọng gần như khắp đáy biển với tốc độ đủ nhanh để bọc 
lấy và bảo tổn các mảnh hoá thạch. Khấp đại đương mênh mông màu 
xanh sáng ngời của nước biển nói lên sự tỉnh khiết của nó. Người ta đã 
phi lại nhiều trường hợp trong đó lớp địa tầng được các lớp địa tầng 
khác và sau nó che phủ lên trên theo thứ tự trong một khoảng thời gian 
rất đài mà lớp nằm bên dưới không hề bị bào mòn hay bị gãy đứt, điển 
này có thể giải thích được theo quan điểm cho rằng đáy biến không phải 
hiểm khi ở trong tình trạng không bị biến đổi trong thời gian dài. Những 
mảnh hoá thạch nếu được bọc trong cát và sởi thì khi đáy biển bị nâng 
lên chúng sẽ bị nước mưa thâm xuống mà hoà tan. Tôi nghĩ hoá thạch 
của những động vật sống ở bờ biển có thuỷ triều cao và thấp rất ít khi 
được gìư cho khởi bị phân huỷ. Ví dụ, một số loài thuộc ChthamaÌinae 
(một họ phụ của loài chân tơ không cuống) đeo bám nơi các vách đá 
khấp thế giới với số lượng vô tận, tất cả chúng thực sự sống ven biển 
ngoại trừ một loài ở Địa Trung Hải sống ở vùng nước sâu cho nên người 
ta tìm thầy hoá thạch của chúng ở vùng Sicily, trái lại cho đến nay người 
ta không tìm thấy một loài nào khác trong lớp địa tẳng thuộc kỷ thứ ba: 
mặc dù hiện nay người ta biết rằng giống Chíhzmalus tồn tại trong suốt 
kỷ đá phấn. Trường hợp của động vật thân mềm thuộc giống Chiion 
cũng tương tự một phần. 

Đối với những sinh vật sóng trên mặt đất trong kỷ thuộc đại cô sinh 
và đại trung sinh thì không cần phải nói là bằng chứng về những mảnh 
hoá thạch của chúng ta cực kỳ chấp vá. Ví dụ, chúng ta không biết một 
loài ốc sống trên đất liên nào thuộc một trong hai giai đoạn mênh mông 
này ngoại trừ một trường hợp đo Ngài C. Lyell phát hiện trong lớp trằm 
tích thuộc kỷ than đá ở vùng Bắc Mỹ. Còn về hoá thạch của động vật có 
vú thì chỉ cần liếc qua bảng kê lịch sử được công bố trong Bản phụ lục 
sách giáo khoa của Lyell sẽ giúp chúng ta hiểu việc bảo tổn chúng lại 
hiếm và ngẫu nhiên như thế nào. Chúng ta không ngạc nhiên về tình 
trạng hiếm gặp này nếu chúng ta nhớ rằng có một lượng rất lớn xương 
của động vật có vú sống trong kỷ thứ ba được phát hiện trong các hang 


295 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


động hoặc trong các lớp trằm tích ở vùng hỏ; và rằng hang động và lớp 
trầm tích ở vàng hồ không thuộc vào thời đại của những địa tẳng thuộc 
đại cổ sinh và đại trung sinh. 

Nhưng các tài liệu địa chất học không hoàn chỉnh chủ yếu do một 
nguyên nhân khác và quan trọng hơn những nguyên nhân đã nói trên, 
đó là, do một số lớp địa tầng đang bị tách ra khỏi những lớp địa tầng 
khác bởi những khoảng thời gian rất đài. Khi chúng ta thấy những lớp 
địa tÂng được xếp thành bảng trong những tài liệu văn bản hoặc khi 
chúng ta xem xét chúng trong tự nhiên thì khó mà không tin rằng chúng 
kế tiếp nhau một cách gần gũi. Ví dụ, từ một nghiên cứu vĩ đại của Ngài 
R. Murchison! về nước Nga mà chúng ta biết rằng có những khoảng thời 
gian bị trống giữa những lớp địa tầng chồng lên nhau ở nước Nga; ở Bắc 
Mỹ và nhiều nơi khác trên thể giới cũng giống như vậy. Một nhà địa chất 
học rất giỏi nhưng nếu chỉ đành riêng sự chú tâm của mình trong những 
vùng đất rộng lớn này mà thôi, ắt sẽ không bao giờ nghĩ rằng trong 
những giai đoạn mà chính vùng đất của mình bị trống và không có bằng 
chứng thì những nơi khác đã tích luỹ hàng đống những lớp trầm tích 
chứa những hoá thạch của những dạng sinh vật mới và lạ. Và nêu trong 
từng vùng đất khác nhau mà chúng ta hầu như không có ý tưởng gì về 
khoảng thời gian đã trôi qua giữa các lớp địa tẳng kế tiếp nhau thì chúng 
ta có thể suy luận ra rằng chẳng có nơi nào xác định khoảng thời gian 
này cả. Những khác biệt rất lớn và thường xảy ra ở thành phần khoáng 
vật của các lớp địa tẳng kế tiếp nhau thường nói lên những biến đổi rất 
lớn về địa lý của các vùng đất chung quanh và nguồn gốc của chất trầm 
tích, những điều này phù hợp với niềm tin về việc có những quâng thời 
gian mênh mông đã trôi qua giữa những lớp địa tẳng. 

Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể biết tại sao những lớp địa tầng địa 
chất của từng vùng hầu như luôn luôn trong tình trạng bị gián đoạn, 
nghĩa là chúng không tiếp nối nhau theo một thứ tự sít sao. Không có 
hiện tượng nào làm cho tôi chú ý hơn khi khảo sát hàng trăm đặm bờ 
biển Nam Mfỹ, nó bị nâng cao lên vài trăm feet trong thời gian gần đây, 
đó là việc không hề có một lớp trầm tích nào gần đây có đủ độ dày để 


' Murchison (1792-1871): nhà địa chất học nỗi tiếng, người Anh. 


296 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


kéo dài dù chỉ trong một giai đoạn địa chất ngắn ngủi. Dọc theo toàn bộ 
bờ biển phía tây, nơi có quản thể động vật biến kỳ lạ sinh sống, các lớp 
trầm tích thuộc kỷ thứ ba quá mỏng đến nỗi có lẽ nó sẽ không bảo tổn 
nổi vài quần thể động vật biển kỳ lạ và nối tiếp nhau trong một thời gian 
dài. Suy nghĩ một chút sẽ giải thích được tại sao đọc theo bờ biển phía 
tây Nam Mỹ người ta không tìm thấy một lớp địa tầng có phạm ví rộng 
chứa những hoá thạch của thời kỳ kỷ thứ ba hoặc gần đây mặc dù nguồn 
chất trầm tích trong thời gian dài phải là rất lớn, nguồn này từ các núi đá 
không lồ dọc theo bờ biển bị phân rã và từ các dòng suỗi bùn đổ vào 
biển. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách giải thích là các chất lắng ở vùng 
biển và gần biển liên tục bị sóng biển bào mòn ngay khi chúng bị nâng 
cao lên do mặt đất được nâng lên dẫn dẫn và chậm chạp. 

Tôi nghĩ, chúng ta có thể kết luận một cách yên tâm rằng chất trầm 
tích phải được tích tụ thành những khối rộng, dày và rắn chắc để chịu 
đựng tác dụng bào mòn của sóng biển khi chúng được nâng cao lên lần 
đầu và trong những lần xê dịch bề mặt sau này. Khối chất trằm tích rộng 
và đày như vậy có thể được hình thành theo hai cách: từ đáy biển sâu, 
trong trường hợp nây, theo những nghiên cứu của E. Forbes, chúng ta có 
thể kết luận rằng ở đáy biển có rất ít động vật sinh sống và khi khối trầm 
tích được nâng cao lên thì chúng đưa ra một bộ sưu tập cực kỳ không 
hoàn chỉnh về các đạng sinh vật đã từng tổn tại; hoặc, từ đáy biến cạn 
mà chất trầm tích được tích tụ đến độ dày và độ rộng nào đó, trong 
trường hợp này thì chừng nào mà tốc độ thêm và bớt chất trầm tích cân 
bằng nhau thì biển vẫn cạn như vậy và vẫn thuận lợi cho các sinh vật, do 
đó mà hình thành nên lớp địa tầng có chứa hoá thạch có độ dày đủ để 
chống lại sự phân rã khi nó được nâng cao lên. 

Tôi tin chắc rằng các lớp địa tầng cổ xưa, chúng chứa nhiều hoá 
thạch, được hình thành như vậy trong thời gian đất bị lứn xuống. Từ khi 
công bố quan điểm của tôi về vẫn để này vào năm 1845 tôi đã theo đõi 
những tiến bộ của ngành địa chất học và đã ngạc nhiên khi thấy rằng, 
khí nghiên cứu vẻ lớp địa tầng rất lớn ở chỗ này hay chỗ khác thì hết tác 
giá này đến tác giả khác đều đi đến kết luận rằng nó được tích tụ lại khi 
đất bị lún xuống. Tôi có thể nói thêm rằng chỉ lớp địa tầng thuộc kỷ thứ 
ba cổ xưa ở bờ biến phía tây của Nam Mỹ, là lớp mà đủ lớn để chịu đựng 


297 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


sự phân rã nhưng không kéo dài đến được thời đại địa chất xa hơn, chắc 
chắn được lắng đọng trong thời kỳ đất lún và nhờ vậy mà có được độ 
dày đáng kể. 

Tất cả bằng chứng về địa chất học đều nói với chúng ta một cách rõ 
ràng rằng mỗi vùng đều đã trải qua vô số lần đao động bễ mặt chậm 
chạp và hình như những dao động này đã tác động trên điện rộng. Vậy 
thì những lớp địa tầng có chứa nhiều hoá thạch và đủ dày và rộng để 
chịu đựng sự phân rã sau này có thể được hình thành trên điện rộng 
trong những giai đoạn đất lún nhưng chỉ ở những nơi nào nguồn chất 
trầm tích đủ để giữ cho biến luôn cạn và bao bọc, bảo tổn những mảnh 
hoá thạch trước khi chúng bị tiêu huỷ. Trái lại, nêu đáy biển mà không 
được giữ cho yên tính thì không thể tích tụ những lớp trầm tích dày ở 
những vùng biển cạn, là nơi rất thuận lợi cho sự sông. Điều này có thể ít 
xảy ra hơn trong những giai đoạn mặt đất bị nâng cao lên, hoặc nói 
chính xác hơn, đáy biến đã được tích luỹ như vậy rồi sẽ bị huỷ hoại khi 
được nâng cao lên và chịu tác động của sóng ở bờ biển. 

Do vậy mà những tài liệu về địa chất học tất nhiên là phải không 
liên Lục. Tôi cảm thấy rất tự tin về tính đúng dẫn của quan điểm này bởi 
vì chủng hoàn toàn phù hợp với những nguyên tắc chung mà Ngài C. 
Lyell đã nhân mạnh và ông E. Forbes cũng độc lập đi đến cùng một kết 
luận như vậy. 

Có một lưu ý ở đây mang tính chất tình cờ. Trong giai đoạn mặt đất 
được nâng lên thì điện tích của mặt đất và của những vùng biển cạn nằm 
lân cận đó sẽ tăng lên và sẻ hình thành những môi trường mới; - mọi 
hoàn cảnh thuận lợi nhất, như đã giải thích trước đây, cho sự hình thành 
loài mới và biến chủng mới; nhưng trong tài liệu về địa chất học lại 
thường thiếu những giai đoạn như vậy. N gược lại, trong giai đoạn đất 
lún, điện tích sống và số cư dân sẽ giảm (ngoại trừ vùng bờ biển của lục 
địa bị vỡ ra thành một quần đảo) do đó mà trong giai đoạn đất lún, mặc 
dù có nhiều loài bị tuyệt chủng, ít loài và biến chủng mới được hình 
thành nhưng chính trong giai đoạn đất lún này mà các lớp trằm tích tích 
tụ được nhiều hoá thạch. Người ta có thể nói rằng tự nhiên đã bảo vệ 
không cho phát hiện ra những dạng sính vật trung gian hoặc sinh vật 
chuyển tiếp của mình. 


298 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


Từ những nhận xét kể trên, không còn nghi ngờ gì nữa vẻ việc các 
tài hiệu địa chất học, xét trên toàn cục, là cực kỳ không hoàn chỉnh; 
nhưng nếu chúng ta hạn chế quan tâm của mình vào bất kỳ một lớp địa 
tâng nào thì nó sẽ trở nên khó hiểu hơn, vậy tại sao chúng ta không xem 
xét những biến chủng gần gũi giữa các loài có quan hệ với nhau sống vào 
lúc khởi đầu và lúc kết thúc của lớp địa tầng đó. Theo tài liệu địa chất 
học, có một số trường hợp các biên chủng khác nhau thuộc cùng một loài 
nằm ở phần trên và phân dưới của cùng một lớp địa tằng nhưng bởi vì 
những trường hợp này hiếm nên ở đây chúng ta bỏ qua chúng. Mặc dù 
hiển nhiên là mỗi lớp địa tầng đều cần một khoảng thời gian rất dài để 
lắng đọng nhưng tôi có thể biết một số lý do tại sao mỗi lớp địa tẳng như 
vậy lại không chứa một chuỗi những dạng trung gian từ thấp lên cao 
giữa các loài sống lúc đó nhưng tôi không thể xác định chính xác giá trị 
của những lý do sau đây. 

Mặc dù mỗi lớp địa tầng có thể đánh đâu cho một khoảng thời gian 
rất đài nhưng mỗi lớp như vậy có lẽ là ngắn ngủi khi so sánh với thời 
gian cần thiết để biến đối một loài này thành loài khác. Tôi biết có hai 
nhà địa chất học mà ý kiến của họ xứng đáng được tôn trọng, đó là 
Bronn! và Woodwarđ*, đã kết luận rằng thời gian trung bình để hình 
thành một lớp địa tầng gắp hai hoặc ba lần thời gian trung bình để hình 
thành một dạng sinh vật đặc hiệu. Nhưng theo tôi, có những khó khăn 
không thể vượt qua được đã ngăn cản chúng ta đi đến bất kỳ một kết 
luận chính xác nào vẻ vấn để này. Khi thấy một loài lần đầu tiên xuất 
hiện ở khoảng giữa của bất kỳ lớp địa tầng nào nếu chúng ta suy luận 
rằng trước đó nó chưa từng tổn tại ở đâu cả thì thực là thiếu suy nghĩ. 
Cũng tương tự như vậy, khi thấy một loài biến mắt không thấy ở lớp 
trầm tích trên cùng mà nói rằng lúc đó chúng đã hoàn toàn tuyệt chủng 
thì cũng thực là thiếu suy nghĩ. Chúng ta đã quên rằng, châu Âu thực là 
nhỏ bé so với toàn thê giới; một số giai đoạn thuộc cùng một lớp địa tầng 
trên khấp châu Âu cũng không tương quan với nhau một cách chính xác 
tuyệt đối. 


! Heinrich George Bromn (1800-1862): nhà khảo cổ và địa chất học, người Đức. 
? Samuecl Woodward (1790-1838): nhà địa chất học, người Anh. 


299 


NGUÔỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Đối với tắt cả các loại động vật sống đưới biến thì chúng ta có thể 
yên tâm mà suy luận rằng đã có một số lượng lớn động vật đã di cư 
trong giai đoạn có những biến đối về khí hậu và những biến đối khác; 
và khi thây một loài nào đó lần đầu tiên xuất hiện trong bất kỳ lớp địa 
tằng nào thì khả nãng có thể xảy ra là lúc đó nó lần đẫu tiên đi cư đến 
vùng đó. Ví dụ, người ta biết rõ là một số loài xuất hiện trong các lớp 
trầm tích thuộc đại cổ sinh ở Bắc Mỹ hơi sớm hơn so với các lớp trầm 
tích thuộc đại cổ sinh ở châu Âu, dường như đây là khoảng thời gian 
cân thiết để đi cư từ châu Mỹỳ qua các vùng biển ở châu Âu. Việc khảo 
sát các lớp trầm tích sau cùng nhất ở nhiều vùng khác nhau trên thể 
giới đều cho thấy rằng, một số ít loài đang tổn tại rất thường gặp trong 
lớp trầm tích nhưng đã tuyệt chủng ngay ở các vùng biến lân cận; hoặc 
ngược lại, một số loài hiện nay đang có số lượng rất nhiều ở các vùng 
biển lân cận nhưng rất hiếm thấy hoặc không có trong lớp trầm tích 
riêng biệt này. Đây là một bài học tuyệt vời cho thầy có một số lượng cư 
đân chắc chắn ở châu Âu đã đi cư trong kỷ băng hà, kỷ này chỉ là một 
phần trong toàn bộ các thời đại địa chất học; và nó cũng cho thấy 
những biến đối rất lớn về mặt đất, về những biển đối khí hậu rất khắc 
nghiệt, về khoảng thời gian dài khủng khiếp đã trôi qua, tất cả nằm 
trong cùng giai đoạn băng hà này. Tuy vậy người ta có thể nghi ngờ 
rằng, có nơi nào khác trên thế giới có những lớp trầm tích, BAO GỎM 
CÁ NHỮNG MẢNH HOÁ THẠCH vẫn tiếp tục tích tụ trong cùng 
vùng đất đỏ trong suốt thời gian này hay không. Ví dụ, chất trầm tích 
không thể nào mà được lắng đọng trong suốt thời gian băng hà ở vùng 
cửa sông Mississippi, trong phạm vi độ sâu mà động vật biển có thể 
sinh sôi nảy nở được bởi vì chúng ta biết rằng trong suốt thời gian này 
đã xảy ra những biến đổi rất lớn về địa lý ở các vùng khác thuộc châu 
Mỹ. Nếu những lớp như vậy, được lắng đọng ở những vùng nước 
nông gần cửa sông Mississippi trong những giai đoạn thuộc kỷ băng 
hà, được nâng cao lên thì những mảnh hoá thạch hữu cơ có lẽ sẽ xuất 
hiện rồi biến mắt ở các lớp khác nhau đo sự đi cư của các loài và những 
biến đổi vẻ địa lý. Và trong tương lai xa, một nhà địa chất học khi khảo 
sát những lớp trầm tích này, ắt sẽ bị lôi cuốn đi đến kết luận rằng thời 
gian tốn tại trung bình của những hoá thạch bị vùi trong đó ngắn hơn 


300 


Nhược điểm của cứ liện địa chất 


thời gian của kỷ băng hà, thay vì thời gian đó thực sự lớn hơn rất 
nhiều, nó trải dài từ trước thời kỳ băng hà cho đến tận ngày nay. 

Để có được sự phát triển từ thắp lên cao hoàn chỉnh giữa hai đạng 
sinh vật nằm ở những lớp đưới và lớp trên của cùng một lớp địa tẳng thì 
chất trằm tích phải tiếp tục tích tụ trong một thời gian rất dài để có đủ 
thời gian cho quá trình biến đổi chậm chạp; vì vậy mà lớp trầm tích 
thường là rất dày; và các loài trải qua biển đổi đã sống trên cùng vùng 
đát đó suốt khoảng thời gian đó. Nhưng chúng ta đã thấy rằng một lớp 
địa tầng đày có hoá thạch chỉ có thể tích tụ trong thời gian đất lún; và để 
giữ cho chúng có cùng một độ dày, điều này là cần thiết để làm cho các 
loài có thể sống trên cùng một vùng đắt, thì nguồn đem lại chất lắng 
đọng phải gần như cân bằng với lượng chất bị lún xuống. Nhưng sự 
chuyển động của đất lún sẽ thường có xu hướng làm lún vùng đắt cung 
cẬp chát trầm tích, do vậy mà làm giảm nguồn cung cấp chất trầm tích 
trong khi đất vẫn tiếp tục lún xuống. Thực ra thì sự cân bằng giữa nguồn 
cung cấp chất trẫm tích và lượng đất lún xuống có lẽ là một hiện tượng 
hiểm khi xảy ra bởi vì có hơn một nhà địa chất học đã quan sát thấy rằng 
những lớp trầm tích rất dày thường không có những mảnh hoá thạch 
hữu cơ, ngoại trừ những lớp thấp nhất hoặc cao nhất của nó. 

Có lẽ mỗi lớp địa tầng riêng biệt, cũng như toàn bộ các lớp địa tầng 
trong bất kỳ vùng đất nào, thường tích tụ không liên tục. Trường hợp 
như thế này cũng hay gặp, đó là khi chúng ta thấy một lớp địa tằng gồm 
có nhiều lớp có thành phần khoáng vật khác nhau, chúng ta có thể có lý 
khi cho rằng quá trình lắng đọng đã bị gián đoạn rất nhiều bởi vì sự thay 
đối của các đòng biển và của nguồn cấp chất trầm tích có bản chất khác 
nhau thường sẽ do những biến đổi về địa lý đòi hỏi nhiều thời gian. Việc 
xem xét chặt chẽ nhất cũng sẻ không đưa ra được một ý niệm nào vẻ 
khoảng thời gian đã mất cho việc lắng đọng. Có nhiều trường hợp các 
lớp chỉ đày vài feet nhưng đại diện cho những lớp địa tầng, mà ở nơi 
khác thì dày hàng ngàn feet và đòi hỏi một khoảng thời gian rất đài để 
tích tụ; tuy vậy người nào mà không biết về những hiện tượng ắt sẽ 
khóng cho rằng lớp địa tầng mỏng lại biểu thị một khoảng thời gian dài 
đã trôi qua. Người ta có thể đưa ra những trường hợp các tằng nằm thấp 
của một lớp địa tầng bị đội lên, bị bào mòn, bị chìm xuống biển ri lại bị 


50] 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


các tầng nằm trên của cùng một lớp địa tầng đó phủ lên, những hiện 
tượng này, tuy để bị bỏ qua, nhưng cho thấy có những ngắt quãng rất 
rộng đã xảy ra trong quá trình tích tụ. Trong những trường hợp khác, 
chúng ta có bảng chứng rõ ràng nhất, từ những cây hoá thạch rất lớn vẫn 
ở tư thế đứng thẳng như khi đang sống vậy, về những khoảng thời gian 
rất dài đã trôi qua và những thay đổi của mặt đất trong quá trình trằm 
tích mà không ai có thể nghĩ ra nếu không có những cây ngẫu nhiên 
được bảo tổn như thế: do vậy, các ông Lyell và Dawson!' đã tìm ra những 
tầng thuộc kỷ carbon dày 1.400 feet ở vùng Nova Scotia, với những địa 
tầng chứa rễ cây cổ xưa, tầng này xép trên tẳng kia, không dưới 68 tầng 
khác nhau. Vì vậy khi cùng một loài mà xuất hiện ở đáy, ở giữa và ở đỉnh 
của một lớp địa tầng thì khả năng có thể xảy ra là chúng không sống 
cùng một chỗ trong toàn bộ khoảng thời gian tạo ra trầm tích mà chúng 
xuất hiện rồi biến mất nhiều lần trong cùng một thời kỳ địa chất. Do vậy, 
nếu những loài như thế đã chịu dựng những biến đổi đáng kể trong bắt 
kỳ thời kỳ địa chất nào thì với một mặt cắt địa chất ắt không thể bao gồm 
tất cả các dạng chuyển tiếp từ thấp tới cao mà theo lý thuyết của tôi, 
chúng đã từng tỏn tại, mà là những đạng biến đổi đột ngột, mặc đầu có 
lẽ là không đáng kể. 

Điều quan trọng để nhớ là các nhà tự nhiên học không có quy luật 
vàng nào để phân biệt loài và biến chủng; họ chấp nhận một số biến 
đổi nhỏ cho từng loài nhưng khi gặp những khác biệt lớn giữa bất kỳ 
hai dạng sinh vật nào họ xếp cả hai đều là loài trừ phi có những dạng 
sinh vật chuyển tiếp từ thấp tới cao liên kết chúng với nhau. Từ những 
lý do như vậy cho nên ít khi chúng ta hy vọng có được sự tương 
đương từ bất kỳ một mặt cắt địa chất nào. Giả sử B và C là hai loài và 
người ta tìm thấy một loài thứ ba, A, nằm ở tầng dưới; thậm chỉ dù A 
thực sự nằm giữa B và C, nó cũng dễ dàng được xếp là một loài thứ ba 
và riêng biệt trừ phi cùng lúc đó nó có liên kết rất mật thiết với một 
trong hai hoặc cả hai dạng B và C qua những biến chủng trung gian. 
Đừng quên rằng, như đã giải thích trước đây, A phải là tố tiên thực sự 
của B và C và không cần thiết phải có những cấu tạo cơ thể thực sự !à 


! John Wlilliam Dawson (1820-1899): nhà địa chất học, người Canada. 


02 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


đạng trung gian của chúng. Do vậy mà chúng ta phải có được những 
hoá thạch của một loài tổ tiên và những hậu duệ đã biến đổi của nó 
trong các tầng đáy và tầng đỉnh của một lớp địa tẳng, và nếu chúng ta 
không có được những dạng chuyển tiếp từ thấp lên cao thì chúng ta 
không thể nhận ra được mối quan hệ của chúng và đo vậy buộc phải 
xếp chúng là những loài riêng biệt. 

Các nhà cổ sinh vật học đã nhận thấy các loài có những khác biệt hết 
sức nhỏ nhặt; điều này dễ xảy ra hơn nữa khi những mảnh hoá thạch 
nằm ở các tầng khác nhau thuộc cùng một lớp địa tầng. Một số nhà 
nghiên cứu về động vật thân mềm có kinh nghiệm hiện nay đang xếp tụt 
xuống nhiều loài của DOrbigny! và của những người khác thành biến 
chủng; và theo quan điểm này thì chúng ta phải tìm thấy bằng chứng về 
sự biễn đổi mà theo lý thuyết của tôi, chúng †a phải tìm ra. Hơn nữa, nêu 
chúng ta nhìn vào những khoảng thời gian rộng hơn, nghĩa là nhìn vào 
những giai đoạn khác nhau nhưng tiếp nỗi trong cùng một lớp địa tầng 
rắt lớn thì chúng ta sẽ thây rằng những hoá thạch được giữ lại, mặc dù 
được xem là khác biệt nhau một cách đặc hiệu, chúng vẫn gần gũi với 
nhau hơn nhiều so với những loài được tìm thấy trong những lớp địa 
tầng tách rời nhau rộng hơn. Tôi sẽ trở lại vẫn để này trong chương sau. 

Một nhận xét khác cũng đáng quan tâm: ở những động vật và thực 
vật có thể nhân giỗng nhanh và ít di chuyển, thì như chúng ta đã thấy, 
có lý khí nghĩ rằng các biến chủng của chúng lúc đầu chỉ có tính địa 
phương; nhưng những biến chủng địa phương như vậy không lan rộng 
ra được và không thể chiếm đất sống của bố mẹ chúng cho đến khi 
chúng đã biến đối và hoàn thiện đến một mức độ nào đó. Theo quan 
điểm này thì cơ hội để ầm ra trong một lớp địa tầng nào đó ở một vùng 
đất nào đó toàn bộ các dạng chuyển Hếp giữa hai loài là rất nhỏ bởi vì 
chúng ta đã cho rằng những biến đổi tiếp nối nhau đó có tính địa 
phương và bị hạn chế trong một vài vị trí. Hầu hết các động vật biển đều 
có phạm vị hoạt động rộng; và chúng ta đã thấy là đối với thực vật thì 
cÂy nào có phạm vi rộng nhất thì chúng có nhiều biến chủng nhất, do 


' Alcide Charles Victor Marie Dessalines dOrbigny (1802-1857): nhà tự nhiên học, 
người Pháp. 


Ôð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


vậy mà đối với sò, ốc và các động vật biển khác, có lẽ chúng đã có phạm 
vi hoạt động rộng nhất, vượt ra khỏi những giới hạn của những lớp địa 
tâng địa chất học đã biết ở châu Âu, chúng đã tạo ra nhiễu nhất, ban đầu 
là các biến chủng địa phương và cuối cùng là các loài mới. Một lần nữa, 
việc này làm cho chúng ta ít cơ hội tìm thây dẫu vết về những giai đoạn 
chuyến tiếp trong bắt kỳ một lớp địa tầng địa chất nào. 

Chúng ta không được quên rằng, hiện nay, khi xem xét những hoá 
thạch hoàn chỉnh, ít khí có những biến chủng trung gian liên kết hai dạng 
sinh Vật với nhau và nhờ đó mà chứng mình được chúng cùng một loài trừ 
phi thu thập được nhiều mẫu từ nhiều nơi, trong trường hợp loài hoá thạch 
thì các nhà cổ sinh vật học cũng hiểm khi thực hiện được việc này. Có lẽ 
chúng ta biết được rõ nhất tính bắt khả của mình trong việc kết nối các loài 
bằng vô số các dạng hoá thạch trung gian từ thắp lên cao, bằng cách tự hỏi, 
ví dụ, liệu các nhà địa chất học trong tương lai có thể chứng minh rằng các 
vật nuôi của chúng ta như trâu bò, cừu, ngựa và chó có nguồn gốc từ một 
đòng hay vài dòng bản địa, hay là, liệu một số loài ốc biển sống ở bờ biển 
Nam Mỹ mà một số các nhà nghiên cứu vẻ động vật thân mềm đã xếp 
chúng là những loài khác biệt với những đồng loại của chúng ở châu Âu 
còn những nhà nghiên cứu về động vật thân mềm khác thì chỉ xem chúng 
là biến chủng, thực sự là biến chủng hay như người ta gọi, là những loài 
khác biệt. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ các nhà địa chất học 
tương lai phát hiện trong hoá thạch những dạng trung gian từ thắp lên cao; 
và theo tôi thì những thành công như vậy không thể ở mức tối đa được. 

Mặc dù đã thêm vô số loài vào những giống đang tổn tại hoặc đã 
tuyệt chủng và đã làm cho khoảng cách giữa một số nhóm hẹp hơn, việc 
nghiên cứu địa chất học hầu như không làm được điều gì trong việc 
phân tích sự khác nhau giữa các loài, kết nói chúng với nhau bằng vô số 
biến chủng trung gian từ thấp lên cao và chính việc chưa làm được như 
vậy có lẽ là sự nghiêm trọng và hiển nhiên nhất trong tất cả những phản 
đối được viện ra để chống lại quan điểm của tôi. Vì vậy cũng sẽ đáng bö 
công nêu tóm lại những nhận xét kể trên trong một minh họa tưởng 
tượng. Quần đảo Mã Lai có kích thước cỡ bằng châu Âu từ North Cape 
đến Địa Trung Hải và từ Anh quốc đến Nga đo đó nó cũng tương đương 
với tất cả các lớp địa tầng địa chất đã được xem xét cần thận, ngoại trừ 


304 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


những lớp của Hoa Kỳ. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Godwin-Anstenl, 
rằng tình trạng hiện nay của quản đảo Mã Lai, với vô số hòn đảo lớn bị 
các vùng biển cạn và rộng chia cắt, có lẽ giỗng như tình trạng của châu 
Âu trước đây, lúc phản lớn các lớp địa tầng được tích tụ. Quần đảo Mã 
Lai là một trong những vùng giàu có sinh vật nhất trên thế giới; mặc đù 
nếu thu thập tất cả các loài đã từng sóng ở đó thì nó vẫn đại diện cho lịch 
sử tự nhiên của thế giới quá ư không hoàn hảo! 

Nhưng chúng ta có đủ lý do để tin rằng những sinh vật sống trên 
đất liền của quần đảo ắt được bảo tổn theo cách cực kỳ không hoàn hảo 
trong các lớp địa tầng được kích tụ ở đó. Tôi cho rằng không có nhiều 
những động vật hoàn toàn sống ở ven biển hay những động vật sông 
trên những vùng đá ngầm trơ trụi được chất trầm tích bao bọc; và những 
hóa thạch được bọc trong sởi và cát ắt sẽ không tổn tại được thời gian 
đài. Bất kỳ ở đâu nếu chất trầm tích không tích tụ ở đáy biển hoặc không 
tích tụ với tốc độ đủ để bảo vệ các thể hữu cơ không bị phân huỷ thì 
không thể bảo tồn các mảnh hoá thạch được. 

Trong quần đảo của chúng ta thì tôi tin rằng các lớp địa tầng có 
khoáng vật được hình thành đủ dày để kéo đài đến một thời kỳ sau này 
giống như các lớp địa tầng thuộc đại trung sinh, chỉ trong những thời kỳ 
đất lún. Các thời kỳ đất lún bị tách ra khỏi nhau bằng những khoảng thời 
gian rất đài, trong những khoảng thời gian đó vùng đất có thể đứng yên 
hoặc nâng lên; trong thời gian đất được nâng lên thì từng lớp địa tầng có 
chứa khoáng vật bị huỷ hoại ngay khi vừa được tích tụ do tác động của 
sóng biển liên tục như chứng ta thấy ở vùng bờ biển Nam Mỹ. Trong 
thời kỳ đất lún có lẽ có nhiều sinh vật bị tuyệt chủng; trong thời kỳ đất 
trồi lên thì có nhiễu biến đổi hơn nhưng lúc đó thì các tài liệu về địa chất 
học lại không hoàn chỉnh nhất. 

Người ta có thể nghỉ ngờ liệu khoảng thời gian của bất kỳ một giai 
đoạn đất lún nào xảy ra trên toàn bộ hay chỉ một phần của quần đảo, cùng 
với việc đồng thời tích tụ chất trầm tích, có VƯỢT QUÁ thời gian trung 
bình để hình thành những dạng sinh vật đặc hiệu hay không; và liệu 


! Robcrt Alfred Cloynes Godwin-Austen (1808-1885) : nhà địa chất học và cổ sinh vật 
học, người Ánh. 


0ð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


những sự kiện bất ngờ này có phải là không thể thiểu được trong việc bảo 
tồn mọi dạng động vật trung gian giữa hai hoặc nhiều loài hay không? 
Nếu những đạng trung gian như vậy đã không được bảo tồn thì những 
biến chủng chuyển tiếp ắt chỉ xuất hiện đơn thuần dưới dạng quá nhiều 
loài riêng biệt. Cũng có thể là giữa các giai đoạn đất lún là những lần mặt 
đất dao động và xảy ra những biến đổi khí hậu không đáng kể trong 
những khoáng thời gian dài này; trong những trường hợp này thì những 
cư dân của quản đảo ắt là đã đi cư và không có một chứng cứ liên tục nào 
về các biên đổi của chúng được bảo tổn trong bất kỳ một lớp địa tầng nào. 

Rất nhiều sinh vật biển của quần đảo hiện nay có thể được tìm thấy 
vượt ra ngoài lãnh thổ của chúng hàng ngàn đặm; và phép loại suy làm 
cho tôi tin rằng chính những loài ở phạm vi xa thường tạo ra những biến 
chủng mới; và những biến chủng ban đầu ở tại chỗ hoặc bị giới hạn ở 
một chỗ nhưng nếu chúng có ưu thế rõ rệt hoặc nếu được biến đổi và cải 
thiện nhiều hơn thì chúng sẽ dần đẳn bành trướng và chiếm chỗ các 
đạng động vật bỗ mẹ của chúng. Những biến chủng này khi trở lại nơi ở 
cũ của chúng, bởi vì chúng ắt sẽ khác với trạng thái ban đầu, là trạng thái 
gần như giống nhau đồng loạt, mặc dù khác nhau ở mức độ cực kỳ 
không đáng kể nhưng theo những nguyên tắc của nhiều nhà cổ sinh vật 
học, chúng sẽ được xếp là những loài mới và riêng biệt. 

Nếu những điều này là thật thì chúng ta không có quyển mong tìm 
thấy trong các lớp địa tầng địa chất vô số những dạng sinh vật trung 
gian từ thấp đến cao mà theo lý thuyết của tôi, chắc chấn chúng đóng vai 
trò kết nối các loài hiện tại và quá khứ của cùng nhóm thành một chuỗi 
đài và có phân nhánh. Chúng ta chỉ nên tìm một ít các đạng sinh vật liên 
kết có lên quan gần hoặc xa với nhau; và những sinh vật lên kết này, 
nều chúng có quan hệ quá gản gũi với nhau, được tìm thấy trong các lớp 
khác nhau của cùng một lớp địa tâng thì ất chúng sẽ được phần lớn các 
nhà cổ sinh vật học xếp là những loài riêng biệt. Nhưng tôi không có ý 
nói là tôi đã từng cho rằng chứng cứ của những biến đổi của sinh vật 
được bảo tổn tốt nhất trong mặt cất địa chất quá nghèo nàn và khó khăn 
trong việc không tìm thấy những đạng trung gian giữa các loài xuất hiện 
lúc bắt đầu và lúc kết thúc của từng lớp địa tầng không gây áp lực rất 
nặng nể lên lý thuyết của tôi. 


306 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


Bàn về sự xuất hiện đột ngột của toàn bộ các loài có 
liên quan với nhau 

Việc các loài xuất hiện một cách đột ngột trong một số lớp địa tầng 
đã được một số nhà cổ sinh vật học như Agassiz, Pictet! và không ai 
quyết liệt hơn Gs. SedgwickỶ, viện ra làm lý do phản đối kịch liệt cho 
niềm tin vào sự biến đổi giữa các loài. Nếu có vô số loài thuộc cùng một 
giống hoặc một họ, đã thực sự xuất hiện đồng thời thì đây là đòn chí tử 
giáng vào lý thuyết tiễn hoá qua con đường chọn lọc tự nhiên, Bởi vì sự 
hình thành một nhóm dạng động vật mà đều có nguồn gốc từ một tổ 
tiên chung, phải là một quá trình cực kỳ chậm chạp; và tổ tiền của chúng 
phải sống rất lâu trước khi có những hậu đuệ đã biến đổi của mình. 
Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá quá cao sự hoàn hảo của các 
chứng cứ địa chất học và suy luận sai lầm rằng, do chúng ta không tìm 
thấy được một số giống hoặc một số họ dưới một tảng nào đó, mà nói 
rằng chúng đã không tổn tại trước giai đoạn đó. Chúng ta tiếp tục quên 
rằng thế giới vô cùng rộng lớn so với vùng đất mà chúng ta khảo sát tỉ mi 
vẻ các lớp địa tầng địa chất học; chúng ta quên rằng các nhóm loài có thể 
đã từng tổn tại lâu ở nơi khác và đã tăng lên một cách chậm chạp trước 
khí chúng xâm nhập vào những quần đảo ở châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng 
ta không thừa nhận thích đáng những khoảng thời gian rất dài có thể đã 
trôi qua giữa các địa tẳng liên tiếp nhau, có lẽ trong một số trường hợp 
còn lâu hơn cả thời gian cần thiết để tích tụ một lớp địa tầng. Những 
khoảng thời gian sẽ cho phép các loài nhân lên từ một số ít đạng bố mẹ 
của chúng; và trong những lớp địa tầng tiếp theo những loài như vậy sẽ 
xuất hiện theo cách giỗng như được tạo ra một cách đột ngột. 

Ở đây, tôi có thể gợi lại một nhận xét đã có trước đây, đó là, cần phải có 
một chuỗi những thời kỳ đài để làm cho một sình vật thích nghỉ với lỗi sống 
mới và lạ, ví dụ như bay trong không khí; nhưng khi đã chịu tác động như 
vậy rồi, và một số ít loài đã có được một ưu thế rất lớn đối với những sinh 
vật khác thì cần một thời gian tương đối ngắn hơn để tạo ra nhiều dạng 
khác nhau để có thể nhanh chóng lan nhanh và lan rộng khắp thể giới. 


' Franeois Jules Pictet de la Rive (1809-1872): nhà cổ sinh vật học, người Thụy Sĩ. 
? Adam Sedgwick (1785-1873): nhà địa chất học, người Anh, 


507 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Bây giờ tôi đưa ra một ít ví dụ minh họa cho những nhận xét này; và 
để cho thấy rằng chúng ta có thể bị sai lẫm như thế nào khi cho rằng 
toàn bộ các loài được tạo ra một cách đột ngột. Tôi có thể nhắc lại một 
hiện tượng nổi tiếng trong nhiều nghiên cứu về địa chất học, công bố 
cách đây không lâu, đó là người ta thường nói về việc xuất hiện đột ngột 
một lớp động vật có vú rất lớn trong một loạt các lớp thuộc kỷ thứ ba. Và 
hiện nay thì một trong những lớp trầm tích có chứa nhiều động vật có vú 
hoá thạch nhất thuộc về khoảng giữa của các lớp thuộc kỷ trung sinh; và 
người ta đã phát hiện một động vật có vú thực sự trong sa thạch đỏ nằm 
cạnh những lớp khởi đầu của thời kỳ này. Cuvier đã từng đẫn chứng 
rằng trong các lớp thuộc kỷ thứ ba không Bm thấy một con khi nào 
nhưng hiện nay người ta đã phát hiện ở Ấn Độ, Nam Mỹ và ở châu Âu 
các loài đã tuyệt chủng lùi lại thậm chí đến tận thời kỳ Eocene. Tuy 
nhiên trường hợp gây chú ý nhất là trường hợp của họ cá voi bởi vì 
những động vật này có bộ xương rất lớn, sống ở biển và có thể được tìm 
thấy khắp thế giới nên việc không tìm thấy một bộ xương cá voi nào 
trong bắt kỳ lớp địa tằng thuộc kỷ trung sinh có vẻ hoàn toàn biện minh 
cho niễm tin cho rằng bộ lớn và riêng biệt này được tạo ra một cách đột 
ngột trong khoảng thời gian giữa lớp địa tầng sớm nhất và muộn nhất 
thuộc kỷ thứ ba. Nhưng hiện nay chúng ta có thể đọc trong phản Phụ 
lục của cuốn Mĩanual của Lyelì xuất bản năm 1858, những bằng chứng rõ 
ràng về việc tổn tại của cá vơi trong lớp cát xanh trên cùng, tức khoảng 
thời gian trước khi chấm đứt giai đoạn thuộc đại trung sinh. 

Tôi có thể đưa ra một ví dụ khác xảy ra trước mắt tôi làm tôi chú ý 
rất nhiều. Trong một cuốn hổi ký vẻ hoá thạch của loài chân tơ không 
cuống (Sessile Cirripedes) tôi đã từng nói rằng, từ một số loài thuộc kỷ thứ 
ba đang tổn tại và đã tuyệt chủng, từ số lượng cá thể cực kỳ nhiều của 
nhiều loài khắp thế giới, từ vùng bắc cực cho đến xích đạo, sống ở những 
vùng nước có độ sâu khác nhau từ những mực nước trên cùng chịu tác 
động của thuỷ triểu cho đến độ sâu 50 sải tay, từ một mẫu hoá thạch 
hoàn chỉnh được bảo tổn trong các tầng thuộc kỷ thứ ba xưa nhất, từ 
những trường hợp đễ trong đó người ta có thể nhận ra từ một mầu vỏ sò 
hoá thạch; từ tất cả những trường hợp này tôi đã suy luận rằng loài chân 
tơ không cuống đã tốn tại rong suốt những thời kỳ thuộc đại trung sinh, 


5308 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


chắc chắn chúng đã được bảo tốn và được phát hiện; và bởi vì người ta 
không phát hiện được một loài nào trong các tẳng thuộc thời kỳ này cho 
nên tôi kết luận rằng nhóm này phát triển một cách đột ngột vào lúc bắt 
đầu các lớp thuộc kỷ thứ ba. Điều này đã là một nỗi lo lắng cho tôi, bởi vì 
tôi nghĩ lại thêm một trường hợp nữa về việc xuất hiện một nhóm loài 
đột ngột. Nghiên cứu của tôi hầu như không công bố được nêu ông M. 
Bosquet, một nhà cổ sinh vật học có tài, không gửi cho tôi một bức vẽ về 
một mẫu hoá thạch hoàn hảo của một loài chân tơ không cuống không 
thể nhằm lẫn được mà ông ta đã tự mình lẫy ra được từ kỷ đá phần ở Bì. 
Và đường như để cho nó gây ân tượng càng nhiều càng tốt, loài chân tơ 
không cuống này là Chthamalus, một giống lớn, rất thường gặp, ở đâu 
cũng có mà người ta chưa hễ tìm thấy một mẫu hoá thạch nào của chủng 
này trong bát kỳ lớp nào thuộc kỷ thứ ba. Do đó, hiện nay chúng ta biết 
chắc rằng loài chân tơ không cuống đã tổn tại trong suốt đại trung sinh, 
và loài chân tơ này phải là tố tiên của những loài thuộc kỷ thứ ba và 
những loài đang tôn tại hiện nay. 

Trường hợp mà các nhà cổ sinh vật học cứ khăng khăng cho là sự 
xuất hiện đột ngột của một nhóm loài, đó là trường hợp của loài cá thuộc 
thời kỳ Teleostit, nằm ở tẦng thấp trong kỷ đá phần. Nhóm này bao gồm 
phần lớn những loài cá hiện nay đang tổn tại. Sau này Gs. Pictet đã đời 
thời gian sống của chúng lùi lại một giai đoạn nhỏ; và một số nhà cổ sinh 
vật học tin rằng một số loài cá cỗ xưa hơn nhiều mà mối quan hệ giỗng 
nhau giữa chúng còn chưa biết hết, mới thực sự thuộc về thời kỳ 
TeleosHt. Tuy nhiên, giả sử rằng toàn bộ chứng xuất hiện, theo như 
Agassiz in như vậy, vào đầu lớp địa tầng đá phần thì hiện tượng này 
chắc chắn rất đáng chú ý; nhưng việc này theo tôi thì nó không phải là 
một chướng ngại không vượt qua được cho lý thuyết của tôi trừ phi nó 
cũng cho thấy rằng loài cá thuộc nhóm này xuất hiện đột ngột và đồng 
thời trên khắp thế giới vào cùng một thời kỳ. Hoàn toàn không cần nói là 
hầu như người ta không biết đến một hoá thạch cá nào ở phía nam xích 
đạo; và nêu đọc lướt qua sách Cổ sinh uật học của Pictet, người ta sẽ thấy 
rằng có rất ít loài cá trong các lớp địa tầng ở châu Âu... Hiện nay có một 
số họ cá có phạm vì hoạt động hạn chế; loài cá sống vào thời kỳ Teleostit 
ban đầu ắt cũng có phạm vì hoạt động bị hạn chế như vậy nhưng sau khi 


509 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


phát triển mạnh ra một số vùng biển chúng đã lan rộng ra. Chúng ta 
không có quyển gì khí cho rằng các vùng biển trên thế giới thông thương 
với nhau tự đo như hiện nay. Thậm chí hiện nay nếu quân đảo Mã Lai 
biến thành đất liền thì phần xích đạo thuộc Ân Độ Dương ắt sẽ tạo ra 
một vịnh lớn bị bọc kín hoàn toàn mà bắt kỳ nhóm động vật biển nào 
cũng sinh sôi được; và chúng sẽ ở lại đó mãi cho đến khi có một số loài 
thích nghỉ với khí hậu lạnh hơn và có thể sống được ở các mũi đất phía 
nam châu Phi hay ở châu Úc, và vì vậy chúng đi đến các vùng khác xa 
hơn. 

Từ những nhận xét này và những nhận xét tương tự, nhưng chủ yếu 
là đo chúng ta không biết gì về địa chất học ở các vùng nằm ngoài châu 
Âu và Hoa Kỳ; và do cuộc cách mạng về tư tưởng cổ sinh vật học trên 
nhiều điểm mà những phát hiện trong 12 năm gần đây đã tạo ra, đối với 
tôi thật là thiểu cần trọng khi võ đoán về sự tiếp nối nhau của sinh vật 
trên khắp thế giới, cũng như đối với một nhà tự nhiên học xem xét trong 
năm phút những chỗ trống trong các lớp địa tầng ở châu Úc rồi bàn cãi 
về số lượng và phạm vi hoạt động của những sinh vật ở đó. 


Bàn về sự xuất hiện đột ngột các nhóm loài có quan hệ 
với nhau trong lớp vỉa nằm sâu nhất có chứa hóa thạch 

Có một khó khăn khác, có liên quan và nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi 
muốn nói đến tình huồng trong đó một số loài thuộc cùng một nhóm đột 
ngột xuất hiện trong những lớp địa tầng đá có chứa hoá thạch nằm sâu 
nhất. Hầu hết lý lẽ đều làm cho tôi tin rằng tắt cả các loài cùng một nhóm 
đang tổn tại hiện nay đều có nguồn gốc từ một tổ tiên chung, điều này 
áp dụng cho cả những loài xuất hiện sớm nhất. Ví dụ, tôi không nghỉ 
ngờ gì việc những con bọ ba thuỳ (/rilobifes) thuộc kỷ Silur đều có nguồn 
gốc từ một loài giáp xác đã sống rất lâu trước kỳ Silur và có lẽ rất khác với 
bất kỳ một con vật nào đã biết. Một số động vật thuộc kỷ Silur cổ xưa 
nhất như ốc anh vũ (NautíIus), Lingula v.v... không khác với những loài 
hiện đang sống nhiều lắm; và theo lý thuyết của tôi thì chúng ta không 
thế cho rằng những loài cố xưa này là tổ tiên của mọi loài thuộc bộ của 
chúng bởi vì không có những tính trạng trung gian g1ưa chúng. Hơn nữa 


1Ô 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


nếu chúng là tổ tiên của những bộ này thì chắc chấn chúng đã bị vô số 
hậu duệ đã biến đổi của chúng chiếm chỗ và tiêu diệt từ lâu rồi. 

Vậy nếu lý thuyết của tôi đúng, thì không thể chối cãi được rằng 
trước khi hình thành lớp trầm tích thuộc kỷ Silur nằm thấp nhất đã có 
những khoảng thời gian dài trôi qua, khoảng thời gian này có lẽ còn đài 
hơn cả thời gian từ kỷ Silur đến ngày nay; và trong khoảng thời gian 
mênh mông mà chứng ta còn chưa biết rõ này thế giới đầy những sinh 
vật. 

Về vấn để tại sao chúng ta không tìm thấy những chứng cứ về giai 
đoạn ban sơ rất dài này thì tôi không thể đưa ra câu trả lời đây đủ được. 
Một số nhà địa chất học nổi Hếng mà Ngài R. Murchison là người đứng 
đầu, đã tin chắc rằng chúng ta biết được buổi bình minh của sự sống trên 
trái đất này qua những hoá thạch hữu cơ nằm trong lớp trầm tích thấp 
nhất của kỷ Silur. Các vị trọng tài có thẩm quyền khác, như Lyell và sau 
này là E. Forbes đã bàn cãi về kết luận này, Chúng ta đừng quên rằng 
chúng ta chì biết chính xác một phần nhỏ của thế giới này. Sau này ông 
Barande! đã bổ sung các lớp trầm tích khác nằm thấp hơn những lớp 
thuộc kỷ Silur cũng rất phong phú các loài mới và lạ. Người ta đã phát 
hiện những đầu vết của sự sống ở những lớp nằm bén dưới cái gọi là 
vùng nguyên sơ của Barrande ở vùng Longmynd. Sự hiện điện của 
những nót phosphat và chất hắc ín (bitum) ở những lớp đá nằm sâu nhất 
không có tàn tích chất hữu cơ có lẽ cho thấy có sự sống ban đầu ở những 
giai đoạn này. Nhưng rất khó để hiểu tại sao không có vô số những lớp 
trầm tích chứa hoá thạch mà theo lý thuyết của tôi chắc chắn phải được 
tích tụ đâu đó trước kỷ Silur. Nếu những lớp cổ xưa nhất này bị bào mòn 
hết rồi hoặc bị tác động của sự biến hình xoá sạch thì chúng ta phải ầm 
thấy những mẫu nhỏ còn lại của những lớp địa tầng tiếp theo thời kỳ của 
chúng và những mẫu nhỏ này cũng phải ở trong tình trạng bị biến hình. 
Nhưng những mô tả về các lớp trầm tích mà chúng ta có được từ những 
vùng đất rộng mênh mông ở Nga và ở Bắc Mỹ không ủng hộ quan điểm 
cho rằng lớp địa tầng càng nhiễu tuổi thì chúng càng chịu đựng sự bào 
mòn và biến hình nhiều hơn. 


! Joachim Barrande (1799-1883) : nhà cổ sinh vật học và địa chất học, người Pháp. 


ðI11 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


Vẫn đề này hiện nay vẫn chưa giải thích được; và người ta có thể 
viện chúng ra làm lý lẽ có giá trị để chống lại quan điểm được ấp ủ ở đây. 
Để cho thấy rằng sau này nó có thể nhận được các lời giải thích tôi sẽ đưa 
ra giả thuyết như sau. Do bản chất của những hoá thạch hữu cơ là không 
nằm trong những lớp địa tầng sâu ở châu Âu và ở Hoa Kỳ, và do những 
lớp địa tằng được hình thành đày hàng dặm cho nên chúng ta có thể suy 
luận rằng, từ đầu tới cuỗi, những đảo lớn hay những vùng đất rộng, 
những vùng này cung cấp nguyên liệu cho việc lắng đọng, nằm cạnh lục 
địa châu Âu và Hoa Kỳ hiện nay. Nhưng chúng ta không biết trong 
khoảng thời gian giữa các lớp địa tầng liên tiếp nhau thì những vùng đắt 
này như thế nào; châu Âu và Hoa Kỳ trong những giai đoạn này là đất 
liền khô ráo hay nằm chìm đưới biển gần những vùng đất nổi mà không 
có chất trầm tích lắng đọng trên nó hay lại như là đáy biển rất sâu và 
thông với nhau. 

Những đại đương hiện nay lớn gấp ba đất liền và có rất nhiều đảo 
nằm rải rác nhưng không có một hòn đảo giữa đại dương nào có được 
một mảnh của lớp địa tầng thuộc đại cổ sinh hay đại trung sinh nào còn 
sót lại cả. Vì vậy, chúng ta có thể suy luận rằng, trong thời gian thuộc đại 
cỗ sinh và đại trung sinh chẳng có lục địa nào hay hòn đảo nào tổn tại 
trên vùng biển hiện tại; bởi vì nếu có những lục địa như vậy thì rất có thể 
có được những lớp địa tầng thuộc đại cô sinh và đại trung sinh từ những 
chất trầm tích có được do sự bào mòn và gãy đứt và ít nhất cũng bị đội 
lên một phần đo mặt đất đao động mà chúng ta có thể kết luận một cách 
đứt khoát là phải xảy ra trong những khoảng thời gian rất đài này. Bây 
giờ, nêu có thể suy luận gì từ những hiện tượng này thì chúng ta có thể 
suy luận rằng vùng biển hiện nay đã có từ thời kỳ xa xưa nhất mà hiện 
tại chúng ta không có bằng chứng øì cả; ngược lại, những lục địa hiện tại, 
những vùng đất rộng lớn đã từng tổn tại rõ ràng đã chịu một sự đao 
động rất lớn từ thời Silur sớm nhất. Tắm bản đổ tô màu trong cuốn sách 
của tôi về những dải đá ngầm hình thành từ san hô đã đưa tôi đến kết 
luận rằng những vùng biển lớn vẫn chủ yếu là những vùng đất lún còn 
những quần đảo lớn là những vùng có mặt đất đao động và lục địa là 
những vùng đất được nâng lên. Nhưng chúng ta có quyền gì mà cho 
rằng những điều này vẫn được giữ mãi bất biến? Các lục địa của chúng 


ä12 


Nhược điểm của cứ liệu địa chất 


ta có vẻ được tạo ra nhờ lực nâng lẻn trội hơn trong nhiều lần mặt đất 
đao động nhưng có thể nào mà những vùng đất được nâng lên nhiều 
hơn như vậy đã không biến đối gì trong thời gian đài không? Vào thời kỳ 
trước kỷ Silur rất đài, chỗ mà hiện nay là biển trước kia là lục địa và chỗ 
hiện nay là lục địa trước kia là biển. Chúng ta không thể biện minh được 
khi cho rằng, ví dụ, nếu đáy biển Thái Bình Dương bây giờ được nâng 
lên thì chúng ta có thể tìm được ở đó những lớp địa tằng cố xưa hơn lớp 
thuộc kỳ Silur nữa nêu có những lớp như vậy được hình thành trước bởi 
vì vấn đề thường xảy ra là các lớp bị lún xuống hàng đặm nằm gần rốn 
của trái đắt và bị một khối lượng nước khống lễ đè lên trên thì ắt là phải 
chịu đựng tác động biến hình nhiều hơn các lớp nằm ở bề mặt. Một số 
vùng đất rộng lớn trên thế giới, ví dụ như ở Nam Mỹ, là những núi đá 
biến hình trơ trụi đã bị đốt nóng dưới áp lực rất lớn, theo tôi cần có một 
cách giải thích đặc biệt hơn; và có lẽ chúng ta tin rằng chúng ta sẽ tìm 
thấy rất nhiều lớp địa tầng có trước kỷ Silur rất lầu trong tình trạng bị 
biến hình hoàn toàn tại những đất rộng lớn này. 

Ở đây, chúng ta sẽ bàn về một số trở ngại, đó là việc chúng ta không 
tìm thấy vô số những dạng sinh vật trung gian giữa nhiều loài đã và | 
đang tổn tại trong các lớp địa tầng liên tiếp nhau; đó là việc xuất hiện đột 
ngột nhiều nhóm loài trong các lớp địa tầng ở châu Âu; đó là việc biến 
mất hoàn toàn các lớp địa tầng có chứa hoá thạch nằm bên dưới các lớp 
thuộc kỷ Sílur như hiện nay chúng ta đã biết, tất cả rõ ràng là rất nghiêm 
trọng. Chúng ta biết điều này đơn giản là nhờ một việc, đó là, tắt cả các 
nhà cổ sinh vật học nổi tiếng nhất, như Cuvier, Owen, Agass1z, Barrande, 
Falconer, E. Forbes v.v... và tất cả các nhà địa chất học vĩ đại nhất của 
chúng ta như Lyell, Murchison, Sedgwick v.v... đều nhất trí với nhau, rất 
mãnh liệt, bảo vệ tính bất biến của các loài. Nhưng tôi có lý đo để tin 
rằng một người có uy tín rất lớn là Ngài Charles Lyell, đã ấp ủ những 
nghi ngờ nghiêm trọng về vẫn đẻ này khi suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi 
nghĩ thật là liều lĩnh khi không đồng ý với những người có uy tín rất lớn 
này, những người mà nhờ có họ chúng ta mới có được kiến thức. Những 
người nghĩ rằng bằng chứng địa chất học trong tự nhiên là hoàn chỉnh 
và những người không coi trọng những bằng chứng và lý lẽ được đưa ra 
trong cuốn sách này, chắc chắn sẽ phản đối lý thuyết của tôi ngay lập 


đlã 


NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


tức. Vẻ phần tôi, theo đuối phép ấn dụ của Lyell tới cùng, tôi xem bằng 
chứng địa chất học trong tự nhiên cũng như một cuốn lịch sử thế giới 
được giữ gìn không tốt, được viết bằng tiếng địa phương đang biến đổi 
và chúng ta chỉ có được tập cuối cùng của cuốn lịch sử này và chỉ liên 
quan tới hai hoặc ba quốc gia. Trong tập cuỗi này chỉ còn lưu giữ được 
một chương ngắn và từng trang thì chỉ còn giữ được ít dòng. Mỗi từ của 
ngôn ngữ biến đối chậm này ít nhiều khác nhau trong chuỗi những 
chương bị gián đoạn, có thể tượng trưng cho những đạng sinh vật bị 
biến đổi có vẻ đột ngột, chúng bị vùi trong các lớp địa tầng liên Hiếp 
nhưng cách nhau xa. Với quan điểm như vậy, những trở ngại mà chúng 
ta vừa bàn được giảm đi rất nhiên hoặc thậm chí biến mẤT. 


ð14 


Chương X 


SỰ TIẾP BIẾN VỀ MẶT ĐỊA CHẤT 
CỦA CÁC SINH THỂ 


Về sự xuất hiện tiệm tiễn và kế thừa của các loài mới - Về tốc 
độ biến đối khác nhau của chúng. Loài một khi biễn mất sẽ 
không xuất hiện trở lại - Nhóm loài tuân theo những quy luật 
chung về sự xuất hiện và sự biến mất như một loài duy nhất - 
Về sự tuyệt chủng - Về những thay đổi đồng thời của những 
hình thái sự sống ở khắp thế giới - VỀ mối quan hệ gìữa những 
loài tuyệt chủng với nhau và với những loài đang tôn tại - Về sự 
phát triển của những hình thái sự sống cổ xưa - Về sự kế tiếp 
nhau của cùng một hình thái trên cùng một vùng - Tổng kết 
những chương trước và chương này. 


ây giờ, chúng ta hãy xem liệu một số hiện tượng và quy luật có 

liên quan đến sự kế tiếp nhau về mặt địa chất học của các sinh 
vật phù hợp hơn với quan điểm phổ biến về tính bất biến của các loài 
hay phù hợp hơn với quan điểm cho rằng sự biến đổi của chúng là chậm 
chạp, từ thắp đến cao thông qua đi truyền và chọn lọc tự nhiên. 

Các loài mới xuất hiện rất chậm chạp, loài này tiếp loài khác cả trên 
đất liền và đưới nước. Lyell đã cho thấy rằng khó có thể chống lại bằng 
chứng về vấn để này khi xem xét các lớp trầm tích thuộc kỷ thứ ba; và cứ 
mỗi năm lại có thêm bằng chứng lắp vào những chỗ trỗng giữa chúng và 
làm cho tỉ lệ phân trăm giữa các dạng sinh vật đã biến mất và mới xuất 
hiện ngày càng tăng lên. Trong những lớp trầm tích gần đây nhất, mặ- 
đù nêu tính bằng năm thì rõ ràng thuộc về thời thượng cổ, chỉ có một 
hoặc hai loài là những đạng đã biến mất và cũng chỉ một hoặc hai loài là 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


những đạng mới, việc này có thể có tính địa phương hoặc, theo chúng ta 
biết, ở đâu cũng vậy. Nếu chúng ta tin vào những quan sát của Philippi ở 
Sicily thì những biến đối kế tiếp nhau của những cư dân thuộc hòn đảo 
này đã có rất nhiều và rất từ từ. Lớp địa tẳng thuộc đại trung sinh bị đứt 
gãy nhiều hơn; nhưng theo như Bronn đã nhận xét, không có hiện tượng 
xuất hiện hoặc biến mất nhiều loài, mà hiện nay đã tuyệt chủng, một 
cách đồng loạt trong mỗi lớp địa tầng riêng biệt. 

Các loài thuộc các giống và các lớp khác nhau không biến đổi với cùng 
một tốc độ hoặc cùng một mức độ. Trong những lớp trầm tích cổ xưa nhất 
thuộc kỷ thứ ba, người la vẫn còn tìm thây một số Ít loài sò hiện nay còn 
sóng giữa vô số các dạng sò đã tuyệt chủng. Falconer đã đưa ra một 
trường hợp đáng chú ý về hiện tượng này, đó là việc tìm ra một loài cá sẫu 
hiện nay còn sống cùng với nhiều động vật có vú và bò sát kỳ lạ đã tuyệt 
chủng trong những lớp trầm tích nằm dưới dãy Himalaya. Loài LinguÌa 
thuộc kỷ Silur có khác chút ít với những loài thuộc giống này hiện còn tổn 
tại; trái lại, hầu hết các loài thân mềm (Molluscs) thuộc kỷ Silur và tất cả các 
loài động vật giáp xác (Crusiaceans) đã biên đối rất nhiều. Những sinh vật 
sống trên mặt đất dường như biến đối nhanh hơn so với những sinh vật 
sóng ở biển, trong đó có một Irường hợp đáng chú ý mà sau này được tìm 
thấy ở Thụy Sï. Có một số lý đo làm chúng ta tin rằng những sinh vật, 
được xem là cao cấp trong bậc thang của tự nhiên, biến đổi nhanh hơn 
những sinh vật bậc thấp: đây là những ngoại lệ của quy luật này. Số lượng 
biến đổi của sinh vật, theo như Pictet nhận xét, không tương ứng chặt chẽ 
với thứ tự của các lớp địa tầng địa chất học; do vậy mà giữa hai lớp địa 
tầng kế tiếp nhau các dạng sinh vật hiếm khi bị biến đổi chính xác cùng 
một mức độ. Tuy vậy, nều so sánh bất kỳ các lớp địa tầng nào mà có quan 
hệ gần gữi nhất, người ta đều thấy tắt cả mọi loài đều có một số biến đối. 
Khi một loài nào đó biển mất khỏi trái đât này thì chúng ta có lý do để tin 
rằng không bao giờ có một đạng tương tự tái xuất hiện. Quy luật này có 
một ngoại lệ không thể chối cãi được, đó là trường hợp của cái gợi là “thực 
dân“ của M. Barrande, chúng xâm nhập ở giữa một lớp địa tầng cỗ xưa 
hơn rồi sau đó để cho một quần thể động vật tồn tại trước đó tái xuất hiện, 
nhưng cách giải thích của Lyell, đó là trường hợp đi cư nhất thời khỏi một 
vùng địa chất riêng biệt, theo tôi là thoả đáng. 


l6 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


Những bằng chứng này rất phù hợp với lý thuyết của tôi. Tôi tin là 
không có một quy luật cô định nào về phát triển mà làm cho toàn bộ cư 
dân của một vùng biến đổi đột ngột hoặc đồng thời hoặc cùng một mức 
độ. Quá trình biến đổi phải cực kỳ chậm chạp. Sự biến đổi của mỗi loài 
hoàn toàn độc lập với sự biến đối của tất cả các loài khác. Việc biến đối 
như vậy có được chọn lọc tự nhiên lợi dụng hay không và việc tích luỹ 
các biến đổi đến mức nào đó để tạo ra sự cải thiện cho các loài đến mức 
nào đó, phụ thuộc vào nhiều sự kiện ngẫu nhiên phức tạp, - biến đổi đó 
có lợi, khả năng lai chéo, tốc độ nhân giỗng, vùng đất đó có những điều 
kiện tự nhiên biển đối chậm chạp, và nhất là vào những cư dân khác mà 
loài đang biến đổi đó phải cạnh tranh với chúng. Vì vậy chúng ta không 
có gì ngạc nhiên khí thấy một loài phải giữ lại dạng giống mình lâu hơn 
những dạng khác; hoặc nếu có biến đổi thì phải biến đổi ít thôi. Chúng ta 
thầy bằng chứng tương tự trong sự phân bó theo địa lý, ví dụ, các loài ốc 
sống trên mặt đất và côn trùng có cánh cứng ở vùng Madeira đã trở nên 
rất khác biệt so với những dạng có quan hệ gần gũi nhất của chúng sống 
trên lục địa châu Âu, trái lại, loài ốc biển và chim thì vẫn không biến đối. 
Có lẽ chúng ta có thể hiểu tốc độ biến đối ở các sinh vật sống trên đất 
iển và các sinh vật có tố chức cao nhanh hơn rõ rệt so với các sinh vật 
sông dưới biển hoặc sinh vật bậc thấp đo các sinh vật bậc cao có mỗi 
quan hệ phức tạp hơn với những điều kiện sống vô cơ hoặc hữu cơ, như 
đã giải thích trong chương trước đây. Khí một vùng đất có nhiều cư dân 
biên đổi và trở nên hoàn thiện hơn thì, dựa vào nguyên lý cạnh tranh và 
vào nguyên lý các mỗi quan hệ cơ bản giữa sinh vật với sinh vật, chúng 
la có thể hiểu rằng bất kỳ sinh vật nào mà không có biến đối hoặc cải 
thiện ở mức độ nào đó sẽ có khả năng bị tuyệt chủng. Vì vậy chúng ta có 
thể hiểu cuỗi cùng Hại sao tất cả các loài trong một vùng đất, nếu chúng 
ta xem xét trong một khoảng thời gian đủ đài, trở nên biến đổi; bởi vì 
những sinh vật không biến đối sẽ bị Luyệt chủng. 

Trong các cá thể thuộc cùng một lớp trong suốt một thời gian dài và 
tương đương nhau thì số lượng trung bình của các biên đối, có thể gần 
giống nhan; nhưng do việc tích tụ thành các lớp địa tầng có chứa hoá 
thạch trong thời gian dài phụ thuộc vào khối lượng chất trằm tích rất lớn 
được lắng đọng trên vùng đất đó trong thời gian đất lún cho nên các lớp 


ðl? 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


địa tầng của chúng ta chắc chắn được tích tụ theo từng giai đoạn lúc có 
lúc không thất thường và kéo đài; do vậy mà số lượng những biến đổi 
trong cấu tạo cơ thể mà các hoá thạch nằm trong các lớp địa tầng kế tiếp 
nhau cho thấy không bằng nhau. Theo quan điểm này thì mỗi lớp địa 
tầng không ghi đấu một hoạt động sáng tạo mới và hoàn chỉnh mà chỉ là 
từng thời kì nào đó, được lẫy một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một 
vở kịch đang điển tiền chậm chạp. 

Rõ ràng chúng ta có thể hiểu được tại sao một loài một khi bị mắt đi 
sẽ không bao giờ tái xuất hiện cho đù điều kiện sống như cũ, cả vô cơ và 
hữu cơ. Bởi vì mặc dù con cháu của một loài phải thích nghi (điều này rõ 
ràng đã xảy ra ở vô số trường hợp) để thế vào một vị trí của một loài khác 
trong cơ cầu của tự nhiên và chiếm chỗ của nó nhưng hai dạng - cũ và 
mới - không phải là một; bởi vì cả hai hầu như chắc chấn thừa hưởng 
những tính trạng khác nhau từ tổ tiên riêng biệt của chúng. Ví dụ, hoàn 
toàn có thể là, tất cả bŠ câu đuôi quạt bị tiêu điệt hết, cho nên những 
người sành chơi bổ câu, nhờ việc đã từ lâu cô công với loài chim này nên 
đã tạo ra được một nồi mới khó mà phân biệt với nòi bỗ câu đuôi quạt 
hiện nay; nhưng nêu nòi bể câu núi tổ tiên của chúng bị tiêu điệt hết thì 
lẽ tự nhiên chúng ta có lý do để tìn rằng lứa con cháu sau này ru thế hơn 
đã chiếm chỗ và làm cho chúng tuyệt chủng, thì không thể tin được rằng 
chúng ta có thể tạo ra được bỏ câu đuôi quạt, tương tự với nòi đang tổn 
tại, từ bất kỳ một loài bổ câu nào khác, hoặc thậm chí từ những giống bỏ 
câu nhà đã thích nghi rất tốt rỗi, bởi vì bỗ cầu đuôi quạt mới được tạo ra 
chắc chắn thừa hưởng từ ông tổ mới của nó một số khác biệt riêng không 
đáng kể. 

Các nhóm loài, nghĩa là các giống và các họ, đều tuân theo quy luật 
chung về việc xuất hiện và biển mắt cũng như một loài đơn lẻ vậy, chúng 
cũng biến đổi nhanh hoặc chậm ở mức độ nhiều hoặc ít. Một nhóm loài 
không thể tái xuất hiện một khi chúng đã biến mắt; sự tổn tại của chúng 
là liên tục chừng nào chúng còn đủ để kéo đài. Tôi biết có một số ngoại lệ 
cho quy luật này nhưng hiểm một cách kỳ lạ, hiểm đến nỗi E. Forbes, 
Pictet và Woodward (mặc dù phản đối rất mạnh những quan điểm mà 
tôi ủng hộ) thừa nhận tính đúng đắn của quy luật này; và quy luật này 
hoàn toàn phù hợp với lý thuyết của tôi. Bởi vì cũng như tất cả các loài 


218 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


cùng một nhóm đều có nguồn gốc từ một vài loài, rõ ràng là chững nào 
mà một loài nào đó xuất hiện trong một thời gian đài thì các cá thể của 
nó cũng tiếp tục tổn tại lâu như vậy để tạo ra những thế hệ mới và đã 
biến đổi hoặc những thế hệ như cũ, không biến đối. Ví dụ, các loài thuộc 
giống Lingula phải tổn tại lên tục nhờ một chuỗi các thế hệ không đứt từ 
lớp trằm tích nằm thấp nhất thuộc kỷ Silur đến tận ngày nay. 

Trong chương trước chúng ta đã thấy rằng các loài thuộc một nhóm 
đôi khi xuất hiện đột ngột một cách giả tạo; tôi đã cỗ giải thích hiện 
tượng này, bởi vì nếu điều này mà đúng thì nó sẽ kết liễu các quan điểm 
của tôi. Nhưng những trường hợp như vậy là ngoại lệ; quy luật chung là, 
số lượng cá thể của các loài gia tăng dần dân cho đến khí đạt tới mức tối 
đa của chúng thì chẳng chóng thì chây chúng sẽ giảm dần. Nếu chúng ta 
biểu diễn số lượng các loài thuộc một giống hoặc số lượng các giống 
thuộc một hợ bằng một đường thẳng đứng có độ dày thay đổi xuyên qua 
các lớp địa tầng địa chất học liên tiếp nhau mà người ta tìm thấy các loài 
ở đó thì đường thẳng này đôi khi có vẻ không đúng khi nó khởi đầu ở 
cực dưới không phải tại một điểm rõ ràng mà là đột ngột, khi đi lên nó 
dần dần dày ra, đôi khi giữ nguyên độ dày và cuối cùng mỏng đần ở cực 
trên cùng, đánh đẫu sự giảm dần và cuối cùng tuyệt chủng. Sự gia tăng 
về số lượng các loài trong một nhóm hoàn toàn phù hợp với lý thuyết 
của tôi; bởi vì các loài thuộc một giống Và các giống thuộc một họ chỉ có 
thể gia tăng dẫn dần và chậm chạp; bởi vì quá trình làm cho hoàn thiện 
và hình thành một số đạng sinh vật có quan hệ phải là một quá trình dần 
dần và chậm chạp, - một loài ban đầu tạo thành hai hoặc ba biến chủng, 
những biến chủng này biến đổi dẳần dần thành loài, rồi đến lượt chúng 
cũng từng bước chậm chạp như vậy thành loài khác, và cứ thể tiếp tục, 
giỗng như sự chia nhánh của một cây to từ một gốc ban đầu, cho đến khi 
nhóm trở nên lớn. 


Bàn về sự tuyệt chủng 

Cho đến nay chúng ta chỉ đôi khi nói về sự biến mật của một loài 
hay của một nhóm loài. Theo thuyết chọn lọc tự nhiền thì sự tuyệt chủng 
của những dạng sinh vật cổ và hình thành những dạng sinh vật mới đã 


219 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


được cải thiện liên kết với nhau một cách mật thiết. Khái niệm lâu đời về 
việc mọi cư đân trên trái đất bị các thảm họa quét sạch ở các giai đoạn kế 
tiếp nhau hiện nay bị bỏ đi rồi, bởi chính các nhà địa chất học như Elie 
đe Beaumont!, Murchison, Barrande v.v... Những quan điểm chung của 
họ đương nhiên dẫn họ tới kết luận này. Ngược lại, chúng ta có lý do để 
tin rằng, từ việc nghiên cứu các lớp địa tẳng thuộc ký thứ ba, các loài và 
các nhớm loài biến mất dần dẫn, loài này đến loài khác, ban đầu là tại 
một chỗ rồi đến chỗ khác và cuối cùng là khắp thể giới. Một loài đơn lẻ 
và tắt các nhóm loài tốn tại trong những khoảng thời gian không giống 
nhau; một số nhóm, như chúng ta đã biết, đã tồn tại từ buổi hồng hoang 
của sự sống cho đến ngày nay; một số biến mắt trước khi kết thúc đại cổ 
sinh, Không có quy luật cô định xác định khoảng thời gian mà một loài 
đơn lẻ hay một chủng đơn lẻ tổn tại cả. Chúng ta có lý đo để tin rằng quá 
trình tuyệt chủng hoàn toàn của một nhóm loài thường chậm hơn quá 
trình hình thành chúng: theo như trước đây, nều chúng ta biểu điễn việc 
xuất hiện và biến mất của một nhóm loài bằng một đường thẳng đứng có 
độ đày khác nhau thì chúng ta thấy đường này thon dẫn ở cực trên (nói 
lên quá trình tuyệt chủng) hơn ở cực đưới (nói lên sự xuất hiện đầu tiên 
và gia tăng sỐ lượng các loài). Tuy vậy, trong một số trường hợp, sự tuyệt 
chủng toàn bộ các nhóm, ví dụ trường hợp của con cúc (4mmơn:les) vào 
cuối đại trung sinh, xảy ra đột ngột một cách kỳ lạ. 

Người ta đã cho vấn để tuyệt chủng của các loài là một điều huyền 
bí rất vu vơ. Một số tác giả thậm chí còn cho rằng bởi vì từng cá thể có 
một khoảng thời gian sống có hạn định cho nên loài cũng có một thời 
gian tồn tại có hạn định. Tôi nghĩ không ai kinh ngạc về sự tuyệt chủng 
của các loài hơn tôi. Khi ở La Plata, tôi đã tìm thấy một chiếc răng của 
một con ngựa bị vùi trong những mảnh hoá thạch của loài M12sfodon, 
Megatheriim, Toxodon và các con Vật không lỗ đã tuyệt chủng khác, 
những con vật này đã cùng tổn tại với các loài ốc còn sống hiện nay vào 
thời kỳ địa chất gần đây, tôi đã hết sức ngạc nhiên bởi vì tôi biết rằng, 
loài ngựa, từ khi những người Tây Ban Nha đưa vào Nam Mỹ, đã sống 


' Jean Baptiste Armand Louis Leønee Elie de Beaumont (1798-1874): nhà địa chất học, 
người Pháp. 


320 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


hoang đại trên toàn bộ vùng này và đã gia tăng số lượng với tốc độ chưa 
từng có, tôi tự hỏi cái gì đã tiêu diệt loài ngựa cô trong thời gian rất gần 
đây trong khi điều kiện sống quá ư thuận lợi. Nhưng sự ngạc nhiên của 
tôi hoàn toàn không có căn cứt Gs. Owen biết ngay rằng cái răng đó, tuy 
rất giống với răng ngựa hiện nay, lại thuộc về một loài ngựa đã tuyệt 
chủng. Nếu loài ngựa này vẫn còn sống nhưng ở mức độ hiểm thì không 
một nhà tự nhiên học nào lại thẫy ngạc nhiên vẻ sự hiễm có của chúng, 
bởi vì sự hiểm có là một thuộc tính của vô số loài thuộc mọi lớp trên mọi 
vùng. Nếu tự hỏi tại sao loài này hoặc loài kia lại hiểm thì chúng ta trả lời 
rằng có cái gì đó không thuận lợi trong điều kiện sống của chúng; nhưng 
cái gì đó là cái gì thì chúng ta khó mà nói được. Nếu cho rằng loài ngựa 
hoá thạch kia vẫn đang tổn tại dưới dạng một loài hiếm thì từ phép loại 
suy cho tất cả các loài động vật có vú khác, thậm chí cho cả loài voi sinh 
sản chậm, và từ lịch sử của việc du nhập loài ngựa thuần hoá vào Nam 
Mỹ, chúng ta có thể khẳng định rằng trong những điều kiện sống thuận 
lợi hơn, trong rất ít năm, chúng sẽ phát triển khắp lục địa này. Nhưng 
chúng ta không thể nói những điều kiện sống không thuận lợi đã kiểm 
chế sự phát triển của chúng là cái gi, một hay nhiều sự kiện ngẫu nhiên, 
xảy ra vào thời g1an nào trong cuộc đời của loài ngựa, và chúng tác động 
biệt lập với nhau ở mức độ nào. Nếu điều kiện sống tiếp tục trở nên bất 
lợi nhưng điễn ra chậm chạp thì chắc chấn chúng ta không nhận biết 
được, mặc dù chắc chắn ngựa hoá thạch sẽ trở nên ngày càng hiếm hơn 
và cuối cùng tuyệt chủng, những kẻ cạnh tranh thành công hơn sẽ chiếm 
chỗ của chúng. 

Thật là rất khó để luôn nhớ rằng sự gia tăng của mọi sinh vật đều 
luôn bị kiểm chế bởi những tác nhân có hại mà không nhận biết được; và 
những tác nhân không nhận ra được này đủ sức làm cho chúng hiếm đi 
và cuỗi cùng tuyệt chủng. Chúng ta thấy rằng, nhiều trường hợp trong 
các lớp địa tầng thuộc kỷ thứ ba gần đây hơn, sự hiểm có xảy ra trước sự 
tuyệt chủng; và chúng ta biết rằng điều này từng xảy ra đối với những 
động vật bị tuyệt chủng, hoặc tại chỗ hoặc khấp nơi, do con người gây ra. 
Tôi có thể lặp lại điều mà tôi đã công bố năm 1845, đó là thừa nhận rằng 
các loài thường trở nên hiểm trước khi chúng tuyệt chủng- không ngạc 
nhiên khi thấy các loài hiếm đi thế nhưng lại quá kinh ngạc khi chúng 


Khải 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


không còn tốn tại, cũng giống như việc thừa nhận bệnh tật của một cá 
nhân là điểm báo trước của cái chết - lúc bệnh tật thì không ngạc nhiên 
nhưng khi người bệnh chết đi thì lấy làm lạ và cho rằng người ta chết vì 
những hành vi bạo lực không biết rõ. 

Thuyết chọn lọc tự nhiên dựa vào việc tin rằng mỗi biến chủng mới, 
và sau này là mỗi loài mới, được hình thành và gìn giữ nhờ có những ưu 
thế so với các sinh vật khác mà chúng cạnh tranh; và kết quả của nó là sự 
tuyệt chủng của các dạng sinh vật kém ưu thế vốn là điều không thể 
tránh khỏi xảy ra sau đó. Đối với các giống vật nuôi, cây trồng cũng 
tương tự như vậy: khi một biến chủng mới và tốt hơn it thôi được tạo ra 
thì đầu tiên nó sẽ chiếm chỗ các biến chủng kém hơn trong phạm vi 
quanh nó; khi đã được cải thiện nhiều rồi thì chúng được mang đi khắp 
nơi, như biến chủng bò sừng ngắn của chúng ta đã chiếm chỗ của các 
biến chủng bò khác ở khắp nơi. Vì vậy việc xuất hiện một đạng sinh vật 
mới và sự biến mất một dạng sinh vật cũ, cả trong điều kiện tự nhiên lẫn 
nhân tạo, có quan hệ với nhau. Trong một số nhóm sinh vật hưng thịnh 
thi số lượng các đạng sinh vật mới có tính đặc hiệu được tạo ra trong một 
khoảng thời gian nhất định có lẽ lớn hơn số lượng những đạng sinh vật 
cũ đã và đang bị tuyệt chủng; nhưng chúng ta biết rằng số lượng các loài 
không phải gia tăng vô hạn định, nhất là trong những giai đoạn địa chất 
sau này, vì vậy khi xem xét những giai đoạn sau này chúng ta có thể tin 
rằng việc hình thành những dạng sinh vật mới đã làm tuyệt chủng các 
đạng sinh vật cũ với cùng một số lượng như vậy. 

Như đã giải thích trước đây và mình họa bằng các ví dụ, sự cạnh 
tranh thường rất ác liệt giữa các dạng sinh vật giống nhau về nhiều mặt. 
Vì vậy mà hậu duệ đã được biến đổi và cải thiện thường gây tuyệt chủng 
cho những loài bỗ mẹ của chúng; và nếu có nhiều đạng sinh vật mới 
được hình thành từ bất kỳ một loài nào thì những loài có quan hệ gắn 
gũi nhất, nghĩa là các loài thuộc cùng một giống sẽ có khả năng bị tuyệt 
chủng nhiều nhất. Vì vậy, tôi tin rằng, một số loài mới có nguồn gốc từ 
một loài, tức là một giỗng mới chiếm chỗ một giống cũ, giỗng này cùng 
một họ với chúng. Nhưng sự việc phải thường xảy ra theo cách một loài 
mới thuộc một nhóm nào đó sẽ chiếm chỗ của một loài thuộc nhóm khác 
và làm cho nó tuyệt chủng; và nếu kẻ chiến thắng tạo ra được nhiều 


322 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


dạng có quan hệ với nhau thì sẽ có nhiều sinh vật phải nhường vùng đất 
sống của mình, những sinh vật này thường có quan hệ với nhau và phải 
chịu như vậy do thừa hưởng chung một số yếu tố thẤp kém. Nhưng 
chính từ những loài cùng hoặc khác lớp bị mất phẫn đất của mình cho 
những loài khác đã biến đối và hoàn thiện hơn, có một ít trong số những 
loài bị thiệt hại đó có thể được bảo tổn lâu đài nhờ chúng trở nên thích 
hợp với điều kiện sống khác biệt nào đó hoặc nhờ sống cách xa và biệt 
lập nén chúng thoát khỏi cuộc cạnh tranh ác liệt đó. Ví dụ, một loài đơn 
lẻ Trigomia, một chủng sò lớn nằm trong lớp địa tầng thuộc đại trung 
sinh, còn sống sót ở vùng biển nước Úc; và một số cá thể thuộc nhóm cá 
vảy láng (Ganoid) rắt lớn và hẳu như đã tuyệt chủng, vẫn còn sống ở 
vùng nước ngọt. Vì vậy chúng ta thấy rằng sự tuyệt chủng hoàn toàn 
một nhóm sinh vật thường chậm hơn quá trình hình thành ra chúng. 

Xem xét sự tuyệt chủng rõ ràng là đột ngột của toàn bộ các họ hoặc 
các bộ, như bộ Triobites (bọ ba thuỳ) vào cuối đại cổ sinh và họ 
Ammonites (con cúc, một thứ vỏ ốc hoá đá) vào cuối đại trung sinh, chúng 
ta phải nhớ điều mà chúng ta đã nói về những khoảng thời gian rất đài 
nằm giữa các lớp địa tầng; và trong những khoảng thời gian này có thể 
có nhiều quá trình tuyệt chủng dẫn đần. Hơn nữa do sự đi cư đột ngột 
hoặc đo sự phát triển quá nhanh một cách bất thường cho nên nhiều loài 
thuộc một nhóm mới đã chiếm hữu một khu vực mới, chúng sẽ tiêu điệt 
những cư đân cũ cũng với tốc độ nhanh tương ứng như vậy; những 
đạng sinh vẬI buộc phải nhường đất sống của chúng thường sẽ liên kết 
với nhau bởi vì nói chung chúng thường có chung cùng một số điểm 
thắp kém 

Do vậy, đối với tôi dường như là, phương cách mà những loài đơn 
và cả những nhóm loài bị diệt chủng rất thích hợp với thuyết chọn lọc tự 
nhiên. Chúng ta không phải kinh ngạc về sự tuyệt chủng, nếu kinh ngạc 
hãy kinh ngạc một chốc trong tưởng tượng khi giả thử là chúng ta hiểu 
được nhiều việc đột xuất mà sự tổn tại của các loài phụ thuộc vào đó. 
Nếu lúc nào đó chúng ta quên rằng các loài có xu hướng gìa tăng vô hạn 
độ và các biện pháp hạn. chế cũng không ngừng hoạt động, tuy rằng 
chúng ít khi cảm nhận được điều này, toàn bộ cơ cầu tổ chức của tự 
nhiên hoàn toàn bị lư mờ. Khi nào mà chúng ta có thể nói một cách 


225 


2 X ` 
NGUÔN GÔỐC CÁC LOÀI... 


chính xác tại sao loài này có nhiều cá thể hơn loài kia, tại sao loài này mà 
không phải loài khác có thể hợp thủy thổ với một vùng đất, lúc đó, và 
không phải đến lúc đó, chúng ta có thể cảm thấy ngay sự ngạc nhiên tại 
sao chúng ta không thể giải thích được sự tuyệt chủng của một loài đặc 
biệt này hay của một nhóm loài. 


Về cách dạng sống hầu như biến đổi đồng thời trên 
khắp thế giới 

Hầu như không có một phát hiện của cổ sinh vật học nào gây ẫn 
tượng hơn việc phát hiện rằng các dạng sống hầu như biến đổi đồng thời 
trên khấp thể giới. Do vậy mà lớp địa tầng đá phần của chúng ta có thể 
tìm thầy ở những nơi khác xa xôi trên thế giới, tại đó khí hậu rất khác 
biệt và không tìm thấy một mẫu khoáng chất đá phần nào, đó là ở Bắc 
Mỹ, nam xích đạo của Nam Mỹ, ở Tierra del Fuego, ở mũi Hảo Vọng và ở 
bán đảo Ấn Độ. Ở những nơi xa xôi này, chất hữu cơ còn lại trong một số 
lớp biểu hiện một sự giống nhau khóng thể nhằm được với những chất 
hữu cơ trong các lớp của lớp đá phân. Không phải cũng là những loài ta 
đã gặp bởi vì một số trường hợp không phải một loài tương tự mà chúng 
thuộc cùng những họ, cùng những giống và những phân chỉ và đôi khi 
chúng giống nhau ở những nét không quan trọng, chúng chỉ là những 
đường vân nông cạn mà thôi. Hơn nữa, những đạng khác, không tìm 
thầy trong lớp đá phân ở châu Âu nhưng lại có ở lớp địa tầng trên hoặc 
đưới, cũng không có ở những nơi xa xôi khác trên thế giới. Trong những 
lớp địa tẳng liên tiếp nhau thuộc kỷ thứ nhất (paleozoic) ở Nga, Tây Âu 
và Bắc Mỹ. Một số tác giả cũng nhận thấy mối quan hệ song song về các 
đạng sinh vật. Tác giả Lyell cũng nhận thấy như vậy trong lớp trầm tích 
thuộc kỷ thứ ba ở một số vùng ở châu Âu và Bắc Mỹ. Thậm chí nếu hoàn 
toàn không nói đến những loài cá hoá thạch, thường gặp ở Tân và Cựu 
thế giới thì tình trạng song song nói chung của những dạng sinh vật kế 
tiếp nhau, trong các giai đoạn của kỷ thứ nhất và kỷ thứ ba hoàn toàn 
tách rời nhau cũng biểu lộ và liên hệ để dàng với một số lớp địa tầng. 

Tuy nhiên, những quan sát này liên quan với những cư dân sống ở 
biển ở các nơi xa xôi trên thế giới: chúng ta không đủ dữ kiện để phán 


243 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


xét liệu những biến đổi của sinh vật vùng nước ngọt và ở đất liền có xảy 
ra cùng một kiểu, chúng ta có thể tự hỏi liệu chúng có biến đối như vậy 
hay không: nếu các loài Megatherium, Mulodon, loài ngựa cô xưa đặc biệt 
(Macrauchenia) và Toxodon được mang đến châu Âu từ La Plata mà không 
có thông tin gì về vị trí địa lý của chúng thì không ai có thể nghi ngờ 
rằng chúng đã từng sống với những con ốc biển đang còn sống nhưng 
do những con quái vật dị thường này đã từng sóng với Miasiodon và ngựa 
nên ít nhất người ta cũng suy luận rằng chúng đã sống một trong những 
g1ai đoạn muộn của kỷ thứ ba. 

Khi những sinh vật biển được nói tới đang có những biến đổi xảy ra 
đồng thời trên khắp thế giới thì đừng cho rằng điều này liên quan tới năm 
thứ một nghìn hay năm thứ một trăm nghìn hoặc thậm chí cho rằng nó có 
hoàn toàn mang ý nghĩa về địa chất học rất khất khe; bởi vì nếu mọi sinh 
vật biển còn sống hiện nay ở châu Âu và mọi sinh vật đã từng sống ở châu 
Âu trong kỳ thứ tư (nếu đo bằng năm thì cách rất xa, bao gồm toàn bộ thời 
kỳ bảng hà) đem so với những sính vật hiện nay đang sống ở Nam Mỹ 
hay ở Úc châu thì một nhà tự nhiên học có tài nhất cũng khó có thể nói 
liệu những cư dân hiện nay hay thuộc kỷ thứ tư có giống với những cư 
đân gần gũi nhất sống ở nam bán cầu. Cũng tương tự, một số nhà quan sát 
rất thông thạo tin rằng những cư đân đang sống ở Hoa Kỳ có quan hệ gần 
gùi hơn với những cư đân đã sống ở châu Âu trong giai đoạn cuối của kỷ 
thứ ba so với những cư dân hiện nay đang sống ở đây và nếu như vậy thì, 
có bằng chứng cho thấy rằng các tảng chứa hoá thạch hiện nay đang lắng 
đọng ở các bờ biển ở Bắc Mỹ do đó có khả năng bị xếp hơi cổ hơn các lớp 
địa chất ở châu Âu. Tuy vậy nhïn vào thời kỳ tương lai xa hơn tôi nghĩ có ít 
nghi ngờ vẻ việc các lớp địa tầng thuộc biển hiện đại hơn, đó là lớp trên 
cùng của kỷ thứ ba, kỷ thứ tư và các lớp địa chất hoàn toàn hiện đại ở châu 
Âu, ở Bắc và Nam Mỹ, và ở Úc châu, từ những lớp có hoá thạch vẫn có vài 
mức độ liên kết với nhau và từ những lớp không chứa những dạng sinh 
vật chỉ tìm thấy ở những lớp cổ hơn nằm bên đưới có thể được xếp loại 
một cách chính xác là đồng thời theo nghĩa địa chất học. 

Hiện tượng các dạng sinh vật biến đổi đồng thời, theo nghĩa rộng 
nói trên, tại các vùng cách nhau xa xôi trên thế giới, đã gây ân tượng 


32 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đáng kể cho các nhà quan sát nỗi tiếng, như các ông đe MM Verneuil' và 
đ'Archiac. Sau khi quy tính song song của các sinh vật thuộc kỷ thứ nhất 
ở các nơi khác nhan thuộc châu Âu, họ bổ sung thêm là: “Nếu phải chú ý 
vì những kết quả kỳ lạ này chúng ta phải chuyển chú ý sang Bắc Mỹ, ở 
đó có một loạt các hiện tượng tương tự, đường như sẽ chắc chắn là mọi 
biến đổi của loài, sự tuyệt chủng của chúng và việc đưa ra những loài 
mới, không thể chỉ do những biến đổi trong những dòng biển hoặc 
những nguyên nhân khác có tính địa phương và nhất thời nhưng do 
những quy luật chung điều khiển toàn bộ giới động vật“. Ông Barraude 
đã đưa ra những nhận xét có tính thuyết phục đối với những kết quả 
tương tự một cách chính xác. Thật ra hoàn toàn vô ích khi xem xét những 
biến đổi của đòng chảy, của khí hậu và những điều kiện vật lý khác là 
nguyên nhân của những đột biến lớn ở các đạng sinh vật trên thế giới 
dưới những khí hậu rất khác nhau. Như ông Barraude đã nhắc nhở 
chúng ta phải xem xét đến một số quy luật đặc biệt. Chúng ta sẽ thấy 
việc này sáng †ỏ hơn khi chúng ta nghiên cứu về sự phân bố hiện nay 
của sinh vật và thấy rằng mỗi quan hệ giữa điều kiện vật lý của từng 
miễn với bản chất của cư dân của nó là không đáng kể. 

Sự kiện lớn vẻ việc tiếp biến có tính song song của các dạng sinh vật 
khắp thế giới có thể giải thích được theo lý thuyết chọn lọc tự nhiên. Các 
loài mới được tạo ra nhờ các biến chủng mới phát sinh, các biến chủng 
mới này có một số ưu thế so với các dạng cũ; và các đạng này, đã trội 
hơn, hoặc có một số ưu thế hơn các dạng khác trong chính miễn đất của 
nó, thường tạo ra những biến chủng mới hoặc các loài khởi sinh một 
cách tự nhiên bởi vì những biến chủng mới hoặc các loài khởi sinh này 
phải là kẻ chiến thắng ở mức cao hơn nữa để được bảo tổn và sống sót. 
Chúng ta có những chứng cứ riêng về đề tài này, ở thực vật chiếm ưu 
thế, nghĩa là hay gặp nhất trong nhà và là những loại phổ biến nhất, đã 
tạo ra nhiều biến chủng mới nhất. Cũng là tự nhiên khi những loài chiếm 
ưu thế, đang biến đổi, phân bố rộng rãi, đã chiếm đất của loài khác, phải 
là những biến chủng hoặc loài có cơ hội tốt nhất để lan rộng hơn và tạo 


' Philippe Edouard Poulletier de Verneuil (1805-1873): nhà cổ sinh vật học, người 
Pháp, là chủ tịch Hội Địa chất học Pháp trong những năm 1840, 1853, 1867, 


26 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


ra những vùng đất mới cho các biến chủng mới và loài mới. Quá trình 
lan rộng này thường rất chậm, phụ thuộc vào những thay đổi về địa lý 
và khí hậu hoặc vào những rửi ro kỳ lạ nhưng vẻ lâu dài thì những đạng 
chiếm ưu thế thường sẽ chiến thắng trong việc lan rộng. Có thể là, việc 
lan rộng của những cư dân sống trên cạn thuộc những hòn đảo riêng 
biệt chậm hơn so với những cư dân sống ở biển liên tục. Do vậy chúng ta 
phải mong tìm thấy, như chúng ta rõ ràng đã tìm thấy, ở mức độ ít khắt 
khe hơn trong sự nối tiếp có tính chất song song của những sinh vật ở 
đất liền so với những sinh vật ở biển. 

Các loài chiếm ưu thế lan rộng từ bất kì vùng nào cũng phải chạm 
trần với các loài ưu thế hơn và lúc đó chiến thắng của nó hoặc thậm chí 
sự tổn tại của nó sẽ châm dứt. Chúng ta hoàn toàn không biết một cách 
chính xác cái øì là tất cả những điều kiện thuận lợi nhất cho sự nhân lên 
của các loài mới và chiếm ưu thế; nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể thấy 
rằng một số cá thể, nhờ có cơ hội xuất hiện những biến đối có lợi tốt hơn 
và răng cuộc cạnh tranh ác liệt với nhiều đạng sinh vật đã tồn lại trước 
đó phải là rất có lợi giỗng như khả năng chiếm lĩnh vùng đất mới. Việc 
cách ly, ở mức độ nào đó có le cũng là có lợi như đã giải thích trên kia, 
trở đi trở lại trong những khoảng thời gian đài. Một phần tư thế giới có 
thể có lợi nhất nhờ việc hình thành các loài mới và các loài chiếm ưu thể 
sống trên mặt đất, phần khác nhờ vào các loài sông ở biển. Nếu hai vùng 
đất lớn trong một thời gian đài ở mức độ ngang nhau khi cư dân của 
chúng gặp nhau thì trận chiến sẽ kéo đài và ác liệt, một số cư dân sinh ra 
ở đó và một số cư dân từ nơi khác đến là người chiến thắng. Nhưng theo 
thời gian những dạng sinh vật chiếm ưu thế ở mức cao nhất khi được tạo 
ra, sẽ có xu thế chiếm ưu thế ở khắp nơi. Bởi vì chúng chiếm ưu thế nên 
chúng gây ra tuyệt chủng cho những đạng khác và do những dạng thấp 
kém hơn này liên kết với nhau thành những nhóm theo di truyền. Toàn 
bộ các nhóm sẽ có xu hưởng biến mắt một cách chậm chạp; mặc dù đây 
đó có một thành viên đơn lẻ có thể sống sót kéo đài, 

Như vậy đói với tôi, sự nối tiếp đồng thời, có tính chất song song của 
các dạng sinh vật trên khắp thể giới, hiểu theo một nghĩa rộng, rất phù 
hợp với nguyên 1í về các loài mới được hình thành từ những loài chiếm 


+ . . ` ^ Ấ ˆ ~~^ - ^^ ~. ^ 
ưu thế có biến đối và phân bô rộng rãi; các loài mới được tạo ra nhưr VậY 


2Á 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


bản thân nó là ưu thể nhờ tính đi truyền và đã cố một số ưu thế hơn so 
với bồ mẹ của chúng và hơn các loài khác; những điều này một lần nữa 
tạo ra sự lan rộng, biến đối và hình thành loài mới. Những đạng sinh vật 
bị đánh đập và nhường chỗ ở của mình cho các đạng sinh vật mới và 
chiến thắng, thường sẽ hên kết với nhau thành những nhóm, do thừa 
hưởng một số yếu tố thấp kém nói chung; và do đó khi những nhớm 
sinh vật mới và đã cải thiện lan rộng khắp thế giới, những nhóm cũ sẽ 
biến mắt và sự nối tiếp các dạng sống ở cả hai ngã sẽ có xu hướng tương 
ứng ở khắp nơi. 

Có một hưu ý khác đáng lưu ý, liên quan với đề tài này. Tôi có những 
lí do để tin rằng tất cả các lớp địa tắng có hoá thạch lớn hơn được lắng 
đọng trong những giai đoạn nước rút xuống; và tin rằng những khoảng 
trỗng của thời gian đài xảy ra trong những giai đoạn khi đáy biển hoặc 
đứng yên hoặc được nâng lên và tương tự khi chất lắng đọng không rơi 
xuống đủ nhanh để ôm lây và bảo tổn các phê tích hữu cơ trong những 
khoảng trỗng và đài này. Tôi giả sử rằng những cư dân của một vùng trải 
qua sự biễn đối đáng kể và sự diệt vong, và rằng có nhiều sự đi cư từ các 
vùng khác trên thế giới. Bởi vì chúng ta có lí đo để tin rằng các vùng rộng 
lớn bị tác động cùng một thời điểm, có thể là các lớp địa tầng tổn tại 
đồng thời một cách nghiêm ngặt thường được tích tụ trên những vùng 
đất rất rộng lớn ở cùng phía của thế giới; nhưng chúng ta còn lâu mới có 
quyền kết luận rằng luôn luôn là như vậy và rằng những vùng đất rộng 
lớn luôn bị tác động ở những thời điểm giống nhau khi có hai lớp địa 
tảng được lắng đọng ở hai vùng đất trong những giai đoạn gần như 
giống nhau nhưng không chắc chắn là cùng lúc thì chúng ta phải tìm ở 
cả hai do những nguyên nhân đã được giải thích ở các đoạn trước, sự nồi 
tiếp nhau nói chung về các đạng sinh vật tương tự; nhưng các loài thì 
không tương ứng một cách chỉnh xác; bởi vì ở một vùng đắt này cần có 
thời gian nhiều hơn một ít so với vùng đất khác để biến đổi, tuyệt chủng 
và đi tản. 

Tôi nghi ngờ các trường hợp có bản chất như thế này đã xảy ra ở 
châu Âu. Ông Prestwich trong cuỗn A⁄#emoirs (Luận văn) đáng khâm 
phục của ông ta về các lớp trâm tích thuộc kỷ Eocene ở Anh và ở Pháp có 
thể vẽ ra mối quan hệ song song nói chung giữa các giai đoạn nối Hếp 


28 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


nhau ở hai quốc gìa; nhưng khi ông ta so sánh các giai đoạn ở Anh với 
các giai đoạn ở Pháp mặc dù ông ta thấy rằng ở cả hai quốc gia có sự hòa 
hợp kỳ lạ về số lượng các loài cùng thuộc một giỗng, mặc dù tự bản thân 
các loài khác nhau theo kiểu rất khó giải thích, lên quan với vùng đất kẻ 
cận hai vùng, - thật ra, trừ phi người ta cho rằng một eo đất chia tách hai 
biển trên đó có quần thể động vật riêng biệt, nhưng tạm thời sống ở đó. 
Ông Lyell đã có những quan sát tương tự trên những lớp địa tầng thuộc 
cuối kỷ thứ ba. Ông Barrande cũng chỉ ra rằng có tính song song nói 
chung đáng ngạc nhiên trong các lớp trằm tích kế tiếp nhau thuộc kỷ 
Silur ở Bohemia và Scandinavia; tuy rằng ông ta thấy khác nhau đáng kể 
giữa các loài. Nếu một vài lớp địa tâng ở các vùng này không được lắng 
đọng đồng thời, - một lớp địa tẳng ở một vùng thường tương ứng với 
khoảng trông ở vùng khác, - và nễu ở cả hai vùng các loài trải qua những 
biến đối chậm chạp trong thời gian tích tụ các lớp địa tằng và trong 
những khoảng thời gian dài giữa các lớp này; trong trường hợp này, một 
vài lớp địa tầng ở hai vùng có thể được xếp theo cùng một thứ tự tương 
ứng với sự nối tiếp nhau nói chung về các dạng sinh vật, và thứ tự này 
đường như là sai đối với tính song song khắt khe; tuy vậy các loài không 
phải luôn luôn giống nhau tại các giai đoạn tương ứng với nhau một 
cách rõ ràng ở hai vùng. 


Bàn về mối quan hệ giữa các loài tuyệt chủng với nhau 
và với các dạng sinh vật đang sông 

Bây giờ, chúng ta xem mỗi quan hệ qua lại giữa các loài đã tuyệt 
chủng với các loài đang sống. Tất cả chúng thuộc về một hệ tự nhiên rất 
quan trọng; và hiện tượng này được giải thích ngay bằng nguyên lý 
đòng dõi, nó khác với các dạng sinh vật đang sống. Nhưng, giống như 
Buckland! đã nhắc nhở từ lâu, mọi hoá thạch có thể được phần thành các 
nhóm vẫn đang tổn tại hoặc nằm giữa chúng. Việc cho rằng những đạng 
sinh vật đã tuyệt chủng giúp cho việc lắp đâẫy những khoảng trống giữa 
các chủng, các họ, các bộ thì không thể bàn cãi. Bởi vì nếu chúng ta hạn 
chế sự chú ý hoặc vào những sinh vật đang sống hoặc vào những sinh 


! Wilham Buckland (17841856): nhà địa chất học, người Pháp. 


329 


NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


vật đã tuyệt chủng mà thôi thì danh sách sẽ kém hoàn hảo hơn nhiều 
nếu chúng ta kết hợp cả hai trong một hệ thống nới chung. Đối với loài 
động vật có xương sống, toàn bộ các trang được lấp đầy bằng những 
hình ảnh đáng chú ý của những nhà cổ sinh vật học vĩ đại của chúng ta, 
Owen cho thấy làm thể nào mà các động vật đã tuyệt chủng xếp giữa các 
nhóm đang tốn tại. Cuvier đã xếp động vật nhai lại và động vật có đạ 
dày thành hai bộ động vật riêng biệt nhất; nhưng Owen đã phát hiện 
quá nhiều hoá thạch làm trung gian đến nỗi ông ta buộc phải thay đối 
toàn bộ sự phân loại hai bộ này; và đã xếp một số động vật đa đày cùng 
trong tiểu bộ với động vật nhai lại: ví dụ, ông ta giải quyết sự khác biệt rõ 
ràng là lớn giữa con heo và con lạc đà bằng cách thay đổi dần dần từ 
trạng thái này sang rạng thái khác. Đỗi với động vật không xương sống, 
Barrande và một tác giả cao hơn không thể nêu tên, khẳng định rằng 
ông la hằng ngày dạy rằng những động vật thuộc kỷ thứ nhất, mặc dù 
cùng thuộc các bộ, các họ hoặc các chủng với những động vật đang sỗng 
hiện nay nhưng vào đầu thời đại này không bị giới hạn trong những 
nhóm riêng biệt như hiện nay. 

Một số người viết đã phản đối bất kỳ loài hay nhóm loài nào đã 
tuyệt chủng được xem là trung gian giữa các loài hoặc các nhóm loài hiện 
đang sống. Nếu theo thuật ngữ này điều đó có nghĩa là một dạng sinh 
vật đã tuyệt chủng trực tiếp là trung gian giữa hai dạng sinh vật đang 
sống qua mọi tính trạng của nó thì sự phản đối có lẽ có lý. Nhưng tôi 
hiểu rằng trong một hệ phân loại tự nhiên hoàn hảo, nhiều loài hoá 
thạch có thể đứng giữa các loài hiện đang sống, và một số giỗng đã tuyệt 
chủng nằm giữa các giống đang sống, thậm chí nằm giữa các giỗng thuộc 
các họ đã tuyệt chủng. Trường hợp phổ biến nhất, đặc biệt về các nhóm 
rất riêng biệt, như cá và bò sát, cho rằng chúng được phân biệt hiện nay 
với các động vật khác nhờ một tá các tính trạng, các thành viên lâu đời 
của cùng hai nhóm được phân biệt nhờ một số các tính trạng hơi nhỏ, đo 
vậy mà hai nhóm, mặc dù ban đầu hoàn toàn riêng biệt, vào giai đoạn đó 
đã tìm đường đến với nhau. 

Có một niềm tin phổ biến cho rằng một dạng sinh vật mà càng =ô 
xưa thì nó càng có xu hướng liên kết thành những nhóm mà hiện nay 
phân tách nhau ra một cách rộng rãi bằng những tính trạng của chỉnh 


550 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


nó. Lưu ý này không nghi ngờ gì nưa phải hạn chế cho những nhóm đã 
trải qua nhiều thay đổi theo tiến trình của tuổi địa lý; và khó chứng mỉnh 
tính đúng đắn của mệnh đề, bởi vì thỉnh thoảng ngay các động vật đang 
sống, như loài cả phối (lepidosiren) người ta phát hiện có quan hệ với 
những nhóm riêng biệt. Tuy nhiên, nếu chúng ta sơ sánh bò sát cỗ xưa 
và ếch nhái, cá cổ, động vật thân mềm cổ và động vật có vú thuộc kỷ 
Eocene với những thành viên cùng lớp gần đây hơn thì chúng ta phải 
thừa nhận rằng có đôi chút sự thật trong lưu ý này. 

Chúng ta hãy xem những hiện tượng và kết luận này phù hợp như 
thế nào với lý thuyết về dòng dõi với biến đổi. Bởi vì để tài hơi phức tạp, 
tôi phải yêu cầu người đọc quay lại với sơ đồ ở chương bốn. Chúng ta có 
thể cho rằng các chữ số tượng trưng cho các chủng, các đường chấm 
phân kỳ từ các chữ số này Lượng trưng cho các loài trong mỗi gióng. Bản 
sơ đỗ quá đơn giản, quá ít giống và quá ít loài nhưng điều này không 
quan trọng với chúng ta, các đường nằm ngang tượng trưng cho các lớp 
địa tầng địa lý kế tiếp nhau và tất cả các dạng sinh vật nằm dưới đường 
cao nhất có thể xem là đã tuyệt chủng. Có ba piỗng đang tồn tại, a14, q14, 
p14 sẽ tạo thành họ nhỏ; b14 và F14 là một họ có quan hệ gần gui hoặc là 
họ phụ (sub-famidly); và o14, e14, miá4, họ thứ ba. Ba họ nảy, cùng với 
nhiều giống riêng biệt trên vài đường ngang của con cháu phân ly từ 
đạng bố mẹ A sẽ tạo ra một bộ; bởi vì tất cả sẽ thừa hưởng một số nét 
chung từ tổ tiên chung và cổ xưa. Theo nguyên lý phân ly tính trạng liên 
tục, ban đầu được minh họa trên sơ đồ này, bất kỳ đạng sinh vật nào 
càng gản đây hơn thì nó sẽ càng khác với tổ tiên cổ xưa của nó. Do vậy 
chúng ta có thể hiểu quy luật cho rằng các hoá thạch cổ xưa nhất thì khác 
với nhưng dạng đang tổn tại nhất. Tuy nhiên, chúng ta phải không được 
cho rằng sự phân ly tính trạng là một việc xảy ra bất ngờ cần thiết, nó 
phụ thuộc chủ yếu vào con cháu của một loài có khả năng chộp được nơi 
ở khác nhau và nhiều nơi trongơc cầu tổ chức của tự nhiên. Do đó hoàn 
toàn có thể là, khi chúng ta xem trường hợp một vài đạng sinh vật thuộc 
kỷ Silur, một loài tiếp tục biến đổi nhẹ nhàng tương ứng với điều kiện 
sông của nó cũng có thay đổi chút ít và như vậy qua một thời gian dài 
mà vẫn có những tính trạng chung giống nhau. Điều này được tượng 
trưng trên sơ đỗ bằng chữ cái F14. 


Khi 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Nhiều dạng sinh vật, đã tuyệt chủng và còn sống xuất phát từ A, 
như đã lưu ý tạo ra một bộ, và bộ này, đo tác động liên tục của sự diệt 
chủng và của sự phân ly tính trạng đã chia thành vài họ và họ phụ (sub- 
family), người ta cho rằng một số trong đó bị diệt vong ở các giai đoạn 
khác nhau, một số thì kéo đài đến ngày nay. 

Bằng cách nhìn vào sơ đỏ chúng ta có thể thầy rằng nêu nhiều đạng 
sinh vật tuyệt chủng được tìm thấy ở các điểm thấp trong hàng loạt sinh 
vật được tìm thấy và cho rằng chúng được các lớp địa tầng nối tiếp nhau 
bao bọc, có ba họ đang tổn tại ở đường cao nhất được làm cho ít riêng 
biệt với các họ khác. Ví dụ, nều các chủng a1, a5, a10, f8, m3, mó, m9 
được khai quật thì ba họ này liên kết với nhau quá chặt chẽ nên chúng có 
thể kết hợp với nhau thành một họ lớn, tình trạng gẫn như vậy cũng xảy 
ra tương tự với động vật nhai lại và động vật da dày, Tuy người ta phản 
đối nhắc lại các giống đã tuyệt chủng, chúng liên kết các giống đang 
sống cua ba họ với nhau, có những tính trạng trung gian, việc này phải 
được thanh minh, bởi vì chúng là trung gian, không trực tiếp, nhưng chỉ 
nhờ tiến trình vòng quanh và lâu dài qua đó nhiều dạng sinh vật khác 
nhau rất nhiều. Nếu nhiều đạng sinh vật đã tuyệt chủng được phát hiện 
trên một trong những đường ngang nằm giữa hoặc các lớp địa tầng địa 
lý - ví dụ trên số VI - nhưng không có cải nào bên dưới đường này, thì 
lúc đó chì có hai họ ở bên tay trái (tên là a14 và b14) phải kết hợp với 
nhau thành một họ; và hai họ khác (tên là a14 đến f14 hiện tại gồm năm 
chủng, và o14 đến m14) hãy còn riêng biệt. Tuy nhiên hai họ này ít khác 
biệt với nhau hơn chúng đã từng trước khi phát hiện ra hóa thạch. Ví dụ 
nêu chúng ta giả sử rằng các giống đang tôn tại của hai họ khác nhau 
bằng nhiều tính trạng, trong trường hợp này các giống, trong giai đoạn 
sớm đánh dấu VỊ, phải khác nhau bởi một số ít tính trạng; bởi vì trong 
giai đoạn sớm của con cháu, chúng không phân ly tính trạng từ tổ tiên 
chung của bộ, gần như nhiễn bằng khi chúng phân ly tính trạng sau này. 
Do vậy rõ ràng các giống cổ xưa và các giống đã tuyệt chủng thường có 
những tính trạng trung gian giữa con cháu đã biến đổi hoặc giữa các 
quan hệ bàng hệ của chúng. 

Trong tự nhiên các trường hợp thực tế sẽ phức tạp hơn nhiều các 
trường hợp trình bày trong sơ đỏ; bởi vì các nhóm nhiều hơn, chúng sẽ 


552 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


kéo đài sự tổn tại trong những khoảng thời gian cực kỳ không bằng nhau 
và sẽ biến đổi ở các mức độ khác nhau. Bởi vì chúng ta chỉ có khối lượng 
lớn gần đây các báo cáo địa lý và chúng ở trong tình trạng rất thắt 
thường, chúng ta không có quyền mong đợi, ngoại trừ những trường 
hợp rất hiếm, lấp đầy những khoảng rộng trong hệ thống tự nhiên, và 
nhờ vậy kết hợp các họ hoặc các bộ riêng biệt. Mọi cái mà chúng ta có 
quyền mong đợi là những nhóm mà trong những giai đoạn địa lý đã biết 
rõ đã trải qua nhiều biến đối, phải nằm trong các lớp địa tầng cổ xưa hơn 
tạo ra sự gần tương tự với nhau; cho nên các thành viên già cỗi hơn phải 
ít khác nhau hơn về một số tính trạng so với các thành viên của cùng một 
nhóm hiện nay đang sống, và qua các bằng chứng từ các nhà cổ sính vật 
học giỏi nhất của chúng ta, sự việc thường là như vậy. 

Như vậy, theo lý thuyết về đòng đi với những biến đối, những hiện 
tượng chính về mỗi quan hệ qua lại giữa các sinh vật đã tuyệt chủng với 
nhau và với các đạng sinh vật đang sống, đối với tôi đường như được 
giải thích thoả đáng. Và chúng không thể giải thích bằng các quan điểm 
khác, 

Cũng theo lý thuyết này, rõ ràng là quần thể động vật ở bất kỳ giai 
đoạn nào trong lịch sử của quả đất sẽ là trung gian về tính trạng chung 
giữa các sinh vật có trước và những sinh vật tiếp theo. Do vậy, những 
loài sống vào giai đoạn lớn thứ sáu trong sơ đỗ là con cháu đã biến đổi 
của những loài sống ở giai đoạn thứ năm, và là bố mẹ của những loài sẽ 
còn được biến đổi hơn nữa ở giai đoạn thứ bảv; đo vậy chúng có thể hầu 
như không biến đổi gì để có tính trạng gần như trung gian giữa các dạng 
sinh vật nằm trên và dưới. Tuy nhiên, chúng ta phải cho phép sự diệt 
chủng hoàn toàn của các nhóm sinh vật cố trước, và cho phép sự nhập 
cư của các đạng sinh vật hoàn toàn mới nhờ sự đi cư, và cho phép biển 
đối với khôi lượng lớn trong những khoảng trống và kéo đài giữa các lớp 
địa tầng nổi tiếp nhau. Đối tượng của sự cho phép này là quần thể động 
vật của từng giai đoạn địa chất rõ ràng là trung gian vẻ tính trạng giữa 
quần thể đã có và quân thể tiếp theo. Tôi chỉ đưa ra một trường hợp, đó 
là, cách mà các hoá thạch của hệ Devon, khi hệ thông này lần đầu tiên 
được phát hiện, được các nhà cổ sinh vật học nhận ra ngay là trung gian 
về mặt tính trạng giữa các hóa thạch thuộc kỷ than đá nằm trên và các 


533ð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


hoá thạch thuộc hệ Silur nằm đưới. Nhưng mỗi quân thể động vật không 
nhất thiết làm trung gian một cách chính xác bởi vì cỏ những khoảng 
thời gian không bằng nhau đã trôi qua giữa các lớp địa tằng liên tiếp 
nhau. 

Không có phản đổi thực sự về tính chân thật của các phát biểu, rằng 
quản thể động vật của mỗi giai đoạn cũng như toàn thể gần như là trung 
gian về tính trạng giữa quần thể động vật đã có và quần thể động vật 
tiếp theo, rằng một số chủng có những ngoại lệ với quy luật. Ví dụ, voi 
răng mẫu và voi, khí Ts. Falconer xếp thành hai chuỗi, đẫu tiên theo 
quan hệ qua lại và rồi theo những giai đoạn tổn tại của chúng, không 
theo sự sắp xếp. Các loài có tính trạng đặc trưng nhất không phải là loài 
già nhất hoặc gần đây nhất, cũng không phải là những loài trung gian về 
tính trạng, trung gian về tuổi. Nhưng giả sử có một trường hợp, trong 
những trường hợp này hay trường hợp khác, rằng tài liệu về sự xuất 
hiện đầu tiên và biễn mắt của những loài là hoàn hảo, chúng ta không có 
lý do để tin rằng các dạng sinh vật được tạo ra tiếp nói nhau nhất thiết 
phải trải qua những khoảng thời gian tương ứng: một đạng sinh vật rất 
cổ xua đôi khi phải kéo đài hơn một dạng được tạo ra tiếp theo đâu đó, 
đặc biệt là ở trường hợp những sinh vật sống trên đất liền sống ở những 
vùng cách biệt. Đề so sánh những vật nhỏ với vật lớn: nếu những dòng 
đang sống và những đòng đã tuyệt chủng của bổ câu nhà được xếp dưới 
đạng theo thứ tự thì sự sắp xếp này không theo trình tự thời gian và ít 
theo thứ tự xuất hiện của chúng bởi vì những con bỏ câu núi bố mẹ hiện 
tại đang sống và nhiều biến chủng giữa bổ câu núi và bổ câu đưa thư đã 
tuyệt chủng và bỏ câu đưa thư thì tính trạng đặc trưng quan trọng nhất 
là chiều đài của cái mỏ xuất hiện sớm hơn ở bỗổ câu nhào lộn có mỏ ngắn 
là đối trọng về phương diện này. 

Liên quan chặt chẽ với phát biểu này là các mẫu hữu cơ còn lại từ lớp 
địa tẳng trung gian ở mức độ nào đó là trung gian về tính trạng. Đây là 
một hiện tượng mà tất cả các nhà cổ sinh vật học đều nhẫn mạnh là 
những hoá thạch từ hai lớp địa tằng Hên tiếp nhau có quan hệ gần gũi 
nhau hơn so với những hoá thạch từ hai lớp địa tầng xa xôi. Pictet đưa 
một trường hợp nổi tiếng, đó là sự giống nhau nói chung của những 
mầu hữu cơ từ những giai đoạn của lớp địa tẦng đá phân, mặc dẫu các 


24 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


loài vẫn riêng biệt trong từng giai đoạn. Chỉ riêng sự kiện này, do tính 
phổ biến của nó, dường như làm lay chuyến niềm tin vững chắc của Gs. 
PicteL vào tính bất biến của các loài. Ông ta quen thuộc với sự phân bổ 
các loài đang sống trên toàn thế giới, sẽ không cố gắng mà giải thích sự 
giống nhau của các loài riêng biệt trong các lớp địa tầng liên tiếp gần gũi 
nhau, nhờ điều kiện vật lý ở các vùng cổ xưa vẫn còn gần như giống 
nhau. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, các đạng sinh vật, ít nhất là các loài 
sống ở biên, đã thay đổi gần như đồng thời trên khắp thế giới và trong 
những điểu kiện và khí hậu rất khác nhau. Xem xél những thăng trằm 
kỳ lạ về khí hậu trong kỷ Pleistocene, mà kỷ này bao gồm cả thời kỳ băng 
hà và ghi nhận những đạng sinh vật đặc biệt của vùng biên đã bị ảnh 
hưởng ít ỏi thể nào. 

Theo lý thuyết về đòng đõi, ý nghĩa đầy đủ của hiện tượng những 
mầu hoá thạch từ các lớp địa tẳng kế tiếp gần nhau mặc dù được xếp là 
những loài riêng biệt nhưng có quan hệ gần gũi, là rõ ràng. Mặc dù sự 
tích tụ trong mỗi lớp địa lầng thường bị gián đoạn và do những khoảng 
trống kéo đài xảy ra ở giữa các lớp địa tầng kế tiếp nhau chúng ta không 
phải mong tìm thấy trong bất kỳ một hoặc hai lớp địa tầng mọi biến 
chủng trung gian giữa các loài xuất hiện lúc bắt đầu và lúc kết thúc các 
giai đoạn như tôi đã cô gắng chỉ ra ờ chương cuỗi cùng; nhưng chúng ta 
phải ñm thấy sau những khoảng thời gian, nêu đo bằng năm thì rất dài, 
đo bằng địa chất học thì Lương đối đài, những dạng sinh vật liên hệ gần 
gũi với nhau, hoặc như một số tác giả đã gọi chúng là các loài tượng 
trưng; và chắc chắn chúng ta tìm thấy những đạng sinh vật này. Nói 
ngắn gọn là chúng ta tìm thấy những bằng chứng về sự biến đồi hầu 
như khó nhận thấy và chậm bởi vì chúng ta có quyền chính đáng để 
mong tìm thấy như vậy. 


Tình trạng phát triển của các dạng sinh vật cổ xưa 

Có nhiều cuộc tranh luận về việc các dạng sinh vật gần đây có phát 
triển cao hơn những dạng sinh vật cổ xưa không. Ở đây tôi không đi vào 
để tài này, bởi vì các nhà tự nhiên học không phải tới bây giờ mới xác 
định cho thoả mãn người khác về cái gì là những đạng sinh vật cao và 
thập. Nhưng theo một nghĩa đặc biệt, những đạng sinh vật gần đây hơn 


352 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


phải cao hơn những đạng sinh vật cổ xưa hơn, đối với mỗi loài mới được 
tạo ra nhờ có nhưng ưu thế trong cuộc đấu tranh sinh tổn với loài khác 
và những dạng sinh vật có trước. Nếu đưới khí hậu gần như giỗng nhau, 
những cư dân thuộc kỷ Eocene của một phần tư thế giới được đưa vào 
cuộc cạnh tranh với những cư dân đang tổn tại của các phần tư khác 
hoặc cùng chỗ, quản động vật hoặc thực vật thuộc kỷ Eocene chắc chắn 
sẽ bị đánh bại và bị diệt chủng; cũng như quân động vật thuộc đại trung 
sinh được thay bằng kỷ Eocene và quản động vật thuộc đại cổ sình được 
thay bằng quần động vật thuộc đại trung sinh. Tôi không nghi ngờ rằng 
quá trình cải thiện này đã ảnh hưởng rõ rệt và nhạy cảm lên cầu trúc của 
những dạng sinh vật chiến thắng và gần đây hơn so với những dạng 
sinh vật bị đánh bại và cỗ xưa; nhưng tôi không thấy cách gì để kiểm tra 
kiểu tiễn trình này. Ví dụ, động vật giáp xác không phải là loại cao nhất 
trong lớp của chúng có thể đã đánh bại động vật thân mẫm cao nhất. Từ 
phương cách đặc biệt mà các sinh vật ở châu Âu gần đây lan qua New 
Zealand và đã chiếm chỗ ở mà chúng phải chiếm trước đây, chúng ta có 
thể tin rằng, nếu toàn bộ động vật và thực vật của nước Anh được thả tự 
đo ở New Zealand thì theo thời gian vô số dạng sinh vật của nước Anh 
sẽ trở nên hợp thuỷ thổ ở đó và sẽ tiêu điệt nhiều thổ sản ở đó. Trái lại, 
từ cái mà chúng ta thấy hiện nay ở New Zealand và từ việc hầu như 
không có một cư dân đơn độc nào ở nam bán cầu trở nên hoang dại ở bất 
cứ nơi nào ở châu Âu, chúng ta có thể nghi ngờ, nếu mọi vật nuôi, cây 
trồng của New Zealand mà thả tự do ở Anh quốc thì liệu có bât kỳ số 
lượng đáng kế nào có thể chiếm chỗ mà hiện nay động vật và thực vật 
hợp thủy thổ của chúng ta đang ở hay không. Theo quan điểm này thì 
vật nuôi, cây trồng của Anh quốc được nói là cao hơn ở New Zealand. 
Tuy vậy, những nhà tự nhiên học tài năng nhất khi khảo sát các loài ở 
hai quốc gia này không thể thấy trước kết quả này. 

Ông Agassiz khăng kháng cho rằng các động vật cổ xưa tương tự ở mức 
độ nào đó với phôi của động vật cùng một lớp hiện nay; hoặc cho rằng sự 
tiếp nói địa chất của các đạng sinh vật đa tuyệt chủng ở mức độ nào đó song 
song với sự phát triển bào thai của những dạng sinh vật hiện nay. Tôi phải 
theo ông Pictet và Huxley khi nghĩ rằng sự thật của học thuyết này còn lâu 
mới được chứng minh. Tuy vậy, tôi hoàn toàn mong rằng sau này nó sẽ 


SỐ 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


được xác nhận, ít nhất về các nhóm phụ tách ra trong thời gian tương đối 
gần đây. Bởi vì học thuyết này của Agassiz rát phù hợp với thuyết chọn lọc 
tự nhiên. Trong một chương sau này tổi sẽ cô gắng chỉ ra rằng động vật đã 
trưởng thành khác với phôi của nó, do những biến đổi đã xảy ra không phải 
ở lứa tuổi sớm và được dì truyền ở tuổi tương ứng. Quá trình này, rời bỏ 
phôi hầu như không đổi, tiếp tục bố sung, qua những thế hệ liên tiếp, sự 
khác biệt ngày càng nhiều đôi với cơ thể trưởng thành. 

Như vậy phôi bị để lại như một phần bức tranh, được tự nhiên bảo 
quản. Quan điểm này có thể đúng và tuy nó có thể không bao giờ đủ 
bằng chứng. Ví đụ, bởi vì những động vật cổ xưa nhất như động vật có 
vú, bò sát và cá thuộc vào các lớp riêng của chính chúng nó một cách 
chính xác, mặc đù một số đạng già của chúng ít riêng biệt với nhau hơn, 
ở mức độ nào đó, so với các thành viên điển hình cùng nhóm hiện nay, 
thật là vô ích khi tìm những động vật có những tính trạng phôi thai 
chung của động vật có đốt sống, ở các lớp nằm dưới rất xa các lớp thấp 
nhất thuộc kỷ Silur được tìm ra - một phát hiện mà khả năng có thể của 
nó là rất nhỏ. 


Sự tiếp biến của các nhóm giống nhau trong cùng một 
vùng thuộc các giai đoạn muộn thuộc kỷ thứ ba 

Ông Clhit cách đây nhiều năm đã chỉ ra rằng những động vật có vú 
hoá thạch từ các hang động ở Australia có mối lên hệ gần gũi với thú có 
túi đang sống ở lục địa này. Ở Nam Mỹ, mối quan hệ tương tự, ngay cả 
dưới mắt của một người không có giáo đục, biểu hiện ở những mẫu áo 
giáp khổng lỗ giống áo giáp của con !2¿ tìm thấy ở một vài nơi ở La 
Plata; và Gs. Owen, đã chì ra rằng phần lớn những hoá thạch của động 
vật có vú, bị chôn vùi ở đó với số lượng như vậy, có liên quan đến các 
loại Nam Mỹ. Mỗi quan hệ này thậm chí còn rõ ràng hơn trong bộ sưu 
tập đáng khâm phục của các ông Lund và Clausen trong các hang động 
ở Brazil. Tôi rất Ấn tượng với những hiện tượng mà tôi rất nhắn mạnh, 
trong những năm 1839 và 1845, về “quy luật của những loại nối tiếp 
nhau”, - về “mỗi quan hệ kỳ lạ trong cùng một lục địa giữa những sinh 
vật đã chết và đang sống”. Giáo sư Owen sau này đã mở rộng sự khái 


kh 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


quát hoá tương tự vào động vật có vú ở thế giới cũ. Chúng ta thấy quy 
luật tương tự trong sự khôi phục những loài chim khống lỗ và đã tuyệt 
chủng ở New Zealand của tác giả này. Chúng ta thấy điều này trong 
những loài chim trong hang động ở Brazil. Ông Woodward đã cho thấy 
rằng nguyên tắc tương tự vẫn có giá trị ở loài sò biển nhưng đo hầu hết 
các chủng của động vật thân mềm được phân bố rộng nên nguyên tắc 
này không được chúng biểu hiện rõ ràng. Có thể thêm vào những 
trường hợp khác như mối quan hệ giữa sò biển đang sống với sò biển đã 
điệt chủng ở vùng Maderra, giữa sò nước lợ đang sống và sò nước lợ đã 
tuyệt chủng ở biển Caspian - Aralo. 

Hiện nay quy luật về sự tiếp nổi nhau của các loại sinh vật giống 
nhau trong cùng một vùng đất có ý nghĩa gì? Ông là một người táo bạo, 
một người sau khi so sánh khí hậu hiện nay ở Australia và ở Nam Mỹ ở 
cùng một vĩ độ, đã cố gắng giải thích, một mặt do những điều kiện vật 
lý không giống nhau dẫn đến sự không giống nhau về cư dân ở hai lục 
địa này, và mặt khác do những điều kiện vật lý giỗng nhau mà có được 
sự đồng dạng đều đặn của các loại sinh vật ở mỗi vùng đất trong 
những giai đoạn sau của kỷ thứ ba. Cũng không ngụy biện cho đó là 
một quy luật không đổi khi cho rằng loài thú có túi được tạo ra chủ yêu 
hoặc chỉ có ở australia; hoặc cho rằng động vật thiếu răng (Edenfata) và 
các loại khác ở châu Mỹ chỉ được tạo ra ở Nam Mỹ. Bởi vì chúng ta biết 
rằng ở châu Âu vào thời cổ xưa có vô số thú có túi sống; và tôi đã chỉ ra 
trong các lần xuất bản nói trên rằng ở châu Mỹ quy luật phân bố các 
động vật có vú sống trên đất hẻn ban đầu khác với hiện nay. Bắc Mỹ 
ban đầu cùng chía sẻ mạnh mẽ về các tính trạng hiện nay với nửa lục 
địa phía nam và nửa phía nam ban đầu liên kết gần gũi, hơn hiện nay, 
với nửa phía bắc. Theo cách tương tự chúng ta biết rằng, từ các phát 
hiện của Falconer! và của Cautley?, phía bắc Án Độ ban đầu có liên 
quan gần gũi về động vật có vú với châu Phi hơn hiện nay. Người ta có 
thể đưa ra những hiện tượng tương tự về mối quan hệ trong sự phản 
bố các động vật biển. 


! Huge Falconer (1808-1865) M.D,E.R.S: nhà cổ sinh vật học, người Scotland. 
? Sir Proby Thomas Cautlev (1802-1871): nhà cổ sinh vật học, người Anh. 


ó8 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


Theo lý thuyết về dòng đõi có biến đối, quy luật vĩ đại về sự tiếp nỗi 
qua thời gian đài, nhưng không thay đối của các loại giống nhau ở cùng 
vùng đất, giải thích được ngay; bởi vì các cư dân Ở mỗi phân tư của thế 
giới rõ ràng có xu hướng rời bỏ phần tư đó trong các thời kì tiếp theo, có 
quan hệ gần gũi với nhau mặc đù con cháu có biến đổi ở mức độ nào đó. 
Nếu cư dân ở một lục địa ban đầu rất khác biệt với những cư dân ở lục 
địa khác, thì con cháu đã biến đối của chúng cũng sẽ như vậy, chúng hãy 
còn khác nhau gản như theo cùng kiểu và cùng mức độ. Nhưng sau 
những khoảng thời gian rất đài và sau những biến đối về địa chất rất lớn 
làm cho chúng di dân qua lại với nhau nhiều, những đạng yếu hơn sẽ 
đầu hàng các dạng có ưu thế, và sẽ không có biến đổi về quy luật phân 
bố trước đây và hiện nay. 

Người ta có thể hỏi một cách nhạo báng rằng liệu tôi có cho rằng con 
lười ngực to và các quái vật khống lỗ khác có để lại đằng sau chúng 
những hậu duệ thoái hoá như con lười, con H/¿ và anfeater. Không thể 
thừa nhận đây là ví dụ được. Những động vật không lỗ này đã hoàn 
toàn tuyệt chủng và không để lại con cháu. Nhưng trong các hang động 
ở Brazil có nhiều loài đã tuyệt chủng có liên hệ gần gũi về kích thước và 
những lính trạng khác với các loài hiện nay đang sống ở Nam Mỹ; và 
một số hoá thạch này có thể là những con cháu thật sự của các loài đang 
sống. Chúng ta không được quên rằng, theo lý thuyết của tôi, tật cả các 
loài cùng thuộc một giống có nguỗn gốc từ một số loài; đo vậy nếu sáu 
giỗng, mỗi giỗng có tám loài, được tìm thấy trong một lớp địa tằng địa, 
chất và trong các lớp địa tầng tiếp theo có sáu chủng tượng trưng hoặc có 
liên quan với cùng một số lượng loài thì chúng ta có thể kết luận rằng chỉ 
một loài của mỗi giỗng trong sáu giỗng già hơn đã để lại hậu duệ đã biển 
đối, tạo ra sáu giếng mới. Bảy loài khác của những giống già hơn đã chết 
và không để lại con cháu. Hoặc, đây có thể là trường hợp phổ biến hơn, 
hai hoặc ba loài của hai hoặc ba trong số sáu giỗng già hơn sẽ là bố mẹ 
của sáu giỗng mới, các loài già khác và toàn bộ các giống khác trở nên 
tuyệt chủng hoàn toàn. Ở các bộ thất bại có số lượng các giỗng và các loài 
giảm đi, rõ ràng là trường hợp động vật thiếu răng ở Nam Mỹ, hãy còn ít 
giống và loài sẽ để lại con cháu đã biễn đối. 


Kk= 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Tổng kết các chương trước và chương này 

Tôi đã cố gắng chỉ ra rằng tài liệu địa chất học là cực kỳ khiếm 
khuyết, rằng chỉ một phần nhỏ của thế giới này được nghiên cứu cần 
thận về địa chất học; rằng chỉ một số lớp sinh vật được bảo tổn phân lớn 
ở trạng thái hoá thạch; rằng số lượng của cả loài và mẫu vật, được bảo 
tồn trong các viện bảo tàng của chúng ta, tuyệt đối không là gì cả khi so 
sánh với số lượng các thế hệ không đếm được đã trải qua thậm chí trong 
một lớp địa tầng đơn giản; rằng do sự lắng đọng là cần thiết cho sự tích 
tụ chất trầm tích có hoá thạch đủ dày để chống lại sự làm biến chất trong 
tương lai, những khoảng thời gian khổng lỗ đã qua giữa các lớp địa tầng 
kế tiếp nhau; rằng có thể có sự tuyệt chủng nhiều hơn trong những øiai 
đoạn nước rút và có nhiều biến đổi hơn trong những giai đoạn nước lên 
và trong những giai đoạn muộn hơn thì tài liệu được giữ lại ít hoàn hảo 
nhất; rằng mỗi lớp địa tầng đơn giản không được lắng đọng liên tục, 
rằng thời gian của mỗi lớp địa tầng có lẽ là ngắn so với thời gian trung 
bình mỗi dạng sinh vật đặc biệt; rằng sự di trũ đóng một vai trò quan 
trọng trong sự xuất hiện lần đầu của các dạng sinh vật mới ở bát kỳ vùng 
nào và lớp địa tầng nào; rằng những loài có phạm vi rộng là những loài 
biến đổi nhiều nhất và thường tạo ra loài mới nhất; và rằng các biến 
chủng ban đầu thường có tính địa phương. Tất cả những nguyên nhân 
này khí liên kết với nhau thì phải có xu hướng làm cho các tài liệu địa 
chất học cực kỳ không hoàn hảo và ở mức độ lớn sẽ glài thích tại sao 
chúng ta không tìm thây những biến chủng vô tận liên kết với các dạng 
sinh vật đang tổn tại và đã diệt chủng bằng những bước dân dân tốt 
nhất. 

Ai mà chối bỏ những quan điểm này về bản chất của các tài liệu địa 
chất học thì sẽ chối bỏ ngay toàn bộ học thuyết của tôi. Bởi vì người đó 
có thể hỏi một cách vô ích rằng vô số những đạng liên kết quá độ mà ban 
đầu phải liền kết với các loài tượng trưng hoặc có liên quan gần gũi được 
tìm thấy trong một số giai đoạn của cùng lớp địa tầng lớn. Người đó có 
thể không tin những khoảng thời gian khống lỗ đã trôi qua giữa các lớp 
địa tầng liên tiếp nhau, ông ta có thể bỏ qua việc đi trú từng phần phải 
đóng vai trò quan trọng như thế nào, khi đem ra xem xét các lớp địa tầng 
của bất kỳ một vùng nào, ví dụ của châu Âu; ông ta có thể nhẫn mạnh sự 


5430 


Sự tiếp biến về mặt địa chất 


xuất hiện đột ngột rõ ràng nhưng thường là rõ ràng sai, của toàn bộ các 
nhóm loài. Người ta có thể hỏi rằng cái còn lại của vô số sình vật đã tổn 
tại lâu trước khi lắng đọng lớp đầu tiên của hệ thống Silur thì ở đâu: tôi 
có thể trả lời câu hỏi cuối cùng này chỉ có tính giả thuyết, bằng cách nói 
rằng trong chừng mực mà chúng ta có thể thấy, nơi đại dương của chúng 
ta hiện nay mở rộng chúng đã mở rộng trong một khoảng thời gian 
khống lồ và nơi những lục địa đao động của chúng ta hiện nay đang 
đứng thì chúng đã đứng từ thời đại Silur; nhưng trước giai đoạn này một 
thời gian lâu, thế giới có điện mạo hoàn toàn khác; rằng những lục địa cổ 
xưa, hình thành từ những lớp địa tầng cổ hơn chứng ta biết, tất cả hiện 
nay ở trong tỉnh trạng biến hoá hoặc có thể nằm vùi dưới đại đương. 

Vượt qua những khó khăn này, tất cả những hiện tượng lớn đẫn 
đầu trong cỗ sinh vật học đối với tôi chỉ là tuân theo thuyết về đòng đõi 
có biến đổi qua chọn lọc tự nhiên. Như vậy, chúng ta có thể hiểu làm 
thế nào mà các loài mới xuất hiện chậm và liên tiếp nhau; làm thế nào 
mà các loài thuộc các lớp khác nhau không cần thiết thay đổi với nhau 
hoặc cùng tốc độ hoặc cùng mức độ; tuy rằng tất cả chúng đã trải qua 
những biến đổi ở mức độ nào đó trong một diễn tiền lâu đài. Sự tuyệt 
chủng của những dạng sinh vật già là hậu quả không tránh được của 
việc tạo ra những dạng sinh vật mới. Chúng ta có thể hiểu tại sao khí 
một loài đã một lần biến mắt thì nó không bao giờ xuất hiện trở lại. Các 
nhóm của các loài gia tăng số lượng chậm rãi và kéo dài trong những 
khoảng thời gian không bằng nhau; quá trình biến đối nhất thiết là 
chậm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố bất ngờ phức tạp. Loài có ưu thế 
thuộc những nhóm có ưu thế lớn hơn có xu hướng để lại nhiều hậu 
duệ đã biến đối, và do đó tạo thêm nhiều nhóm và nhóm phụ (sub- 
group). Khi những nhóm này thành lập, các loài của các nhóm kém 
sinh lực hơn, do tính thắp kém được di truyền từ một tổ tiên chung, có 
xu hướng trở nên tuyệt chủng và không để lại con cháu đã biển đổi 
trên mặt đất. Nhưng sự tuyệt chủng hoàn toàn của toàn bộ nhóm loài 
thường có thể là một quá trình rất chậm, từ việc sống sót một ít con 
cháu, sống lay lắt trong hoàn cảnh bị cô lập và được bảo vệ. Một khi 
một nhóm biến mắt hoàn toàn, chúng không tái xuất hiện vì mối liên 
hệ giữa các thế hệ đã bị phá vỡ. 


ö4I 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


Chúng ta có thể hiểu tại sao sự lan rộng của các đạng sinh vật có ưu 
thế là những dạng thường biến đổi nhất trong quá trình lâu dài có xu 
hướng sinh sống trong thể giới cùng với những hậu duệ có quan hệ 
nhưng đã biến đổi; và chúng thường thành công trong việc chiếm chỗ 
của những nhóm loài thắp hơn chúng trong cuộc đấu tranh sinh tổn. Do 
vậy, sau những khoảng thời gian đài sinh vật trên thể giới dường như 
thay đối đồng thời. 

Chúng ta có thể hiểu tại sao tất cả các dạng sinh vật, gần đây và cổ 
xưa, cùng nhau tạc thành một hệ thống lớn; bởi vì tất cả được liên kết 
với nhau qua thế hệ. Chúng ta có thế hiểu, từ xu hướng liên tục phân ly 
tính trạng, tại sao một dạng sinh vật cổ xưa hơn thì nó thường khác với 
những dạng sinh vật đang sống ngày nay nhiều hơn. Tại sao những 
đạng sinh vật cổ xưa và đã tuyệt chủng thường có xu hướng lắp đây các 
chỗ trống giữa các dạng sinh vật đang sống, đôi khi hoà lẫn hai nhóm 
trước đây được xếp là riêng biệt thành một nhưng hay gặp hơn là chỉ 
đem chúng lại gần nhau hơn một chút. Một đạng sinh vật càng cố xưa 
thì rõ ràng thường bộc lệ hơn những tính trạng trung gian ở mức nào đó 
giữa các nhóm hiện nay là riêng biệt bởi vì một dạng sinh vật mà cổ xưa 
hơn thì gẵn như nó sẽ liên quan và sau này tương tự với tổ tiên chung 
của nhóm nhiều hơn bởi vì chúng trở nên phân ly rộng hơn. Những 
đạng sinh vật đã tuyệt chủng ít khi làm trung gian trực tiếp giữa những 
dạng sinh vật đang tổn tại nhưng chỉ làm trung gian qua nhiều dạng 
sinh vật rất khác nhau và đã tuyệt chủng trong một diễn Hến lầu dài và 
vòng quanh. Chúng ta có thể thấy rõ ràng tại sao những mẩu chất hữu 
cơ còn lại của các lớp địa tầng liên tiếp gần gũi nhau thì có quan hệ gần 
gũi với nhau hơn là những mẫu hữu cơ còn lại thuộc những lớp địa tầng 
xa nhau; bởi vì các dạng sinh vật liên kết với nhau gần gũi hơn qua 
những thế hệ: chúng ta có thể thấy rẽ ràng tại sao những phần còn lại 
của một lớp địa tầng trung gian làm trưng gian về tính trạng. 

Những cư dân của mỗi giai đoạn kế tiếp nhau trong lịch sử thế giới 
đã đánh bại người tiền nhiệm trong cuộc cạnh tranh vì sự sống, là những 
cư đân cao hơn trong bậc thang tự nhiên; và điều này có thể giải thích st 
đa cảm mơ hồ, tuy không rõ rằng mà các nhà cổ sinh vật học cảm thấy, 
rằng sinh vật nói chung đã hiến triển. Nếu tiếp theo sau đây phải chứng 


342 


Sự tiếp biển về mặt địa chất 


minh rằng những động vật cổ xưa giỗng ở mức nào đó với phôi của 
những động vật gần đây hơn thuộc cùng lớp, một hiện tượng chỉ có thể 
nhận thức được bằng trí óc. Sự kế tiếp của các loại giỗng nhau về cầu 
trúc trong cùng một vùng đất trong những giai đoạn địa chất sau này 
ngưng lại là một bí ấn. 

Nếu lúc đó mà các tài liệu địa chất không hoàn hảo như tôi tin tưởng 
và ít nhất nó có thể xác nhận rằng tài liệu không thể chứng minh là hoàn 
hảo hơn nữa thì những phản đối chủ yếu lên thuyết chọn lọc tự nhiên 
giảm đi đáng kể hoặc biến mất. Trái lại, tắt cả các quy luật chính của cổ 
sinh vật học đơn giản chứng tỏ, theo tôi, rằng các loài được tạo ra bằng 
những thế hệ thông thường: những dạng già bị những dạng mới và 
được cải thiện thay thể, những đạng này được tạo ra nhờ các quy luật 
biến đổi hãy còn tác động xung quanh chúng ta và được Chọn lọc Tự 
nhiên bảo tôn. 


S15 


Chương XI 
PHÂN BỒ ĐỊA LÝ 


Không thể lấy sự khác nhau về điều kiện vật lý để giải thích sự 
phân bố hiện tại - Tầm quan trọng của các giới hạn - Mỗi quan 
hệ của các sinh vật trong cùng lục địa - Những trung tâm của sự 
tạo thành - Phương tiện phát tán do thay đổi khí hậu, độ cao 
của mặt đất, và các phương tiện ngẫu nhiên - Phát tán trong kỷ 
Băng hà với quy mô trên toàn thế giới. 


hi xem xét về sự phân bố các sinh vật trên bề mặt địa cầu, một 

hiện tượng lớn đầu tiên làm chúng ta phải chú ý, là những 
điều kiện vật lý và khí hậu khác nhau của các vùng đắt khác nhau không 
thể giải thích được sự giống nhau và khác nhau của các cư dân. Về sau 
hầu như mỗi tác giả nghiền cứu về những đề tài này đều đi đến kết luận 
này. Chỉ riêng trường hợp châu Mỹ cũng hẳu như đủ chứng minh tính 
chân thật của nó: bởi vì nếu chúng ta không kể những phản đất ở phía 
bắc là nơi mà đất liển gần với Bắc cực và hầu như liên tục, mọi tác giả 
đều đồng ý rằng một trong những khu vực căn bản nhất về sự phân bố 
theo địa lý là nằm giữa Tân và Cựu thế giới; tuy vậy nếu chúng ta đi 
khắp lục địa châu Mỹ, từ những phân nằm trung tâm của Hoa Kỳ đến 
điểm cực nam của nó, thì chúng ta sẽ gặp những điều kiện rất phân tán; 
những vùng rất ẩm ướt, những sa mạc khô khan, những dãy núi cao 
ngát, những cánh đồng cỏ, những khu rừng, những vùng đảm lầy, 
những hỗ, và những con sông lớn, mỗi nơi có một nhiệt độ riêng. Không 
có một khí hậu hay hoàn cảnh nào ở Cựu thế giới mà không có sự tương 
đương ở Tân thế giới - ít nhất cũng gần gũi như những loài tương tự 
thường đòi hỏi; bởi vì chính trường hợp rất hiếm là tìm ra một nhóm 
sinh vật bị hạn chế trong bắt kỳ một nơi nhỏ bé nào, có những hoàn cảnh 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


riêng biệt ở mức độ nhẹ; ví dụ, có thể chỉ ra những vùng đất nhỏ ở Cựu 
thế giới nóng hơn bất kỳ vùng nào ở Tân thé giới, tuy vậy những vùng 
đất này không có những quân thể động vật hoặc quần thể thực vật riêng 
biệt sống ở đó. Mặc dù có sự tương đồng về hoàn cảnh sống ở Cựu và 
Tân thế giới, những sinh vật sống ở đó khác nhau hiết baol 

Ở bán cầu phía nam, nếu chứng ta so sánh những đải đất rộng ở Úc, 
Nam Phi và phía tây Nam Mỹ, giữa vĩ độ 25 và 35, chúng ta sẽ thấy 
những phần đất cực kỳ giỗng nhau về mọi hoàn cảnh của chúng, tuy vậy 
cũng không thể chỉ ra ba quần thể động vật và quân thể thực vật khác 
nhau hoàn toàn hơn. Hoặc một lần nữa chúng ta có thể so sánh những 
sinh vật ở phía nam của vĩ độ 35 ở nam Mỹ với phía bắc của vi độ 25, như 
vậy chúng sống trong vùng có khí hậu khác nhau đáng kể và người ta sẽ 
thấy chúng có quan hè gần gũi với nhau hơn những sinh vật sống ở châu 
Úc hoặc châu Phi trong những vùng có khí hậu tương tự. Người ta có thể 
đưa ra những hiện tượng tương tự về những cư dân ở biển. 

Một hiện tượng lớn thứ hai làm chúng ta phải chú ý trong quan 
điểm chung của chúng ta, là những rào cản của bắt kỳ sinh vật nào, hoặc 
những cản trở việc đi cư tự do, có liên quan một cách gần gũi và có tính 
quan trọng với sự khác nhau giưa các sinh vật ở các vùng khác nhau, 
Chúng ta thấy điều này trong sự khác biệt rất lớn của gần như toàn bộ 
mọi sinh vật sống trên đất hền ở Tân và Cựu thẻ giới, ngoại trừ những 
vùng đất phía bắc, nơi đất liền hầu như nổi với nhau và là nơi mà khí 
hậu có khác nhau chút ít, ắt phải có sự đi cư tự do cho những dạng sinh 
vật sông ở khí hậu ôn hoà ở phía bắc, bởi vì hiện nay có những sinh vật 
thuẫn tuý vùng cực bắc. Chúng ta thấy hiện tượng tương tự về sự khác 
nhau rất lớn giữa những cư dân sống ở châu Úc, châu Phi và Nam Mỹ 
trên cùng một vĩ độ: bởi vì những quốc gia này hầu như biệt lập với 
nhau càng nhiều càng tốt. Trên mỗi lục địa, chúng ta cũng thấy hiện 
tượng tương tự; bởi vì phía đối điện của những đãy núi cao ngất và liên 
tục và đôi điện với những sa mạc rộng lớn và đôi khi thậm chí những 
con sông lớn thì chúng ta thấy những sinh vật khác; mặc dù những đãy 
núi, những sa mạc v.v... là không thể vượt qua được hoặc đã tổn tại từ 
lâu ví dụ như các đại dương tách các lục địa ra, sự khác nhau về mức độ 
thì rất thấp so với những đặc trưng của lục địa riêng biệt. 


ö46 


Phân bó địa lý 


Chuyển sang vẫn để vẻ biển, chúng ta thấy quy luật tương tự. 
Không phải hai quần thể động vật biển là riêng biệt hơn quần thể động 
vật ở các bãi biển phía đông và phía tây của Trung và Nam Mỹ; tuy rằng 
những quần thể động vật lớn này bị chia tách chỉ bởi eo biển Panama tuy 
hẹp nhưng không thể vượt qua được. Phía tây của những bãi biển châu 
Mỹ, một khoảng mở rộng ra các đại dương, không có một hòn đảo nào 
làm trạm đừng chân cho những kẻ đi cư; ở đây chúng ta có một loại 
tường ngăn cản khác và ngay khi vượt qua nó chúng ta gặp những hòn 
đảo phía đông của Thái Bình Dương, chúng có quần động vật riêng hoàn 
toàn và khác hẳn. Vì vậy ở đây có ba quần động vật biển kéo dài tận về 
phía bắc và phía nam, theo những đường song song không xa nhau, 
dưới những khí hậu tương ứng; nhưng do tách biệt nhau nhờ những 
tường ngăn không vượt qua được, cả quân động vật trên cạn và đưới 
biển, chúng hoàn toàn riêng biệt. Trái lạ từ những hòn đảo phía đông 
của những phần nằm ở vùng nhiệt đới của Thái Bình Dương đi xa hơn 
nữa về phía tây, chúng ta không gặp những vách ngăn không thể vượt 
qua được, và chúng ta có vô số những hòn đảo làm trạm đừng chân, sau 
khi đi qua bán cầu chúng ta đến những bờ biển châu Phi; và qua khoảng 
không gian mênh mông này chúng ta không gặp quần thể động vật biển 
riêng biệt và hoàn toàn xác định nào. Mặc dù không một con sò, con cua 
hay một con cá nào là phổ biến đối với ba quần thể động vật đã kể tên 
trên của đông và tây châu Mỹ và những hòn đảo phía đông Thái Bình 
Dương, tuy vậy nhiều loại cá phân bố từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ 
dương, và nhiễu loại sò phổ biến ở những hòn đảo phía đông Thái Bình 
Dương và những bờ biến phía tây châu Phí, trên những kinh độ đối 
nghịch nhau một cách chính xác. 

Một hiện tượng lớn thứ ba, một phần nằm trong những phát biểu 
trước đây, là mối quan hệ giữa những sinh vật thuộc cùng một lục địa 
hay cùng thuộc một vùng biển, mặc dù tự bản thân các loài là riêng biệt ở 
những điểm và hoàn cảnh khác nhau. Đó chính là quy luật về tính phổ 
biến rộng nhất và mỗi lục địa đưa ra vô số trường hợp. Tuy nhiên nhà tự 
nhiên học khi đi du lịch, ví dụ, từ bắc xuống nam lúc nào cũng ngạc 
nhiên về cách mà các nhóm sinh vật nối tiếp nhau, riêng biệt một cách 
đặc biệt, tuy có quan hệ với nhau một cách rõ ràng, thế chỗ lẫn nhau. 


547 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Nhà tự nhiên học nghe về các loại chim riêng biệt nhưng có quan hệ gần 
gũi với nhau, thấy chúng gần như là giỗng nhau, và thấy tổ của chúng có 
cầu tạo tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau với những quả 
trứng có màu gần như cùng một kiểu. Những cánh đồng gần eo biển 
Magellan có một loài đà điểu chân ba ngón ở Nam Mỹ (đà điểu châu 
Mỹ), và phía bắc của những cánh đồng La Plata có một loài khác thuộc 
cùng một giống sống; không phải là đà điểu thật sự hay đà điều sa mạc 
Úc, giống những con đà điều thấy ờ châu Phi hay châu Úc nằm cùng một 
vĩ độ. Cũng trên những cánh đồng này ở La Plata, chúng ta thấy chuột 
lang 2zuH và bízcacha', những động vật có tập quán gần giỗng như thỏ 
rừng và thỏ của chúng ta, chúng thuộc cùng một bộ động vật gặm nhắm, 
nhưng chúng chỉ phổ bày kiểu cầu trúc của châu Mỹ. Chúng ta lên 
những đỉnh núi cao ngất của đãy Cordillera và chúng ta thấy những loài 
bizcacha của núi cao; chúng ta nhìn xuống nước, và chúng ta không thấy 
con hải ly hay chuột xạ, mà là loài gặm nhấm nuôi để lẫy lông và loài 
găm nhằm Nam Mỹ giống chuột lang, là những loài gặm nhẫm kiểu 
châu Mỹ. Người ta có thể đưa ra vô số những trường hợp khác. Nếu 
chúng ta xem những hòn đảo nằm rời bờ biển châu Mỹ, tuy rằng chúng 
khác nhau nhiều vẻ câu trúc địa lý, những cư dân ở đó, mặc dù chúng có 
thể là những loài kỳ dị nhưng về căn bản chúng thuộc châu Mỹ. Chúng 
ta có thể xem lại những trang trong chương cuỗi và chúng ta thấy những 
loại thuộc châu Mỹ là phố biến trên lục địa và đưới biển châu Mỹ. Chúng 
ta thầy trong những hiện tượng này có sợi dây liên kết hữu cơ nằm sâu 
phố biến qua không gian và thời gian, trên cùng một vùng đất hoặc vùng 
nước và phụ thuộc vào những điều kiện vật lý của chúng. Nhà tr nhiên 
học phải cảm thấy chút tờ mò, tìm hiểu sợi dây liên kết này là gì. 

Sự liên kết này, theo lý thuyết của tôi, đơn thuần là sự kế thừa, theo 
mức mà chúng ta biết một cách chắc chắn, chỉ do một mình nó tạo ra các 
sinh vật hoàn toàn giống hoặc, như chúng ta thấy trong trường hợp của 
những biến chủng gần như giống nhau. Sự khác nhau của các cư đân 
thuộc những vùng đất khác nhau có thể được quy cho những biến đổi 
! Bizcacha là một loài gặm nhắm, liên quan với thú có túi, sống ở Nam Mỹ, lông đày và 
đài, có tên là Lagosfows trichodactylus, sống trên đồng cỏ, giỗng như một can thỏ lớn, 


đuôi đài, chân có ba ngón như con aeouli. 


348 


Phân bó địa lý 


qua quá trình chọn lọc tự nhiên và ở mức độ hoàn toàn thâp hơn ảnh 
hưởng trực tiếp của những điều kiện tự nhiên khác nhau. Mức độ khác 
nhau sẽ phụ thuộc vào sự đi cư của những dạng sinh vật chiếm ưu thế 
hơn từ một vùng này qua vùng khác, sự di cư này bị tác động của việc đễ 
đàng ít hay nhiều, ở những giai đoạn trước đây ít hay nhiều xa cách; - 
phụ thuộc vào bản chất và số lượng của những sinh vật đi cư trước đây; - 
và phụ thuộc vào tác dụng và phản tác dụng trong cuộc đấu tranh sinh 
tồn lẫn nhau của chúng; - mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật là quan 
trọng nhất trong mọi mối quan hệ. Như vậy tẫm quan trọng của những 
rào cản trong việc kiểm soát việc đi cư bắt đầu vào cuộc; cũng như thời 
gian cho quá trình biến đổi chậm chạp thông qua chọn lọc tự nhiên. 
Những loài có phạm vi rộng, có số lượng cá thể nhiều, thường chiến 
thắng qua nhiều cuộc cạnh tranh tại những nơi rộng mở là nhà của 
chính nó, sẽ có cơ hội tót nhất để có nơi ở mới, khi chúng phân tán vào 
những quốc gia mới. Tại nơi ở mới của chúng, chúng sẽ được tiếp xúc với 
những điền kiện mới, và thường sẽ biến đối và cải thiện nhiều hơn nữa, 
và như vậy chúng trở thành những kẻ chiến thắng nhiều hơn nữa, và sẽ 
tạo ra những nhóm con cháu đã biến đổi. Theo nguyên lý kế thừa có 
biến đổi, chúng ta có thể hiểu những phân chí, toàn bộ các giống và 
thậm chí các họ bị giới hạn trong cùng một vùng đất, đây là trường hợp 
rắt hay gặp và nổi tiếng. 

Như đã lưu ý trong chương trước đây, tôi tin không có quy luật về 
sự phát triển cần thiết. Bởi vì khả năng biến đổi của các loài là một đặc 
tính độc lập, và sẽ được chọn lọc tự nhiên lẫy đi những ưu thế, chỉ đến 
mức làm lợi cho những cá thể trong cuộc đấu tranh sinh tổn phức tạp, do 
vậy mức độ biến đổi của các loài khác nhau sẽ không giống nhau về số 
lượng. Ví dụ, nếu một số loài phải chịu đựng trong cuộc cạnh tranh trực 
tiếp với nhau, khi tất cả cùng di cư đến vùng đất mới và sau đó bị biệt 
lập, chúng sẽ ít có khả năng biến đổi; bởi vì cả sự đi cư và sự biệt lập tự 
bản thân chúng không làm được gì. Những nguyên lý này sẽ vào cuộc 
chỉ khi mang những sinh vật vào những mỗi quan hệ mới và phụ thuộc 
ở mức ít hơn vào những điều kiện vật lý xung quanh, Như chúng ta đã 
thầy trong chương trước, một số dạng sinh vật vẫn còn giữ tính trạng 
tương tự từ một giai đoạn địa lý cách xa không lỗ đo vậy mà một số loài 


349 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


mặc đù đã di cư qua một khoảng không gian rộng lớn mà không trở nên 
bị biến đổi nhiều. 

l*õ ràng là theo những quan điểm này, một số loài cùng thuộc một 
giống, mặc đù sống ở các nơi rất xa nhau trên thế giới, ban đầu phải xuất 
phát từ cùng một nguồn, bởi vì chúng có nguồn gốc từ cùng một tổ tiên. 
Trong trường hợp những loài đã trải qua trọn vẹn những giai đoạn địa 
chất nhưng biến đối ít, thì không có nhiều khó khăn trong việc tin rằng 
chúng đã di cư từ cùng một vùng; bởi vì qua những biến đối về khí hậu 
và địa chất rất lớn đã xảy ra từ thời cổ xưa thì hầu như có thể có bất kỳ sự 
đi cư nào. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, trong đó chúng ta có lý 
đo để tin rằng các loài thuộc một giống đã được tạo ra trong thời gian 
tương đối gần đây, về vẫn để này thì có khó khăn lớn. Cũng rõ ràng là 
những cá thể thuộc cùng một loài, mặc dù hiện nay sống trong những 
vùng biệt lập và xa xôi, phải xuất phát từ một nơi, ở đó cha mẹ của chúng 
được tạo ra đầu tiên: vì vậy, như đã giải thích ở chương trước, không thể 
tin được là những cá thể tương tự nhau được tạo ra qua chọn lọc tự 
nhiên từ những bố me riêng biệt một cách đặc biệt. 

Như vậy, chúng ta trở lại một vẫn đề được các nhà tự nhiên học bàn 
bạc một cách rộng rãi, đó là, các loài có được tạo ra ở cùng một nơi trên 
trái đất này hay không. Không nghi ngờ gì nữa có rất nhiều trường hợp 
cực kỳ khó khăn trong việc hiểu làm thế nào mà các loài tương tự có thể 
đi cư từ một nơi đến những nơi biệt lập và xa xôi, nơi mà hiện nay chúng 
được tìm thấy. Tuy nhiên tính đơn giản của quan điểm cho rằng mỗi loài 
được tạo ra đầu tiên tại một vùng làm say đấm trí óc. Ai chối bỏ điều này, 
thì chối bỏ nguyên nhân thật sự (vera causa) của sự sinh sản thông 
thường và sự đì cư xảy ra sau đó và viện đến tác nhân kỳ điệu. Người ta 
thường chấp nhận rằng, trong hầu hết các trường hợp, vùng đất mà các 
loài sinh sống là liên tục và khi một loại cây hoặc một loại con sống ở hai 
nơi quả xa nhau, hoặc có những lúc có bản chất như vậy, sự đi cư không 
để vượt qua được khoảng không gian cách trở, người ta đưa ra hiện 
tượng này khi có điều gì đáng chú ý và ngoại lệ. So với mọi sinh vật khác 
có lẽ khả năng đi cư qua biển ở những động vật sống trên đất liền bị giới 
hạn hơn và vì vậy chúng ta không thấy trường hợp nào mà không giải 
thích được thuộc về động vật có vú sống ở các nơi xa xôi trên thê giới. 


350 


Phân bế địa lý 


Không một nhà địa chất nào cảm thấy có khó khăn gì với các trường hợp 
như kiểu ban đầu nước Anh gắn với châu Âu và vì vậy chúng có những 
thú bốn chân giỗng nhau. Nhưng nếu những loài tương tự được tạo ra ở 
các nơi khác nhau, thì tại sao chúng ta không tìm thấy một động vật có 
vú đơn giản nào là phổ biến cho châu Âu và cho châu Úc hoặc Nam Mỹ? 
Điều kiện sống gần như giống nhau, do vậy mà vô số động vật và thực 
vật châu Âu đã trở nên hợp thuỷ thổ với châu Mỹ và châu Úc; và một số 
thực vật bản địa thì tương tự nhau mặc dù chúng sống xa nhau, ở bán 
cầu nam và bán cầu bắc? Tôi tin rằng, câu trả lời là, những động vật có 
vú không thể đi cư, trái lại một số thực vật, nhờ các phương tiện để phân 
tán khác nhau mà chúng đã di cư qua khoảng không gian rộng lớn và 
gập ghếnh. Ảnh hưởng to lớn và đáng chú ý mà các vật cản tác động lên 
sự phân bố chỉ có thể nhận thức được bằng trí óc theo quan điểm cho 
rằng phần lớn các loài được tạo ra ở một phía mà thôi, và không thể di cư 
qua phía kia. Một số họ, nhiều họ phụ, rất nhiều giỗng, và một số lớn các 
phân chỉ của giỗng bị giới hạn trong một vùng; và một số nhà tự nhiên 
học đã quan sát thấy rằng hầu hết các giống trong tự nhiên hoặc những 
giống mà có các loài có quan hệ gần gũi với nhau thì thường có tính địa 
phương hoặc bị giới hạn trong một vùng. Thật là đị thường lạ lùng khi đi 
sầu một bước vào các cá thể của những loài giống nhau thì quy luật đối 
nghịch trực tiếp chiếm ưu thế; các loài không còn có tính địa phương mà 
được tạo ra ở hai hoặc nhiều hơn những vùng đất riêng biệt! 

Vì vậy, đối với tôi cùng như với nhiều nhà tự nhiên học khác, quan 
điểm cho rằng mỗi loài được tạo ra chỉ ở một vùng và sau đó đi cư từ vùng 
đất đó sang các vùng đất khác theo khả năng đi cư của chúng và tổn tại 
khi những điều kiện trong quá khứ và hiện tại cho phép là quan điểm có 
thể có nhất. Rõ ràng có nhiều trường hợp trong đó chúng ta không thể giải 
thích làm thế nào mà các loài giỗng nhau có thể đi từ nơi này qua nơi khác. 
Nhưng những thay đối vẻ khí hậu và địa chất, chắc chắn đã xảy ra trong 
những giai đoạn địa chất gần đây, đã cản trở và làm cho nhiều loài trước 
đây có phạm vì hên tục nay không còn liên tục nữa. Do vậy, chúng ta phải 
xem xét những ngoại lệ của vẫn đề phạm vi liên tục là có vô số và có bảr. 
chất quá trầm trọng nên chúng ta phải từ bỏ niềm tin cho rằng mỗi loài 
được tạo ra trong một vùng đất rồi đi cư đến những vùng đất khác theo 

« 


Khi 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


khả năng của chúng. Thật là chán ngắt và vô vọng khi bàn đến những 
trường hợp ngoại lệ này trong những loài tương tự, hiện tại sống ở những 
nơi xa nhau và tách rời nhau; tôi cũng không làm như vậy, giả sử rằng bắt 
kỳ cách giải thích nào cũng có thể đưa ra cho mợi trường hợp. Nhưng sau 
một số chú ý sơ bộ tôi sẽ bàn luận về một số những hiện tượng đáng chú ý 
nhất; đó là, sự tồn tại của những loài giỗng nhau trên những đình của 
những dãy núi ở xa và ở những nơi xa ở vùng Bắc cực và Nam cực; thứ hai 
(trong chương sau) về sự phân bố rộng rãi của những sinh vật nước ngọt; 
và thứ ba, sự xuất hiện của những loài giống nhau sống trên đất liền ở trên 
những hòn đảo và trên lục địa, chúng bị chia tách nhau bởi hàng trăm 
đặm biến khơi. Nếu sự tốn tại của các loài giống nhau ở những nơi xa xôi 
và biệt lập trên trái đất, trong nhiều trường hợp có thể giải thích được theo 
quan điểm là mỗi loài đã di cư từ một nơi sinh ra; rồi thì, xét vì sự đốt nát 
của chúng ta về những biến đối về địa chất học và khí hậu ban đầu và 
những phương tiện di chuyển không thường xuyên khác nhau, thì niềm 
tin cho rằng đây là quy luật phố biến, theo tôi là một sự an toàn nhất 
không gì sánh nổi. 

Khi bàn về để tài này, chúng ta có thể cùng lúc xét đến một điểm 
cũng quan trọng với chúng ta, đó là, các loài riêng biệt thuộc một giống, 
theo lý thuyết của tôi đều có nguồn gốc từ một tổ tiên chung, có thể đã di 
cư (trải qua sự biến đổi ở một số nơi mà chúng di cư) ra khỏi nơi mà tổ tiên 
của chúng đã sống. Nếu có thể cho thấy một trường hợp hẳn như lúc nào 
cũng vậy, đó là một vùng đất mà cư đân của nó có quan hệ gần gũi hoặc 
thuộc cùng một giống với những loài ở vùng đất thứ hai, mà vùng đất thứ 
hai này có lẽ đã thu nhận những kẻ di cư từ một vùng đất khác trong 
những giai đoạn trước, thì sẽ củng cố cho lý thuyết của tôi; bởi vì chúng ta 
có thể hiểu rõ ràng là tại sao những cư đân của một vùng đất có quan hệ 
với cư dân của những vùng đắt khác, ảo đâu mà nó có sắn mỗi quan hệ đó 
như vậy. Ví dụ, một hòn đảo núi lửa, được nâng lên và được hình thành 
cách một lục địa hàng trăm đặm, theo thời gian có lẽ sẽ thu nhận từ lục địa 
đó một ít loài mới định cư và con cháu của nó, mặc dù đã biến đổi, mà vẫn 
còn có quan hệ về tính thừa kế với những cư dân của lục địa. Chúng ta 
thường gặp những trường hợp có bản chất như thế này, và sau này chúng 
ta sẽ thấy đầy đủ hơn, không thể dùng thuyết sáng tạo độc lập để giải 


552 


Phân bế địa lý 


thích được. Quan điểm về mối liên hệ giữa một loài với nhưng loài khác 
trong một vùng đất, không khác biệt nhiều (bằng việc thay từ biến chủng 
cho từ loài) với quan điểm phát triển sau này do ông Wallace nêu lên trong 
một bài báo tài tình trong đó ông kết luận rằng, “mỗi loài tổn tại đồng thời 
với các loài có liên quan gần gũi đang tổn tại từ trước cả trong không gian 
lẫn thời gian”. Và hiện nay tôi biết, qua quan hệ thư từ, ông quy sự tồn tại 
đồng thời này cho sự sinh ra có biến đổi. 

Những lưu ý trước đây về “những trung tâm phức tạp và đơn thuần 
của tạo hoá” không hên quan trực tiếp với vẫn để khác, - đó là liệu mọi cá 
thể của các loài tương tự có nguồn gốc từ một bỗ mẹ đơn thuần hoặc một 
động vật lưỡng tính hay không, hoặc từ nhiều cá thể được sáng tạo ra 
đồng thời, như một số tác giả để nghị. Với những sinh vật không bao giờ 
lai chéo này (nếu đã như vậy) thì theo lý thuyết của tôi, các loài phải có 
nguÖn gốc từ một chuỗi các biên chủng đã được cải thiện, mà chúng sẽ 
không bao giờ bị trộn lẫn với những cá thể hoặc biến chủng khác, nhưng 
sẽ thay thể lẫn nhau, vì vậy, tại mỗi giai đoạn biến đối và cải thiện kế tiếp 
nhau, mợi cá thể của mỗi biến chủng sẽ có nguồn gốc từ một bố mẹ. 
Nhưng trong phần lớn trường hợp, đó là, mọi sinh vật mà bình thường 
kết hợp với nhau ở mỗi lần sinh nở hoặc thường lai chéo nhau, tôi tin 
rằng trong quá trình biến đổi chậm chạp, các cá thể của loài sẽ được giữ 
gần như đồng dạng nhờ việc lai chéo, vì vậy mà nhiều cá thể sẽ tiếp tục 
đồng thời thay đối, và toàn bộ lượng biến đổi sẽ không phải do có nguồn 
gốc từ một bỗ mẹ, tại mỗi giai đoạn. Minh họa cho điều mà tôi nói: ngựa 
đua nước Anh của chúng ta hơi khác với các nòi ngựa khác; nhưng 
chúng không có sự khác biệt và sự tốt hơn đo có nguồn gốc từ bắt kỳ một 
cặp bố mẹ nào, mà đo sự thận trọng liên tục trong chọn giống và huấn 
luyện nhiều cá thể qua nhiều thế hệ. 

Trước khi bàn về ba loại hiện tượng mà tôi đã chọn để trình bày 
những khó khăn nhất của thuyết “những trung tâm tạo hoá”, tôi phải 
nói đôi lời về các phương tiện phát tán. 


Những phương tiện phát tán 
Ngài C. Lyell và các tác giả khác đã khéo léo giải quyết vẫn để này 


rồi. Tôi chỉ có thể đưa ra đây bản tớm tắt ngắn gọn nhất về những hiện 


5ð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


tượng quan trọng hơn. Những thay đổi về khí hậu phải có ảnh hưởng 
mạnh lên việc đi cư: một vùng đất có khí hậu khác biệt có thể là con 
đường rộng mở cho việc đi cư nhưng hiện nay thì không thể vượt qua 
được; tuy nhiên bây giờ tôi phải bàn đến nhiều chí tiết về nhánh nhỏ của 
để tải này. Những thay đổi về độ cao của vùng đất cũng phải có ảnh 
hưởng nhiều: hiện nay một eo biển hẹp chia tách hai quản thể động vật 
biển; nhẫn chìm nó hoặc nó đã bị nhân chìm trước đây, và hiện tại hai 
quần thể động vật sẽ trộn lẫn nhau hoặc có thể trước đây đã trộn lẫn: nơi 
mà hiện nay biển tràn tới, trong giai đoạn trước đây đất liển nỗi với 
những hòn đảo hoặc thậm chí nối với những lục địa, và như vậy cho 
phép những sinh vật sống trên đất liền đi lại từ nơi này đến nơi khác. 
Không một nhà địa chất nào nghi ngờ sự thật là nhiều biến đổi lớn về độ 
cao của mặt đất đã xảy ra trong giai đoạn các sinh vật đang sinh sống. 
Edward Forbes khăng khăng rằng mọi hòn đảo ở Đại Tây Dương phải 
nối với châu Âu hoặc châu Phi trong thời gian gần đây và châu Âu cũng 
nối với châu Mỹ một cách tương tự. Như vậy, những tác giả khác theo 
gìả thuyết bắc cầu qua đại dương và nỗi hầu như mợi hòn đảo với một số 
lục địa. Nếu thật sự những lý luận của ông Forbes được tin cậy, thì nBƯỜờI 
ta phải thừa nhận rằng hầu như không một hòn đảo nào mà không nối 
với một lục địa nào đó. Quan điểm này giải quyết nhanh một vẫn đề hóc 
búa của việc phát tán các loài giống nhau đi nhiều nơi xa xôi, và lẫy đi 
nhiều khó khăn: nhưng theo sự phán đoán của tôi, chúng ta không được 
phép thừa nhận những thay đổi lớn về địa chất như vậy trong giai đoạn 
các loài đang tổn tại. Dường như chúng ta có nhiều bằng chứng vẻ sự 
dao động rất lớn của bể mặt trái đắt nhưng vị trí và phần mở rộng của 
chúng không có những biến đổi nhiều như vậy, nhờ vậy chúng kết nỗi 
với nhau và với những hòn đảo trên đại dương nằm giữa chúng trong 
giai đoạn gần đây. Tôi thừa nhận một cách rộng rãi sự tồn tại trước đây 
của nhiều hòn đảo, giờ đây bị vùi đưới biển đóng vai trò là những trạm 
dừng chân cho nhiều thực vật và nhiều động vật trên đường di cư của 
chúng. Ở những vùng biển tạo ra san hô thì những hòn đảo bị nhắn 
chìm hiện tại được đánh dẫu bằng những vòng san hô hoặc những đảo 
san hô vòng nằm trên những hòn đảo đó. Khi thừa nhận điều này, mà 
tôi tin là sẽ có ngày như vậy, rằng mỗi loài đã tăng trưởng từ một nơi 


93 


Phân bố địa lý 


sinh ra, và trong thời gian khi chúng ta biết gì đó rõ ràng về các phương 
tiện phân bố, chúng ta sẽ có thể suy xét một cách chắc chắn về sự mở 
rộng trước đây trên đất lển. Nhưng tôi không tin người ta sẽ chứng 
minh rằng trong giai đoạn gần đây những lục địa mà hiện nay tách rời 
nhau, đã từng liên tục hoặc gần như liên tục kết nối với nhau và với 
nhiều hòn đảo hiện nay trên đại đương. Một số hiện tượng về sự phân 
bố, - như sự khác biệt lớn về quần thể động vật biển ở các bên đối nhau ở 
mỗi lục địa, - mối quan hệ gần gũi của các sinh vật thuộc kỷ thứ ba của 
một vài hục địa và thậm chí là biển với nhĩfng sinh vật hiện nay, - mức độ 
nào đó trong quan hệ giữa sự phần bố động vật có vú và độ sâu của biển 
(như sau này chúng ta sẽ thấy), - những hiện tượng này và những hiện 
tượng khác như vậy đối với tôi dường như đối nghịch với việc thừa nhận 
những cuộc cách mạng phi thường về địa chất trong giai đoạn gần đây, 
bởi vì chúng cần thiết theo quan điểm được Forbes đưa ra và nhiều 
người theo ông thừa nhận. Tương tự bản chất và ti lệ tương đối của 
những sinh vật sống ở những hòn đảo trên đại dương đối với tôi dường 
như đối nghịch với niềm in về tính liên tục ban đầu của những lực địa. 
Thành phần đá núi lửa rất phố biến của chúng cũng không ủng hộ cho 
việc thừa nhận rằng chúng là phề tích của những lục địa bị nhấn chìm, - 
nếu ban đầu chúng là những đãy núi trên đất liền thì ít nhất một số hòn 
đảo được hình thành từ granite, từ đá phiến điệp thạch biến chất, có hoá 
thạch giống như những đỉnh núi khác thay vì chỉ là những đống đá núi 
lửa. 

Bây giờ, tôi phải nói ít lời về cái được gọi là những phương tiện ngẫu 
nhiên, nhưng chính xác hơn nên được gọi là những phương tiện phân 
bố không thường xuyên. Ở đây tôi tự giới hạn mình trong thực vật. 
Trong những công trình về thực vật, người ta nói cây này hoặc cây kia là 
kém thích nghỉ với việc phân tán rộng; nhưng đi qua biển thì hầu như 
hoàn toàn không biết về những điều kiện thuận lợi nhiều hay ít. Mãi cho 
tới khi tôi có làm một số thí nghiệm, có ông Berkeley! giúp đỡ, thậm chí 
người ta không biết các hạt giống có thể chống lại tác đụng có hại của 


t Miles Jaseph Berkeley (1803-1889): nhà thực vật học chuyên về cây không có hoa, 
người Đức, 


kh 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nước biển như thế nào. Tôi ngạc nhiên khi thấy rằng ngoài 87 loại, 64 loại 
đã nảy mâm sau khi ngâm 28 ngày, và một ít loại còn sống sau khi ngâm 
137 ngày. Vì để tiện lợi, tôi chủ yêu thử nghiệm với những hạt giống 
nhỏ, không có vỏ hoặc quả, và do tất cả chúng bị ngâm ít ngày cho nên 
chúng không thể trôi qua biển rộng, dù chúng có bị nước biển làm tổn 
hại hay không. Sau đó, tôi thử nghiệm với những quả lớn hơn và một số 
trôi trong thời gian lâu hơn. Người ta biết rõ là rất khác nhau vẻ sức nổi 
của gỗ còn xanh và gỗ để xây dựng, và điều đã xảy ra với tôi là nước lụt 
đã rửa sạch cây và cành và những cây này bị khô trên bờ, và rồi thì ngâm 
trong nước ngọt của suối đồ vào biển. Vì vậy người ta bày cho tôi làm 
khô gốc và cành của 94 cây có quả chín rồi đặt chúng trong nước biển, 
Phần lớn chúng chìm rất nhanh nhưng một số cây còn xanh vẫn nổi 
trong thời gian ngắn, khi cây khô thì chúng nổi lâu hơn, ví dụ quả phi thì 
chìm ngay nhưng khí khó chúng nổi trong 90 ngày và sau đó khi trồng 
thì chúng nảy mầm ngay; một cây mảng tây với quả chín mọng nổi trong 
23 ngày, khi bị khô thì chúng nổi trong 85 ngày và các hạt giống sau đó 
nảy mầm, những hạt chín của cây Helosciadium chìm trong 2 ngày, khi 
bị khô chúng nổi trong 9Ũ ngày và sau đó thì nảy mầm. Tất cả ngoài 94 
cây khô, có 18 cây nổi lên trên 28 ngày, và một số trong 18 cây này nổi 
trong thời gian đài hơn. Vì vậy, 64/87 hạt giống đã nảy mâm sau khi 
ngắm 28 ngày và 18/94 loại cây có quả chín (nhưng không phải tắt cả 
thuộc cùng một loài như trong thí nghiệm trước đây) thì nối, sau khi bị 
khô, trong hơn 28 ngày thì chúng ta có thể suy luận bất cứ điều gì từ 
những hiện tượng ít ỏi này, chúng ta có thể kết luận rằng hạt giỗng của 
14/100 loại cây ở bát kỳ vùng đất nào ất phải nổi trên đòng biến trong 
suốt 28 ngày và giữ nguyên khả năng nảy mắm. Trong cuốn Atlas vật lý 
của Johnston, tỉ lệ trung bình của một số đồng chảy của Đại Tây Dương 
là 33 dặm một ngày (một số dòng chảy với tốc độ 60 dặm một ngày); theo 
tốc độ trung bình này, hạt giỗng của 14/100 loại cây thuộc một vùng đất 
phải nổi qua 924 đặm biển để đến một vùng đất khác và khi bị mắc cạn, 
nếu gió ở đảo thối đến nơi thuận lợi thì chúng sẽ nảy mầm. 

Sau những thí nghiệm của tôi, ông Marten cô làm những thí nghiệm 
tương tự nhưng theo cách tốt hơn nhiều, bởi vì ông ta đặt những hạt 
giỗng vào trong một cái hộp có chứa nước biển thật sự, nên chúng được 


56 


Phân bồ địa lý 


làm ấm xen kẽ và tiếp xúc với không khí gắn giống như những cây đang 
trôi. Ông ta thử với 98 hạt giống, phần lớn khác với tôi, nhưng ông ta 
chọn nhiều trái cây lớn và những hạt giếng như vậy từ những cây sống 
gần biển; và điều này làm thuận lợi cho thời gian trôi nối và sự để kháng 
của chúng với tác dụng có hại của nước biển. Trái lại, ông ta không làm 
khô cây và cành có quả; và điều này làm cho chúng nổi lâu hơn, như 
chúng ta đã thấy. Kết quả là 18/98 loại hạt giống của ông ta nỗi trong 42 
ngày và rồi có khả năng nảy mầm. Nhưng tôi không nghỉ ngờ rằng 
những cây tiếp xúc với sóng biển sẽ nổi trong thời gian ít hơn những cây 
được bảo vệ để tránh những động tác mạnh trong thí nghiệm của chúng 
ta. Vì vậy, có lẽ an toàn khi cho rằng, hạt giếng của khoảng 10/100 cây 
của một quản thể, sau khi bị khó, có thể nồi qua 900 đặm biến và rôi thì 
nảy mầm. Hiện tượng các hạt giống lớn hơn thường nổi lâu hơn các hạt 
giống nhỏ là đáng chú ý vì những cây có hạt hoặc quả giống lớn thì hầu 
như không thể được đi chuyển bằng các phương tiện khác; và Alp.de 
Candolle đã cho thấy rằng những cây như vậy thường có phạm vì giới 
hạn. 

Nhưng những hạt giống đôi khi được vận chuyển bằng phương Hiện 
khác. Gỗ xây dựng bị trôi đạt bị ném lên ở khắp các đảo, thậm chí ở giữa 
biển rộng; và những quốc gia có những hòn đảo san hô ở Thái Bình 
Dương, tìm đá làm công cụ, chỉ vì ở gốc những cây bị trôi đạt, những 
viên đá này bị đánh thuế rất cao. Khi nghiên cứu tôi thấy rằng những 
viên đá có hình đáng bất thường bị gắn vào những gốc cây, những gói 
đất nhỏ thường nằm trong các khe và phía sau chúng, - rất hoàn hảo cho 
nền không bị gột rửa trong chuyên đi chuyển dài nhất: ngoài một phần 
đất nhỏ kèm theo gỗ của cây sôi khoảng 50 năm tuổi có ba cây hai lá 
mầm đâm chải: tôi chắc chắn tính chính xác của việc quan sát này. Một 
lần nữa tôi có thể chỉ ra rằng xác của những con chim khi trôi trên biển, 
đôi khi không bị phân huỷ nhanh và những hạt giỗng nhiều loại trong 
điều của những con chim đang trôi vẫn còn giữ sức sống lâu dài: ví dụ, 
đậu Hà Lan và đậu tầm bị huỷ hoại thậm chí bởi việc ngâm ít ngày trong 
nước biển, nhưng một số lấy ra khỏi diễu của một con chìm bồ câu, bị nổi 
trên nước biển nhân tạo trong 30 ngày, gần như toàn bộ đều nảy mẫm 
trước sự ngạc nhiên của tôi. 


557 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Những con chim còn sống có thể không hề quên là những tác nhân 
có hiệu lực cao trong việc vận chuyển những hạt giống. Tôi có thể đưa ra 
nhiều hiện tượng cho thấy những con chim thuộc nhiều loại thường bị 
thổi đến những nơi xa băng qua biển vì những cơn gió mạnh như thế 
nào. Tôi nghĩ chúng ta có thể giả sử một cách an toàn rằng trong những 
trường hợp như vậy tốc độ bay của chúng thường là 35 đặm một giờ và 
một số tác giả còn đưa ra số cao hơn, Tôi chưa bao giờ thấy một trường 
hợp nào mà những hạt giỗng có chất đinh đưỡng đi qua ruột non của 
con chỉm; nhưng những hạt giỗng cứng sẽ đi qua mà không bị tốn 
thương thậm chí trong cơ quan tiêu hoá của một con gà tây. Trong thời 
gian hai tháng, tôi đã nhặt được 12 loại hạt giỗng trong vườn nhà tôi từ 
phân của những con chim nhỏ, mọi hạt giếng này đường như hoàn hảo, 
khi tôi thử, một số chúng đã nảy mắm. Nhưng hiện tượng sau đây thì 
quan trọng hơn: diễn của những con chim không tiết ra dịch vị, cho nên 
không làm tồn hại, như tôi biết nhờ thí nghiệm, cho việc nảy mắm của 
hạt giống; hiện tại sau khi thấy một con chim ăn ngẫu nghiễn một lượng 
lớn thức ăn, người ta khẳng định chắc chắn rằng mọi hạt ngũ cóc không 
đi xuống mề con chim trong 12 thậm chí 18 giờ. Một con chim trong thời 
gian này để đàng bị thối đi một khoảng 500 đặm và người ta biết những 
con điều hâu tìm những con chim mệt nhoài và những gì chứa trong 
những cái điều bị xé rách của chúng như vậy đễ bị tung ra. Ông Brent 
thông báo cho tôi rằng một người bạn của ông ta thất bại trong việc để 
cho những con chim bổ câu đưa thư bay từ Pháp đến Anh bởi vì những 
con diều hâu trên bờ biển nước Anh huỷ hoại quá nhiễu con trên đường 
về. Một số con diều hân và cơn cú nuốt chửng những con mỗi của 
chúng, và sau khoảng từ 12 đến 20 giờ, chúng nôn ra những thỏi nhỏ, 
mà tôi biết từ những thí nghiệm ở vườn thú vật, những thỏi này chứa 
những hạt giống có khả năng nảy mầm. Một số hạt giống của cây yên 
mạch, cây lứa mì, cây kê, cây trám (ca#2r), cây gaì dầu, cỏ ba lá, cây củ 
cải đường đã nảy mầm sau từ 12 đến 21 giờ trong bao tử của các con 
chim mỗi khác nhau; và có hai hạt giống của cây củ cải đường đã nảy 
mầm sau 2 ngày và 14 giờ. Tôi thấy cá nước ngọt ăn những hạt của 
những cây sống trong nước và trên đất: cá thường bị chim ăn thịt, như 
vậy những hạt giống được vận chuyển từ nơi này sang nơi khác. Tôi đã 


358 


Phân bồ địa lý 


đưa nhiều loại hạt giống vào bao tử của những con cá chết và rồi đem 
thân của chúng cho những con đại bàng đang bắt cá, những con cò, và 
những con bổ nông; những con chim này sau nhiều giờ, hoặc nôn ra 
những hạt giỗng trong những thỏi nhỏ hoặc thải ra theo phân và một số 
hạt giỗng như vậy vẫn giữ khả năng nảy mầm. Tuy nhiên, một số hạt 
giỗng thường bị chết qua quá trình này. 

Mặc dù mỏ và chân của chim thường hoàn toàn sạch, tôi có thể chỉ 
ra rằng đôi khi đất đính vào đó: trong một lằn tôi đã lẫy ra 22 hạt từ đắt 
sét bị khô ở chân một con gà gô (pzrtridze)` và trong đất này có một viên 
sỏi lớn như hạt cây đậu tằm. Những hạt giỗng này đôi khi bị vận chuyển 
qua khoảng xa; người ta có thể đưa ra nhiễu hiện tượng cho thấy là đất ở 
mọi nơi được mang theo với những hạt giống này. Suy nghĩ một chút về 
việc hằng năm có hàng triệu con chim cút băng qua Địa Trung Hải và 
chúng ta có thể nghỉ ngờ việc trong đất dính ở chân chúng đôi khi có 
những hạt giống nhỏ hay không? Nhưng tôi sẽ sớm quay trở lại vẫn đẻ 
này. 

Người ta biết là một tảng băng đôi khi chứa đất và đá, thậm chí 
mang cả bụi cây, xương và tổ chim sống trên đất, tôi có thể hầu như 
không nghỉ ngờ rằng chúng đôi khi vận chuyển những hạt giống từ 
một vùng này đến vùng khác ở Nam cực hoặc Bắc cực, như Lyell đã đề 
xuất; và trong thời kỳ băng hà từ một vùng hiện nay có khí hậu ôn hoà 
đến một vùng khác. Ở vùng Azores, một lượng lớn các loài thực vật 
thường gặp ở châu Âu, so với thực vật của những đảo khác nằm gần 
lục địa hơn, và (như ông H. C. Watson đã chú ý) từ những tính trạng 
hơi giống ở phía bắc của quản thực vật khi so sánh theo vĩ độ, tôi để 
xuất rằng những hòn đảo này một phần được cung cấp những hạt 
giống trong những tảng băng, trong thời kỳ băng hà. Theo yêu cầu của 
tôi, ngài C. Lyell viết thư cho ông Hartung để hỏi thăm ông có quan sát 
thầy những tảng đá cuội không đáng tin cậy trên những hòn đảo này 
không và ông ta đã trả lời rằng ông ta có thấy những mảnh granite lớn 
và những tảng đá khác không thường có trong quản đảo. Vì vậy, chúng 

ta có thể suy luận một cách an toàn là các tảng băng ban đầu được đưa 


F Một loại chím thuộc họ chỉm trí, được du nhập thành công vào Bắc Mỹ từ châu Âu. 


559 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


vào bờ trên những bờ biển của những hòn đảo năm giữa biển, và ít 
nhất có thể là chúng đã mang những hạt giống của những thực vật xứ 
bác đến đó. 

Xem xét về những phương tiện vận chuyền trên và một số phương 
tiện khác, vẫn còn được phát hiện mà không có hoài nghị, tôi nghĩ đây là 
một hiện tượng kỳ lạ nếu nhiều thực vật trở nên được phân tán rộng 
như vậy. Những phương tiện vận chuyển đôi khi được gọi là ngẫu nhiên 
nhưng không đúng hoàn toàn: những dòng chảy trên biển không phải là 
ngẫu nhiên, hướng gió phổ biến cũng vậy. Người ta đã quan sát thấy 
rằng hầu như không có bất kỳ một phương tiện vận chuyền nào có thể 
mang những hạt giỗng qua một khoảng cách xa như vậy; bởi vì những 
hạt giống không giữ được sức sống khi tiếp xúc với nước biển trong thời 
gian lâu như vậy, chúng cũng không thể được mang đi xa trong bao tử 
hay trong ruột của những con chìm. Tuy nhiên, những phương tiện vận 
chuyển này cũng đủ để vận chuyển không thường xuyên qua những 
đoạn biển rộng vài trăm đặm, hoặc từ đảo này đến đảo khác, hoặc từ một 
lục địa đến một hòn đảo lân cận nhưng không thể từ một lục địa xa xôi 
đến một lục địa khác. Các quần thể của một lục địa xa xôi không phải vì 
những phương tiện vận chuyển như vậy mà trở nên bị hoà trộn nhiều, 
mà vẫn được riêng biệt như chúng ta thấy hiện nay. Những dòng biển, 
do hành trình của chúng không bao giờ mang những hạt giống từ Bắc 
Mỹ đến nước Ảnh mặc dù chúng có thể mang những hạt giống từ tây Ân 
Độ đến những bãi biển phía tây của chúng ta, tại đó nếu chúng không bị 
việc ngâm lâu trong nước biển huỷ hoại thì chúng cũng không thể chịu 
đựng khí hậu của chúng ta. Hầu như mỗi năm, có một hoặc hai con chim 
sống trong đất liền bị thổi qua biển Đại Tây Dương, từ Bắc Mỹ đến 
những bờ biến phía tây của Ireland và nước Anh; nhưng những hạt 
giỗng được vận chuyển bằng những con vật đi lang thang này chỉ bằng 
một phương tiện, đó là, chỗ dính bần ở chân, điều này tự bản thân nó là 
một sự ngẫu nhiên hiểm gặp. Thậm chí trong trường hợp này, cơ hội rất 
nhỏ cho một hạt giỗng rơi vào nơi thuận lợi và phát triển đến lúc trưởng 
thành! Nhưng sẽ là sai lầm lớn khi tranh cãi rằng do một hòn đảo có các 
tập đoàn đầy đủ, giống như nước Anh, đã không thu nhận, theo mức độ 
mà người ta biết, trong vài thế kỷ đã qua, những dân di cư từ châu Âu và 


6Ö 


Phân bố địa lý 


bát kỳ những lục địa khác, qua các phương tiện vận chuyển không 
thường xuyên, rằng một hòn đảo mà có các tập đoàn nghèo nàn, đo ở xa 
lục địa nên không thu nhận những loài mới định cư nhờ các phương tiện 
tương tự. Tôi không nghỉ ngờ rằng ngoài 20 hạt giống hoặc những động 
vật được vận chuyển đến một hòn đảo, dù nó chưa có những tập đoàn 
đầy đủ hơn nước Anh, hầu như không hơn một loại thích hợp rất tốt với 
nơi ở mới, để trở thành hợp thuỷ thổ ở đó. Nhưng điều này, bởi vì đổi 
với tôi là như vậy, không phải là luận cứ đúng đấn đỗi kháng lại với cái 
bị các phương tiện đi chuyển không thường xuyên tác động đến, trong 
khoảng thời gian địa chất kéo đài, trong khi một hòn đảo được nâng lên 
và hình thành, trước khi nó trở nên có các tập đoàn cư dân đây đủ. Trên 
những vùng đất trồng rỗng, chỉ có một ít hoặc không có côn trùng huỷ 
hoại hoặc chim sống ở đó, gần như mỗi hạt giỗng, có cơ hội đến đó được, 
chắc chắn sẽ nảy mắm và sống sót. 


Sự phát tán trong giai đoạn băng hà 

Sự đồng nhất của nhiều thực vật và động vật, trên những chóp núi, 
cách xa nhau hàng trăm dặm đất liên, nơi những loài của núi cao không 
thể tổn tại là những trường hợp đáng chú ý nhắt đã biết về những loài 
tương tự sống cách nhau rất xa và không thể đi cư từ nơi này đến nơi 
khác. 

Thật sự đây là một hiện tượng đáng chú ý để xem quá nhiều cây 
tương tự nhau sống ở những vùng có tuyết của núi Pyrenees và núi AÌps 
và trong những cực bắc của châu Âu; nhưng đáng chú ý hơn, là những 
cây trên núi Bạch Sơn, ở Hoa Kỳ, là tương tự với những cây ở Labrador, 
và tắt cả gần như tương tự với những cây ở những núi cao nhất ở châu 
Âu, như chúng ta nghe từ Asa Gray. Thậm chí cách đây đã lâu, năm 1747, 
những hiện tượng như vậy làm cho Gmelin! đi đến kết luận rằng các loài 
tương tự phải được tạo ra một cách độc lập tại những nơi cách xa nhau; 
và chúng ta ắt vẫn còn niềm tin này, nếu Agassiz và những người khác 
không kêu gợi sự chú ý sinh động đến thời kỳ băng hà, mà chúng ta sẽ 
thấy ngay, thời kỳ này đưa ra một giải thích đơn giản về những hiện 


' Johann Ericdrich Gmelin (1748-1804): nhà tự nhiên học, người Đức. 


61 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


tượng này. Chúng ta có bằng chứng của hấu hết từng loại có thể nhận 
thức được, vô cơ và hữu cơ, rằng trong mỗi thời kỳ địa chất gần đây, 
miền trung châu Âu và bắc Mỹ chịu đựng khí hậu của Bắc cực. Tàn tích 
của một căn nhà bị lửa cháy không kể lại câu chuyện một cách rõ ràng 
hơn những đây núi ở Scolland và xứ Wales, với những sườn núi bị rạch, 
những bề mặt bị đánh bóng lên, những táng đá ở trên cao, những đòng 
suối bị đóng băng sau này làm đầy thung lũng. Khí hậu châu Âu đã thay 
đổi nhiễu đến nỗi ở vùng phía bắc nước Ý, những băng tích khống lỗ do 
các sông băng để lại, hiện nay được cây nho và cây bắp che phủ. Đi qua 
vùng đất rộng lớn ở Hoa Kỳ, những tảng đá mòn không đáng tin cậy, 
những khối đá bị khối băng trôi đạt và băng ở bờ biển bị rạch khía, rõ 
ràng bộc lộ giai đoạn lạnh trước đây. 

Tác dụng của khí hậu băng hà trước đây đối với sự phân bố sinh vật 
của châu Âu, như Edward Forbes đã giải thích rõ ràng đáng chú ý, về căn 
bản như sau. Nhưng chúng ta sẽ theo những thay đổi để dàng hơn, bằng 
cách giả sử một thời kỳ băng hà mới bắt đầu một cách chậm chạp và rồi 
trôi qua, như đã xảy ra trước đây. Khi cái lạnh đến và mỗi vùng phía 
nam trở nên thích hợp với những sinh vật bắc cực và không thích hợp 
với những sinh vật sống trước đây ở vùng ôn hoà hơn, những sinh vật 
bắc cực sẽ chiếm chỗ. Những sinh vật ở vùng có khí hậu ôn hoà hơn sẽ 
đồng thời đi về phía nam trừ phí chúng bị những rào cản chặn lại, trong 
trường hợp này chúng sẽ bỏ mạng. Những đãy núi bị tuyết và băng bao 
phủ và những sình vật ban đầu sống ở núi cao sẽ xuống đồng bằng. Khí 
mà cái lạnh đạt đến mức tối đa, chúng ta sẽ có quân thể động vật và 
quản thể thực vật vùng bắc cực đồng nhất, che kín miễn trung châu Âu, 
phía nam đến tận núi Pyrenees và Alps, và thậm chí kéo dài đến Tây Ban 
Nha. Những vùng đất hiện nay có khí hậu ôn hoà ở Hoa Kỳ cũng bị thực 
vật và động vật bắc cực phủ kín tương tự và điều này gần giỗng ở châu 
Âu; bởi vì những sinh vật quanh các vùng cực hiện nay, mà chúng ta giả 
sử có ở khắp nơi đã đi về phía nam, chúng đồng nhất một cách đáng chú 
ý khắp cả thế giới. Chúng ta có thể giả sử rằng thời kỳ băng hà đến ở Bắc 
Mỹ sớm hơn hoặc muộn hơn ở châu Âu, do vậy sự di cư về phương nam 
có chậm hơn hoặc sớm hơn, nhưng điều này không làm khác đi kết quả 
cuối cùng. 


362 


Phân bố địa lý 


Khi cái âm trở lại, những sinh vật bắc cực rút lui về phía bấc, tiếp 
ngay sau với sự rút lui của chúng là những sinh vật ở vùng có khí hậu ôn 
hoà hơn. Và khi tuyết tan từ đưới chân núi, những sinh vật bắc cực sẽ 
chiếm lây những vùng đất trống trải và đã tan băng, thường nằm cao 
hơn khi khí hậu càng âm lên trong khi anh em của chúng đang theo đuổi 
con đường về phương bắc. Do vậy khi khí hậu âm trở lại hoàn toàn, một 
số loài thuộc vùng bắc cực, sau này cùng nhau sống ở các vùng đồng 
bằng ở Tân và Cựu thể giới, bị để lại biệt lập trên các đỉnh núi cao 
(những sinh vật ở độ cao thấp hơn thì đã bị tiêu diệt) và ở vùng cực 
thuộc cả hai bán cầu. 

Như vậy, chúng ta có thể hiểu sự thống nhất của nhiều loại thực vật 
ở những nơi rất xa như trên các núi cao ở Hoa Kỳ và ở châu Âu. Như vậy 
chúng ta cũng hiểu rằng thực vật vùng núi cao có liên quan đặc biệt với 
những thực vật vùng cực sống đúng ở phía bắc hoặc gần ở phía bắc: bởi 
vì sự đi cư khi cái lạnh đến và sự quay vẻ quê cũ khi cái Âm trở lại, 
thường là đúng ở phía nam hoặc đúng ở phía bắc. Những thực vật vùng 
núi cao, ví dụ ở Scofland, như ông H. €. Watson đã lưu ý, và những thực 
vật ở Pyrenees, như Ramond đã lưu ý, có hiên hệ đặc biệt hơn với thực 
vật ở phía bắc Scandinavia, những thực vật của Hoa Kỳ liên quan với 
thực vật của Labrador, những thực vật ở vùng núi của Siberia liên quan 
với thực vật vùng bắc cực. Những quan điểm này, có cơ sở vì chúng dựa 
vào sự trở lại hoàn hảo được xác định chấc chắn của thời kỳ băng hà 
trước đây, đối với tôi là giải thích rất thỏa mân về sự phân bố hiện nay 
của sinh vật vùng núi cao và vùng cực ở châu Âu và châu Mỹ, và khi mà 
trong những vùng khác nhau chúng ta thấy các loài giống nhau trên 
những đỉnh núi cao nằm xa, chúng ta có thể kết luận mà không cần 
những bằng chứng khác, rằng khí hậu lạnh hơn đã gây ra sự đi cư trước 
đây đi băng qua những vùng đất thấp nằm xen giữa bởi vì nó trở nên 
quá âm không thích hợp cho sự tổn tại của chúng. 

Nếu khí hậu, từ thời kỳ băng hà, mà Ấm hơn hiện nay (một số nhà 
địa chất ở Hoa Kỳ tin rằng đã từng như vậy, chủ yêu từ sự phân bố của 
gnathodon! hoá thạch), rồi thì những sính vật ở vùng có khí hậu ôn hoà và 


! Gnathođơn là một loại cá biến, sống ở vùng biển nhiệt đới. 


sóð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


vùng cực trong giaì đoạn rất muộn đã đi về phía bắc hơn nữa, và sau này 
chúng rút lui về nơi ở hiện nay của chúng nhưng tôi không có đủ bằng 
chứng về giai đoạn âm hơn xen giữa này sau thời kỳ băng hà. 

Những sinh vật vùng bắc cực, khi đi cư về phía nam và trở lại chỗn 
quê cũ ở phương bắc, sẽ tiếp xúc với khí hậu gần như giỗng nhau và đã 
được ghi nhận một cách đặc biệt, chúng sẽ được giữ thành một khối với 
nhau; sau này mối quan hệ qua lại của chúng sẽ không bị làm rối loạn 
nhiều, và theo nguyên lý được tính toán trong tập sách này, chúng sẽ 
không có khả năng biến đổi nhiều, nhưng với những sinh vật vùng núi 
cao của chúng ta, do được giư biệt lập trong thời gian khí hậu âm trở lại, 
đầu tiên là ở chân núi và cuối cùng là ở các đỉnh núi cao, trường hợp này 
thì hơi khác một tí, bởi vì không phải các loài ở vùng bắc cực giỗng nhau 
bị giữ lại trên những đỉnh núi cách xa nhau và đã sống sót lại kể từ đó, 
chúng cũng có khả năng hoà trộn với các loài trên núi cao, các loài này 
phải tổn tại trên núi cao trước khi bắt đầu thời kỳ băng hà và trong thời 
kỳ lạnh lẽo nhất chúng tạm thời tràn xuống vùng đồng bằng; như vậy 
chúng cũng tiếp xúc với những tác đụng của khí hậu hơi khác. Như vậy 
mối quan hệ qua lại của chúng cũng bị rối loạn ít nhiều; như vậy chúng 
sẽ có khả năng biến đối và chúng ta sẽ thấy trường hợp này; bởi vì nếu 
chúng ta so sánh những động vật và thực vật ở vùng núi cao hiện nay 
của những dãy núi lớn ở châu Âu, mặc dù rất nhiều loài là giếng nhau, 
một số biến chủng hiện nay, một số được xếp là những dạng sinh vật còn 
hồ nghì, một số ít là riêng biệt tuy có liên hệ gần gũi hoặc là các loài 
tượng trưng. 

Để mính họa cho điều đã thật sự xảy ra trong thời kỳ băng hà, theo 
tồi tin, tôi giả sử rằng lúc khởi đầu những sinh vật vùng bắc cực là đồng 
đạng sống quanh vùng cực như hiện nay. Nhưng những lưu ý trước đây 
về sự phân bố áp dụng không chỉ hạn chế cho những sinh vật vùng cực 
mà còn cho những sinh vật vùng cạnh vùng cực và cho một Ít sinh vật ở 
vùng có khí hậu ôn hoà ở phía bắc, cho một số sinh vật tương tự sống ở 
những núi thấp hơn và sống ở vùng đồng bằng Nam Mỹ và ở châu Âu; 
và người ta có thể hỏi một cách có lý rằng tôi giải thích thế nào v3 mức 
độ cần thiết trong sự giống nhau của các sinh vật cạnh vùng cực và ở 
những vùng có khí hậu ôn hoà ở phía bắc khấp thề giới lúc khởi đầu thời 


64 


Phân bó địa lý 


kỳ băng hà. Hiện nay, những sinh vật sống ở cạnh vùng cực và ở vùng 
có khí hậu ôn hoà ở phía bắc của Tân và Cựu thế giới được tách xa nhau 
nhờ Đại Tây Dương và nhờ những vùng cực bắc của Thái Bình Dương. 
Trong thời kỳ băng hà khi những cư đân của Tân và Cựu thế giới sống xa 
hơn về phía nam so với hiện nay, chúng hãy cồn tách biệt nhau hoàn 
toàn hơn nhờ khoảng đai dương rộng hơn, Tôi tín là khó khăn nói trên 
có thể vượt qua nhờ việc xem những thay đổi sớm hơn vẽ khí hậu. 
Chúng ta có lý do đúng đắn để tin rằng trong giai đoạn khởi đầu của kỷ 
Pliocene, trước thời kỳ băng hà, trong khi phần lớn cư dân trên thế giới 
là tương tự như hiện nay, khí hậu âm hơn hiện nay. Vì vậy, chúng ta có 
thể giả định rằng những sinh vật hiện nay sống dưới khí hậu của vĩ độ 
60, trong kỷ Phocene thì sống về phía bắc hơn trong vòng Bắc cực, giữa 
vĩ độ 66-67, rằng những sinh vật hạn chế ở vùng cực lúc đó sống trên 
những vùng đát bị đứt gãy gần vùng cực hơn. Bây giờ, nếu chúng ta 
nhìn vào địa cầu, chúng ta sẽ thấy rằng đưới vòng bắc cực là một vùng 
đất liên tục từ phía tây châu Âu, qua Siberia, đến phía đông châu Mỹ. Tôi 
quy lượng cần thiết vẻ tính thông nhất của những sinh vật sống ở vùng 
cạnh cực và những vùng có khí hậu ôn hoà ở phía bắc của Tân và Cựu 
thế giới cho tính liên tục của đất liền chung quanh vùng cực và cho sự di 
cư qua lại tự do trong điều kiện khi hậu thuận lợi hơn, tại thời điểm 
trước thời kỳ băng hà. 

Từ những lý do đã ngầm nói đến trước đây, tôi tin rằng các lục địa 
của chúng ta gản như vẫn giữ nguyên vị trí tương đối của chúng như 
trước đây, mặc dù nó là đối tượng của sự dao động một phần nhưng trên 
diện rộng, tôi nghiêng mạnh về phía mở rộng quan điểm trên, và suy 
luận rằng trong giai đoạn sớm và hãy còn ấm, ví dụ như giai đoạn thuộc 
kỷ Pliocene muộn, một số lớn những thực vật và động vật tương tự với 
nhau sống trên vùng đất gần như liên tục quanh vùng cực, và rất lâu 
trước thời kỳ băng hà bắt đầu những thực vật và động vật này, cả ở Tân 
và Cựu thế giới, bắt đầu đi cư chậm chạp về phương nam vì khí hậu kém 
âm hơn. Theo tôi tin, hiện nay chúng ta thấy con cháu của chúng, phần 
lớn trong lình trạng đã bị biến đổi, ở vùng trung tâm châu Âu và Hoa Kỳ. 
Theo quan điểm này chúng ta có thể hiểu mối quan hệ giữa những sinh 
vật ở Bắc Mỹ với châu Âu, dù tương đồng tắt ít - một mỗi quan hệ đáng 


365 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chú ý nhất, khi xem xét khoảng cách hai vùng đất này và có Đại Tây 
Dương chia cắt. Chúng ta có thể hiểu hơn nữa hiện tượng đơn giản mà 
một số nhà quan sát lưu ý, rằng những sinh vật ở châu Âu và châu Mỹ, 
trong những giai đoạn thuộc kỷ địa chất thứ ba muộn, có quan hệ gần 
gũi với nhau hơn hiện nay, trong thời kỳ ấm hơn thì những vùng phía 
bắc của Tân và Cựu thế giới hầu như nối với nhau bằng đất liền liên tục, 
đóng vai trò như mêt chiếc cầu, bởi vì người ta cho rằng đây là rào cản 
của việc đi cư qua lại với nhau không thể vượt qua được khi trời lạnh. 
Trong giai đoạn khí hậu ấm giảm đần một cách chậm chạp trong kỷ 
Pliocene, khi các loài phổ biến sống ở Tân và Cựu thế giới, đi cư về phía 
nam của vòng Bắc cực, chúng phải cắt đứt với nhau hoàn toàn. Sự chia 
cắt này (liên quan đến những sinh vật sống ở vùng có khí hậu ôn hoà 
hơn) xảy ra đã lâu. Và do những động vật và thực vật đã đi cư về phía 
nam, chúng sẽ trở nên hoà hợp với một vùng rộng lớn có những sính vật 
bản địa của châu Mỹ, và phải bổ sung với chúng, những sinh vật của 
Cựu thế giới trong một vùng đất rộng lớn khác. Như vậy ở đây chúng ta 
có mợi thứ thuận lợi cho việc biến đổi, - nhiều biến đổi hơn những sinh 
vật ở vùng núi cao, bị giữ biệt lập, trong giai đoạn gần đây hơn, trên 
những dãy nủi và trên những vùng đất thuộc Bắc cực của hai thế giới. 
Do vậy khi so sánh những sình vật hiện nay đang sống ở những vùng có 
khí hậu ôn hoà của Tân và Cựu thế giới, chúng ta thấy rất ít loài tương tự 
(mặc dù sau này Asa Gray đã chỉ ra thêm nhiều cây giỗng nhau hơn lần 
để xướng trước) nhưng chúng ta thấy trong mỗi lớp lớn có nhiều sinh 
vật, mà một số nhà trr nhiền học xếp là những nòi theo địa chất học và là 
những loài riêng biệt; và một vật chủ có liên quan gần gũi hoặc là những 
sinh vật tượng trưng được tất cả các nhà tự nhiên học xếp là riêng biệt. 
Cũng như trên đất liền, trong biển cũng vậy, một quản thể động vật 
biển đi cư về phía nam, trong kỷ PHocene hoặc ở giai đoạn hơi sớm hơn, 
chúng gần như đồng đạng đọc theo những bờ biển của vòng bắc cực, 
theo thuyết biến đổi, sẽ giải thích cho nhiều đạng sinh vật có quan hệ 
gần gũi hiện nay đang sống ở những vùng đất bị tách nhau ra hoàn toàn. 
Như vậy, tôi nghĩ, chúng ta có thể hiểu được sự có mặt của nhiều dạng 
sinh vật đại điện thuộc kỷ thứ ba và những sinh vật đang tốn tại trên 
những bờ biển ở phía tây và phía đông của Bắc Mỹ có khí hậu ôn hoà; 


ö66 


Phân bé địa lý 


một trường hợp đáng chú ý hơn là những động vật giáp xác (được mồ tả 
trong tác phẩm đáng kính phục của Dana) có quan hệ gần gũi, một số cá 
và những động vật sống dưới biển khác, ở vùng biến Địa Trung Hải và 
biển Nhật Bản, những vùng đất bây giờ bị một lục địa và gần như một 
bán cầu đại dương vùng xích đạo tách ra. 

Những trường hợp thuộc về mối liên quan, không có nét tương tự, 
của những cư dân thuộc những vùng biến hiện nay không thông với 
nhau và những trường hợp tương tự về những cư đân trong quá khứ và 
hiện tại sống tại vùng có khí hậu ôn hoà ở Bắc Mỹ và ở chầu Âu thì 
không thể giải thích được theo thuyết tạo hoá. Chúng ta không thể nói 
rằng chúng được tạo ra giỗng nhau, phù hợp với những điều kiện vật lý 
gần như giống nhau của các vùng; bởi vì nếu chúng ta so sánh, ví dụ, 
những vùng đất của Nam Mỹ với những lục địa phía nam của Cựu thế 
giới, chúng ta thấy những nơi này tương đương một cách gần gũi về mọi 
điều kiện vật lý nhưng cư dân của chúng thì hoàn toàn không giống 
nhau. 

Nhưng chúng ta phải trở lại với để tài trung gian hơn, thời kỳ băng 
hà. Người ta thuyết phục tôi rằng quan điểm của Forbes có thể được mở 
rộng. Ở châu Âu, chúng ta có bằng chứng rõ ràng nhất về glaI đoạn lạnh, 
từ những bờ biển phía tây của nước Anh đến dãy Oural và phía nam đãy 
Pyrenees. Từ những động vật có vú bị đông lạnh và bản chất của thực 
vật vùng núi, chúng ta có thể suy luận rằng Síberia cũng bị ảnh hưởng 
tương tự. Dọc theo đãy Himalaya, ở những nơi cách nhau 900 đậm, 
những sông băng đã để lại những dẫu ấn vẻ sự xuống thấp ban đầu của 
chúng; và ở Sikkim', Ts. Hooker đã thấy ngô mọc trên những băng tích 
cổ xưa khống lô. Phía nam xích đạo, chúng ta có một số bằng chứng trực 
tiếp về tác dụng của thời kỳ băng hà ban đầu ở New Zealand; và những 
cây giỗng nhau tìm thấy trên những dãy núi cách nhau xa trong hòn đảo 
này, kế câu chuyện tương tự. Nêu có thể tín vào một lời giải thích đã 
được công bố thì chúng ta có bằng chứng trực tiếp vẻ tác dụng của thời 
kỳ băng hà trên góc đông - nam của châu Úc. 


! Sikkim là một bang của Ấn độ. 


)67 


NGUÔỒN GÓC CÁC LOÀI... 


Chuyển sang châu Mỹ, ở nửa phía bắc, người ta đã quan sát những 
mảnh vỡ của khối đá do băng sinh ra ở vĩ độ 36-37 từ phía đông đến phía 
nam và trên những bờ biển thuộc Thái Bình Dương, nơi mà khí hậu hiện 
tại rất khác, về phía nam ở vĩ độ 46, người ta cũng ghi nhận những tảng 
đá mòn không cỗ định trên những dãy núi đá. Ở Cordillera thuộc Nam 
Mỹ, những sông băng đã vượt xa, thắp hơn mức hiện nay. Ở miễn trung 
của Chile, tôi ngạc nhiên vì cấu trúc của một cát sỏi khổng lồ, cao 800 
feet, bắc qua một thung lũng ở Andes,; và hiện nay tôi tin đây là một 
băng tích khổng lỗ, được giữ lại bên đưới bất kỳ sông băng nào đang tổn 
tại. Xa hơn nữa về phía nam ở cả hai phía của lục địa từ vĩ độ 41 đến cực 
nam, chúng ta có bằng chứng rõ rệt nhất về tác dụng của sơ kỳ băng hà, 
ở những tảng đá mòn không lỗ được vận chuyển đi khỏi chỗ ban đầu 
của nó. 

Chứng ta không biết rằng thời kỳ băng hà đồng thời xảy ra một cách 
nghiêm ngặt ở nhiều nơi cách nhau rất xa, nằm ở những phía đối nghịch 
nhau trên thế giới. Nhưng chúng ta có những bằng chứng có giá trị trong 
hẳẫu hết mỗi trường hợp, rằng kỷ nguyên đó được bao gồm trong thời kỳ 
địa chất muộn nhất. Chúng ta cũng có bằng chứng tuyệt vời về việc đó 
đã tổn tại trong một thời gian khổng lỏ, nếu đo bằng năm. Cái lạnh đã 
đến, hoặc đã chấm dứt, sớm hơn ở chỗ này so với chỗ kia, nhưng nó đã 
tồn tại trong thời gian dài tại mỗi chỗ, và rằng nó chỉ là một thoáng theo 
nghĩa của địa chất học, đối với tôi có thể là, ít nhất một phần trong giai 
đoạn này, điều đó thật sự xảy ra đồng thời trên cả thế giới. Không có một 
số bằng chứng riêng biệt chống đối lại, ít nhất chúng ta có thể thừa nhận 
rằng tác dụng của thời kỳ băng hà là xảy ra đồng thời ở cả phía đông và 
phía tây của Bắc Mỹ, ở Cordillera dưới khí hậu xích đạo và những vùng 
đưới khí hậu ôn hoà ấm hơn, và ở hai bên cực nam của châu lục. Nếu 
thừa nhận điều này, thì khó mà không tin rằng nhiệt độ của toàn thế giới 
là đồng thời trở nên lạnh hơn trong giai đoạn này. Nhưng điều đó cũng 
đủ cho mục đích của tôi, nêu nhiệt độ cùng lúc đó thấp hơn đọc theo 
một số vành đai vĩ độ rộng. 

Theo quan điểm này thì toàn thế giới, hoặc ít ra thì là những vành 
đai vĩ độ rộng, đã đồng thời trở nên lạnh hơn từ cực này tới cực kia, 
nhiều ánh sáng có thể soi rọi vào sự phân bố hiện nay của các loài tương 


568 


Phân bố địa lý 


tự và có quan hệ với nhau. Ở châu Mỹ, Ts. Hooker đã chỉ ra rằng trong 
khoảng bốn mươi và năm mươi loại cây có hoa ở vùng Tierra del Fuego, 
làm thành một phần quan trọng trong quần thể thực vật nghèo nàn của 
vùng này, có phổ biến ở châu Âu, mà hai vùng đất này cách xa nhau vô 
cùng; và có nhiều loài có quan hệ gần gũi với nhau. Trên những núi cao 
của châu Mỹ xích đạo, một vật chủ của các loài kỳ dị thuộc về các giống 
của châu Âu được tìm thây. Trên những núi cao nhất ở Brazil, ông 
Gardner đã tìm thầy một ít giống của châu Âu, những giống này không 
tồn tại ở những quốc gia rộng có nhiệt độ nóng bức. Trên vùng Silla của 
Caraccas cũng như vậy cách đây đã lâu ông Humboldt! nồi tiếng đã thấy 
các loài thuộc các giống đặc trưng của vùng Cordillera, Trên những dãy 
núi ở Abyssinia?, một số dạng sinh vật của châu Âu và một số ít dạng tiêu 
biểu của quần thực vật ở mũi Hảo Vọng xuất hiện. Ở mũi Hảo Vọng, 
người ta tìm thấy rất ít loài của châu Âu, người ta tin là không phải do 
con người đưa vào, và tìm thây một ít đạng sinh vật tiêu biểu của châu 
Âu được tìm thây trên những ngọn núi, mà những đạng sinh vật này lại 
không được phát hiện ở những vùng đất giữa hai chí tuyến của châu 
Phi. Trên núi Himalaya và trên những dãy núi biệt lập của bán đảo Án 
Độ, trên những đỉnh cao nhất của Ceylon, và trên những nón núi lửa của 
Java nhiều thực vật xuất hiện, hoặc là tương tự nhau hoặc là đại điện lẫn 
nhau, và đồng thời những thực vật tiêu biểu của chân Âu không được 
tìm thấy ở những vùng thấp nằm xen giữa. Một danh mục các giống thu 
được trên những đỉnh núi cao hơn ở java tạo ra một bức tranh được thi 
thập trên một ngọn đỏi ở châu Âu! Một hiện tượng đáng chú ý hơn là 
những dạng sinh vật của phía nam châu Úc được trình bày một cách rõ 
ràng nhờ những thực vật mọc ở những đỉnh núi ở Borneo. Một số trong 
những đạng sinh vật của châu Úc này, như tôi nghe từ Ts. Hooker, mở 
rộng dọc theo các đỉnh núi của quần đảo Malacca, và được phân tán 
mỏng, một mặt qua Ấn Độ và mặt khác lên phía bắc tận Nhật Bản. 

Trên những núi phía nam châu Úc, Ts. F. Muller đã phát hiện ra một 
số loài của châu Âu; các loài khác, không phải do con người đưa vào, 
! Friedrich Wilhelm Heirich Alexander Freiherr Von Humboldt (1769-1859): nhà tự 
nhiên học, người Đức. 


?# Tên gọi nước Ethiopia. 


569 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


xuất hiện ở những vùng thắp, người ta có thể đưa ra một danh mục dải 
gồm các giống của châu Âu, mà tôi đã thông báo với Ts. Hooker, được í 
ầm thầy ở châu Ức, nhưng không tìm thấy ở các vùng có khí hậu khô và 
nóng nằm xen giữa. Trong cuốn sách rất tuyệt vời Giới thiệu 0ề các quân 
thực uật của Neu Zealand của Ts. Hooker, người ta đưa ra những hiện 
tượng gây chú ý và tương tự về thực vật của các hòn đảo lớn này. Do 
vậy, chúng ta biết rằng, khắp thế giới, thực vật mọc trên những ngọn núi 
cao hơn và trên những vùng đất thấp khí hậu ôn hoà nằm ở bán cầu 
nam và bắc, đôi khi tương tự nhan; nhưng chúng thường là riêng biệt 
hơn mặc đù có quan hệ với nhau theo một cách đáng chú ý nhất. 

Bảm tóm tắt này chỉ áp dụng cho thực vật, người ta có thể đưa ra 
một cách hạn chế những hiện tượng tương tự vẻ sự phân bố của những 
động vật sống trên đất liên. Về những sinh vật sống trong biển cũng xuất 
hiện những trường hợp tương tự; ví dụ tôi có thể trích đẫn một lưu ý của 
một tác giả có thẩm quyển nhất, Gs. Dana, rằng “chắc chắn đây là một 
hiện tượng kỳ lạ là New Zealand có những động vật giáp xác tương tự 
gần hơn với nước Anh, nơi đối lập hoàn toàn với nó, so với những nơi 
khác trên thế giới.“ Ngài J. Richardson cũng nói về sự tái xuất hiện của cá 
phía bắc ở các bờ biển New Zealand, Tasmania v.v... Ts. Hooker thông 
báo cho tôi rằng hai mươi lăm loài tảo phổ biến ở New Zealand và ở châu 
Âu, nhưng không tìm thấy loài nào ở các vùng biển nhiệt đới nằm xen 
giữa. 

Nên lưu ý rằng các loài phía bắc và các dạng sinh vật tìm thấy ở các 
vùng phía nam thuộc nam bán cầu, và trên những đãy núi của những 
vùng giữa hai chí tuyến, không phải là vùng cực nhưng thuộc về những 
vùng có khí hậu ôn hoà ở phía bắc. Như ông H. C. Watson đã lưu ý gần 
đây “Khi rút lui từ vùng cực về vĩ độ xích đạo, các quần thể thực vật 
vùng núi hoặc núi cao thực sự trở nên càng ngày càng ít có tính vùng 
cực”. Nhiều đạng sinh vật sống ở vùng núi của những vùng đất ấm hơn 
và ở bán cầu phía nam là có giá trị còn hồ nghỉ, được một số nhà tự 
nhiên học xếp là riêng biệt, những người khác thì xếp là các biến chủng; 
nhưng một số sinh vật chắc chắn là tương tự nhau, và nhiều loại, mặc dù 
có liên quan gần gũi với các dạng sinh vật ở phía bắc, phải được xếp là 
các loài riêng biệt. 


70 


Phân bố địa lý 


Bây giờ chúng ta hãy xem loại ánh sáng nào có thể soi rọi lên những 
hiện tượng trước đây, với lòng tin, xem đây phân lớn là bằng chứng địa 
chất học, rằng toàn thế giới, hoặc phần lớn nó, trong thời kỳ băng hà đẳng 
thời lạnh hơn rất nhiều so với hiện nay. Thời kỳ băng hà, được đo bằng 
năm, phải là rất lâu; và khi chúng ta nhớ lại qua không gian rộng lớn một 
số thực vật và động vật hợp thuỷ thổ đã lan rộng trong vòng một ít thế kỷ, 
thời kỳ này sẽ dư cho bất kỳ khối lượng đi cư nào. Khi cái lạnh đến một 
cách chậm chạp, mọi cây thuộc vùng nhiệt đới và các sinh vật khác sẽ rút 
lui từ hai phía hướng về xích đạo, theo sau là hậu quân gồm những sinh 
vật sống ở vùng có khí hậu ôn hoà và đây là những sinh vật của vùng cực, 
nhưng chúng ta không liên quan với những sinh vật sau cùng. Những cây 
sóng ở vùng nhiệt đới có lẽ chịu nhiều sự huỷ điệt hơn; không ai nói được 
“nhiều” là bao nhiều; có lẽ ban đầu những sinh vật vùng nhiệt đới có 
nhiều loài tập trung dày đặc như chúng ta thấy hiện nay tại mũi Hảo 
Vọng và ở những vùng có khí hậu ôn hoà ở Úc. Như chúng ta đã biết. 
nhiều động vật và thực vật vùng nhiệt đới có thể chịu được lạnh đáng kể, 
nhiều loài tránh được điệt chủng khi nhiệt độ giảm xuống mức trung bình, 
đặc biệt hơn nhờ việc trỗn vàa những nơi âm nhất. Nhưng hiện tượng lớn 
cần ghi nhớ là mọi sinh vật vùng nhiệt đới sẽ phải chịu đựng đến mức độ 
nào đó. Trái lại, những sinh vật ở vùng có khí hậu ôn hoà, sau khi di cư 
đến gần vùng xích đạo hơn, mặc đù được đặt vào điều kiện sống hơi mới 
mẻ, sẽ chìu đựng ít hơn. Và có lẽ là nhiều cây sống ở vùng có khí hậu ôn 
hoà, nêu được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của những kẻ cạnh tranh, thì 
chúng có thể chịu đựng khí hậu ấm hơn nhiều so với khí hậu ờ quê hương 
của chúng. Do vậy, với tôi có thể là, phải nhớ rằng những sinh vật sống ở 
vùng nhiệt đới đang chịu đựng và không đưa ra một mặt trận vững chắc 
chống lại những kẻ xâm nhập, rằng một số nào đó trong những sinh vật 
sống ở vùng có khí hậu ôn hoà có ưu thế hơn và đầy sinh lực hơn phải 
thâm nhập qua hàng ngũ bản địa và chạm tới hoặc thậm chí vượt qua xích 
đạo. Dĩ nhiên, sự xâm nhập được làm cho thuận lợi phần lớn nhờ đất cao 
và có lẽ nhờ khí hậu khô; bởi vì Ts. Falconer thông báo với tôi rằng chính 
không khí ẩm thấp cùng với nhiệt của vùng xích đạo đã huỷ hoại nhiều 
cây lưu niên sống ở vùng có khí hậu ôn hoà. Trái lại, những nơi nóng nhất 
và rất ẩm ướt sẽ là nơi an toàn cho cây ở vùng xích đạo: và đây là một hiện 


537 


NGUỖN GỐC CÁC LOÀI... 


tượng đáng chú ý, sau này Ts. Hooker thông báo cho tồi, rằng tẤt cả cây có 
hoa, số lượng khoảng 46, phổ biến ở Tierra đel Fuego và ở châu Âu vẫn 
tổn tại ở bắc Mỹ, chắc hẳn đã nằm trên đường biên giới March. Nhưng tôi 
không nghí ngờ rằng một số sình vật sống ở vùng có khí hậu ôn hoà xâm 
nhập và thậm chí vượt qua VÙNG ĐẮT THÁP của vùng nhiệt đới trong 
giai đoạn lạnh nhất, - khí những sinh vật vùng cực đi cư vào vùng có vĩ độ 
25 từ nơi bản xứ và bao phủ đất ở chân của dãy Pyrenees. Lúc lạnh nhất, 
tôi tin rằng khí hậu vùng xích đạo ở ngang mức nước biến là tương tự với 
vùng có độ cao sáu hoặc bảy ngàn feet. Trong giai đoạn lạnh nhất này, tôi 
giả định rằng những khoảng rộng của vùng đất thắp thuộc xích đạo được 
thực vật ở vùng có khí hậu ôn hoà và vùng nhiệt đới hoà hợp nhau che 
phủ giỗng như hiện nay chúng đang phát triển sum sê một cách kỳ lạ ở 
chân núi Hymalaya, theo mô tả về địa chất của Hooker. 

Như vậy, theo tôi tin, một số lượng cây đáng kể, một ít động vật 
sống trên đất liền và một số sinh vật biển đã di cư trong thời kỳ Băng hà 
từ những vùng có khí hậu ôn hoà ở phía bắc và phía nam đến những 
vùng nằm giữa hai chí tuyến, và một số vượt qua xích đạo. Khi thời tiết 
âm trở lại, những đạng sinh vật sống ở vùng có khí hậu ôn hoà này tự 
nhiên trèo lên những núi cao hơn, bị điệt chủng ở vùng đất thấp; những 
sinh vật không đến được xích đạo quay Hở lại quê nhà ở phía bắc hoặc 
phía nam; nhưng các đạng sinh vật, chủ yếu sống ở phía bắc, đã vượt 
qua xích đạo, đi xa hơn nữa vào những vùng đất có khí hậu ôn hoà hơn 
ở bán cầu ngược lại. Mặc dù chúng ta có lý đo để tín vào bằng chứng địa 
chất học rằng toàn bộ sò vùng cực hầu như không biến đối gì trong khi 
đi cư về nam lâu dài và quay lại quê nhà ở phía bắc, trường hợp này 
hoàn toàn khác với những dạng sinh vật xâm nhập, tự chúng nó dừng lại 
trên các núi nằm giữa hai chí tuyến và ở bán cầu nam. Những sinh vật 
này bị bao bọc bởi những kẻ lạ sẽ phải đâu tranh với nhiều đạng sinh vật 
mới; và có lẽ là những biến đổi được chọn lọc vẻ cầu trúc của chúng, về 
tập quán và về thể chất cho phù hợp. Do vậy, nhiều con vật hoang đã 
này, mặc đù vẫn còn có quan hệ rõ ràng vẻ tính thừa kế với anh em đồng 
đạo ở bán cầu nam và bắc, bây giờ sống trong nơi ở mới như là những 
biến chủng rõ ràng hoặc là những loài riêng biệt. 


372 


Phân bố địa lý 


Một hiện tượng đáng chú ý đều được khăng định một cách kiên 
quyết bởi Hooker về châu Mỹ và bởi Alp. De Candolle về châu Úc, rằng 
nhiều cây giống nhau và những dạng có quan hệ rõ ràng di cư từ phía 
bắc đến phía nam hơn là theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, chúng ta thây 
một ít đạng thực vật phía nam trên núi ở Borneo và ở Abyssinia. Tôi giả 
định rằng sự đi cư có ưu thế từ bắc đến nam này là do đất ở phía bắc mở 
rộng hơn, và đối với những sinh vật phía bắc chúng sống trong nhà của 
chính chúng nó với số lượng nhiều hơn và như vậy chúng có ưu thế qua 
chọn lọc tự nhiên và cạnh tranh ở mức độ cao hơn với thế lực có ưu thế 
hoặc hoàn hảo hơn nhưng sinh vật ở phía nam. Và như vậy khi chúng 
trở nên hỗn hợp trong thời kỳ băng hà, những sinh vật phía bắc có khả 
năng đánh bại những sinh vật phía nam kém hùng mạnh hơn. Ngay 
cùng một cách mà chúng ta thấy hiện tại, rất nhiều sinh vật châu Âu che 
phủ đất ở La Plata và ở mức ít hơn ở châu Úc và đánh bại những kẻ bản 
xứ theo mức nào đó, trái lại một số cực kỳ ít những sinh vật phía nam trở 
nên hợp thuỷ thổ với bất kỳ vùng đất nào ở châu Âu, mặc đù lông, len và 
những đối tượng khác có thể mang những hạt giống nhập khẩu phần 
lớn vào châu Âu từ La Plata trong hai hoặc ba thế kỷ và trong ba mươi 
hoặc bốn mươi năm cuối từ châu Úc. Một số sự kiện cùng loại phải xảy ra 
trên những núi nằm giữa hai chí tuyến: rõ ràng trước thời kỳ băng hà, 
chúng được dự trữ với những sinh vật núi cao đặc hữu, nhưng phân lớn 
những sinh vật này phải chịu thua những sinh vật ưu thể hơn, được sinh 
ra ở những vùng đất rộng hơn và những cơ sở đầy đủ hơn ở phía bắc. 
Trong nhiều hòn đảo, những sinh vật bản xứ gần như bằng hoặc thậm 
chí nhiều hơn những sinh vật hợp thuỷ thổ; và nếu sinh vật bản xứ 
không bị tuyệt chủng thực sự, số lượng của chúng bị giảm phân lớn, và 
đây là giai đoạn đầu hướng đến sự tuyệt chủng. Một quả núi giống như 
là một hòn đảo trên đất lên; và những ngọn núi nằm giữa hai chí tuyến 
trước thời kỳ băng hà phải bị cô lập hoàn toàn; và tôi tin rằng những sinh 
vật trên những hòn đảo trên đất liền này chịu thua những sinh vật được 
tạo ra trong những vùng đất rộng hơn ở phía bắc, theo cùng một cách 
như những sinh vật của những hòn đảo thực sự sau này chịu thua 
những sinh vật trên lục địa, trở nên hợp thuỷ thổ nhờ con người. 


ðTÓ 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Tôi chẳng những không cho rằng theo quan điểm đưa ra ở đây về 
phạm ví và mối quan hệ của các loài có liên quan sống ở các vùng đất có 
khí hậu ôn hoà ở phía bắc và phía nam và ở các ngọn núi ở vùng giữa hai 
chí tuyến thì mọi khó khăn sẽ bị bác bỏ. Rất nhiều khó khăn vẫn còn đó 
để được giải quyết. Tôi không có kỳ vọng chỉ ra những con đường chính 
xác và các phương tiện di cư, hoặc lý do tại sao một số loài này mà không 
phải là loài khác phải đi cư; tại sao một số loài đã biến đổi và tạo ra 
những nhóm mới, và những loài khác thì vẫn giữ nguyên không thay 
đổi. Chúng tôi không hy vọng giải thích những hiện tượng như vậy cho 
đến khi chúng ta có thể nói tại sao một loài này mà không phải loài khác 
trở nên hợp thuỷ thổ nhờ tác nhân là con người ở vùng đất lạ; tại sao 
một loài có phạm ví gập hai hoặc gấp ba lần và phổ biến gấp hai hoặc ba 
lần các loài khác ngay trong nơi ở của chính nó. 

Tôi đã nói rằng nhiều khó khăn vẫn chưa được giải quyết: một số 
trong những khó khăn đáng chú ý nhất được Ts. Hooker phát biểu với 
sự rõ ràng đáng khâm phục trong nghiên cứu về thực vật ở vùng Nam 
cực của ông. Những khó khăn này không thể bàn ở đây. Tôi sẽ chỉ nói 
rằng vẻ việc xuất hiện của những loài tương tự ở những nơi quá cách xa 
nhau như vùng Kerguelen Land, New Zealand và Fuegia, tôi tin rằng khi 
kết thúc thời kỳ băng hà, những núi băng trôi, như Lyell để xuất, phần 
lớn có liên quan với sự phân tán của nó. Nhưng sự tốn tại của những loài 
hoàn toàn riêng biệt, thuộc cùng một giống chỉ tồn tại duy nhất tại miễn 
nam, ở những nơi cách xa nhau thuộc bán cầu nam, là một trường hợp 
khó và chú ý, theo thuyết đòng dõi có biến đổi của tôi. Đối với một số 
loài quá riêng biệt đến nỗi chúng ta không thể nghĩ rằng có một thời gian 
từ khi bắt đầu thời kỳ băng hà để cho chúng di cư, và cho chúng biến đổi 
sau đó đến mức cần thiết. Những hiện tượng đối với tôi có vẻ để chỉ ra 
rằng các loài rất riêng biệt và đặc hữu đã di cư theo đường toả ra từ một 
số trung tâm chung; và tôi nghiêng về phía xem xét ở bán cầu nam cũng 
như bán cầu bắc, trong giai đoạn âm hơn và ban đầu, trước thời kỳ băng 
hà, khi ở vùng Nam cực, hiện nay có băng bao phủ, cấp dưỡng một quân 
thể thực vật biệt lập và có tính đặc hữu cao. Tôi nghi ngờ rằng trước khi 
quân thể thực vật này bị thời kỳ băng hà làm cho tuyệt chủng, một ít 
sinh vật được phân tán rộng đến các nơi khác nhau trong bán cầu nam 


574 


Phân bố địa lý 


nhờ các phương tiện vận chuyền không thường xuyên và nhờ sự hỗ trợ 
các trạm dừng chân là các hòn đảo hiện nay đã bị chìm và có lẽ lúc bất 
đầu thời kỳ băng hà thì nhờ các tảng băng trôi. Tôi tin nhờ các phương 
tiện này mà các bờ biển châu Mỹ, châu Úc, New Zealand đã được những 
thực vật đặc biệt phủ lên một lớp màu nhạt. 

Ngài Lyell trong một đoạn văn đáng chú ý đã nghiên cứu về tác 
dụng của những thay đổi lớn về khí hậu lên sự phân bố theo địa chất 
học, dưới ngôn ngữ hầu như giống của tôi. Tôi tin rằng thế giới gần đây 
chịu ảnh hưởng của một trong những chu kỳ thay đối lớn của nó; rằng 
theo quan điểm này, kết hợp với những biến đổi qua chọn lọc tự nhiên, 
có nhiều hiện tượng trong sự phân bố hiện nay của những sinh vật 
tương tự và những sinh vật có liên quan có thể giải thích được. Người ta 
có thể nói nước luôn luôn chảy và đã chảy trong một thời gian ngắn từ 
phía bắc và từ phía nam và để vượt qua xích đạo; nhưng đã chảy với lực 
lớn hơn từ phía bắc để làm tràn ngập miễn nam. Khi thủy triểu để lại 
những vật trồi đạt theo những đường ngang, mặc dù nâng cao hơn trên 
những bờ biển nơi mà thuỷ triểu lên cao nhất vì vậy nước luôn chảy để 
lại những vật trôi dạt trên những đỉnh núi, theo một đường kẻ từ những 
vùng đất thắp thuộc Bắc cực đến một đỉnh cao ở xích đạo. Các đỗ vật 
khác nhau bị làm cho mắc cạn như vậy có thể so sánh với những nòi 
người hoang đã, bị kéo lên và sống sót trên những ngọn núi - chắc chắn 
ở hầu hết các vùng đất, phục vụ như một hồ sơ, đầy hấp dẫn với chúng 
ta, là những cư đân ban đầu của những vùng đất thắp chung quanh. 


312 


Chương XH 
PHÂN BỒ ĐỊA LÝ (Tiếp theo) 


Phân bố các sinh vật nước ngọt - các sinh vật trên đảo ở đại * 
dương - Thiếu vắng ếch nhái và động vật có vú trên cạn - Về 
mỗi quan hệ các sinh vật trên đảo với những vùng lục địa lân 
cận - Về sự thực địa hoá từ nguồn gản nhất với sự biến đối sau 
đó - Tống kết những chương cuỗi và chương này. 


ì hệ thống sông hỗ bị chia tách với nhau bằng các dải đất, nên 

\Ì oện ta chắc chấn nghĩ rằng các sinh vật nước ngọt không 
được thấy rộng rãi trong cùng vùng đó, và vì biển vẫn là một chướng 
ngại vật không thể vượt qua được, cho nên chứng không mở rộng đến 
các vùng xa. Nhưng trường hợp này chính xác là một sự đảo ngược. 
Không chỉ nhiều loài nước ngọt, thuộc những lớp hoàn toàn khác nhau, 
có một phạm vi không lỏ, mà các loài có liên quan còn chiếm ưu thế theo 
một kiểu đáng ghí nhớ khắp thế giới. Tôi nhớ rõ, khi lần đầu tiên thu 
thập trong nước ngọt ở Brazil, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên về sự giống 
nhau của côn trùng, sò nước ngọt v.v... và về sự khác nhau của những 
sinh vật sống trên đất, so với những sinh vật của nước Anh. 

Nhưng khả năng phân bố rộng rãi của những sinh vật nước ngọt, 
mặc dù quá bất ngờ, tôi nghĩ, có thể giải thích được trong hâu hết các 
trường hợp nhờ sự di cư ngắn và thường xuyên đã trở nên thích hợp và 
theo kiểu rất có ích đối với chúng từ hỗ này sang hỗ khác hoặc từ suối 
này sang suỗi khác; và khả năng phân bố rộng xảy ra sau khả năng này 
là một hệ quả hầu như cần thiết. Ở đây, chúng ta có thể xem xét chỉ một 
ít trường hợp. Vẻ cá, tôi tin rằng cũng là loài không bao giờ xuất hiện 
trong nước ngọt ở những lục địa xa xôi. Nhưng trên cùng một lục địa các 
loài thường có phạm vi rộng và hầu như thất thường; đối với hai hệ 
thống sông sẽ có một số cá thường gặp và hơi khác nhau. Một số hiện 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


tượng có vẻ ủng hộ khả năng đi chuyển không HH xuyên của chúng 
bằng những phương tiện ngâu nhiên, giống như cá sống không hiếm khi 
bị rơi đo những cơn gió lốc ở Ắn Độ, và sự sông của trứng của chúng khi 
bị lây ra khỏi nước. Nhưng tôi nghiêng về phía quy sự phân bố của cá 
nước ngọt chủ yếu cho những thay đổi nhẹ nhàng trong giai đoạn gần 
đây về độ cao của mặt đất làm cho những con sông chảy vào với nhau. 
Cũng có thể đưa ra những ví dụ về việc này là sự phân bố của cá nước 
ngọt xảy ra trong suốt thời kì lũ lụt, và độ cao của mặt đất không biến 
đổi. Chúng ta có bằng chứng về những thay đối đáng kể trong đất hoàng 
thổ sông Rhine trong giai đoạn địa chất rất gần đây, và mặt nước có sò 
nước ngọt và sò đất đang sống. Sự khác xa nhau của loài cá ở những bên 
đối ngược của những đãy núi liên tục mà từ giai đoạn sớm chắc hãn đã 
chia tách hệ thống sông và ngăn cản hoàn toàn sự gặp nhau của các con 
sông, có vẻ dẫn đến cùng một kết luận. Vẫn để cá nước ngọt có quan hệ 
thân thuộc xuất hiện ở những nơi rất xa trên thế giới, không nghi ngờ gì 
nữa là có nhiều trường hợp không thể giải thích: trừ những loại cá nước 
ngọt thuộc những dạng rất cô xưa, và trong những trường hợp đó sẽ có 
nhiều thời gian cho những biến đổi địa chất khổng lổ, vì vậy có nhiều 
thời gian và các phương tiện cho nhiều sự đi cư. Ở nơi thứ hai, cá nước 
mặn tập cho quen sống trong nước ngọt một cách chậm chạp và theo 
Valenciennes, không có một nhóm cá đơn lẻ nào chỉ tôn tại duy nhất 
trong nước ngọt, vì vậy chúng ta có thể tưởng tượng rằng một thành 
viên ở biển thuộc một nhóm nước ngọt có thể. đi rất xa đọc theo bờ biển 
và như vậy bị biến đổi và thích nghi với nước ngọt ở một vùng đất cách 
biệt. 

Một số loài sò nước ngọt có phạm vi hoạt động rộng, và các loài có 
liên quan, theo lý thuyết của tôi, có nguồn gốc từ một bố mẹ chung và 
phải xuất phát từ một nguồn gốc đơn giản, chiếm ưu thế khắp thế giới. 
Sự phân bố của chúng lúc đầu làm tôi bối rối nhiều, bởi vì trứng của 
chúng không thể được chim mang đi và chúng bị nước biển giết ngay 
khí chúng trưởng thành. Thậm chí tôi không hiểu làm thế nào mà một số 
loài nhập cư nhanh chóng lan ra khắp vùng. Nhưng hai sự kiện mà tôi 
đã quan sát - và không nghỉ ngờ gì là người ta đã quan sát nhiều hiện 
tượng khác - đã soi rọi ánh sáng về vấn đề này. Khi một con vịt đột ngột 


378 


Phân bó địa lý (tiếp theo) 


hiện ra từ một cái hồ che phủ bởi bèo tắm, tôi đã hai lẫn thấy những cây 
nhỏ này dính trên lưng chúng, khi lẫy bèo tâm nhỏ từ bể nuôi này sang 
bể nuôi khác, tôi đã cung cấp hoàn toàn vô tình những con sò nước ngọt 
từ hỗ này sang hồ khác. Nhưng một tác nhân khác có lẽ có hiệu quả hơn: 
tôi đã treo chân một con vịt, mà tượng trưng cho một con chỉm trong một 
hồ tự nhiên, vào một bể nuôi, ở đó có nhiều trứng của sò nước ngọt đang 
nở; và tôi thấy rằng một số con sò rất nhỏ và mới nở bò lúc nhúc ở chân 
chúng và bám vào chúng rất chặt đến nối khi lấy ra khỏi nước thì chúng 
không thể rứt ra được, mặc đù ở tuổi hơi lớn hơn một chút thì chúng tự 
rơi ra. Những động vật thân mềm mới nở này, mặc dù bản chất của 
chúng là nước, sống sót trên chân vịt, trong không khí ẩm ướt, từ mười 
hai đến hai mươi giờ; và trong thời gian này thì một con vịt hoặc một con 
điệc phải bay ít nhất sáu hoặc bảy trăm đặm và chắc sẽ đậu xuống một 
vũng nước hoặc dòng suối nhỏ, nếu bị thối qua biển đến một hòn đảo 
ngoài đại dương hoặc đến bất kỳ một nơi xa khác. Ngài Charles Lyell 
cũng thông báo với tôi rằng con bọ cánh cứng Dựicus bị bắt đi cùng với 
con Áncylus (một loại sò nước ngọt giỗng con sao sao) dính chặt vào nó; 
và một loại bọ cánh cứng sống ở nước thuộc cùng họ, Colmbetes, đã từng 
bay trên mạn thuyền “Beagle“ khi cách vùng đất gần nhất bốn mươi lăm 
dặm, không ai nói được chúng phải bay xa bao nhiêu nhờ có gió hỗ trợ. 
Về thực vật, từ lâu người ta biết rằng những loài nước ngọt và thậm 
chí những loài ở đầm lẫy, sông cả trên lục địa và những hòn đảo ngoài 
đại dương xa nhất có những phạm vi tổn tại rộng lớn. Như AIp. De 
Candolle đã nhắc nhở, điều này được chỉ ra một cách gây ấn tượng ở 
những nhóm thực vật trên cạn lớn chỉ có ít thành viên sống dưới nước; 
nhưng gần đây những thành viên sông đưới nước có vẻ giành được một 
phạm ví rất rộng lớn. Tôi nghĩ các phương tiện giúp cho việc phát tán 
được thuận lợi giải thích cho hiện tượng này. Trước đây, tôi đã nói rằng 
đất đôi khi, mặc dù hiểm, bám chặt vào một số số lượng chân và mỏ 
chim. Về phần những con chim, thường sống ở các bờ hỗ, ao bùm lây, 
nêu đột ngột bị xua đi, thì rất có thể chân bị lắm bùn. Tôi có thể chỉ ra 
rằng chim thuộc những bộ này sống lang thang nhất, và người ta thường 
thầy chúng ở các hòn đảo khô cần và rất xa xôi ở các đại đương thông 
thoáng, chúng không đậu xuống mặt biển vì thế chân không được rửa 


379 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


sạch; khi đậu trên đất chắc chắn chúng sẽ bay đến vùng có nước ngọt tự 
nhiên. Tôi không tín rằng những nhà thực vật học biết về việc bùn ở các 
hồ, ao làm sao lại dính vào các hạt giống. Tôi đã cố làm một số thí 
nghiệm nhỏ, nhưng sẽ chỉ đưa những trường hợp gây ân tượng nhất: 
vào tháng hai tôi lẫy ba muống bùn từ ba hỗ khác nhau, bùn này nằm 
đưới nước, trên các bờ hỗ nhỏ, khi khô đi rồi chỉ nặng 3/4 ounces, tôi giữ 
để nghiên cứu trong sáu tháng, cô gắng và đếm từng cây mọc; có nhiều 
loại cây, số lượng là 537; bùn lầy nhầy chứa trong một bát điểm tâm! Chú 
ý những hiện tượng này, tôi nghĩ đó là một trường hợp không giải thích 
được nếu những con chim nước không mang những hạt giống của 
những cây sống bằng nước ngọt đi một khoảng cách xa, và nêu như vậy 
thì phạm vi những cây này không quá lớn. Tác nhân tương tự có thể 
đóng vai trò với những trứng của những động vật nhỏ hơn sống trong 
nước ngọt. 

Những tác nhân khác và chưa biết có lễ cũng có một vai trò. Tôi đã 
nói rằng cá nước ngọt ăn các loại hạt mặc dù chúng từ chối nhiều loại 
khác sau khi nuốt nó; thậm chí những con cá nhỏ nuốt những hạt có 
kích thước trung bình như hạt của cây súng vàng (0afer-lilu) và hạt của 
cỏ nhãn tử (pot2mogeton). Con điệc và những chim khác, thế kỷ này qua 
thế kỷ khác, suốt ngày ăn cá; rồi chúng bay đến những vùng nước khác 
hoặc bị cuốn qua biển; và chúng ta thấy những hạt này vẫn giữ nguyên 
khả năng nảy mầm, khí bị loại bỏ đưới đạng những viên nhỏ hoặc dạng 
phân sau nhiều giờ. Khi tôi thấy một lượng lớn những hạt của cây súng, 
sen hồng (Nelưmnbium), và nhớ lại những điểm lưu ý của Alph. De 
Candolle về loại cây này, tôi nghĩ sự phân bố của nó phải hoàn toàn 
không giải thích được; nhưng Aududon nói rằng ông ta đã tìm thấy 
những hạt của cây súng miễn nam lớn (có lẽ, theo Ts. Hooker, cây sen 
vàng (Neclumbium luleum) trong bao từ một con điệc; mặc dù tôi không 
biết hiện tượng này, tuy vậy phép loại suy làm tôi tin rằng một con điệc 
đang bay đến hỗ khác và đã có một bữa ãn cá thịnh soạn và có lẽ thải ra 
từ bao tử của nó những viên nhỏ chứa những hạt sen hồng không tiêu 
hoá được; hoặc những hạt bị rơi đo chim trong khí mớm cho chim non, 
cùng kiểu như đôi khi cá bị rơi. 


380 


Phân bồ địa lý (tiếp theo) 


Khi xem xét những phương tiện phân bỗ này, nên nhớ rằng khi một 
cái hỗ hoặc đồng sông được tạo thành đầu tiên, ví dụ như trên một hòn 
đảo nhỏ đang nối lên, vẫn còn bỏ không; và một hạt giống hoặc một quả 
trứng đơn lẻ có cơ hội tốt để chiến thắng. Mặc dù luôn luôn sẽ có sự đâu 
tranh sinh tổn giữa những cá thể của loài, tuy rằng ít, đã chiếm bát kỳ hồ 
nào, tuy số các loại thì nhỏ, so với những loại trên đất, nhưng cuộc cạnh 
tranh có lẽ sẽ ít quyết liệt hơn giữa những loài sống đưới nước so với 
những loài sống trên đất; như vậy thì một kẻ xâm lược từ dòng chảy của 
vùng bên ngoài có cơ hội để chiếm đất tốt hơn hơn là trường hợp của 
những loài mới định cư trên đắt lên, Chúng ta cũng phải nhớ rằng, một 
số, có lẽ nhiều, những sinh vật sống ở nước ngọt là nằm thấp trong bậc 
thang của tự nhiên, và chúng ta có lý do để tim rằng những đạng sinh vật ở 
bậc thấp như vậy thay đổi và trở nên bị biến đổi ít nhanh hơn những sinh 
vật bậc cao; và điều này sẽ mất thời gian nhiều hơn trung bình cho việc di 
cư của cùng những loài sống trong nước. Chúng ta không nên quên rằng 
ban đầu nhiều loài có khả năng được xếp liên tục như những sinh vật 
nước ngọt đã được xếp, khắp những vùng mênh mông, và sau này trở nên 
tuyệt chủng ở những vùng trung gian. Nhưng sự phân bố rộng rãi của 
thực vật nước ngọt và những động vật bậc thắp, dù vẫn còn có cùng 
những dạng tương tự hoặc có biến đối chút ít, tôi tin chủ yêu phụ thuộc 
vào sự phân tán rộng rãi những hạt giỗng và trứng của chúng nhờ những 
động vật đặc biệt hơn là nhờ những con chỉm sông bằng nước ngọt, có khả 
năng bay khỏe, và di chuyến tự nhiên từ vùng này đến vùng khác và 
thường ở xa nguỗn nước. Tự nhiên, giống như người canh vườn cần thận, 
như vậy lấy những hạt giống từ luống của người này và đem gieo vào 
luống người khác cũng thích hợp như vậy với chúng. 


Về cư dân của những hòn đảo trên đại dương 

Bây giờ, chúng ta ởi vào những hiện tượng cuối cùng của ba loại 
hiện tượng mà tôi đã chọn và trình bày là lượng khó khăn lớn nhất, trên 
quan điểm cho rằng mọi cá thể của cả cùng loài và những loài có liên 
quan bắt nguồn từ một bỗ mẹ đơn thuần; và đo đó tất cả xuất phát từ 
một nơi sinh ra chung, tuy nhiên theo thời gian chúng đi đến sống ở 
những nơi xa xôi khắp trái đất. Tôi đã nói rằng tôi không thể thừa nhận 


381 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


một cách trung thực quan điểm của ông Forbes về sự mở rộng lục địa, 
mà nếu được theo đuổi đến cùng một cách hợp pháp, sẽ dẫn đến niềm 
tín rằng trong giai đoạn gần đây, mọi vùng đất đang tổn tại gần như 
hoặc hoàn toàn kết lại với nhau thành một số lục địa. Tôi nghĩ rằng quan 
điểm này sẽ làm mất đi nhiều khó khăn, nhưng nó không giải thích mọi 
sự kiện về những sinh vật ở các hòn đảo. Trong những lưu ý sau đây tôi 
sẽ không tự mình hạn chế chỉ với những vấn để về sự phân tán; nhưng 
sẽ xem xét một số hiện tượng khác có liên quan tới tính chân lý của hai lý 
thuyết về sự sáng tạo độc lập và về dòng đôi có biến đối. 

Mọi loài sống ở những hòn đảo trên đại dương thì có số lượng ít khi 
so với những loài sống ở những vùng thuộc lục địa: Alph. đe Candolle 
thừa nhận điều này ở thực vật và Wollaston ở côn trùng. Nếu chúng ta 
xem tình trạng có cỡ lớn và có biên đổi ở New Zealand, mở rộng hơn 780 
đặm theo vĩ tuyến và chỉ có số lượng là 750, với những sinh vật ở vùng 
tương ứng ở mũi Hảo Vọng hoặc ở Úc, tôi nghĩ, chúng ta phải thừa nhận 
rằng có gì đó hoàn toàn độc lập về sự khác biệt trong điền kiện vật lý đã 
gây ra sự khác nhau quá lớn về số lượng. Thậm chí một địa hạt bình 
thường của Cambridge có 847 thực vật và đảo nhỏ ở Anglesea có 764 
nhưng một ít cầy dương xi và một ít cây được đưa vào cũng được tính 
luồn trong số này và việc so sánh những mặt khác là không hoàn toàn 
hợp lý. Chúng ta có bằng chứng về việc những đảo cần cỗi ở đảo 
Ascension ban sơ có dưới nửa tá cây có hoa; tuy vậy nhiều cây trở nên 
hợp thuỷ thổ ở đó bởi vì chúng có ở New Zealand và ở những đảo trên 
đại đương khác. Ở St. Helena chúng tôi có lý do để tin rằng những động 
vật và thực vật đã hợp thuỷ thổ ở đó gần như hoặc hoàn toàn tiêu diệt 
nhiều sản phẩm tại chỗ. Ai thừa nhận thuyết tạo hoá của mỗi loài riêng 
biệt sẽ phải thừa nhận, rằng ở những hòn đảo ngoài đại dương không 
được tạo đủ số lượng động vật và thực vật thích nghỉ tốt nhất; bởi vì con 
người đã tích trữ chúng không chủ tâm từ các nguồn khác nhan đây đủ 
hơn và hoàn hảo hơn tự nhiên có. 

Mặc dù ở những hòn đảo trên đại đương, số loại cư dân là không đủ, 
ti lệ loài đặc hữu (nghĩa là không ở đâu trên thế giới này có) là cực kỳ lớn. 
Ví dụ, nêu chúng ta so sánh số lượng sò đất đặc hữu ở Madeira hoặc số 
lượng chim đặc hữu ở quân đảo Galapagos với số lượng được tìm thấy ở 


382 


Phân bố địa lý (tiếp theo) 


bắt kỳ lục địa nào và rồi so sánh điện tích của hòn đảo với điện tích của 
hục địa, chúng ta sẽ thấy điều này là thật. Trong lý thuyết của tôi người ta 
mong có hiện tượng này, bởi vì, như đã giải thích, một loài đôi khi thành 
công sau thời gian đài ở nơi mới và tách biệt, và phải cạnh tranh với 
những đồng minh mới, rõ ràng sẽ đễ biến đổi và thường sẽ tạo ra những 
nhóm con cháu đã biễn đổi. Nhưng không có nghĩa sau đó, là, đo ở một 
hòn đảo gần như mọi loài thuộc một lớp là riêng biệt, những loài thuộc 
lớp khác, hoặc thuộc phân chỉ khác của cùng lớp, là riêng biệt; và sự khác 
biệt này đường như phụ thuộc vào các loài mà không bị biến đổi, đã đi 
cư nhờ điều kiện thuận lợi và đi cư tất cả cùng nhau, do vậy những mỗi 
quan hệ lẫn nhau không bị phá vỡ. Do vậy, ở những hòn đảo Galapagos 
gần như mợi chim đất, nhưng chỉ hai trong mười một chim biển là riêng 
biệt; và rõ ràng những chim biển có thể đến những đảo này để đàng hơn 
những chim đất. Trái lại, Bermuda nằm cùng khoảng cách từ Bắc Mỹ 
giống như những đảo Galapagos từ Nam Mỹ và có đất rất riêng biệt, 
không có chim đất đặc hữu; và chúng ta biết những cách giải thích đáng 
khâm phục về Bermuda của ông ]. M. Jones, rằng rất nhiều chim Bắc Mỹ, 
trong sự di cư hằng năm của chúng, ghé thăm đảo này định kỳ hoặc 
thỉnh thoảng, không có một con chim riêng biệt nào và nhiều con chim 
châu Phi, châu Âu bị thối cuốn đi hầu như hằng năm, như ông E.V 
Harcourt' thông báo cho tôi. Vì vậy hai đảo này ở Bermuda và Madeira 
có rất nhiều loại chím, mà trong thời gian dài chúng đấu tranh với nhau 
tại chỗ ở của chúng và cuối cùng trở nên thích nghi với nhau; và khi 
định cư ở chỗ ở mới, mỗi loại tuân theo chỗ ở và tập quán thích hợp của 
loại khác và như vậy ít có khả năng biến đổi. Một lần nữa, Madetra là nơi 
sống của một số kỳ lạ những con sò đất lạ thường, trái lại không có một 
loài sò biển nào ở bờ biển của nó: giờ đây mặc dù chúng ta không biết 
những con sò biển được phân tán như thế nào, tuy vậy chúng ta có thể 
thầy rằng trứng hoặc âu trùng của chúng, có lẽ gắn với rong biến hoặc 
thanh gỗ nối, hoặc gắn với chân chim lội qua, được vận chuyển dễ dàng 
hơn nhiều so với sò đất, qua ba hoặc bỗn trăm đặm biển mờ. Các bộ côn 
trùng khác nhau ở Madetrra rö ràng cũng có những hiện tượng tương tự. 


- Edward William Vernon Harcourt (1825-1891): nhà tự nhiên học, người Anh. 


385 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Những hòn đảo ngoài đại dương đôi khi thiếu một số lớp, và pơi ở 
của chúng bị những cư dân khác chiếm mất; bò sát của những đảo 
Galapagos và những chim không cánh không lỗ ở New Zealand chiếm 
chỗ của động vật có vú. Về thực vật ở những đảo Galapagos, Ts. 
Hooker đã chỉ ra rằng những con số cân xứng của những bộ khác nhau 
thì rất khác nhau so với khi chúng ở nơi khác. Người ta thường giải 
thích những trường hợp này bằng những điều kiện vật lý của những 
hòn đảo; nhưng cach giải thích này đối với tôi còn đầy nghi ngờ. Tôi 
tin là khả năng đi cư ít nhất cũng quan trọng như bản chất của các 
điều kiện. 

Người ta có thể đưa ra những hiện tượng nhỏ đáng chú ý về cư dân 
của những hòn đảo xa. Ví dụ, ở một số hòn đảo không bị những động 
vật có vú chiếm, một só thực vật đặc hữu có những hạt giống có móc 
đẹp; tuy vậy một ít mỗi quan hệ đáng chú ý hơn việc thích nghỉ của 
những hạt giống có móc trong việc đi chuyển nhờ lớp lồng mịn bên 
ngoài và bộ lông thú của động vật có bốn chân. Trường hợp này không 
đưa ra khó khăn gì theo quan điểm của tôi, bởi vì những hạt có móc phải 
được vận chuyển đến một hòn đảo bằng một số phương tiện khác; và 
như vậy thì thực vật trở nên bị biến đổi đôi chút nhưng vẫn còn những 
hạt giỗng có móc, tạo thành một loài đặc hữu, có một phần phụ vô dụng 
như bất kỳ một cơ quan thô sơ nào, - ví dụ, như những cái cánh nằm 
dưới cánh cứng bị hàn lại của bọ cánh cứng sống ở đảo. Một lần nữa, 
những hồn đảo thường có những cây và bụi cây thuộc về những bộ mà ở 
nơi khác các bộ đó chỉ gồm các loài dạng cỏ; giờ đây những cây, như 
Alph. de Candolle đã chỉ ra, thường hạn chế trong những khu vực, dù 
nguyên nhân có thể là gì đi nữa. Vì vậy, các cây ít có khả năng đi đến 
những đảo xa; và một thực vật dạng cỏ, mặc dù không có cơ hội cạnh 
tranh thành công với những cây phát triển hoàn toàn, khi được đặt vào 
một hòn đảo, và phải cạnh tranh với thực vật dạng cỏ mà thôi, phải để 
đàng có được một ưu thể bằng cách phát triển cao hơn và vượt trội 
những thực vật khác. Nếu như vậy, sự chọn lọc tự nhiên thường có xu 
hướng làm tăng thêm sự tiễn triển của những cây dạng có khi lớn lên 
trên một hòn đảo, dù chúng thuộc vẻ bất kỳ bộ nào, và như vậy đầu tiên 
biên chúng thành bụi cây và cuối cùng thành cây. 


84 


Phân bề địa lý (tiếp theo) 


Về việc không có toàn bộ các bộ trên những hòn đảo ngoài đại 
dương, cách đây đã lâu Bory de St. Vincent! đã lưu ý rằng loài ếch nhái 
(ếch, cóc, sa giông) không bao giờ được tìm thấy ở nhiều hòn đảo nằm 
rài rác ở những đại dương lớn. Tôi đã dễn tâm trí để kiểm tra lại sự 
khẳng định này và tôi thấy nó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên tôi bảo đảm 
rằng một con cóc sống trên những dãy núi của đảo lớn ở New Zealand; 
nhưng tôi nghí ngờ rằng ngoại lệ này (nếu thông tin là chính xác) có thể 
giải thích được qua tác nhân băng hà. Việc không có nói chung của ếch, 
cóc và sa giông ở quá nhiều hòn đảo ngoài đại dương không thể giải 
thích được bằng điều kiện vật lý của nó; quả thật nó có vẻ là những hòn 
đảo thích nghỉ tốt một cách kỳ lạ cho động vật của nó; bởi vì những con 
cóc được đưa vào Madeira, Azore và Mauritius và nhân lên để trở thành 
một mối phiền toái. Nhưng vì người ta đều biết rằng những động vật 
này và đòng giống của chúng đều bị chết ngay lập tức do tác động của 
nước biển, theo quan điểm của tôi chúng ta có thể thấy rằng sẽ là khó 
khăn rất lớn trong việc vận chuyển chúng qua biển và vì vậy tại sao 
chúng không sống ở bất kỳ hòn đảo ngoài đại dương. Nhưng tại sao, 
theo thuyết về tạo hoá, chúng không được tạo ra ở đó, điều này rất khó 
giải thích. 

Đông vật có vú là trường hợp khác và tương tự. Tôi đã xem lại cần 
thận những hành trình đài bằng đường biển xưa nhất nhưng vẫn chưa 
hoàn thành công việc nghiên cứu của mình, tuy vậy tôi vẫn chưa tìm 
thấy một trường hợp đơn giản nào của động vật có vú sống trên cạn 
(ngoại trừ những động vật nuôi trong nhà của thổ đân) sống ở một hòn 
đảo nằm cách một lục địa 300 dặm hoặc đảo lục địa lớn và nhiều hòn đảo 
có khoảng cách ít hơn nhiều mà cũng cần cỗi như nhau. Đảo Falkland có 
loài cáo giỗng chó sói, là một ngoại lệ gần nhất nhưng không thể xem 
nhóm này như những hòn đảo ngoài đại dương bởi vì nó nằm trên một 
bờ nỗi với đại lục; hơn nữa, những núi băng lúc đầu mang những tảng 
lăn đến bờ biển phía tây của nó, và có thể thuở xưa chúng mang theo 
những con cáo, bởi vì hiện nay hiện tượng này vẫn thường xảy ra ở vùng 
băng giá. Tuy vậy, không thể nói rằng những đảo nhỏ không cung cấp 


-Jean Baptist Bory đe Saint-Vincent (1778-1846) : nhà tự nhiên học, người Pháp. 


385 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


những động vật có vú nhỏ, bởi vì chúng có ở nhiều nơi trên thế giới trên 
những hòn đảo nhỏ, nếu ở gần lục địa, thì hằu như không một hòn đảo 
nào có thể được đặt tên. Trên những hòn đảo đó những động vật có bốn 
chân nhỏ hơn không trở nên hợp thuỷ thổ và không nhân lên nhiều. 
Theo quan điểm thông thường của tạo hoá, không thể nói rằng không có 
thời gian để tạo ra động vật có vú; nhiều hòn đảo nứi lửa đủ già cỗi mà 
được chứng minh qua sự thoái biến kỳ lạ và những lớp địa chất thuộc kỷ 
thứ ba: cũng là thời gian cho việc tạo ra những loài đặc hữu thuộc về các 
lớp khác; và trên các lục địa, người ta nghĩ rằng động vật có vú xuất hiện 
và biến mất với tốc độ nhanh hơn những loài khác và những động vật 
thấp hơn. Mặc dù, không có động vật có vú trên những hồn đảo ngoài 
đại dương, nhưng động vật có vú sống trên không thì hầu như hòn đảo 
nào cũng có. New Zealand có hai loại dơi mà không nơi nào trên thể giới 
có: đảo Norfolk, quần đảo ViH, những đảo Bonin, quần đảo Caroline và 
Marianne và Mauritus, tất cả đều có dơi khác thường. Người ta có thể 
hỏi, tại sao lực tạo hoá tạo ra loài đơi và không có những động vật có vú 
khác trên những hòn đảo xa? Theo quan điểm của tôi có thể đễ dàng trả 
lời câu hỏi này; bởi vì không có động vật có vú sống trên cạn nào có thể 
đi chuyển qua khoảng biển rộng nhưng đơi có thể bay qua. Người ta 
thấy dơi lang thang vào ban ngày ở biển Đại Tây Dương; và hai loài Bắc 
Mỹ hoặc là thường xuyên hoặc là ngẫu nhiên đến thăm Bermuda cách 
lục địa khoảng 600 đặm. Tôi nghe ông Tomes!, người chuyên nghiên cứu 
về họ này, nói rằng nhiều loài giỗng nhau có phạm vi hoạt động khổng 
lổ, và người ta thấy chúng trên lục địa và trên những hòn đảo xa. Vì vậy, 
chúng ta chỉ giả sử răng các loài lang thang như vậy đã biên đổi qua 
chọn lọc tự nhiên ở nơi ở mới có liên quan tới vị trí mới của chúng, và 
chúng ta có thể hiểu được sự hiện diện của dơi đặc hữu trên những hòn 
đảo không có mợi động vật có vú sống trên đất. 

Ngoài việc không có những động vật có vú sống trên đất liền liên 
quan tới việc xa lục địa của những hòn đảo xa, cũng có một mối liên 
quan, với sự độc lập về khoảng cách ở mức độ nào đó, giữa độ sâu của 
biển chia tách một hòn đảo với lục địa lân cận, và sự hiện điện của cả các 





! Robert Fjsher Tomes (1823-1904) : nhà động vật học, người Anh. 


386 


Phân bố địa lý (tiếp theo) 


loài có vú tương tự nhau hoặc các loài có hên quan trong điều kiện ít 
nhiều biến đổi. Ông Windsor Earl! đã làm một số quan sát lý thú về đề 
tài này ở quần đảo Mã Lai lớn, nằm vắt ngang qua vùng Celebes bằng 
một khoảng biển sâu; và điều này tách đôi hai quản thể động vật có vú 
riêng biệt. Ở hai bên những hòn đảo năm trên những bãi ngầm dưới 
biển tương đối sâu có những động vật bốn chân giống nhau hoặc liên 
quan gần gũi với nhau sinh sống, Không nghi ngờ gì khí một ít bát 
thường xảy ra trên quản đảo lớn này, và có nhiều khó khăn trong việc 
hình thành một phán đoán trong một số trường hợp do sự hợp thuỷ thể 
có thể có của một số động vật có vú qua tác nhân là con người; nhưng 
chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ có nhiều ánh sáng sơi rọi vào lịch sử tự 
nhiên của quần đảo này nhờ những nghiên cứu và nhiệt huyết đáng 
phục của ông Wallace. Tuy vậy, tôi không có thời gian để tiếp tục đề tài 
này ở những nơi khác của thế giới nhưng trong chừng mực tôi đã đi thì 
mối liên quan thường tốt, chúng ta thấy nước Mi tách ra khỏi châu Âu 
bằng một eo biển cạn, và động vật có vú ở hai bên là giếng nhau, chúng 
ta gặp những hiện tượng tương tự trên những hòn đảo tách ra bằng 
những eo biển tương tự ở Úc. Những hòn đào tây Ấn Độ trên bãi ngầm 
chìm sâu đưới biển, sâu gần 1.000 sài và ở đây chúng ta thấy những dạng 
sinh vật của châu Mỹ, nhưng các loài thậm chí các giống là riêng biệt. Bởi 
vì mức độ biến đổi trong mợi trường hợp phụ thuộc ở mức nào đó vào 
thời gian đã trôi qua và đo trong những mức biến đối, rõ ràng là những 
hòn đảo tách ra bằng những eo biển nông có khả năng tiếp tục liên kết 
trong giai đoạn gần đây với lục địa hơn những hòn đảo bị tách ra bởi 
những eo biến sâu hơn, chúng ta có thể hiểu mỗi liên quan thường 
xuyên giữa độ sâu của biển với mức độ liên hệ của động vật có vú trên 
những hòn đảo với cư đân của một lục địa lân cận, - mới liên hệ có thể 
giải thích được theo quan điểm những tác động độc lập của tạo hoá. 
Những điểm chú ý đã nói trước về những cư dân của những hòn 
đảo ngoài đại dương, - đó là, sự khan hiểm của các loài - sự phong phú 


' Georgc Samuel Windsor Earl, M.R.A.S (1813-1865): chuyên gia vẻ lừ nguyên học, 

` ` ẹˆ ' ~ `1 › £ ˆ 
người Anh, tác già của nhưng cuốn sách viết về những chuyên đi ở quản đào Ấn Đó, 
Mã Lai, Java, Bornco. 


S7 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


các dạng đặc hữu trong những lớp hoặc phân chỉ của lớp đặc biệt, - 
không có toàn bộ các nhóm, như nhóm ếch nhái hoặc của nhóm động 
vật có vú sống trên cạn ấy thế mà lại có sự hiện diện của đơi trên không, 
-những tỉ lệ kỳ quặc của một số bộ thực vật, - những dạng cỏ đã phát 
triển thành cây v.v... - đối với tôi có vẻ thích hợp hơn theo quan điểm 
những phương tiện vận chuyển không thường xuyên có hiệu lực phần 
lớn trong thời gian đài hơn là với quan điểm mọi hòn đảo ngoài đại 
đương của chúng ta ban đầu liên kết với lục địa gần nhất qua phần đất 
liên tục, bởi vì theo quan điểm sau thì sự di cư có lẽ hoàn hào hơn; và 
người ta thừa nhận sự biến đổi, mọi sinh vật đều đã biến đổi bằng nhau, 
theo tằm quan trọng tối cao của mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật. 
Tôi không phủ nhận rằng có nhiễu khó khăn trầm trọng trong việc 
hiểu làm thể nào mà một số cư dân của những đảo xa hơn, trong khi vẫn 
giữ cùng những đạng đặc hiệu tượng tự hoặc đã biến đổi từ khi chúng 
đến, lại có thể đi đến nơi ở hiện nay của chúng. Nhưng xác suất nhiều 
hòn đảo tổn tại như những điểm dừng chân mà hiện nay nhiều xác tàu 
vẫn còn, không được bỏ qua. Tôi sẽ đưa ra ở đây một trường hợp đơn 
giản về một khó khăn. Hầu như mọi hòn đảo ngoài đại đương, thậm chí 
những hòn đảo nhỏ nhất và cách ly nhất, có sò đất sống, thường là các 
loài đặc hữu, nhưng có khi là các loài từ nơi khác đến. Ts. Aug. A, Gould! 
đã đưa ra một số trường hợp lý thú về sò đất ở những đảo ở Thái Bình 
Dương. Bây giờ, người ta vẫn biết hiển nhiên rằng sò đất bị muối giết 
chết đễ đàng, trứng của nó chìm trong nước biến và bị nước biến giết 
chết, ít nhất như tôi đã thí nghiệm. Tuy vậy, theo quan điểm của tôi, một 
SỐ con sò còn chưa được biết đến, nhưng các phương tiện vận chuyển 
chúng có hiệu lực cao. Những cơn non mới nở đôi khi trườn đi hay đính 
vào chân chím khi chúng đậu trên đất và như vậy được chuyển đi? Tôi 
chợt nảy ra ý nghĩ rằng sò đất, khi ngủ đông và có một màng ngăn nơi 
miệng của con sò, phải nổi lên trong các khe hở của những mảnh gỗ bị 
trôi đạt qua nhánh biển rộng trung bình. Và tôi thấy một số loài ở trong 
tình trạng này mà không bị tổn thương trong bảy ngày: một trong số này 


! Augnstus Ađdison Gould (1805-1866): nhà nghiên cứu về động vật thân mềm, người 
Mỹ, 


588 


Phân bố địa lý (tiếp theo) 


là ôc sên Helix pomatia và sau khi nó ngủ đông trở lại, tôi thả nó vào nước 
biển trong hai mươi ngày và nó hồi phục hoàn toàn. Vì loài này có một 
nắp mang cá bằng đá vôi đày, tôi lấy nó đi và khi nó tạo ra một cái màng 
mới, tôi nhân chìm nó trong nước biển mười bón ngày, và nó hồi phục 
rồi bò đi khỏi: nhưng lôi muốn có nhiều thí nghiệm hơn về để tài này. 
Hiện tượng quan trọng nhất và hấp dẫn nhất đối với chúng ta về những 
cư đân ở những hòn đảo là mối liên hệ của chúng với những cư dân ở 
lục địa gần nhát, mà khóng thực sự cùng loài. Người ta có thể đưa ra 
nhiều trường hợp của hiện tượng này. Tôi sẽ chỉ đưa ra một trường hợp 
của quần đảo Galapagos nằm trên đường xích đạo, cách bờ biển Nam Mự 
khoảng 500-600 đặm. Ở đây, hầu như mỗi sinh vật ở đất và ở nước đều 
mang dẫu ăn không thể nhằm được của lục địa châu Mỹ. Có hai mươi 
sáu loại chim đất và hai mươi lăm trong số đó được ông Gould xếp là 
những loài riêng biệt, giả định rằng được tạo ra ở đó; tuy vậy mỗi liên hệ 
gần gũi giữa hầu hết những chìm này với các loài ở châu Mỹ vẻ các tính 
trạng, như Ts. Hooker đã chỉ ra trong hỏi ký đáng phục của mình về 
quản thể thực vật ở quần đảo này. Nhà tự nhiên học, khi xem cư dân ở 
những hòn đảo núi lửa trong Thái Bình Dương, cách lục địa hàng trăm 
dặm, vẫn cảm giác rằng họ đang đứng ở đất châu Mỹ. Tại sao lại như 
vậy? Tại sao những loài được giả định như được tạo ra ở quản đảo 
Galapagos mà nơi khác không có, lại mang dấu ấn quá đơn giản về mỗi 
hiên hệ với những sinh vật được tạo ra ở châu Mỹ? Không có gì trong 
điều kiện sống, trong bản chất địa chất học của hòn đảo, về độ cao hoặc 
khí hậu hoặc về sự cân đối trong đó một vài lớp kết hợp với nhau, tương 
tự một cách gần gũi với những điều kiện ở bờ biển Nam Mỹ: thật ra có sự 
khác nhau đáng kể trong tât cả những phương diện này. Trái lại, có mức 
độ giống nhau đáng kể trong bản chất núi lửa của đất đai, của khí hậu, 
độ cao và diện tích những hòn đảo giữa quần đảo Galapagos và quần 
đảo Cape de Verde: nhưng cư dân của chúng lại khác nhau tuyệt đối và 
khác nhau hoàn toàn! Cư dân của những đảo Cape de Verde có liên 
quan với cư đân ở châu Phi, giỗng như cư đân của Galapagos thì liên 
quan với châu Mỹ. Tôi tin hiện tượng lớn này không thể nhận được cách 
giải thích theo quan điểm thông thường của sự sáng tạo độc lập, trái lại 
theo quan điểm được xác định tại thời điểm này, rõ ràng là những hòn 


589 


NGUÊN GỐC CÁC LOÀI... 


đảo Galapagos rất có thể tiếp nhận những loài định cư mới, đù bằng 
những phương tiện vận chuyển không thường xuyên hoặc bằng tính 
liên tục của vùng đất ban đầu từ châu Mỹ và những hòn đảo Cape de 
Verde từ châu Phi; và những loài mới định cư như vậy rãt có khả năng 
biển đổi; - nguyên lý di truyền vẫn để lộ ra nơi sinh ra ban đẳun của 
chúng. 

Người ta có thể đưa ra nhiều hiện tượng tương tự: quả thật đó là 
một quy luật hầu như phổ biến khi cho rằng những sinh vật đặc hữu của 
những hòn đảo cỏ liên quan đến những đạng sinh vật đặc hữu của lục 
địa gần nhất hoặc những đảo gần nhau. Ngoại lệ thì ít và phần lớn có thể 
giải thích được. Vì vậy những cây ở vùng đất Kerguelen, mặc dù gản 
châu Phi hơn châu Mỹ, có liên quan và rất gần gũi, như cách giải thích 
của Ts. Hooker, với những cây ở châu Mỹ: nhưng theo quan điểm cho 
rằng hờn đảo này chủ yếu dự trữ hạt giỗng mang theo với đất và đá trên 
những núi băng, bị trôi đạt đi đo những dòng chảy chiếm ưu thế thì vẫn 
để này có thể giải thích được. Những cây đặc hữu của New Zealand có 
liên quan gần gũi hơn nhiều với châu Úc, lục địa gần nhất, hơn bắt kỳ 
vùng đất nào khác: và đây là điều mong đợi; nhưng nó cũng có liên quan 
một cách đơn giản với Nam Mỹ, mặc đù là lục địa gần nhất tiếp theo, lại 
quá xa đến nỗi hiện tượng trở thành một điều kỳ đị. Nhưng khó khăn 
này hầu như mất đi theo quan điểm cho rằng cả New Zealand, Nam Mỹ 
và những vùng đất phía nam khác cách đây lâu đã dự trữ một phần từ 
điểm trung gian gần mặc dù xa, đó là những hòn đảo ở Nam Cực, khi 
chúng được thực vật phủ lên trước khi bắt đầu thời kỳ băng hà. Mối liên 
hệ, mặc dù mong manh, Ts. Hooker bảo đảm với tôi là có thật, giữa quản 
thực vật của góc tây-nam Úc và quân thực vật của mũi Hảo Vọng, là một 
trường hợp đáng chú ý hơn, hiện nay là có thể giải thích được: nhưng 
mối liên hệ này giới hạn trong phạm vi thực vật, tôi chắc rằng, một ngày 
nào đố sẽ được giải thích. 

Quy luật làm cho đân cư của một quản đảo, mặc dù xa một cách đặc 
biệt, có lên hệ gần gũi với cư dân của lục địa gắn nhất, đôi khi chúng ta 
thầy được trình bày trên một quy mồ nhỏ, tuy theo một kiểu rất hấp dẫn, 
trong những giới hạn của cùng quần đảo. Vì vậy một số hòn đảo của 
quần đảo Galapagos bị chiếm, như tôi đã chỉ ra ở chương khác, theo một 


390 


Phân bê địa lý (tiếp theo) 


cách hoàn toàn kỳ lạ, do những loài có quan hệ rất gần gũi; vì vậy những 
cư dân trên mỗi đảo cách ly, mặc dù hầu như riêng biệt, có quan hệ với 
nhau ở mức gần gũi không øì sánh nổi hơn với những cư đân ở bất kỳ 
nơi khác trên thế giới. Và đây là điều có thể xảy ra theo quan điểm của 
tôi, bởi vì những hòn đảo nằm quá gần nhau đến nỗi chắc chắn chúng 
tiếp nhận những kẻ nhập cư từ cùng một nguồn gốc hoặc từ nhau. 
Nhưng sự không giỗng nhau giữa những cư dân đặc hữu của những 
hòn đảo này có thể được dùng là một lý lẽ chỗng lại những quan điểm 
của tôi; bởi vì người ta có thể hỏi, điểu đó xảy ra như thể nào ở một số 
hòn đảo có vị trí nằm trong tầm nhìn lẫn nhau, có bản chất địa chất học 
như nhau, độ cao, khí hậu như nhau v.v... mà nhiều kẻ nhập cư phải 
biến đổi khác nhau, mặc dù chỉ ở mức độ nhỏ. Việc này từ lâu đối với tôi 
là một khó khăn lớn: nhưng nó phát xuất chủ yếu từ sai lắm nằm sâu 
trong việc xem những điều kiện vật lý của một vùng là quan trọng nhất 
đối với cư dân của nó, trái lại, không thể, tôi nghĩ, tranh luận rằng bản 
chất những cư đân khác, mà mỗi cư đân phải cạnh tranh với nó, ít nhất 
cũng quan trọng, và thường là một yếu tố quan trọng hơn để thành 
công. Bây giờ nếu chúng ta xem những cư dân của quản đảo Galapagos 
mà người ta thấy ở nơi khác trên thế giới (tạm thời không nghĩ tới những 
loài đặc hữu, không thể đưa vào ở đây một cách công bằng vì chúng ta 
đang xem chúng được biến đối như thế nào từ khi chúng đến) chúng ta 
thấy giữa một số hòn đảo có sự khác nhau đáng kể. Sự khác nhau này 
quả thật có thể xảy ra theo quan điểm những hòn đảo đã dự trữ nhờ 
những phương tiện đi chuyển không thường xuyên - ví dụ, một hạt 
giống của một cây được mang đến một hòn đảo và hạt giống của một cây 
khác mang đến hòn đảo khác. Vì vậy, trong những lần ban đầu một dân 
nhập cư ổn định cuộc sông ở bất kỳ một hoặc nhiều hòn đảo, hoặc sau 
này khi nó lan rộng ra từ một đảo này sang đảo khác, chắc chắn nó sẽ 
tiếp xúc với những điều kiện sống khác nhau ở những hòn đảo khác 
nhau, bởi vì nó phải cạnh tranh với hệ ví sinh vật khác nhau: ví dụ, một 
cái cây phải tìm loại đất thích hợp nhất, hoàn hảo hơn loại đất mà những 
cây riêng biệt đã mọc, trên một hòn đảo hơn ở hòn đảo khác và nó sẽ 
tiếp xúc với những tân công của những kẻ thù hơi khác. Nếu lúc đó nó 
có nhiều loại, thì chọn lọc tự nhiên có le ủng hộ những biến chủng khác 


391 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nhau trên những hòn đảo khác nhau. Tuy nhiên, một số loài lan rộng có 
thể và vẫn giữ được những tính trạng tương tự khắp cả nhóm giống 
nhau như chúng ta thấy trên lạc địa một số loài đang lan rộng và vẫn giữ 
được những tính trạng giống nhau. 

Hiện tượng thật sự làm kinh ngạc trong trường hợp của quần đảo 
Galapagos và ở mức độ ít hơn trong những trường hợp tương tự, là 
những loài mới được hình thành ở những hòn đảo cách ly không lan 
nhanh ra các hòn đảo khác. Nhưng các hòn đảo, mặc dù trong tâm nhìn 
của nhau, bị cách ly bởi những nhánh biển sâu, phân lớn trường hợp là 
lớn hơn eo biển Anh, và không có lý do để cho rằng chúng liên kết với 
nhau liên tục trong giai đoạn trước. Những dòng biển thì chảy nhanh và 
quét qua quản đảo và những cơn gìó mạnh thì hiểm có lạ thường vì vậy 
những hòn đảo cách ly với nhau một cách hiệu quả hơn nhiều khi chúng 
xuất hiện trên bản đồ. Tuy nhiên, nhiều loài tốt, cả những loài được thầy 
ở nơi khác của thế giới và những loài giới hạn trong quản đảo, thường 
được thấy ở một số hòn đảo và chúng ta có thể suy luận từ một số hiện 
tượng rằng đây là các loài có lẽ lan ra từ hòn đảo này sang những hòn 
đảo khác. Nhưng tôi nghị, chúng ta thường có một quan điểm sai lầm về 
khả năng có thể xảy ra của những loài có liên quan gắn gũi tấn công lãnh 
thổ của loài khác khi chứng có liên lạc tự do với nhau. Không nghỉ ngờ gì 
nếu một loài có bắt kỳ ưu thế gì so với những loài khác thì nó sẽ chiếm 
chỗ hoàn toàn hoặc một phần trong một thời gian rất ngấn; nhưng nếu 
cả hai đều thích hợp tốt ngang nhau với chỗ của nó trong tự nhiên thì 
chúng sẽ giữ lẫy nơi ở của chúng và giữ cách ly với nhau hầu như mọi 
lúc. Chúng ta đã trở nên quen thuộc với hiện tượng là nhiều loài, quen 
với thuỷ thổ nhờ tác động của con người đã lan rộng với sự nhanh chóng 
kinh ngạc khắp vùng đất mới, chúng ta có khả năng suy luận rằng hầu 
hết các loài có thể lan nhanh như vậy; nhưng chúng ta phải nhớ lại rằng 
những đạng sinh vật mà trở nên hợp thuỷ thổ ở vùng đất mới là thường 
không có quan hệ gắn gũi với những cư dân bản địa, mà là những loài 
rất riêng biệt thuộc về các chủng riêng biệt trong phần lớn các trường 
hợp, như Alph. De Candolle đã chỉ ra. Ở quần đảo Galapagos, nhiều loại 
chim, thậm chí thích nghì rất tốt với việc bay từ đảo này sang đảo khác, 
là khác biệt với nhau; đo vậy có ba loài chim hét khéo nhại tiếng chim 


392 


Phân bề địa lý (tiếp theo) 


khác có liên hệ gần gũi với nhau, mỗi loài giới hạn trong hòn đảo của 
riêng: nó. Bây giờ, chúng ta hãy giả sử chim hét nhại tiếng của đảo 
Chatham bị thổi đến đào Charles, đảo này có chim hét nhại tiếng của 
riêng nó: tại sao nó thành công trong việc tự đặt mình vào đó? Chúng ta 
có thể suy luận chắc chấn rằng đảo Charles có loài chim riêng của nó, 
hằng năm có nhiều trứng hơn khả năng chúng có thể nuôi nắng; và 
chúng ta có thể suy luận rằng chim hét nhại Hếng kỳ đị đối với đảo 
Charles ít nhất cũng thích hợp tốt với nơi ở của chúng giống như các loài 
kỳ đị với đảo Chatham. Ngài C. Lyell và ông Wollaston đã liên lạc với tôi 
vì một sự kiện đáng chú ý về để tài này; đó là, đảo Madeira và những 
tiểu đảo xung quanh của Porto Santo có nhiều sò đất riêng biệt nhưng 
tiêu biểu, một số trong đó sống trong các kẽ hở của đá, và mặc dù hằng 
năm có một lượng lớn đá được chuyển từ Porto Santo đến Madeira, tuy 
vậy đảo Maderra không trở thành thuộc địa của các loài ở Porto Santo: 
tuy vậy cả hai đảo là thuộc địa của sò đất châu Âu, không nghi ngờ gì vì 
chúng có một số ưu thế hơn các loài bản địa. Từ những suy xét này tôi 
nghĩ chúng ta không cần ngạc nhiên nhiều về các loài tiêu biểu và đặc 
hữu, sông ở vài đảo của quần đảo Galapagos, không lan rộng một cách 
phố biến từ đảo này sang đảo khác. Trong nhiều trường hợp khác, như ở 
vài vùng thuộc cùng một lục địa, sự chiếm chỗ trước có lẽ đóng một vai 
trò quan trọng trong việc kiểm tra việc hoà trộn lẫn nhau của các loài 
trong cùng điều kiện sống. Do vậy, những góc đông nam và tây nam của 
nước Úc có cùng những điều kiện vật lý và nối với nhau bằng dải đất 
liên tục, tuy vậy những vùng này vẫn có một số lớn thực vật, chim và 
động vật có vú riêng biệt. 

Nguyên tắc quyết định tính trạng chung của quân thể động vật và 
quản thể thực vật ở những đảo ngoài đại đương, đó là, cư dân, tuy 
không giống nhau, nhưng có quan hệ một cách rõ ràng với các cư dân 
của vùng đó nơi mà các loài mới định cư có thể tìm thấy để đàng, - dân 
định cư sau này bị biến đối và thích nghi tốt hơn với nơi ở mới của 
chúng, - được áp dụng rộng rãi khắp trong tự nhiên. Chúng ta thấy điều 
này trên núi, trên hỏ và đầm lây. Đối với những loài ở núi cao, ngoại trừ 
những dạng giống nhau, chủ yếu ở thực vật, đã lan rộng khấp thế giới 
trong thời kỳ băng hà gần đây, có liên hệ với các loài ở những vùng đất 


595 


NGUỒN GÓC CÁC LOÀI... 


thắp chung quanh; - vì vậy chúng ta có ở Nam Mỹ những con chim ruồi 
của núi cao, động vật gặm nhằm núi cao, thực vật của núi cao v.v... mọi 
dạng sinh vật thuộc châu Mỹ hoàn toàn, và rõ rằng là một ngọn núi, khí 
nó được từ từ nâng lên, sẽ hợp thuỷ thổ một cách tự nhiên với những 
vùng đất thấp chung quanh. Điều này cũng xảy ra với cư dân của vùng 
hồ và đầm lẫy, ngoại trừ điều kiện đi chuyển thuận lợi làm cho một số 
dạng sinh vật phố biến đi khắp thế giới. Chúng ta thấy cùng nguyên lý 
này ở những động vật mù sống trong các hang, động ở châu Mỹ và châu 
Âu. Người ta có thể đưa ra những hiện tượng lương tự khác. Và tôi tin, 
người ta sẽ thấy nó phổ biến là thật, rằng ở hai vùng ở bất cử đân, hãy để 
chúng thật xa nhau thì nhiều loài tiêu biểu và có quan hệ gần gũi xuất 
hiện, có thể có một số loài giỗng nhau, theo quan điểm trước đây, chỉ ra 
rằng ở một số giai đoạn ban đâu, có sự liên lạc với nhau hoặc di cư giữa 
hai vùng. Và bắt cứ nơi đâu mà có các loài có quan hệ gắn gũi thì sẽ tìm 
thấy nhiều đạng sinh vật mà một số nhà tự nhiên học xếp chúng là các 
loài riêng biệt và một số là các biến chủng, những dạng sinh vật còn hỗ 
nghỉ này cho chúng ta thấy những bước trong quá trình biến đối. 

Mỗi quan hệ này giữa khả năng và mức độ di cư của một loài, hoặc 
bây giờ hoặc ở một số giai đoạn trước đây trong những điều kiện vật lý 
khác nhau, và sự tổn tại của những loài khác có lên quan với chúng ở 
các nơi xa xôi khác trên thế giới, được chỉ ra ở cách khác và tổng quát 
hơn. Cách đây đã lâu ông Gould nhắc tôi, rằng trong các chủng chim mà 
phân bó khấp thế giới, nhiều loài có phạm ví hoạt động rất rộng. Tôi có 
thể không nghi ngờ gì quy luật này nói chung là thật, mặc đù khó chứng 
minh. Trong số những động vật có vú, chúng ta thấy biểu hiện rõ ràng ở 
đơi và ở mức độ ít hơn ở họ mèo (Felidae) và họ chó (Canrdae). Chúng ta 
thấy điều này, nếu chúng ta so sánh sự phân bỗ của bươm bướm và bọ 
cánh cứng. Cũng vì nó có quan hệ gắn gũi với những sính vật nước ngọt 
trong đó quá nhiễu giỗng phân bố khắp thế giới, và nhiều loài cá thể có 
phạm vi hoạt động khổng lô. Điều đó không có nghĩa là trong các giống 
có phạm vi hoạt động khắp thế giới, mọi loài đều có phạm ví hoạt động 
rộng, hoặc thậm chí chúng có một mức TRƯNG BÌNH của phạm vi hoạt 
động rộng rãi; nhưng chỉ một số loài có phạm vi hoạt động rất rộng; bởi 
vì điều kiện thuận lợi cho những loài có phạm vi hoạt động rộng rãi thì 


594 


Phân bồ địa lý (tiếp theo) 


biến đổi và tạo ra những đạng sinh vật mới phần lớn sẽ quyết định phạm 
vì hoạt động trung bình của chúng. Ví dụ, hai biến chủng cùng thuộc 
một loài sống ở Mỹ và ở châu Âu, và như vậy các loài có phạm vì hoạt 
động khổng lồ; nhưng nêu sự biến đổi ít hơn thì hai biến chủng sẽ được 
xếp là hai loài riêng biệt và phạm vi hoạt động chung sẽ giảm đi nhiều. 
Điều ít có ý nghĩa hơn, là một loài rõ ràng có khả năng vượt qua các 
chướng ngại Vật, sẽ cần phạm vi hoạt động rộng; bởi vì chúng ta không 
bao giờ quên rằng phạm ví hoạt động rộng rãi ngụ ý không chỉ khả năng 
vượt qua các chướng ngại vật nhưng khả năng quan trọng hơn là chiến 
thắng ở các vùng đất xa xôi trong cuộc đâu tranh sinh tổn với đồng minh 
bên ngoài. Nhưng theo quan điểm mọi loài của một giống có nguồn gốc 
từ một bố mẹ chung, mặc đù hiện nay phần bố khắp thé giới, chúng ta 
phải tìm, và tôi tin giỗng như quy luật chung chúng ta ầm ra, rằng ít 
nhất một số loài có phạm vi hoạt động rất rộng; bởi vì điều cần thiết là bố 
mẹ không biến đổi phải có phạm vì hoạt động rộng, trải qua biến đổi khi 
phản bố và tự nó ở trong những điều kiện thay đối khác nhau thuận lợi 
cho sự chuyển biến của con cháu nó, đầu tiên là thành những biến 
chủng mới và cuối cùng thành những loài mới. 

Khi xem xét sự phân bố rộng rãi của một số giống, chúng ta phải ghi 
nhớ rằng một số giống là cực kỳ cổ xưa, và phải tách ra từ một bố mẹ chung 
trong thời kỳ đã lâu; vì vậy trong những trường hợp như vậy sẽ có thời 
gian rộng rãi cho những biến đổi lớn về địa chất và khí hậu và cho những 
rủi ro lúc đi chuyển; và như vậy đối với sự đi cư của một số loài đi khắp thế 
giới, ở đó chúng có thể biến đổi nhẹ nhàng tuỳ theo những điều kiện mới 
của chúng. Cũng có một số lý đo đề tin từ những bằng chứng vẻ địa chất 
học rằng những sinh vật nằm thắp trong bảng xếp loại trong mỗi lớp lớn 
thường biến đổi với tốc độ chậm hơn những dạng sinh vật cao hơn; và như 
vậy những dạng sinh vật thấp hơn sẽ có cơ hội tốt hơn trong việc phân bố 
rộng rãi và trong việc vẫn giữ được những tính trạng đặc hiệu tương tự. 
Hiện tượng này, cùng với những hạt giống và trứng của nhiễu đạng sinh 
vật bậc thấp là rất nhỏ và thích nghỉ tốt hơn với việc đi chuyển xa, có lẽ giải 
thích cho quy luật đã được quan sát từ lâu, và đã được Alph. De Candolle 
bàn luận sau này một cách đáng khâm phục vẻ thực vật, đó là, bắt kỳ một 
nhóm sinh vật mà càng thắp thì nó có khả năng hoạt động càng rộng hơn. 


535 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Những mối quan hệ vừa bàn luận, - đó là, những sinh vật thấp, biến 
đối chậm thì có phạm vi hoạt động rộng rãi hơn những sinh vật bậc cao, 
- một số loài thuộc những giống có phạm ví hoạt động rộng tự bản thân 
chúng hoạt động rộng rãi, - những hiện tượng như vậy, như những sinh 
vật ở đầm lây, ở hỗ và ở núi cao thì có liên quan (với những ngoại lệ đã 
chỉ rõ trước) với những sinh vật ở vùng đất thắp, đất khô chung quanh, 
mặc dù vị trí của chúng rất khác nhau - mối quan hệ rất gần gũi của các 
loài riêng biệt sống ở những hòn đảo nhỏ thuộc cùng quần đảo, - và đặc 
biệt mỗi quan hệ đáng chú ý của những cư dân của mỗi quần đảo hoặc 
của mỗi hòn đảo với những cư dân của lục địa gần nhất, - là hoàn toàn 
không thể giải thích được, tôi nghĩ vậy, theo quan điểm sáng tạo độc lập 
của mỗi loài, nhưng có thể giải thích được theo quan điểm định cư từ 
nguồn gần nhất và đễ đàng nhất, cùng với sự biến đổi sau này và thích 
nghỉ tốt hơn của những kẻ định cư với nơi ở mới của chúng. 


Tóm tắt các chương trước và chương này 

Trong các chương này, tôi đã cố gắng chỉ ra, rằng nếu chúng ta công 
nhận thích đáng sự ngư đốt cùa chúng ta về tác dụng đầy đủ của mọi 
thay đối về khí hậu và về độ cao của mặt đất, điểu này chắc chấn đã xây 
ra trong giai đoạn gân đây, và về những thay đối tương tự khác mà có 
thể xảy ra cùng lúc; nếu chúng ta nhớ rằng chúng ta ngu đốt một cách 
căn bản như thế nào về nhiễu phương tiện kỳ lạ của việc đi chuyển 
không thường xuyên, - một vẫn đề chưa từng được thí nghiệm một cách 
chính xác; nếu chúng ta ghì nhớ các loài thường được phân bế liên tục 
trên một vùng rộng như thế nào, và rồi trở nên bị diệt chủng trong 
những vùng đất trung gian, tôi nghĩ những khó khăn trong việc tin rằng 
mọi cá thể thuộc cùng loài, dù sống ở đâu, có nguồn gốc chung từ cùng 
bố mẹ, là không thể vượt qua được. Và chúng ta được dẫn đến kết luận 
này, kết luận mà nhiều nhà tự nhiên học cũng đi đến đưới sự định danh 
của những trung tâm tạo hoá đơn giản, nhờ một số quan tâm chung, đặc 
biệt hơn từ tầm quan trọng của những chướng ngại vật và từ sự phân bố 
cùng chức của những giống phụ, giống và họ. 

Về những loài riêng biệt thuộc cùng một giống, theo lý thuyết của 
tôi chúng phát xuất từ một bỗ mẹ chung; nều chúng ta cũng thừa nhận 


396 


Phân bó địa lý (tiếp theo) 


sự ngu đốt của chúng ta như trước đây, và nhớ rằng một số dạng sinh 
vật biến đối rất chậm, như vậy sự đi cư của chúng được cho phép diễn ra 
trong những khoảng thời gian đài, tôi không nghĩ rằng những khó khăn 
này là không thể vượt qua được; mặc dù thường là như vậy, và trong 
trường hợp của những cá thể cùng loài, là cực kỳ trằm trọng. 

Như minh họa bằng ví dụ về những tác dụng của những thay đổi về 
khí hậu lên việc phân bố, tôi đã cỗ chỉ ra ảnh hưởng của glai đoạn băng 
hà hiện đại quan trọng như thế nào, tôi hoàn toàn tin rằng nó tác động 
đồng thời khắp thế giới, hoặc ít nhất là những vùng miền nam lớn. Như 
đã chỉ ra rằng các phương tiện dí chuyển không thường xuyên thì đa 
dạng như thế nào, tôi đã bàn hơi đài về các phương tiện phân tán của các 
sản phẩm nước ngọt. 

Nếu những khó khăn là không thể vượt qua được trong việc thừa 
nhận rằng trong khoảng thời gian dài, những cá thể cùng một loài và 
tương tự như vậy là các cá thể thuộc những loài có quan hệ thân thuộc, 
đều xuất phát từ một nguồn gốc; thì lúc đó tôi nghĩ mọi hiện tượng chủ 
đạo của sự phân bố theo địa lý thì có thể giải thích được theo lý thuyết về 
sự đi cư (thường là của những dạng sinh vật có ưu thế hơn), cùng với sự 
biến đổi sau này và nhân lên của các đạng sinh vật mới. chúng ta có thể 
hiểu tầm quan trọng cao của những chướng ngại vật, dù là đất hay là 
nước, đã chia tách những vùng động vật và thực vật của chúng ta. Vì 
vậy, chúng ta có thể hiểu sự địa phương hoá của những giống phụ, 
những giống và những họ; và chính ở những vùng khác nhau, ví dụ ở 
nam Mỹ, những cư dân ở đồng bằng và vùng núi, ở rừng, đầm lầy và sa 
mạc liên hệ với nhau bằng mỗi quan hệ theo kiểu quá khó hiểu và giỗng 
như liên kết với những sinh vật đã tuyệt chủng ban đầu sống cùng một 
lục địa. Ghi nhớ rằng những quan hệ qua lại giữa sinh vật với sinh vật thì 
có tầm quan trọng cao nhất, chúng ta có thể thấy tại sao hai vùng đất có 
điều kiện vật lý giỗng nhau phải thường có những dạng sinh vật rất khác 
nhau sông ở đó; để tương ứng với thời gian đã trôi qua kể từ khi những 
cư dân mới đến ở một vùng; theo bản chất của sự liên lạc cho phép 
những đạng sinh vật này mà không phải những đạng sinh vật khác gia 
nhập, hoặc số lượng lớn hoặc SỐ lượng nhỏ; điều này có thể có hoặc 
không, những đạng sinh vật khi gia nhập thì xảy ra cạnh tranh nhiều 


397 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


hoặc ít trực tiếp với nhau và với cư dân bản xứ; và tuỳ theo, những kẻ 
nhập cư có khả năng biến đổi nhanh hay chậm, sẽ xảy ra sau đó ở các 
vùng đất khác, không phụ thuộc vào những điều kiện vật lý, những điểu 
kiện đa dạng hoá rất nhiều của cuộc sống, - sẽ có hầu như vô tận những 
tác dụng và phản tác dụng, - và chúng ta phải tìm, như chúng ta đang 
tìm, những nhóm có biến đối nhiều và những nhóm chỉ biến đổi ít, - 
những nhóm có số lượng nhiều và những nhóm đang tồn tại với số 
lượng ít ỏi - ở các vùng có địa lý khác nhau nhiều trên thế giới. 

Theo cùng những nguyên lý này, chúng ta có thể hiểu, như tôi cố 
gắng chỉ ra, tại sao những hòn đảo thuộc đại đương thì ít có cư dân, 
nhưng trong số những cư dân này, một số lớn là những sinh vật đặc hữu 
hoặc kỳ dị; và tại sao, liên quan với những phương tiện đi cư, một nhóm 
sinh vật, thậm chí thuộc cùng một lớp, có hết những loài đặc hữu và 
nhóm khác có hết những loài phố biến ở những nơi khác của thế giới. 
Chúng ta có thể hiểu tại sao toàn bộ các nhóm sinh vật như ếch nhái và 
động vật có vú sống trên đất thì không có ở các hòn đảo thuộc đại dương 
trong khi hầu hết các hòn đảo bị cách ly có những loài động vật có vú 
sống trên không hoặc con đơi kỳ lạ của riêng nó. Chúng ta có thể hiểu tại 
sao phải có những mối quan hệ giữa sự có mặt của động vật có vú, trong 
điều kiện bị biến đổi ít nhiều và độ sâu của biến giữa hòn đảo với đại lục. 
Chúng ta có thể hiểu rõ ràng tại sao mọi cư đân của một quản đảo, mặc 
dù khác một cách đặc biệt trên một số hòn đảo nhỏ, phải liên hệ gần gũi 
với nhau và cũng có liên hệ, nhưng ít gần gũi hơn, với những cư đân của 
những lục địa gần nhất hoặc của nơi khác nơi mà có thể là nguẫn gốc 
của cư đần. Chúng ta có thể hiểu tại sao ở hai vùng, tuy xa với nhau, 
phải có một sự tương quan, khi có sự hiện điện của những loài giống 
nhau, những biến chủng, những loài không rõ rệt và những loài riêng 
biệt nhưng tiêu biểu. 

Như sau này Edward Forbes thường nhấn mạnh, có một quan hệ 
song song đáng chú ý trong những quy luật qua thời gian và không gian: 
những quy luật chì phối sự tiếp nỗi của các đạng sinh vật trong quá khứ 
gản như tương tự với những quy luật chỉ phối những sự khác nhau ở 
những vùng khác nhau trong hiện tại. Chúng ta thấy điểu này trong 
nhiều hiện tượng. Sự kéo đài của mỗi loài và nhớm loài là liên tục trong 


98 


Phân bố địa lý (tiếp theo) 


thời gian; ngoại lệ của quy luật là quá ít đến nỗi nó có thể rõ ràng quy 
cho việc chúng ta vẫn chưa phát hiện trong lớp trảm tích trung gian 
những dạng sinh vật mà chúng không có ở đó nhưng có ở lớp trầm kích 
trên và đưới: trong không gian cũng vậy, chắc chắn nó là quy luật chung 
khi cho rằng những vùng đất mà một loài đơn giản hoặc một nhóm loài 
sinh sống là liên Lục; và những ngoại lệ, chúng thì không hiểm, có thể, 
như tôi đã cố gắng chỉ ra, giải thích nguyên nhân gây ra nhờ sự di cư ở 
giai đoạn sớm hơn dưới những điều kiện khác nhau hoặc đo các phương 
tiện đi chuyển không thường xuyên và do các loài trở nên tuyệt chủng ở 
những vùng đất trung gian. Cả trong không gian và thời gian, loài và các 
nhóm loài có những đặc điểm phát triển tối đa. Những nhóm loài thuộc 
về một giai đoạn nào đó hoặc một vùng nào đó, thường biểu thị đặc 
trưng nhờ những tính trạng không quan trọng nói chung, như những 
tính trạng về đường vân, nét chạm hoặc màu sắc. Khi xem xét những giai 
đoạn kế hiếp nhau đài, giỗng như bây giờ chúng ta xem các vùng xa xôi 
trên khắp thế giới, chúng ta thấy rằng một số sinh vật khác nhau chút ít 
trong khi những sinh vật khác thì thuộc một lớp khác hoặc thuộc một bộ 
khác hoặc thậm chí chi thuộc họ khác thuộc cùng một bộ nhưng khác 
nhau rất lớn. Cả trong không gian lẫn thời gian, những thành viên thắp 
hơn trong mỗi lớp thường biến đổi ít hơn những thành viên cao hơn, 
nhưng trong cả hai trường hợp có những ngoại lệ rõ ràng cho quy luật. 
theo lý thuyết của tôi, một số quan hệ qua không gian và thời gian là dễ 
hiểu; vì đù chúng ta xem xét những dạng sinh vật đã biến đổi qua những 
giai đoạn kế tiếp nhau trong cùng một góc thế giới nào đó hoặc những 
đạng sinh vật đã biến đổi sau khi đã đi cư đến những góc xa xôi khác, 
trong cả hai trường hợp thì các đạng sinh vật thuộc cùng một lớp liên két 
với nhau bằng cùng một mỗi liên hệ của những thế hệ thông thường và 
bất kỳ hai dạng sinh vật có liên quan về huyết thống càng gắn nhau thì 
chúng thường càng bám sát nhau trong không gian và thời gian; trong cả 
hai trường hợp những quy luật về biến đị là tương tự nhau và những 
biến đổi được tích tụ nhờ cùng sức mạnh của chọn lọc tự nhiên. 


99 


Chương XIH 


MỐI QUAN HỆ QUA LẠI GIỮA 
CÁC SINH THÉ: HÌNH THÁI HỌC: 
PHÔI THAI HỌC: NHỮNG 
CƠ QUAN SƠ KHAI 


PHÂN LOẠI, những nhóm phụ so với nhóm - Hệ thống tự 
nhiên - Những quy luật và những khó khăn trong phân loại, giải 
thích về thuyết nguồn gốc có biến đổi - Phân loại biễn chủng - 
Nguồn gốc thường được dùng trong phân loại - Những tính 
trạng thích nghi hoặc tương đồng - Những mối quan hệ chung, 
phức tạp, và phân tán - Sự tuyệt chủng riêng biệt và loài xác 
định - HÌNH THÁI HỌC, giữa những cá thể cùng lớp, giữa 
những hộ phận trên cùng cơ thể - PHÓI SINH HỌC, quy luật 
của nó, được giải thích bằng những biên thể không xảy ra ở giai 
đoạn sớm và được di truyền ở độ tuổi tương ứng - NHỮNG CƠ 
QUAN SƠ KHAI; giải thích về nguồn gốc của nó - Tổng kết. 


1. buổi bình minh đầu tiên của cuộc sống, người ta thấy mọi 
sinh vật đều giỗng nhau ở các mức độ tăng đần vì vậy chúng có 
thể được xếp thành những nhóm dưới nhóm. Sự phân loại này là rõ rằng 
chứ không tuỳ tiện, như việc nhóm các ngôi sao thành những chòm sao. 
Sự tổn tại của các nhóm có ý nghĩa đơn giản, nều một nhóm thích hợp với 
việc sống trên đất, và nhóm khác thì ở nước, một nhóm thì ăn thịt, nhóm 
khác thì ăn rau v.v...; nhưng trường hợp đưa ra thì khác hoàn toàn về bản 
chất bởi vì nó rất rõ ràng, thậm chí các thành viên rong cùng một nhóm 
phụ cũng có những thói quen khác nhau. Trong chương II và chương TV, 
về Biến đối và về Chọn lọc Tự nhiên, tôi đã cô chỉ ra rằng đó là ranh giới 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


rộng, những loài hay gặp và phân bố nhiều là những loài ưu thế thuộc vào 
những giống lớn hơn thì thay đổi nhiều nhất. Những biến chủng, hay là 
loài khởi sinh, được tạo ra như vậy thì tôi n rằng, cuối cùng biến đổi 
thành những loài mới và riêng biệt; và những loài này, theo nguyên lý di 
truyền, có xu hướng tạo ra những loài mới và có ưu thế. Như vậy các 
nhóm bây giờ lớn hơn và thường chứa nhiều loài có ưu thể, có xu hướng 
tăng kích cỡ vô hạn định, hơn nữa tôi cỗ gắng chỉ ra rằng từ các hậu đuệ 
đang biến đổi của mỗi loài đang có để chiếm càng nhiễu chỗ và nhiều chỗ 
khác nhau thì càng tốt trong cơ câu tổ chức của tự nhiên, có một xu hướng 
hằng định trong những tính trạng của chúng để phân ly. Kết luận này 
được ủng hộ nhờ việc xem xét sự phân kỳ lớn trong các đạng sinh vật mà 
trong bắt kỳ vùng đất nhỏ nào cũng bước vào cuộc cạnh tranh nghiêm 
ngặt nhất và việc xem xét một số hiện tượng trong tự nhiên. 

Tới cũng cỗ chỉ ra rằng có một xu hướng hằng định nơi các sinh vật 
muốn gia tăng số lượng và phân ly tính trạng, để chiếm chỗ và tiêu diệt 
những sinh vật có trước, ít được cải thiện, ít phân ly. Tôi yêu cầu người 
đọc quay về với sơ đồ, như tôi đã giải thích trước đây, minh họa tác động 
của vài nguyên lý này và họ sẽ thấy hậu quả không tránh được là con 
cháu đã biến đối có nguồn gốc từ một tổ tiên chung bị chia cắt thành 
những nhóm phụ. Trong sơ đồ mỗi chữ cái trên đường ngang cao nhất 
có thể tượng trưng cho một giống gồm có vài loài và mọi giống trên 
đường này hợp với nhau tạo thành một lớp, bởi vì tất cả đều có nguồn 
gốc từ một tổ tiên nhưng bố mẹ không thấy và như vậy được di truyền 
một số cái chung, Nhưng ba giống bên tay trái có nhiều cái chung, theo 
cùng nguyên lý này, chúng hợp thành một họ phụ (sub-family), chúng 
khác với hai giống tiếp theo ở bén tay phải, phân ly từ một bố mẹ chung 
ở giai đoạn con cháu thứ năm. Năm giống này cũng có nhiều cái chung; 
và chúng tạo ra một họ (family) khác với họ gồm ba giống hãy còn xa bên 
tay phải, chúng phân ly ở giai đoạn sớm hơn. Và tất cả các giống này, có 
nguồn gốc từ (A), tạo ra một bộ (order) khác với những giống có nguồn 
gốc từ (ƒ). Vì vậy, ở đây chúng ta có nhiều loài có nguồn gốc từ một tổ 
tiên họp thành những giống và những giống gồm có, hoặc là lệ thuộc 
vào, các họ phụ, các họ và các bộ, tất cả họp thành một lớp. Do vậy, hiện 
tượng lớn trong lịch sử tự nhiên của việc lệ thuộc của nhóm dưới nhóm, 


402 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


do sự gần gũi của chúng, thường không đủ để chúng ta bận tâm, được 
giải thích đầy đủ như vậy theo quan điểm của tôi. 

Các nhà tự nhiên học có để xếp các loài, các giỗng, và các họ trong 
mỗi lớp theo cái được gọi là Hệ Tự nhiên. Nhưng hệ thống này có ý 
nghĩa gì? Một số tác giả xem nó chỉ là một sơ đỏ để xếp các sinh vật giống 
nhau nhất với nhau và để tách ra các sinh vật khác nhau nhất; hoặc như 
là một phương tiện nhân tạo để phát biểu, càng ngắn gọn càng tốt, 
những tuyên bố chung, - nghĩa là, ví dụ, chỉ bằng một câu mà đưa ra 
những tính trạng chung cho mợi động vật có vú, bằng một câu khác cho 
mọi sinh vật thuộc động vật ăn thịt, bằng câu khác cho giống chó và rồi 
thêm một câu đơn giản mô tả đây đủ cho các loại chó. Tính khéo léo và 
tính có lợi của hệ thống này là không thể bàn cãi. Nhưng nhiều nhà tự 
nhiên học nghĩ rằng Hệ thống Tự nhiên có ý nghĩa hơn nữa; họ tin rằng 
Hệ thống Tự nhiên bộc lộ kế hoạch của Tạo hoá; nhưng trừ phi nó chỉ rõ 
trình tự nào trong thời gian và không gian, hoặc kế hoạch của Tạo hoá có 
ý nghĩa gì khác, đối với tôi nó dường như không là gì cả như vậy nó 
không thêm gì cho kiến thức của chúng ta. Sự diễn đạt như vậy là sự 
điến đạt nổi Hềng của Linnaeus và sự diễn đạt mà chúng ta thường gặp ở 
dạng nhiều hoặc ít che đậy hơn, rằng những lính trạng không tạo ra 
giống, nhưng giống đó đưa ra những tính trạng, dường như ngụ ý rằng 
có gì đó hơn nữa trong bảng xếp loại của chúng ta chứ không chỉ là sự 
giỗng nhau. Tôi tin rằng có gì đó hơn nữa; và quan hệ họ hàng gần của 
các thế hệ, - nguyên nhân đuy nhất được biết về sự giống nhau của sinh 
vật — là mỗi ràng buộc bị các mức độ biến đối khác nhau che giấu, bị 
bảng xếp loại của chúng ta nhận ra được một phần cho chúng ta. 

Bây giờ, chúng ta hãy xem những quy luật xảy ra trong bảng xếp loại 
và những khó khăn xảy ra theo quan điểm cho rằng bảng xếp loại hoặc 
đưa ra một số kế hoạch chưa biết của tạo hoá hoặc đơn thuần là một kế 
hoạch để phát biểu những nhận định chung và để xếp vào nhau những 
dạng sinh vật giỗng nhau nhất. Người ta phải nghĩ rằng (và thời cổ xưa 
người ta đã nghĩ như vậy) những cơ quan quyết định các tập quán và nơi 
ở phổ biến của mỗi sinh vật trong cơ cầu tổ chức của tự nhiên, có tâm 
quan trọng rất cao trong bảng xếp loại. Không có gì có thể sai lầm hơn. 
Không ai xem sự giống nhau bên ngoài, giữa một con chuột với một con 


40ã 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chuột chù, giữa một con cá nược (ẩdugø#g) với một con cá voi, g1ữa một 
con cá voi với một con cá, có chút quan trọng gì. Những sự giống nhau 
này, mặc dù gắn bó mật thiết với đời sống của sinh vật, chỉ được xếp là 
“những tính trạng cùng chức hoặc thích nghi”, nhưng để xem xét những 
sự giỗng nhau này chúng ta sẽ trở lại vấn để này. Người ta thậm chí có 
thể đưa ra một quy luật chung, đó là những cơ quan nào càng ít liên 
quan đến những tập quán đặc biệt thì nó càng trở nên quan trọng trong 
bảng xếp loại. Ví dụ, Owen, khi nói về con cá nược (ảusonz), nói rằng: 
“những sinh vật có khả năng sinh sản mà có liên quan xa xôi với tập 
quán và thức ăn của một động vật, tôi luôn xem như chúng có đủ khả 
năng làm những chỉ định rất rõ ràng của mối quan hệ với nhau thật sự. 
Chúng ta ít có khả năng nhằm lẫn những biến đối của các cơ quan này 
chỉ là những biến đổi có tính thích nghi cho một tính trạng căn bản.” Với 
thực vật cũng vậy, những cơ quan của cây thì khác thường làm sao, toàn 
bộ cuộc sống của chúng đựa vào đó, ít có tâm quan trọng ngoại trừ trong 
những ngành (division) chính đầu tiên; trái lại những cơ quan sinh sản, 
chúng tạo ra hạt giống, thì có tầm quan trọng lớn nhất! 

Do đó, chúng ta không tin vào những sự giỗng nhau vẻ các cơ quan 
của sinh vật như trong bảng xếp loại, đù chúng quan trọng thể nào cho sự 
thịnh vượng của sinh vật với thế giới bên ngoài. Có lẽ vì lý do này mà, 
một phân do chúng gây ra, là hầu hết các nhà tự nhiên học đặt dẫu nhắn 
lớn nhất lên sự giống nhau của các cơ quan có tâm quan trọng về sinh lý 
và sự sống cao. Không nghí ngờ gì khi quan điểm này trong xếp loại tầm 
quan lrọng của các cơ quan, cơ quan thường là quan trọng nhưng không 
có nghĩa là luôn luôn đúng. Nhưng tôi tin là, tầm quan trọng của chúng 
trong bảng xếp loại phụ thuộc vào tính hằng định lớn hơn của chúng ở 
khắp các nhóm lớn trong loài; và tính hằng định này phụ thuộc vào các 
cơ quan ít biến đổi trong sự thích nghỉ của loài với điều kiện sống. Việc 
tầm quan trọng chỉ về sinh lý của một cơ quan không quyết định giá trị 
xếp loại của nó, hầu như được cho thầy nhờ một hiện tượng, trong những 
sinh vật thuộc những nhóm có liên quan, những cơ quan giỗng nhau mà 
chúng ta có lý do để cho là như vậy, có giá trị sinh lý gần như giỗng nhau, 
lại có giá trị để xếp loại khác nhau rất rộng. Không một nhà tự nhiên học 
nào đã làm việc với bất kỳ nhöỏm nào mà không bị ngạc nhiên vẻ hiện 


404 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


tượng này; và nó được bàn đến rất đầy đủ trong các tác phẩm của hầu hết 
các tác giả. Việc trích dẫn tác giả cao nhất, Robert Brown', người khi nói 
về một số cơ quan của cây quắn hoa (Profeaceas), nói về tầm quan trọng 
chung của chứng, “giống như tất cả các bộ phận, không chỉ trong bộ phận 
này, mà tôi hiểu rõ, trong mỗi họ của tự nhiên, rất là không bằng nhau và 
trong một số trường hợp chúng đường như hoàn toàn biến mất”. Một lần 
nữa, trong tác phẩm khác, ông viết, các giống của đây trường điều (dây 
khế) (connaraceae) “khác ở chỗ có một hoặc nhiều bầu nhuy hoa, có hoặc 
không có nội nhu (albumen), xếp đè lén nhau hoặc sự ngủ hạ có tính chất 
như một cái van. Bất kỳ một tính trạng nào trong số này, từng cái một 
thường ngoài việc có tầm quan trọng chung, mặc dù ở đây thậm chí khi 
tất cả chúng kết hợp lại với nhau, chúng dường như không đủ để tách 
giống CnesHs khỏi họ dây trường điều”. Để đưa một ví đụ về côn trùng, 
trong một ngành lớn của bộ cánh màng (Hựmcnopfera), những cái râu, 
như Westwood đã nhắc nhở, là cầu trúc hằng định nhất trong các cấu 
trúc, chúng khác rất nhiều với các sinh vật ở ngành khác và sự khác biệt 
này hoàn toàn là có giá trị phụ trong bảng xếp loại: tuy vậy không ai có 
thể sẽ nói rằng những cái râu này trong hai ngành của cùng một bộ có 
tắm quan trọng vẻ sinh lý không bằng nhau. Người ta có thể đưa ra bất 
kỳ một số ví dụ về tắm quan trọng khác nhau để xếp loại các cơ quan 
quan trọng giông nhau trong cùng một nhóm sinh vật. 

Một lần nữa, không ai sẽ nói rằng những cơ quan bị teo đi hoặc thô 
sơ có tầm quan trọng về sinh lý cao hoặc cần cho sự sống; tuy vậy, không 
nghí ngờ gì, những cơ quan trong tình trạng này thường có giá trị cao 
trong bảng xếp loại. Không ai sẽ bàn cãi rằng những cái răng thô sơ ở 
hàm trên ở động vật nhai lại còn nhỏ và một số xương phụ ở chân, là có 
giá trị cao khi trình điễn môi quan hệ gần gui giữa các động vật nhai lại 
với động vật da dày. Robert Brown đã khăng khăng một cách kiên quyết 
về hiện tượng những chiếc hoa thô sơ có tâm quan trọng cao nhất trong 
bảng xếp loại cây thân cỏ. 

Người ta có thể đưa ra vô số ví dụ về những tính trạng xuất phát từ 
những bộ phận phải được xem là có tầm quan trọng về mặt sinh lý rất 


! Robert Brown (1773-1808): nhà thực vật học, người Úc. 


405 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nhỏ nhưng được thừa nhận rộng rai là có tính phục vụ cao trong định 
nghĩa toàn bộ nhóm. Ví dụ, có đường thông giữa mũi và miệng hay 
không, tính trạng duy nhất, theo Owen, để phân biệt cá và bò sát - chỗ 
uốn của góc xương hàm ở thú có túi - cách mà cánh của côn trùng gắp 
nếp lại - chỉ là màu ở một số tảo - chỉ là lông tơ ở một số phần của hoa ở 
cây thân cỏ - bản chất của lớp phủ trên da, như tóc hoặc lông ở động vật 
có xương sống. Nếu thú mỏ vịt (orniHiorhvnchus) bọc bằng lông thay vì 
tóc thì tính trạng bên ngoài và nhỏ nhặt này, tôi nghĩ, được các nhà tự 
nhiên học xem là một hỗ trợ quan trọng trong việc quyết định mức độ 
quan hệ của sinh vật kỳ lạ này với chim và bò sát, như một cách tiếp cận 
về câu trúc của bắt kỳ nội tạng và cơ quan quan trọng nào. 

Đối với bảng xếp loại, tằm quan trọng của những tính trạng nhỏ 
nhặt, chủ yêu phụ thuộc những tính trạng khác ít hoặc nhiêu quan trọng 
hơn liên quan với sinh vật. Thật ra giá trị của toàn bộ các tính trạng là rất 
rõ ràng trong lịch sử tự nhiên. Do vậy, như người ta thường nhắc nhở, 
một loài có thể tách khỏi những đồng mỉnh của nó ở một số tính trạng, 
cả những loại có tằm quan trọng cao về mặt sinh lý lẫn những loại rất 
phổ thóng và vì vậy mà chúng ta không nghi ngờ chúng được xếp ở đâu. 
Do đó, người ta cũng thấy rằng, một bảng xếp loại được xây dựng trên 
bắt kỳ một tính trạng đơn giản nào, dù nó có thể quan trọng bao nhiêu đi 
nữa, thường là thất bại; không có bộ phận nào trong cơ thể sinh vật mà 
hằng định mãi. Tầm quan trọng của toàn bộ các tính trạng, thậm chí khi 
không có tính trạng nào quan trọng cả, tôi nghĩ, một mình đơn độc giải 
thích cho câu nói của Linnaeus, rằng các tính trạng không tạo ra được 
giỗng nhưng giống đưa ra được các tính trạng; bởi vì câu nói này đường 
như làm cơ sở cho việc đánh giá nhiều điểm nhỏ nhật của sự giống nhau, 
quá nhỏ không thể định nghĩa. Một số cây, thuộc họ măng rô 
(malpighraceze), có những hoa hoàn hảo và bị thoái hoá; những hoa bị 
thoái hoá, như A. de }ussieu! đã nhắc nhở, “một số lớn các tính trạng 
thích hợp với các loài, với giống, với họ, với lớp, biến mắt và như vậy chế 
nhạo bảng xếp loại của chúng ta”. Nhưng khi đưa cây Aspicarpa vào 
Pháp, trong vài năm, chỉ có những cây bị thoái hoá, khác một cách kỳ lạ 


 Antoine đe Jussieu (186-1758): nhà tự nhiên học, người Pháp. 


406 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


một số điểm quan trọng nhất về cầu trúc so với những loại thuộc đúng 
bộ, tuy vậy ông Richard đã thầy một cách thông minh, như Jussieu quan 
sát, rằng giống này vẫn còn thuộc họ măng rô. Trường hợp này đổi với 
tôi dường như minh họa tốt cho tỉnh thần mà bảng xếp loại của chúng ta 
đôi khi cần nó để làm nên tảng. 

Về mặt thực tế khi các nhà tự nhiên học làm việc, họ không băn 
khoăn về giá trị sinh lý của các tính trạng mà họ dùng để xác định một 
nhóm hoặc để định rõ vị trí của bất kỳ loài đặc biệt nào. Nếu họ thấy một 
tính trạng gần như đồng dạng và là chung cho một số lớn các dạng sinh 
vật và không chung cho những đạng sinh vật khác thì họ xem nó có giá 
trị cao; nếu phố biến cho một số ít hơn họ xem nó có giá trị bổ sung. 
Nguyên tắc này được một số nhà tự nhiên học thú nhận rộng rãi là thật 
và không ai rõ ràng hơn nhà thực vật học nổi tiếng, Aug. St. Hilaire. Nếu 
người ta thường tìm thấy một số tính trạng liên quan với những tính 
trạng khác mặc dù người ta không phát hiện mối liên lạc rõ ràng nào 
giữa chúng thì người ta gắn cho chúng giá trị đặc biệt. Cũng như trong 
hấu hết các nhóm động vật, những cơ quan quan trọng như những cơ 
quan đẩy máu đi, hoặc để làm cho máu lấy oxy hoặc những cơ quan để 
truyền giống, người ta thấy chúng gần như đồng dạng, người ta xem 
chúng là có giá trị cao trong bảng xếp loại nhưng một số nhóm động vật 
thì những cơ quan có tính sống còn quan trọng có những tính trạng 
hoàn toàn phụ thuộc. 

Chúng ta có thể thấy tại sao những tính trạng xuất phát từ thời kỳ 
phôi phải có tắm quan trọng ngang với những tính trạng xuất phát từ 
thời kỳ trưởng thành, bởi vì bảng xếp loại của chúng ta đi nhiền bao gồm 
tắt cả tuổi của mỗi loài. Nhưng không có nghĩa là nó rõ ràng, theo quan 
điểm bình thường, tại sao những câu trúc của phôi lại quan trọng hơn 
những câu trúc của người lớn, riêng cái nào góp hết phần của mình 
trong cơ câu tổ chức của tự nhiên. Tuy những nhà tự nhiên học lớn như 
Milne Edwards và Agassiz thuyết phục mạnh mẽ, rằng những tính trạng 
bào thai là quan trọng nhất trong bất kỳ tính trạng nào trong bảng xếp 
loại động vật và học thuyết này đã được thừa nhận là đúng. St kiện 
tương tự cũng có giá trị với những cây có hoa, trong đó người ta thấy hai 
ngành chính có những tính trạng xuất phát từ thời kỳ phôi, - về số lượng 


407 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


và vị trí của các lá trong thời kỳ đầu của sự phát triển hay những lá mầm, 
và về cách phát triển của chổi mầm và rễ mầm. Trong phần bàn luận của 
chúng ta về phôi thai học, chúng ta sẽ thấy tại sao những tính trạng như 
vậy là rất có giá trị theo quan điểm của việc xếp loại ngầm bao hàm ý 
tưởng về đòng đöi. 

Bảng xếp loại của chúng ta thường chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những 
chuỗi các mối quan hệ. Không có gì đễ hơn định nghĩa một số tính trạng 
chung cho các con chim; nhưng trong trường hợp của loài giáp xác, 
những định nghĩa như vậy cho đến nay người ta thấy không thể. Có 
những loài giáp xác, ở các đầu đối diện của những chuỗi, hầu như không 
có mội tính trạng nào là chung, tuy vậy mà các loài ở cả hai đầu, do liên 
kết một cách rõ ràng với nhau và giữa những loài này với loài khác v.v... 
được nhận biết một cách chắc chắn thuộc về lớp này và không thuộc lớp 
nào khác của lớp chân đốt. 

Người ta thường dùng sự phân bố theo địa lý, mặc dù có lẽ không 
hoàn toàn hợp lý, trong bảng xếp loại, một cách đặc biệt hơn cho những 
nhóm rắt lớn các dạng sinh vật có liên quan gần gũi với nhau. 
Temminck! khăng khăng vẻ tính hữu dụng hoặc thậm chí tính cần thiết 
của việc này trong một vài nhóm chim; và nó được một số các nhà 
nghiên cứu sâu bọ và côn trùng học và các nhà thực vật học đi theo. 

Cuối cùng, đối với giá trị so sánh của các nhóm khác nhau! của loài 
như các bộ, dưới bộ (sub-order), các họ, họ phụ (sub-families) và các 
giông, chúng có vẻ, ít nhất là hiện nay, hoàn toàn tuỳ tiện. Một số nhà 
thực vật học giỏi nhất, như ông Bentham và những người khác, khăng 
khăng nhắn mạnh vào giá trị thất thường của chúng. Người ta có thể 
đưa ra những ví dụ về thực vật và côn trùng, một nhóm dạng sinh vật, 
đầu tiên được các nhà tự nhiên học thực nghiệm xếp chỉ là một giống, và 
rồi được nâng lên ngưỡng họ phụ hoặc một họ và người ta đã làm điều 
này, không phải nhờ nghiên cứu sâu hơn nữa đã phát hiện ra những 
khác biệt vẻ cầu trúc quan trọng ban đầu bị bỏ qua, mà đo nhiều loài có 
hiên quan với nhau ở những mức độ khác biệt nhẹ, sau này được phát 
hiện. 


! Coenraad Jacob Temminck (1778-1858): nhà động vật học, người Hà Lan. 


408 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


Tất cả những quy luật, những khó khăn, những hỗ trợ đã nói ở trên 
trong việc xếp loại, được giải thích, nêu tôi không mắc sai lẫm quá nhiều, 
trên quan điểm rằng hệ thống tự nhiên được đặt trên cơ sở dòng dõi có 
biến đổi; rằng những tính trạng mà các nhà tự nhiên học xem là chỉ ra 
mối quan hệ chân thật giữa hai hoặc nhiều loài, là những tính trạng được 
di truyền từ bố mẹ chưng, và, tới chừng mực mà, mọi sự xếp loại chính 
xác là phả hệ; rằng cộng đồng con cháu là mối lên hệ bị che khuất mà 
các nhà tự nhiên học đang vô tình tìm kiếm, và không phải một số kế 
hoạch chưa biết của tạo hoá hoặc phát biếu những ý kiến chung và chỉ là 
việc đặt các đối tượng với nhau và tách chúng ra nhiều hay ít giống 
nhau. 

PHẾ tôi phải giải thích ý nghĩa khái niệm của tôi đảy đủ hơn. Tôi 
tn rằng SỰ SẮP XÉP của các nhóm trong mỗi lớp theo đúng tính phụ 
thuộc và mỗi quan hệ với các nhóm khác, phải theo đúng phả hệ để có 
được sự tự nhiên; nhưng việc LƯỢNG khác nhau ở một số nhánh hoặc 
nhóm, mặc dù có quan hệ ở mức độ nào đó trong máu với tổ tiên chung 
của chúng, có thể khác nhau lớn, là do mức độ biến đối khác nhau mà 
chúng đã trải qua; và đây là điều được biểu lộ qua những dạng sinh vật 
được xếp dưới những chủng, những họ, những phân chi hoặc những bộ 
khác nhau. Người đọc sẽ hiểu rõ điều đó nghĩa là gì nếu họ nắm được 
các vẫn để được nhấc đến ở sơ để trong chương IV. Chúng tôi sẽ giả sử 
các chữ cái A đến L tượng trưng cho các giỗng có liên quan, những giống 
này sống trong thời kỳ Silur, và những giống này có nguồn gốc từ một 
loài đã tồn tại ở giai đoạn trước không biết. Các loài của ba giống này (A, 
F và I) đã truyền lại những con cháu đã biến đổi đến ngày nay, tượng 
trưng bằng các chủng thứ 14 (a 14 đến z 14) ở trên đường ngang cao 
nhất. Hiện nay, tất cả con cháu đã biến đối từ một loài đơn giản, được 
tượng trưng là có quan hệ về máu mủ hoặc là hậu duệ cùng mức độ; 
chúng có thể được gọi là anh em chú bác bằng phép ấn dụ ở cùng mifc 
thứ một triệu; tuy vậy chúng rât khác nhau và ở những mức độ khác 
nhau. Những dạng có nguồn gốc từ A, giờ đây bị chia cắt thành hai hoặc 
ba họ, hình thành một bộ riêng từ những con cháu có nguồn gốc từ ], 
cũng bị chia cất thành hai họ. Những loài đang tổn tại, có nguồn gốc từ 
A, cũng không được xếp vào cùng một giống với A bố mẹ hoặc những 


409 


NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


loài từ I, với I bố mẹ. Nhưng chủng đang tổn tại F14 có thể được cho là 
đã bị biến đổi nhưng nhẹ; lúc đó nó sẽ xếp với giống F bố mẹ; như là một 
ít sinh vật hãy còn sống thuộc về những giống trong thời kỳ Silur. Do 
vậy mà số lượng hoặc giá trị của sự khác biệt giữa các sinh vật, tất cả có 
liên quan với nhau cùng mức độ về phương diện huyết thống, trở nên 
khác biệt nhiều. Tuy vậy sự SẮP XẾP theo ào hệ vẫn đúng hoàn toàn, 
không chỉ hiện tại mà ở mỗi giai đoạn kế tiếp của dòng dõi. Tất cả con 
cháu đã biến đổi có nguồn gốc từ A sẽ được đi tuyển cái gì đó chung từ 
bố mẹ chung của chúng, cũng như mọi con chảu từ Ï; sự việc sẽ như vậy 
đối với mỗi nhánh con cháu hỗ trợ ở mỗi giai đoạn kế tiếp nhau. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta chọn để giả sử rằng bất kỳ những con cháu của A 
hoặc của I đã biến đối quá nhiều nên nhiều hay ít đã mất hoàn toàn 
những vết tích của nguồn gốc tổ tiên, trong trường hợp này, vị trí của nó 
trong một bảng xếp loại tự nhiên sẽ bị nhiều hay ít hoàn toàn mất đi, - 
như đôi khi đường như xảy ra với những sinh vật đang tôn tại. Mọi con 
cháu của chủng E, theo toàn bộ dòng dõi, được cho là có biến đổi nhưng 
ít và chúng vẫn chưa tạo ra một giống đơn giản. Nhưng giống này, mặc 
dù được cách ly nhiều, vẫn chiếm đúng vị trí trung gian, bởi vì ban đầu F 
là trung gian về mặt tính trạng giữa A và Ï và một vài giống có nguồn gốc 
từ hai giỗng này sẽ được di truyền những tính trạng của chúng đến một 
mức nào đó. Người ta chỉ ra sự sắp xếp tự nhiền này, theo mức trên lý 
thuyết có thể chỉ ra, trên sơ đổ, nhưng theo cách quá đơn giản. Nếu 
không dùng sơ đỗ chia nhánh, người ta chỉ viết tên của các nhóm theo 
dãy đường thắng, nó sẽ ít có thể đưa ra sự sắp xếp tự nhiên; và nó rõ 
ràng là không thể tượng trưng trong một chuỗi quan hệ, trên bể mặt 
phẳng, mà chúng ta phát hiện trong tự nhiên giữa các sinh vật thuộc 
cùng nhóm. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, hệ thông tự nhiên là phả hệ 
trong sự sắp xếp của nó nhưng mức độ biến đối mà các nhóm khác nhau 
đã trải qua, được biểu lộ bằng việc xếp chúng dưới những cái gọi là các 
giống, các họ phụ, các họ, các phân chỉ, các bộ và các lớp khác nhau. 

Có thể là xứng đáng để minh họa quan điểm xếp loại này, bằng việc 
lấy trường hợp ngồn ngữ. Nếu chúng ta có được một phả hệ hoàn hảo 
của nhân loại thì việc sắp xếp theo phả hệ của loài người có thể ảnh 
hưởng đến sự phân loại tết nhất của các ngôn ngữ khác nhau hiện nay 


41Ô 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


được nói khắp thế giới; và nếu những ngôn ngư đã tuyệt chủng và 
những phương ngữ trung gian, chậm biến đổi đã được lính đến, tôi 
nghĩ, một sự sắp xếp như thế là một cái duy nhất có thể có. Tuy rằng nó 
phải là một số ngôn ngữ rất cổ xưa đã biến đối chút ít và xuất hiện một ít 
ngôn ngữ mới, trong khi những ngôn ngữ khác (do sự lan toả và cách ly 
sau đó và tình trạng văn mình của vài chủng tộc, có nguồn gốc từ một 
chủng tộc chung) đã biển đổi nhiều và đã xuất hiện nhiều ngôn ngữ, 
phương ngữ mới. Những mức độ khác nhau của sự khác nhau trong 
ngôn ngữ từ cùng một tập đoàn, phải được các nhóm phụ của các nhóm 
biểu lộ nhưng sự sắp xếp chính xác hoặc thậm chí duy nhất có thể có vẫn 
phải là theo phả hệ; và điều này phải là tự nhiên một cách khắt khe bởi 
vì nó liên kết với mọi ngôn ngữ, đã tuyệt chủng và hiện đại, nhờ các mối 
liên hệ gần gũi nhất và có thể đưa ra mỗi quan hệ dòng dõi và nguồn gốc 
của mỗi ngôn ngữ. 

Để xác nhận quan điểm này, chúng ta hãy liếc qua bảng xếp loại các 
biến chủng mà người ta tin hoặc biết là chúng có nguồn gốc từ một loài. 
Những sinh vật này được nhóm lại dưới mức loài, như những biển 
chủng phụ dưới biến chủng; với vật nuôi, cây trồng của chúng ta, cần vài 
mức độ khác nhau như chúng ta thấy ở bổ câu. Nguồn gốc tổn tại của 
các nhóm phụ của các nhóm là tương tự với các biến chủng trong loài, đó 
là, tính gần gũi của con cháu với các mức độ biến đổi khác nhau. Gần 
như người (ta theo cùng những quy luật trong việc xếp loại các biến 
chủng như đối với loài. Các tác giả khăng khăng vẻ việc cần xếp loại các 
biến chủng theo hệ thống tự nhiên thay vì một hệ thông nhân tạo; ví dụ 
chúng ta được báo trước phải cần thận không xếp hai biến chủng đứa với 
nhau, chỉ vì trái của nó, mặc dù là phần quan trọng nhất, gần như giống 
nhau; không ai xếp cây củ cải Thuy Điển và cây củ cải thường với nhau 
mặc dù chúng đều ăn được và có cuống đày. Người ta thấy bắt cứ bộ 
phận nào là hằng định nhất thì được dùng để xếp loại biến chủng: do 
vậy mà nhà nông nghiệp lớn là Marshall nói rằng sừng rất hữu ích cho 
mục đích này ở gia súc, bởi vì chúng ít biến đối hơn hình dáng và màu 
sắc cơ thể v.v...; trái lại ở cừu thì sừng ít có ích hơn đo chúng ít hằng 
định hơn. Trong việc xếp loại các biến chủng, tôi e nêu chúng ta có một 
phả hệ thật sự, người ta thường thích sự xếp loại theo phả hệ hơn và một 


411 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


số tác già cô làm như vậy. Do chúng ta muốn cảm thấy chắc chắn, có 
nhiều hay ít biến đổi, nguyên lý di truyền giữ cho các dạng sinh vật với 
nhau,chúng có quan hệ ở nhiều điểm nhất. Ở bổ câu nhào lộn, mặc dù 
vài biên chủng phụ khác với những con khác ở tính trạng quan trọng là 
có cái mỏ chim đài hơn, tuy vậy tất cả được xếp với nhau vì có tập quán 
chung là nhào lộn; nhưng giống mặt ngắn gần như hoặc hoàn toàn mất 
đi tập quán này; tuy vậy, không vì bắt kỳ lý do hay suy nghĩ về việc này, 
những con nhào lộn được xếp cùng nhóm vì có quan hệ trong máu và 
giống nhau ở một số phương điện. Nếu người ta có thể chứng minh rằng 
người Hottentot có nguồn gốc từ da đen, tôi nghĩ sẽ xếp họ vào nhóm da 
đen tuy rằng họ khác nhiều ở màu da và những tính trạng quan trọng 
khác so với người da đen. 

Với các loài trong tình trạng tự nhiên, mỗi nhà tự nhiên học thực tế 
đều đưa con cháu của chúng vào trong bảng xếp loại của mình, bởi vì họ 
tính tới những mức phân loại thấp nhất của họ hoặc hai giới tính của 
một loài, và chúng đôi khi cực kỳ khác nhau ở những tính trạng quan 
trọng nhất, điều này thì mỗi nhà tự nhiên học đều biết: không có một 
hiện tượng đơn giản nào có thể khẳng định chung cho những con đực 
và những con lưỡng tính của một số loài chân tơ, khi trưởng thành, và 
đến nay không ai nghĩ đến việc tách chúng ra. Các nhà tự nhiên học gỘP 
các giai đoạn âu trùng của cùng một cá thể vào một loài tuy nhiên chúng 
khác nhau nhiều và khác với cá thể trưởng thành; bởi vì người ta tỉnh 
luôn cái gọi là những thế hệ xen kẻ của ông Steenstrup!, chỉ có thể xem 
như những cá thể giống nhau theo nghĩa kỹ thuật. Người ta tính luôn 
những quái thai; tính luôn các biến chủng, không chỉ vì do chúng giống 
một cách gần gũi với dạng của bó mẹ mà do chúng có nguồn góc từ đó. 
Ai tin rằng cây anh thảo hoa vàng có nguồn gốc từ cây anh thảo, hoặc 
ngược lại, thì xếp chúng là một loài đơn giản và đưa ra định nghĩa đơn 
giản. Khi ba loài phong lan (Mlorochanthus, Manthus và Catasetum), trước 
đây được xếp là ba giỗng riêng biệt, được biết là đôi khi được tạo ra trên 
cùng một cụm hoa thì ngay lập tức chúng được xếp chung là một loài. 


' Johannes Japetus Smith Steenstrup (1813-1897): nhà động vật học, sinh vật học, 
người Đan Mạch. 


412 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


Nhưng người ta có thể hỏi chúng ta phải làm gì nếu người ta có thể 
chứng minh rằng tạo ra được một loài kangaroo từ gấu sau một thời gian 
đài biến đổi và chúng ta phải làm gì với các loài khác? Dĩ nhiên giả thiết 
là ngớ ngẩn; và tôi phải trả lời bằng lập luận đánh vào tình cảm con 
người (argeumentum ad hominem) và hỏi lại rằng phải làm gì nếu chứng 
ta thấy một con kangaroo hoàn hảo ra khởi đạ con của con gấu? Theo 
mọi phép loại suy, người ta phải xếp nó với gàu; nhưng rồi thì tất cẢ các 
loài khác thuộc họ kangaroo phải xếp theo chủng gấu. Toàn bộ trường 
hợp này là ngớ ngắn; bởi vì ở đâu thường có con cháu gần gũi chắc chắn 
sẽ có quan hệ hoặc sự giỗng nhau gẵn gũi. 

Khi con cháu được đừng một cách phổ biến để xếp cùng với những 
cá thể của cùng một loài mặc dù con đực, con cái và âu trùng đôi khi 
hoàn toàn khác nhau; và khi người ta dùng nó trong việc xếp những biến 
chủng đã trải qua một số, đôi khí một lượng biến đổi đáng kể thì yếu tố 
giống nhau của con cháu có thể được dùng một cách có ý thức trong việc 
nhóm các loài theo các giỗng và các giỗng theo các nhóm lớn hơn, mặc 
dù trong trường hợp này sự biến đổi ở mức độ lớn hơn và mất thời gian 
đài hơn để hoàn tất? Tôi tin rằng nó đã được dùng như vậy một cách 
không có ý thức; và chỉ như vậy tôi mới có thể trả lời một số quy luật và 
hướng dẫn mà những nhà hệ thống học tốt nhất tuân theo. Chúng ta 
không viết gia phả; chúng ta phải nhận ra cộng đồng những con cháu 
bằng sự giống nhau bất cứ cái gì. Do vậy, chúng ta chọn những tính 
trạng mà, theo mức phán đoán của chúng ta, là ít có khả năng biến đổi 
nhất trong mối liên hệ với điều kiện sống mà mỗi loài phải tiếp xúc gần 
đây. Những cẫu trúc thô sơ theo quan điểm này cũng tốt như, hoặc thậm 
chí có khi còn tốt hơn, những bộ phận khác của cơ thể. Chúng ta cẩn 
thận, một tính trạng dù nhỏ nhặt đến đâu - hãy để cho nó chỉ là chỗ 
cong của góc xương hàm, cách mà cánh côn trùng xếp nếp, da được lông 
tơ hay lông vũ bao bọc - nêu nó phổ biến qua nhiều loài và nhiều loài 
khác nhau, nhất là những loài có tập quán sống rất khác nhau thì nó có 
giá trị cao; bởi vì chúng ta có thể giải thích sự hiện điện của nó ở rất 
nhiều dạng sinh vật có tập quán sống khác nhau như vậy, chỉ bằng việc 
đi truyền từ một bó mẹ chung. Chúng ta có thể sai lắm về những tiểu tiết 
trong cấu tạo nhưng khi một số tính trạng, hãy để cho chúng thật nhỏ 


415 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nhặt, xảy ra trong một nhóm lớn có những tập quán khác nhau, chúng ta 
có thể cảm thấy hầu như chắc chắn rằng, theo thuyết dòng dõi, những 
tính trạng này được di truyền từ một tổ Hên chung. Và chúng ta biết rằng 
những tính trạng có liên quan hoặc kết hợp như vậy có giá trị đặc biệt 
trong việc xếp loại, 

Chúng ta có thể hiểu tại sao một loài hoặc một nhóm loài, từ một số 
nét tiêu biểu nhất của chúng, có thể tách khỏi những loài có quan hệ gần 
gũi của chúng và chúng ta xếp loại chúng một cách chắc chắn. Người ta 
làm việc này một cách an toàn và thường làm như vậy miễn là có đủ một 
số tính trạng, hãy để cho nó không quan trọng như vậy đi, để lộ ra mối 
liên lạc về cộng đỗng con cháu. Hãy để cho hai đạng sinh vật không có 
một tính trạng đơn giản nào chung cả, tuy vậy nêu những dạng sình vật 
cực đoan này liên kết với nhau bằng một chuỗi những nhóm trung 
gian,chúng ta có thể suy luận ngay về cộng đồng con cháu của chúng, và 
chúng ta đặt tất cả chúng vào cùng một lớp. Khi chúng ta thấy những cơ 
quan có tầm quan trọng về sinh lý cao - những cơ quan phục vụ cho việc 
bảo tổn sự sống trước những điều kiện sống thay đổi khác nhau - thường 
là những cơ quan hằng định nhất, chúng ta gắn giá trị đặc biệt cho 
chúng; nhưng nêu cũng những cơ quan này, ở nhóm khác hoặc ở phân 
chỉ của nhóm khác, người ta thấy chúng khác nhau nhiều, ngay lập tức 
chúng ta đánh giá chúng ít quan trọng trong bảng xếp loại của chúng ta, 
Do vậy, tôi nghĩ, sau đây chúng ta sẽ thấy rõ ràng tại sao những tính 
trạng có từ thời kỳ bào thai đôi khi hữu ích trong việc xếp các giống lớn, 
có phân bố rộng rãi, bởi vì tất cả các loài thuộc cùng một giống, sống ở 
bát kỳ vùng nào riêng biệt và bị cách ly, thì có khả năng có nguồn gốc từ 
những bỗ mẹ chung. 

Theo những quan điểm này, chúng ta có thể hiểu sự khác biệt rất 
quan trọng giữa những mỗi quan hệ thực sự mà những nét giống nhau 
có tỉnh thích nghi hoặc cùng chức. Lamarck là người đầu tiên kêu gọi sự 
chú ý vào sự khác biệt này, sau đó là Macleay' và những người khác. Sự 
giống nhau, về hình dáng cơ thể và chi trước có dạng vây, giữa những 


' Alexander Macleay (1767-1848): thành viên của Hội Linnaeus và Hội Hoàng gia 
Anh, chuyên nghiên cứu về côn trùng. 


414 


Mối quan hệ qua lại giữa các sình thể: hình thái học: phôi thai học... 


con cá nược (dusons), là động vật có da đày, và cá voi, và giữa cá và động 
vật có vú này là tương tự. Trong số những côn trùng có vô số trường 
hợp: như Linnaeus, do vẻ bên ngoài làm cho lẫm đường lạc lối, thực sự 
xếp một côn trùng có cánh là sâu bướm. Chúng ta thấy trong các biến 
chủng thuần chủng của chúng ta, một số điểm tương tự như cuống lá 
đày ở cây củ cải chung và cây củ cái Thuy Điển. Sự giống nhau của chó 
săn thỏ và ngựa đua không có gì kỳ lạ hơn phép loại suy mà một số tác 
giả đã đưa ra giữa những động vật riêng biệt. Theo quan điểm của tôi về 
những tính trạng quan trọng thực sự cho việc xếp loại, chỉ đến mức 
chúng nhận ra con cháu, chúng ta có thể hiểu rõ ràng tại sao những tính 
trạng thích nghỉ hoặc cùng chức, mặc dù vô cùng quan trọng đỗi với sức 
khoẻ của sinh vật, chúng hầu như không có giá trị gì đối với nhà hệ 
thống học. Những động vật, thuộc về những đòng con cháu rất riêng 
biệt, có thể dễ đàng thích nghi với những điều kiện tương tự, và như vậy 
nắm lẫy sự giỗng nhau bên ngoài gần gữi; nhưng nhiều sự giống nhau 
như vậy sẽ không nhận biết được - đúng ra là có xu hướng che giấu 
đòng máu của chúng - mỗi quan hệ với những dòng con cháu thích hợp 
của chúng. Chúng ta cũng có thể hiểu nghịch lý rõ ràng, rằng mỗi một 
tính trạng tương tự là cùng chức khi một lớp hoặc một bộ được đem so 
sánh với một lớp hoặc một bộ khác, nhưng đưa ra những mối quan hệ 
thực sự khi các thành viên thuộc cùng một lớp hoặc một bộ được so sánh 
với nhau: do đó hình đáng của cơ thể và chỉ dạng vây chỉ là những tính 
trạng cùng chức khi so sánh cá voi với cá, là những thích nghi của cả hai 
lớp với việc bơi trong nước; nhưng hình đạng của cơ thể và chỉ đạng vây 
phục vụ như những tính trạng biểu lộ mối liên hệ thực sự giữa một số 
thành viên trong họ cá voi; bởi vì những động vật thuộc động vật biển có 
vú này phù hợp quá nhiều tính trạng, lớn và nhỏ, đến nỗi chúng ta 
không nghi ngờ rằng chúng thừa hưởng hình đáng cơ thể và cầu trúc 
của chi từ một tổ tiên chung. Với cá cũng như vậy. 

Khi các thành viên của những lớp riêng thường thích nghi qua 
những biến đổi nhẹ kế tiếp nhau để sống trong những hoàn cảnh tương 
tự, - ví dụ, để sống với ba yếu tô là đất, không khí và nước, - chúng ta có 
thể hiểu làm thế nào mà đôi khí có quan hệ song song bằng số giữa các 
nhóm phụ trong các lớp riêng biệt. Một nhà tự nhiên học, bị ân tượng bởi 


415 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


quan hệ song song có bản chất này ở bất kỳ một lớp nào, do tuỳ tiện 
nâng hoặc hạ giá trị của các nhóm trong các lớp khác (kinh nghiệm của 
chúng ta cho thấy rằng giá trị này cho đến nay là tuỳ Hện) có thể đễ đàng 
mở rộng quan hệ song song qua ranh giới rộng; và như vậy làm nảy sinh 
những bảng xếp loại theo cơ số ba, bốn, năm và bảy. 

Với những hậu duệ đã biến đổi của những loài có ưu thể, thuộc 
những giống lớn hơn, có xu hướng thừa hưởng những ưu thế, những ưu 
thế này làm cho những nhóm mà chúng thuộc vào lớn hơn và bố mẹ 
chúng là có ưu thế, chấc chắn chúng lan toả rộng, và chiếm nhiều chỗ 
trong cơ cầu tổ chức của tự nhiên. Những nhóm lớn hơn và có ưu thế 
hơn như vậy có xu hướng tăng kích cỡ và như vậy chúng thay thể cho 
nhiều nhóm nhỏ hơn và yếu đuối hơn. Vì vậy chúng ta có thể giải thích 
hiện tượng tất cả sinh vật, gần đây và đã tuyệt chủng, được bao hàm 
trong một ít bộ lớn, trong những lớp vẫn còn ít, tắt cả thuộc một hệ tự 
nhiên lớn. Như đã chỉ ra số lượng các nhóm cao hơn ít như thế nào, và 
chúng lan ra khấp thế giới rộng như thế nào, một hiện tượng đang gây 
chú ý, là phát hiện ở Úc không thêm một côn trùng đơn giản nào thuộc 
về một bộ mới; và rằng trong giới rau cỏ, theo tôi học được từ Ts. 
Hooker, chỉ có thêm vào hai hoặc ba bộ có kích cỡ nhỏ. 

Trong chương về sự nối tiếp về địa chất học tôi đã cố chỉ ra, theo 
nguyên lý mỗi nhóm thường phân ly tính trạng nhiều trong quá trình 
liên tục biến đổi, thì những đạng sinh vật cổ xưa hơn đưa ra những tính 
trạng gắn trung gian giữa các nhóm đang tổn tại như thế nào. Một ít 
những đạng sinh vật bố mẹ trung gian và già thỉnh thoảng truyền cho 
con cháu ngày nay đã biến đối nhưng ít, sẽ cho chúng ta cái gọi là những 
nhóm sinh vật cùng chung tính chất và khác thường. Bất cứ đạng nào 
càng khác thường thì phải có số lượng những đạng sinh vật làm cầu nối 
lớn hơn mà theo lý thuyết của tôi, những đạng sinh vật làm cầu nối này 
đã bị tuyệt chủng và cuối cùng đã mất đi. Và chúng ta có vài bằng chứng 
về những đạng sinh vật khác thường đã chịu đựng một cách khóc liệt do 
sự tuyệt chủng, bởi vì chúng thường đại điện cho rất ít loài; và những 
loài đó đo thường rất khác biệt với nhau, một lần nữa lại ám chỉ sự tuyệt 
chủng. Ví dụ, những chủng thú mỏ vịt và cá phổi (/epidosiren) không phải 
ít khác thường hơn, mỗi loại được một tá loài thay vì chỉ một loài đơn 


416 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


độc đại diện; nhưng nhiều loài như vậy không thuộc vào nhiều chủng 
khác thường, như tôi m thấy ở một số nghiên cứu. Tôi nghĩ, chúng ta có 
thể giải thích hiện tượng này chỉ bằng cách xem những dạng sinh vật 
khác thường là những nhóm thất bại bị các đối thủ cạnh tranh chiến 
thắng chinh phục, một ít thành viên được bảo tổn nhờ sự trùng hợp 
ngẫu nhiên của hoàn cảnh thuận lợi. 

Ông Waterhouse đã nhắc nhở rằng, khi một thành viên thuộc một 
nhóm động vật bộc lộ mối liên hệ với một nhóm hoàn toàn khác, thì mỗi 
liên hệ này, trong hầu hết trường hợp, là phố biển và không đặc biệt: đo 
đó, theo ông Waterhouse, trong loài pặm nhắm, thú gặm nhắm có liên hệ 
gần nhất với thú có túi; nhưng ở những điểm mà nó thuộc bộ này, sự 
liên hệ của nó thường phố biến và nganh bằng với bất kỳ loài thú có túi 
nào. Về những điểm liên hệ giữa thú gặm nhắm với thú có tứi, người ta 
tin chúng là thực sự và không chỉ có tính thích nghỉ, theo lý thuyết của 
tôi, chúng thường là do đi truyền. Do đó chúng ta phải đặt ra giả thiết 
rằng, hoặc là tất cả thứ gặm nhắm, kể cả thú gặm nhắm tách ra từ thú có 
túi rất cổ xưa, loại này có một tính trạng trung gian ở mức nào đó với thú 
có túi đang tổn tại; hoặc là cả thú mỏ vịt và thú có túi xuất phát từ một tổ 
tiên chung và cả hai đã từng trải qua nhiều biến đổi theo nhiều hướng 
khác nhau. Theo cả hai quan điểm chúng ta có thể giả sử rằng thú gặm 
nhắm, nhờ di truyền, còn giữ lại nhiều tính trạng của tổ tiên xa xua 
nhiều hơn các loài gặm nhắm khác; và do đó nó sẽ không liên quan một 
cách đặc biệt với bất kỳ một thú có túi đang tồn tại nào nhưng liên quan 
một cách gián tiếp với tất cả hoặc gản tất cả thú có túi do nó giữ lại một 
phần tính trạng của tổ tiên chung của chúng hoặc một thành viên ban 
đầu của nhóm. Ngược lại, như ông Waterhouse đã lưu ý răng gầu có túi 
tương tự gần như hoàn toàn với mọi thú có túi, không phải với bất cứ 
loài nào mà là với bộ gặm nhắm nói chung. Tuy nhiên trong trường hợp 
này người ta có thể rất nghi ngờ rằng sự tương đồng chỉ là loại suy do 
gầu có túi đã thích nghi với những tập quán giống của một con gặm 
nhắm. Ông De Candolle (cha) đã có những quan sát gần như tương tự về 
bản chất chung của những mỗi liên hệ của các bộ thực vật riêng biệt. 

Theo nguyên tắc nhân lên và phân ly về tính trạng dẫn dân của các 
loài có nguồn gốc từ bố mẹ chung, cùng với sự giữ lại một số tính trạng 


417 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


chung nhờ đi truyền, chúng ta có thể hiểu những mối liên hệ phân tán 
và phức tạp quá mức nhờ đó mợi thành viên trong cùng một họ hoặc 
nhóm cao hơn liên kết với nhau. Đối với bỗ mẹ chung của toàn bộ một 
họ nhiều loài, bây giờ bị sự tuyệt chủng làm phân tán ra thành nhiều 
nhóm và nhóm phụ riêng biệt, sẽ truyễn cho tất cả các loài một số tính 
trạng của chúng, được biến đổi theo nhiều cách khác nhau và ở những 
mức độ khác nhau; và vài loài như vậy sẽ liên quan với nhau nhờ những 
mối liên hệ vòng quanh có độ dài khác nhau (như có thể trên sơ đổ 
thường chỉ ra như vậy), tầng lên qua nhiều tiền bối. Bởi vì thật khó chỉ ra 
mỗi quan hệ máu mủ giữa vô số họ hàng của bất kỳ họ cổ xưa và quý 
phái nào, thậm chí nhờ sự giúp đỡ của một cây phả hệ, và hầu như 
không làm được điều này nếu không có cây phả hệ giúp đỡ, chúng ta có 
thể hiểu khó khăn đặc biệt mà các nhà tự nhiên học trải qua trong việc 
mô tả mà không có một sơ đổ giúp đỡ, những mối liên hệ khác nhau 
giữa nhiều thành viên đang sống và đã tuyệt chủng của cùng lớp tự 
nhiên lớn. 

Sự tuyệt chủng, như chúng ta đã thấy ở chương bốn, đóng một vai 
trò quan trọng trong việc vạch rõ và mở rộng các khoảng giữa một số 
nhóm trong mỗi loài. Do vậy chúng ta có thể giải thích cho thậm chí tính 
riêng biệt của toàn bộ các lớp với nhau - ví dụ sự riêng biệt của chim sơ 
với các động vật có xương sống khác - bằng niềm tin rằng nhiều đạng 
sinh vật cổ xưa cuối cùng bị mắt, qua những dạng sinh vật cổ xưa đó mà 
những tổ tiên ban đầu của chim liên kết ngay từ đầu với tổ tiên ban đầu 
của những lớp có xương sống khác. Có ít sự tuyệt chủng toàn vẹn trong 
những đạng sinh vật đã từng liên kết cá với ếch nhái. Vẫn có ít dạng sinh 
vật liên kết trong các lớp khác như của loài giáp xác, bởi vì ở đây những 
dạng sinh vật khác nhau kỳ lạ nhất vẫn gắn với nhau bằng chuỗi liên hệ 
đài nhưng bị phá vỡ. Sự tuyệt chủng chỉ có ở những nhóm bị tách rời: 
không có nghĩa là sự tuyệt chủng tạo ra chúng; bởi vì nếu từng dạng 
sinh vật đã từng sống trên trái đất đột nhiên tái xuất hiện, mặc dù hoàn 
toàn không thể đưa ra những định nghĩa để phân biệt nhóm này với 
những nhóm khác, bởi vì tất cả trộn lẫn nhau bằng những bước chính 
xác như các nhóm giữa các biến chủng đang tồn tại chính xác nhất, tuy 
nhiên một bảng xếp loại tự nhiên hoặc ít nhất là một sự sắp đặt tự nhiên 


418 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


là có thể được. Chúng ta sẽ thấy điều này bằng cách quay sang sơ đồ, các 
chữ cái, từ A đến L, tượng trưng cho mười một chủng thuộc kỷ Silur, một 
số trong đó tạo ra những nhóm lớn gồm các con cháu đã biến đổi. Mỗi 
liên kết trung gian giữa mười một giống và bố mẹ ban đầu của chúng và 
mỗi liên kết trung gìan ở mỗi nhánh và nhánh phụ con cháu, có thể được 
cho là còn sống và các liên kết chính xác như những liên kết của các biến 
chủng tốt nhất. Trong trường hợp này hoàn toàn không thể đưa ra bắt 
kỳ định nghĩa nào mà nhờ đó có thể phân biệt một số thành viên của 
một vài nhóm với bố mẹ gần gũi hơn của chúng; hoặc những bố mẹ này 
với tổ tiên chưa biết hoặc cố xưa của chúng. Tuy vậy, sự sắp xếp tự nhiên 
trong sơ đỗ vẫn đúng; và theo nguyên lý di truyền, mọi cá thể có nguồn 
gốc từ A hoặc từ L sẽ có điều gì đó chung. Trong một cây chúng ta có thể 
chỉ rõ cành này hoặc cành kia, mặc dù ở chạc cây thực sự thì hai cành kết 
hợp và hoà chung với nhau. Như tôi đã nói, chúng ta không thể xác định 
vài nhóm; nhưng chúng ta có thể chọn ra những loại hoặc những đạng 
tượng trưng cho phân lớn các tính trạng của mỗi nhóm, dù lớn hay nhỏ, 
và như vậy đưa ra một ý tưởng chung về giá trị của sự khác nhau giữa 
chúng. Đây là điều mà chúng ta phải làm, nếu chúng ta đã từng thành 
công trong việc thu thập mọi đạng sinh vật trong bất kỳ lớp nào đã từng 
sống trong không gian và thời gian. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao 
giờ thành công trong việc làm một sự thu thập quá hoàn hảo: tuy vậy 
trong vài lớp, chúng ta đang đi theo hướng này; và ông Milne Edwards 
sau này khăng khăng một cách có căn cứ về tằm quan trọng to lớn của 
việc xem các loại, dù chúng ta có thể tách ra và định nghĩa những nhóm 
mà các loại đó thuộc vào được hay không. 

Cuối cùng, chúng ta đã thấy rằng chọn lọc tự nhiền, là kết quả của 
việc đầu tranh sinh tổn, gây ra tình trạng không thể tránh được là tuyệt 
chủng và phân ly tính trạng ở nhiều con cháu từ bố mẹ của một loài có 
ưu thế, điều này giải thích cho tính phổ biến và to lớn của các mỗi quan 
hệ giữa mọi sinh vật với nhau, đó là, tính phụ thuộc của nhóm dưới 
nhóm. Chúng ta có yếu tố con cháu trong việc xếp các cá thể của hai 
giỗng và của mọi lứa tuổi, mặc dù có những tính trạng chung, vào một 
loài; chúng ta dùng con cháu trong việc xép những biến chủng đã biết, 
dù chúng khác với bố mẹ của chúng, và tôi tin yêu tổ con cháu này che 


419 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


giâu dây liên kết mà các nhà tự nhiên học cố m cho được dưới cái tên 
Hệ thống Tự nhiên. Theo ý tưởng này, hệ thống tự nhiên là một bảng 
phả hệ về cách sắp xếp của nó, theo mức hoàn hảo tối đa mà nó có, với 
những mức độ khác nhau giữa con cháu từ một bố mẹ chung được thuật 
ngữ giống, họ, bộ... thể hiện, chúng ta có thể hiểu hệ xếp loại nào mà 
chúng ta buộc phải theo. Chúng ta có thể hiểu tại sao chúng ta đánh giá 
một số sự giỗng nhau cao hơn những cái khác; tại sao chúng ta được 
phép dùng những cơ quan vô dụng và thô sơ hoặc những quan trọng 
nhỏ nhặt khác; tại sao, khi so sánh một nhóm với một nhóm riêng biệt, 
chứng ta từ chối ngay những tính trạng thích nghi hoặc cùng chức và 
vẫn còn dùng cũng những tính trạng đó với những giới hạn trong cùng 
nhóm. Chúng ta có thể thấy rõ ràng các dạng sinh vật đã tuyệt chủng và 
đang sống có thể được nhóm với nhau trong một hệ thống lớn; và làm 
thế nào mà vài thành viên thuộc mỗi lớp liên kết với nhau bằng những 
môi quan hệ phân tán và phức tạp nhất. Có lẽ chúng ta sẽ khóng bao giờ 
thoát khỏi tình trạng rỗi rắm của mạng lưới các mối quan hệ giữa các 
thành viên thuộc bất kỳ một lớp nào; nhưng khi chúng ta có một đối 
tượng riêng biệt để quan sát và không trông mong vào những kế hoạch 
chưa biết của tạo hoá, chúng ta có thể hy vọng chắc chắn nhưng tiến 
triển chậm. 


Hình thái học 

Chúng ta đã thấy rằng những thành viên của cùng một lớp, không 
phụ thuộc vào tập quán của chúng, giống nhau ở kế hoạch chung về tổ 
chức. Sự giỗng nhau này thường được biểu lộ bằng thuật ngữ “sự thống 
nhất của loại” hoặc bằng cách nói rằng các bộ phận và các cơ quan ở các 
loài khác nhau thuộc một lớp thì tương đồng. Toàn bộ đề tài được bao 
hàm đưới cái tên chung là phôi thai học. Đây là bộ phận lý thú nhất của 
lịch sử tự nhiên và có thể nói là linh hỗn thực sự của nó. Có cái gì kỳ lạ 
hơn bàn tay của con người được tạo ra để nắm, hơn bàn chân trước của 
con chuột chủi trong việc đào đất, chân của con ngựa, mái chèo của cá 
heo, và cánh đơi, có lẽ tắt cả phải được cầu tạo theo cùng một kiểu và gồm 
cùng những xương, trong cùng vị trí tương quan? Geoffroy St. Hilaire đã 
khăng khăng một cách mạnh mẽ về tâm quan trọng cao của mỗi liên 


420 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


quan trong các cơ quan tương đồng: những bộ phận có thể thay đổi đến 
hầu như bắt kỳ mức độ nào về hình dạng và kích thước, và tuy rằng 
chúng thường vẫn còn liên kết với nhau trong cùng một bộ. Ví dụ, chúng 
ta không bao giờ tìm thẫy những xương bàn tay và xương cánh tay hoặc 
xương đùi và xương chân đổi chỗ cho nhau. Do vậy, những tên tương tự 
có thể đặt cho những xương tương tự ở các động vật khác nhau rất nhiều. 
Chúng ta thầy quy luật tương tự trong cầu tạo miệng của côn trùng: có gì 
khác hơn cái vòi rất đài của con sâu bướm nhân sư, cái vòi xếp lại kỳ lạ 
của con ong hoặc con rệp và cái hàm lớn của con bọ cánh cứng? - tuy 
những cơ quan này, phục vụ cho những mục đích khác nhau, chúng 
được tạo ra nhờ vô số sự biền đối của môi trên, xương hàm trên và hai cặp 
hàm dưới. Những quy luật tương tự điều khiển cầu tạo miệng và các chí 
của loài giáp xác. Đối với các hoa ở thực vật cũng như vậy. 

Không có gì vô vọng hơn khi cố giải thích sự giống nhau về kiểu 
cách này trong các thành viên thuộc cùng lớp bằng tính hữu dụng hoặc 
bằng học thuyết về các nguyên nhân cuối cùng. Sự vô vọng trong những 
cố gắng được Owen thừa nhận trong tác phẩm thú vị nhất của ông ta về 
Bàn chất của các chỉ. Theo quan điểm thông thường về sự sáng tạo độc lập 
của sinh vật, chúng ta chỉ có thể nói như vậy; - Tạo hoá muốn câu tạo 
từng động vật và thực vật như vậy. 

Cách giải thích theo lý thuyết về chợn lọc tự nhiên của những biến 
đối nhẹ kế tiếp nhau, - mỗi biến đối có lợi cho dạng sinh vật bị biến đối, 
nhưng thường tác động đến các bộ phận khác trong cơ thể nhờ sự tương 
quan về phát triển. Những thay đối có bản chất này, sẽ ít hoặc không có 
xu hướng thay đổi kiểu ban đầu hoặc hoán đổi các bộ phận. Xương của 
một chì phải ngắn lại và rộng ra đến bất kỳ mức độ nào, và dẫn dần được 
bọc trong màng dày để phụng sự như một cái vây và một bàn chân có 
màng phải có toàn bộ xương hoặc một vài xương, được kéo dài ra đến 
bắt kỳ mức độ nào và cái màng liên kết chúng dày lên tới bất kỳ mức độ 
nào, để phục vụ như một cái cánh: tuy rằng trong số lượng lớn những 
biến đối này sẽ không có xu hưởng biến đổi hệ thông xương hoặc mối 
liên hệ giữa các bộ phận. Nếu chúng ta giả định rằng tổ tiên cô xưa, hoặc 
có thể gọi là nguyên mẫu, của tất cả động vật có vú, có các chỉ được câu 
tạo theo mẫu chung đang tổn tại, dù chứng phục vụ cho mực đích gì, 


421 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


chúng ta có thể hiểu được ngay ý nghĩa rõ rằng của câu trúc tương tự của 
các chí cho toàn bộ lớp. Với miệng của côn trùng cũng vậy, chúng ta chỉ 
giả định rằng tổ tiên chung của chúng có một mồi trên, xương hàm trên 
và hai đôi xương hàm đưới, những bộ phận này có lẽ hình thành rất đơn 
giản; và rỏi thì chọn lọc tự nhiên sẽ giải thích cho sự phân ly vô hạn về 
cầu trúc và chức năng của mriệng côn trùng. Tuy vậy, có thể hiển được 
rằng kiểu chung mà một cơ quan trở nên không rõ ràng và cuỗi cùng thì 
biến mất, là nhờ việc teo đi và cơ bản là nhờ việc hoàn toàn khóng phát 
triển đầy đủ một số bộ phận, nhờ việc hàn gắn các bộ phận với nhau và 
nhờ việc nhân đôi hoặc nhân lên của các bộ phận khác, - những biến đổi 
mà chúng ta biết là trong giới hạn có thể được. Trong những mái chèo 
của thần lằn biển khổng lễ đã tuyệt chủng và trong miệng của một số 
con giáp xác có giác mút. Kiểu chung đường như cũng không rõ ràng 
như vậy trong một phạm vi nào đó. 

Có một ngành (nghiên cứu) khác thuộc vẫn đề này cũng kì lạ tương 
tự; đó là, so sánh không phải các bộ phận giỗng nhau của các thành viên 
khác nhau thuộc cùng một lớp mà là so sánh các bộ phận khác nhau của 
cùng cá thể. Hầu hết các nhà sinh lý học đều tin rằng xương sọ thì tương 
đồng với - nghĩa là tương ứng về số lượng và mối liên quan với - những 
phần cơ bản về số lượng của đốt sống. Chỉ trước và chỉ sau của mỗi 
thành viên của các lớp chân khớp và có xương sống thì tương đồng nhau 
một cách rõ ràng. Chúng ta thấy quy luật tương tự khi so sánh quai hàm 
phức tạp kỳ điệu với chân của loài giáp xác. Nó giống nhau như trong 
hầu hết các trường hợp, trong một loài hoa mối liên hệ giữa đài hoa, 
cánh hoa, nhị hoa và nhuy hoa như là những bộ phận mật thiết với 
nhau, điểu này là đễ hiểu theo quan điểm cho rằng chúng gồm các lá 
biến hình, được xếp theo hình chóp nón. Ở thực vật kỳ quái, chúng ta 
thường có được bằng chứng trực tiếp về khả năng của một cơ quan 
chuyển đổi thành cơ quan khác và chúng ta thực sự thấy ở loài giáp xác 
là phôi và nhiều động vật khác, và ở hoa, những cơ quan mà khi trưởng 
thành trở nên rất khác nhau, còn ở giai đoạn phát triển sớm thì giống 
nhau một cách chính xác. 

Những hiện tượng này không thể giải thích được theo quan điểm 
thông thường về tạo hoát Tại sao não bị bọc trong một cái hộp gồm nhiều 


422 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


mảnh xương như vậy và có hình đạng lạ thường như vậy? Như Owen 
đã nhận xét, cái lợi xuất phát từ việc tạo ra những phần riêng biệt trong 
việc nuôi con của động vật có vú, không có nghĩa sẽ giải thích cầu trúc 
tương tự ở xương sọ của chim. Tại sao những xương tương tự được tạo ra 
khi hình thành cánh và chân đơi, chúng được dùng với những mục đích 
hoàn toàn khác nhau? Tại sao một con giáp xác có một cái miệng rất 
phức tạp câu tạo từ nhiêu bộ phận như vậy thường có ít chân hơn; hoặc 
ngược lại, những con giáp xác mà có nhiều chân thì có miệng đơn giản 
hơn? Tại sao những đài hoa, cánh hoa, nhị hoa và nhuy hoa trong bất kỳ 
một cái hoa đơn độc nào, mặc dù thích hợp với nhiều mục đích như vậy, 
tất cả lại được câu trúc theo cùng một kiểu? 

Theo lý thuyết chọn lọc tự nhiên, chúng ta có thế trả lời thoả mãn 
những câu hỏi này. Ở động vật có xương sống, chúng ta thấy một loạt 
đốt sống nội tạng có những mẫu và phần phụ; ở động vật chân đốt, 
chúng ta thấy cơ thể được phân thành nhiều đoạn, mang những phần 
phụ bên ngoài; và ở thực vật có hoa, chúng ta thấy một loạt những vòng 
xoắn kế tiếp nhau của lá. Một sự lặp lại vô định của bộ phận hoặc cơ 
quan là đặc điểm hay pặp (như Owen đã quan sát) của tất cả các dạng 
sinh vật thấp hoặc ít biến đổi; vì vậy chúng ta có thể để tin rằng tổ tiên 
chung chưa biết của động vật có xương sống có nhiều xương sống; tổ 
tiên chung chưa biết của ngành có khớp, có nhiều đốt; và tổ tiên chung 
chưa biết của thực vật có hoa, có nhiều vòng xoắn của lá. Ban đầu chúng 
ta thấy nhiều bộ phận lặp lại nhiều lẫn là rõ ràng có khả năng biến đối về 
số lượng và cấu trúc; như vậy thì nó hoàn toàn có thể là chọn lọc tự 
nhiên, trong điễn tiễn biển đối liên tục lâu đài, đã chiếm một con số nào 
đó về các yêu tố căn bản tương tự ban đầu, nhiều lần lặp lại, làm cho 
chúng thích nghi với những mục đích phản tán nhất. Và vì toàn bộ số 
lượng biến đổi được những bước kế tiếp nhỏ nhặt tác động, chúng ta 
không cần ngạc nhiên lúc phát hiện trong những bộ phận hoặc những 
cơ quan như vậy một mức độ nào đó của sự giống nhau, được giữ lại 
nhờ nguyên lý di truyền mạnh mẽ. 

Trong lớp lớn của động vật thân mềm, mặc dù chúng ta có thể làm 
cho những bộ phận của một loài trở nên tương đồng với những loài khác 
và loài riêng biệt, chúng ta có thể chỉ ra, nhưng ít sự tương đồng theo 


425 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


từng chuỗi; nghĩa là, chúng ta ít có thể nói rằng một bộ phận hoặc một cơ 
quan là tương đẳng với bộ phận hoặc cơ quan khác trong cùng một cá 
thể. Và chúng ta có thể hiểu hiện tượng này, đối với động vật thân mềm, 
thậm chí ở những cá thể thắp nhất trong lớp này, chúng ta không thể tìm 
thấy gắn như quá nhiều sự lặp lại vô định của bắt kỳ bộ phận nào như 
chúng ta thấy trong những lớp lớn khác của giới động vật và thực vật. 

Các nhà tự nhiên học thường nói xương sọ là một hình thức của 
xương sống biến hình, hàm của con cua là chân biến hình; nhị hoa và 
nhuy hoa là những cái lá biến hình; nhưng những trường hợp này có lẽ 
đúng hơn, như Gs. Huxley đã nhắc nhở, là nói cả xương sọ và xương đốt 
sống, cả hàm và chân v.v... - như là những bộ phận được biến hình, 
không phải từ cái này thành cái kia mà từ một số yếu tổ chung. Tuy 
nhiên, những nhà tự nhiêr: học dùng ngôn ngư như vậy chỉ theo nghĩa 
biến hình: chúng cách xa nhau về nghĩa trong suốt một thời gian dài 
truyền cho con cháu, những cơ quan ban sơ - đốt sống trong trường hợp 
này và chân trong trường hợp kia - thực sự đã bị biến đổi thành xương sọ 
hoặc xương hàm. Tuy nhiên, sự xuất hiện một biến đổi có bản chất như 
thế này quá mạnh đến nỗi những nhà tự nhiên học hầu như không 
tránh dùng ngôn ngữ có ý nghĩa rõ ràng này. Theo quan điểm của tôi 
những thuật ngữ này có thể được dùng theo nghĩa đen; và hiện tượng 
kỳ lạ được giải thích, ví dụ như, xương hàm của một con cua giữ lại vô số 
tính trạng, mà chúng giữ lại qua di truyền, nêu chúng thực sự biến hình 
trong suốt thời gian dài truyền cho con cháu từ những cái chân thực thụ, 
hoặc từ một số phần phụ đơn giản 


Phối thai học 

Người ta thường nhận xét một cách ngẫu nhiên rằng một số cơ quan 
của cá thể, mà khi trưởng thành thì chúng trở nên rất khác và phục vụ 
cho những mục đích khác nhau, thì giỗng nhau một cách chính xác khi 
còn là bào thai. Bào thai của những động vật riêng biệt thuộc cùng một 
lớp cũng vậy, thường giống nhau một cách kỳ lạ: người ta không thể đưa 
ra những bằng chứng tốt nhất về việc này, hơn một trường hợp nà 
Agassiz nêu ra, đó là, đã quên giấy chứng nhận bào thai của một số động 
vật có xương sống, ông ta bây giờ không thể nói nó thuộc động vật có 


424 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


vú, chim, hay bò sát. Những âu trùng hình giun của sâu bướm, ruổi, bọ 
cánh cứng v.v... giống nhau một cách gần gũi hơn so với những côn 
trùng trưởng thành nhiều; nhưng trong trường hợp những ấu trùng, bào 
thai là hoạt động và thích nghi theo những dòng đời đặc biệt. Một dẫu 
tích của quy luật sự giống nhau trong thời gian bào thai, đôi khi kéo dài 
đến tuổi xế chiều: như vậy những con chìm thuộc cùng một chủng hoặc 
ở những chủng có quan hệ gần gũi, thường giống nhau ở bộ lông thứ 
nhất và thứ hai; chúng ta cũng thấy ở những lông có chấm trong nhóm 
chim hét. Trong nhóm mèo, hầu hết các chủng có văn hoặc chấm; và 
những vằn này phân biệt để đàng với con thú con của sư tử. Thỉnh 
thoảng mặc đù hiểm khi, chúng ta thấy một số dấu tích thuộc loại này ở 
thực vật: do vậy mà những lá non của cây kim tước, và những lá đầu tiên 
của cây bổ kết ba gai (phụllodineous acaceas) có hình lông chim hoặc được 
chia như lá bình thường của cây họ đậu. 

Những điểm về cấu trúc, trong đó bào thai của những động vật 
thuộc cùng lớp rất khác nhau thì lại giống nhau, thường không có liên 
quan trực tiếp với điều kiện sống. Ví dụ, chúng ta không thể giả định 
rằng trong phôi của động vật có xương sống, uỗn cuộn kỳ lạ - giống như 
đường đi của động mạch gần khe mang cá có liên quan với những điều 
kiện tương tự - ở động vật còn non được nuôi dưỡng trong dạ con của 
mẹ nó, trong trứng của chỉm nở trong tổ và trong trứng ếch đưới nước. 
Chúng ta không có lý do gì để n những mối liên hệ như vậy hơn chúng 
ta phải tin rằng những xương tương tự ở bàn tay con người, cánh của 
con đơi và vây cá heo có liên quan với điều kiện sống tương tự. Không ai 
sẽ cho rằng những đường sọc trên con sư tử, hoặc những điểm trên chim 
két nhỏ, có hữu ích gì cho những động vật này hoặc có liên quan gì với 
những điều kiện sống mà chúng tiếp xức. 

Tuy nhiên, trường hợp này sẽ khác đi khi một động vật trong bất kỳ 
giai đoạn nào của bào thai mà hoạt động và phải tự lo liệu cho chính 
mình. Giai đoạn hoạt động có thể đến sớm hay muộn trong cuộc đời; 
nhưng bất kỳ khi nào nó đến, sự thích nghỉ của ấu trùng với điều kiện 
sống cũng hoàn hảo như trong thời kỳ trưởng thành. Từ những thích 
nghỉ đặc biệt như vậy, sự giống nhau của âu trùng hoặc phôi họat động 
của những động vật có liên quan đôi khí bị mờ đi nhiều; và có thể đưa ra 


425 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


những trường hợp của âu trùng của hai loài hoặc của hai nhóm loài, khác 
nhau nhiều hoặc thậm chí còn khác biệt hơn nữa so với bỗ mẹ trưởng 
thành của chúng. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, âu trùng, mặc 
đù ở đạng hoạt động, vẫn tuân theo một cách chặt chẽ ít hoặc nhiều quy 
luật giống nhau trong thời kỳ bào thai chung. Loài chân tơ là một ví dụ 
tốt về điều này: thậm chí ngài Cuvier nổi tiếng đã không chấp nhận rằng 
con hàu, chắc chắn là loài giáp xác; nhưng nhìn qua âu trùng thì đây là 
một trường hợp không thể sai lầm được. Như vậy một lần nữa hai ngành 
chính của loài chân tơ, cỏ cuống và không cuống, có hình dáng bên 
ngoài rất khác nhau, có ấu trùng trong mọợi giai đoạn chỉ vừa đủ để có 
thể phân biệt. 

Bào thai trong quá trình phát triển thường gia tăng sự tổ chức: tôi 
đùng cách biểu đạt này, mặc dù tôi biết rằng hâu như không thể định 
nghĩa một cách rõ ràng tổ chức thấp hơn hoặc cao hơn nghĩa là gì. 
Nhưng không ai có thể sẽ không thống nhất rằng tổ chức của con bướm 
là cao hơn của con sâu bướm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp 
những động vật trưởng thành thường được xem là thấp hơn ấu trùng, 
như một số loài giáp xác ký sinh. Quay lại với loài chân tơ, âu trùng trong 
giai đoạn đầu có ba đôi chân, một mắt đơn rất đơn giản và một cái miệng 
có hình vòi, chúng nuôi đường phần lớn những cơ quan này bởi vì 
chúng tăng kích thước rất nhanh. Trong giai đoạn hai, có tên là giai đoạn 
nhộng của bướm, chúng có sáu đôi chân để bơi có cầu trúc đẹp, một đôi 
mắt kép rất tuyệt điệu và những cái râu cực kỳ phức tạp; nhưng chúng 
có một cái miệng không hoàn hảo và khép lại, và không thể nuôi đưỡng: 
chức năng của chúng trong giai đoạn này là, m kiếm nhờ những cơ 
quan cảm giác đã phát triển tốt, và tiếp cận nhờ khả năng bơi tích cực, 
một nơi thích hợp để gắn mình ở đó và trải qua sự biến hình cuối cùng. 
Khi hoàn tất việc này, chúng ổn định cuộc sống, những chân của chúng 
giờ đây biến thành những cơ quan có thể cảm nắm; một lần nữa chúng 
lại có một cái miệng có cầu trúc tốt; nhưng chúng không có râu và hai 
con mắt của chúng giờ lại biến trở lại thành một dấu vết con mắt rất đơn 
giản, mắt đơn, nhỏ. Trong trạng thái hoàn tật và cuối cùng này, loài chân 
tơ có thể được xem như có câu tạo hoặc cao hơn hoặc thập hơn trong giai 
đoạn ấu trùng. Nhưng ở một số chủng ấu trùng trở nên phát triển hoặc 


426 


Mỗi quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


thành động vật lưỡng tính có cấu trúc bình thường, hoặc thành cái mà 
tôi gọi là những con đực bù: và trong những con đực bù, sự phát triển 
chắc chắn là thụt lùi; đối với con đực chỉ là một cái bao bố, sống một giai 
đoạn ngắn và thiếu miệng, đạ dày, hoặc cơ quan quan trọng khác ngoại 
trừ cơ quan sinh sản. 

Chúng ta rất quen với sự khác biệt về cầu trúc giữa phôi và trưởng 
thành, và tương tự như vậy một sự giếng nhau gần gũi trong những 
phói của những động vật rất khác nhau trong cùng một lớp mà chúng ta 
phải được phép xem xét những hiện tượng này như là sự bất ngờ cẦn 
thiết trong một số cách phát triển. Nhưng không có lý do rõ ràng tại sao, 
ví dụ, cánh của một con đơi, vây của một con cá heo, không được phác 
họa với các bộ phận khác theo tỉ lệ thích hợp ngay khi bất kỳ câu trúc 
nào có thể thấy được trong bào thai. Và trong một số nhóm động vật và 
trong một số thành viên của nhóm khác, phôi không khác nhiều với 
đạng trưởng thành ở bất kỳ giai đoạn nào: như vậy Owen đã lưu ý về 
con mực, “không có biến hình; tính trạng chân đầu biểu hiện lâu trước 
khi các bộ phận của phối hoàn tât”; và một lần nữa ở con nhện,“không 
có gì xứng đáng được gọi là biến hình.” Âu trùng của côn trùng, dù thích 
nghi với những tập quán hoạt động và phân tán nhất hoặc hoàn toàn 
không hoạt động, được bố mẹ nuôi dưỡng và đặt vào giữa chất dinh 
đưỡng thích hợp, tuy vậy gần như toàn bộ trải qua một giai đoạn giống 
như giun giống nhau, nhưng trong một số ít trường hợp, như của rệp 
vừng, nều chúng ta xem những bức vẽ tuyệt vời của Gs. Huxley về sự 
phát triển của côn trùng, chúng ta không thấy vết tích của giai đoạn 
đạngcon giun. 

Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể giải thích một số hiện tượng này 
trong phôi thai học, - đó là sự khác biệt rất chung nhưng không phổ biến 
trong cầu trúc giữa bào thai và dạng trưởng thành; - trong số những bộ 
phận của cùng bào thai cá thể, cuối cùng trở thành rất khác biệt và phục 
vụ cho nhiều mục đích phân tán, trong giai đoạn phát triển sớm thì 
giống nhau; - trong số những phôi của các loài khác nhau cùng thuộc 
một lớp chúng giỗng nhau chung nhưng không phổ biến; - trong sế 
những câu trúc của bào thai không có liên quan gần gũi với điều kiện 
sống, ngoại trừ khi bào thai trở nên hoạt động ở bắt kỳ giai đoạn nào của 


427 


NGUÔỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đời sông và phải tự lo liệu; - trong số những bào thai rõ ràng đôi khi có tổ 
chức cao hơn những động vật trưởng thành, mà nó phát triển thành 
những động vật đó. Tôi tin rằng tất cả những hiện tượng này có thể 
được giải thích như sau, theo quan điểm dòng đõi có biến đổi. 

Người ta thường cho rằng, có lẽ từ việc các quái thai thường tác 
động tới bào thai ở giai đoạn rất sớm, rằng những biến đổi nhẹ cần xuất 
hiện ở giai đoạn sớm tương đương. Nhưng chúng ta có ít bằng chứng về 
vẫn đề này - thật ra bằng chứng thực sự chỉ ra hướng khác; bởi vì ai cũng 
biết rằng những người chăn nuôi gìa súc, ngựa và các động vật làm cảnh 
khác nhau không thể nói một cách khẳng định, cho đến sau khí động vật 
sinh nở một thời gian, công lao của nó hoặc hình dạng của nó cuối cùng 
sẽ bày ra, chúng ta thấy điểu này một cách rõ ràng ở con của chính 
chúng ta; chúng ta không thể nói đứa trẻ sẽ cao hay sẽ thấp, hoặc đặc 
điểm chính xác gì của nó sẽ có. Vấn để không phải! ở chỗ, biến đối nào 
gây ra vào lúc nào trong cuộc đời, mà ở chỗ ở giai đọan nào thì chúng 
bộc lộ hoàn toàn. Nguyên nhân có thể tác động và tôi tin là thường tác 
động, thậm chí khi phôi được thành lập; và biến đối có thể do yêu tổ 
sinh đục nam và nữ bị những điều kiện mà hoặc bố mẹ hoặc tổ tiên 
chúng tiếp xúc tác động. Tuy vậy, một tác động như vậy, trong giai đoạn 
rất sớm, thậm chí trước khí tạo thành phôi, có thể xuất hiện muộn trong 
đời; ví như một bệnh đi truyền, xuất hiện chỉ trong tuổi già, truyền cho 
con từ yếu tô sình sản của bố hoặc mẹ. Hoặc một lần nữa, như là sừng 
của gia súc lai giếng bị tác động bởi hình đáng sừng của bố hoặc mẹ. Vì 
sức khoẻ của một động vật rất non, khi nó còn trong đạ con của mẹ hoặc 
ở dạng trứng, hoặc khi nó được bỗ mẹ nuôi dưỡng và bảo vệ, phải là 
hoàn toàn không quan trọng dù phản lớn những tính trạng của nó có 
chiếm được hoàn toàn ở giai đoạn sớm hay muộn trong cuộc đời hay 
không. Ví dụ như nó không quan trọng cho một con chim có được thức 
ăn tốt nhất nhờ có mỏ đài, đù người ta cho rằng một cái mỏ có chiều đài 
đặc biệt hay không khi nó được bỗ mẹ nuôi dưỡng. Do vậy, tôi kết luận, 
rằng điều đó hoàn toàn có thể, rằng mỗi biến đổi trong nhiều biến đổi kế 
tiếp nhau, nhờ đó mỗi loài có được cấu trúc hiện tại, có thể xảy ra sau đó 
ở giai đoạn muộn trong cuộc đời; và một số bảng chứng trực tiếp từ động 
vật thuần hoá của chúng ta ủng hộ quan điểm này. Nhưng trong những 


428 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


trường hợp khác hoàn toàn có thể là mỗi biến đổi kế tiếp nhau, hoặc 
phân lớn chúng, có thể xuất hiện ở giai đoạn cực kỳ sớm. 

Tôi đã nói trong chương đầu tiên, rằng có một số bằng chứng lam 
cho nó có thể, rằng ở bát kể tuổi nào, bất kỳ một biến đổi nào xuất hiện 
lần đầu tiên ở bố mẹ, nó có xu hướng xuất hiện trở lại ở tuổi tương ứng ở 
con cái. Một số biến đổi có thể chỉ xuất hiện ở tuổi tương ứng, ví dụ, 
những tính khác thường ở sân bướm, cái kén tăm hoặc tình trạng thành 
trùng của con tằm; hoặc lại là, ở sừng của gia súc hầu như trưởng thành. 
Nhưng hơn cả điều này, những biến dị mà xuất hiện sớm hoặc muộn 
trong đời, tắt cả chúng ta có thể thấy, có xu hướng xuất hiện ở tuổi tương 
ứng ở con cái và bố mẹ. Tôi không hề có ý cho rằng đây là trường hợp 
lúc nào cũng vậy; và tôi có thể đưa ra nhiều trường hợp biến đị tốt (lẤy từ 
này theo nghĩa rộng nhất) xảy ra sau đó ở con cái thì ở tuổi sớm hơn so 
với bố mẹ. 

Hai nguyên lý này, nếu chấp nhận sự thật về nó thì tôi tin sẽ giải thích 
mọi hiện tượng chủ đạo đặc hiệu nói trên trong phối thai học. Nhưng 
trước hết chúng ta hãy xem một it trường hợp tương tự trong các biến 
chủng trong nhà. Một số tác giả đã viết về chó, xác nhận rằng chó săn thỏ 
và chó bun, mặc đù xem ra quá khác nhau, thực sự là những biễn chủng 
có quan hệ gần gũi với nhau nhất, và có nguồn góc từ cùng dòng hoang 
đại; do đó tôi tò mò xem những con chó con của chúng khác nhau nhiều 
như thể nào: những người chăn nuối súc vật nói với tôi rằng chúng khác 
nhau nhiều như bố mẹ chúng và xét đoán bằng mắt, mọi trường hợp đều 
như vậy; nhưng bằng cách đo lường thực sự những con chó già và những 
con chó con sáu ngày của chúng, tôi thấy rằng những con chó con không 
hoàn toàn thu được đầy đủ những khác biệt. Vì vậy, một lần nữa người ta 
nói với tôi rằng những con ngựa con của ngựa kéo xe và ngựa đua khác 
nhau nhiều khi chúng trưởng thành; và điều này làm tôi rất ngạc nhiên, 
bởi vì tôi nghĩ có thể là sự khác nhau giữa hai nòi hoàn toàn do sự chọn lọc 
khi thuần hoá gây ra; nhưng đo lường cẩn thận con mẹ và ngựa non bà 
ngày của ngựa kéo xe và ngựa đua, tôi thấy rằng những con ngựa non 
không có nghĩa là có được đầy đủ sự khác nhau cân xứng. 

Những điều sau đây là bằng chứng làm cho tôi kết luận rằng một số 
nòi bổ câu nhà có nguồn gốc từ một loài hoang đại. Tôi đã so sánh những 


429 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


con bồ câu non của nhiều nồi khác nhau, trong vòng mười hai giờ sau 
khi nở trứng, tôi đo cần thận các tỉ lệ (nhưng sẽ không đưa những chỉ tết 
ra ở đây) của mỏ, chiều rộng của miệng, chiều đài của mũi và của mí mắt, 
kích thước của bàn chân và chiều dài của đùi ở nòi hoang đại, bổ câu to 
diều, bỗổ cầu đuôi quạt, bổ câu gộc, bổ câu có ngạnh, bổ câu rồng, bể câu 
đưa thư, và bổ câu nhào lộn. Bây giờ, một số nòi chim này, khi trưởng 
thành, khác nhau quá kỳ lạ về chiều dài và hình đạng của mỏ chỉm đến 
nỗi, tôi không hoài nghi về điều này, chúng được xếp là những giống 
riêng biệt, nêu chúng sinh sản trong tự nhiên. Nhưng khi những con 
chim non chưa rời tổ của một số nòi này được đặt trong một dãy, mặc dù 
có thể phân biệt hầu hết chúng với nhau, tuy vậy những sự khác nhau 
cân xứng về những điểm đặc hiệu nói trên là ít hơn không gì sánh nổi so 
với những con chim trưởng thành. Một số điểm đặc trưng trong sự khác 
biệt, ví dụ, chiều rộng của miệng không thể phát hiện ở những con còn 
non. Nhưng có một ngoại lệ đáng lưu ý cho quy luật này, những con bô 
câu nhào lộn mặt ngắn còn non khác với bổ câu núi hoang đại còn non, ở 
mọi tỉ lệ của nó, hầu như chỉnh xác nhiều như ở trạng thái trưởng thành. 

Hai nguyên lý đã nói ở trên, đối với tôi, dường như để giải thích 
những hiện tượng này trong giai đoạn sau của bào thai các biến chủng 
nuôi trong nhà của chúng ta. Người sành ngựa chọn ngựa, chó và bổ câu 
của họ, để gây giống, khi chứng gần trưởng thành: chúng không khác 
nhau dù những cấu trúc và phẩm chất muốn có sớm hay muộn trong đời, 
nêu động vật đã trưởng thành có những cái đó. Và những trường hợp 
được đưa ra, đặc biệt hơn là những trường hợp của bô câu, dường như 
cho thấy rằng sự khác nhau Hêu biểu mà tạo giá trị cho mỗi nòi và nhờ sự 
chọn lọc nhân tạo tích luỹ chúng, thường không xuất hiện lần đầu lúc tuổi 
còn non và được truyền chơ con cháu ở giai đoạn không quá non tương 
ứng. Nhưng trong trường hợp bỏ câu nhào lộn mặt ngắn, mà đòi hỏi mười 
hai giờ để có tỉ lệ thích hợp, chứng tỏ rằng đây không phải là quy luật phổ 
biến; bởi vì ở đây sự khác nhau tiêu biểu phải hoặc xảy ra ở giai đoạn sớm 
hơn bình thường hoặc, nêu không như vậy, sự khác nhau phải được 
truyền lại, không phải ở giai đoạn tương ứng mà ở giai đoạn sớm hơn. 

Bây giờ, chúng ta hãy áp dụng những hiện tượng này và hai nguyên 
lý nói trên—=mà sau này, mặc dù không chứng minh là đúng nhưng có 


450 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


thể được cho thấy ở mức độ nào đó là đúng - cho các loài trong tự nhiên. 
Chúng ta hãy lấy giống chim, theo lý thuyết của tôi có nguồn gốc từ một 
số loài bỗ mẹ, và trong đó có vài loài mới đã biến đổi qua chọn lọc tự 
nhiên theo những tập quán đa dạng của chúng. Rồi thì, từ những biến 
đối nhỏ nhặt kế tiếp nhau xảy ra ở giai đoạn muộn hơn, và được di 
truyền ở tuổi tương ứng, những con non của loài mới thuộc về giống của 
những loài giả định của chúng ta, sẽ biểu hiện xu hướng giống nhau gần 
gũi hơn so với những con trưởng thành, giỗng như chúng ta đã thấy 
trong trường hợp những con bổ câu. Chúng ta có thể mở rộng quan 
điểm này cho toàn bộ các họ hoặc thậm chí các lớp. Ví dụ, chân trước 
phụng sự như những cái chân ở loài bỗ mẹ, qua thời gian đài biến đổi, ở 
một con cháu chúng thích nghỉ, hoạt động như những cái tay, ở con 
khác thì như những mái chèo, ở con khác thì như đôi cánh; và theo hai 
nguyên lý trên - đó là mỗi biến đổi Hiếp theo xảy ra ở giai đoạn hơi muộn 
hơn và được di truyền ở giai đoạn muộn tương ứng - chân trước trong 
bào thai của một số con cháu của loài bố mẹ hãy còn giống nhau một 
cách gần gũi, bởi vì chúng sẽ không biến đối. Nhưng trong mỗi cá thể 
của loài mới, chân trước của bào thai sẽ rất khác với chân trước của động 
vật trưởng thành; các chi của động vật trưởng thành trải qua nhiều biến 
đổi ở giai đoạn hơi muộn, và như vậy biễn thành tay, mái chèo hay 
những đôi cánh. Dù việc tập luyện trong thời gian dài hoặc việc sử dụng 
một tay và không sử dụng tay kia, có thể ảnh hưởng lên một cơ quan, 
nhưng ảnh hưởng như thế chủ yếu tác động lên những động vật trưởng 
thành, chúng đã đạt đến khả năng hoạt động hết mức và đã có được 
CUỘC sông của chính nó; và những tác động tạo ra sẽ được di truyền ở 
tuổi trưởng thành tương ứng. Trái lại, những con non không biến đổi 
hoặc biến đổi ở mức độ ít hơn, nhờ việc sử dụng và không sử dụng. 
Trong một số trường hợp những bước biến đối kế tiếp xảy ra, do 
những nguyên nhân mà chúng ta hoàn toàn không biết, ở gìai đoạn rất 
sớm trong cuộc đời, hoặc mỗi bước phải được đi truyền ở giai đoạn sớm 
hơn giai đoạn mà chúng xuất hiện lần đầu tiên. Trong cả hai trường 
hợp (như với trường hợp của bổ câu nhào lộn mặt ngắn) bào thai hoặc 
những con còn non giống nhau một cách gần gũi với những bố mẹ đã 
trưởng thành. Chúng ta đã thấy đây là quy luật phát triển trong một số 


451 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


toàn bộ các nhóm động vật, như ở con mực và con nhện và ở một ít 
thành viên trong lớp côn trùng lớn, như ở rệp vừng. Xét về nguyên 
nhân cuối cùng của những con còn non trong những trường hợp này 
không trải qua bất kỳ sự biên hình nào, hoặc bố mẹ chúng giống nhau 
một cách gần gũi ở giai đoạn sớm nhất, chúng ta có thể thấy rằng điều 
này dẫn đến hai việc bất ngờ như sau; thứ nhất, từ những con còn non, 
trong quá trình biến đổi lên nhiều thể hệ, đã tạo cho chính chúng mong 
muốn phát triển œ giai đoạn rất sớm, và thứ hai, do việc tuân theo một 
cách chính xác những tập quán sống của bố mẹ; trong trường hợp này, 
điều đó không thể thiếu cho sự tổn tại của loài nền những con còn non 
phải được biến đổi ở giai đoạn rất sớm giống bỗ mẹ chúng, theo tập 
quán tương tự của chúng. Tuy nhiên, một số cách giải thích thêm nữa 
vẻ việc phôi không trải qua bất kỳ sự biến hình nào có lẽ là điều kiện tất 
yêu. Nếu ngược lại, nó có ích cho những con còn non trong việc tuân 
thec những tập quán sống khác với tập quán của bố mẹ ở mức độ nào 
đó và như vậy được câu trúc theo kiểu hơi khác hơn, vậy thì, thao 
nguyên lý di truyền ở tuổi thích hợp, những con còn non hoạt động 
hoặc âu trùng phải dễ dàng được chọn lọc tự nhiên trao cho những tập 
quán khác với bất kỳ mức độ có thể hiểu được của bố mẹ chúng. 
Những khác biệt như thể, cũng phải trở nên có liên quan với những 
giai đoạn kế Hiếp nhau trong phát triển; do vậy âu trùng, trong giai 
đoạn đầu, phải rất khác với âu trùng ở giai đoạn hai, như chúng ta thấy 
trường hợp của loài chân tơ. Con trưởng thành trở nên thích hợp với 
chỗ ở hoặc những tập quán, trong đó cơ quan vận chuyển hoặc cảm 
giác V.V... trở nên vô dụng; và trong trường hợp này người ta nói sự 
biến hình cuối cùng là đi thụt lài. 

Như mọi sinh vật, đã tuyệt chủng và đang tồn tại, đã từng sống trên 
quả đất này phải được xếp với nhau, và bởi vì tất cả được gắn kết sự thay 
đổi dần dần từ hạng thái này sang trạng thái kia tốt nhất, sự sắp xếp duy 
nhất có thể có, tốt nhất hoặc thực ra, nếu sự thu thập của chúng ta là gần 
hoàn hảo, là phả hệ. Những con cháu theo quan điểm của tôi là mối liên 
hệ bị che giẫu mà những nhà tự nhiên học đang tìm kiếm đưới thuật ngữ 
của hệ tự nhiên. Theo quan điểm này, chúng ta có thể hiểu vẫn đẻ đó là 
như thế nào khi trong mắt của hầu hết các nhà tự nhiên học, câu trúc của 


4152 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thế: hình thái học: phôi thai học... 


bào thai thậm chí còn quan trọng cho việc xếp loại hơn cả của những con 
đã trưởng thành. Bởi vì bào thai là động vật trong tình trạng ít bị biến đổi 
hơn và tới một chừng mực mà chúng để lộ ra cầu trúc của tổ tiên. Trong 
hai nhóm động vật tuy chúng hiện tại có thể khác nhau nhiều về câu tạo 
và tập quán, nếu chúng đã qua cùng những giai đoạn trong bào thai 
hoặc tương tự, chúng ta có thể cảm thầy chắc chắn rằng cả hai có nguồn 
gốc từ cùng bố mẹ hoặc bố mẹ gần như giống nhau và do đó chúng có 
quan hệ với nhau ở mức gần gũi đó. Như vậy, tính cộng đồng trong cầu 
trúc bào thai biểu lộ tính cộng đồng của con cháu. Nó sẽ biểu lộ tính 
cộng đồng này của con cháu, tuy nhiên nhiều cầu trúc ở con trưởng 
thành có thể được biến đổi và mờ đi; ví dụ, chúng ta thấy rằng người ta 
có thể nhận ra ngay loài chân tơ nhờ âu trùng của chúng giống như 
thuộc về lớp lớn của giáp xác. Khi trạng thái bào thai của mỗi loài và 
nhóm loài cho chúng ta thấy một phân cầu trúc của tổ tiên xa xưa ít biến 
đối của chúng, chúng ta có thể rõ ràng thấy tại sao những dạng sinh vật 
cổ xưa và đã tuyệt chủng phải giống với những bào thai của con cháu 
chúng, - những loài đang tổn tại của chúng ta. Agassiz tin rằng đây là 
một quy luật của tự nhiên; nhưng tôi buộc phải thú nhận rằng tôi chỉ hy 
vọng thấy quy luật sau này được chứng minh là đúng. Người ta có thể 
chứng mình nó đúng chỉ trong những trường hợp trong đó trạng thái cổ 
xưa, giờ đây giả sử được tượng trưng trong nhiều bào thai không bị phá 
huỷ hoàn toàn, hoặc do những biến đổi kế tiếp nhau qua quá trình biến 
đối dài xảy ra ở tuổi rất sớm hoặc do những biến đổi được đi truyền ở 
giai đoạn sớm hơn lúc chúng xuất hiện lần đầu. Cũng phải ghỉ nhớ, rằng 
quy luật về sự giếng nhau của các đạng sinh vật cổ xưa cho những giai 
đoạn bào thai của các sinh vật hiện nay có thể đúng nhưng tuy vậy, do 
những bản ghi phả hệ không trải dài đủ về trước, có thể không đủ khả 
năng thuyết minh trong một thời gian đài hoặc mãi mãi. 

Do vậy, với tôi có vẻ là, những hiện tượng chủ yếu trong phôi thai 
học, mà tầm quan trọng không thua kém hiện tượng trong lịch sử tự 
nhiên, được giải thích theo nguyên lý của sự biến đổi nhỏ nhặt thì không 
xuất hiện, ở nhiều con cháu từ một số tổ tiên cổ xưa, ở giai đoạn rất sớm 
trong đời, mặc dù có lẽ gây ra ở giai đoạn sớm nhất và được di truyền ở 
giai đoạn không phải sớm tương ứng. Phôi thai học tăng sự chú ý rất lớn, 


4öð 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


khi chúng ta nhìn bào thai như nhìn một bức tranh, nhiều ít mơ hồ, về 
bố mẹ chung của mỗi lớp lớn động vật. 


Những cơ quan thô sơ, bị teo hoặc không phát triển 

Những cơ quan hoặc bộ phận trong tình trạng kỳ lạ này, mang đấu 
hiệu của sự vô ích, rất hay gặp trong tự nhiên. Ví dụ, vú thô sơ rất hay 
gặp ở những con đực của động vật có vú: tôi đoán chừng rằng “cánh pha 
tạp” của chim có thể được xem là một ngón tay ở tình trạng thô sơ; ở 
nhiễu loài rắn một thuỳ của phổi trong tình trạng thô sơ, ở những loài 
rắn khác có những cơ quan chưa phát triển đầy đủ ở khung chậu và chí 
sau. Một số trường hợp thì những cơ quan thô sơ cực kỳ lạ lùng, ví dụ, có 
răng ở cá voi còn bào thai, mà khi lớn lên thì không có răng trong đầu 
chúng và răng không cất qua lợi nằm trong hàm trên của thú con chưa 
sinh. Thậm chí người ta phát biểu trong những tài liệu có thể làm căn cứ 
tin cậy rằng những cơ quan chưa phát triển đầy đủ của răng có thể được 
phát hiện trong mỏ của một số bào thai chim. Không có gì rõ ràng hơn 
việc cánh được tạo ra để bay tuy vậy chúng ta thấy cánh bị giảm kích 
thước đi nhiều đến mức hoàn toàn không thể bay được ở nhiều côn 
trùng và không hiểm trường hợp cánh được hàn chắc chắn với nhaul 

Ý nghĩa của các cơ quan thô sơ thường là hoàn toàn không thể nhằm 
được: ví dụ những con bọ cánh cứng thuộc cùng giống (và thậm chí 
cùng loài) giỗng nhau gần gũi nhất về mọi mặt, trong đó có con sẽ có 
những cái cánh có kích cỡ đầy đủ, và con khác chỉ là cơ quan chưa phát 
triển đầy đủ của cái màng; ở đây không thể nghi ngờ, rằng cơ quan chưa 
phát triển đầy đủ tượng trưng cho các cánh. Những cơ quan thô sơ đôi 
khi giữ lại tiềm năng của chúng và chỉ là không phát triển mà thôi: đây 
có vẻ là trường hợp của những cái vú của con đực thuộc động vật có vú, 
nhiều trường hợp trong hồ sơ của những cơ quan này đã phát triển rất 
tốt ở những con đực đã phát triển đây đủ và có tiết sữa. Cũng lại là có 
bốn núm vú phát triển bình thường và hai đầu vú thô sơ trong vú động 
vật của chủng bò, nhưng ở bò cái nhà của chúng ta, hai đầu vú đồi khi 
phát triển và cho sữa. Ở thực vật sống riêng lẻ của cùng loài những cánh 
hoa đôi khi như những cơ quan chưa phát triển đây đủ và đôi khi ở 
trạng thái phát triển đầy đủ. Ở thực vật có giới tính riêng biệt, những 


454 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


hoa đực thường có một cơ quan chưa phát triển đầy đủ của nhị hoa, và 
Kolreuter thấy rằng nhờ việc lai chéo mà những cây đực như vậy với 
những chúng lưỡng tính, cơ quan chưa phát triển đây đủ của nhuy hoa ở 
con lai có kích thước tăng lên nhiều; và điều này cho thấy rằng những cơ 
quan chưa phát triển đầy đủ và nhuy hoa hoàn hảo giỗng nhau một cách 
căn bản trong tự nhiền. 

Một cơ quan phục vụ cho hai mục đích, có thể trở nên thô sơ hoặc 
cuối cùng phát triển không đầy đủ vì một mục đích, thậm chí mục đích 
quan trọng hơn; và giữ hiệu quả hoàn hảo cho mục đích khác. Do vậy ở 
thực vật, chức vụ của nhuy hoa là cho phép những vòi hạt phấn chạm 
tới những noãn được bảo vệ trong bầu nhuy ở đáy của nó. Nhuy hoa 
gôm một đầu nhuy được chống đỡ trên vòi nhuy; nhưng trong một số 
kiểu hoa cúc, những chiếc hoa trong cụm hoa đực, đi nhiên không được 
thụ tính, có một nhụy hoa, trong tình trạng thô sơ bởi vì nó không đặt 
lên đỉnh đầu nhuy; nhưng vòi nhuy vẫn phát triển tốt và nó được lông 
che phủ như ở hoa cúc khác, với mục đích chải những hạt phần ra khỏi 
những bao phân chung quanh. Một lần nữa, một cơ quan lại trở nên thô 
sơ cho mục đích thích hợp của nó và được đùng cho mục đích riêng biệt: 
ở một số loài cá, cái bong bóng cá có vẻ là cơ quan thô sơ cho chức năng 
thích hợp của nó là tạo ra sự nổi lên, nhưng đã biến thành cơ quan thở 
mới sinh ra hay phối, có thể đưa ra những ví dụ tương tự khác. 

Những cơ quan thô sơ ở những cá thể cùng loài rất có thể biến đổi 
về mức độ phát triển và những mặt khác. Hơn nữa, trong các loài có 
quan hệ gân gũi với nhau, mức độ thô sơ mà cũng cơ quan đó được 
đưa ra đôi khi khác nhau nhiều. Hiện tượng sau này được minh họa 
bằng ví dụ rất chính xác là trường hợp cánh của sâu bướm cái ở một số 
nhóm. Những cơ quan thô sơ cuối cùng có thể phát triển không đây 
đủ; và điều này ngụ ý rằng, chúng ta thây ở một động vật hoặc thực vật 
không có dấu vét của một cơ quan mà sự giống nhau làm chúng ta 
mong tìm thấy và không có đấu vết của những cơ quan có khi được 
thấy trong những cá thể đị đạng của loài. Như vậy, ở cây hoa möm chó 
(antirrhinum) chúng ta thường không tìm thấy một cơ quan chưa phát 
triển đầy đủ của nhị hoa thứ năm; nhưng đồi khi có thể thấy điểu này. 
Khi lần theo tính tương đồng của cùng bộ phận trong các thành viên 


4525 


NGUÔỒN GỐC CÁC LOÀI... 


khác nhau của một lớp, không có gì hay gặp hơn, hoặc cần thiết hơn, 
việc dùng và phát hiện ra những cơ quan chưa phát triển đầy đủ. Điều 
này được chỉ ra trong những bức vẽ do Owen đưa ra về xương chân 
ngựa, bò và tê giác. 

Một hiện tượng quan trọng là những cơ quan thô sơ, như rãng Ở 
hàm trên của cá voi và những cơ quan chưa phát triển đây đủ, thường có 
thể được phát hiện trong bào thai, nhưng sau đó biến mất hoàn toàn. 
Đây cũng là một quy luật phổ biến, tôi tin vậy, rằng một bộ phận hoặc 
một cơ quan thô sơ, có kích thước lớn hơn so với những bộ phận lân cận, 
so với khi trưởng thành; do vậy một cơ quan ở giai đoạn sớm này thì ít 
thô sơ, hoặc thậm chí không thể nói là có thô sơ ở bắt kỳ mức độ nào. Do 
vậy, một cơ quan thô sơ ở cơ thể trưởng thành người ta thường nói là 
còn giữ lại điều kiện thai nghén của nó. 

Bây giờ, tôi đưa ra những bằng chứng chủ yếu về những cơ quan 
thô sơ. Khi phản ảnh về chúng, mợi người phải kinh ngạc: bởi vì khả 
năng lý trí nói với chúng ta một cách rõ ràng rằng phân lớn các bộ 
phận, các cơ quan đều thích nghi một cách sắc sảo cho một vài mục 
đích, nói với chúng ta bằng sự đề hiểu rằng những cơ quan bị teo hoặc 
thô sơ này là không hoàn hảo và vô dụng. Khi nghiên cứu về lịch sử tự 
nhiên người ta thường nói những cơ quan thô sơ được tạo ra “vì tính 
đối xứng” hoặc để “hoàn tật kế hoạch của tự nhiên” nhưng với tôi đây 
không phải là cách giải thích mà chỉ là sự nói lại hiện tượng. Liệu có 
thoả đáng không khi nói rằng vì các hành tỉnh quay tròn theo đường 
elip quanh mặt trời, các vệ tỉnh theo đường tương tự quanh các hành 
tỉnh vì sự đối xứng và để hoàn tắt kế hoạch của tự nhiên? Một nhà sinh 
lý học nổi tiếng giải thích sự có mặt của các cơ quan thô sơ, bằng cách 
giả sử rằng chúng phục vụ để bài tiết những chất thừa; hoặc có hại cho 
hệ thống; nhưng chúng ta có thể giả sử rằng những nhú nhỏ thường 
tượng trưng cho nhị trong hoa đực và chúng tạo ra chỉ là tổ chức tế bào, 
như thế có thể hoạt động được không? Chúng ta có thể giả định rằng 
việc tạo thành những cái răng thô sơ sau này bị teo đi, có giúp gì cho 
thú con trong bào thai phát triển nhanh nhờ bài tiết chất phosphate 
quý giá của cây đoan không? Khi những ngón tay con người bị cắt cụt, 
những móng tay không hoàn hảo đôi khi xuất hiện trên những mõm 


456 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


cắt: tôi có thể tin ngay rằng những vết tích của móng tay đã xuất hiện, 
không phải từ những guy luật về phát triển chưa biết, mà để tiết ra chất 
sừng vì vậy mà những móng thô sơ trên bàn tay con lợn biển được tạo 
ra vì mục đích này. 

Theo quan điểm của tôi về đòng đõi có biến đổi, nguồn gốc cửa 
những cơ quan thô sơ là đơn giản. Chúng ta có nhiều trường hợp về cơ 
quan thô sơ ở vật nuôi, cây trồng của chúng ta, - như mõm đuôi của 
những nòi không có đuôi, - vết tích của tai ở những nòi không có tai, - sự 
tái xuất hiện những cái sừng lủng lằng nhỏ ở những nòi bò không có 
sừng, đặc biệt hơn theo Youatt, ở những động vật còn non, - và tình 
trạng của toàn bộ hoa của cây cải hoa. Chúng ta thường thấy những cơ 
quan chưa phát triển đầy đủ của nhiều bộ phận khác nhau ở trong 
những quái thai. Nhưng tôi nghi ngờ rằng bất kỳ trường hợp nào thế 
này soi sáng về nguồn gốc những cơ quan thô sơ trong trạng thái tự 
nhiên hơn là việc chỉ ra rằng cơ quan thô sơ có thể được tạo ra thế nào; 
bởi vì tôi nghi ngờ rằng liệu các loài trong tự nhiên có từng trải qua 
những thay đổi đột ngột không. Tôi tin rằng việc không sử dụng là tác 
nhân chính đã dẫn đến sự thu nhỏ dẫn dẫn các cơ quan khác nhau ở các 
thế hệ kế tiếp nhau, cho đến khi chúng trở thành thô sơ, - như trong 
trường hợp những con mắt của động vật sống trong những hang tối tăm 
và trường hợp cánh của những con chim sống ở những hòn đảo giữa đại 
đương, mà ít khi phải bay, và cuỗi cùng mất khả năng bay. Một lần nữa, 
một cơ quan có ích trong một số điều kiện, sẽ trở nên có hại trong những 
điều kiện khác, như cánh của những con bọ cánh cứng sống trên những 
hòn đảo nhỏ và thông thoáng; và trong trường hợp này chợn lọc tự 
nhiên tiếp tục làm giảm chức năng cơ quan một cách chậm chạp cho đến 
khi nó làm cho cơ quan ấy vô hại và thô sơ. 

BẮt kỳ một thay đổi nào trong chức năng, có thể bị tác động qua 
nhiều bước nhỏ vô tình, là nằm trong khả năng của chọn lọc tự nhiên; do 
đó một cơ quan, qua những tập quán đã thay đổi, trở nên vô dụng hoặc 
có hại cho một mục đích, dễ dàng bị biến đổi và dùng cho mục đích 
khác. Một cơ quan, khi được cho là vô dụng, có thể biến đổi tốt, vì những 
biến đổi của nó không bị chọn lọc tự nhiên kiểm soát. Ở bất kỳ giai đoạn 
nào của cuộc đời, việc không sử dụng hoặc chọn lựa làm nhỏ một cơ 


457 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


quan và điều này thường xảy ra khi cá thể đã trưởng thành và có đủ khả 
năng hoạt động, nguyên tác đi truyền ở tuổi tương ứng sẽ tạo ra cơ quan 
trong tình trạng bị giảm chức năng đi ở cùng tuổi, và như vậy sẽ ít khí 
tác động hoặc giảm nó trong bào thai, Vì vậy, chúng ta có thể hiểu kích 
thước lớn tương đối của những cơ quan thô sơ trong bào thai, và kích 
thước nhỏ tương đối của chúng khi trưởng thành. Nhưng nếu mỗi bước 
của quá trình làm nhỏ được di truyền, không phải ở tuổi tương ứng 
nhưng ở giai đoạn cực kỳ sớm (bởi vì chúng ta có lý do chính đáng để tin 
là có thể được) thì những bộ phận thô sơ có xu hướng biến mắt hoàn 
toàn và chúng ta sẽ có trường hợp tình trạng không phát triển đây đủ 
hoàn toàn. Tương tự như vậy, nguyên lý vẻ kinh tế học, giải thích ở 
chương trước, nhờ đó những nguyên liệu tạo ra bất kỳ bộ phận hoặc cấu 
trúc nào, nêu không có ích cho sở hữu chủ, sẽ không được sử dụng khi 
có thể, thường sẽ có thể vào cuộc; và điều này có xu hướng gây ra sự xoá 
sạch hoàn toàn một cơ quan thô sơ. 

Sự có mặt những cơ quan thô sơ như vậy là do xu hướng trong mỗi 
bộ phận của cơ thể, chúng đã tốn tại lâu, được đi truyền, - chúng ta có 
thể hiểu, trên quan điểm phả hệ của sự xếp loại, làm thế nào mà các nhà 
hệ thống học tìm thầy những bộ phận thó sơ là có ích hoặc thậm chí đôi 
khi có ích hơn những bộ phận có tắm quan trọng cao vẻ sinh lý. Những 
cơ quan thô sơ có thể được so sánh với các chữ cái trong một từ, còn giữ 
lại trong đánh vần nhưng trở nên vô ích trong phát âm nhưng đóng vai 
trò như là một chỉ tiết trong việc tìm ra nguồn gốc của từ đó. Theo quan 
điểm đòng đõi có biến đổi, chúng ta có thể két luận rằng, sự tổn tại của 
một cơ quan trong tình trạng thô sơ, không hoàn hảo và vỏ dụng hoặc 
hoàn toàn chưa phát triển đầy đủ, chẳng những không nói lên khó khăn 
kỳ lạ bởi vì chắc chấn chúng thực hiện theo thuyết thông thường của tạo 
hoá, thậm chí thấy trước và có thể giải thích được nhờ những quy luật về 
đi truyền. 


Tóm lại 

Trong chương này, tôi đã cỗ chỉ ra, rằng sự phụ thuộc của nhóm 
theo nhóm trong mọi sinh vật ở mọi lúc; rằng bản chất của mối quan hệ, 
nhờ đó mọợi sinh vật đang sống và đã tuyệt chủng kết hợp lại bằng 


458 


Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học: phôi thai học... 


những mỗi liên hệ phức tạp, phân tán và vòng quanh thành một hệ 
thông lớn; những nhà tự nhiên học tuân theo những quy luật và gặp 
những khó khăn trong bảng phân loại của họ; bậc phân loại đặt cho các 
tính trạng, nếu hằng định và phổ biến, dù có quan trọng cho việc sống 
còn cao hoặc quan trọng tầm thường nhất, hoặc như những cơ quan thô 
sơ, không quan trọng gì; sự chống đối rộng rãi về giá trị giữa những tính 
trạng thích nghi hoặc cùng chức và những tính trạng giống nhau về cầu 
trúc thực sự; và những quy luật khác như vậy; - tẫt cả tự nhièn tuân theo 
quan điểm về dòng dõi cha mẹ chung của các đạng sinh vật mà các nhà 
tự nhiên học cho là có quan hệ, cùng với sự biến đối của chúng qua chọn 
lọc tự nhiên, với sự tuyệt chủng xảy ra ngẫu nhiên và sự phân ly tính 
trạng. Khi xem xét quan điểm xếp loại này, phải ghi nhớ rằng yếu tố con 
cháu được dùng phổ biến trong việc sắp xếp cùng với những yếu tế như 
giới tính, tuổi và những biến đị đã biết trong cùng loài, tuy nhiên chúng 
có thể khác nhau trong câu trúc. Nếu chúng ta mở rộng việc dùng yếu tổ 
con cháu này, - nguyên nhân được biết chắc chấn duy nhất của tính 
giống nhau ở sinh vật, - chúng ta sẽ hiểu điều đó có nghĩa gì nhờ hệ 
thống tự nhiên: chính phả hệ trong việc sắp xếp có tính toán với những 
mức độ khác nhau có được, đánh dấu bằng những thuật ngữ như biến 
chủng, loài, các giỗng, các họ, các bộ và các lớp. 

Theo cùng quan điểm này về dòng đõi có biến đổi, tất cà những hiện 
tượng lớn về hình thái học trở nên dế hiểu, - đù chúng ta nhìn kiểu 
giống nhau mà các cơ quan tương đồng trình bày cho bất kỳ mục đích có 
liên quan nào, của các loài khác nhau thuộc một lớp; hoặc đối với những 
bộ phận tương đồng được cấu tạo cùng kiểu ở mỗi cá thể động vật và 
thực vật. 

Theo nguyên lý những biến đổi nhẹ kế tiếp nhau, không nhất thiết 
hoặc thông thường xảy ra ở giai đoạn rất sớm trong đời và được di 
truyền ở tuổi tương ứng, chúng ta có thể hiểu những hiện tượng chủ yếu 
lớn trong phổi thai học; đó là, sự giỗng nhau trong một phối cá thể của 
những bộ phận tương đồng mà khí trưởng thành sẽ trở nên rất khác biệt 
với nhau về cầu trúc và chức năng; và sự giống nhau giữa những loài 
khác nhau thuộc cùng một lớp những bộ phận hoặc cơ quan tương 
đồng, mặc dù phù hợp với những mục đích khác nhau ở cơ thể trưởng 


459 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


thành, ấu trùng là những phôi hoạt động, đã trở nên biến đổi đặc biệt về 
quan hệ đối với những tập quán, thông qua nguyên lý về những biến đổi 
được đi truyền ở tuổi tương ứng. Theo cùng nguyên tắc này - và ghi nhớ 
rằng khi những cơ quan giảm kích thước hoặc do sự không sử dụng hoặc 
đo chọn lọc, nó thường xảy ra ở giai đoạn khi cá thể phải cung cấp cái mà 
nó cần, và ghi nhớ rằng nguyên lý di truyền mạnh biết bao - sự xuất hiện 
của những cơ quan thô sơ và cuối cùng không phát triển, trình bày cho 
chúng ta rằng không có khó khăn gì là không giải thích được; trái lại, 
thậm chí còn tiên đoán sự xuất hiện của chúng. Tâm quan trọng của 
những tính trạng trong thời kỳ bào thai và những cơ quan thô sơ trong 
bảng xếp loại là đễ hiểu, trên quan điểm cho rằng bảng xếp loại chỉ tự 
nhiên đến mức nó là phả hệ. 

Cuối cùng, một số lớp hiện tượng có thể được xem trong chương 
này, đối với tôi có vẻ quá rõ ràng để công bố rằng vô số loài, giống và họ 
sinh vật mà thế giới này tổn tại với chúng, tất cả đều có nguồn gốc từ 
những bỏ mẹ chung, mỗi sinh vật trong nhóm hoặc lớp của chính mình, 
và tất cả đã biến đổi theo con cháu, rằng tôi chấp nhận quan điểm này 
không ngắn ngại thậm chí nếu nó không được những hiện tượng và lập 
luận khác ủng hộ. 


44Ô 


Chương XIV 
TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN 


Tóm tắt những khó khăn trong học thuyết chọn lọc tự nhiên - 
Tóm tắt những trường hợp tổng quát và cụ thể ủng hộ cho học 
thuyết chọn lọc tự nhiên - Nguyên nhân của niềm tín chung về 
tính bắt biên của loài - Học thuyết chọn lọc tự nhiên có thể mở 
rộng đến đâu - Tác động của việc áp dụng học thuyết chọn lọc 
tự nhiên trong nghiên cứu lịch sử tự nhiên - Kết luận. 


B* vì cuốn sách này là một lập luận dài cho nên để tiện cho bạn 
đọc cần tóm tắt một cách ngắn gọn những hiện tượng và kết 
luận chính. 

Tôi không chối bỏ việc có nhiều phản đối nghiêm trọng có thể 
được đưa ra để chống lại lý thuyết về đi truyền những biến đị qua 
chọn lọc tự nhiên. Tôi đã nỗ lực để trao cho lý thuyết này hết khả năng 
của nó. Thoạt tiên, có vẻ không gì khó hơn phải tin rằng các cơ quan 
và bản năng phức tạp đã được hoàn thiện không phải bằng những 
phương tiện cao hơn lý trí con người mà bằng việc tích huỹ vô số 
những biến đổi nhỏ nhặt mà mỗi biến đổi như vậy có lợi cho từng cá 
thể sở hữu nó. Mặc dù chúng ta tưởng là những khó khăn này là rất 
lớn và không thể vượt qua được nhưng những khó khăn này không 
thể xem là có thật nêu chúng ta thừa nhận những định đề sau đây, đó 
là, - tất cả các mức độ từ thấp lên cao trong quá trình hoàn thiện dẫn 
dẫn bắt kỳ một cơ quan hay một bản năng nào, những cái mà chúng ta 
có thể xem xét, đều hoặc là đang tổn tại hoặc đã từng tốn tại, mỗi mức 
độ đều có cái tốt của nó, - tất cả mọi cơ quan và mọi bản năng đều có 
thể biến đổi dù ở mức độ rất nhỏ, - và cuỗi cùng, cuộc đấu tranh sinh 
tổn dẫn đến việc bảo tổn từng biến đổi có lợi về cẫu tạo cơ thể hay bản 


^ £ ` 
NGUÔN GỐC CÁC LOÀI... 


năng. Tôi nghĩ những định để này là hoàn toàn đúng đắn, không còn 
bàn cäi gì nữa. 

Rõ ràng là cực kỳ khó khăn để ước đoán các câu trúc cơ thể đã được 
hoàn thiện qua từng mức độ từ thắp tới cao như thế nào, nhất là giữa 
những nhóm sinh vật bị khuyết và đứt quãng; nhưng chúng ta biết là trong 
tự nhiên có rất nhiều mức độ kỳ lạ từ thấp tới cao, theo như quy luật “Tự 
nhiên không tạo ra bước nhảy vọt” chỉ ra, cho nên chúng ta phải cực kỳ 
thận trọng khi nói rằng một cơ quan hay bản năng, hoặc toàn bộ cơ thể 
sinh vật nào đó không thể đạt tới tình trạng như hiện nay bằng rất nhiễu 
bước từ thấp tới cao. Chúng ta phải thừa nhận có những trường hợp gây 
khó khăn đặc biệt cho thuyết chọn lọc tự nhiên; và một trong những 
trường hợp kỳ lạ nhất trong số này là sự tổn tại của hai hoặc ba đẳng cấp rõ 
rệt của loài kiến thợ hay những con cái vô sinh trong cộng đồng loài kiến, 
nhưng tôi đã cỗ gắng cho thấy khó khăn này có thể giải quyết như thế nào. 

Vẻ vấn để vô sinh rất phổ biễn ở các loài khi được lai chéo lần đầu 
mà điều này thì tương phản quá khác thường với tính mắn đẻ rất phổ 
biến của các biến chủng khi lai chéo với nhau thì tôi phải chỉ cho người 
đọc hướng đến phần tóm tắt ở cuối chương tám mà tôi đã nói một cách 
thuyết phục rằng tình rạng vô sinh không phải là một khả năng được 
phú cho một cách đặc biệt gì hơn việc hai cây không thể ghép với nhau 
mà là đo liên quan đến sự khác biệt về thể tạng trong hệ sinh dục của các 
loài được lai chéo. Chúng ta thấy kết luận này là đúng đắn trong kết quả 
rất khác nhau khi hai loài được lai chéo tương hỗ; nghĩa là khi một loài 
lúc đầu được dùng làm cha, sau đó đùng làm mẹ. 

Người ta không xem tính mắn đẻ của các biên chủng khí lai chéo với 
nhau và của con cháu chúng có tính phổ biến, chúng ta không ngạc 
nhiên về tính mắn đẻ này nếu chúng ta nhớ rằng cả thể tạng lẫn hệ sinh 
dục của chúng không có những biến đổi sâu sắc. Hơn nữa, hầu hết các 
biến chủng được thí nghiệm là những biến chủng vật nuôi mà trong điều 
kiện thuần hoá thì thường có xu hướng loại bỏ tình trạng vô sinh cho 
nên chúng ta không nên nghĩ rằng việc này cũng gây tình trạng vô sinh. 

Tình trạng vô sinh ở vật lai hoàn toàn khác với ở vật đem lai lần đầu 
tiên bởi vì ở quan sinh dục của chúng ít nhiều bị bất lực về mặt chức năng; 
trái lại ở những vật đem lai lần đầu tiên thì cả hai đều có hệ sinh dục trong 


4432 


Tóm tắt và kết luận 


tình trạng hoàn hảo. Nếu chúng ta biết rằng mọi sinh vật đều bị vô sinh ở 
một mức độ nào đó đo thể tạng của chúng bị rỗi loạn trước điều kiện sống 
mới mẻ và hơi khác biệt thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy các vật 
lai bị vô sinh ở mức độ nào đó vì thể tạng của chúng hầu như không thể 
không bị rối loạn do hai cơ thể khác biệt bị trộn lẫn nhau. Tính tương 
đương này còn được hô trợ nhờ một nhóm hiện tượng khác song song 
nhưng theo hướng ngược lại, đó là, sức sống và khả năng sinh sản được 
gia tăng nhờ những biến đổi nho nhỏ trong điều kiện sống của chúng và 
nhưng con cháu cửa những dạng hoặc biến chủng đã được cải thiện chút 
ít nhờ việc lai chéo thì sức sống và khả năng sinh sản tăng lên. Vì vậy, một 
mặt, những biến đổi đáng kể trong điều kiện sống và việc lai chéo giữa các 
đạng đã được cải thiện rất nhiều sẽ làm cho khả năng sinh sản giảm đi; trái 
lại, những biến đổi nho nhỏ trong điều kiện sống và việc lai chéo giữa các 
dạng đã được cải thiện ít thôi thì làm tầng khả năng sinh sản. 

Chuyển sang vẫn để phân bố theo địa lý, thuyết đi truyền những 
biến đổi gặp những khó khăn khá nghiêm trọng. Tất cả mợi cá thể thuộc 
cùng một loài và tất cả mọi loài trong một giỗng hay thậm chí thuộc 
nhóm cao hơn nữa đều phải có nguồn gốc từ một tổ tiên chung, do vậy, 
mà hiện nay dù được tìm thấy ở những nơi xa xôi và biệt lập đến đâu 
chăng nữa thì cũng chính là nhờ chúng phải đi chuyển từ nơi này sang 
nơi khác qua nhiều thế hệ tiếp nối nhau. Chúng ta thường hoàn toàn 
không thể phỏng đoán việc đi cư này đã điễn ra như thế nào. Nhưng do 
chúng ta có lý do để tin rằng một số loài vẫn giữ được cùng một hình 
dạng đặc hiệu qua những giai đoạn rất dài, nếu đo bằng năm thì đài vô 
cùng, cho nên chúng ta đừng gán tắm quan trọng quá mức cho việc 
thỉnh thoảng trong cùng một loài mà có sự phân bố rộng rãi bởi vì trong 
suốt thời gian dài như vậy thì sẽ luôn luôn có cơ hội tốt cho việc đi cư rất 
xa bằng nhiều cách. Phạm ví chúng cư trú bị gián đoạn hay bị đứt gãy có 
thể xảy ra đo sự tuyệt chủng các loài ở những vùng trung gian. Không 
thể chối bỏ việc chúng ta vẫn còn rất đốt nát về toàn bộ những biến đổi 
địa lý và khí hậu khác nhau đã tác động đến trái đất trong những giai 
đoạn hiện nay và những biến đổi như vậy rõ ràng sẽ tạo thuận lợi rất 
nhiều chơ việc di cư. Để làm ví dụ, tôi đã cô chứng minh vai trò của thời 
kỳ băng hà có ảnh hưởng như thế nào đến việc phân bố các loài tiêu biểu 


445 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


và các loài cùng loại trên khắp thể giới. Hiện nay chúng ta cũng rất đốt 
nát về các phương tiện đi chuyển. Nếu đề ý đến việc các loài riêng biệt 
thuộc cùng một giống lại sống ở những vùng rất xa nhau và biệt lập 
trong khi quá trình biến đổi thì lại chậm và trong một thời gian rất dài sẽ 
có thể có rất nhiều biện pháp để đi cư thì chúng ta thầy những khó khăn 
trong việc giải thích tại sao các loài thuộc cùng một giống lại phân bố 
rộng rãi như vậy đã được giảm đi ở mức độ nào đó. 

Theo thuyết chọn lọc tự nhiên thì phải có vô số những sinh vật trung 
gian đã từng tổn tại, chúng liên kết các loài trong mỗi nhóm nhờ những 
dạng trung gian từ thập tới cao như các biến chủng của chứng ta hiện 
nay thì người ta có thể hỏi rằng, tại sao chúng ta không thấy những dạng 
liên kết đó chung quanh chúng ta? Tại sao mọi sinh vật không bị trộn lẫn 
với nhau trong sự hỗn độn không thể thoát ra được? Đối với các đạng 
sinh vật đang tồn tại thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không có 
quyền (trừ những trường hợp hiểm) mong tìm thấy những đạng sinh vật 
liên kết TRỰC TIẾP giữa chúng với nhau mà chỉ giữa từng sinh vật đang 
tổn tại với những dạng đã bị tuyệt chủng và đã bị chiếm chỗ. Thậm chí 
trên một vùng đất rộng mà trong một thời gian dài vẫn giữ được liền 
nhau và khí hậu cũng như các điều kiện sống khác biến đổi rất ít đến nỗi 
không nhận biết được khi đi từ một vùng do một loài này chiếm giữ đến 
một vùng khác đo một loài có quan hệ gẵn gũi chiếm giữ thì chúng ta 
cũng không có quyển mong tìm thấy những biến chủng trung gian ở 
những vùng đất trung gian. Bởi vì chúng ta có lý đo để tin rằng chỉ một 
số ít loài đang phải chịu đựng sự biến đổi tại một giai đoạn nào đó và 
những biến đổi này bị tác động một cách chậm chạp. Tôi cũng đã chứng 
mính rằng các biến chủng trung gian mà ban đầu có thể sống ở các vùng 
đất trung gian, rất có thể bị các sinh vật có quan hệ với nó từ cả hai phía 
chiếm chỗ của nó, và những sinh vật này đo có số lượng lớn hơn, sẽ 
thường được biến đổi và được cải thiện với tốc độ nhanh hơn các biến 
chủng trung gian, chúng có số lượng ít hơn; do vậy mà sau thời gian đài 
các biên chủng trung gian sẽ bị chiếm chỗ và bị tuyệt chủng. 

Theo học thuyết về sự tuyệt chủng của vô số đạng sinh vật trung gian 
giữa những cư dân đang tồn tại và những cư dân đã bị tuyệt chủng của thế 
giới này và những sinh vật sống trong từng giai đoạn liên tiếp nhau giữa 


444 


Tóm tắt và kết luận 


những loài đã tuyệt chủng và những loài cổ xưa hơn vậy thì tại sao trong 
từng lớp địa tầng địa chất không chứa những sinh vật trung gian như vậy? 
Tại sao các bộ sưu tập hoá thạch không thể đưa ra những bằng chứng hiển 
nhiên về các dạng sinh vật trung gian từ thấp đến cao và những dạng sinh 
vật bị biến đổi? Chúng ta không có những bằng chứng như vậy và đây 
chính là điều mà nhiều phản đối rõ ràng và có sức thuyết phục viện ra để 
chống lại lý thuyết của tôi. Hơn nữa tại sao toàn bộ một nhóm loài có liên 
quan với nhau hình như, mặc dù có vẻ là giả tạo, xuất hiện một cách đột 
ngột trong một số giai đoạn địa chất học? Tại sao chúng ta không Bm thấy 
hàng đống lớp trầm tích nằm dưới hệ Silur có chứa những hoá thạch tổ tiên 
của những hoá thạch thuộc kỷ Silur? Theo lý thuyết của tôi thì chắc chấn 
những lớp trâm tích như vậy phải đã được lắng đọng ở đâu đó trong 
những thời kỳ cổ xưa và hoàn toàn chưa biết này trong lịch sử thế giới. 

Tôi có thể trả lời những câu hỏi và những phản đổi gay gắt này mà 
chỉ đựa vào việc cho rằng các bằng chứng địa chất học hoàn toàn không 
hoàn chỉnh giống như các nhà địa chất học nghĩ. Người ta không thể 
phản đối bằng cách cho rằng đã không có đủ thời gian cho bất kỳ một 
biến đối cơ thể nào cả bởi vì thời gian trôi qua đã là quá lớn đến nỗi trí 
thông mính của con người hoàn toàn không đánh giá nổi. Số lượng 
những mẫu vật trong các viện bảo tàng của chúng ta hoàn toàn không là 
gì cả khi so sánh với vô số thế hệ của vô số loài chắc chắn đã từng tổn tại. 
Chúng ta không thể nào biết được một loài này là bổ mẹ của một hay 
nhiều loài nào cả đù chúng ta đã nghiên cứu chúng rất cần thận trừ phi 
chúng ta có được nhiều dạng sinh vật trung gian giữa trạng thái hiện tại 
và trạng thái trước đây hoặc của tổ tiên chúng; và chúng ta cũng đừng 
mong gì phát hiện ra những dạng trung gian này do sự bất toàn về bằng 
chứng địa chất học. Có vô số dạng sinh vật hiện đang bị nghỉ ngờ có thể 
xem chúng là biến chủng được hay không nhưng ai sẽ nguy tạo ra rằng 
trong tương lai người ta sẽ tìm ra được rất nhiều hoá thạch trung gian đến 
nỗi các nhà tự nhiên học có thể quyết định, theo quan điểm chung, rằng 
những đạng sinh vật còn nghi ngờ này có phải là biến chủng hay không? 
Chừng nào mà người ta không biết về những dạng trung gian giữa hai 
loài bất kỳ, nếu phát hiện ra một biến chủng trung gian hoặc một biến 
chủng kết nối nào thì nó sẽ được phân loại một cách đơn giản là một loài 


445 


NGUÔỒN GỐC CÁC LOÀI... 


riêng biệt hoặc một loài khác. Chỉ có một phần nhỏ của thế giới này đã 
được tìm hiểu về địa chất học. Chỉ có những sinh vật thuộc một số lớp 
được bảo tồn đưới dạng những hoá thạch cho dù ở số lượng lớn đến cỡ 
nào. Các loài có phạm vi hoạt động rộng thì biến đổi nhiều nhất và các 
biến chủng thì ban đầu có tính địa phương - cả hai nguyễn nhân này 
cùng làm cho rất khó phát hiện những đạng trung gian. Các biến chủng 
có tính địa phương thì sẽ không bành trướng ra những vùng khác và xa 
hơn trừ phi chúng bị biến đối và cải thiện đáng kể; và khi chúng bành 
trướng ra như vậy, nếu được phát hiện trong các lớp địa tầng địa chất học 
thì có vẻ như là chúng được sáng tạo một cách đột ngột ở đó và sẽ được 
phân loại một cách đơn giản là các loài mới. Hầu hết các lớp địa tầng được 
tích tụ không liên tục; và tôi nghiêng về phía tin rằng thời gian của chúng 
ngắn hơn thời gian tổn tại trung bình của một đạng sinh vật đặc hiệu. Các 
lớp địa tằng liên tiếp nhau bị tách rời nhau ra bằng những khoảng thời 
gian trống rất đài; đối với những lớp địa tầng có chứa hoá thạch, để có 
được độ dày đủ để chỗng lại sự phân rã trong tương lai, chúng chỉ có thể 
được tích tụ ở những nơi có nhiều chất trầm tích trên những vùng biển 
mà đáy bị lún xuống mà thôi. Trong những giai đoạn mà đất bị nâng lên 
hoặc đứng yên thì sẽ không có được bằng chứng gì cả. Trong những giai 
đoạn này có lẽ sẽ có nhiều sinh vật bị biến đổi hơn, còn trong giai đoạn 
đất lún thì có nhiều sinh vật bị tuyệt chủng hơn. 

Vẻ vẫn để không có lớp địa tầng có chứa hoá thạch bên đưới những 
lớp thuộc kỷ Silur thắp nhất, tôi có thể chỉ nhắc lại giả thuyết được đưa ra 
trong chương chín. Việc không hoàn chỉnh trong các bằng chứng về địa 
chất học thì tất cả đều thừa nhận nhưng mức độ không hoàn chỉnh mà tôi 
đòi hỏi thì ít người có ý sẵn sàng thừa nhận. Nếu chúng ta xét trong một 
thời gian đủ dài thì hiển nhiên ngành địa chất học tuyên bố rằng tất cả 
các loài đều đã biến đổi; và chúng đã biến đổi theo cách mà lý thuyết của 
tôi quy định, chúng đã biến đối dần dẫn và theo cách từ thấp lên cao. 
Chúng ta thấy điều này rõ ràng ở những hoá thạch trong những lớp địa 
tầng liên tục luôn luôn liên quan mật thiết với nhau hơn là ở những hoá 
thạch trong những lớp địa tầng cách xa nhau về mặt thời gian. 

Trên đây là bản tổng kết những khó khăn và những phản đối chính 
mà người ta có thể viện ra để chống lại lý thuyết của tôi; và bây giờ tôi 


446 


Tóm tắt và kết luận 


tóm tắt một cách ngắn gọn những câu trả lời và những lời giải thích về 
những vẫn đề đó. Trong nhiều năm qua tôi cảm thấy những khó khăn 
này quá sức nặng nề đến nỗi không thể nghi ngờ tầm quan trọng của nó. 
Nhưng cần lưu tâm đặc biệt ở chỗ những phản đối có tâm quan trọng 
hơn lại liên quan đến những vẫn để mà chúng ta tự thú nhận là mù tịt; 
cũng như chúng ta không biết chúng ta mù tịt đến mức nào. Chúng ta 
không biết về những dạng trung gian từ thấp đến cao có thể có giữa 
những cơ quan đơn giản nhất với những cơ quan hoàn thiện nhất; 
không thể nguy tạo rằng chúng ta biết hết tẤt cả các phương tiện biến đổi 
của sự phân bố trong suốt thời gian dài đã trôi qua hoặc chúng ta biết các 
bằng chứng địa chất học không hoàn chỉnh như thể nào. Dù những khó 
khăn này có quan trọng đến đâu đi nữa thì theo phán đoán của tôi, nó 
không thể lật đổ được lý thuyết đi truyền sự biến đối. 

Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang mặt khác của cuộc tranh luận. 
Trong điều kiện thuần hoá chúng ta thấy có nhiều biến đổi. Điều này chủ 
yếu là đo hệ sinh dục rất nhạy cảm với những biến đối của điều kiện sống; 
vì vậy mà hệ sinh dục, nếu không bị làm cho bắt lực, không thể nào tạo ra 
con cháu ging hoàn toàn với bố mẹ chúng được. Sự biến đổi chịu chỉ phối 
bởi nhiều quy luật phức tạp, - quy luật về sự tương quan trong phát triển, 
quy luật về việc sử dụng và không sử dụng và bởi sự tác động trực tiếp của 
các điều kiện vật lý. Có nhiều khó khăn trong việc xác định các sản phẩm 
thuần hoá của chúng ta đã trải qua bao nhiêu biến đổi; nhưng chúng ta có 
thể suy luận một cách yên tâm rằng số lượng này lớn và những biến đổi 
này có thể được truyền lại qua những thời gian dài. Chừng nào mà điều 
kiện sống còn giữ nguyên thì chúng ta có lý đo để tin rằng một biến đổi đã 
được truyền qua rất nhiều thế hệ, có thể tiếp tục truyền lại cho vô só thế 
hệ tiếp theo nữa. Trái lại, chúng ta có bằng chứng chứng rmrúnh rằng khả 
năng biến đổi một khí đã vào cuộc thì không chấm đứt hoàn toàn; bởi vì 
các biến chủng mới đôi khi vẫn được tạo ra một cách ngẫu nhiên từ những 
sản phẩm đã được thuần hoá rất lâu đời. 

Con người không thực sự tạo ra được những biến đối, họ chỉ vô tình 
làm cho sinh vật tiếp xúc với những điều kiện sống mới rồi sau đó tự 
nhiên tác động lên cơ thể sinh vật và gây biến đổi chúng. Nhưng con 
người có thể và chính họ chọn lọc những biến đổi mà tự nhiên ban cho 


447 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


mình và tích luỹ những biến đổi đó theo bất kỳ cách nào mình muốn. Vì 
vậy con người bắt động vật và thực vật thích nghỉ theo những cái có lợi 
hoặc ý muốn của chính bản thân mình. Con người có thể làm việc này 
một cách có phương pháp hoặc có thể làm việc này một cách vô ý thức 
bằng cách bảo tổn những cá thể có lợi nhất cho bản thân mình lúc đó mà 
không hễ nghĩ gì về việc biến đổi vật nuôi và cây trồng. Chắc chắn là con 
người có thể tác động rất lớn đến tính trạng vật nuôi và cây trồng bằng 
cách chọn lọc những khác biệt có tính cá thể rất nhỏ nhặt đến mức với 
con mắt không được đào tạo thì không thể nhận biết được qua từng thế 
hệ kế tiếp nhau. Quá trình chọn lọc như vậy đã từng là một tác nÑẦn rất 
lớn trong việc tạo ra các nòi vật nuôi và cây trồng có ích nhất và riêng 
biệt nhất. Chính đo việc các nồi do con người tạo ra lại có được phần lớn 
tính trạng của các loài trong tự nhiên mà người ta có những nghỉ ngờ 
không thể giải quyết được, đó là liệu có phải các nòi đó là những biến 
chủng hay loài nguyên thuỷ hay không. 

Không có lý do rõ ràng để giải thích tại sao những nguyên lý này đã 
tác động rất có hiệu quả lên việc thuẫn hoá thì lại không có tác dụng 
trong tự nhiên. Việc bảo tốn các nòi và các cá thể có lợi trong suốt cuộc 
Đầu tranh Sinh tổn liên tục làm cho chúng ta biết được tác động liên tục 
và rất to lớn của việc chọn lọc. Không thể tránh được cuộc đâu tranh sinh 
tồn xảy ra sau khi có sự gia tăng theo cấp số nhân ở mức độ cao, một việc 
thường xảy ra ở mọi sinh vật. Tốc độ gia tăng cao như vậy được chứng 
minh nhờ tính toán, nhờ việc tăng nhanh số lượng cây và con trong 
những mùa vụ thuận lợi kế tiếp nhau và nhờ vào kết quả của việc nhập 
cư, như đã giải thích trong chương ba. Có nhiều cá thể được sinh ra hơn 
là những cá thể có thể sống sót được. Sự cân bằng chỉ cần lệch một chút 
cũng sẽ quyết định cá thể nào sẽ sống và cá thể nào sẽ chết, biến chủng 
nào, loài nào sẽ gia tăng và biến chủng nào, loài nào sẽ giảm số hrợng 
hay cuối cùng sẽ tuyệt chủng. Bởi vì các cá thể trong cùng một loài sẽ 
cạnh tranh với nhau gay gắt nhất về mợi phương diện cho nên cuộc đấu 
tranh giữa chúng thường là ác liệt nhất; cuộc đẫu tranh giữa các biến 
chủng thuộc cùng một loài cũng ác liệt tương tự như vậy, và tiếp theo về 
mức độ ác liệt là giữa các loài thuộc cùng một giống. Nhưng cuộc đấu 
tranh này sẽ thường rất ác liệt giữa những sinh vật nằm xa nhất trong 


448 


Tóm tắt và kết luận 


bậc thang của tự nhiên. Ưu thế nhỏ nhặt nhất của một sinh vật, dù ở lứa 
tuổi nào hay ở mùa nào, so với những sinh vật khác mà nó cạnh tranh, 
hoặc khả năng thích nghỉ tốt hơn với điều kiện vật lý chung quanh đù 
nhỏ nhặt bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ làm nghiêng cán cân lực lượng. 

Đối với những động vật có giới tính phân biệt, phần lớn trường hợp 
là sẽ là cuộc đấu tranh giữa những con đực để chiếm hữu con cái. Những 
cá thể mạnh khoẻ nhất hoặc những cá thể đấu tranh thành công nhất với 
điều kiện sông thường sẽ để lại nhiều con cháu nhất. Nhưng chiến thắng 
nhiều khi còn phụ thuộc vào việc chúng có những vũ khí đặc biệt hoặc 
những phương tiện phòng vệ hoặc vẻ quyến rũ của con cái; và ưu thể 
nhỏ nhặt nhất cũng sẽ dẫn đến chiến thắng. 

Bởi vì địa chất học tuyên bố rõ ràng rằng mỗi vùng đất đều đã trải 
qua những biến đổi về vật lý rất lớn cho nên chúng ta phải nghĩ rằng các 
sinh vật ất cũng đã biến đổi khi sống trong tự nhiên theo cùng một kiểu 
như chúng đã biến đối khi các điều kiện thuần hoá biến đổi. Và nếu có 
bắt kỳ một biến đổi nào trong điều kiện tự nhiên mà chọn lọc tự nhiên 
không vào cuộc thì ất đó là một hiện tượng không thể hiểu nổi. Người ta 
thường khẳng định rằng, nhưng sự khẳng định này hoàn toàn thiếu 
những bằng chứng, lượng biến đổi trong tự nhiên có số lượng hoàn toàn 
hạn chế. Con người, qua việc tác động lên những tính trạng bên ngoài 
mà thôi và thường là thất thường, trong một thời gian ngắn tạo ra được 
một kết quả rất lớn bằng cách tăng thêm những khác biệt chỉ có tính cách 
lẻ tẻ trên những sản phẩm thuần hoá của mình; và mỗi người đều thừa 
nhận rằng ít nhất cũng có những khác biệt mang tính cá thể ở những loài 
trong tự nhiên. Nhưng ngoài những khác biệt như vậy, tất cả các nhà tự 
nhiên học đã thừa nhận sự tổn tại của các biến chủng mà họ nghĩ là đủ 
riêng biệt, xứng đáng làm tài liệu cho những tác phẩm có tính hệ thống. 
Không ai có thể đưa ra bất kỳ sự phân biệt rạch ròi nào giữa những sự 
khác biệt cá thể và những khác biệt của biến chủng đơn thuần hoặc giữa 
những biến chủng rõ ràng với những loài hoặc loài phụ. Chúng ta hãy 
xem các nhà tự nhiên học làm thế nào để phân biệt thứ, bậc cho những 
sinh vật điển hình ở châu Âu và Bắc Mỹ. 

Lúc này, nếu chúng ta có những biến đổi trong điều kiện tự nhiền và 
một tác nhân mạnh mẽ sẵn sàng tác động và chọn lọc, tại sao chúng ta lại 


449 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


nghi ngờ những biến đổi dù có lợi cho sinh vật bằng cách nào đi nữa, trong 
quan hệ rất phức tạp của cuộc sống, chúng sẽ được bảo tổn, tích luỹ và di 
truyền? Tại sao, néu con người, bằng sự kiền trì chọn lựa những biến đổi có 
lợi nhất cho bản thân mình, còn tự nhiên thì không thể chọn hựa những 
biến đổi có lợi cho những sinh vật của nó khi điều kiện sóng thay đối? Giới 
hạn của khả năng là cái gì mà hoạt động qua thời gian đài và nghiêm ngặt 
quan sát cầu tạo, thể chất và những tập quán của mỗi sinh vật, ủng hộ cái 
tốt và chối bỏ cái xâu? Tôi có thể thấy không có giới hạn nào cho khả năng 
này, trong việc làm cho từng đạng sống thích nghi một cách chậm chạp và 
tốt đẹp theo những mỗi quan hệ phức tạp nhất của cuộc đời. Lý thuyết 
chọn lọc tự nhiên, đối với tôi bản thân nó là có thể nếu chúng ta không 
nhìn xa hơn vấn đề này. Tôi đã tóm tất, một cách vô tư mà tôi có thể, 
những phản đối và những khó khăn đối nghịch: bây giờ chúng ta hãy quay 
sang những sự kiện đặc biệt và những lý luận ủng hộ lý thuyết này. 

Theo quan điểm cho rằng các loài chỉ là những biến chủng thường 
trực và rất đặc trưng, và rằng mỗi loài ban đầu tổn tại như một biến 
chủng chung, ta có thể thấy tại sao không thể kẻ một đường phân giới 
giữa các loài, chúng thường được cho rằng chúng được tạo ra nhờ những 
tác động đặc biệt của tạo hoá và các biến chủng được thừa nhận là được 
tạo ra do những quy luật thứ yếu. Theo cùng quan điểm như vậy chúng 
ta có thể hiểu tại sao mà trong mỗi vùng nơi có nhiều loài thuộc một 
giông được tạo ra, và ở nơi mà chúng hiện nay phát triển mạnh mẽ, cũng 
những loài này hiện nay phải có nhiều biến chủng; nơi mà tạo ra các loài 
vẫn đang hoạt động; và đây là trường hợp của các biến chủng đang là 
loài khởi sinh. Hơn nữa, các loài thuộc những giống lớn hơn có khả năng 
cung cấp cho số lượng biến chủng hoặc loài khởi sinh lớn hơn, giữ lại 
một mức độ nào đó tính trạng của các biến chủng; bởi vì chúng khác 
nhau bằng sự khác biệt ít hơn so với những loài thuộc các giống nhỏ 
hơn. Các loài có quan hệ gần gũi cũng thuộc các giỗng lớn hơn hình như 
có những phạm vi bị hạn chế, và chúng tụ hợp lại thành những nhóm 
nhỏ xung quanh các loài khác - trong đó chúng được xem như những 
biến chủng. Đây là những mối quan hệ kỳ lạ trên quan điểm mỗi loài 
được tạo ra độc lập nhưng chỉ có thể nhận thức được bằng trí óc nều như 
các loài ban đâu tốn tại đưới dạng các biến chủng. 


450 


Tóm tắt và kết luận 


Khi mỗi loài có xu hướng gia tăng số lượng một cách quá mức theo 
cấp số nhân và khi các con cháu đã biến đổi của mỗi loài có thể gia tăng 
nhiều hơn vì chúng trở nên phân ly nhiều hơn về cầu trúc và tập quán, 
nên có thể chiếm nhiều nơi rất khác nhau trong cơ câu tổ chức của tự 
nhiên, sẽ có xu hướng hằng định trong chọn lọc tự nhiên là bảo tổn 
những con cháu phân ly nhất của bất kỳ loài nào. Do đó, trong một 
điễn tiễn liên tục và kéo đài, những sự khác biệt nhỏ của các biến 
chủng cùng thuộc một loài có xu hướng được tăng cường thành những 
đặc trưng khác biệt lớn hơn của các loài cùng thuộc một giống. Các biến 
chủng mới và được cải thiện chắc chắn sẽ chiếm chỗ và tiêu điệt các 
biến chủng trung øian, ít được cải thiện, già hơn; và như vậy các loài 
được trao cho những đối tượng riêng biệt và được phân định rộng hơn. 
Những loài chiếm ưu thế thuộc những nhóm lớn hơn có xu hướng sinh 
ra những dạng mới và chiếm ưu thế; do đó mỗi nhóm lớn thường có xu 
hướng trở nên lớn hơn. Cùng lúc đó có những tính trạng phân ly hơn. 
Nhưng do không phải tất cả các nhóm lớn đều thành công trong việc 
gia tăng kích cỡ, vì thế giới không chấp nhận chúng, những nhóm có 
ưu thế hơn đánh bại những nhóm có ưu thế ít. Xu hướng này, trong 
những nhóm lớn, để gia tăng kích cỡ và để phân ly tính trạng, cùng với 
việc bất ngờ hậu như không tránh được của sự tuyệt chủng, giải thích 
việc sắp xếp mọi dạng sinh vật thành những nhóm thuộc vào những 
nhóm, tất cả trong một ít lớp lớn mà hiện nay chúng ta thấy quanh 
chúng ta và những nhóm luôn luôn phổ biến. Sự kiện lớn về việc nhóm 
tất cả sinh vật này đối với tôi hoàn toàn không có thể giải thích theo 
học thuyết của tạo hoá. 

Chọn lọc tự nhiên tác động chủ yếu bằng cách tích luỹ những biến 
đối có lợi, kế tiếp nhau, nhỏ, nó không tạo ra những thay đổi đột ngột và 
lớn, nó chỉ tác động bằng những bước chậm và rất ngắn, do vậy, nguyên 
tắc “Tự nhiên không tạo ra bước nhảy vọt mà mỗi sự bổ sung mới vào 
kiến thức của chúng ta có xu hướng làm cho chính xác hơn, theo lý 
thuyết này chỉ có thể hiểu được bằng lý trí. Chúng ta có thể thấy đễ đàng 
tại sao tự nhiên hoang phí về biến chủng nhưng lại hà tiện về đổi mới. 
Nhưng không ai có thể giải thích tại sao đây là một quy luật của tự 
nhiên, đó là các loài được tạo ra một cách độc lập. 


451 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Nhiều sự kiện khác, theo tôi, có thể dùng lý thuyết này giải thích 
được. Thật là kỳ lạ khi một con chim, dưới đạng chim gõ kiến, được tạo 
ra để săn các côn trùng trên mặt đất làm mỗi; khi những con ngỗng vùng 
cao không bao giờ hoặc hiếm khi bơi được tạo ra với những bàn chân 
bẹt; khi một con chim hét được tạo ra để lặn và ăn những côn trùng sống 
dưới nước; và khí một con chỉm hải âu được tạo ra với cầu trúc và những 
tập quán làm nó thích hợp với đời sỗng một con chim 2Íca hoặc một con 
chim lặn ! và hiếp tục với vô số các ví dụ khác. Nhưng theo quan điểm 
mỗi loài luôn tìm cách gia tăng sỐ lượng, với chọn lọc tự nhiên luôn sẵn 
sàng làm cho những con cháu của những loài biến đổi chậm thích nghí 
với những nơi bỏ trống hoặc nơi có chủ chưa đúng trong tự nhiên, 
những hiện tượng này không còn kỳ lạ nữa và có lẽ được thây trước. 

Khi chọn lọc tự nhiên tác động bằng cạnh tranh, nó làm cho cư đân 
của một vùng thích nghỉ chỉ với mức độ hoàn hảo của đồng minh của nó 
đo vậy chúng ta cảm thấy không ngạc nhiên về cư dân của bất kỳ vùng 
đất nào, mặc dù theo quan niệm phổ biến cho rằng chúng được tạo ra 
một cách đặc biệt và thích nghỉ với vùng đất đó, chúng đang bị những cư 
dân hợp thuỷ thổ từ vùng đất khác đánh và chiếm chỗ. Chúng ta cũng 
không ngạc nhiên nếu mọi sự sắp đặt trong tự nhiên không hoàn hảo 
tuyệt đôi, theo mức mà chúng ta có thể phán đoán. Và nếu một số chúng 
là đáng ghét so với sự thích nghỉ lý tưởng của chúng ta. Chúng ta không 
cân ngạc nhiên vẻ nốt đốt của con ong làm chính con ong đó chết, về 
việc những con ong mật đực được tạo ra với số lượng lớn như vậy cho 
một hoạt động đơn giản và rồi bị những chị em gái vô sinh của chúng 
giết thịt; về sự thừa thải phân hoa đáng ngạc nhiên của cây thông; về 
lòng căm thù có tính bản năng của con ong chúa với những đứa con gái 
có thể sinh sản của chúng; về con tò vò sống trong cơ thể sống của 
những con sâu bướm và về những trường hợp khác. Điều kỳ điệu thật 
ra, theo thuyết chọn lọc tự nhiền, là trong nhiều trường hợp hơn nữa 
không thấy sự khiếm khuyết của sự hoàn hảo tuyệt đối. 

Những quy luật phức tạp và còn ít được biết đến điều khiển sự biến 
đối, theo mức mà chúng ta có thể thấy, là tương tự với những quy luật 
điều khiển sự tạo ra những dạng sinh vật gợi là đặc hiệu. Trong cả hai 
trường hợp những điều kiện vật lý đường như tạo ra những hậu quả ít 


452 


Tóm tắt và kết luận 


trực tiếp; tuy vậy khi các biễn chủng đi vào bất kỳ vùng đất nào chúng đôi 
khi áp dụng một số tính trạng của các loài mà thích hợp với vùng đất đó. 
Ở cả loài và biến chủng việc sử dụng và không sử dụng cơ quan nào đó 
tạo ra một số tác dụng; bởi vì khó mà chống lại kết luận này, ví dụ, khi 
chúng ta nhìn vịt đần độn có cánh mà không bay được, trong tình trạng 
giống như vịt nhà; hoặc khi chúng ta nhìn con fcutucu trong hang đôi khi 
bị mù và khi nhìn một số chuột chũi, chúng thường mù, mắt của chúng bị 
da che phủ; hoặc khi nhìn động vật mù sống trong các hang tối tăm ở Mỹ 
và châu Âu. Ở cả hai, biển chủng và loài, mối liên quan về phát triển có vẻ 
có vai trò quan trọng nhất do vậy khi một bộ phận được thay đổi thì các bộ 
phận khác nhất thiết phải thay đổi. Ở cả hai, biến chủng và loài, sự lai 
giống trở lại những tính trạng đã mắt xảy ra từ lâu. Thuyết tạo hoá không 
' làm thế nào giải thích được sự xuất hiện thỉnh thoảng của những cái sọc 
trên lưng và chân một số loài ngựa và con lai của chúng. Giải thích hiện 
tượng này thật là đơn giản néu chúng ta tin rằng những loài này có nguồn 
gốc từ một tổ tiền có sọc, cùng một cách như một vài nòi bổ câu nhà có 
nguồn gốc từ bổ câu núi có vạch kẻ đọc và xanhl 

Theo quan điểm phổ biến mỗi loài được tạo ra một cách độc lập, tại 
sao những tính trạng đặc biệt mà nhờ những tính trạng này các loài thuộc 
cùng một giống khác với nhau, đễ biển đổi hơn những tính trạng chung 
mà tất cả họ đều tán thành? Ví dụ, tại sao màu hoa rất dễ biến đổi ở bất kỳ 
một loài nào trong giống, nêu những loài khác, được cho là được tạo ra 
một cách độc lập, có màu hoa khác với những loài cùng thuộc một giỗng 
lại có hoa màu giống nhau? Nếu các loài chỉ là các biến chủng rõ ràng, 
những tính trạng trở nên có định ở mức độ cao, chúng ta có thể hiểu hiện 
tượng này bởi vì chúng đã biến đổi từ khi chứng phân nhánh từ một tổ 
tiên chung về một số tính trạng nhờ đó chúng trở nên khác biệt với nhau; 
và do đó những tính trạng này để biến đối hơn những tính trạng chung 
được di truyền mà không thay đổi qua một thời gian dẳng đặc. Học thuyết 
của tạo hoá không giải thích được tại sao một bộ phận phát triển theo cách 
rất bất thường ở bất kỳ một loài nào thuộc một giống và như vậy, vì chúng 
ta có thể suy ra, những bộ phận rất quan trọng của một loài phải rất đễ 
biến đổi; nhưng theo tôi, từ khi một vài loài tách ra từ một tổ tiên chung, 
bộ phận này đã trải qua một mức độ không bình thường về biến đổi và do 


455 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


đó chúng ta phải mong rằng bộ phận này hãy còn biến đối. Nhưng một bộ 
phận có thể phát triển theo cách rất không bình thường, giống như cánh 
của con đơi, và tuy không còn để biến đổi hơn bắt kỳ cơ quan khác, nêu bộ 
phận là chung cho nhiều dạng thấp hơn, nghĩa là, nễu nó được đi truyền 
trong thời gian rất lâu thì trong trường hợp này nó sẽ xếp là hằng định 
nhờ chọn lọc tự nhiên liên tục, lâu dài. 

Nhìn qua những bản năng, một số là kỳ lạ, chúng không đưa ra khó 
khăn hơn câu tạo cơ thể theo thuyết chọn lọc tự nhiên đưa ra những biến 
đổi liên tiếp, nhỏ nhưng có lợi. Như vậy, chúng ta có thể hiểu tại sao tự 
nhiên đi những bước từ để lên khó trong việc ban cho những động vật 
khác nhau thuộc cùng một lớp một số bản năng. Tôi đã có gắng chỉ ra 
nguyên lý lại giỗng dần dần như thế nào trong khả năng thiết kế đáng 
khâm phục của một tổ ong. Tập quán đổi khi không còn nghỉ ngờ gì nữa 
đóng vai trò trong việc biến đổi những bản năng; nhưng tập quán chắc 
chắn không thể thiếu được, như chúng ta thấy, trong trường hợp những 
côn trùng trung tính, chúng không để lại con cháu để di truyền những tác 
dụng của tập quán liên tục kéo dài. Theo quan điểm mọi loài thuộc cùng 
giống có nguồn gốc từ bố mẹ chung và đã di truyền nhiều rồi, chúng ta có 
thể hiểu tại sao chính những loài có liên quan, khi được đặt dưới những 
điều kiện khác nhau đáng kể phải tuân theo gần như những tập quán 
tương tự; ví đụ, tại sao chim hét ở Nam Mỹ lót tổ mình bằng bùn giống 
như các loài ở nước Anh chúng ta. Theo quan điểm những bản năng có 
được một cách chậm chạp qua chọn lọc tự nhiên chúng ta không cần phải 
ngạc nhiên với vài bản năng rõ ràng là chưa hoàn hảo và có khả năng sai 
lầm, và với vài bản năng làm cho những động vật khác phải chịu đựng. 

Nếu các loài chỉ là các biến chủng thường trực và hiển nhiên thì 
chúng ta có thể thấy ngay tại sao con cháu lai chéo của chúng phải tuân 
theo cũng những quy luật phức tạp về mức độ và kiểu tương ứng với bố 
mẹ chúng - được tiếp thu lẫn nhau trong những lần lai tiếp theo và về 
những điểm như vậy - như con cháu lai chéo của các biễn chủng đã biết. 
Trái lại, đây là những hiện tượng lạ nêu các loài được tạo ra một cách độc 
lập và các biến chủng được tạo ra theo những quy luật thứ yếu. 

Nếu chúng ta thừa nhận rằng các tài liệu địa chất học là khiếm 
khuyết ở mức cực độ thì những sự kiện như vậy mà các tài ện đưa ra, 


454 


Tóm tắt và kết luận 


ủng hộ cho thuyết về đi truyền có biên đối. Các loài mới vào cuộc chậm 
chạp và ở các giai đoạn nỗi tiếp nhau; và số lượng biến đổi sau những 
khoảng thời gian tương đương nhau là rất khác nhau ở các nhóm khác 
nhau. Sự tuyệt chủng của những loài và của các nhóm loài đã đóng một 
phần đáng chú ý trong lịch sử thế giới hữu cơ xảy ra sau đó hẳu như 
không tránh được theo nguyên lý của chọn lọc tự nhiên; bởi vì các dạng 
mới và có cải thiện thay thế cho các đạng già. Không có loài đơn độc nào, 
cũng không có các nhóm loài nào tái xuất hiện khi chuỗi bình thường 
của các thế hệ một khi bị phá vỡ. Sự phổ biến đần dẫn của các đạng có 
ưu thế, với sự biến đổi của con cháu, làm choơ các dạng sình vật, sau 
những khoảng thời gian dài, xuất hiện giống như chúng đã biến đổi 
đồng thời khắp thế giới. Hiện tượng các hoá thạch còn lại của mỗi lớp địa 
tầng là ở trạng thái trung gian về tính trạng ở mức nào đó giữa các hoá 
thạch nằm trong các lớp địa tầng trên và dưới, được giải thích một cách 
đơn giản là đo vị trí trung gian của chúng trong chuỗi con cháu. Hiện 
tượng rất quan trọng rằng mọi sinh vật đã tuyệt chủng cùng thuộc hệ 
thống với những sinh vật gắn đây hoặc là thuộc cùng nhóm hoặc là 
thuộc những nhóm trung gian xảy ra do những sinh vật đang còn sống 
và những sinh vật đã tuyệt chủng là con cháu của bố mẹ chung. Bởi vì 
những nhóm có nguồn gốc từ một tổ tiên cổ xưa thường có tính trạng 
phân ly nên tổ tiên cùng với con cháu ban đầu của nó sẽ thường là trung 
gian về tính trạng khi so với con cháu sau này của nó; và như vậy chúng 
ta có thể thể hiểu tại sao một hoá thạch càng cổ xưa thì nó càng giữ vị trí 
ở mức độ trung gian nào đó giữa các nhóm đang tổn tại và các nhóm có 
lên quan. Những dạng sinh vật gần đây thường được xem, theo cảm 
giác hơi mơ hỏ, là cao hơn những dạng sinh vật đã tuyệt chủng và cổ 
xưa; và chúng cũng cao hơn nhiều vì chúng là những đạng sinh vật 
muộn hơn và cải thiện nhiều hơn đã chiến thắng những sinh vật già hơn 
và ít cải thiện hơn trong cuộc đầu tranh sinh tồn. Cuối cùng, quy luật 
thời gian chịu đựng kéo đài của các dạng sinh vật có hên quan trên cùng 
một lục địa. - thú có túi ở Úc, thú thiếu răng ở châu Mỹ và những trường 
hợp tương tự khác - là dễ hiểu, bởi vì trong vùng đất xác định, những 
đạng sinh vật đã tuyệt chủng và những đạng sinh vật gần đây có lên hệ 
với nhau một cách tự nhiên qua con cháu, 


455 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Xem xét về sự phân bố theo địa lý, nếu chúng ta thừa nhận rằng 
trong điễn tiến lâu dài của thời gian đã có nhiều sự đi cư từ một phản 
này đến phẫn khác của thế giới, do những biến đổi địa chất và khí hậu 
ban đầu và do nhiều phương tiện chưa biết và không thường xuyên của 
sự phân tán, lúc đó chúng ta có thể hiểu rằng, theo thuyết đồng đõi có 
biến đổi, phần lớn những sự kiện quan trọng trong sự phân bố. Chúng ta 
có thể hiểu tại sao có một sự song song rất gây ấn tượng trong sự phân 
bố của các sinh vật trong không gian và trong sự kế Hiếp nhau về mặt địa 
chất theo thời gian; bởi vì trong cả hai trường hợp sinh vật được liên kết 
nhờ dây ràng buộc của các thế hệ thông thường và những phương tiện 
biến đổi là giỗng nhau. Chúng ta thấy ý nghĩa đầy đủ của hiện tượng kỳ 
lạ, phải gây ấn tượng cho mỗi một du khách, đó là, trên cùng lục địa, 
trong những điều kiện hay thay đổi khác nhau nhất, đưới tác dụng của 
nhiệt và cái lạnh, trên núi hay đất thấp, trên sa mạc hay đầm lẫy, phần 
lớn cư dân trong mỗi lớp lớn có liên quan đơn giản; bởi vì chúng thường 
là con cháu của cùng một tổ tiên và những loài mới định cư sớm. Cũng 
theo nguyên lý này của sự đi đân ban đầu, trong hầu hết trường hợp kết 
hợp với sự biến đối, chúng ta có thể hiểu, nhờ sự giúp đỡ của thời kỳ 
băng hà, sự giống nhau của một ít thực vật và đồng minh gần gũi với 
nhiều loại khác, trên những núi xa nhất, dưới những khí hậu khác nhau 
nhất và giỗng như những đồng mính của một số cư dân biển ở những 
vùng có nhiệt độ ôn hoà phía bắc và phía nam, mặc dù bị tách nhau ra 
bởi đại dương giữa hai chí tuyến, Mặc dù hai vùng có thể có những điều 
kiện vật lý cho đời sống giống nhau, chúng ta cần cảm thầy không ngạc 
nhiên về cư đân của chúng khác nhau rộng rãi, nếu chúng hoàn toàn 
tách biệt với nhau trong một thời gian đài; bởi vì mối quan hệ giữa sinh 
vật và sinh vật là quan trọng nhất trong các mỗi quan hệ và bởi vì hai 
vùng sẽ có những loài mới định cư từ vài nguồn thứ ba hoặc từ lẫn nhau, 
vào những thời điểm khác nhau và theo những Hi lệ khác nhau diễn tiến 
của sự biến đối ở hai vùng không tránh khởi sẽ khác nhau. 

Theo quan điểm này về sự di cư, với những biến đối xảy ra sau này 
chúng ta có thể hiểu tại sao những hải đảo thì có ít loài sinh sống nhưng 
trong số chúng nhiều loài là kỳ dị. Chúng ta có thể hiểu rõ ràng tại sao 
những động vật này không thể vượt qua biển rộng như ếch và những 


456 


Tóm tắt và kết luận 


động vật có vú sống trên cạn không sống trên hải đảo; và trái lại, tại sao 
các loài mới và kỳ dị của đơi, không băng qua biển được, lại thường được 
thầy trên những hòn đảo xa đất liền. Những sự kiện như có những loài 
kỳ dị của dơi và không có những động vật có vú khác trên các hái đảo là 
hoàn toàn không giải thích được theo thuyết về những tác động độc lập 
của tạo hoá. 

Sư tốn tại của các loài đại điện hoặc các loài có liên hệ gần gũi ở bắt 
kỳ hai vùng nào, theo thuyết về đòng đõi có biến đổi, ngụ ý rằng cùng 
bố mẹ ban đầu sống ở cả hai vùng và chúng ta thấy hầu như không thay 
đổi rằng bất kỳ ở đâu mà nhiễu loài liên hệ gần gũi với nhau sống ở hai 
vùng, vài loài tương đồng với cả hai vẫn tổn tại. Bắt cứ nơi đâu mà nhiều 
loài tuy có hên hệ gần gũi nhưng vẫn riêng biệt thì nhiều đạng và biến 
chủng chưa rõ của cùng những loài đó cũng xảy ra tương tự. Đó là quy 
luật của tính phổ biến cao cho rằng cư dân của mỗi vùng có quan hệ với 
cư đân của nguồn gần nhất dù có nguồn gốc từ đâu. Chúng ta thấy điều 
này ở hầu hết động và thực vật của quần đảo Galapagos, của những đảo 
]uan Fernandez và những đảo ở châu Mỹ khác có liên quan một cách gây 
ẫn tượng nhất với động vật và thực vật ở đại lục châu Mỹ; và những 
động, thực vật ở quản đảo Cape de Verde với những đảo châu Phi khác 
với đại lục châu Phi. Phải thừa nhận rằng những hiện tượng này không 
nhận được sự giải thích nào từ thuyết sáng tạo. 

Như chúng ta đã thấy, hiện tượng mà sinh vật hiện tại và trước đây 
tạo thành một hệ thống tự nhiên lớn, với nhóm phụ của nhóm và với 
những nhóm đã tuyệt chủng thường nằm giữa các nhóm hiện nay, là có 
thể nhận thức được bằng trí óc theo thuyết chọn lọc tự nhiên với sự tuyệt 
chủng bất ngờ và phân ly tính trạng. Cũng theo những nguyên lý tương 
tự chúng ta thấy mỗi quan hệ qua lại của các loài và các giỖng trong mỗi 
lớp là rất phức tạp và loanh quanh. Chúng ta thẫy tại sao một số tính 
trạng có ích hơn nhiều tính trạng khác theo phân loại; - tại sao những 
tính trạng thích nghi, mặc dù rất quan trọng cho sinh vật, hầu như 
không quan trọng gì trong sự phân loại; tại sao những tính trạng có 
nguồn gốc từ các bộ phận thô sơ, mặc dù không có tác dụng cho sinh vật, 
thường có giá trị phân loại cao; và tại sao những tính trạng của bào thai 
là những tính trạng có giá trị nhất. Mỗi quan hệ qua lại thực sự của mọi 


457 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


sinh vật là do sự di truyền hay do tính cộng đồng của con cháu. Hệ 
thống tự nhiên là một sự sắp xếp theo phả hệ, trong đó chúng la phải 
phát hiện ra những dòng đõi con cháu nhờ những tính trạng cố định tuy 
rằng lầm quan trọng cho sự sống của chúng có thể nhỏ. 

Hệ thống xương thì giống nhau ở bàn tay người, cánh của con đơi, 
vây cá heo và chân ngựa, - số lượng giống nhau của các đốt sống tạo nên 
cổ của con hươu cao cô và của con voi - và vô số những hiện tượng như 
thế, tự bản thân chúng giải thích được ngay theo lý thuyết về đòng dõi 
có những biến đổi nhỏ kế tiếp nhau và chậm chạp. Kiểu cách giống nhau 
trong cánh và chân của con đơi mặc dù được dùng với những mục đích 
khác nhau, - hàm và chân của con cua, - cánh hoa, nhị và nhuy hoa cũng 
tương tự có thể hiểu được bằng nhận thức của lý trí theo quan điểm biến 
đổi đần dần của các bộ phận hoặc các cơ quan mà chúng là giỗng nhau ở 
tổ tiên ban đầu của mỗi lớp. Theo nguyên lý những biến đổi kế tiếp nhau 
không thường xảy ra sau giai đoạn sớm và được di truyền không phải 
trong giai đoạn sớm của cuộc sống tương ứng, chúng ta có thể thấy rõ 
ràng tại sao các phôi của động vật có vú, chim, bò sát và cá là giỗng nhau 
một cách rất gần gũi và rất không giỗng nhau ở những trạng thái trưởng 
thành. Chúng ta có thể hết ngạc nhiên về phối của một động vật có vú 
thở bằng không khí hoặc chim có những đường rạch như mang cá và 
động mạch chạy thành những cuộn giỗng như phôi của cá phải thở bằng 
không khí hoà tan trong nước, bằng sự trợ giúp của mang cá. 

Việc không sử dụng thường có xu hướng làm cơ quan đó thu nhỏ lại, 
đôi khi có chọn lọc tự nhiên giúp đỡ, khi nó trở nên võ dụng do tập quán 
thay đổi hoặc do điểu kiện sống thay đổi và chúng ta có thể hiểu rõ rằng ý 
nghĩa của các cơ quan thô sơ theo quan điểm này. Nhưng việc không sử 
dụng và chọn lọc thường sẽ tác động lên mỗi sinh vật, khi nó trở nên 
trưởng thành và làm hết vai trò trong cuộc đẫu tranh sinh tồn và như vậy 
sẽ có ít tác động lên một cơ quan trong giai đoạn sớm của cuộc đời; do vậy 
cơ quan này sẽ không bị giảm nhiều và làm cho trở nên sơ khai ở tuổi này. 
Ví dụ, con bề được di truyền răng, mà không bao giờ cắt qua hàm trên, từ 
tổ tiên sớm có răng phát triển; và chúng ta có thể tin rằng răng ở động vật 
trưởng thành bị giảm đi do sự không dùng hoặc do lưỡi và vòm miệng 
được chọn lọc tự nhiên làm cho thích hợp với việc gặm chổi non mà không 


458 


Tóm tắt và kết luận 


cần chúng giúp đỡ, trái lại ở con bê, răng được để yên không đụng đến do 
chọn lọc hoặc sự không sử dụng và theo nguyên lý di truyền ở tuổi tương 
ứng răng được ởi truyền từ thời xưa tới ngày nay. Theo quan điểm từng 
sinh vật và từng cơ quan nêng biệt đã được tạo ra một cách đặc biệt, 
không thể giải thích hoàn toàn những cơ quan này, giỗng như răng của 
con bê khi còn là bào thai hoặc giống như những cánh bị quăn lại đưới vỏ 
bọc cánh được hàn lại của một số con bọ cánh cứng, như vậy thường 
mang dâu ấn rõ ràng của sự vô dụng! Người ta có thể nói tự nhiên dồn 
tâm trí để nhận ra, nhờ các cơ quan tương tự và cơ quan thô sơ, kế hoạch 
biến đối mà đường như chúng ta sẽ không có hiểu. 

Bầy giờ, tôi tóm tắt những sự kiện và quan tâm chính mà đã hoàn 
toàn thuyết phục tôi rằng loài đã biến đối và hãy còn biến đối một cách 
chậm chạp nhờ sự bảo tổn và tích luỹ những biến đối có lợi không đáng kể 
kế tiếp nhau. Người ta có thể hỏi, tại sao tất cả các nhà tự nhiên học và địa 
chất học xuất sắc đang sống đều từ chối quan điểm vẻ sự biên đổi của các 
loài? Người ta không chấp nhận rằng các sinh vật trong tự nhiên là đối 
tượng không biến đối, người ta không chứng minh rằng số lượng biến đổi 
trong diễn Hến lâu đài thì bị giới hạn. Không có sự phân biệt rõ ràng giữa 
các loài và biến chủng rõ ràng. Người ta không thể đuy trì việc cho rằng 
các loài khi được lai chéo thì lúc nào cũng không sinh đẻ được và các biến 
chủng thì lúc nào cũng có thể sinh sản; hoặc sự không sinh sản là dẫu hiệu 
và khả năng thiên phú của tạo hoá. Niềm tin rằng các loài là không đổi 
hầu như là tắt yếu khi người ta nghĩ lịch sử thể giới là thời gian ngắn; và 
hiện tại chúng ta có được vài ý tưởng về khoảng thời gian, đù không có 
bằng chứng nhưng chúng ta có khuynh hướng cho rằng tài liệu địa chất 
học là quá hoàn hảo đến mức nó có khả năng cung cấp cho chúng ta bằng 
chứng đơn giản về sự biến đổi của các loài, nều chúng đã trải qua biến đổi. 

Nhưng nguyên nhân chính của bản chất miễn cưỡng của chúng ta 
để thừa nhận rằng một loài sinh ra một loài riêng biệt và khác, là việc 
chúng ta thường chậm trong việc thừa nhận bất kỳ thay đổi lớn nào mà 
chúng ta không thấy các bước trung gian. Khó khăn là tương tự bởi vì 
quá nhiều nhà địa chất học cảm thấy như vậy, khi Lyell đầu tiên khăng 
khăng cho rằng các dãy vách đá dài ở nội địa được hình thành, các thung 
lũng lớn được đào lên do tác dụng chậm chạp của sóng bờ biển. Trí óc 


459 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


không thể nắm bắt ý nghĩa đây đủ của thời hạn một trăm triệu năm, nó 
không thêm vào và nắm được tác động đây đủ của nhiều biến đổi nhỏ 
nhặt, tích luỹ trong một số thế hệ vô hạn. 

Mặc dù tôi hoàn toàn bị thuyết phục về tính chân thật của những 
quan điểm đưa ra trong tập này dưới dạng một bài tóm tắt, không có 
nghĩa là tôi mong thuyết phục các nhà tự nhiên học có kinh nghiệm mà trí 
óc của họ được trang bị với vô số hiện tượng mà mọi người đều thấy, 
trong thời gian dài, từ quan điểm đối nghịch trực tiếp với quan điểm của 
tôi. Thật quá đễ để che giấu sự ngu dốt của chúng ta đưới những diễn đạt 
như “kế hoạch của tạo hoá”, “sự thống nhất các để cương ”v.v... và nghĩ 
rằng chúng ta đưa ra sự giải thích khi chúng ta chỉ nới lại một hiện tượng 
bằng cách khác. Bất kỳ ai mà khuynh hướng của họ là làm nặng thêm 
những khó khăn không giải thích được hơn là giải thích một số hiện tượng 
chắc chắn sẽ bác bỏ lý thuyết của tôi. Một số nhà tự nhiên học được phú 
cho trí óc rất linh hoạt và đã bắt đẫu nghi ngờ tính không thay đối của các 
loài, có thể bị tập sách này ảnh hưởng; nhưng tôi hướng về với niềm quả 
quyết vào tương lai, vào các nhà tự nhiên học trẻ và đang lên, những 
người sẽ có thể nhìn hai mặt của vần đề với tính công bằng. Bắt cứ ai được 
đẫn dắt để tin rằng các loài có thể biến đổi sẽ làm một việc tốt bằng cách 
biểu lộ một cách chu toàn sự nhận thức của mình; bởi vì chỉ bằng cách như 
vậy thì gánh nặng thiên kiến vẻ đề tài này mới bị áp đảo lây đi. 

Một số nhà tự nhiên học nổi tiếng sau này công bố niềm tín của họ 
rằng vô số loài có tiếng trong mỗi giống không phải là loài thực sự; nhưng 
những loài khác là loài thực sự, nghĩa là chúng được tạo ra một cách độc 
lập. Đối với tôi đây có vẻ là nhằm đến một kết luận kỳ lạ. Họ thừa nhận 
rằng vô số dạng sinh vật mà sau này bản thân họ nghĩ là những tạo vật 
đặc biệt và phân lớn các nhà tự nhiên học vẫn xem là như vậy và những 
đạng sinh vật sau này có những đặc điểm bên ngoài rất đặc trưng của loài 
thật sự, - họ thừa nhận rằng những loài này được tạo ra nhờ biến đổi 
nhưng họ từ chối mở rộng tới cùng quan điểm về những đạng sính vật 
khác nhau ít öi và những đạng sinh vật khác. Tuy vậy, họ không ngụy 
biện là họ có thể xác định rõ, hoặc thậm chí phỏng đoán, cái nào là những 
đạng sinh vật được sáng tạo ra và cái nào được tạo ra nhờ những quy luật 
thứ yếu. Họ thừa nhận sự biến đối là nguyên nhân thực sự trong một 


460 


Tóm tắt và kết luận 


trường hợp, họ tuỳ tiện từ chối điều đó trong các trường hợp khác mà 
không chỉ ra bắt kỳ sự khác biệt nào trong hai trường hợp. Rồi ngày đó sẽ 
đến khí người ta đưa ra hình ảnh mình họa H mỉ của sự mù quáng của 
định kiến. Những tác giả này dường như không giật mình nhiều hơn 
trước những hoạt động kỳ lạ của tạo hoá so với trước việc sinh nở bình 
thường. Nhưng họ có thật sự tin rằng tại vô số giai đoạn trong lịch sử trái 
đất một số nguyên tử cơ bản được lệnh đột ngột loé lên thành tổ chức 
sống? Họ có tin rằng mỗi một tác động của tạo hoá thì có một hoặc nhiều 
cá thể được tạo ra không? Có phải vô số động vật và thực vật được tạo ra 
dưới dạng trứng hay hạt giỗng hay dưới dạng đã trưởng thành? Trong 
trường hợp động vật có vú, có phải chúng được tạo ra do những đầu ấn 
sai lắm của dinh dưỡng từ trong bụng mẹ? Mặc đù các nhà tự nhiên học 
yêu cầu rất thích đáng việc giải thích hoàn chỉnh từng khó khăn từ những 
người tin vào sự thay đối của các loài, còn về phần mình thì họ bỏ qua 
toàn bô vẫn đề về sự xuất hiện đầu tên của các loài bằng sự im lặng cung 
kính. 

Người ta có thể hỏi tôi mở rộng học thuyết về sự biễn đổi của các loài 
xa đến đâu. Câu hỏi này khó trả lời bởi vì chúng ta càng xem xét nhiều 
dạng riêng biệt thì quá nhiều lý luận mắt hiệu lực. Nhưng một số lý luận 
nặng ký nhất mở rộng rất nhiều. Mợi thành viên trong toàn bộ các lớp có 
thể liên kết với nhau bằng những chuỗi quan hệ và tất cả có thể được 
xếp theo cùng nguyên tắc, thành các nhóm phụ cho các nhóm. Đôi khi 
hoá thạch vẫn còn xu hướng lắp đầy các khoảng thời gian rất rộng giữa 
các bộ đang sóng. Những cơ quan trong tình trạng thô sơ cho thấy một 
cách đơn giản rằng tổ tiên ban đầu có một cơ quan trong tình trạng phát 
triển hoàn toàn; và trong một số trường hợp điều này nhất thiết ngụ ý 
một số lượng lớn biến đổi ở con cháu. Trong cả lớp thì những câu trúc 
khác nhau được tạo ra theo cùng mót kiểu và ở giai đoạn phôi thai thì 
các loài giỗng nhau một cách gần gũi. Do đó, tôi không hoài nghỉ rằng 
thuyết đòng dõi có biến đổi bao quát mợi thành viên trong cùng lớp. Tôi 
tin rằng động vật có nguồn gốc từ phần lớn chỉ bốn hoặc năm ông tổ và 
thực vật từ số lượng tương đương hoặc ít hơn. 

Phép loại suy dẫn tôi một bước xa hơn, đó là, in rằng tất cả động vật 
và thực vật có nguồn gốc từ một vài nguyên mẫu. Nhưng phép loại suy 


461 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


có thể là một hướng dẫn giả đối. Tuy rằng sinh vật thì nhiều, trong thành 
phần hoá học của chúng, các nang mắm của chúng, cầu trúc tế bào của 
chúng và những quy luật phát triển và sinh sản của chúng. Chúng ta thấy 
điều này thậm chí trong những trường hợp quá tầm thường như là cũng 
chát độc đó thường tác động lên động vật và thực vật giỗng nhau; hoặc là 
con sâu vú lá (g4/Í fiy) tạo ra chất độc làm cho cây gỗ sổi và hổng đại phát 
triển khổng lỗ. Do đó tôi phải suy luận từ phép loại suy rằng có lẽ toàn bộ 
sinh vật đã từng sống trên trái đất có nguồn gốc từ một số đạng nguyên 
thuỷ mà đời sống đầu tiên được thì thào qua đó. Khi những quan điểm 
được ấp ủ trong tập này về nguồn gốc các loài, hoặc khi những quan 
điểm loại suy được thừa nhận phổ biến, chúng ta có thể thấy trước lờ mờ 
rằng sẽ có một cuộc cách mạng đáng kể trong lịch sử thế giới. Các nhà hệ 
thông học sẽ có thể theo đuổi công việc của họ như hiện nay nhưng họ sẽ 
không bị ám ảnh liên tục bởi mối nghỉ ngờ không rõ rệt là dạng sinh vật 
này hoặc sinh vật kia có phải là loài cốt yêu không. Tôi cảm thấy chắc 
chấn vẻ điều này, với kinh nghiệm, tôi nói sẽ không có giảm nhẹ chút 
nào. Những cuộc tranh luận không dứt về việc 50 loài cây mâm xôi ở 
nước Anh là các loài thật sự hay không sẽ chấm dứt. Các nhà hệ thống 
học sẽ chỉ phải quyết định (không có việc này thì sẽ đễ đàng) bất kỳ một 
đạng sinh vật nào cũng đủ bắt biến và riêng biệt với những đạng sinh vật 
khác, có thể xác định rõ và nếu có thể định nghĩa thì các sự khác biệt có 
đủ quan trọng để xứng đáng mang một cái tên đặc hiệu không. Điểm sau 
cùng sẽ trở thành mối quan tâm căn bản hơn hiện nay; bởi vì sự khác 
nhau, dù nhỏ, giữa bắt kỳ hai dạng sinh vật nào, nếu không bị các mức độ 
trung gian pha trộn, thì phân lớn các nhà tự nhiên học xem chúng như 
điều kiện đủ để nâng cả hai dạng sinh vật lên mức loài. Sau đây, chúng ta 
sẽ bị buộc phải biết rằng sự riêng biệt duy nhất giữa các loài và các biến 
chủng rõ ràng, người ta đã biết hoặc đã tin được liên kết với ngày nay 
nhờ các mức độ trung gian, trái lại ở loài thì ban đầu liền kết như vậy. Do 
vậy, dù không hoàn toàn chối bỏ mỗi quan tâm về các mức độ trung gian 
hiện tại giữa bắt kỳ hai dạng sinh vật nào, chúng ta sẽ bị đẫn đến việc cân 
nhắc cần thận hơn và đánh giá cao hơn mức độ khác nhau thật sự giữa 
chúng. Hoàn toàn có thể là các dạng sinh vật hiện tại thường được xem 
chỉ là các biến chủng, trong tương lai được xem là xứng đáng với những 


462 


Tóm tắt và kết luận 


cái tên đặc hiệu, ví đụ cây hoa anh thảo và cây anh thảo hoa vàng; và 
trong trường hợp này ngôn ngữ khoa học và ngôn ngữ phố biến phù hợp 
với nhau. Nói một cách ngắn gọn, chúng ta sẽ phải xử lý các loài theo 
cung cách mà các nhà tự nhiên học đã xử lý các giỗng, những người thừa 
nhận rằng các giống chỉ là sự kết hợp nhân tạo cho thuận lợi. Đây không 
phải là một triển vọng phần khởi nhưng ít nhất chúng ta sẽ thoát được 
nghiên cứu vô ích về bản chất không thể khám phá ra và không được 
khám phá của thuật ngư loài. 

Những phần tổng quát và riêng biệt của lịch sử tự nhiên có được mỗi 
quan tâm rất lớn, những thuật ngữ được các nhà tự nhiên học dùng như 
mỗi quan hệ vẻ câu trúc, mối quan hệ, cộng đồng loại, quan hệ cha con, 
hình thái học, những tính trạng mang fính thích nghí, những bộ phận thô 
sơ và không phát triển v.v... sẽ không còn là ấn dụ và sẽ có một ý nghĩa 
đơn giản. Khi chúng ta không còn xem một sinh vật hoang đại như một 
chiếc tàu, như một cái gì hoàn toàn vượt khởi sự hiểu biết của chúng ta, 
khi chúng ta xem mỗi một sản phẩm của tự nhiên là một cái đã có một lịch 
sử, khi chúng ta thưởng ngoạn mỗi một câu trúc phức tạp và riêng biệt 
xem như là tổng của nhiều sự sáng tạo, mỗi cái có ích cho người sở hữu, 
gần giống như cách khi chúng ta xem bất kỳ một phát minh cơ học lớn 
nào là tổng của lao động, kinh nghiệm, lý trí và thậm chí những sai lắm 
ngớ ngẩn của nhiều công nhân; khi chúng ta nhìn mỗi sinh vật với quan 
điểm như vậy thì việc nghiên cứu về lịch sử tự nhiên sẽ đến! 

Một lĩnh vực chưa ai đặt chân tới và rộng lớn về điều tra sẽ được mở 
ra về nguyên nhân và các quy luật biến đổi, về tác dụng của việc sử dụng 
và không sử dụng, vẻ tác dụng trực tiếp của các điều kiện bên ngoài v.v... 
Việc nghiên cứu các sản phẩm nuôi trong nhà sẽ tăng giá trị rất nhiều. Một 
biến chủng mới do con người nuôi trồng sẽ là một để tài hắp dẫn và quan 
trọng hơn nhiều so với việc nghiên cứu thêm một loài nữa thêm vào SỐ 
lượng vô cùng lớn các loài đã ghi nhận được. Sự phân loại của chúng ta, 
theo mức mà họ sẽ làm, sẽ thành khoa phả hệ; và lúc đó đúng là sẽ đưa ra 
cái mà họ gọi là kế hoạch của tạo hoá. Những quy luật để phân loại không 
nghi ngờ gì nữa sẽ trở nên đơn giản hơn khi chúng ta có một mục tiêu 
được xác định rõ trong quan điểm. Chúng ta không có phả hệ hoặc hình 
vẽ trên phù hiệu; và chúng ta phải phát hiện và lần theo nhiều đòng đõi 


463 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


phân tán trong những phả hệ tự nhiên nhờ những tính trạng thuộc bắt kỳ 
loại nào mà đã được đi truyền từ lâu. Những cơ quan thô sơ sẽ luôn luôn 
nói về bản chất của những câu trúc đã mất từ lâu. Loài và các nhóm loài, 
mà được người ta gọi là khác thường và được gọi một cách kỳ lạ là những 
hoá thạch sống sẽ giúp chúng ta vẽ nên bức tranh về các nguyên mẫu của 
mỗi lớp lớn, đù còn không rõ ràng ở mức độ nào đó. 

Khi chúng ta có thể cảm thấy chắc chắn rằng tất cả các cá thể trong 
cùng một loài và tất cả các loài có liên quan gần gũi với nhau của hầu hết 
các chủng trong một giai đoạn không phải cách đây rất xa có nguồn gốc 
từ một bố mẹ và đã di cư từ một vài nơi; khi chúng ta biết nhiều hơn về 
nhiều phương cách di cư, lúc đó, dưới ánh sáng mà phả hệ phát ra và sẽ 
tiếp tục phát ra, về những biến đổi ban đầu của khí hậu và những biến 
đối về độ cao của đất, chắc chắn chúng ta sẽ có thể lần theo đấu vết 
những sự đi cư ban đầu của các cư dân toàn thể giới theo phương cách 
tuyệt vời. Thậm chí hiện nay, việc so sánh những khác biệt của các sinh 
vật ở biến tại các phía đối diện của một lục địa và bản chất của các cư dân 
khác nhau trên lục địa đó liên quan đến những cách nhập cư rõ ràng, có 
thể soi sáng cho khoa địa lý thời cổ xưa. 

Khoa địa lý cao quý mắt đi danh tiếng do sự không hoàn hảo cực độ 
về các tài liệu. Lớp vỏ trái đất với những phần còn lại được gắn vào phải 
không được xem như là một viện bảo tàng đầy đủ mà chỉ là một sự thu 
thập nghèo nàn được thực hiện trong lúc rủi ro và những giai đoạn hiếm 
hơi. Sự tích luỹ mỗi một địa tâng hoá thạch lớn sẽ được nhận biết là có 
phụ thuộc vào sự trùng hợp bắt thường về hoàn cảnh và những khoảng 
thời gian trống giữa các giai đoạn kế Hếp nhau. Nhưng chúng ta sẽ có thể 
đánh giá bằng những khoảng thời gian bảo đảm của những khoảng này 
nhờ so sánh những đạng sinh vật đi trước và tiếp theo. Chúng ta phải 
thận trọng trong việc có gắng tìm ta mối tương quan khi hai lớp địa tầng 
hoàn toàn đương đại có chứa một ít loài giồng nhau nhờ sự kế tiếp nhau 
nói chung của các sinh vật. Bởi vì loài được tạo ra và huỷ diệt do các 
nguyên nhân vẫn đang còn tốn tại và tác dụng chậm, không phải do 
những tác động phi thường của tạo hoá và do các tai biển; và bởi vì 
nguyên nhân quan trọng nhất trong các nguyên nhân làm biến đổi chất 
hữu cơ là nguyên nhân hầu như độc lập với những điều kiện thực tế có 


364 


Tóm tắt và kết luận 


lẽ bị biến đổi và biến đổi đột ngột, đó là mối quan hệ qua lại giữa sinh vật 
với sinh vật, - sự cải thiện của một sinh vật này dẫn đến sự cải thiện hoặc 
sự tuyệt chủng của những sinh vật khác; điều đã xảy ra là những biến 
đối chát hữu cơ trong các hoá thạch của các lớp địa tầng liên lếp nhau có 
lẽ đóng vai trò như thước đo công bằng về thời gian thực sự đã trôi qua. 
Tuy nhiên, một số loài giữ một cơ thể không đổi sau một thời gian dài, 
trong khi trong cùng thời gian đó, một vài trong số những loài này, đo di 
cư đến những vùng đất mới và bước vào cuộc cạnh tranh với những láng 
giểng thì phải trở nên bị biến đổi, vì vậy chúng ta phải đừng đánh giá 
quá cao sự chính xác của những biến đổi chất hữu cơ, xem đó là thước đo 
thời gian. Trong những giai đoạn đầu của lịch sử trái đất, khi những sinh 
vật còn ít và đơn giản hơn, tốc độ biến đổi có lẽ chậm hơn và lúc buổi 
đầu của cuộc sống khi có ít sinh vật với cầu trúc cơ thể đơn giản nhất tổn 
tại thì tốc độ biến đổi ở mức độ chậm tối đa. Toàn bộ lịch sử thế giới, như 
chúng ta biết hiện nay, mặc đù một thời gian chúng ta hoàn toàn không 
hiểu nổi, sau này sẽ được xem như chỉ là một mảnh thời gian, so với 
những thời đại đã qua kể từ sự sống đầu tiên, ông tổ của muôn loài đã 
tuyệt chủng và hiện đang sống, được lạo ra. 

Trong tương lai xa tôi sẽ mở ra những lĩnh vực cho những nghiên 
cứu quan trọng hơn. Tâm lý học sẽ được đặt trên nền tảng mới, nên tảng 
của nhu cầu cần thiết cho mỗi năng lượng tỉnh thần và khả năng nhờ sự 
thay đổi đần dân từ trạng thái này sang trạng thái kia. Ánh sáng sẽ loé ra 
về nguồn gốc của con người và lịch sử của nó. 

Những tác giả nổi tiếng nhất có vẻ hoàn toàn thoả mãn với quan điểm 
cho rằng mỗi loài được tạo ra một cách độc lập. Theo tôi nghĩ điều đó phù 
hợp hơn về điều chúng ta biết về những quy luật áp dụng vào vật chất của 
Tạo hoá, về việc sinh ra và tuyệt chủng của cư đân trong quá khứ và hiện 
tại của thể giới phải do những nguyên nhân thứ phát, giống như những 
nguyên nhân quyết định việc sinh ra và chết đi của từng cá thể. Khi tôi 
nhìn những sinh vật không phải dưới dạng những tạo vật đặc biệt mà là 
con cháu trực hệ của một ít sinh vật đã sông lầu trước khi những lớp đầu 
tiên của hệ Silur lắng đọng, đối với tôi dường như chúng trở nên cao quý. 
Xem xét từ quá khứ, chúng ta có thể suy đoán một cách an toàn rằng 
không một loài đang sông nào sẽ truyền lại những nét giếng mình không 


465 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


đổi trong tương lai xa xôi. Và trong số những loài hiện nay đang sống rất ít 
loài sẽ truyền lại cho con cháu trong tương lai xa; bởi vì cách mà qua đó 
mọi sinh vật được nhóm lại cho thấy rằng một số lượng loài lớn hơn của 
mỗi giống và tất cả các loài của nhiều giống đã không để lại con cháu 
nhưng đã trở nên tuyệt chủng hoàn toàn. Chúng ta trong chừng mực có 
thể bàn lướt qua về tương lai để nói trước loài nào sẽ là phố biến và phân 
bố rộng, thuộc những nhóm ưu thế và lớn hơn cuối cùng thì sẽ chiến 
thắng và sinh ra những loài mới, ưu thế. Bởi vì mọi sinh vật sống là con 
cháu trực hệ của những sinh vật đã sống cách đây lâu trước kỷ Silur, 
chúng ta có thể cảm thấy chắc chắn rằng sự tiếp nối các thế hệ bình 
thường trước kia không bao giờ bị phá vỡ và không có trận đại hồng thuỷ 
tàn phá toàn bộ thế giới. Vì vậy chúng ta có thể đánh giá chắc chắn về một 
tương lai bảo đảm của những bộ dài thời gian khá chênh lệch nhau. Và bởi 
vì chọn lọc tự nhiên tác động chỉ bằng và vì cái tốt của sinh vật, cho nên 
mọi khả năng tinh thần và thể xác sẽ có xu hướng tiền tới sự hoàn hảo. 

Thật thú vị khi thưởng ngoạn một bờ sông nhộn nhịp, được che phủ 
bằng nhiều loại thực vật, với chim hót trong những bựi cây, với những côn 
trùng khác nhau bay nhẹ nhàng qua và với những con giun bò lúc nhúc 
trong đất Ẩm ướt và phản ánh rằng những đạng sinh vật có cấu trúc tinh 
vi này, chúng rất khác nhau, và sống phụ thuộc lẫn nhau theo một cách 
rất phức tạp, tắt cả do những quy luật đang tác động chung quanh chúng 
ta tạo ra. Những quy luật này, theo ý nghìa lớn nhất, là phát triển có sinh 
sản; sự đi truyền mà sự sinh sản ngụ ý; sự biễn đối do những tác động trực 
tiếp và gián tiếp của điều kiện sống bên ngoài và do việc dùng và không 
dùng; sự gia tăng quá cao dẫn đến sự đầu tranh sinh tổn, và hậu quả của 
chọn lọc tự nhiên tạo ra sự phần ly tính trạng và sự tuyệt chủng của 
những sinh vật ít được cải thiện. Như vậy, đo chiến tranh trong tự nhiên, 
do nạn đói và cái chết, đối tượng được đẻ cao nhất mà chúng La có thể 
tưởng tượng, đó là, sự sinh ra những động vật bậc cao ngay lập tức. Ý định 
này của cuộc sống có vẻ vĩ đại, với vài khả năng của nó, ban đầu thành 
một ít dạng sinh vật mới hoặc thành một đạng sinh vật; và trong khi hành 
tĩnh này đã trải qua những chu kỳ theo những quy luật cố định của trọng 
lực, từ những đạng sinh vật không có khởi đầu quá đơn giản, một dạng 
sinh vật kỳ điện nhất và đẹp nhất đã và đang tiến triển. 


466 


Phụ lục 1 


Bản tóm tắt lịch sử quá trình 
nhận thức về nguồn gốc các loài 


TT" sẽ đưa ra ở đây một bản tóm tắt lịch sử quá trình nhận thức 
về nguồn góc các loài. Mãi cho đến gần đây tuyệt đại đa số các 
nhà tự nhiên học vẫn tín rằng loài là những sản phẩm bất biến và được 
tạo ra một cách riêng biệt. Nhiễu tác giả vẫn đang duy trì quan điểm này. 
Trái lại, một số ít các nhà tự nhiên học tín rằng loài đã trải qua sự thay 
đối và những dạng sinh vật đang tổn tại hiện nay là hậu duệ của của 
những dạng đã tôn tại trước đây. Nếu chúng ta bỏ qua những tác giả cổ 
điển , [|Aristotle, trong tác phẩm Phụsicae Auscultaliones (lib.2, cap.8, s.2), 
sau khi nói rằng mưa rơi xuống không phải để cho ngô mọc mà chỉ (any 
more than it fall to) để làm hư hỏng ngô ngoài trời, áp dụng cùng lý lẽ 
này với cầu tạo cơ thể, và nói thêm rằng (theo ông Claire Grece, người 
đầu tiên chỉ cho tôi đoạn văn này, dịch), "Vậy cái gì ngăn cản các bộ phận 
cơ thể có mỗi quan hệ hoàn toàn ngẫu nhiên này? Ví dụ như răng, ở phía 
trước thì cẩn phải bén để cắt, răng hàm thì phẳng để nghiền thức ăn, 
chúng được tạo ra không phải nhằm mục đích đó mà chỉ là kết quả ngẫu 
nhiên. Và cũng theo cùng một kiểu như vậy, các hiện tượng khác đường 
như có tốn tại một sự thích nghi với kết cục. Do vậy, mọi vật, (nghĩa là tất 
cả mọi bộ phận của một toàn thể) xuất hiện vì một cái khác thì nó sẽ 
được bảo tổn nhờ tính tự động nội tại còn bất cứ cái gì mà không được 
tạo thành như vậy đã bị diệt vong và sẽ bị điệt vong". Ở đây, chúng ta 
thầy nguyên lý chọn lọc tự nhiên đã được hiện ra lờ mờ nhưng Aristotle 
đã hiểu nguyên lý này ít ỏi như thế nào thì các giải thích về sự hình 
thành của răng đã cho thây như vậy.)} Chỉ nói qua về vẫn để này, tác giả 
đầu tiên trong thời hiện đại bàn về nó trên một tính thần khoa học chính 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


là Buffon! nhưng vì ý kiến của Buffon thay đổi thất thường ở các thời 
điểm khác nhau, và vì ông không bàn về nguyên nhân hoặc phương 
thức mà loài biên đổi nên tôi không đưa ra chí tiết ở đây. 

Lamarck là người đầu tiên đưa ra những kết luận gây nhiều chú ý về 
để tài này. Nhà tự nhiên học thực sự nổi tHếng này đưa ra ý kiến của 
mình lẫn đầu tiên vào năm 1801; sau này ông đã mở rộng quan điểm này 
vào năm 1809 trong cuốn P}ilosophie Zoologique, và sau này, năm 1815, 
trong Lời nói đầu cho cuỗn Hist, Nai, des Animaux sans Verièbres. của ông. 
Trong những cuỗn sách này, ông dựng lên học thuyết chơ rằng mọi loài, 
kể cả con người có đòng đỡi từ những loài khác. Trước hết ông đã làm 
một việc xuất sắc là tạo ra sự chú ý về một việc rất có thể xảy ra là mọi 
biến đổi trong thể giới hữu cơ cũng như vô cơ là kết quả của quy luật chứ 
không phải của sự can thiệp huyền bí. Dường như kết luận về những 
biến đối tiệm tến của loài của Lamarck chủ yếu là đo khó khăn khi phân 
biệt loài và giỗng, do mức độ hoàn hảo tăng dần lên ở một số nhóm và 
đo sự tương tự nhau của những sản phẩm thuần hoá. Khi xét về các 
phương Hện để biến đối, ông đã quy tác động trực tiếp của điều kiện 
thực thể của đời sống cho sự lai chéo giữa các dạng sống đang tổn tại và 
quy nhiều cho việc sử dụng hay không sử dụng, nghĩa là đơ tác dụng 
của tập tính. Hình như Lamarck quy cho tác dụng của tập tính tạo nên 
mọi thích nghỉ hoàn hảo trong tự nhiên; - ví dụ như hươu cao cổ có cổ 
đài là để gặm chổi non trên cây nhưng ông cũng tin vào quy luật về sự 
phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn, và bởi vì các dạng sống có xu 
hướng phát triển như vậy cho nên để giải thích về việc ngày nay vẫn tôn 
tại những sự sống đơn giản, ông vẫn một mực cho rằng những dạng 
sống như vậy hiện nay được tạo ra một cách ty phát. (Tôi có được ngay 
lần xuất bản đầu tiên của Lamarck từ cuốn lịch sử nổi tiếng của Isid. 
Geoffroy Saint-HIlaire? về để tài này (Hist. Nat. Gánérale, tom ïi. P. 405, 
1859). Trong cuốn sách này đã mô tả đây đủ những kết luận của Buffon 
về để tài này. Một điều rất kỳ lạ là ông nội của tôi, Bác sĩ Erasmus 


' Georges-Louis-Leclerc, Comte đe Buffon (1707-1788): nhà tự nhiên học, người Pháp. 
? Jsidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861): nhà lự nhiên học, người Pháp, con trai 
của Etlenn Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844). 


468 


Phụ ìục 1: Bản tóm tắt lịch sử quá trình nhận thức... 


Darwin! đã thấy trước những quan điểm và những cơ sở sai lầm trong ý 
kiến của Lamarck mà ông viết trong cuỗn sách Zøøwowzz của mình (vol. í. 
Dp. 500-510) xuất bản năm 1794. Theo Isid. Geoffroy thì không nghỉ ngờ 
øì khi Goethe? là một người rất ủng hộ cho những quan điểm tương tự, 
trong lời giới thiệu cho cuốn sách viết năm 1794- 1795 nhưng mãi lâu sau 
này mới xuất bản, ông nhân mạnh rằng Goethe als Naturforscher, von Dr. 
Karl Meding, s.34) câu hỏi sau này cho các nhà tự nhiên học sẽ là, ví dụ, 
con bò có sừng bằng cách nào chứ không phải dùng sừng để làm gì. Đây 
đúng là một trường hợp kỳ lạ trong đó những quan điểm giống nhau 
xuất hiện đồng thời, đó là Goethe ở Đức, Bác sĩ Darwin ở Anh và 
Geoffroy Saint-Hilaire? (mà chúng ta sẽ thấy ngay sau đây) ở Pháp, đi 
đến cùng kết luận về nguồn gốc các loài trong những năm 1794-1795). 

Geoffroy Saint-Hilaire, theo như trong cuỗn sách [ƒe của mình do 
con trai viết, ngay từ năm 1795 đã nghỉ ngờ rằng cái mà chúng ta gọi là 
loài là các dạng thoái hoá khác nhau từ cùng một đạng. Mãi đến năm 1828 
ông mới công bố kết luận của mình, rằng từ tổ tiên cho đến con cháu hiện 
nay không phải là cùng một dạng, không thay đổi gì. Geoffroy chủ yếu 
dựa vào điều kiện sống, hoặc là "monde ambianf" (môi trường xung 
quanh), xem nó là nguyên nhân của sự biến đối. Ông thận trọng khi đưa 
ra những kết luận và không tin rằng loài đang tổn tại hiện nay đang trải 
qua biến đổi, và, như con trai ông bố sung, "Đó là một vẫn để hoàn toàn 
dành cho sau này, cũng như sau này sẽ có cách tác động lên ông”. 

Năm 1813, Bác sĩ W, C. Well đã đọc trước Hội Hoàng gia bài “Giải 
thích về một phụ nữ da trắng có một phần da giống người da đen"; 
nhưng bài báo không được xuất bản mãi cho đến khi bài báo nổi tiếng 
của ông "Hai tiểu luận về sương mù và nhìn đơn" xuất hiện năm 1818. 
Trong bài báo này ông đã nhận biết một cách rõ ràng nguyên lý chọn lọc 
tự nhiên và được công nhận là sự nhận biết đầu tiền nhưng ông chỉ áp 
dụng cho những chủng tộc người và chỉ một vài tính trạng mà thôi. Sau 
khi để ý việc người đa đen và người da trắng lai đen có được sự miễn 


! Erasmus Darwin (1731-1802): thầy thuốc người Anh, ông nội của Charles Darwin, 
?Jahann Wolfgang Von Goethe (1749-1832): nhà thơ nổi tiếng, người Đức. 
”EHene Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844): nhà tự nhiên học, người Pháp. 


469 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


dịch đổi với một số bệnh nhiệt đới, ông quan sát thấy rằng, trước hết, 
mọi động vật đều có xu hướng biến đổi ở một mức độ nào đó, và, thứ hai 
là, những người làm nông nghiệp cải thiện các con vật thuần hoá của 
mình bằng chọn lọc; sau đó, ông bổ sung thêm, cái được tạo ra "nhờ sự 
khéo léo của con người, có vẻ có đủ tác dụng mặc dù chậm hơn, so với tự 
nhiên tạo ra, trong việc hình thành các giỗng người phù hợp với vùng 
đất họ sinh sống. Trong số những cư dân sông rải rác và có số lượng ít ở 
khu vực Trung Phí, có một số người chịu đựng những bệnh lý ở vùng đó 
tốt hơn những người khác. Chủng tộc này sau đó sẽ sinh sôi trong khi 
những chủng tộc khác tiêu biến dần; không phải chỉ vì họ không có khả 
năng chịu đựng bệnh tật mà còn vì họ không đâu tranh nổi với những 
người láng giêng hùng mạnh hơn. Màu đa của chủng tộc hùng mạnh 
này, tôi cứ cho như trước nay vẫn nói như vậy, phải sắm màu. Và do quá 
trình trằm tích như vậy để hình thành các chủng tộc vẫn tiếp tục xảy ra 
cho nên theo thời gian một chủng tộc có màu đa càng ngày càng sắm 
hơn đã hình thành, và bởi vì mà da sẵẫm nhất là màu da thích hợp nhất 
với khí hậu cho nên cuối cùng nó trở thành chủng tộc chiếm ưu thế nhất 
nêu không nói là chủng tộc duy nhất, ở một vùng địa lý cụ thể mà từ đó 
nó hình thành. Sau đó, ông mở rộng quan điểm này cho người da trắng 
ở những vùng có khí hậu lạnh hơn. Tôi chịu ơn với ông Rowley, ở Mỹ, 
qua ông Brace, khi nhắc tôi chú ý đến đoạn văn nói trên trong bài báo 
của Bác sĩ Well, 

Đức cha W. Herbert!, sau này là Chủ nhiệm khoa của Đại học 
Manchester, trong tập thứ tư của cuốn Kỷ yếu công iệc làm 0ườn, năm 
1882, và trong cuốn viết về họ Thuỷ tiên (Amzrullidacea, 1837, pp.19,339) 
tuyên bỗ rằng "kinh nghiệm làm vườn, ngoài khả năng phản bác, cho 
thấy rằng loài thực vật chỉ là một nhóm những giống ổn định và có tổ 
chức cao". Ông cũng mở rộng quan điểm này qua động vật. Ông chủ 
nhiệm khoa in rằng mỗi loài của mỗi giỗng được tạo ra trong hoàn cảnh 
thuận lợi nhất, và những loài này, chủ yếu nhờ sự lai chéo cũng như sự 
biến đối, đã tạo ra tất cả mọi loài đang tổn tại hiện nay. 


! William Herbert (1778-1847): nhà thực vật học, người Anh. Năm 1840, ông là chủ 
nhiệm khoa của Đại học Manchester. 


470 


Phụ lục 1: Bản tóm tắt lịch sử quá trình nhận thức... 


Năm 1826, Gs. Grant!, trong đoạn văn kết luận của bài báo nổi tiếng 
của mình (Edimbureh Philosophrical Journal, voì. xiv. p. 283) về Spongifla, 
tuyên bố rõ ràng ông tin rằng loài có nguồn gốc từ những loài khác và 
chúng cải thiện dẫn dần qua quá trình biến đổi. Quan điểm này được 
đưa ra trong bài thuyết trình thứ 55 của ông, được tạp chí Lancet xuât bản 
năm 1854. 

Năm 1831, ông Patrick Matthew? xuất bản tác phẩm của mình Gồ đúng 
làu chiến 0à nehà trông rừng, trong đó ông đưa ra chính xác cùng quan điểm 
về nguồn gốc các loài như ông Wallace3 và tôi để xuất trong Linwean ]ourral 
và được mở rộng ra trong tập này. Không may là ông Matthew đã đưa ra 
quan điểm của mình quá ngắn gọn và đưới đạng những đoạn văn phần 
tán trong phần Phụ lục của một tác phẩm về để tài khác cho nền người ta 
không chú ý đến mãi cho đến khi tự bản thân ông Matthew lôi kéo sự chú 
ý đến nó trong Sử biên niên của người lầm uườn vào ngày 7 tháng 4 năm 
1860. Sự khác biệt giữa quan điểm của ông Matthew và tôi không nhiều 
lắm, ông cũng xem dân số thế giới bị suy giảm ở những giai đoạn kế tiếp 
nhau rồi san đó được bố sung tở lại, ông đưa ra một dạng xen kẽ, nghĩa là 
những đạng sống mới có thể được tạo ra mà "không có bát kỳ khuôn mẫu 
hay mảm sống nào trước đó hợp lại". Tôi cũng không chắc chắn là tôi hiểu 
được một số đoạn văn hay không nhưng dường như ông quy nhiều ảnh 
hưởng là do tác động trực Hếp của điều kiện sống. Tuy nhiên, ông đã thấy 
rõ động lực của nguyên lý chọn lọc tự nhiên. 

Nhà tự nhiên học và địa chất học nổi tiếng, Von Buch, trong tác 
phẩm nỗi tiếng của mình Description Phụsinue des lsles Canaries (1836, p. 
147) trình bày rõ ràng niềm tin của mình là các biễn chủng biến đổi chậm 
chạp để trở thành loài và loài thì không còn khả năng giao phối chéo. 

RafinesqueŸ, trong cuốn Hệ thực uật mới uùng Bắc Mỹ, xuất bàn năm 
1836, viết như sau (trang 6): "Tất cả các loài ắt hắn đã từng là các biến 


F Robert Edraond Grant (1793-1874): nhà sinh học nối tiếng, người Ánh. 

` Patrick Matthew (1790-1874): một chủ đất và là người trồng nho xứ Scotland. 

” Alfred Russel Wallace (1825-1913): nhà tự nhiên học, người Anh. 

* Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (173-1840): nhà sinh vật học, sinh ở 
Pháp, mắt tại Mỹ. 


471 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


chủng và nhiều biến chủng đang dẫn dần biến đổi để trở thành loài nhờ 
có được những tính trạng riêng biệt và hằng định", nhưng sau đó ông 
thêm vào (trang 18), "ngoại trừ những dạng nguyên thuỷ hoặc những tổ 
tiên của chủng”. 

Vào năm 1843-1844, Gs. Haldemanl' ("Boston Journal of Nat. Hiat. D, 
States", vol.iv. p. 468) đã đưa ra những lý lễ một cách tài tình để ủng hộ 
và phản đối giả thuyết về sự hình thành và biến đổi của loài: ông có vẻ 
đứng về phía biến đổi. 

Cuốn sách Những oất tích của sáng tạo xuất hiện năm 1844. Trong lần 
tái bản thứ 10 và có cải tiến nhiều (1853) tác giả giấu tên và viết rằng 
(trang 155) - "Vẫn đề, được xác định sau nhiều nghiên cứu, là ở chỗ nhiều 
động vật từ dạng đơn giản nhất và cổ xưa nhất đến đạng cao nhất và gần 
đầy nhất, dưới sự phù hộ của Chúa trời, thứ nhất, là kết quả của xung lực 
được truyền cho các đạng của sự sống để làm cho chúng phát triển, tại 
những thời điểm xác định, qua việc sinh sản, thành những mức độ cầu 
tạo cơ thể khác nhau mà tột cùng là thực vật hai lá mầm và động vật có 
xương sống, những mức độ này số lượng thì ít và thường được đánh dẫu 
bằng những khoảng thời gian của tính trạng cơ thể mà chúng ta thấy là 
một khó khăn có thực trong việc xác định các mỖi quan hệ; thứ hai, là kết 
quả của xung lực khác gắn với sức sống, có xu hướng, qua quá trình sinh 
sản, cải tiền câu tạo cơ thể cho phù hợp với hoàn cảnh bên ngoài, như là 
thức ăn, môi trường sống và khí hậu, đây là những "sự thích nghí" theo 
cách nói của những nhà thần học nghiên cứu tự nhiên". Tác giả rõ ràng 
tin rằng cầu tạo cơ thể phát triển bằng những bước nhảy vọt nhưng 
những tác động do điều kiện sống gây ra thì tiệm tiến. Ông chứng minh 
rằng loài không phải là những sản phẩm bắt biến. Nhưng tôi không hiểu 
hai “xung lực" được giả sử đó, theo ý nghĩa khoa học, tạo ra những thích 
nghỉ nhiều và đẹp mà ta thấy khắp nơi trong tự nhiên như thế nào; vậy 
chúng ta hiểu rõ cặn kẽ như thế nào về việc, ví dụ, con chim gö kiến 
thích nghỉ với cách sống riêng biệt của nó. Cuốn sách, với phong cách 
trình bày sáng sủa và mạnh mẽ, ngay lập tức lan truyền rất rộng mặc đù 
trong những lần xuất bản đầu tiên bộc lộ kiến thức ít chính xác và rất 


' Samuel Stehman Halđeman (1812-1880): nhà tự nhiên học, người Mỹ. 


472 


Phụ lục 1: Bản tóm tắt lịch sử quá trình nhận thức... 


thiếu sự thận trọng khoa học. Theo ý tôi thì cuỗn sách đã làm được một 
việc tuyệt vời là, rong phạm vi quốc gia, kêu gọi sự chú ý về để tài này, 
xoá bỏ định kiến và chuẩn bị những cơ sở cho việc tiếp nhận những 
quan điểm tương tự. 

Năm 1846, nhà địa chất kỳ cựu N. J. đ Omalius đ' Halloy đã đưa ra ý 
kiến của mình trong một bài báo tuy ngắn nhưng tuyệt vời ('Bulletins de 
'Acad. Roy Bruxelles, tập. Xiii. trang 581) rằng rất có thể là loài mới được 
hình thành từ hậu duệ có biến đối hơn là chúng được sáng tạo một cách 
riêng biệt: tác giả đã công bồ ý kiến này từ năm 1831. 

Năm 1853, một nhà địa chất nổi tiếng, Bá tước Keyserling' (Bulletin de 
la Soc. Géolo., 2nd Ser., tom. X, p. 357) đã giả thiết rằng có một loại bệnh 
mới, giả sử do chướng khí gây ra, lan rộng khắp thế giới vì vậy vào một 
lúc nào đó, những phôi thai của những loài đang tổn tại có thể bị ảnh 
hưởng về mặt hoá học đo những phân tử xung quanh trong một môi 
trường đặc biệt nào đó và như vậy làm phát sinh ra những dạng mới. 

Cũng trong năm 1853 này, Bác sĩ Schaaffhausen? xuất bản một cuốn 
sách mỏng tuyệt vời (Verhand. Des Naturhist. Vereins der Preuss. Rhein- 
lands, etc.) trong đó ông đuy trì quan điểm cho rằng các dạng sống hữu 
cơ phát triển tiệm tiến trên trái đất. Ông suy luận rằng nhiều loài đã giữ 
không thay đổi trong thời gian dài trong khi trái lại, có một số ít thay đổi. 
Ông giải thích sự phân biệt rạch ròi giữa các loài là đo những đạng trung 
gian bị huỷ hoại. "Như vậy, động vật và thực vật đang tồn tại không phải 
bị ngăn cách với những loài đã bị diệt chủng nhờ sự sáng tạo mới mà 
phải được xem như là hậu duệ của những loài đó nhờ quá trình sinh sản 
liên tục”. 

Cuốn Triết học 0ê sự sáng tạo đã được Đức cha Baden Powell bàn đến 
một cách tài tình trong cuốn Bàn o tính thống nhất của thể giới của mình 
xuất bản năm 1855. Không gì gây ân tượng hơn cách xử lý trong đó ông 
chỉ ra rằng việc tạo ra loài mới là "một hiện tượng thông thường chứ 


' Alexander Friedrich Michael Lebrecht Nikolaus Arther, Graf von Keyserling (1815- 
1891): nhà địa chất học và cổ sinh vật học, người Đức. 
2 Hermann Schaaffhausen (1816-1893): giáo sư giải phẫu ở Đại học Bonn, người Đức. 


175 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


không phải là ngẫu nhiên", hoặc, như Ngài John Herschel' trình bày, "A 
natural in contra-distinction to a miraculous pTOcesS”. 

Tập thứ ba của Jourral öƒ the Linnean Soctef/ chứa những bài báo, do 
ông Wallace và bản thân tôi đọc vào ngày 1 tháng Bảy năm 1858, trong 
đó, như đã nói đến trong phần dẫn nhập của tập sách này, học thuyết 
chọn lọc tự nhiên được ông Wallace công bỗ một cách sáng tỏ và có sức 
thuyết phục đáng khâm phục. 

Vào tháng Sáu năm 1859, Gs. Huxley? có bài thuyết trình trước cơ 
quan Hoàng gia vẻ “Những đạng không thay đổi của đời sống động 
vật”. Liên hệ đến những trường hợp như vậy, ông nhận xét, “Thật khó 
để hiểu những hiện tượng như vậy bởi vì, nếu chúng ta giả sử rằng mỗi 
loài động vật hay thực vật hoặc mỗi dạng câu tạo được tạo ra rồi đặt lên 
quả đất này trong một thời gian dài nhờ tác động riêng lẻ của đẳng sáng 
tạo; và thật là tắt khi nhớ lại rằng một sự giả định như vậy không được 
truyền thống ủng hộ hoặc nhận ra nó đỗi nghịch với phép loại suy tổng 
quát của tự nhiên. Trái lại, nêu chúng ta xem "Những đạng không đổi" có 
liên quan đến giả thuyết cho rằng loài đang tổn tại là kết quả của quá 
trình biến đối tiệm tiến của những loài đã tổn tại trước đó - một giả 
thuyết mặc dù chưa được chứng minh. 


' John Herschel (1792-1871): nhà toán học, nhà hoá học, nhà chụp ảnh, người Anh. 
*Thamas Henry Huxley (1825-1895): nhà sinh vật học, người Anh. 


474 


Phụ lục 2 
Lời giới thiệu của 
Ngài Julian HuxlÌcy 


V xuất bản cuốn Nguửn sức các loài nhân dịp 100 năm ngày bài 
báo chung của hai người là Darwin và Wallace ở Hội Linne 
(ngày 1 tháng Bảy năm 1858) dường như rất thích hợp bởi vì việc độc lập 
phát hiện ra nguyên lý chọn lọc tự nhiên của Alfred Russel Wallace lúc 
bấy giờ gây xôn xao dư luận và điều này đã kích thích Darwin xuất bản 
cuốn sách của mình. Những kinh nghiệm trên tàu H.M.S. Beagle đã làm 
cho Darwin tin vào sự biến đị của các loài, điều mà sau này chúng ta goi 
là tiến hoá, và Darwin đã thu thập bằng chứng về để tài này từ năm 1837. 
Nhưng bản tính thận trọng, hầu như là quá khiêm tốn của mình, nên đã 
ngăn cản không cho Darwin xuất bản những kết luận của mình (mà 
Darwin cũng hoàn toàn hiểu rằng, chấp nhận những kết luận này đồng 
nghĩa với một cuộc cách mạng trong tư duy tổng quát và tư duy khoa 
học) cho đến khi ông thu thập đủ bằng chứng bảo vệ những kết luận 
này. Thực ra mãi đến năm 1842. Darwin mới "tự cho phép mình cảm thấy 
thoả mãn" để viết ra bản tóm tất gồm 35 trang về lý thuyết của mình. Hai 
năm sau ông mở rộng bản tóm tắt này thành một "Bài tiểu luận" (mặc dù 
là một bài tiểu luận 230 trang), đây thực sự là bản phác thảo đầu tiên của 
cuồn Nguôn gốc các loài. Tuy vậy, ông chỉ đưa bản phác thảo này cho Lyell 
và Hooker xem (và trao đổi bằng thư từ với Asa Gray' về những kết luận 
của mình). Trong 15 năm tiếp theo Darwin tiếp tục làm sáng tỏ những ý 
tưởng của mình và thu thập chứng cứ bảo vệ những ý tưởng đó với quan 
điểm là để xuất bản một tác phẩm thực sự thuyết phục, một cuốn sách 
"rất lớn", “hoàn hảo tối đa mà tôi có thể làm được" và nếu không có cảm 


! Asa Gray (1810-1888): nhà sinh vật học, người Mỹ. 


NGUỒN GÓỐC CÁC LOÀI... 


hứng từ lúc Wallace ở Ternate, khi ý trởng về chọn lọc tự nhiên chợt loé 
lên trong bộ não bị kích động của mình thì có lẽ Darwin còn tiếp tục làm 
công việc đó trong 15 năm nữa và cuốn sách vị đại ắt cũng chưa được 
đọc. 

Thực sự là cuỗn Nguồn gốc các loài được viết ra trong khoảng thời 
gian ngắn, hơn một năm, và nó là sản phẩm của năng lượng trắng của sự 
cấp bách, là kết quả của 22 năm cần cù và suy nghĩ. Điều thú vị nói ra ở 
đây là thậm chí khi Darwin đưa bản thảo đến nhà xuất bản thì bản tính 
thận trọng cũng không rời ông. Ông viết cho John Murray: “Chấp nhận 
yêu câu của ông. Nhưng vì danh dự của ông và của bản thân tôi, tôi nói 
rõ rằng nều sau khi xem qua bản thảo ông thấy nó không thể bán có lời 
thì tôi hoàn toàn và tuyệt đối để ông không bị ràng buộc gì với lời đề 
nghị của ông" (tích lại với sự cho phép của John Murray). Đó là khi 
Darwin trình bày sự xuất hiện cuốn sách thực sự vĩ đại, một cuốn sách 
mà sau một thế kỷ tiến bộ khoa học nhưng nhà sinh vật học chuyên 
nghiệp đọc lại vẫn còn có ích. 

Thế tại sao cuỗn Nguồn gốc các loài là một cuỗn sách vĩ đại như vậy? 
Trước hết là vì nó trình bày những chứng cứ về sự Hiến hoá một cách 
thuyết phục: nó cung cấp một kho chứng cứ khổng lỗ và được chọn lọc 
kỹ lưỡng cho thấy rằng những động vật và thực vật đang tôn tại không 
phải được tạo ra một cách riêng biệt dưới những hình thức như hiện nay 
của chúng mà phải tiến hoá từ những hình thức sơ khai qua sự biến đổi 
chậm chạp. Và thứ hai là, lý thuyết về chọn lọc tự nhiên, mà cuốn sách 
Nguồn gốc các loài trình bày rất sáng tò và rất đầy đủ, đưa ra một cơ chế 
nhờ đó sự biến đối nói trên có thể và thường vẫn tạo ra một cách tự 
động. Chọn lọc tự nhiên làm cho sự tiến hoá được hiểu một cách khoa 
học, chính điều này chứ không phải cái gì khác đã thuyết phục được 
những nhà sinh vật học chuyên nghiệp như Ngài Joseph Hooker, T. H. 
Huxley và Ernst Haeckel', 

Không có trường hợp nào mà Darwin lưỡng lự trong việc rút ra 
những két luận chung nhất. Khởi đầu, ông nhận thấy rằng tiền hoá phải 
là một hiện tượng phổ quát. Nếu các loài khác nhau như chim sẻ đất 


! Ernest Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919): nhà sinh vật học, người Đức. 


476 


Phụ lục 2: Lời giới thiệu của Ngài ‡ulian Huxley 


(groundfinches) hoặc con tatu (armdillos) được tạo ra đo sự tiên hoá từ một 
tổ tiên chung, thì, nếu có đủ thời gian, việc tương tự phải làm cho các họ, 
các bộ và các lớp khác nhau và xem sự đa dạng của cuộc sống là một cái 
chung: mọi sinh vật sống phải có quan hệ với hậu duệ của chúng từ vài 
đòng dõi đơn giản ban đâu. Hơn nữa, bởi vì mọợi sinh vật thì biến đổi và 
mọi sinh vật tự nó sinh sản với số lượng lớn hơn số lượng có thể sống sót 
cho nên phải luôn có sự cạnh tranh giữa các biến thể; nói cách khác, 
nguyên lý chọn lọc tự nhiên cũng có thể áp dụng một cách phổ quát. 

Vì những lý do này, bản thân Wallace gọi Darwin một cách chính 
xác là "Newton của lịch sử tự nhiên” hoặc như chúng ta hiện nay gọi là 
Newton của sinh học. Mỗi người đều đưa ra ý tưởng vẻ sự thông nhất, 
trật tự và nguyên lý áp dụng một cách phố quát vào thế giới mênh mông 
của kinh nghiệm. 

Vào năm 1859 những lĩnh vực còn chưa được biết đến của sinh vật 
học còn rất rộng. Người ta chưa biết vẻ thự tỉnh, dí truyền và biến dị, sự 
biệt hoá của phôi, nghiên cứu về hành vi của động vật, sinh thái học và 
địa lý sinh học hầu như chưa bắt đầu, chưa phát hiện những bằng chứng 
về cổ sinh vật học, ví dụ như những bằng chứng cổ sinh vật về sự tiễn 
hoá của ngựa hoặc của voi, hoặc chưa có những hoá thạch về tổ tiên loài 
người và thang độ về thời gian của những nhà sinh vật học và vật lý học 
phản lớn là chưa đầy đủ. Mặc dù tất cả những điều này, trong cuốn sách 
Nguôn sốc các loài của mình, Darwin đã đưa ra một bức tranh tổng quát có 
gìá trị về quá trình tiền hoá và theo đuổi đến cùng những ý nghĩa của sự 
chọn lọc tự nhiễn theo một cách hoàn toàn mới lạ. 

Như vậy Darwin suy luận rằng chọn lọc tự nhiên mang lại "sự cải 
tiến" cho sinh vật một cách tất yếu, sự cải tiến mà như Darwin bổ sung 
một cách đặc trưng, là luôn luôn có liên quan với những điều kiện sống. 
Điều này, mặc dù không tự Darwin tuyên bố, thực chất là một quy luật 
sinh học phổ quát khác, bao gồm những thích nghỉ của cơ thể sống với 
môi trường riêng (ví dụ như sự giỗng nhau giữa các loại côn trùng có 
hình dạng lá cây với lá cây), sự chuyền biệt theo cách sống riêng (ví dụ 
như loài ngựa thích hợp với việc ăn cỏ và chạy nhanh), những ưu thể về 
khả năng của những chức năng chính (như khả năng bay, nhìn, phối 


477 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


hợp động tác) hoặc những cải tiến trong cầu trúc chung của cơ thể (như 
cấu trúc cơ thể loài chân đốt so với trùng phân đốt (segmented tuorms)) 
hoặc động vật có vú có nhau thai so với động vật có vú sơ khai). 

Darwin cũng suy luận về tính tất yếu của sự phân kỳ hoặc sự đa 
đạng hoá, một hiện tượng mà bất kỳ kiểu nào thành công cũng không 
tránh được phân ra thành hai hoặc nhiễu kiểu khác nhau, mỗi kiểu thích 
nghỉ với hoàn cảnh sống khác nhau. Điểu này cũng là một quy luật sinh 
học phổ quát, bởi vì, như Darwin đã chỉ ra, nó điều hành trên mọi cỡ, từ 
việc hình thành những chủng theo địa lý trong từng loài, ví dụ như từ 
một tổ tiên chim sẻ đất trên đảo Galapagos tách thành một số giống và 
loài riêng biệt, từ việc một lớp lớn như lớp động vật có vú có nhau thai 
phát triển thành nhiều bộ, mỗi bộ thích hợp với cách sống riêng của nó, 
đến việc phân kỳ của thực vật từ động vật. Thực ra, cũng như Darwin đã 
chỉ ra, sự đa dạng hoá bản thân nó là một ưu thế sinh học, bởi vì nhờ có 
nó mà một vùng địa lý nhất định có thể nuôi sống một số lượng lớn sinh 
vật, và nói chung, nó làm cho cuộc sống khai thác hết mọi nguồn lực của 
tự nhiên. Mặc dù những nhóm sinh vật phát triển về sau có tổ chức cao 
hơn, Darwin đã chỉ ra một cách chính xác rằng, chúng ta không nên 
mong là mọi sinh vật đều phát triển theo hướng có tổ chức cao hơn. Như 
vậy thì những đạng đơn bào, nhờ vào đặc điểm )à kích thước nhỏ và sình 
sản nhanh cho nên vẫn thích nghi với một môi trường tự nhiên nào đó 
một cách thành công hơn so với những tạo vật đa bào. 

Hơn nữa, Darwin cũng cho thấy rằng chọn lọc tự nhiên, đo bản chất 
của nó, không bao giờ (tạo ra hoặc ủng hộ cho sự tiến hoá một đặc tính 
nào đó để nó là ưu thể so với loài khác. Đây là một tính phố quát âm tính 
cũng quan trọng như trong vật lý là không thể có chuyển động vĩnh cửu. 

Darwin tiên đoán cho ngành di truyền học tiến hoá hiện đại nhờ suy 
luận rằng những loài lớn (có số lượng cá thể lớn) và những chủng lớn 
chứa nhiều loài sẽ có nhiều biến đổi hơn so với những loài và giống có số 
lượng nhỏ và có khả năng tạo ra những loài mới trong quá trình tiền hoá. 

Dĩ nhiên là những quan điểm này của Darwin cần được tu bố, nhất 
là khi ông bàn về di truyền và biến dị vì những cơ chế về di truyền học 
và biến dị thời của ông chưa được hiểu hết. 


478 


Phụ lục Z: Lời giới thiệu của Ngài Julian Huxley 


Có một giai đoạn, khoảng từ 1895 đến 1925, chủ nghĩa Darwin bị phê 
phán rất nhiều, đôi khi thô bạo, từ phía nhiều nhà sinh vật học đầu 
ngành thời đó. Họ đặt câu hỏi rằng quan niệm cho rằng những đặc tính, 
ví dụ như màu sắc cảnh báo là ưu thế hoặc thích nghi về thực chất nhằm 
để loại bỏ toàn bộ khái niệm thích nghỉ, xem nó chỉ là ý tưởng của mục 
đích luận. Những người theo chủ nghĩa Lamarck và thuyết sức sống 
(vitalist) bác bỏ ý tưởng về chọn lọc tự nhiên, xem nó quá duy vật và 
không đủ trọng lượng so với ý chí, khả năng và những năng lực tâm lý 
khác. Những nhà theo chủ nghĩa Mendel! sơ khai, bị lôi cuốn bởi sự phát 
hiện ra những đơn vị di truyền (gene-differences) có hậu quả lớn (như 
tính trạng không sừng ở trâu bò, hoặc chứng bạch tạng ở động vật có 
xương sống), lại muốn quy cho biến dị gây ra sự tiến hoá còn chọn lọc tự 
nhiên chỉ có tác dụng là giũ sạch những biến đổi có hại. Nhiều người bác 
bỏ ý tưởng về tiễn hoá tiệm tiến và sự cải thiện sinh học chậm mà ủng hộ 
cho những biến đổi nhảy vọt do biến đị. Vẫn để cuối cùng trở nên phức 
tạp hơn khi những nhà sinh trắc học (biometrician), trước đây đã thầy 
những biến đổi tiệm tiến thường thấy trong tự nhiên, muốn chối bỏ tầm 
quan trọng của chủ nghĩa Mendel và nhằm lẫn những biến đổi có thể di 
truyền được do những biến đổi gene với những biến đổi không di 
truyền được do những thay đổi trong mồi trường. 

Tuy nhiên, cuối cùng những mâu thuẫn này cũng được giải quyết. 
Lời giải thích của những người theo chủ nghĩa Lamarck và những người 
theo thuyết sức sống bị loại bỏ khi người ta chỉ ra rằng những đặc tính 
tập nhiễm được, đù do môi trường hay do khả năng cá nhân không bao 
giờ di truyền được. Những tiền bộ về di truyền học cho thấy rằng những 
đột biến lớn hiểm khi xảy ra và ít có tằm quan trọng về mặt sinh học khi 
so với những đột biến ở mức độ nhỏ và rõ ràng là sự tiến hoá liên tục chỉ 
có thể được mang lại, và thường là như thế, nhờ sự tích luỹ vô số những 
đột biến nhỏ, gián đoạn dưới sự điều khiến của chọn lọc tự nhiên. Và 
cuối cùng vào năm 1930 R. A. Fisher? đã nói rõ rằng sự đi truyền phụ 
thuộc vào những đơn vị tự sinh sản riêng biệt hay gọi là gene, mỗi gene 


! Menđel (Gregor Johann) (1822-1884): nhà thực vật học và đi truyền học, người Áo. 
? Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962): nhà toán thống kê đi truyền học, người Anh. 


479 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


có thể đột biễn thành những dạng tự sinh sản mới và một hiện tượng 
nữa là hầu hết các đột biến đều mang tính lặn thì ngay lập tức giũ bỏ 
được những khó khăn bao vây Darwin, người đã chấp nhận quan điểm 
đi truyền hỗn hợp, nghĩa là các tính trạng và thực thể được trộn lẫn nhau 
để thành một tập hợp đơn khi được lai tạo. Điều này ngụ ý rằng bất kỳ 
một tính trạng mới nào cũng bị pha loãng dần dần do lai tạo trong mỗi 
thế hệ và rất khó thiết lập một tính trạng mới trong tập đoàn. Nhưng 
nhờ cơ chế đi truyền có tính hạt trong đó phần lớn đột biến mang tính 
lặn cho nên những đột biến mới xuất hiện sẽ được lưu trữ vô hạn trong 
cơ thể và sự kết hợp giữa gene cũ và mới hình thành cá thể mới cho sự 
chọn lọc khi có điều kiện thuận lợi. Người ta xem sự chọn lọc tự nhiên 
không phải dưới dạng những hoán đổi đột ngột giữa sống và chết mà 
xem nó như là kết quả sống sót của những biến đổi và một ưu thế dù rất 
nhỏ, chỉ một nửa của một phần trăm thôi, cũng đủ có hiệu quả tiễn hoá 
quan trọng. 

Với điều này, chủ nghĩa Darwin đã mang lại sự vui sống cho đời. 
Học thuyết Darwin mới (Neo-Darwinism) - như chúng ta có thể gợi như 
vậy cho lý thuyết hiện đại về sự biến đổi tiệm tiến đo chọn lọc tự nhiên 
điều khiến, hoạt động dựa trên kiến thức đi truyền của Mendel về 
những gene tự biến đối và tự sinh sản - được phần lớn những người 
nghiên cứu về tiễn hoá chấp nhận hoàn toàn. Darwin chắc sẽ vui mừng 
khi thầy rằng, cho dù bây giờ kiến thức của chúng ta đã tăng lên không 
lỗ, thì học thuyết của ông và chỉ đuy có học thuyết của ông mới có thể 
giải đáp những hiện tượng muôn vẻ và thường gây thách đỗ của tiền 
hoá - những hình thức và mức độ khác nhau của sự thích nghi; sự biến 
đổi nhanh (theo cách nói của địa chất học) của một số dạng bên cạnh sự 
tồn tại đai dẳng khóng thay đổi của những dạng khác; sự tổn tại đồng 
thời những hình thức thấp và cao; ru thế của loài có nhiễu cải tiền hơn; 
sự điệt vong; sự phân bố theo địa lý; sự tiến hoá của xã hội côn trùng dựa 
vào những bản năng tỉnh vi. Ngày nay, sau 100 năm xuất bản cuỗn 
Nguồn sốc các loài, phát hiện vĩ đại của Darwin, nguyên lý phổ quát của 
chọn lọc tự nhiên, chắc chắn đã được xem là tác nhân căn bản của tiến 
hoá. 


48Ò 


Phụ lục 2: Lời giới thiệu của Ngài ‡ulian HuxÌey 


Trong cuốn Nguôn gốc các loài, Darwin đã phác họa nhiều ý tưởng mà 
sau này ông và những người khác theo đuổi chỉ tiết hơn. Ví đụ như ông 
để cập đến sự tôn tại của những cây có hai hoặc ba loại hoa, như hoa anh 
thảo (primrose) và giải thích điều đó như là một phương tiện để tránh sự 
tự thụ phần và sự cận giao, một đề tài ông nói rõ hơn trong hai cuốn sách 
xuất bản năm 1876 và 1877. Ông giải thích những đặc tính tâm lý như 
bản năng và cảm xúc đã phát triển nhờ phương tiện tự nhiên như thế 
nào, mặc dù đến năm 1872, trong cuốn sách nổi Hếng của mình Biểu hiện 
cảm xúc ở người oà động ouật ông bắt đầu nghiên cứu so sánh hành vị của 
động vật, như cách gọi bây giờ là phong tục học (ethology). Do thường 
nhân mạnh đến mạng lưới quan hệ phức tạp giữa các sinh vật khác nhau 
trên cùng một không gian sống, ông để lại những nền tảng cho một 
ngành khoa học mới, màu mỡ ngày nay gọi là sinh thái học (ecology). 

Trong cuốn Nguồn sốc các loài, ông đã phác họa ngắn gọn lý thuyết 
của mình về chọn lọc giới tính mà sau này (năm 1871) ông phát triển 
rộng ra trong cuốn sách lớn của mình Hậu đuệ của con người. Ông đã xem 
sự chọn lọc giới tính như là một cơ chế hỗ trợ cho sự tiến hoá, dùng đến 
nó để giải thích cho sự phát triển những đặc tính sinh dục thứ phát của 
con đực, nhất là những vũ khí như sừng của hươu đực, những bộ lông 
vũ to thái quá và những màn biểu diễn bắt mắt của nhiều loài chim đực. 
Mặc dù lý thuyết này bị công kích một cách cay độc (thường là từ những 
người không có đủ kiến thức về lĩnh vực này) và nó đã được bổ sung 
nhiều chi Hết, sự kiện này là một minh chứng khác cho tính độc đáo và 
hiểu biết sâu sắc của Darwin. Ông đã suy luận đúng đắn rằng những đặc 
tính đó, mặc dù không liên quan đến đấu tranh sình tổn hoặc cạnh tranh 
khác loài, sẽ là ưu thế cho cái mà ông gọi là tính hấp dẫn. 


481 


Bảng chỉ dẫn 


A 

Abyssinia, 367, 371 

Agassiz, 38, 166, 305, 307, 311, 334, 
359, 405, 422, 431 

Armbluopsis, 166 

anh thảo hoa vàng, 90, 259, 276, 
410, 461 

Angmrma, 252 

Archiac (ông), 324 

Asptrarpa, 404 

Ateuchus, 163 

Audubon, John James, 205, 229 

Azara (ông), 109 

AZores, 89, 167, 357 

âu trùng, 57, 87, 120, 170, 209, 235, 
236, 239, 255, 381, 410, 411, 423, 
424, 430, 431, 438 


B 
Babington (ông), 88 
bản năng làm nô lệ, 233, 23 
bản năng làm tổ, 15, 225 
PBăng hà, 1ó, 343, 370 


bảng phân loại, 437 

bào mòn, 15, 285, 288, 289, 290, 
201, 293, 205, 299, 309 

bào thai học, 418, 425, 427, 431, 437 

Barrande, Joachim, 309, 311, 314, 
318, 327, 328 

Bentham, George, 89, 406 

bèo tâm, 377 

Berkeley, Milles Joseph, 353 

Bermuda, 381, 384 

biển đị, 21, 25, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 
42, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 60, 8ó, 
91, 100, 115, 117, 120, 139, 145, 
153, 160, 208, 397, 427, 437, 439, 
473, 475, 476, 477 

biên đối, 7, 13, 14, 15, 1ó, 17, 26, 27, 
28, 29, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, ó1, 63, 65, 67, 69, 
71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 85, 8ó, 87, 91, 92, 94, 95, 98, 
90, 100, 101, 107, 114, 115, 116, 
118, 120, 121, 123, 124, 127, 132. 
153, 135, 13ó, 137, 138, 139, 141, 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


142, 1423, 144, 145, 148, 149, 150, bizcacha, 346 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, Blyth, 62, 186, 264, 265 

160, 161, 162, 163, 165, 169, 171, bọ ba thuỳ, 308, 321 

172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, bọ cánh cứng, 100, 113, 119, 162, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 163, 164, 181, 377, 382, 392, 419, 
189, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 423, 432, 435, 457 


198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 


bộ cánh màng, 403 
bô câu: nhào lộn, 64, 66, 67, 69, 71, 
76, 121, 141, 177, 231, 332, 410, 


428, 429 
227, 229, 230, 232, 233, 235, 239, bá nin 4262992288 3080165 
242, 247, 248, 249, 250, 251, 253, l 
254, 255, 259, 267, 269, 270, 274, Hòn LG 
275, 277, 279, 280, 285, 286, 287, bong bóng cá, 209, 210, 214, 222, 
288, 293, 294, 297, 298, 299, 300, Nữ 
301, 303, 304, 305, 309, 311, 312, ĐOrrow (ông), 76 
313, 314, 315, 316, 317, 320, 322, Dosquet (ông), 307 
323, 324, 325, 326, 327, 320, 330, Đrent (ông), 231, 356 
331, 333, 335, 337, 338, 339, 340, Brewer, Thomas Mayo, 234 
341, 346, 347, 348, 350, 351, 352, Bronn, Heinrich George, 297, 314 
362, 363, 364, 370, 372, 373, 375, Brown, Robert, 403 
376, 379, 380, 381, 382, 384, 385, Buckman (ông), 56 
38ó, 389, 391, 393, 394, 395, 396, bùn, 255, 289, 295, 377, 452 
397, 399, 400, 401, 402, 407, 409, Buzareincues, 278 
411, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 

421, 422, 426, 427, 429, 431, 433, C 

435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, cá bay, 203 

442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, cá đuôi, 211 

451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, cá hồi, 122, 250 

458, 459, 461, 462, 464, 466, 467, cá nược, 402, 413 

468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, cải bắp, 130, 230, 277 

476, 477, 378 Cape de Verde, 387, 455 
biến thể, 15, 17, 87, 88, 399, 475 Cassini, 171 


484 


Catasefam, 410 

cây ăn quả, 72 

cây kim tước, 423 

cây lai, 82, 130, 260, 21, 262, 266, 
267, 268, 269, 278, 279 

cây lý chua, 271 

cây lý gai, 74, 271 

cây thạch nam, 238 

CerpuÌlus, 264 

Ceylon, 1ó7, 367 

chất độc, 220, 460 

chim ác là, 229 

chìm ăn côn trùng, 108, 109 

chim ăn thịt, 55, 356 

chim aica, 205, 450 

chìm biển, 381 

chim bổ câu đưa thư, 356 

chim chiến, 205, 206, 217 

chim cu cu, 15, 225, 233, 234, 235, 
255 

chim cút, 205, 357 

chỉm đà điểu, 104 

chỉm đất, 381, 387 

chim gõ kiến, 49, 100, 204, 206, 
221, 450, 470 

chim hải âu, 104, 205, 206, 221, 450 

chim hét, 112, 122, 205, 206, 221, 
255, 390, 423, 450, 452 

chim hoàng vên, 263 

chim kên kền, 104 

chim két, 205, 423 


Bảng chỉ dẫn 


chim lặn, 205, 450 

chim mỗi, 356 

chim nước, 378 

chim ruồi, 392 

chim sẻ, 64, 70, 204, 263 

chim sẻ đất, 474, 476 

chim trị, 357 

chó sói, 123, 124, 168, 232, 383 

chó spariel, 61, 76 

chọn lọc tự nhiên, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 
20, 23, 24, 30, 34, 36, 38, 39, 4ó, 
5D, 60, 79, 86, 87, 92, 99, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 123, 125, 127, 
132, 123, 154, 135, 137, 138, 139, 
142, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 
155, 156, 159, 141, 162, 163, 164, 
165, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 
175, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 
190, 191, 193, 194, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 206, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 
2019: 220; 22¡Ày.22212p:022y.2223; 2 L7 ¿ 
229, 230, 235, 239, 242, 247, 2A8, 
249, 250, 251, 253, 254, 257, 286, 
287, 288, 305, 313, 315, 317, 320, 
321, 324, 335, 339, 341, 347, 3⁄48, 
371, 373, 382, 384, 389, 397, 417, 
4195, 421, 429, 430, 435, 437, 439, 
440, 442, 447, 448, 449, 450, 452, 
453, 455, 456, 464, 465, 467, 469, 
472, 473, 474, 475, 476, 477, A78, 
496 


485 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Chthamalus, 293, 307 

chướng ngại vật, 375, 393, 394, 395 

chuột, 110, 113, 124, 164, 168, 18ó, 
187, 200, 218, 346, 401, 418, 451 

chuột chũi, 164, 418, 451 

Clift, (ông) 335 

cổ sinh vật học, 16, 32, 38, 103, 162, 
1ó6, 285, 292, 301, 302, 303, 304, 
305, 307, 308, 309, 311, 322, 324, 
328, 331, 332, 336, 339, 340, 341, 
471,475, 479 

Cobitzs, 209 

cóc, 383 

Colutmba lioia, 66 

Columbetes, 377 

con đực, 54, 59, 64, 118, 121, 122, 
123, 155, 160, 180, 181, 211, 215, 
220, 235, 248, 250, 251, 276, 410, 
411, 425, 432, 447, 479 

côn trùng, 15, 19, 34, 49, 8ó, 87, 89, 
94, 9ó, 101, 105, 108, 109, 111, 
113, 119, 120, 121, 125, 126, 128, 
129, 132, 142, 1ó0, 1ó1, 162, 163, 
165, 172, 200, 203, 204, 205, 210, 
211, 212, 213, 218, 220, 225, 226, 
235, 242, 24ó, 248, 249, 250, 251, 
253, 259, 260, 263, 315, 359, 375, 
280, 581, 403, 404, 40ó, 411, 412, 
413, 414, 419, 420, 423, 425, 420, 
432, 450, 452, 464, 475, 478 

Crinur, 261 


486 


Cfenomus, 164 

cúc, 171, 318, 321, 433 

cùng chức, 594, 402, 412, 418, 437 

cừu merino, Z3 

Cuvier, Georges, 223, 226, 306, 
311,328, 424 


D 

Dana (ông), 166, 365, 368 

Dawson, John Wiliam, 300 

De Candolle Alph. de, 172, 196, 
371, 377, 375, 390, 393, 415 

di trú, 239, 338 

điệc, 377, 378 

dơi, 176, 178, 193, 200, 201, 202, 
217, 221, 384, 386, 392, 396, 418, 
421, 423, 425, 452, 455, 456 

Dowrning (ông), 119 

Duticus, 377 


Đ) 

đá cuội, 288, 289, 357 

Đại Tây Dương, 352, 354, 358, 363, 
3ó4, 384 

đào, 76, 105, 119, 164, 181, 235, 237, 
243, 244, 248, 271, 418, 446, 457 

đậu tây, 169 

đâu tranh sinh tôn, 7, 14, 2A, 28, 3ó, 
50, 93, 99, 100, 102, 106, 107, 
118, 121, 139, 150, 153, 154, 156, 
174, 200, 202, 203, 206, 222, 248, 


334, 340, 347, 379, 393, 417, 439, 
44ó, 453, 456, 464, 479, 496 

đề kháng, 117, 167, 274, 355 

đìa, 112 

điếc, 57, 170 

đỗ quyên, 167, 262 

động vật thiếu răng, 171, 336, 337 


lš 
Earl, Windsor, 385 
ếch, 16, 329, 375, 383, 386, 39ó, 41ó, 
423,454 
ếch nhái, 1ó, 329, 375, 383, 386, 
396, 416 
Eciton, 251 
Edward, 33, 62, 160, 292, 352, 360, 
381, 396 


F 
Fabre (ông), 235 
Falconer (ông), 103, 311, 314, 332, 
336, 369 
Forbes, Edward, 160, 196, 292, 295, 
296, 309, 311, 316, 352, 360, 365, 
380, 396 


Forrmica ruƒescenis, 239 


G 
gà gô trắng, 106 
zà lôi, 232 
gà tây trồng, 123 


Bảng chỉ dân 


Galapagos, 89, 380, 382, 387, 388, 
390, 455, 476 

Galeopithecus, 202 

Gartner, Karl Friedrich, 90, 129, 
258, 259, 260, 261, 243, 265, 267, 
268, 269, 271, 276, 278, 280, 281 

gâu, 55, 204, 411, 415 

Saint-Hilaire Geoffroy, 54, 57, 170, 
173, 174, 179, 418, 466, 467, 479 

gián, ló, 104, 107, 113, 148, 1ló1, 
179, 196, 200, 218, 277, 285, 287, 
294, 299, 312, 333, 415, 441, 464, 
477 

giao phối, 14, 115, 128, 132, 199, 
263, 275, 469 

giáp xác, 207, 314, 334, 365, 368, 
406, 420, 421, 431 

Gmnelin, Johann Eriedrich, 359 

Gmathodon, 361 

gỗ bị trồi dạt, 38ó 

Godwin-Austen, Robert Alíred, 
303 

Goethe, Johann, 25, 173, 467, 479 

Gould, Stephen Jay, 32, 38, 40, 160, 
161, 38ó, 392 

Gray, Ása, 23, 131, 143, 186, 188, 
197, 234, 359, 364, 473 


H 


hang, 1ó4, 165, 235, 293, 335, 337. 
392,435, 451 
hang động, 165, 294, 335, 337 


487 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


Harcourt, Edward Wulliam 


Vernon, 381 


Hartung (ông), 357 


hạt giống, 54, 78, 101, 102, 104, 
105, 107, 111, 112, 113, 120, 125, 
120, 131, 134, 142, 155, 166, 169, 
171, 172, 250, 259, 266, 273, 275, 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 371, 
378, 379, 382, 388, 389, 393, 402, 
459 


hệ, 8, 13, 14, 15, I6, 17, 19, 20, 22, 


23, 26, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 40, 
41, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 60, 
61, 62, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 78, 
82, 8ó, 87, 91, 92, 95, 94, 95, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 
110, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 
123, 126, 130, 134, 1358, 142, 142, 
145, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 
155, 15ó, 159, 161, 162, 163, 165, 
166, 169, 172, 176, 178, 179, 182, 
185, 184, 185, 188, 189, 190, 195, 
198, 199, 201, 205, 207, 212, 214, 
215, 221, 227, 231, 233, 249, 252, 
254, 257, 260, 261, 2343, 264, 2ó, 
267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 
275, 277, 279, 280, 281, 283, 284, 
292, 297, 301, 304, 307, 308, 313, 
314, 315, 317, 320, 322, 323, 324, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 
341, 3435, 344, 345, 347, 349, 350, 


488 


351, 353, 361, 362, 363, 364, 367, 
3ó8, 370, 371, 372, 375, 381, 3R2, 
385, 38óö, 387, 388, 390, 391, 392, 
394, 395, 396, 399, 401, 402, 403, 
404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 
420, 423, 427, 430, 433, 434, 435, 
436, 438, 440, 441, 442, 443, 445, 
44ó, 447, 448, 453, 454, 455, 458, 
459, 4ó0, 461, 462, 463, 465, 470, 
472, 475, 478, 479 

hệ thống, 13, 19, 29, 37, 40, 41, 53, 
145, 185, 263, 267, 268, 269, 283, 
328, 331, 339, 340, 375, 401, 407, 
408, 409, 411, 413, 418, 419, 434, 
436, 437, 447, 453, 455, 460 

Hearne (óng), 204 

Heer, Oswald, 137 

Helhx pomatia, 387 

Hzlosctadrumn, 354 

Herbert, W., 30, 101, 261, 262, 468, 
479 

Heron, R, 122 

Heusinger, Karl Friedrich, 57 

Hewttt (ông), 273 

hiệu chỉnh quang sai, 206 

Hilaire Aug. 5L., 405 

Himalava, 314, 365, 367 

hình thái học, 27, 437, 461 

họ măng rô, 404 

hoa cẩm chướng, 266, 267 

hoa möõm chó, 184, 433 


hoá thạch, 16, 92, 137, 152, 157, 
189, 195, 200, 203, 207, 285, 286, 
288, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 
308, 309, 310, 311, 315, 318, 322, 
323, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 
333, 335, 337, 338, 353, 361, 443, 
444, 453, 459, 462, 475 

hoàng liền gai, 130 

hoàng thổ sống Rhine, 376 

Hooker, joseph, 48, 93, 131, 167, 
171, 3ó5, 367, 368, 370, 371, 372, 
378, 382, 387, 388, 414, 473, 474 

hợp thuỷ thổ, 14, 39, 334, 349, 359, 
3ó9, 371, 372, 380, 384, 385, 390, 
392, 450 

Horner (õng), 62 

Huber, Pierre, 22ó, 235, 236, 237, 
241, 244, 245 

Hunter (ông), 176 

hươu cao cổ, 27, 194, 214, 456, 4ó6 

hươu ta! lừa, 18ó, 188, 189 

Hutton, Friedrich Wollaston, 264 

Huxley, Thomas Hfenry, 11, 17, 33, 
34, 38, 132, 334, 422, 425, 472, 
473, 474, 479 


lhla, 174 


J 


Java, 80, 367, 385 


Bảng chỉ dẫn 


Jones, J.M.,, 381 
Jussieu, Antoine đe, 404 


K 

Kentucky, 164, 165 

Kerguelen (vùng), 372, 388 

khả năng sinh sản, 15, 51, 69, 103, 
112, 128, 167, 194, 249, 250, 257, 
258, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 274, 275, 27, 277, 
279, 280, 284, 402, 441 

khả năng thích nghị, 447 

khi, 32, 33, 38, 40, 175, 217, 306 

khoa địa lý, 462 

kiến, 15, 23, 24, 42, 44, 45, 46, 48, 
49, 55, 62, 66, 80, 91, 101, 119, 
152, 171, 172, 174, 205, 215, 225, 
227,.200y 250, 253; Q20; 220, 257, 
238, 239, 241, 242, 249, 250, 251, 
252, 253, 255, 265, 282, 290, 267, 
311, 401, 407, 440, 449, 458, 459, 
46a, 467, 47D, 471, 478, 479 

Kirby, William, 162 

Kmight, Andrew, 53, 128 

Kolreuter, joseph Gottheb, 130, 
258, 259, 261, 268, 279, 281, 433 

kỷ Đá phân, 291 

kỷ Silur, 407 

ký sinh, 100, 101, 107, 111, 113, 
174, 235, 247, 424 

ký sinh trùng, 100, 107, 111, 113 


489 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


L 

La Plata, 103, 205, 318, 323, 335, 
34ó, 371 

lai giống, 15, 51, 90, 108, 129, 130, 
187, 257, 259, 261, 262, 265, 269, 
271, 281, 426, 451 

lai tạp, 262, 265 

Lamarck, Jean-Baptiste de, 25, 2ó, 
27, 28, 29, 254, 412, 466, 477, 479 

lê, 71, 78, 271 

Lepidosiren, 137 

lịch sứ tự nhiên, 17, 33, 36, 47, 48, 
72, 91, 121, 179, 213, 218, 254, 
303, 385, 400, 404, 418, 431, 434, 
439, 461, 475 

Linzula, 308, 314, 317 

linh sam, 108, 109 

Linne (hội), 11, 47, 48 

loài chân tơ, 132, 174, 176, 211, 293, 
206, 410, 424, 430, 431 

loài pặm nhằm, 164, 168, 201, 346, 
415 

loài giáp xác, 207, 308, 406, 416, 
419, 420, 424 

lợn lòi, 122 

lừa, 32, 62, 82, 135, 186, 187, 188, 
189, 268, 276, 282 

lúa mì, 54, 108, 112, 142, 356 

lừa văn, 186, 187, 189 

Lubbock, John, 8ó, 252 

Lucas, Prosper, 58, 282 


490 


Lund và Clausen, 335 

Lyell, Charles, 28, 30, 31, 47, 100, 
127, 288, 289, 293, 296, 300, 306, 
309, 311, 313, 314, 322, 327, 351, 
357, 372, 373, 377, 391,457, 473 


M 

Macleay, Alexander, 412 

Maderra, 89, 92, 137, 163, 164, 315, 
326, 380, 383, 391 

mận, 119, 271 

mang cá, 210, 211, 236, 387, 423, 
456 

mãng tây, 354 

Marttn, W. C., 187 

mắt, 8, 9, 12, 23, 33, 34, 38, 53, 57, 
64, 65, 72, 73, 8U, 106, 1230, 164, 
1ó5, L70, 194, 206, 207, 208, 213, 
217, 219, 221, 243, 249, 252, 3Q6, 
335, 42A, 427, 428, 430, 435, 446, 
451,479 

mắt xanh, 57, 170 

Matteuchi (ông), 212 

Matthrola, 268 

màu sắc, 35, 40, 74, 112, 119, 160, 
170, 183, 206, 251, 397, 409, 477 

Melipona domestica, 241 

mèo, 57, 82, 111, 124, 170, 218, 232, 
392,423 

MiIIler (Gs.), 241, 289 

Mirabilis, 268 

Mississippi, 290, 298 


mộc qua, 271 

móng vuốt, 31 

Moquin-Tandon, Alfred Chr1sHan, 
1ó0 

Mozart, W., 227 

mù, 46, 57, 164, 165, 392, 445, 451, 
459, 467 

mũi Hảo Vọng, 139, 322, 367, 369, 
380, 388 

Muller, F, 56, 367 

Myanthus, 410 

Mlvrmecocwsius, 251 

Mlyrmica, 252 


N 

Nam cực, 350, 357, 372 

Nolumbium luteurmn, 378 

New Zealand, 131, 219, 334, 336, 
365, 368, 372, 380, 382, 383, 384, 
388 

Newman,H., 110 

ngỗng, 80, 82, 205, 206, 217, 221, 
264, 450 

ngựa đua Anh quốc, 149 

ngựa hoang Palias, 186 

ngựa Kaf£wruar, 186, 187, 188 

ngựa pony xứ Wales, 18ó, 187, 188 

ngựa văn, 186, 187, 188 

người làm vườn, 53, 55, 74, 75, 78, 
81, 134, 263, 275, 469 

nguyệt quế, 125 

nhận, 425, 4230 


Bảng chỉ dẫn 


nhựa ruồi, 126 

những quy luật của sự biến đổi, 
189 

nhuy hoa, 125, 126, 127, 129, 2723, 
403, 420, 421, 422, 433, 456 

Noble, C., 262 

Nova Scotia, 300 

nưfược, 4Ö2 

nước ngọt, 1ó, 94, 137, 143, 321, 
323, 350, 354, 350, 375, 376, 377, 
378, 379, 392, 395 


©@ 

ong, 15, 110, 126, 129, 130, 194, 
210, 219, 225, 227, 233, 235, 240, 
242, 243, 244, 245, 24ó, 247, 248, 
249, 251, 255, 4195, 450 

ong bắp cày, 219, 235, 246 

ong chúa, 220, 450 

ong nghệ, 15, 110, 127, 225, 240, 
242, 247 

Orites apelles, 162 

Owen, Richard, 162, 174, 175, 210, 
211, 311, 319, 328, 335, 402, 404, 
419, 421, 425, 434 


P 
Paley, Wiliam, 34, 219 
Palas, 264 
Paraguay, 109 
Passiflora, 262 
Pelareonium, 262 


491 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


phân tán rộng, 353, 358, 372, 379 

Phasiariis, 264 

Philppi (ông), 314 

phôi thai học, 48, 59, 406 

phong lan, 212, 220, 410 

Pictet (ông), 305, 207, 314, 316, 332, 
333,334 

Pierce (ông), 124 

Poole, 18ó, 188 

Prestwich, 326 

Proleolepas, L74 

Pyrenees, 359, 360, 361, 365, 370 


ỌO 

quân đảo Mã Lai, 47, 215, 303, 308, 
385 

quan hệ giữa các loài hiyệt chủng, 
327 

quản thể động vật, 295, 314, 327, 
331, 332, 344, 345, 352, 360, 364, 
385, 391 

quần thể thực vật, 88, 137, 143, 
344, 3ó0, 367, 368, 372, 387, 391 


R 
rái cá, 200 
Ramsay (Gs.), 289, 290, 291 
Rengger (öng), 109 
rệp vừng, 228, 237, 239, 251, 425, 

420 

Richardson, J, 38, 39, 70, 162, 405 
Kobimia, 271 


492 


ruôi, 34, 104, 109, 194, 202, 204, 
214, 216, 423 


5 

Saurophaegus sulphuraliis, 204 

Schiodfte, Jorgen Matthias, 165 

Schlegel (ông), 170 

S5ebnght, John Saunders, 64, 73 

Sedgwick (Gs.), 305, 311 

Sicily, 295, 314 

sinh lý học, 27, 35, 55, 8ó, 179, 420, 
434 

sinh sản, 28, 54, 55, 56, 60, 63, 67, 
ó8, 69, 70, 81, 82, 89, 102, 108, 
104, I1ó6, 122, 123, 127, 128, 129, 
132, 133, 134, 157, 159, 176, 181, 
199, 209, 210, 211, 216, 235, 236, 
239, 248, 249, 250, 251, 253, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 268, 269, 270, 272, 274, 276, 
277, 279, 282, 284, 319, 348, 402, 
425, 426, 428, 441, 450, 457, 460, 
464, 470, 471, 475, 476, 477, 478 

sinh vật, 7, 8, 14, 16, 17, 20, 27, 20, 
31, 33, 34, 37, 39, 40, 49, 50, 51, 
54, 57, 83, 85, 90, 93, 99, 100, 
101, 102, 104, 105, 108, 110, 111, 
113, 114, 115, 117, 118, 120, 127, 
129, 132, 123, 134, 135, 137, 158, 
139, 144, 148, 152, 153, 154, 155, 
15ó, 159, 1ó0, 161, ló6, 167, 174, 
190, 191, 194, 195, 196, 200, 204, 


205, 206, 212, 213, 217, 219, 220, 
221, 2223, 255, 257, 269, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 280, 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 299, 300, 302, 
303, 304, 305, 307, 308, 309, 311, 
3123, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 351, 332, 333, 334, 335, 
336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 350, 351, 352, 360, 
361, 362, 363, 364, 367, 368, 369, 
370, 371, 372, 373, 375, 379, 380, 
385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 
393, 394, 305, 39, 399, 400, 401, 
402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 
411, 412, 413, 414, 416, 417, 419, 
421, 420, 434, 438, 440, 441, 442, 
443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 
461, 462, 463, 464, 465, 469, 472, 
473, 474, 475, 476, 477, 479 

Smith, Đại tá Hamilton, 23, 187, 
2236, 238, 251, 252, 289, 410 

sóc, 5ó, 64, 69, 75, 81, 2D1, 202, 234, 
23ó, 239, 263, 277 

sôi, 90, 355, 460 

Somerville (ngài), 73 

sông băng, 360, 365, 366 

Sorbws, 272 

Spencer, C, C,, 30, 76 


Bảng chỉ dẫn 


St. Helena (đảo), 380 

St. Vincent, Bory đe, 383 

Staffordshire, 108, 110 

styr bào mòn, 291, 309, 310 

sự phân bó, 1ó, 48, 51, 90, 93, 97, 
135, 126, 181, 199, 315, 324, 332, 
336, 343, 349, 350, 353, 360, 361, 
362, 366, 368, 373, 376, 378, 379, 
392, 393, 394, 395, 406, 441, 445, 
454, 478 

sự phân bễ về mặt địa lý, 48, 51 

sự phân chia, 126, 144 

sự thuần hoá, 50, 55 

su tử, 122, 422 

súc vật, 63, 106, 107, 215, 427 


T 

tâm lý học, 40 

tảo thạch y, 268, 273 

Tausch (ông), 172 

Tegetmeler, William Bernhardt, 
242, 247 

Temminck, Coenraad Jacob, 406 

Thái Bình Dương, 311, 345, 355, 
363, 366, 386 

thích nghĩ với khí hậu, 14, 159, 
1ó6, 169, 308 

thỏ, 55, 61, 63, 71, 106, 124, 214, 
231, 232, 346, 413, 427 

thoái hoá, 177, 337, 404, 467 

thói quen, 13, 15, 27, 49, 53, 5ó, 62, 
65, 6ó, 80, 82, 126, 162, 163, 168, 


495 


NGUỒN GỐC CÁC LOÀI... 


225, 226, 227, 230, 231, 234, 235, 
237, 254, 255, 275, 309 

thú có túi, 144, 335, 336, 346, 404, 
415, 453 

thứ mỏ vịt, 137, 157, 404, 414, 415 

thụ phần, 56, 110, 125, 126, 127, 
129, 172, 220, 259 260, 261, 263, 
267, 268, 272, 278, 279, 479 

thú săn, 101, 106, 111, 162, 196, 
200, 201, 214 

thụ tinh, 129, 131, 132, 134, 160, 
2b6, 433, 475 

thừa kế, 13, 53, 75, 134, 145, 151, 
153, 155, 15ó, 180, 212, 218, 350, 
370 

thuần hóa, 49, 54, 59, 61, 67, 69 

thục quy, 279 

thuốc lá, 279 

Thuret (ông), 268, 273 

thuỷ tiền, 261, 272 

thuỷ tức, 209 

Thwaites (ông), 167 

Tierra del Fuego, 62, 77, 205, 232, 
322, 367, 370 

tình tình, 32 

tính trạng, 14, 17, 50, 55, 58, 59, 60, 
63, 66, 68, 69, 72, 74, 77, 79, 80, 
81, 8ó, 87, 89, 93, 96, 97, 115, 
117, 118, 121, 127, 134, 140, 141, 
144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 155, 159, 160, 177, 179, 180, 


494 


181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 
213, 214, 215, 216, 217, 249, 250, 
251, 267, 269, 279, 280, 282, 286, 
308, 316, 328, 329, 330, 331, 332, 
335, 336, 337, 340, 347, 357, 387, 
390, 391, 393, 397, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 
422, 425, 426, 137, 438, 446, 447, 
448, 449, 451, 453, 455, 461, 462, 
464, 467, 470, 477, 478 

tổ ong, 110, 240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 452 

Tomes (ôöng), 384 

trâu bò, 109, 120, 140, 214, 216, 302, 
A77 

Tri[olium pratense, 110, 127 

Trigonia, 321 

trứng, 55, 66, 72, 101, 102, 104, 109, 
120, 121, 155, 211, 216, 218, 225, 
230, 232, 233, 234, 235, 273, 346, 
376, 378, 379, 381, 386, 391, 393, 
423, 426, 428, 459 

tuyên mật, 172 

tuyệt chủng, 14, 15, 1ó, 17, ó6, 67, 
92, 104, 115, 116, 120, 137, 138, 
139, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 
156, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 
208, 209, 211, 212, 219, 228, 235, 
285, 286, 287, 296, 297, 298, 3/02, 
305, 306, 313, 314, 315, 31ó, 317, 


318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 
336, 337, 328, 339, 340, 371, 372, 
379, 395, 397, 399, 409, 414, 416, 
417, 420, 430, 436, 441, 442, 444, 
446, 449, 453, 455, 463, 464 


V 

Valenciennes (ông), 376 

vật nuii, 32, 33, 53, 57, 59, 62, 71, 
75, 76, 77, 8D, 81, 82, 103, 104, 
112, 122, 123, 124, 135, 140, 159, 
161, 162, 167, 177, 182, 198, 21ó, 
230, 231, 232, 249, 2541, 264, 277, 
302, 320, 334, 383, 409, 435, 440, 
446 

vảy láng, 137, 321 

Verbascutrn, 262, 278 

Verneull (ông), 324 

vịt, 56, ó3, 71, 162, 202, 205, 376, 
451 

vô sinh, 15, 51, 55, 69, 83, 194, 220, 
225, 250, 253, 257, 258, 259, 260, 
265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 283, 
440, 450 


Bảng chỉ đẫn 


vơi, 102, 106, 119, 168, 171, 204, 
306, 319, 332, 402, 413, 432, 434, 
456, 375 

vơi rằng mẫu, 332 

vua Charles, 76 


W 

Wallace (ông), 11, 23, 30, 47, 351, 
385, 469, 472, 473, 475, 479 

Waterhouse, George Robert, 144, 
175, 240, 415 

Watson, H. C, 88, 92, 97, 167, 197, 
357, 361, 368 

Westwood, John Obhadiah, 9ó, 181, 
403 

Wollaston (ông), 89, 92, 160, 163, 
164, 197, 264, 580, 391 

Woodward, Samuiel, 297, 316, 336 


X 


xương cổ chân, 163 


b/ 
Youartt, William, 72, 77, 435 


495 


NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC 
53 Nguyên Du - Hà Nội 
ĐT: (84-4) 3944 7278 - Fax: (84-4) 3945 4660 
Email: lHenhe@nxbtrithuc.com.vn 


Website: www.nxbtrithuc.eom.vn 


CHARLES DARWIN,M.A 


Nguôn gồôc các loài 


Qua con đường chọn lọc tự nhiên 
Hay 
Sự bảo tồn những nòi tu thế trong đấu tranh sinh tồn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


CHU HẢO 


Biên tập:  HOÀNG THANH THỦY 
VŨ THU HẰNG 

Bìa: PHẠM XUÂN THẮNG 

Trình bày: NGUYÊN NGUYỆT LINH 


In 1500 cuốn, khổ 16x24 em tại Xưởng ìn Tạp chí Tin học và Đời sống, số 
1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội. Giây đăng ký KHXB số: 11o- 
2009/CXB/o4-o3/TrT. Quyết định xuất bản số: os/QÐ — NXB TrT của 
Giám đốc NXB Tri thức ngày öo5/o8/2oog. In xong và nộp lưu chiểu Quý 
HI năm 2009. 


Chúng ta vẫn còn biết ít về mối quan hệ qua lại của vô số cá thể trên thể giới trong 
suốtnhiều giai đoạn địa chất đã qua. Mặc dù còn nhiều điều mơ hồ và sẽ còn mơ hồ lâu 
đài nưa, nhưng tôi vẫn tán thành một cách chắc chắn là, sau khi À 4))10111/1/00003)001/)10) 
và phán xét vô tư những, việc mà tôi có thể làm được, quan điểm, mà hầu hết các nhà tự 
0) G0000) 00))0))/2)))0001)11020)0)100000)/1/(/% đây đã tán thành - cho rằng các loài được 
sáng tạo ra một cách độc lập - là sai lầm. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng các loài l1 TUING 
D)1000.14015)/20011/11131)111/1T200101111T0 QV0TV TT) ược gọi là những chúng giống nhau là 
nhưng hậu duệ trực hệ của những loài khác đã bị diệt N0 140190101 0/0))) 0 MT )10 tương tư 
như là những giống đã được công nhận của bất cứ loài nào là hậu đuệ của nh ửng loài 
đó. Hơn nữa tôi tin chắc rằng Chọn lọc tự nhiên là nguyên nhân chính nhưng không 
D0218 101121)/2100))7-010)1)/01)/72110171/140721111011 

: "Dân nhập” Nguồn gốc các loài 


Chúng ta đã thấy rằng nhờ việc chọn lọc mà con người có thể tạo ra những kết 

quả rất lớn, và có thể bắt sinh vật thích J3) 9/1)))01/)10A)200)40/)))0)))/)))00))1 0/103 

0090801)/1)111/1720)1)01/9) 010010 000/0) 890004000) 002000./)000/. 001000). 0100 0./ 100V T Vị 

l2 91/2 .29.//000310/440).00/.0..0001.1..00.).00( 0ï 1ì 7l/¡ § 9)110 4031122144100) 20/10 /1/0)( 

hơn hăn so với khả năng nhỏ bé của con 0 4))0/0/0)001210571000/))0 10017 0010)))1 0/07, 
D0 121340109)1721)11017.80/14110110 7-17 

Chương II: “Đấu tranh sinh tồn” Ngưồn gốc các loài 


IIIiill 





 J4/A126)19)//1(01 0/0100 0ï ° : 
8/1/11/(7.11:1:1:1 4- IISiala!=1G108)‹)i/1i419/sÄere an Ta Giá:85.000đ 





